SÁCH DỊCH 


THẤM KHÁM 
LÂM SÀNG THEO 
HỆ THỐNG 


GROUP DỊCH SÁCH Y - CTUMP 


Nicholas d Talley and 
$imon 0'€onnor 


SÁCH DỊCH 


THẤM KHÁM 
LÂM SÀNG THE 
HỆ THỐNG 


GROUP DỊCH SÁCH Y - CTUMP 


LỜTI NÓI ĐẦU 

Xin chào các bạn, đây là quyển sách triệu 
chứng có thể nói là khá hay phù hợp cho các bạn sinh 
viên tìm hiểu đọc. Chúng tôi dịch cuốn sách này, cái 
mà chúng tôi thu được là kiến thức từ nó, thành quả 
này chúng tôi sẽ share miễn phí hoàn toàn cho các 
bạn, đặc biệt là sinh viên CTUMP. Thay mặt nhóm 
dịch xin gửi đến các bạn quyển sách này. 


Cũng vì kiến thức có hạn nên sẽ không tránh 
khỏi sai sót. Hy vọng nhận được sự góp ÿ các quý 
thây (cô) và các bạn. 


NHÓM DỊCH SÁCH 


ADMIN 


THÀNH VIÊN NHÓM DỊCH 


1 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN YBK39 

2 NGUYỄN KIM HÙNG YDK36 

3 HÀ VĂN QUỐC YAK37 

4 NGUYỄN THỊ KIM THÀNH YAK37 

5  TRẦN NHỰT QUANG YAK37 

6  TĂNG TRUNG HIẾU YAK37Đ 7ˆ 
7 ĐOÀN NHƯTHẢO. YK37 ~ 
8  TRẦN MINH CHIẾN YAK37 

9 TRẦN NGUYỄN ANH DUY YAK37 

10 NGUYỄN DUY KHUÊ YCK36 

11 PHẠM THANH HẬU _YK5 (VÕ TRƯỜNG TOẢN) 

12 VÕ MINH HIẾU — YGK38 | 
13 TRẦN NAM ANH YK38SB  ~ 
14 THẠCH MINH KHÁNH YBK37 

15 VÕ HOÀNG ANH TUẤN YDK36 

16  ĐẶNG CÔNG BẮC YDK36 

17 NGUYÊN THÀNH LUÂN YAK36 

18 NGUYÊN VĂN KHẢI YK36  —- 
19 ĐẶNG NGỌC TUYỀN YAK38 =: 
20 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG YBK36 

21 PHẠM ĐỨC NGUYÊN YAK37 

22 NGUYÊN TRẦN DUY YBK36 

23 LÊCÔNG DANH YBK36 

24 TRẦN VĂN ĐẤU Y6  —- 
25 _ TRẦN TẤT THÀNH YAK36 - 


26 NGUYÊN HỮU TUẤN YAK36 
27 MAIVĂN MUỐNG YAK36 
28 NGUYỄN CHÂU THANH YAK37 
29_ ADMIN ADMIN 
30 LÊ MINH CHẦU YDK35 
31 PHẠM THẾ ANH YAK36 
32 PHAN TRẦN BẢO DUY YAK36 
33 NGUYỄN ĐĂNG KHOA YAK36 
34 VÕ THỊ ÁNH TRINH YAK36 
35 PHAN HOÀNG VĨNH PHÚ YHK38 
36 LÝ KIM NGÂN YHK38 


EDIT: ADMIN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN!!! 


Tài liệu y khoa chọn lọc được tông hợp và chia sẻ 


tại trang https:/www.facebook.com/vuongyds 


MỤC LỤC 


Chương 1: Những nguyên tắc chung khi hỏi bệnh .......................--- ‹-‹s-=- 1 
Chương 2: Khai thác bệnh sử nâng Cao.......................---- Ăn nen se 23 
Chương 3. Các nguyên tắc cơ bản trong thăm khám thực thể............... 39 
Chương 4. Bệnh sử bệnh lý tỉm mạcCh......................... «Ăn nnnn xen 63 
Chương 5. Thăm khám bệnh lý tỉm mạcCh....................--..- Ăn Sen se 81 
Chương 6. Thăm khám chỉ dưới và bệnh lý mạch máu ngoại biên....... 124 


Chương 7. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý tim 
[HC  srscissirfississeaaixtsstaasrnsntasbstas2Sás5ã58nsasias52545558saEEb2asisZasnssssaibsaxásx6äásasaziabsb4s tá 135 


TH siierieaiiisreeeiiEiit8i044ã1008658083ã65ã3ktaiiisggiSaSvankvlgefxeiebilsEadàaiteiisagbeSsassdlsigsiigabi 167 
Chương 9. Bệnh sử bệnh lý hô hấp..................-.-..-.cn nền nen xen 187 
Chương 10. Thăm khám bệnh lý hô hấp...................----.- Ăn Sex 201 


Chương 11. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý hô hấp 
66EiSSfiEESESl8E88855E5EE6SSSB8E5655Ea565615E455418iXS45EE455E455658E558E5616ã6586555E5SSSSE55455558BEE5E555ã5ã6151585ï 220 


HỆ D cá öátirniactniixcisstssSsasssrsisgassaes4eszbss:ia4g98888205s4s38s8a3i284885556)484ã5382838 s515:14865838882 237 
Chương 13. Bệnh sử bệnh lý tiêu hóa.......................----ssSĂĂĂS Sex 251 
Chương 14. Thăm khám bệnh lý tiêu hóa..................-........----ssssSSnnss se 265 


Chương 15. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý đường 
TT 102022201106 106cc na doan 321 


Chương 16. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý tiêu 
TẢ ớ ớớẽ.ẽãẽ.ẽ.ố.ố.aaố a0 ó0 007, 00. 0/07. 7770 9 7/777 11 0V 334 


Chương 17. Bệnh sử bệnh lý tiết niệu — sinh dục......................... ----.‹-- 348 
Chương 18. Thăm khám bệnh lý tiết niệu — sinh dục....................-...... 358 
Chương 19. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý tiết 
HIU SINH THÍC siiaszxz167121621266x:z161542c14ãgghdzszšteãá52ã6àsxtBeSgsssöseasa2ãSsigzasaiãssssssbl 4e s2 376 
Chương 20. Bệnh sử bệnh lý huyết hỌC.....................---....cĂSSSS Sen se 388 
Chương 21. Thăm khám bệnh lý huyết học .........................-.-......---< 393 
Chương 22. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý 
HHVEC |NC iaix240i6gi22620i1eessiastrsoiliadexy2sg8tag8i55551az2.sstsfptssalexgsiesbasštdsszsvs2szsiz342534/8n06 409 
Chương 23. Bệnh sử bệnh lý khớp...................---.---ccnSS nền mm se 427 
Chương 24. Thăm khám bệnh lý khớp ......................----.- Ăn Sen se 436 
Chương 25. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý khớp 
sẽ£Ìiiee2§gti42017k920242ã83i60ã682548646t2x468222551/26628Exi64084E044551/085%516.865ã318664sÿksdsiidkgei64230xtifSa2sc2k868 484 
Chương 26. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý 
KHI san 22xx2xg62x:2x2 c7 ssxïbs552525as65s5szseEiĐfnZrcsá#ssgMaizaga42xsýsxfszadsgessasszkiasivsgxgsiaros.Stiagsz3đ3 511 
Chương 27. Bệnh sử bệnh lý nội tiết .........................---nnSĂĂĂS Sex 523 
Chương 28. Thăm khám bệnh lý nội tiết....................-........ Sen se 529 
Chương 29. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý nội 
7Ì DƯ T1 00 00/07 0 71 ố ốc ỚnNợẢ ha 555 
Chương 30. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý nội 
TIẾT cái 622210026621 x2160/00160614022861000102.3y6000ag254001A2060608axis0ti0Asi0060560ni60533005673-xEiiVEiddobicaduii 577 
Chương 31. Bệnh sử bệnh lý thần kinh.....................---- Ăn SSeennesse 585 
Chương 32. Thăm thần kinh: 12 đôi dây thần kinh sọ.......................... 597 
Chương 33. Thăm khám thần kinh: ngôn ngữ và thần kinh cao cấp 


Chương 34. 


Chương 35. 


Chương 37. 
Chương 38. 
Chương 39. 
Chương 40. 
Chương 41. 
Chương 42. 
Chương 43. 


Chương 44. 


Thăm khám bệnh lý thân kinh ngoại biên......................-.. 650 


Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý thần 


sbyktigifitiriisirdbetiruesZ#f6ss:bstbgfqekisiossEuviepbatiEs§e6sveSkkbbaliixssessiklieibsei 729 
Bệnh sử và thăm khám sức khỏe tâm thần....................... 741 
Thăm khám bệnh lý mắt và tai mũi họng........................ .. 759 
Thăm KHIIH VŨ sánh 2xit0ie11101ái5606asstirskiasiasissasassi 797 
Thăm khám da liễu, móng và khối u ở da ......................... 804 
Thăm khám bệnh lý truyên nhiễm ..........................----‹-<:- 837 
Thăm khám các bệnh lão khoa..................---......«-- «<< sssn«x 847 
Thăm khám bệnh lý cấp cứu .....................--.......«-nsseeeennss 855 
Tim đình cái Khế son noiioainiiiidsaoasidse 861 


NHỮNG NGUYÊN TẮC 


CHUNG KHI HỎI BÊNH 


Nguyễn Phương Uyên 


Y khoa phải được học trên lâm sảng, không phải trong lớp học. 
Sƒ# Wlarn Oster (1849 - 1919) 

Thực tế, mọi kiến thức y khoa đều sẽ vô ích nếu người thầy thuốc không thể khai thác 
và tổng hợp những thông tin quan trọng một cách ngắn gọn và chính xác từ người bệnh về 
tình trạng của họ. Đây là cơ sở để thầy thuốc có thể đưa ra chân đoán đúng. Trong tất cả 
các chuyên ngành y khoa, việc triển khai một phương án điều trị phụ thuộc vào việc thầy 
thuốc có đưa ra chân đoán đúng hoặc hợp lý hay những chân đoán phân biệt (danh sách 
những chẩn đoán có thể). Đối với những trường hợp bệnh quá nặng, cần hỏi cần thận và 
kỹ càng trước khi thực hiện thăm khám lâm sàng và bắt đầu điều trị. 

Hỏi bệnh là bước đầu tiên để đưa ra chân đoán, nó sẽ giúp ta định hướng khi thăm 
khám lâm sảng và giúp ta xác định những cận lâm sàng cần thiết. Thường, nếu hỏi bệnh 
đúng sẽ đưa ra chân đoán chính xác, khám lâm sàng và các cận lâm sàng chỉ đơn thuần để 
xác nhận chân đoán này. Text box 1.1 cho ta thấy trình tự khám bệnh. 


Text box 1.1. Trình tự khám bệnh. 


1. Bệnh sử. 
Thăm khám lâm sàng. 

3. Giải thích với BN những dấu hiệu được phát hiện, những chân đoán phân biệt (chân đoán có 
thể) và kế hoạch điều trị (các test cần thiết và hướng điều trị). 

4.. Đề nghị và giải thích về các test cần thiết. 

53. Đưara phương phág điều trị cần thiết nếu có chỉ định. 


Lịch sử đã vinh danh những thây thuốc vĩ đại và chúng ta sẽ thấy tên họ sống mãi 
trong quyền sách này: Hippocrates, Osler, Mayo, Addison và Cushing là một vài cái tên 
trong số đó. Muốn hỏi bệnh tốt, chúng ta cần nhiều kỹ năng nghe: chúng ta phải quan sát 
cử chỉ của người bệnh (đây cũng là một phần của thăm khám lâm sàng). Ví dụ, chú ý vào 
sự không thoải mái của những BN bị đau vùng bụng sẽ góp phần làm sáng tỏ những ảnh 
hưởng của nó trong bệnh sử. Nên nhớ rằng, dựa vào bệnh sử là cách ít tốn kém nhất để 
đưa ra chân đoán. 


Tât cả sinh viên y cân hiêu một cách toàn diện làm sao đê làm được một bệnh án hoàn chỉnh, đây là 
điều thiệt yêu đê đưa ra chân đoán chính xác. 


Với những thay đổi trong giáo dục y khoa, hầu hết sinh viên y được giảng dạy ở những 


nơi cách xa các bệnh viện truyền thống. Những sinh viên y phải học cách hỏi bệnh sử với 
những tình huống giả định, nhưng rõ ràng để có thể hoàn thiện những kỹ năng thăm khám 
đòi hỏi sinh viên phải thực hành trên BN thật ở bệnh phòng và cả những BN ngoại trú. 
Hầu hết thông tin về hồ sơ bệnh án của BN trước đó sẽ có săn ở bệnh viện hoặc trong các 
ghi chép trên lâm sàng (tiếc là một số trong đó có thê thiếu chính xác nên chúng ta cần 
phải xem xét kỹ lưỡng); những chỉ tiết trong đó có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phức tạp 
của bệnh cảnh BN ở hiện tại hoặc thời điểm chúng tiếp xúc với BN là ở giai đoạn sau hay 
giai đoạn đầu của bệnh. 


1.1. CÁCH CƯ XỬ BÊN GIƯỜNG BỆNH VÀ THIẾT LẬP MỐI 
QUAN HỆ GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN 


Hình 1.1. (a) hỏi bệnh đúng, (b) hỏi bệnh sai. 
Hỏi bệnh yêu cầu cần phải thực hành và nó phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ giữa thầy 
thuốc và BN. Việc làm cho BN cảm thấy thoải mái rất quan trọng vì nếu không tạo được 
một mối quan hệ tốt, việc khai thác bệnh sử của BN sẽ trở nên rất khó khăn. 


Hãy nhớ rằng, BN nói với thầy thuốc và cả sinh viên y những điều mà họ có thể sẽ 
không nói với bắt kỳ ai khác. Điều này cần thiết phải được giữ bí mật. Nhân viên y tế có 
thể thảo luận vấn đề của BN với đồng nghiệp, nhưng người đồng nghiệp này phải có liên 
quan đến quá trình điều trị của BN và BN không nên biết được việc này. Điều này được 
áp dụng khi thảo luận về những vẫn đề của BN và đưa ra các kết quả thống nhất trong các 
buổi hội chẵn lâm sàng. Trong các buổi hội chân, tên của BN sẽ được che đi trong các báo 
cáo xét nghiệm và cũng những tài liệu có liên quan. 

Việc điều trị cho một BN chỉ được bắt đầu khi người thầy thuốc đến bên giường bệnh 
hay khi BN bước vào phòng khám. Ấn tượng đầu tiên của BN đối với tác phong chuyên 
nghiệp của thầy thuốc sẽ có tác động lâu dài. Một trong những tiên đề của ngành y tế là 
“điều đầu tiên là để không gây hại”. Việc thăm khám và hỏi bệnh thiếu suy nghĩ hoặc 
không tốt có thể gây hại cho BN trước khi việc điều trị có cơ hội làm điều đó. Chúng ta 
nên để lại ân tượng tốt hơn cho BN khi họ thấy có thầy thuốc ghé thăm. Đây là một kỹ 
thuật rất khó để giảng dạy. 

Đã có nhiều bài viết về cách chính xác đề hỏi bệnh BN, nhưng mỗi thầy thuốc cần phát 
triên phương pháp riêng, dựa trên những kinh nghiệm có được từ thầy cô trên lâm sàng và 
từ chính những BN của họ. Để góp phần thiết lập tốt mối quan hệ thầy thuốc — BN, sinh 


viên hay thầy thuốc cần phải tạo điểm nhấn bằng cách giới thiệu bản thân và giải thích cho 
BN hiểu vai trò của mình (xem Hình 1.1). Là một sinh viên, chúng ta có thể tự giới thiệu 
như sau: “chào bà Evans. Tên cháu là Jane Smith. Cháu là sinh viên của thầy thuốc Osler. 
Cô ấy yêu cầu cháu đến và kiêm tra cho bà”. Mỗi khi có BN đến phòng khám thây thuốc 
nên mời họ ngồi xuống một cái ghế. Cửa nên đóng lại hoặc nếu ở phòng khám, nên kéo 
màn lại để giúp tạo một khoảng không gian riêng tư. Thầy thuốc nên ngôi xuống cạnh BN 
hoặc ở gần đủ đề giao tiếp bằng mắt và mang lại cho BN ấn tượng răng việc hỏi bệnh sẽ 
diễn ra thong thả và thoải mái. 

Điều quan trọng ở đây là phải trò chuyện với BN bằng thái độ tôn trọng, nhìn vào BN 
(không phải nhìn vào máy tính), gọi người bệnh bằng tên kèm theo từ nhân xưng phù hợp 
(cô, chú, anh, chị,...). Một vài lời nhận xét thích hợp về thời tiết, thức ăn trong bệnh viện 
hay sự đông đúc của phòng chờ giúp BN thoải mái hơn và không nên có thái độ trịch 
thượng. 


1.2. KHAI THÁC BỆNH SỬ 
List 1.1. Khai thác bệnh sử. 


I. Triệu chứng chính hiện tại (presenting —. Tiênsử phẫu thuật (ngày, chỉ định, phương 
symptom — PS) pháp). 

2. Bệnh sử các bệnh hiện có (history of the —.. Chu kỳ kinh nguyệt và tiền sử mang thai 
presenting 1llness — HPI) đối với phụ nữ. 

—_ Chỉ tiết về các bệnh hiện mắc. — Chủng ngừa. 

—_ Chi tiết về tình trạng tương tự trước đó: —._ Truyền máu (ngày). 

— Mức độ suy giảm chức năng. 5.. Tiền sử xã hội (social history — SH) 

— Ảnh hưởng của bệnh tật. — Giáo dục và trình độ học vấn. 

3... Tiền sử dùng thuốc và điều trị —_ Tình trạng hôn nhân, trợ cấp xã hội, điều 

—_ Việc điều trị hiện tại. kiện sông và tình trạng tài chính. 

— _ Tiền sử dùng thuốc (liều lượng, thời gian, — _ Chế độ ăn và luyện tập. 
chỉ định, tác dụng phụ): đơn thuôc, thuôc —_ Nghề nghiệp và sở thích. 


không - đơn và liệu pHẩ Go — _ Du lịch nước ngoài (ở đâu và khi nào). 
— _ Việc điều trị trong quá —_ Hút thuốc lá và uống rượu. 


—_ Thuộc gây dị Ứng VAN GOẠN — _ Thuốc gây nghiện và thuốc cấm. 


é. Tiện sử bản thâm TH) — _ Tiền sử về tâm trạng và quan hệ tình dục. 


— Các bệnhtrongANEQv 6. Tiền sử gia đình (family history — FH). 
7. Tóm tắt (systems review — SR) 


— Xem Questlons box 1.1. 


Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi mở và chú tâm lắng nghe tích cực — BN sẽ nói cho 
chúng ta biết “hướng chân đoán”, nếu chúng ta dành thời gian để lắng nghe hết câu chuyện 
của họ và tông hợp lại dựa trên kiến thức sinh lý bệnh. 

Cho phép BN nói về câu chuyện của họ trước và tránh hối thúc mà ngắt ngang điều họ 
đáng nói. Việc này thường chỉ mắt từ hai đến ba phút, nhưng chúng ta sẽ biết được nhiều 
thông tin trong khoảng thời gian ngắn đó. Khuyến khích BN tiếp tục nói về vấn đề chính 
của họ hoặc những vấn đề họ gặp phải từ lúc bắt đầu. Sau đó, sử dụng những câu hỏi cụ 


thê để biết rõ về những gì còn thiếu. 

Cuối buổi hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng, một bệnh án chỉ tiết sẽ được ghi nhận 
lại. Tuy nhiên, nhiều thầy thuốc lâm sàng thấy hữu ích khi làm ghi chép tạm trong sỐ tay 
trong suốt quá trình hỏi bệnh. Nói với BN rằng chúng ta sẽ vừa ghi chép nhưng cũng sẽ 
chú tâm lắng nghe họ. Bằng việc luyện tập, ghi chép có thể được làm mà không . ảnh hưởng 
gì đến việc giao tiếp. Trong lúc tạm dừng việc ghi chép câu trả lời của BN thì tiếp tục bằng 
một câu hỏi và nhìn thắng vào mắt của họ có thể giúp ích cho cuộc trò chuyện và cho BN 
thấy răng câu chuyện của họ đang được lắng nghe một cách nghiêm túc. 

Nhiều bệnh viện và phòng khám sử dụng bệnh án điện tử, hiển thị trên màn hình vi 
tính. Ghi chú đôi khi sẽ được ghi lại trong suốt quá trình hỏi bệnh qua bàn phím. Nó có thể 
gây khó chịu cho BN lúc trò chuyện vì thầy thuốc hoàn toàn nhìn vào màn hình máy tính 
trong suốt buổi hỏi bệnh thay vì nhìn vào BN. Bằng luyện tập, chúng ta vẫn có thể vừa 
nhập dữ liệu vừa duy trì việc giao tiếp bằng mắt với BN, nhưng trước tiên có lẽ nó được 
yêu thích hơn việc ghi chép bằng tay vì đễ sao chép hay đọc lại chúng sau này. 

Ghi chép cuối cùng phải tuần tự, mô tả chính xác sự phát triển và diễn tiến bệnh trạng 
của BN. Có một số phương pháp ghi lại thông tin này. Bệnh viện có thể in sẵn biểu mẫu 
với các chỗ trống để điền thông tin vào. Nó được áp dụng cho các trường hợp thông thường 
(ví dụ như đối với một trường hợp tiêu phẫu). Những câu hỏi theo kiểu theo dõi bệnh trạng 

và những ghi chú sẽ làm ngăn gọn hơn so với những câu hỏi theo kiểu tiếp nhận bệnh ban 
đầu, dĩ nhiên, nhiều câu hỏi sẽ liên quan đến tiếp nhận bệnh ban đầu. Khi một BN đến tái 
khám ở một phòng khám hoặc một bệnh viện, thì bệnh sử hiện tại có thê được liệt kê như 
là một vấn đề “active” và bệnh sử trong những lần trước có thể xem như là những vấn đề 
“inactive” hoặc vẫn còn “active”. 

BN thỉnh thoảng sẽ nhân mạnh những vấn đề không liên quan mà bỏ qua những triệu 
chứng quan trọng. Vì lý do đó, việc tiếp cận, khai thác và ghi lại bệnh sử một cách có hệ 
thống rất quan trọng. List 1.1 ghi lại trình tự khai thác bệnh sử, nhưng yêu cầu chỉ tiết còn 
phụ thuộc vào sự phức tạp của bệnh. 


1.3. NHỮNG CÂU HÓI MỜ ĐẦU 

Đề thu được một bệnh án hoàn chỉnh, thầy thuốc lâm sàng cần tạo lập một quan hệ tốt 
với BN, hỏi bệnh bằng thái độ thích hợp, lăng nghe cần thận, ngắt lời khi thích hợp và 
thường chỉ sau khi đã cho phép BN kể về câu chuyện đầu tiên của họ, chú ý ngôn ngữ 
không lời và làm rõ những thông tin thu được. 

Sau khi giới thiệu bản thân, bước kế tiếp là tìm ra những triệu chứng chính hay các 
vẫn đề sức khỏe của BN. Hỏi BN “cái gì đã đưa ông/bà đến đây ngày hôm nay?” có thê là 
một cách hỏi không khôn ngoan, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời “xe cấp cứu” hoặc “xe 
ôtô”. Tốt nhất khi bắt đầu cuộc hội thoại hãy hỏi BN: “gần đây ông/bà đã gặp phải vấn đề 
gì?” hoặc “lần cuối cùng ông/bà cảm thấy khá hơn là khi nào?”. Đối với trường hợp tái 
khám, chúng có thể hỏi về lần khám trước đó, ví dụ: “có gì thay đối kê từ lần cuối cùng tôi 
gặp ông/bà không?” hoặc “đã ... tuần kế từ lần cuốỗi cùng tôi gặp ông/bà phải không? có 
gì xảy ra kế từ sau lần đó?”. Điều đó là để BN biết rằng thầy thuốc vẫn nhớ đến họ. 

Một số thầy thuốc sẽ bắt đầu với những câu hỏi về tình trạng sinh hoạt và cuộc sống 
của BN. Khi cố gắng thiết lập mối quan hệ ban đầu với BN đôi khi sẽ tồn tại một mối nguy 


hiểm vì nó đôi khi có vẻ hơi xâm phạm đến sự riêng tư, dẫu rằng vấn đề của họ có thể liên 
quan đến những khía cạnh trong cuộc sông. Những thông tin chung cũng như thông tin cá 
nhân thường sẽ dễ có được hơn khi thầy thuốc cho thấy sự quan tâm đến vấn đề của BN 
hoặc như một phần tiền sử xã hội — những câu hỏi liên quan đến những vấn đề cá nhân nên 
được hoãn lại cho những lần sau, khi mà thầy thuốc và BN đã biết nhau nhiều hơn. Cách 
tiếp cận và thời gian tốt nhất cho việc hỏi bệnh rất đa dạng, phụ thuộc vào tình trạng bệnh 
và thái độ của BN cũng như của thầy thuốc. 


T&O"'C essentials 


. Khuyến khích BN nói về vấn đề của họ bằng từ ngữ của họ từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên đến 
thời điểm hiện tại. Tìm hiểu đầy đủ thông tin chỉ tiết của mỗi vấn đề và tài liệu về chúng. 


Khi BN ngừng cung cấp thông tin, câu hỏi: “còn lợÌ. khác không?” sẽ giúp bắt đầu cuộc 
hội thoại một lần nữa và có thê được lặp lại vài lần nếu cần thiết. Mặt khác, một vài lời 
hướng dẫn có thể cần thiết để giúp BN không lạc sang chuyện khác trong quá trình hỏi 
bệnh. 

Một vài câu hỏi cụ thể là cần thiết để kiểm tra những chân đoán giả thuyết. Ví dụ, BN 
có thê không chú ý mối liên hệ giữa những cơn đau ngực với việc gắng sức (điển hình của 
đau thắt ngực) trừ khi họ được hỏi cụ thê. Việc đưa ra một list những câu trả lời có khả 
năng đôi khi cũng có thê giúp ích. BN bị nghi ngờ đau thắt ngực thường không thể mô tả 
cơn đau khi được hỏi nếu cảm giác chỉ là nhói, âm ỉ, nặng hay bỏng rát. Cảm giác nhói 
thường ít có khả năng là cơn đau thắt ngực: 

Dùng những cử chỉ thích hợp (nhưng không làm quá) để giúp BN yên tâm và duy trì 
cuộc nói chuyện. Nếu BN kết thúc câu chuyện của họ, thây thuốc có thê tóm tắt ngắn gọn 
những gì nghe được và khuyên khích BN tiếp tục kế về vấn đề của họ. 

Người thầy thuốc cần học cách lắng nghe và có tư duy cởi mở. Không vội vã đưa ra 
kết luận chân đoán trước khi BN kê hết tất cả các triệu chứng của mình. Tránh sử dụng các 
từ ngữ chuyên ngành và nếu BN dùng nó, hãy tìm hiểu chính xác xem họ hiểu về từ đó 
như thế nào, việc hiểu sai các thuật ngữ y khoa là khá phổ biến. 

Cách BN mô tả triệu chứng của họ có thể dần dần khác nhau khi họ liên tục phải đưa 
ra câu trả lời cho những câu hỏi giống nhau bởi những thầy thuốc có trình độ nâng cao 
dần. BN có thể sẽ nói với sinh viên y rằng họ có cơn đau nhói ở ngực trái nhưng lại khai 
với thầy thuốc — giảng viên rằng họ đau âm ỉ ở vùng giữa ngực. Điều này không làm cho 
các thầy thuốc lâm sàng ngạc nhiên, nguyên nhân là do BN đã có thời gian ngẫm nghĩ về 
triệu chứng của mình. Điều đó có thê có ý nghĩa, tuy nhiên, những triệu chứng quan trọng 
nên được kiểm trả lại bằng những câu hỏi khác, chắng hạn như: “ông/bà có thể chỉ cho tôi 
thấy chính xác là đau ở đâu?” và “ý ông/bà nói đau nhói là đau như thế nào?”. 

Có một số vẫn đề sức khỏe của BN khiến cho việc hỏi bệnh trở nên khó khăn như điếc, 
nói khó hay rối loạn trí nhớ. Để hiệc hỏi bệnh thành công, thầy thuốc phải nhận ra điều 
này. Xem CHƯƠNG 2 để biết thêm chỉ tiết. 


1.4. TĨNH TRẠNG HIỆN TẠI (CÁC TRIỆU CHƯNG CHINH) 
Việc một BN có nhiều triệu chứng là điều phô biến. Cần xác định đâu là nguyên nhân 
chính đưa BN đên khám bệnh. Nên nhớ răng ý kiên của BN và của thây thuôc vê mức độ 


nghiêm trọng của vấn đề có thể khác nhau. Một BN đến khám với triệu chứng cảm lạnh; 
ngâu nhiên anh ta đề cập đến gần đây có ho ra máu, vậy những cơn đau ngực SẼ cần được 
chú ý đến hơn là vấn đề với mũi của anh ta. Cần xác định đầu là triệu chứng cần được ưu 
tiên quan tâm nhất. BN thường không hài lòng nếu vấn đề gây rắc rỗi cho họ nhất lại không 
được giải quyết, giải thích và trân an BN kê cả khi nó chỉ là một vân đê nhỏ là cân thiết. 
Ghi lại tât cả các triệu chứng của BN ở thời điêm hiện tại băng chính ngôn ngữ của BN, 
tránh dùng thuật ngữ chuyên môn ở gia đoạn này. 
Bất cứ khi nào chúng ta phát hiện ra căn bệnh hay triệu chứng chính, hãy nghĩ về 
những điêu sau đề làm sáng tỏ vân đê và đặt ra những câu hỏi đê tìm ra nó: 
— 1. Vấn đề nằm ở đâu? (chuẩn đoán về mặt giải phẫu học). 
— 2. Bản chất của triệu chứng là gì? (giống như chân đoán bệnh học). 
— 3. Nó ảnh hưởng như thế nào đến BN? (chẩn đoán sinh lý và chức năng). 
— 4. Tại sao BN bị bệnh? (chân đoán nguyên nhân). 
Đưa ra chân đoán không chỉ đơn giản là nêu được tên bệnh, chúng ta cần xác định khả 
năng diễn tiên của bệnh đê đưa ra tiên lượng bệnh và cho BN lời khuyên về kê hoạch điêu 
trị cụ thê. 


1.5. BỆNH SỬ 
Mỗi một vấn đề của BN đều cần được giải thích chi tiết, nhưng ở phần đầu của quá 
trình hỏi bệnh, BN nên đóng vai trò chủ đạo trong giao tiêp. Ở phân 2, thây thuôc nên là 
người chủ động nhiều hơn, đặt câu hỏi nhằm vào các thông tin cân thiết cho chân đoán. 
Sau khi có được toàn bộ bệnh sử, khi viết bệnh án nên sắp xếp các sự kiện theo trình tự 
thời gian. Nếu có nhiều cơ quan, hệ thống bị ảnh hưởng, những sự kiện này nên sắp xếp 
theo trình tự đối với từng cơ quan, hệ thống. Mỗi BN có thể có nhiều vấn đề, những vấn 
đề này có thể phụ thuộc lẫn nhau hoặc không. Điều này không ngoại lệ kể cả ở những 
người lớn tuôi. Công việc của chúng ta là nhận biệt chính xác tât cả vân đê và tạo ra một 
bức tranh toàn diện về tình trạng của môi BN. 
1.5.1. Những triệu chứng hiện tại 
Chúng ta nên tìm hiểu các thông tin xung quanh những triệu chứng hiện tại nếu BN 

không chủ động cung câp. SOCRA TRES - là những câu hỏi nên được áp dụng cho hâu hêt 
các triệu chứng. 

— ®[fe — VỊ trí. 

— Onset — khởi phát. 

— Character — tính chất. 

— Radiation (nếu triệu chứng là đau hoặc khó chịu) — hướng lan. 

— Alleviating factors — yêu tô làm dịu đi. 

— Timing - thời gian. 

— Exacerbating factors — yếu tô làm tăng. 


— SeverIty — mức độ. 


1.5.1.1. Site — vị trí 

Hỏi về vị trí chính xác của các triệu chứng, có thể khu trú hay lan tỏa. Yêu cầu BN chỉ 
vị trí chính xác trên cơ thể. 

Một vài triệu chứng không khu trú. Những BN bị hoa mắt không thê xác định vị trí — 
nhưng chóng mặt đôi khi có liên quan đến cảm giác về chuyên động ở đầu và có thê khoanh 
vùng. Những triệu chứng khác không thể xác định vị trí bao gồm ho, khó thở và thay đôi 
về cân nặng. 

1.5.1.2. Onset — khởi phát (hoàn cảnh khởi phát) 

Tìm hiểu xem triệu chứng xuất hiện nhanh chóng, từ từ hay đột ngột. Một số rối loạn 
nhịp tim khởi phát đột ngột rồi mất đi. Sự mắt ý thức đột ngột (ngất) hồi phục ngay thường 
do tim, không phải là bệnh lý về hệ thần kinh. Hãy hỏi xem triệu chứng đó hiện diện liên 
tục hay ngắt quãng. Những triệu chứng đang ngày càng tệ hơn hay tốt hơn và nếu có, sự 
thay đổi xảy ra khi nào? Ví dụ, sự khó thở trong bệnh phối tắc nghẽn mạn tính có thể ngày 
càng tệ hơn dẫn tới BN càng ngày càng ít vận động. Khi bệnh khởi phát, BN đang làm gì? 
Ví dụ, sự khó thở nghiêm trọng làm thức giấc khi BN đang ngủ có thể gợi ý đến suy tim. 

1.5.1.3. Character — tính chất 

Yêu cầu BN nói về tính chất và mô tả các thuộc tính của triệu chứng là điều rất cần 
thiết. Nếu BN than phiền rằng họ cảm thấy hoa mắt, nó có nghĩa là họ cảm thấy căn phòng 
đang xoay tròn (chóng mặt) hay nó là cảm giác lơ lửng, mắt định hướng? Khó tiêu có nghĩa 
là BN bị đau bụng, ợ nóng, đầy bụng sau khi ăn, bội thực hay sự thay đôi thói quen đại 
tiện? Nếu có đau, thì đau như thế nào: đau nhói, đau âm ỉ, đau như dao đâm, đau như khoan 
xoáy, đau bỏng rát hoặc đau như bị kẹp chặt. 


1.5.1.4. Radiation of pain or discomfort — hướng lan 

Xác định vị trí của triệu chứng nếu khu trú và hướng lan, điều này thường gặp ở triệu 
chứng đau. Hướng lan của triệu chứng đau thường điển hình của một bệnh lý hay một chẩn 
đoán nào đó, ví dụ như đau theo sự phân bố các rễ thần kinh do nhiễm herpes zosfer. 


1.5.1.5. Alleviating factors — những yếu tố làm giảm 

Một số thứ có thể làm cho triệu chứng trở nên tốt hơn. Ví dụ, cơn đau do viêm màng 
ngoài tim có thê giảm khí BN ngồi, ợ nóng do trào ngược acid có thể giảm bằng cách uống 
sữa hoặc uống chất trung hòa acid. BN có sử dụng thuốc giảm đau (có chứa hoặc không 
chứa thành phần gây nghiện) không? 

1.5.1.6. Timing — thời gian 

Triệu chứng xảy ra lần đầu tiên khi nào và có gắng để xác định chính xác nhất nếu có 
thể. Ví dụ, hỏi xem BN bắt đầu chú ý đến sự “khác thường” hoặc “không khỏe” của bản 
thân khi nào? Trong quá khứ, BN có từng mắc bệnh tương tự chưa? Sẽ rất có ích nếu chúng 
ta hỏi BN lần cuối cùng họ cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh là khi nào? Đối với những BN 
đã chịu đựng trong một thời gian dài, hãy hỏi xem lý do gì khiến họ quyết định đi khám 
vào lúc này? 

1.5.1.7. Exacerbating factors — yếu tố làm tăng 

Hãy hỏi về bất cứ điều gì làm cho triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Sự di chuyển nhẹ 


nhàng nhất cũng có thể làm tăng những cơn đau bụng do viêm phúc mạc hay đau ở ngón 
chân cái do gout. 

1.5.1.8. Severity — mức độ 

Đây là một đánh giá mang tính chủ quan. Cách tốt nhất để xác định mức độ nghiêm 
trọng của triệu chứng là hỏi BN xem căn bệnh đã ảnh hưởng thế nào đến hoạt động thường 
ngày và giắc ngủ của họ. Mức độ ảnh hưởng có thể từ nhẹ đến nặng. Một triệu chứng nhẹ 
có thể bị BN lờ đi, trong khi đó một triệu chứng được xếp ở mức độ trung bình không bị 
bỏ qua nhưng nó không cản trở sinh hoạt thường ngày. Một triệu chứng nặng sẽ làm cản 
trở sinh hoạt hàng ngày và triệu chứng rất nặng rõ ràng sẽ cản trở hầu hết mọi hoạt động. 
Ngoài ra, cơn đau có thê được đánh giá theo thang điểm từ 0 (không gây khó chịu) đến 10 
(cực kỳ đau). Tuy nhiên, yêu cầu BN đang rất đau đớn cung cấp một con số đánh giá mức 
độ đau thường khiến họ cáu gắt, khó chịu. Thông qua khuôn mặt để đánh giá mức độ đau 
của BN cũng là một cách, dùng những bức ảnh với những khuôn mặt khác nhau khi chịu 
đựng những cơn đau có mức độ từ không đau (0) đến rất đau (10) có thể giúp ích cho việc 
thực hành lâm sàng. 

Ngoài ra cũng có một số phương pháp khác để lượng giá mức độ của cơn đau (ví dụ, 
sử dụng thang điểm VAS — visual analogue scale, theo đó BN sẽ được yêu cầu đánh giá 
mức độ đau trên một đường ngang dài 10 cm). Lưu ý rằng tất cả những thang điểm này 
thường chỉ hữu dụng trong việc đánh giá sự tiến triền của cơn đau ở một cá nhân hay hiệu 
quả giảm đau từ quá trình điều trị hơn là đưa ra con số chính xác để lượng giá cơn đau — 
ví dụ, so sánh cơn đau trước và sau khi tiến hành điều trị. 

Một số triệu chứng có thể được lượng giá chính xác hơn; ví dụ, tình trạng khó thở xảy 
ra sau khi đi bộ 10 m trên mặt đất bằng phẳng sẽ được đánh giá là nặng hơn tình trạng khó 
thở xảy ra sau khi đi bộ lên dốc 90 m. Cơn đau thắt ngực xảy ra khi đang nghỉ ngơi sẽ nặng 
nề hơn so với những cơn đau ngực xảy ra khi đang chạy 90 m để cô đuôi theo xe bus. 

Việc đánh giá mức độ của triệu chứng là rất quan trọng. Nhưng luôn nhớ rằng những 
triệu chứng BN nói rằng nhẹ cũng có thê là rất nghiêm trọng. 

1.5.2. Những triệu chứng kèm theo 

Dưới đây là một nỗ lực được thực hiện nhằm phát hiện ra các triệu chứng một cách có 
hệ thống nhăm tìm ra mối liên quan giữa chúng trong bệnh lý của một vùng đặc biệt nào 
đó. Chú ý ban đầu và triệt để nhất nên được đặt vào hệ thống chứa đựng những vấn đề hiện 
có (xem Questions box 1.1). Hãy nhớ rằng mỗi triệu chứng đơn lẽ sẽ cung cấp manh mối 
để dẫn đến chẩn đoán chính xác; thông thường, sự kết hợp những đặc điểm của nhiều triệu 
chứng sẽ giúp đưa ra chân đoán chính xác nhất. 

1.5.3. Tác đồng của bệnh tật 

Bệnh tật có thê thay đôi hoàn toàn cuộc sống của một con người — ví dụ, một căn bệnh 
mạn tính có thê gây cản trở trong công việc hoặc việc học. Vấn đề sức khỏe có thê ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của con người; tất nhiên, mỗi người trong chúng ta 
phản ứng khác nhau khi đối diện với cùng một vần đề giống nhau. Thậm chí sau khi bình 
phục hoàn toàn từ một căn bệnh đe dọa mạng sống, một vài người có thể bị ảnh hưởng lâu 
dài do mất đi sự tự tin và lòng tự trọng. Có thể có những nỗi lo về khả năng hỗ trợ của gia 
đình. Hãy cố tìm hiểu xem BN và gia đình của họ chịu những ảnh hưởng như thế nào do 


bệnh tật mang lại. Gia đình BN đã đối mặt với căn bệnh như thế nào và BN mong muốn 
hay hi vọng điều gì về sức khỏe của họ trong tương lai? BN đã nhận được những thông tin 
về tình trạng của họ từ đâu? (ví dụ: từ internet). 

Giúp BN theo dõi và quản lý tình trạng sức khỏe của mình chiếm một phần lớn trong 
trách nhiệm của các thầy thuốc lâm sàng. Tác động của bệnh tật còn phụ thuộc vào sự đồng 
cảm và lời giải thích của thầy thuốc về những việc BN phải làm trong tương lai cũng như 
tác động mà việc điều trị đem lại. 


1.6. TIỀN SỬ 
1.6.1. Thuốc và tiên sử điều trị 


Khi được hỏi về thuốc mà BN đang sử dụng, BN thường chỉ mô tả màu sắc hoặc kích 
thước thay vì tên thuốc hay liều lượng. Do đó hãy yêu cầu BN cho chúng ta xem tất cả các 
loại thuốc đó (xem Hình 1.2) và nếu có thể hãy lập một danh mục các loại thuốc đó. Ghi 
chú liều lượng, đã dùng bao lâu, chỉ định của mỗi loại thuốc và tác dụng phụ. 


Hình 1.2. (a) túi thuốc cho BN xuất viện, (b) túi thuốc và túi Webster do 
nhà thuốc cấp cho BN có thời gian và ngày sử dụng trong tuân. 

Danh mục thuốc này có thể cung cấp manh mối hữu ích để biết những bệnh mạn tính 
hoặc bệnh mà BN mắc phải trong quá khứ, phòng khi họ quên mất. Ví dụ, ở những BN 
phủ nhận tiền sử tăng huyết áp, họ có thể sẽ nhớ ra nếu chúng ta hỏi họ tại sao họ lại uống 
thuốc hạ áp trong quá khứ. Hãy nhớ rằng một số thuốc được miêu tả là những miếng dán 
hoặc cây dưới da (chẳng hạn như thuốc ngừa thai và hormon điều trị carcinoma tuyến tiền 
liệt). Hỏi xem chúng có được dùng đúng theo toa. Luôn hỏi kỹ những người phụ nữ đang 
sử dụng thuốc ngừa thai, bởi vì nhiều người trong số họ không nghĩ nó là thuốc. 

Đề nhắc nhở BN, chúng ta hãy dành thời gian hỏi về cách sử dụng các loại thuốc. Một 
list cơ bản bao gồm những câu hỏi về việc điều trị tăng huyết áp, tăng cholesterol, đái tháo 
đường, rối loạn nhịp tim, lo âu hoặc trầm cảm, rối loạn cương dương (không gọi là bất 


10 


lực), thuốc ngừa thai, liệu pháp thay thế hormon, chứng động kinh, máu khó đông và việc 
sử dụng thuốc kháng sinh. Cũng đừng quên hỏi BN có sử dụng quá liều được chỉ định của 
bất kỳ loại thuốc nào hay không (ví dụ: aspirin, kháng histamines, vitamins). Aspirin và 
thuốc kháng viêm không steroid (NÑSAIDS), không phải paracetamol (acetaminophen), có 
thể là nguyên nhân gây chảy máu đường tiêu hóa. BN với chứng đau mạn tính có thể sử 
dụng một lượng lớn thuốc giảm đau, bao gồm những thuốc có chứa opiods như codeine và 
morphine. Cần chú ý cân thận với những BN có tiền sử sử dụng thuốc chứa opiods và số 
lượng sử dụng cũng rất quan trọng, vì chúng là những thuốc có thê gây nghiện. 

Nhiều BN có xu hướng ¡in bản sao danh mục thuốc từ hồ sơ điện tử của họ. Chúng 
thường có xu hướng chứa những tên thuốc mà BN đã thôi không sử dụng, trừ khi họ cập 
nhật nó thường xuyên. Hãy hỏi về từng loại thuốc trong danh mục — nó có còn đang được 
sử dụng không và sử dụng cho mục đích gì? Chúng sẽ thường gặp tình huống, BN nói rằng 
họ đã không còn sử dụng những thuốc trong danh mục ây đã vài năm. Cập nhật lại danh 
mục thuốc giúp BN nếu chúng ta có thay đổi thuốc của họ. 


Có một số thuốc hoặc phương pháp điều trị trong quá khứ của BN vẫn còn ảnh hưởng 
đến hiện tại. Chúng bao gồm corticosteroids, tác nhân hóa trị (thuốc chồng ung thư) và xạ 
trị. Thông thường BN, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính, đều biết rõ vẻ tình 
trạng và phương pháp điều trị của họ. Tuy nhiên, một vài sự trợ giúp phi y tế cho BN sẽ 
giúp giải thích cho họ hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra. 

Chú ý bất kỳ phản ứng bắt lợi nào trong quá khứ. Hãy hỏi BN về bất kỳ loại thuốc nào 
gây dị ứng cho họ (thường là phản ứng ở da hoặc cơn co thắt phế quản) và cái gì thực sự 
gây phản ứng dị ứng, để quyết định nếu nó thật là một phản ứng dị ứng. BN thường nhằm 
lẫn dị ứng thuốc với tác dụng phụ của thuốc. 


Khoảng 50% dân số hiện nay dùng các phương thuốc tự nhiên dưới nhiều dạng khác 
nhau. Họ không thể cảm thấy răng chúng có một phần liên quan đến tiền sử sức khỏe của 
họ, nhưng những hóa chất này, cũng giông như thuốc, có thể có những tác dụng có hại. 
Thực vậy, một sô chúng đã được tìm thấy có pha trộn với những thành phần thuốc như 
steroids và NSAIDS. Thông tin về những: chất này và tác động của chúng sẵn có ở mọi 
nơi, trách nhiệm của thầy thuốc là nhận biết và chú ý đến chúng. 

Hỏi về các chất kích thích (ma túy,...). Việc sử dụng các loại thuốc tiêm tĩnh mạch có 
ảnh hưởng đến sức khỏe của BN. Hãy hỏi về bất cứ sự nỗ lực nào của BN để tránh việc 
dùng chung kim tiêm. Điều này có thể bảo vệ BN khỏi sự tấn công của virus, nhưng không 
bảo vệ khỏi sự nhiễm trùng do vi khuẩn từ việc sử dụng các sản phẩm không tinh khiết. 
Sử dụng cocaine đang trở thành nguyên nhân phố biến của nhồi máu cơ tim ở người trẻ 
tuổi tại nhiều quốc gia. Các BN có thể đã sử dụng quá liều các chất có độ tỉnh khiết thấp 
(đặc biệt là ma túy) hoặc dùng thuốc mà không biết chúng là gì. Việc sử dụng các chất 
kích thích tại các bữa tiệc có thể liên quan đến tình trạng mất nước với các bất thường về 
điện giải và triệu chứng tâm thần. Nỗ lực để tìm hiểu chỉ tiết hơn từ BN và những người 
tham gia bữa tiệc là cần thiết. 

Không phải mọi vấn đề sức khỏe đều được chữa trị bằng thuốc. Hỏi về các khóa điều 
trị bằng vật lý trị liệu hoặc phục hồi sẽ có ích cho các vẫn đề cơ xương hay chấn thương 
hoặc giúp hồi phục sau phẫu thuật hoặc bệnh nặng. Nên chắc chắn những tình trạng có liên 
quan đến đường tiêu hóa được điều trị bằng chế độ ăn thích hợp, bổ sung các chất (như 


11 


enzym tuyến tụy đối với bệnh viêm tụy mạn) hoặc hạn chế các chất (như gluten với bệnh 
tiêu phân mỡ — coeliac disease). 
1.6.2. Tiên sử bản thân 

Một số BN sẽ cảm thấy những câu hỏi về các vấn đề trong quá khứ hoặc những câu 
hỏi chỉ tiết về những thông tin chung trong hệ thống câu hỏi là hơi riêng tư. Tốt nhất nên 
chuẩn bị trước bằng việc thông báo cho BN rằng: “tôi cần hỏi ông/bà một vài câu hỏi về 
các vẫn đề y tế trong quá khứ cũng như các thông tin chung về tình hình sức khỏe của 
ông/bà. Những vấn đề này có ảnh hưởng đến bệnh án hiện tại và sự điều trị của ông/bà” 

Hãy xem BN có từng mắc bắt kỳ bệnh đặc biệt nghiêm trọng nào không, đã từng thực 
hiện phẫu thuật hay năm viện trong quá khứ, bao gôm các vân đề về sản — phụ khoa. Nơi 
liên quan để có những thông tin chỉ tiết. Đừng quên hỏi BN về những bệnh khi còn nhỏ. 
Hỏi về tiền sử truyền máu (khi nào và vì lý do gì?). Những bệnh nghiêm trọng hoặc bệnh 
mạn tính khi còn nhỏ có thể đã gây cản trở đến học tập và các hoạt động xã hội như thể 
thao. Hãy hỏi xem BN nhớ gì và nghĩ gì về chúng. 

Những căn bệnh trong quá khứ hoặc phẫu thuật trước đây có thể gây ra tình trạng hiện 
tại của BN. Những câu hỏi cụ thể về một lần phẫu thuật nào đó đã gây tác động liên tục 
đến tình trạng sức khỏe của BN thì có giá trị; ví dụ, mồ khối u ác tính, phẫu thuật ruột hoặc 
phẫu thuật tim, đặc biệt là phẫu thuật van tim. Việc ghép các bộ phận giả là phổ biến trong 
phẫu thuật, như chỉnh hình và thủ thuật tim. Điều này chứa đựng nguy cơ nhiễm trùng từ 
dị vật, trong khi từ tính của kim loại — đặc biệt có ở hầu hết các máy tạo nhỊp tim — chống 
chỉ định chụp MRI. Bệnh thận mạn có thể bị chống chỉ định chụp X quang dùng chất cản 
quang iodine và chụp MRI dùng cản từ gadolinium. Phụ nữ mang thai thường chống chỉ 
định phơi nhiễm tia xạ (X quang và CT scan — nên nhớ rằng CT scan bằng 100 lần tiếp xúc 
tia xạ so với chụp X quang đơn thuần). 

BN có thể cho rằng mình mắc một bệnh gì đó trước đây, nhưng hãy cân thận đặt các 
câu hỏi về những vấn đề liên quan nếu có gì đó không đúng. Ví dụ như BN nói rằng trước 
đây họ từng bị loét tá tràng nhưng không có bất kỳ bệnh án hay việc điều trị nào và làm 
cho điều này trở nên ít chắc chắc hơn. Do đó, việc thu thập các thông tin về những bệnh 
có liên quan trong quá khứ rất quan trọng: bao gồm triệu chứng, các xét nghiệm và mô tả 
quá trình điều trị. Thầy thuốc cần duy trì một chủ nghĩa hoài nghi khách quan về những 
thông tin thu thập từ BN. 

BN mắc bệnh mạn tính có thê quản lý tình trạng sức khỏe của họ với sự giúp đỡ của 
nhiều thầy thuốc và các phòng khám chuyên khoa. Ví dụ, BN mắc bệnh đái tháo đường 
thường được theo dõi bởi một đội ngũ các chuyên gia sức khỏe bao gồm chuyên gia về 
bệnh đái tháo đường, y tá và chuyên gia dinh dưỡng. Tìm hiểu xem ai đang theo dõi tình 
trạng của BN và những phương thức điều trị mà họ đã cung cấp. Ví dụ, BN liên lạc với ai 
nếu có vẫn đề về liều đùng insulin và BN có biết phải làm gì nếu có tình trạng khẩn cấp 
hoặc biến chứng nguy hiểm? BN mắc bệnh mạn tính thường liên quan đến việc chăm sóc 
cá nhân của họ và thường được cung cấp rất tốt về các khía cạnh điều trị. Ví dụ, BN đái 
tháo đường nên ghi lại chỉ số đường huyết mà họ đo được tại nhà, BN bị suy tim nên theo 
dõi cân nặng hàng ngày,... Những BN này thường tự thay đổi liều lượng thuốc. Tìm hiểu 
sự hiệu biết của BN và sự tự tin trong thay đôi của họ cũng là một phần trong bệnh án. 


12 


Nên tìm hiểu những BN trưởng thành đã tiêm ngừa các bệnh lý thông thường nào rồi 
(như quai bị, sởi, rubella, uốn ván....) cũng như những tiêm ngừa gần đây (như HPV, viêm 
gan B, bệnh phế cầu, cúm). 

1.6.3. Chu kỳ kinh nguyệt 

Ở phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt cần phải được thu thập; nó thường liên quan đến cơn 
đau vùng bụng, các bệnh lý về hệ nội tiết hoặc triệu chứng của hệ niệu sinh dục. Ghi lại 
ngày của kỳ kinh cuối. Hỏi về tuổi bắt đầu hành kinh, cho dù còn kinh hay đã mãn kinh. 
Hỏi về những triệu chứng xảy ra trong những chu kỳ kinh thông thường. Đừng quên hỏi 
một người phụ nữ trong độ tuôi sinh đẻ nếu họ có khả năng mang thai; điều này giúp thầy 
thuốc cân nhắc các cận lâm sàng và thuốc sử dụng cho BN. Một tiên đề phát biểu “mỗi 
phụ nữ trong độ tuổi sinh để đều mang thai cho đến khi có thể chứng minh điều ngược lại” 
có thể ngăn cản những nguy cơ không cần thiết cho thai nhi và tránh sự bối rối cho những 
thầy thuốc lâm sàng thiếu thận trọng. Hãy hỏi về tiền sử xây thai. Ghi lại gravida (số lần 
mang thai) và para (số lần sinh của những lần mang thai trên 20 tuần tuôi). 

1.6.4. Tiền sử xã hội 

Đây là phần tìm hiểu nhiều hơn về BN. Những câu hỏi nên được đặt ra trong cuộc hội 
thoại theo một cách thú vị và không nên nghe như những câu hỏi thường quy học thuộc 
lòng. Ví dụ, ảnh hưởng của cơn đau mạn tính đến các mối quan hệ, công việc, thu nhập, 
giải trí và công việc của BN nên được hiểu là để cung cấp cho những kế hoạch chăm sóc 
tốt nhất có thể. 


T&O”C essentials 


| Tiên sử xã hội bao gôm kinh tê, xã hội, hoàn cảnh g1a đình và công việc. | 


1.6.4.1. Giáo dục và trình độ học vấn 

Đầu tiên hãy hỏi về nơi sinh và nơi cư trú, trình độ học vấn (bao gồm các vấn đề ảnh 
hưởng đến việc học do các bệnh lúc nhỏ gây ra). Điều này có thể ảnh hưởng đến cách mà 
thầy thuốc giải thích cho BN. Những người nhập cư gần đây có thê tiếp xúc với những 
bệnh truyền nhiễm như bệnh lao; chủng tộc có thể có liên quan đến một số bệnh như 
thalassaemia và thiếu máu hồng cầu hình liềm. 

1.6.4.2. Tình trạng hôn nhân, trợ cấp xã hội và điều kiện sống 

Để xác định tình trạng hôn nhân của BN, hãy hỏi những người sống cùng nhà với họ. 
Tìm hiểu về sức khỏe của vợ/chồng, con cái của họ. Kiểm tra nếu có bất kỳ thành viên 
khác trong gia đình gặp tình trạng tương tự. A1 là người chăm sóc chính cho BN? Những 
vẫn đề thực tế trong hoạt động tình dục cũng có thê liên quan đến bệnh trạng. Ví dụ, rối 
loạn cương dương có thể xuất hiện trong các bệnh lý thần kinh, suy nhược hay các bệnh 
về tâm thần. Những câu hỏi về các trật tự trong Cuộc sống đóng vai trò quan trọng đối với 
các bệnh mạn tính hoặc các bệnh lý gây tàn phế, cần thiết phải nắm được nơi có thể cung 
cấp các hỗ trợ xã hội và hỗ trợ những gì, BN có thể tự chăm sóc cho mình tại nhà hay 
không (như số bước cần đề vào nhà hay vị trí của phòng vệ sinh). 

Hãy hỏi nêu BN nói rằng họ là người sống tâm linh. Tôn giáo là một yếu tố quan trọng, 
đặc biệt là trong việc chăm sóc những BN đang hấp. hối, cần thiết trong việc tạo ra ý chí 
sông còn và trong việc năm được mạng lưới hỗ trợ sẵn có cho BN. 


13 


_Sự hiện diện của thú cưng trong gia đình cũng gây ảnh hưởng nếu nghi ngờ có sự 
nhiêm trùng hay dị ứng. 

Hãy hỏi về sự đi lại; ví dụ, nếu BN là người trưởng thành vẫn còn lái xe được và hỏi 
BN xem họ có hay đi mua săm hoặc đên buôi hẹn băng phương tiện gì. 

1.6.4.3. Chế độ ăn uống và luyện tập 

Hãy hỏi về việc ăn uống của BN, ai nâu, giá trị dinh dưỡng của suất án từ thiện và 
những dịch vụ khác như dọn dẹp nhà cửa. Đông thời hỏi về hoạt động thê chât của BN. 

1.6.4.4. Nghê nghiệp và sở thích 

Hãy hỏi BN về nghề nghiệp hiện tại, WHACS - cụm từ giúp ghi nhớ: 

— What do you do? Ông/bà làm nghề gì? 

— How do you do ¡t2 Ông/bà làm công việc đó như thế nào? 

— Are you concerned about any of your exposures or experiences? Ông/bà có quan 
tâm đên việc phô diễn năng lực hoặc kinh nghiệm bản thân? 

— Colleagues or others exposed? Đồng nghiệp và những người khác? 

— Satisfied with your job? Ông/bà có hài lòng với công việc của mình? 

Tìm hiểu chính xác BN đang làm gì có thể giúp ích, một số nghề nghiệp (và sở thích) 
dân đên một sô bệnh — xem Text box 1.2. Chú ý bât kỳ công việc nào có tiệp xúc với thuôc, 
hóa chât hoặc bệnh như công nhân hầm mỏ và các khu công nghiệp có thê măc bệnh phôi 
do hít phải các chât amiang (asbestosis). Tìm hiệu xem có đông nghiệp nào của BN mặc 
bệnh tương tự. Sở thích của BN cũng có thê cung câp thêm thông tin (như nuôi chim và 
bệnh phôi). 

Text box 1.2. Một số bệnh có liên quan đến nghê nghiệp (sở thích). 


Nông dân: viêm phổi mẫn cảm — do nắm mốc. 

Nuôi chim: viêm phôi mẫn cảm — do lông chim, bệnh virus vẹt. 

Thợ hàn: bỏng mắt do lửa hàn, trục trặc máy tạo nhịp tim. 

Thợ đá: bụi phối silic. 

Công nhân đóng tàu, thợ xây, nhân viên cấp cứu: bệnh phổi do hít phải các chất amiang. 
Thợ mỏ: bệnh bụi phối và bụI silic. 

Thợ mộc: hen suyễn. 

Công nhân điện: nhiễm độc berili. 

Nhân viên y tế: kim dính HIV, viêm gan B, bệnh lao. 


1.6.4.5. Du lịch nước ngoài 

Nếu có một bệnh truyền nhiễm, hãy hỏi xem gần đây BN có đi du lịch nước ngoài 
không, nơi đến và BN sống ở đó như thê nào? (ví dụ như anh/cô ấy có uống. nước — không 
đóng chai và ăn thức ăn địa phương không hay dùng bữa tại khách sạn quôc tế sang trọng?). 
Hỏi về tình hình tiêm chủng của BN và bất kỳ loại thuốc dự phòng nảo (như sốt rét) được 
dùng trong khoảng thời gian đi du lịch. 


C6 gi: ÔY  6):13 ca 


14 


1.6.4.6. Thuốc lá 

BN có thể quả quyết rằng mình không hút thuốc nếu họ ngưng hút thuốc sáng nay. Do 
đó, hãy hỏi xem BN có từng hút thuốc không và nếu có, BN hút bao nhiêu điều thuốc lá 
(hay xì gà hay thuốc lào) một ngày và trong bao nhiêu năm. BN đã cai thuốc chưa và nếu 
có thì là khi nào. Cùng cần hỏi BN xem họ hút bao nhiêu gói trong một ngày và BN đã hút 
trong bao lâu. Ước tính số gói — năm 2 của BN. Ước tính này dựa vào cách tính 20 điểu/gói 
thuốc lá và gói thuốc lá đang ngày càng trở nên lớn hơn; hầu hết các nhà sản xuất ngày nay 
đêu làm 30 — 35 điều/gói. Gần đây hơn, gói khống lồ 50 điếu/ gói đã xuất hiện: nó lớn đến 
nỗi không thể bỏ vừa trong túi và phải cầm trên tay như thể nhắc nhở BN rằng anh/cô ấy 
nghiện thuốc lá. 

Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ các bệnh lý mạch máu, bệnh phổi mạn tính, một 
vài loại ung thư, loét ống tiêu hóa và có thể gây hại cho thai nhi (xem List 1.2). Việc hút 
thuốc lá gần đây và chỉ số gói — năm lớn, sẽ tăng nguy cơ đối với những vấn đề trên. Hút 
xì gà và hút thuốc lào thường hít vào ít khói hơn người hút thuốc lá điều và tỷ lệ tử vong 
tổng thê thấp hơn so với nhóm này, ngoại trừ carcinoma của khoang miệng, thanh quản và 
thực quản. 

List 1.2. Hút thuốc và ảnh hưởng trên lâm sàng *. 

—_ Bệnh tim mạch: bệnh động mạch vành sớm, bệnh ở mạch máu ngoại biên, rôi loạn cương 

dương, bệnh mạch máu não. 

—_ Bệnhhô hấp: ung thư phối, bệnh phôi tắc nghẽn mạn tính, gia tăng tỷ lệ của nhiễm trùng đường 

hô hâp, gia tăng tỷ lệ của các biên chứng hậu phẫu đường hô hâp. 

—_ Ung thư khác: thanh quản, khoang miệng, thực quản, mũi hầu, bàng quang, thận, tụy, dạ dày, 

cô tử cung 

—._ Bệnh đường tiêu hóa: loét ống tiêu hóa, bệnh Crohn 

— _ Phụ nữ mang thai: gia tăng nguy cơ sây thai, thai chết lưu, tử vong ở trẻ sơ sinh và đột tử ở trẻ 

nhỏ. 

— _ Tương tác của thuốc: ảnh hưởng đến hệ thống enzym của gan như tăng chuyên hóa propranolol, 

theophyline 
* Yếu tố nguy cơ mà mỗi cá nhân gặp phải chịu ảnh hưởng của thời gian, cường độ và loại khói tiếp 
xúc cũng như yếu tố di truyền và yếu tố môi trường khác. Hút thuốc lá thụ động cũng có liên quan 
đến các bệnh đường hô hấp. 

1.6.4.7. Rượu 

Hãy hỏi xem BN có uống rượu không. Nếu có, uống loại nào, bao nhiêu và uống có 
thường xuyên không. Việc uông nhiều rượu thường phô biến trong cộng đồng, nếu BN họ 
nói răng họ là chỉ là người uống rượu khi giao tiếp xã hội (social drinker), tìm hiểu chính 
xác xem nó có nghĩa gì. Trong một ly rượu vang, một cốc rượu mạnh, một ly rượu poocto 
hoặc rượu nâu hay một ly bia 200 ml có khoảng § — I0 g alcohol (I unit = 8 ø). 

Các guideline về mức độ sử dụng rượu bia an toàn rất khác nhau giữa các nước trên 
thế giới. Theo Hội đồng Nghiên Cứu Y Khoa và Y Tế Quốc Gia Úc (the National Health 


3 20 điếu trong một ngày, hút trong một năm = 1 gói - nấm. 


15 


& Medical Research - NHMRC) khuyến cáo lượng cồn sử dụng tối đa trong một ngày 
không quá 2 ly tiêu chuẩn và không quá 4 ly tiêu chuẩn trong một ngày với hai ngày trong 
tuần không uống rượu bia mỗi tuần. Ở Anh, giới hạn an toàn được khuyến cáo là 2l units 
(168 g ethanol) đối với nam và 14 units (112 g cthanol) đối với nữ; nếu một tuần tiêu thụ 
hơn 50 units đối với nam và 35 units đối với nữ thì được xem xét đưa vào nhóm có nguy 
cơ cao. Ở Mỹ, Viện Quốc Gia Về Lạm Dụng và Nghiện Rượu (the National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism — NIAAA) đã đưa ra mức alcohol gây hại dành cho nam 
giới ở độ tuổi dưới 65, trung bình hơn 14 ly tiêu chuẩn mỗi tuần (hoặc hơn 4 ly vào bất cứ 
ngày nào); ở phụ nữ và tất cả người lớn từ 65 tuổi trở lên trung bình hơn 7 ly tiêu chuẩn 
mỗi tuần. Alcohol là yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh về gan ở những người đàn ông 
uống hơn 80 ø mỗi ngày và ở những người phụ nữ uống hơn 40 ø mỗi ngày trong 5 năm 
hoặc lâu hơn. 

Những người nghiện rượu thường không đáng tin khi mô tả việc uống rượu của họ, vì 
vậy việc quan trọng là khoan hãy tin họ và thỉnh thoảng (với sự cho phép của BN) hãy trò 
chuyện với những người thân của họ. 

Những câu hỏi sau có thể giúp ích trong việc chân đoán nghiện rượu, chúng được gọi 
là CAGE question: 


— Có bao giờ ông/bà cảm thây ông/bà nên cặt (Cut) giảm việc uông rượu của mình? 
— Đã có aI nôi giận (Annoyed), chỉ trích việc uông ượu của ông/bà chưa? 


— Ông/bà có từng cảm thấy việc uống rượu của mình là xấu và đáng bị khiển trách 
(Guitly) không? 


— Đã bao giờ ông/bà băt đâu uông rượu vào buôi sáng đê ôn định thân kinh hoặc 
thoát khỏi cảm giác côn cào, khó chịu? (mở mắt — Eye opener). 


List 1.3. Biến chứng do lạm dụng alcohol (ethanol). 


—_ Hệ tiêu hóa: xói mòn dạ dày cấp tính; chảy máu đường tiêu hóa do dãn tĩnh mạch, bào mòn, 
vết rách Mallory — Weiss, loét đường tiêu hóa; viêm tụy (cấp, tái phát hoặc mạn tính); tiêu chảy 
(ra nước, do cồn hoặc tiêu mỡ do viêm tụy mạn do rượu hay bệnh về gan — hiếm); gan to (gan 
nhiễm mỡ, bệnh gan mạn tính); bệnh gan mạn tính (viêm gan do rượu, xơ gan) và các biến 
chứng phức tạp; ung thư (thực quản, tâm vị, gan tụy). 


—._ Hệ thống tim mạch: bệnh cơ tim; rối loạn nhịp tim; cao huyết áp. 
—_ Hệ thống thần kinh: “blackout”; bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng, như bệnh não Wernicke, 
chứng loạn thần Korsakoff, bệnh lý, thần kinh ngoại biên (thiếu thiamine), bệnh pellagra (sa sút 


trí tuệ, viêm đa và tiêu chảy do thiếu niacin); hội chứng cai rượu, như run, ảo giác, cuồng sản 
rượu cấp; thoái hóa tiểu não; sa sút trí tuệ do rượu; bệnh cơ do rượu; bệnh thần kinh thực vật. 


— Hệ thống tạo máu: thiêu máu (chế độ ăn thiếu folate, thiếu sắt do mất máu, ức chế tủy xương 
do chất độ, thiếu BI2 đi kèm với viêm tụy mạn tính, hoặc thiếu máu nguyên bào sắt); giảm số 
lượng tiểu cầu (do ức chế tủy xương hoặc tăng sản lách). 


— Hệ thống niệu sinh dục: rối loạn cương dương (bất lực), teo tinh hoàn ở nam; vô kinh, vô sinh, 
sảy thai tự nhiên, hội chứng rượu bào thai ở nữ. 


— . Tác động khác: tăng nguy cơ gãy xương và hủy xương ở đầu xương đùi. 


Nếu BN trả lời có với hai câu hỏi bất kỳ trong những câu trên, có thể cho rằng họ có 
dâu hiệu nghiện rượu (độ nhạy 77%, độ đặc hiệu 79%), nhưng những câu hỏi này thường 


16 


bỏ sót việc uống những thức uống chứa alcohol không tốt cho sức khỏe. 
__ Những câu hỏi sau sẽ hữu ích trong việc phát hiện người uống những thức uống không 
tôt cho sức khỏe, gôm ba câu hỏi đơn giản (AUDVT — C screening): 
— Ông/bà có thường uống đồ uống có chứa alcohol không? 
— Ông/bà uống bao nhiêu (đồ uống có chứa alcohol) trong một ngày? Ông/bà uống 
rượu khi nào? 
— Ông/bà có thường uống 6 lần hay nhiều hơn trong các kỳ nghỉ không? 
Mỗi câu hỏi được cho điểm từ 0 (không bao giờ) đến 4 (4 hoặc nhiều lần hơn trong 
một tuân). Sô điêm cho thây uông đô uông chứa côn là: 
— Lớn hơn hoặc bằng 3 ở nữ (độ nhạy 73%, độ đặc hiệu 91%). 
— Lớn hơn hoặc bằng 4 ở nam (độ nhạy 86%, độ đặc hiệu 89%). 
Một câu hỏi đơn giản hơn: “bao nhiêu lần trong năm qua ông/bà đã uống 5 ly (đối với 
nam) hoặc 4 ly (đối với nữ) hoặc nhiều hơn trong một ngày?” Nếu số điểm của câu hỏi này 


lớn hơn 0 (hoặc BN trả lời “tôi không nhớ”) cho thấy việc dùng rượu quá mức. Câu hỏi 
này cũng có giá trị đánh giá giống như the AUDIT — C screening. 

List 1.3 tóm tắt những biến chứng do việc lạm dụng rượu gây ra 

1.6.4.8. Thuốc giảm đau và thuốc đường phố (street drugs) 

Sử dụng thuốc giảm đau quá liều có thể là nguyên nhân gây hại — ví dụ, nếu một người 
nghiện rượu sử dụng nhiêu parecetamol một chút, nó có thê dân đên suy gan câp tính. 

Hãy hỏi xem BN đã bao giờ sử dụng cần sa hay các thuốc gây nghiện khác hoặc đã 
bao giờ chích thuộc. Một câu hỏi tâm soát tôt có độ nhạy 100% (độ đặc hiệu 74%) là: “bao 
nhiêu lân trong năm qua ông/bà đã sử dụng một loại thuôc bât hợp pháp hoặc sử dụng một 
loại thuôc kê đơn cho những lý do không liên quan đên y tê?”. Hỏi vê “thú tiêu khiên” 
hoặc dùng các loại thuôc đường phô (nêu không hoàn toàn biết nó là øì) là rât quan trọng. 

1.6.4.9. Tâm trạng 

Trầm cảm nặng là nguyên nhân gây ra tác động tiêu cực đến BN, tình trạng này khá 
phô biên và có tỷ lệ lên đên 8%. Trâm cảm có thê là kêt quả của bât kỳ căn bệnh nào; trong 
thực tê, tỷ lệ mắc bệnh trâm cảm tăng lên gâp 3 lân ở BN này. BN bị trâm cảm có thê cảm 
thây đầu tranh với bệnh tật khó khăn hoặc thậm chí phát triên thành rôi loạn bản thê. Hỏi 
HN về chứng trầm cảm có thê gặp khó khăn. Cách tiếp cận phổ, biến là đầu tiên hỏi BN 

“mọi việc ở nhà và cơ quan lúc này thế nào?”. Những câu hỏi về suy nhược tâm thần và 

mắt hưng cảm (mất hứng thú và niềm vui trong những hoạt động trước đây) có thể giúp 
ích. Trâm cảm thường không được nghĩ đên nêu câu trả lời của những câu hỏi trên là 
không. 

Các bệnh lý như nhược giáp hoặc bệnh Cushing có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra 
trâm cảm. 

Nếu BN có biểu hiện trầm cảm, những câu hỏi chi tiết về xu hướng tự tử nên được lưu 
ý. Chưa có bât kỳ băng chứng nào về việc gia tăng nguy cơ tự tử ở BN nêu hỏi những câu 
hỏi này. 


17 


1.6.4.10. Quan hệ tình dục 
Tình trạng quan hệ tình dục đôi khi có thể liên quan đến tình trạng hiện tại của BN; vì 
vậy, những câu hỏi đặc biệt vê vân đê này nên được hỏi. 


1.6.5. Tiền sử gia đình 


Nhiều bệnh mang yêu tố gia đình. Ví dụ, thiếu máu cục bộ tim ở cha mẹ lúc trẻ hoặc 
các cá thể cùng huyết thống là yếu tố nguy cơ chính của thiếu máu cục bộ tim ở con cái 
của họ. Các loại u ác tính, như ung thư vú và carcinoma đại tràng thường có yếu tố gia 
đình. Cả hai yếu tố gen và sự phơi nhiễm trong môi trường có thê giải thích cho những 
trường hợp có liên quan đến gia đình. Một vài bệnh (như haemophilia) do di truyền trực 
tiếp. BN khai về các tình trạng ác tính trong gia đình không phải luôn luôn chính xác. Tuy 
nhiên, hai loại ung thư quan trọng (ruột và vú) chắc chăn sẽ được BN thông báo. 


El Nam không bệnh @® Nữ mang gen bệnh trên NST X 
@_ Nữ không bệnh @ = El Quan hệ đồng huyết 

IRN _Nambệnh LR Dị hợp tử (nam) 

® Nữ bệnh 4) Dị hợp tử (nữ) 


@ Người được khảo sát BÍ  — Nam đã mất 
e Sinh đôi cùng trứng © PURÙUg Miết HIẾN ỨHÔ 
-^ Sảy thai tự nhiên 
mo Sinh đồi khác trứng 


Hình 1.3. Thiết lập một cây phả hệ, chú ý những biểu tượng được sử 
dụng trong các tài liệu. 

Hãy hỏi về bất kỳ bệnh sử nào tương tự trong gia đình. Hỏi thăm các thông tin về tình 
trạng sức khỏe và nêu có liên quan, hãy hỏi nguyên nhân chết và tuôi chết của cha mẹ hoặc 
người có quan hệ cùng huyết thống với BN. Nếu có bất kỳ một chân đoán về một bệnh di 
truyền, một cây phả hệ hoàn chỉnh nên được lập ra thê hiện tất cả thành viên bị bệnh (xem 
Hình 1.3). BN có thê không sẵn lòng đề cập đến việc họ có người nhà mắc bệnh tâm thần, 
động kinh hoặc ung thư, vì vậy khi hỏi đến những bệnh này cần phải khéo léo. 

Quan hệ cận huyết (thường trong các trường hợp kết hôn giữa anh em họ) làm tăng 
khả năng xuất hiện đồng hợp tử lặn trên NST và gây ra bất thường ở trẻ em, hỏi về nó nêu 
cây phả hệ gợi ý điều này. 


18 


1.7. TOM TAT THEO HỆ THONG 

Giống như những câu hỏi chỉ tiết về hệ thống có khả năng mắc bệnh, nó cần thiết để 
đánh giá những triệu chứng quan trọng và rối loạn ở những cơ quan khác (xem Questions 
box I.1), cũng như việc tìm ra bệnh lý quan trọng có thể bị bỏ lỡ. Một thầy thuốc có kinh 
nghiệm sẽ có một hệ thống đánh giá có mục đích, dựa trên những thông tin đã thu được từ 
BN, rõ ràng sẽ không thực tế nếu hỏi BN tất cả câu hỏi trong list. 

Khi ghi chép lại việc đánh giá theo hệ thống, lập danh mục những câu trả lời “âm tính” 
quan trọng (những câu “âm tính tương đô ói”). Nhớ rằng, nếu khai thác được triệu chứng 
mới, cần hỏi chỉ tiết về nó, ghi lại những thông tin liên quan vào bệnh sử hiện tại của BN. 

Trước khi hoàn thành bệnh án, sẽ rất có giá trị nếu chúng ta hỏi BN có cảm thấy sai Ở 
đâu không và điều mà họ quan tâm nhất là gì. Những câu hỏi 'tông quan và thông cảm về 
sự tác động căn bệnh lên đời sông của BN sẽ giúp thiết lập mỗi quan hệ trong giao tiếp và 
giúp chún ta dễ dàng tìm hiểu BN cần gì (cả những sự giúp đỡ về y tế và phi y tế) đề hỗ 
trợ BN. 

Những triệu chứng chính yếu hiện tại đối với từng hệ thông được mô tả trong những 
phần sau. Ví dụ những câu hỏi bổ sung quan trọng để hỏi về tiền sử trong quá khứ, hoạt 
động xã hội và tiền sử gia đình cũng được cung cấp ở đây cho từng hệ thống. 
Questions box 1.1. Hỏi về những triệu chứng thông thường và ba hay 
bốn rối loạn thường gặp của mỗi cỡ quan chính được liệt kê bên dưới. 
Không nên hỏi tất cả những câu hỏi này với mọi BN. Điều chỉnh chỉ tiết 
các câu hỏi dựa vào tình trạng hiện tại, tuổi tác và câu trả lời những câu 
hỏi sơ bộ của BN. 

1... Dấu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
Hệ tim mạch 
1. Ông/bà có cảm thấy đau hay nặng ở vùng ngực, cô hay cánh tay không? (thiếu máu cục bộ 
cơ tim). 

2. Ông/bà có cảm thấy khó thở khi gắng sức không? Mức độ gắng sức nào làm ông/bà bắt đầu 
khó thở? 
Ông/bà có bao giờ thức dậy vào ban đêm do khó thở không? (suy tim) 
Ông/bà có thể nằm trên mặt phẳng mà không bị khó thở không? 
Ông/bà có bị phù mắt cá chân không? 
Ông/bà có nhận thấy tim mình đập nhanh hay có nhịp không đều không? 
Ông/bà có bị ngất bát thình lình trong giây lát không? (hội chứng Stokes — Adams) 


sa @ ÔN 


Ông/bà có cảm thấy hoa mắt hay ngất trong khi vận động không? (hẹp van động mạch chủ 
nặng hoặc bệnh phì đại cơ tin) 
9. Ông/bà có thấy đau chân khi vận động không? 
10. Ông/bà có thấy lạnh hoặc tái ở tay hay chân không? 
11. Có bao giờ ông/bà bị sốt thấp khớp, đau tim hay tăng huyết áp chưa? 
Hệ hô hấp 
1. Ông/bà có bị khó thở không? Cơn khó thở xảy ra đột ngột phải không? (thuyên tắc phối) 
2. Ông/bà có bị ho không? 


3. Cơn ho có đi kèm với run rây (rùng mình) , khó thở và đau ngực không? (viêm phôi 
thùy) 

4. Ông/bà có ho ra cái gì không? 

Ị 5. Ông/bà có ho ra máu bao giờ không? (ung thư phế quản) 

6. Ông/bà làm nghề gì? (bệnh phôi nghề nghiệp) 

7. Ông/bà có ngáy lớn không? Ông/bà có thấy buồn ngủ suốt ngày không? Khi nào? Ông/bà 
có khi nào ngủ gật khi đang lái xe không? Ghi nhận tiền sử giấc ngủ. 

§.. Ông/bà có từng thở khò khè khi bị khó thở không? 

9. Ông/bà có bị sốt không? 

10. Ông/bà có bị đỗ mồ hôi vào ban đêm không? 

11. Ông/bà có từng bị viêm phôi hoặc lao không? 

12. Gần đây ông/bà có chụp X quang ngực không? 


Hệ tiêu hóa 

1 9 1, Ông/bà khó chịu bởi chứng khó tiêu phải không? Ch 
2. Ong/bà có bị ợ nóng không? 

H 3... Ông/bà có cảm gặp khó khăn khi nuốt không? 

4. Ông/bà có bị nôn hay nôn ra máu không? (xuất huyết 

5.. Ông/bà có bị đau hay khó chịu ở vùng b 

6. Ông/bà có bị căng hay trướng bụng khô 

7. Gần đây thói quen đi tiêu của ông/bà 

§.. Ông/bà thường đi tiêu mấy lần m 

9, Ông/bà có bị mắt kiểm soát tron | hoặc có trục trặc (đi tiêu không tự chủ) không? 

10. Ông/bà có thấy máu trong phân 

t 11. Phân của ông/bà màu đen p 

12. Gần đây ông/bà có bị sụt 

! 13. Da và mắt ông/bà có bị vi 

14. Ông/bà có từng mắc 

không? 

15. Kế cho tôi (một cá: 


Hệ niệu dục 


— 


Ông/bà có gặp khó khăn hay đau khi tiểu tiện không? 

Dòng nước tiêu có chảy mạnh như trước không? 

Ông có bị khó tiểu không? (hỏi hầu hết đàn ông) 

Có tiêu són không? 

Ông/bà có phải dậy đi tiểu vào ban đêm không? 

Lượng nước tiêu có nhiều hơn hay ít đi không? 

Màu nước tiểu có thay đôi không? 

Ông/bà có thấy máu trong nước tiêu không? (bệnh đường tiết niệu ác tính) 


” ÿ9 § 6A ÿụ j3 §9 pề 


Ông có vấn đề gì với đời sống tình dục? Khó khăn trong việc cương và duy trì trạng thái 
cương? 

10. Ông/bà có nhận thấy có ban hay u sằần ở cơ quan sinh dục? 

11. Ông/bà có từng mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục không? 
————— 


12. Ông/bà có từng bị nhiễm trùng đường niệu hay sỏi thận không? 
13. Ông/bà có quan hệ thường xuyên không? 
14. Ông/bà có thấy rất đau và chảy máu trong lúc quan hệ không? 
Hệ máu 
1. Ông/bà có hay bị bằm tím không? 
Ông/bà có bị sốt hoặc run rây (rùng mình) không? 


2. 
Ị 3. Ông/bà có gặp khó khăn khi cầm máu một vết thương nhỏ khô Ũ 
4. Ông/bà có nhận thấy ban nồi dưới cánh tay hay cổ hay háng máu ác tính) 
5. Ông/bà từng có cục máu đông ở chân hay phối không? 
Hệ cơ xương 
1. Ông/bà có bị đau hay cứng khớp không? 
2. Các khớp của ông/bà có bị đỏ, sưng và đau không? 
3. Gần đây da ông/bà có nồi ban không? 
20 4. Ông/bà có bị đau ở lưng hay cô không? 
5.. Mắt ông/bà có bị khô và đỏ không? 
6. Ông/bà có bị khô hay loét miệng không? 
7. Ông/bà có từng được chân đoán mắc viêm khớp dạng thấp hay gout không? 
§.. Ngón tay của ông/bà có bị đau, trở nên trắng bệch và tái xanh khi trời lạnh không? 


Hệ nội tiết 
1. Ông/bà có để ý thấy cô bị sưng chút n 
2. Tay ông/bà có bị run không? 
3. Ông/bà thích trời nóng hay lạnh? 
4. Ông/bà có bị bệnh ở tuyến 
5. Ông/bà có nhận thấy rằng 


tiêu đướng không? 
u mồ hôi hơn không? 
6. Ông/bà có cảm thấy mệt 
7. Ông/bà có nhận thấy 
§. Gần đây, ông/bà ø xuyên khát nước phải không? Hoặc sụt cân? (bệnh đái tháo 
đường giai đoạn đâu) 
Tiền sử thai sản và tuyến vú ở phụ nữ 
Bà mang thai mấy lần rồi? 
Bà có từng bị sây thai không? 


n 
1 

2 

3... Bà có bị tăng huyết áp hay đái tháo đường trong thai kỳ? 

4. Bà có bị biến chứng nào trong quá trình mang thai và sinh nở không? 

5... Bà có từng sinh mô không? 

6. Có máu hay mủ chảy ra từ vú hay sờ có cục u nào ở đó không? 

à trạng thái tỉnh thần 

¡ đau đầu không? 
u đầu của ông/bà rất trầm trọng và xảy ra bất thình lình phải không? (xuất huyết 
màng nhện) 


¡ nào ông/bà bị choáng, ngất hay xỉu không? 
Ong/bà có gặp trở ngại nào trong việc nghe hoặc nhìn không? 


21 


5... Ông/bà có bị hoa mắt không? 

6. Ông/bà có cảm thấy tay hay chân mình yếu, tê hay trở nên vụng về không? 

7. Ông/bà có từng bị đột quy hay chấn thương ở đầu không? 

§.. Ông/bà có bị khó ngủ không? 

9. Ông/bà có cảm thấy buồn hay phiền muộn hay có vấn đề về “thần kinh” không? 

10. Ông/bà có từng bị xâm hại tình dục hay thân thể không? 
BN lớn tuổi 

1. Ông/bà có gặp rắc rối với ngã hay mất thăng bằng không? (nguy cơ gãy xương cao) 

2. Ông/bà có cần giá đỡ hay gậy khi đi lại không? 

3... Ông/bà có dùng thuốc giảm đau hay thuốc an thần không? (nguy cơ ngã) 

4. Ông/bà có sử dụng thuốc huyết áp không? (nguy cơ hạ huyết áp tư thế đứng và ngã) 

5... Ông/bà có được khám loãng xương chưa? 

6. Ở nhà ông/bà có thể tự xoay xở mà không cần ai giúp không? 

7... Ông/bà có mắc bệnh viêm khớp không? 

8. Ông/bà có gặp vấn đề về trí nhớ hay khó khăn khi tự làm những việc như thanh toán hóa 

đơn không? (suy giảm nhận thức) 

9. Ông/bà tự mình lấy nhiều loại thuốc uống phải không? (nguy cơ lấy nhằm hay quá liều) 
Tổng kết cuộc hỏi bệnh 
Còn điều gì khác ông/bà muốn kề không? 


1.8. MỘT VAT KÝ NĂNG KHAI THÁC BỆNH SƯ 

Mục đích của chúng ta là thu được những thông tin giúp ích cho việc củng cô thêm 
cho những rỗi loạn giải phẫu và sinh lý hiện tại, nguyên nhân gây ra những triệu chứng 
hiện tại và tác động của các triệu chứng lên hoạt động chức năng của BN. Ở CHƯƠNG 2, 
vài lời khuyên về cách khai thác bệnh sử trong những tình huống khó khăn hơn sẽ được đề 
cập. Loại thông tin này sẽ hỗ trợ chúng ta định hướng trong chân đoán, điều trị và nếu cần, 
thảo luận hay trình bày với đồng nghiệp về kết quả của mình. Tuy nhiên, trước hết cần 
khám thực thể một cách toàn diện và hệ thống. 


Những kỹ năng này chỉ có thê đạt được băng cách duy trì việc thực hành. 


22 


T&O”C essentials 


lệ 


Một vài kỹ năng quan trọng đề thu được một bệnh sử chính xác và có giá trị. 

Thiết lập quan hệ và thấu hiểu. 

Đặt các câu hỏi theo một chuỗi logic. Bắt đầu bằng những câu hỏi mở. Lắng nghe câu trả lời 
và điêu chỉnh các câu hỏi cho hợp lý. 

Thận trọng trong quan sát và biểu lộ ngôn ngữ không bằng lời. Có những cử chỉ thể hiện sự 


động viên, đồng cảm với BN và đảm bảo răng họ cảm nhận được sự tập trung cao độ của chúng 
ta là điều quan trọng và cần thiết nhất, nhưng thật ra điều đó cũng là phép lịch sự thông thường. 


Diễn đạt đúng bệnh sử là điều cực kỳ quan trọng. 

Khả năng hỏi bệnh sử tốt sẽ là nền tảng có lợi cho sự nghiệp thầy thuốc của chúng ta. 

Một cuộc trao đổi với BN thành công dựa trên cách khai thác bệnh sử hiệu quả, sự hài lòng và 
thậm chí là hào hứng với cả hai phía. 

Thực hành khai thác bệnh sử nhiều lần khiến nó trở thành một quá trình thực sự nhanh và chính 
xác (thường xuyên). 

Không lấy được bệnh sử chính xác (một sự cô đáng tiếc thường xảy ra) có thê dẫn đến sai sót 
trong chân đoán phân biệt, sai lầm trong các xét nghiệm và điều trị. 

Không có xét nghiệm nào đủ chính xác (đủ độ nhạy và độ đặc hiệu) để có ích cho chân đoán 
khi mà nó được chỉ định sai (chăng hạn như hậu quả của khai thác bệnh sử qua loa). 

Tìm hiểu thói quen dùng thuốc và chất có cồn bằng cách sử dụng những câu hỏi mẫu. 


KHAI THÁC BỆNH SỬ 
NÂNG CAO 


©; 
= 
le 
=, 
T 
O 


Nguyễn Kim Hùng 
Đầu tiên bác sĩ thông báo cho tôi tín tức tốt: tôi đã có một cắn bệnh mang tên tôi. 
Steve Martin 
List 2.1. Cách khai thác bệnh sử tốt hơn. - 

Í. Dũng: Kiến? câu hỏi mở để bắt đầu (không nên thúc giục BN gầy gián đoạn cuộc trò Shig/ r9, 
nhưng hãy kết thúc với những câu hỏi cụ thể nhằm thu hẹp các chân đoán phân biệt. 

2. Đừng vội vàng (hoặc ít nhất là không xuất hiện với một dáng vẻ vội vàng, thậm chí nếu chúng 
ta chỉ có ít thời gian đê tiêp xúc BN). 

3. Hỏi BN “còn gì nữa không?” sau khi BN đã nói xong để đảm bảo rằng tắt cả các vấn đề đã được 
xác định. Lặp lại câu hỏi “còn gì nữa không một cách thường xuyên khi cần thiết. 

4. Duy trì sự thoải mải bằng cách giao tiếp bằng mất giữa thầy thuốc và BN. Đừng bắt chéo chân 
và không nên ngã người về phía sau khi đang giao tiệp với họ. 

5. Sử dụng những cái gật đầu hợp lý và sử dụng sự im lặng đề khuyến kích BN nêu rõ những vấn 
đê của mình đang gặp phải. 

6... Khi cuộc trò chuyên bị gián đoạn, chúng ta cần tóm tắt lại một cách ngắn gọn các sự kiện hoặc 
vân đê, đê tôi đa hóa độ chính xác của thông tin cũng như thê hiện sự chú ý lăng nghe của chúng 
ta với BN. 

7. Xác định rõ một danh mục các vấn đề chính hoặc những điều mà chúng ta chưa rõ về BN, chứ 
không phải giả định rắng chúng ta đã biệt rõ vê chúng. 

§. Nếu chúng ta đang nhằm lẫn về thời lan của các sự kiện hoặc các vấn đề khác hãy thừa nhận 
và yêu câu BN giải thích đê làm rõ vân đê . 

9... Hãy chắc rằng câu chuyện của BN là phù hợp nếu không hãy hỏi thêm các câu hỏi phù hợp để 
xác minh sự việc. 

10. Nê ếu phát hiện những cảm xúc của BN, đặt tên cho những cảm xúc đó của BN và cho BN biết 


rằng chúng ta hiểu cảm xúc của BN (ví dụ: ° 'ông/bà có vẻ buồn”). Thể hiện sự tôn trọng và đồng 
tình của chúng ta (ví đụ: “ông/bà cảm thấy đau khổ, đó cũng là điều dễ hiểu thôi”). 


11. Hãy hỏi về bất kỳ mối quan tâm khác của BN có thể có và giải quyết những lo ngại cụ thê. 
12. Thê hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ BN đề giải quyết các vấn đề. 


Hầu hết các khiếu nại của BN về thầy thuốc đều liên quan đến sự thất bại của việc 
truyền đạt thông tin một cách đầy đủ. Khuyến kích BN trao đổi về những điều họ thật sự 
quan tâm mà không khiến họ cảm thấy khó chịu và không mắt nhiều thời gian (trung bình 
chỉ có 90 giây). Đưa ra những lời khuyên quá sớm, trấn an họ hoặc dùng những câu hỏi 
đóng không phù hợp sẽ làm ảnh hướng xấu đến toàn bộ cuộc nói chuyện. 

Tạo cho BN một ấn tượng rằng chúng ta đang chê trách một số thói quen xấu trong 
cuộc sống của họ có thê tạo ra một rào cản lớn ảnh hưởng đến sự thành công của cuộc nói 


24 


chuyện. Không nên có thái độ phê phán bất cứ điều gì chúng ta nghe được về BN. Điều 
này không có nghĩa là sẽ ngăn cản chúng ta đưa ra những lời khuyên hợp lý về các hoạt 
động ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ BN. Bày tỏ sự cảm thông vê những vân đề của BN 
(bệnh tật hay những điều khác) là điều mà một bác sĩ lâm sảng cần phải có. 


2.1. CACH KHAI THAC BỆNH SƯ TOT 

Kỹ năng giao tiếp và khai thác bệnh sử có thể học được nhưng đòi hỏi phải thực hành 
liên tục. Tìm các dấu hiệu cho thấy BN đang không hài lòng. Ví dụ, nếu BN đột nhiên 
không tập trung vào cuộc trò chuyện hay khoanh tay hoặc chéo chân của mình lại, đây là 
những dấu hiệu hình thể cho ta thấy rằng BN của chúng ta đang khó chịu với những câu 
hỏi của của chúng ta và chúng ta cần phải hỏi một cách gián tiếp tránh đề cập trực tiếp đến 
vận đề vừa nêu hoặc thay đổi câu hỏi. Những yếu tố giúp cải thiện kỹ năng giao. tiếp bao 
gồm việc dùng những câu hỏi mở thích hợp, thường xuyên tổng kết những vấn đề đã khai 
thác được ở BN và bàn luận đề làm rõ những vấn đề còn vướng mắc (xem List 2. I). 


2.2. CHAN ĐOAN PHAN BIẾT 

Như là phần tiếp theo sau của cuộc nói chuyện, chúng ta bắt đầu phải cân nhắc để đưa 
ra những chân đoán có thể gặp ở BN này — chân đoán phân biệt. Để có được list các chẩn 
đoán có thê gặp ở BN này trong đầu chúng ta, thường cần một lúc lâu. Như vậy các triệu 
chứng khai thác được càng chỉ tiết hơn thì list các chân đoán càng trở nên cụ thê hơn. List 
này sẽ được sử dụng để định hướng cho thầy thuốc giúp đặt những câu hỏi tiếp theo cho 
cuộc nói chuyện. Những câu hỏi cụ thể nên được dùng sau đó nhằm giúp xác nhận hoặc 
loại trừ những khả năng khác nhau. Việc khám lâm sàng ngay sau đó sẽ giúp thu hẹp hơn 
nữa những chẩn đoán phân biệt. Cuối cùng sau khi đã khai thác bệnh sử và khám lâm sàng 
chúng ta cần hình dung ra được chân đoán có khả năng nhất ở BN. Chẩn đoán này vẫn có 
thê sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm sau đó. 

Phương pháp khai thác bệnh sử được gọi một cách hoa mỹ là hyopthetico — cách tiếp 
cận suy diễn. Đó chính là những øì trong thực tế lâm sàng mà hầu hết các thầy thuốc có 
kinh nghiệm sử dụng để khai thác bệnh sử. Khai thác bệnh sử không có nghĩa là đặt ra một 
loạt các câu hỏi giống nhau cho tất cả các BN, mà phải biết chọn lọc những câu hỏi giúp 
cho ta loại trừ dần các chân đoán phân biệt. 


2.3. CHỦ Y CƠ BAN TRONG KHAI THAÁC BỆNH SỬ 
Trong cuộc đối thoại, luôn ghi nhớ 4 nguyên tắc cơ bản sau: 

— 1. Chẩn đoán hiện tại có thể là gì? Đây là một điều cơ bản trong chẩn đoán phân 
biệt. Khi chúng ta hoàn thành việc hỏi bệnh sử, hãy tự hỏi: “đôi với BN này dựa trên những 
triệu chứng này và những gì tôi biết cho đến hiện tại, các chân đoán có khả năng nhất là 
gì?”. Hãy suy nghĩ vê các vị trí giải phẫu, sau đó dựa vào biêu hiện bệnh lý hoặc sinh lý 
bệnh, từ đó suy ra các nguyên nhân có thê xảy ra. Sau đó, dùng các câu hỏi trực tiếp để bổ 
sung cho phù hợp. 

— 2. Có thể một trong những triệu chứng này đại diện cho một chẩn đoán khẩn cấp 
hoặc nguy hiêm — triệu chứng báo động? Những chân đoán như vậy có thê được xem xét 
và hành động ngay lập tức mặc dù có thê đó không phải là chân đoán của BN này. Ví dụ 
sự xuât hiện đột ngột khó thở của một BN bị hen suyên, là người đã được phâu thuật trong 


25 


tuần này, nhiều khả năng bệnh diễn tiến xấu đi là do bệnh hen suyễn hơn là thuyên tắc 
phôi, tuy nhiên cân phải xem xét loại trừ thuyên tặc phôi trước vì mức độ khân câp của nó. 
Tự hỏi chính mình: “chân đoán gì là không thê bỏ qua?” 


— 3. Những triệu chứng này có thể là do cùng một bệnh mà được biểu hiện bằng một 
loạt các triệu chứng ở các cơ quan khác nhau của cơ thể? Lao từng là ví dụ tuyệt vời của 
điều này, nhưng nhiễm HIV, giang mai và bệnh ung thư cũng là những bệnh quan trọng 
có biểu hiện giỗng nhau mà người ta hay gọi vui là “những kẻ hay bắt chước”. Lo âu và 
trầm cảm thường biểu hiện với nhiều triệu chứng thực thê. 


— 4. Có phải BN đang có nói quá lên về các triệu chứng của bản thân họ? Rõ ràng 
các triệu chứng không quan trọng có thê khiến cho BN lo lắng. Hỏi “hiện tại vấn đề gì thật 
sự là quan trọng khiến ông/bà lo lắng? Hoặc “có điều gì khác nữa mà thật sự ông/bà muốn 
nói? Những câu hỏi này sẽ giúp làm sáng tỏ điều chúng ta đang phân vân. Hỏi BN “còn gì 
nữa không?” như một câu hỏi thường được sử dụng trong quá trình trò chuyện. 


2.4. KHAI THÁC BỆNH SỬ 

Chắc chắn rằng về một khía cạnh nào đó khai thác bệnh sử không đơn thuần là khai 
thác các triệu chứng. Nó là cả một nghệ thuật mà muốn có được đòi hỏi chúng ta phải thực 
hành khai thác bệnh sử rất nhiều lần và đó hoàn toàn là điều cần thiết. Với thời gian, chúng 
ta sẽ dần có được sự tự tin trong việc g1ao tiếp với BN, xử trí được các trường hợp khó 
khăn như BN tâm thần, vấn đề văn hóa mà việc đặt câu hỏi là hết sức khó khăn hoặc không 
thể thực hiện. 

Phần lớn bệnh tật đều gây ra sự khó chịu cho BN, khiến họ lo âu hay trầm cảm. Mặc 
khác, BN bị tâm thần thường xuất hiện các triệu chứng thực thể hơn là tâm lý. Não — cơ 
thể tương tác qua lại với nhau và điều này có thê ví như hai người đang trao đổi với nhau 
về một câu chuyện. 

Thảo luận về các vấn đề nhạy cảm thật sự có thể là phương pháp trị liệu trong một số 
trường hợp. Tạo được thiện cảm trong lần gặp đầu tiên có thê giúp ích trong nhiều hoàn 
cảnh. Ví dụ, nếu BN buôn, giận dữ hoặc sợ hãi, việc bày tỏ cảm thông điều này với BN 
một cách tế nhị có thể giúp chúng ta khai thác được những thông tin thích hợp. 

Nếu chúng ta cảm nhận được BN là người nhạy cảm, sử dụng kỹ năng điều chỉnh cảm 
xúc (emotion handling skills - NURS) để xử lý những trường hợp này trong cuộc nói 
chuyện (xem Text box 2. l). 

Text box 2.1. Kỹ năng điều chỉnh cảm xúc — NURS. 


— Đặt tên cho cảm xúc. 

— _ Thể hiện sự thấu hiểu — cảm thông. 

—_ Gi]ải quyết các vân đề với sự tôn trọng tuyệt đối. 

— Biểu hiện thái độ muốn hỗ trợ (ví dụ như: “bà đang rất giận dữ khi chồng bỏ rơi bà. Giai 

đoạn này chắc hăn rât khó khăn đôi với bà? Tôi có thê làm gì đê giúp bà bây g1ờ?”). 

BN có thê không muốn hoặc không thể thảo luận về các vẫn đề nhạy cảm ngay từ đầu 
với một người lạ. Lúc này, có được sự tin tưởng của BN là điêu rât quan trọng. Mặc dù 
điều này đôi với việc khai thác bệnh sử là hêt sức khó khăn nhưng sự tin tưởng của BN đôi 
với thầy thuốc giúp cho việc thuyết phục BN trở nên dễ dàng hơn, vì quá trình nói chuyện 


cũng là một phương pháp điều trị trực tiếp cho BN. 

Điều quan trọng đối với người khai thác bệnh sử là duy trì một thái độ khách quan, 
đặc biệt là khi được hỏi về vấn đề tế nhị như vấn đề tình dục, bất hạnh hoặc vấn đề lạm 
dụng. Thầy thuốc không nên phán xét về nhân phẩm của BN cũng như cuộc sông của họ. 

Questions box 2.1. Những câu hỏi vê cá nhân được xem xét hỏi BN. 
I.. Ông/bà sống ở đâu (nhà, chung cư, khách sạn)? 
Hiện tại ông/bà đang làm gì và trước đây ông/bà từng làm gì? 
Ông/bà có thật sự thân thiết với mọi người trong nhà? 
Ông/bà có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong công việc ? 
Ông/bà có gặp vấn đề gì về tiền bạc? 
Ông/bà đã lập gia đình hay đã từng kết hôn chưa? 
Ông/bà có thể kề cho tôi nghe về các mối quan hệ thân thiết của ông/bà? 
Cuộc hôn nhân của ông/bà có thật sự hạnh phúc? 
Ông/bà đã từng bị đánh, đá hoặc bất kỳ tốn thương thực thê nào bởi một ai khác (bạo hành)? 
: Ông/bà có bị ép buộc phải quan hệ tình dục (lạm dụng tình dục)? 


C6 (0 GV CA lo CC êo 


¬ — 
_— 


. Ong/bà có nhiêu ông/bà bè? 


_ 
ào) 


. Tôn giáo của ông/bà? 


¬ 
G3 


. Ông/bà cảm thấy mình quá mập hay quá ôm? 


¬ 
+> 


. Ông/bà có người thân trong gia đình bị tâm thần? 


¬ 
C¬ 


. Đã bao giờ ông/bà bị suy nhược thần kinh? 
16. Ông/bà đã bao giờ gặp vấn đề về tâm thần? 


Questions box 2.2. Những câu hỏi để hỏi BN bị trâm cảm. 
I.. Ông/bà có cảm thấy buôn, xuống tinh thần hay cảm thấy màu sắc xung quanh đơn điệu tẻ 
nhạt? 
2. Ông/bà cảm thấy chán nắn hoặc mất hứng thú với công việc hàng ngày trong hai tuần gần 
đây hoặc trong quá khứ? 
3. Ông/bà đã bao giờ cảm thấy mình đang phải chịu đựng cuộc sống của chính mình? (nguy 
cơ tự sát) 
Ông/bà có cảm thấy mình thức rất sớm vào buổi sáng? 
Gần đây ông/bà có giảm cảm giác thèm ăn? 
Gần đây ông/bà có sụt cân? 
Ông/bà cảm thấy như thế nào về tương lai của mình? 
Ông/bà gặp khó khăn trong nhiều việc? 


TểẺ SN VVƯ VU. 


Ông/bà có những suy nghĩ tội lỗi? 
10. Ông/bà có còn quan tâm đến những vấn đề mà trước kia ông/bà rất quan tâm? 


Bắt kỳ việc điều trị bằng cách nào cũng ít nhiều ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của 
BN. Hơn nữa, yếu tố tâm lý từ trước có thê ảnh hưởng đến việc điều trị hiện tại. BN tâm 
thần cũng có thê biểu hiện bằng triệu chứng thực thể. Do đó, một phần thiết yếu của quá 
trình khai thác bệnh sử là thu thập thông tin về tình trạng căng thăng về mặt tâm lý, trạng 
thái tinh thần của BN. Một sự cảm thông nào đó là phương pháp tiếp cận từ từ, sử dụng 
những câu hỏi mở sẽ giúp BN cung cấp nhiều thông tin mà sau đó có thê được ghi lại một 


27 


cách hệ thống khi kết thúc cuộc nói chuyện. Nếu vấn đề của BN là trầm cảm, việc hỏi để 
xác định ý định tự tử của BN là điều an toàn và cần thiết. 

Các hình thức tâm lý hoặc tâm thần khác nhau được nói chuyện khác nhau từ việc khai 
thác bệnh sử chung. Trong quá trình giao tiếp với BN cần phải mất một khoảng thời gian 
đáng kế để tạo mối quan hệ, sự tin tưởng của BN với người nói chuyện. Có những câu hỏi 
tiêu chuẩn nhất định mà có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin có giá trị giúp đánh 
giá tình trạng của BN tâm thần (xem Questions box 2.1 — Questions box 2.3). Nó có thê 
giúp ta thu thập những thông tin chỉ tiết hơn về từng vấn đề, tùy thuộc vào hoàn cảnh lâm 
sàng (xem CHƯƠNG 37). 

Questions box 2.3. Những câu hỏi để hỏi BN lo lắng. 
Ông/bà có lo lắng quá mức về một điều gì đó không? 

Ông/bà gặp khó khăn trong việc thư giãn? 

Ông/bà có vấn đề về giấc ngủ vào ban đêm? 

Ông/bà có cảm thấy khó chịu ở nơi đông người? 

Ông/bà lo lắng quá mức về những điều nhỏ nhặt? 


©N SN x bộ 


Ông/bà có cảm thấy đột nhiên sợ hãi hay lo âu hoặc hoảng sợ, không có lý do trong các 

tình huông trong đó hâu hêt mọi người sẽ không sợ? 

7. Ông/bà có cảm thấy mình thường hay lặp đi lặp lại những hành động đó, chẳng hạn như 
rửa tay nhiêu lân? 

8... Ông/bà có bất cứ biêu hiện nào (như kiểm tra mọi thứ) mà ông/bà cảm thấy mình phải làm, 
cho dù ông/bà biệt điêu đó có thê hơi ngớ ngân? 

9. Ông/bà có nghĩ rằng mình gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi? 


2.5. HOẠT ĐỌNG TINH DỤC 

Thu thập thông tin về hoạt động tình dục là điều quan trọng, nhưng những câu hỏi này 
không thích hợp để hỏi tất cả BN, ít nhất là trong lần gặp đầu tiên khi BN chưa thật sự phát 
triển niềm tin và sự tin tưởng trong họ. Nên đề BN tìm hiểu về chúng ta trước khi chúng 
ta hỏi những dạng câu hỏi này. Khi đặt những câu hỏi này nên kèm theo lời giải thích vì 
sao chúng ta cần biết. 

Việc khai thác hoạt động tình dục của BN là cần thiết trong những trường hợp như 
sau: BN có biểu tiết dịch niệu đạo bất thường, đi tiểu đau (khó tiêu), dịch tiết âm đạo, một 
vết loét bộ phận sinh dục hoặc phát ban, đau bụng, đau trong thời gian giao hợp hoặc triệu 
chứng hậu môn trực tràng, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải hoặc nghi ngờ viêm 
gan. Hỏi về ngày giao hợp cuối cùng, số liên lạc, bạn tình là đồng tính hay lưỡng tính và 
thông tin về người bán dâm. Các hình thức quan hệ tình dục cũng rất quan trọng, ví dụ: 
quan hệ miệng — hậu môn có thể dẫn đến các bệnh đại tràng, trực tràng thậm chí là viêm 
gan B, C hay HIV. 

Nó cũng thường liên quan đến nhu cầu về việc trả lời và những câu hỏi thực tế về tiền 
sử lạm dụng tình dục. Cách để bắt đầu là: “ông/bà đã từng nghe qua về một số nạn nhân 
của việc lạm dụng tình dục và điều đó ảnh hưởng đến bệnh tật của họ. Điều này đã từng 
xảy ra với ông/bà chưa? Những hành vi này có thể ảnh hưởng quan trọng và lâu dài về thể 
chất cũng như tâm lý cho nạn nhân. 


Chúng ta sẽ không nhận được những câu trả lời chính xác cho những câu hỏi mà chúng 


28 


ta đặt ra cho BN cho đến khi BN thật sự tin tưởng vào việc điều trị của thầy thuốc. Nếu 
câu trả lời không thật sự thuyêt phục, ta có thê đặt lại câu hỏi ở giai đoạn sau. 


2.6. BẤT ĐỒNG VỀ VĂN HÓA TRONG KHAI THÁC BỆNH SỬ 


Nếu ngôn ngữ giao tiếp của BN không giống - như của chúng ta, họ sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong cuộc tư vân sức khoẻ. Duy trì giao tiếp bằng mắt (trừ khi điều này bị coi là 
thiếu văn hóa đối với BN) và tập trung như thể chúng ta đang đưa ra câu hỏi. 

Nếu ngôn ngữ là một vấn đề, cần có một thông dịch viên mà người đó không phải là 
người thân của BN đề hỗ trợ BN. Một số BN cảm thấy xấu hồ khi thảo luận các vẫn đề y 
khoa của họ trước mặt người thân và người thân thường có xu hướng giải thích (hoặc thay 
đổi) câu trả lời của BN thay vì chỉ dịch chúng. Thông dịch viên chuyên nghiệp được đào 
tạo đề tránh điều này và thường có thê cung cấp đồng thời và chính xác thông tin của BN, 
nhưng không phải tất cả BN đều cảm thấy thoải mái khi có một người thứ ba bên cạnh. 

Điều quan trọng là tiếp tục nhìn thắng vào mắt BN khi đặt các câu hỏi, mặc dù thông 
tin đó sẽ được thông dịch viên trả lởi; nếu không làm như vậy BN sẽ cảm thấy như mình 
bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện. Tạo cảm giác sao cho BN cảm thấy câu chuyện đang được 
truyền đạt thăng đến họ: “ông/bà có bị khó thở không? Chứ không phải là “ông ây đã từng 
bị khó thở?” Việc khai thác bệnh sử khi có một thông dịch viên luôn mất nhiều thời gan 
hơn bình thường. 

Một tình trạng đáng báo động thường gặp của người nhà BN, những người đi cùng BN 
ngắt lời và nói những điều không đúng với những øì BN gặp phải. Sự can thiệp của người 
nhà BN đến thây thuốc và BN khiến việc khai thác bệnh sử không được trực tiếp và các 
triệu chứng của BN có thể bị loại bỏ hoặc giải thích một cách không chính xác các thông 
tin mà BN nói với thầy thuốc. Cố gắng khéo léo làm cho người nhà BN hỗ trợ BN thể hiện 
theo cách của mình. 

Mỗi người có một thái độ khác nhau đối với cùng một bệnh và bệnh tật cũng thay đôi 
tùy theo từng nền văn hóa khác nhau. Các vấn đề mà BN coi là đáng xấu hồ thì sẽ rất khó 
khăn đề BN có thể thảo luận với thầy thuốc. Trong một số nền văn hóa, phụ nữ có thể từ 
chối trả lời hoặc không cho bác sĩ nam hay sinh viên khám bệnh. Nam sinh viên cần phải 
có một người phụ nữ đi kèm trong quá trình hỏi bệnh cho những BN nữ nhạy cảm và tất 
nhiên cả trong phần khám thực thể. Nó thật sự quan trọng giúp cho các vấn để nhạy cảm 
về văn hóa giữa mọi người không làm ảnh hưởng đến kết quả thăm khám BN. 

BN sống ở tại địa phương thường có rất nhiều người thân trong đại gia đình. Những 
người thân này có thê cung cấp các thông tin đắc lực về BN, những vấn đề y tế hoặc xã 
hội của riêng họ có thê gây khó khăn về khả năng điều trị cho BN. Sự ràng buộc từ các 
thành viên trong gia đình có thể gây khó khăn cho BN trong việc đến dự một cuộc hẹn, 
khám sức khoẻ định kỳ hoặc lịch trình điều trị chuyên khoa của BN. Khai thác thật chỉ tiết 
về quan hệ gia đình và trách nhiệm của người nhà có thê giúp đỡ cho việc thiết lập kế 
hoạch điều trị cho BN. 

Những quan điểm xuất hiện gần đây trong chăm sóc sức khoẻ tại địa phương bao gồm 
những khái niệm về nhận thức văn hóa, mức độ nhạy cảm văn hóa và an toàn trong văn 
hóa. Nhận thức về văn hóa có thể coi là bước đầu tiên hướng tới sự hiểu biết sâu hơn về 
các nghi lễ, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của một nền văn hóa. Mức độ nhạy cảm văn 


29 


hóa nghĩa là chấp nhận sự quan trọng cũng như vai trò của sự khác biệt về mặt văn hóa. 
An toàn trong văn hóa nghĩa là sử dụng những kiến thức này để bảo vệ BN và cộng đồng 
khỏi sự nguy hiểm và bảo đảm một mối quan hệ tốt giữa nhân viên y tế và BN tại địa 
phương của họ. Những kỹ năng này có thê áp dụng chung cho tất cả các nhóm văn hóa 
nhưng có sự thay đổi trong một vài chỗ. 


Tất cả những vấn đề đã nói ở trên đòi hỏi phải có một cách tiếp cận thật đặc biệt nhạy 
cảm. Chúng ta phải trở thành một bác sĩ lâm sàng không thiên vị và khách quan. 

2.7. BENH NHAN KHONG HỢP TAC HOẠC GAY KHO KHAN 

Hầu hết các cuộc gặp gỡ lâm sàng đều cần đến sự hợp tác giữa thầy thuốc và BN. BN 
muốn thầy thuốc giúp họ tìm ra những vấn đề sức khỏe và cách điều chỉnh để giải quyết 
vấn đề đó. Điều này sẽ khiến cả hai phía cảm thấy vừa lòng và thân thiện hơn trong cuộc 
hẹn. Tuy nhiên không phải cuộc nói chuyện nào cũng diễn ra trôi chảy như vậy. 

Sự bực tức có thể nãy sinh từ hai phía nếu BN có vẻ không muốn nghe những lời tư 
vấn quá nghiêm trọng từ thầy thuốc hoặc họ sẽ không thật sự hợp tác để thầy thuốc có thể 
khai thác bệnh sử cũng như thăm khám. Trừ phi BN có một vẫn đề nghiêm trọng liên quan 
đến tâm thần hoặc hệ thần kinh khiến họ mắt đi khả năng kiểm soát hành vi và quyền tham 
gia hay không tham gia tư vấn là đặc quyền của họ. Vai trò của thầy thuốc là đưa ra lời 
khuyên và giải thích cho BN chứ không phải ra lệnh. Thật vậy, cần phải nhận ra rằng 
những lời khuyên đó chưa hắn đã đúng. Luôn giữ suy nghĩ như vậy sẽ giúp tránh được 
những kết quả không mong muốn và không chuyên nghiệp của thầy thuốc gây lo lắng và 
giận đữ cho BN. Trong tất cả các trường hợp, chúng ta nên cung cầp một lời giải thích hợp 
lý, đồng cảm cũng như đưa ra những suy nghĩ thật thấu đáo để BN thấy tác hại của việc 
không làm theo sự tư vấn, điều đó sẽ giúp BN thay đổi. Một thầy thuốc khi cho lời khuyên 
mà BN hầu như không thực hiện theo thì chúng ta nên tự xem lại vỀ sự nhạy bén của chúng 
ta trong lâm sàng. 

Những BN có thái độ hung hăng và bất hợp tác có thê vì một lý do bệnh tật tác động 
đến hành vi của họ. Những khả năng có thê nghĩ đến bao gồm rượu, ngưng thuốc, một 
thương tôn nội sọ như: khôi u, máu tụ dưới màng cứng hoặc một căn bệnh tâm thần như 
tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Trong một số trường hợp khác, sự bực tức tại thời 
điểm xuất hiện của bệnh cũng có thê trở thành vấn đề nan giải. 

Một số khó khăn lại gặp phải khi chúng ta gặp phải những BN hợp tác một cách thái 
quá. Một BN lo lắng vệ tình trạng huyết áp của mình có thể mang theo tờ giấy ghi lại huyết 
áp đo được của BN mỗi 30 phút trong vòng vài tuần. Điều quan trọng lúc này là làm cho 
họ thấy rằng làm như vậy là không cần thiết, không khuyến khích BN nhiệt tình một cách 
quá mức. Một số khác có thể mang theo thông tin về các triệu chứng của họ hoặc một chân 
đoán trên internet đến với ta. Điều quan trọng cần nhớ và chỉ ra cho BN rằng những thông 
tin thu được theo cách này không thê áp đặt cho mọi trường hợp. 

Những BN có bệnh lý mạn tính hoặc hiếm gặp bằng nhiều cách khác nhau có thể biết 
rõ tình trạng bệnh của mình và họ có thê trở nên khó chịu, đơn giản là vì họ có kiến thức. 
Giải pháp tốt nhất là nói với họ rằng đây là một tình trạng bất thường và chúng ta cần tìm 
hiểu thêm về cách tiếp cận mới nhất trong điều trị bệnh, sau đó sẽ cung cấp lại cho BN. 
Nhận lấy với lòng biết ơn các tài liệu được BN cung cấp liên quan đến bệnh tình của họ. 


30 


Nói “đây là điều phức tạp và tôi cần sự giúp đỡ của một chuyên gia trong lĩnh vực này”. 
Đây là cách giải quyết vẫn đề hợp lý. 

Đôi khi mối quan tâm của thầy thuốc và BN không giống nhau. Điều này đặc biệt 
thường gặp trong những trường hợp bệnh tật hoặc chắn thương đó có thê được bồi thường. 
BN có thể vô tình hoặc cô ý cô găng gian lận trong quá trình thăm khám. Đây là một tình 
huống rất khó khăn chỉ có một cách duy nhất là áp dụng các phương pháp lâm sàng một 
cách nghiêm ngặt. 

Thỉnh thoảng BN có những hành vi tân bốc hoặc gây ra sự chú ý một cách thái quá 
đến thầy thuốc. Điều này nên được trao đôi một bằng việc duy trì một cách cân thận cung 
cách làm việc chuyên nghiệp. Thầy thuốc và BN phải ý thức được rằng cuộc hẹn của họ là 
chuyên nghiệp chứ không phải bất kỳ một cuộc hẹn thông thường nào khác. Đôi khi BN 
gửi những món quà không phù hợp. Điều này có thể được coi như một cách gây sự chú ý 
hoặc khiến họ trở nên quan trọng hơn. Chúng ta không nên nhận những món quà này và 
BN cũng nên được biết răng điều này là trái với đạo đức. Mối nguy hiểm có thê đến từ sinh 
viên y khoa, những người còn coi nhẹ vai trò của bản thân mình trong vấn đề này. 


2.8. BỆNH NHÂN TỰ LÀM HẠI BẢN THÂN VÀ HỘI CHỨNG 
MÙNCHHAUSEN 


Khi BN có một tiền sử đã gặp gỡ nhiều thầy thuốc, được thăm khám và làm nhiều xét 
nghiệm mà không có một chân đoán xác định, chúng ta nên nghĩ đến, “bệnh tật có phải do 
BN hư cấu?” °. Giả sử rằng rằng những BN này đến thầy thuốc đều vì muốn được giúp đỡ 
và không hề có ý lừa dối thường sẽ gây trì hoãn việc chân đoán trong những trường hợp 
này. Cân thận trong việc khai thác bệnh sử và tham khảo ý kiến với đồng nghiệp đã từng 
điều trị cho BN để có thê tránh việc thăm khám và điều trị không cần thiết. 


2.9. KHAI THÁC BỆNH SỬ VỀ VIỆC DUY TRÌ TRẠNG THÁI 

SỨC KHOẺ TỐT 

Đã bao giờ mọi người ý thức được rằng lỗi sông của họ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ 
của họ. Hâu hêt mọi người đêu có một chút hiệu biệt vê sự nguy hiêm của việc hút thuôc 
lá, uống rượu quá nhiều và béo phì. Có người thì có nhiều cách để xây dựng một chế độ 
ăn uông và luyện tập lành mạnh, một số khác lại không biết thế nào là hoạt động tình dục 
nguy hiểm. 

__ Lần nói chuyện đầu tiên với một BN là cơ hội đề đánh giá kiến thức của họ về các yếu 
tô nguy cơ gây ra các bệnh lý quan trọng. Ngay cả khi BN đang đê cập đên một vân đê 
không liên quan, đó lại là cơ hội cho việc đánh giá nhanh chóng. Những vân đê thực tê 
không thay đôi, nhắc nhở chúng ta răng: những điêu này có thê tạo ra sự khác biệt lớn đên 
cách mà con người bảo vệ họ khỏi bệnh tật. 

Một phần của việc đánh giá kỹ lưỡng BN bao gồm việc thu thập và truyền đạt một số 


2 Được đất theo tên Baron von Mũnchhausen (Karl Friedrích Hieronymus Freiherr von Miũnchhausen, 1720 
- 1797). Câu chuyện không thể xảy ra của Baron von Mũnchhausen về bản thân mình đã được công bố 
Đởi Rudolf Raspe như Những cuộc phiêu lưu đáng ngạc nhiên của Baron Mũnchhausen. 


31 


ý tưởng về các biện pháp giúp họ duy trì sức khoẻ tốt (xem Questions box 2.4). Nó bao 
gôm một phương pháp tiếp cận toàn diện với sự kết hợp của các yếu tố nguy cơ gây bệnh 
khác nhau, mà điều này quan trọng hơn nhiều so với việc đánh giá từng yêu tỐ nguy cơ cá 
nhân. Một ví dụ, việc tư vẫn cho một BN về yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch sẽ liên 
quan đến những thông tin về tiền sử gia đình, thói quen hút thuốc, huyết áp trước khi bệnh 
và hiện tại, mức cholesterol hiện tại và quá khứ, chế độ ăn uống, đánh giá mức độ đái tháo 
đường và cam đoan của BN về mức độ luyện tập bao nhiêu là đủ. 
Questions box 2.4. Những câu hỏi liên quan đến việc duy trì một trạng 
thái sức khỏe tốt. 

I.. Ông/bà có hút thuốc? Khi nào ông/bà ngưng hút thuốc? 

2. Ông/bà có biết mức cholesterol của ông/bà là bao nhiêu không? 

3. Ông/bà nghĩ rằng mình có một chế độ ăn lành mạnh? Hãy cho tôi biết chế độ ăn đó gồm 
những gì? 
Ông/bà có bị tăng huyết áp? 
Ông/bà có bị bệnh đái tháo đường hay mức đường huyết của ông/bà đang tăng dần? 
Ông/bà có uống rượu không? Mỗi ngày? Uống bao nhiêu? 
Ông/bà có thường xuyên tập thể dục không? 


ĐC? NO Y ĐC 


Ông/bà có từng nghĩ rằng mình đã từng thưc hiện bắt kỳ hoạt động tình dục nguy hiểm nào 

hay chưa? Đó là gì? 

9. Ông/bà đã từng sử dụng ma tuý hoặc chất cấm? Với ai? Ông/bà có bao giờ sử dụng quá 
mức dự định hoặc dùng thêm không? 

10. Ông/bà đã từng tiêm chủng những gì? Bao gồm các câu hỏi cụ thể về uốn ván, cúm, viêm 
phôi, viêm màng não mủ và H.Influenzae (ba loại tiêm chủng cuôi là rât cân thiệt cho những 
BN đã bị cặt lách vì họ dễ bị nhiễm các vi sinh vật này), viêm gan siêu vi A và B, virus u 
nhú ở người (HPV), tiêm phòng trước khi du lịch xa. 

11. Bà có thường xuyên đi khám đề tầm soát ung thư vú không? (dựa trên tiền sử gia đình hoặc 
tuôi trên 50) 

12. Ông/bà có đi khám tầm soát ung thư đại tràng chưa? (từ 50 tuổi trở lên hoặc sớm hơn nếu 

có tiên sử gia đình có người bị bệnh ung thư đại tràng hoặc viêm đại tràng). Những xét 

nghiệm đã được thực hiện? 


Tùy thuộc vào độ tuổi của BN, mà ta có thể yêu cầu những xét nghiệm sàng lọc để xác 
định các căn bệnh quan trọng, chẳng hạn như chụp X quang tuyến vú cho BN ung thư vú, 
Pap smears cho những trường hợp ung thư cô tử cung hoặc nội soi đại tràng nếu nghi ngờ 
ung thư đại tràng. 

Ta có thê đánh giá mức độ nhận thức cũng như sự hiểu biết của BN về các biện pháp 
cơ bản đề duy trì sức khoẻ tốt trong suốt quá trình nói chuyện. Ngay cả khi họ trình bày 
những vấn đề không liên quan, những ví dụ nghiêm trọng về những hành vi nguy hiểm 
phải được chỉ ra. Điêu này không nên thực hiện một cách quá thường xuyên. Ví dụ, chúng 
ta có thê nói: “đây có thê là một thời điểm tốt để thực hiện một nỗ lực lớn từ bỏ thuốc lá, 
bởi vì việc hút thuốc là không khôn ngoan cho một người có tiền sử gia đình về bệnh tim 
mạch như ông/bà.” 

Chắc chắn một số câu hỏi hữu ích có thể giúp cho việc đưa ra chân đoán nghiện rượu 
nhanh hơn (xem CHƯƠNG I). Một cách khác đề hỏi, “ông/bà đã bao giờ gặp vấn đề về 


32 


việc sử dụng rượu?” và “trong vòng 24 giờ trước, ông/bà có sử dụng rượu bia không?”. 
BN trả lời “có” cho cả hai câu hỏi trên thì khả năng cao BN là một người nghiện rượu. 

Hồ sơ về việc tiêm ngừa của BN nên được kiểm tra lại thường xuyên và cập nhật khi 
có chỉ định. Các vaccin virus không độc lực bao gồm influenza và vaccin bại liệt; .Vaccin 
viêm gan A và B là loại vaccin tái tổ hợp. Các vaccin vi khuẩn không độc lực bao gồm phế 
cầu, não mô cầu và H.influenzae; uốn ván, bạch hầu và ho gà là những độc tố vi khuẩn. đã 
được biến đôi trở thành không gây độc. Các loại vaccin virus sống giảm độc lực bao gồm 
sởi — quai bị — rubella (MMR), herpes zoster và cúm; một loại vaccin vi khuẩn sống giảm 
độc lực là Bacille Calmette — Guerin (BCG — lao). Phụ nữ mang thai và người suy giảm hệ 
miễn dịch thì không nên dùng vaccin sống giảm độc lực. Những người muôn du lịch đến 
những vùng quê thuộc châu á hoặc bất cứ một nơi nào khác cần phải được hướng dẫn tiêm 
chủng bố sung (ví dụ: viêm não Nhật Bản, thương hàn). 


2.10. BENH NHAN CAO TUOI 
Những BN từ 70 tuổi trở lên xuất hiện những căn bệnh giống với người trẻ nhưng một 
số vấn đề có khuynh hướng trầm trọng hơn. Việc khai thác bệnh sử nên chú tâm đến những 
vấn đề có khả năng như: làm thế nào để BN duy trì trạng thái sức khỏe tốt. Nguy cơ biến 
chứng nhiễm trùng tăng lên ở nhóm BN này, hầu hết nhóm BN này nên được tiêm vaccin 
influenza thường quy. Cúm thường được tiêm chủng theo yêu cầu nếu lịch tiêm chủng 
được cập nhật. Xem CHƯƠNG 42 để biết thêm thông tin chỉ tiết. 


2.10.1. Sinh hoạt hàng ngày 


Hình 2.1. Khung tập đi. 


33 


Đối với người lớn tuổi và người có bệnh lý mạn tính, ta nên hỏi một số câu hỏi sàng 
lọc cơ bản về hoạt động chức năng. Sự xuất hiện của các BN trong phòng tư vấn cách sử 
dụng khung đi bộ (xem Hình 2. l) hoặc hỗ trợ cho những câu hỏi chi tiết liên quan đến sinh 
hoạt hàng ngày. Hỏi những câu hỏi cụ thể về khả năng của BN như: tắm, đi bộ, sử dụng 
nhà vệ sinh và mặc quần áo. Tìm hiểu xem BN có nhu cầu giúp đỡ để hoàn thành những 
việc gì và nơi nào có thể cung cấp các dịch vụ giúp đỡ này. Những câu hỏi cần thiết, 

“ông/bà quản lý chúng như thế nào?” hoặc “ông/bà sẽ làm gì nếu gặp vần đề đó?”. Sự giúp 
đỡ có thê đến từ phía người thân, hàng xóm, bạn bè, các dịch vụ y tế hoặc các tổ chức từ 
thiện. Sự gần gũI có thể nhận thấy ở nhiều dịch vụ khác nhau và sự tỉ mỉ cần được tìm hiểu 
một cách. Hãy thử tìm hiểu xem BN có cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ hay 
không. 

Chúng ta cũng nên đặt những câu hỏi về phương tiện trợ giúp trong những sinh hoạt 
cuộc sông hàng ngày như mua săm, nấu ăn và giặt giũ, sử dụng phương tiện di chuyên, 
quản lý tiền bạc và thuốc men. 

Làm sáng tỏ những điều đó cho dù BN đã từng được đánh giá bởi một thầy thuốc trị 
liệu hay thậm chí là thầy thuốc tại nhà. Hỏi coi có hay không có sự thay đổi đã được tạo ra 
trong căn nhà (chẳng hạn như xây dựng lối đi dốc, tay vịn trong nhà tắm, nút báo khẩn 
cấp). 

Tìm xem có những ai sống với BN và cách mà họ có thể giúp đỡ BN chống chọi với 
bệnh tật. Rõ ràng, số lượng chỉ tiết phụ thuộc vào mức độ nặng và mạn tính của bệnh. 

2.10.2. Sử dụng nhiều loại thuốc 

Hơn 40 % những BN trên 60 tuổi cần từ 5 loại thuốc trở lên trong một ngày — là định 
nghĩa Polypharmacy. Những nguy cơ do tác dụng phụ của thuốc và biến chứng sử dụng 
thuốc tăng dần theo tuôi. Khai thác bệnh sử một cách cân thận có thê giúp ta có một cái 
nhìn toàn diện về các loại thuốc mà BN đang dùng và những tác động tiềm tàng của chúng. 
Nó có thể giúp ta khuyên BN ngừng sử dụng những loại thuốc không cần thiết trong thời 
gian đài. Một thầy thuốc giỏi sẽ thường xuyên xem xét và ngừng những thuốc không cần 
thiết. 

Hãy cố gắng tìm ra những loại thuốc BN đang sử dụng, mỗi loại thuốc đã được sử 
dụng trong thời gian bao lâu và với mục đích gì. Thật đáng ngạc nhiên khi nhiều người sử 
dụng thuốc do thầy thuốc cung cấp nhưng lại không hề biết tác dụng của chúng là gì. 
Những BN khác tìm hiểu thông tin về các loại thuốc của họ trên internet và cảm thấy lo Sợ 
khi sử dụng chúng. Thuốc có những nguy cơ đặc biệt cao đối với những người cao tuôi 
được thể hiện trong Bảng 2.1. Trong nhiều trường hợp một loại thuốc có thê được dùng để 
điều trị tác dụng phụ của những thuốc khác. 


Bảng 2.1: Tác dụng phụ của thuốc thường gây ra cho người cao tuổi. 


Loại thuốc Tác dụng phụ 
Tác động đến tâm thần An thần và té ngã, gãy xương.... 
Lợi tiêu Hạ kali máu, rối loạn chức năng thận, gout. 
NSAIDs Làm trầm trọng thêm tình trạng tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn 


Hạ áp Hạ huyết áp tư thế và té ngã. 


34 


2.10.3. Sự tuân thủ 

Có bằng chứng cho rằng có đến 50% BN không dùng thuốc theo chỉ định của thầy 
thuốc. Thái độ không tuân thủ (ngày xưa được hiểu như là không phục tùng) thường do 
phác đồ điều trị quá phức tạp (ví dụ như một số thuốc phải uông 3 lần/ngày), những bệnh 
không liên quan đến triệu chứng (tăng huyết áp), một số loại thuốc thì đắt tiền, BN trẻ hoặc 
già hoặc có vân đề về tâm thần. Khi việc điều trị trông có vẻ không có hiệu quả, vấn đề có 
thê nằm ở việc tuân thủ điều trị của BN. Mặc dù nhiều biện pháp phức tạp để quản lý việc 
tuân thủ điều trị của BN đã được phát triển (ví dụ như máy pha chế thuốc điện tử, theo dõi 
việc phân phát thuốc) thì đây vẫn là vấn đề gây phiền toái và tốn kém. 

Đặt những câu hỏi một cách cân thận có thể giúp quyết định việc tuân thủ sử dụng 
thuốc do thầy thuốc kê đơn. Bắt đầu với một nhận xét trung lập và các câu hỏi dạng như: 
“toa thuốc của ông/bà quá phức tạp. Ông/bà đã bao giờ quên dùng nó? Bao lâu? Ông/bà 
có sử dụng thiết bị pha chế thuốc (nó giống như một gói Webster)?” — (xem Hình 1.2b). 

Trong một số trường hợp, sự mắt hiệu lực được báo trước của thuốc có thể là manh 
mối. Ví dụ, một nhịp tim bình thường của BN đang dùng thuốc ức chế (thuốc giảm nhịp 
tim), sự giảm nhu động ruột ở một BN được kê toa dùng thuốc cung câp sắt có thể do 
không tuân thủ theo y lệnh của thầy thuốc. Có thê đo nồng độ thuốc trong máu BN. Ví dụ 
có thê đo nồng độ thuốc chống co giật trong máu khi một BN xuất hiện cơn động kinh mặc 
dù đã được điều trị. 

Đánh giá tuân thủ điều trị, ít nhất là bằng cách đưa ra những câu hỏi tỉ mỉ là điều quan 
trọng trước khi tiến hành điều trị cho những BN dường như không còn đáp ứng với thuốc. 

2.10.4. Trạng thái tỉnh thần 

Dùng những câu hỏi giúp đánh giá chức năng nhận thức. Tiền sử sa sút trí tuệ của gia 
đình? BN nhận thấy vấn đề về trí nhớ hoặc những khía cạnh trong cuộc sống, chăng hạn 
như việc thanh toán hóa đơn? 

Đặt câu hỏi liên quan đến trầm cảm. Trầm cảm nặng có thề ảnh hưởng đến chức năng 
nhận thức. 

Chứng mê sản đề cập đến sự lú lẫn và thay đổi ý thức. Đừng nhằm lẫn điều này với 
bệnh sa sút trí tuệ, là nơi mà ý thức không bị thay đổi nhưng có sự mắt dần trí nhớ dài hạn 
và duy trì chức năng nhận thức khác. Nếu có chỉ định, hãy thực hiện một cuộc kiểm tra 
trạng thái tinh thần (xem CHƯƠNG 37). 

2.10.5. Những vấn đề đặc biệt ở người cao tuổi 

Mất cân bằng và té ngã là điều phổ biến và nguy hiểm cho người cao tuổi. Gãy xương 
chậu và chắn thương đầu là những tai nạn có thể đe doạ tính mạng của họ. Hỏi về việc té 
và gần té. BN có dùng gậy hoặc khung tập đi? có những mối nguy hiểm trong nhà làm tăng 
nguy cơ (ví dụ như dốc, bậc thang hẹp)? Sử dụng thuốc an thần như thuốc ngủ, thuốc 
chỗng lo âu và một số thuốc chống tăng huyết áp làm tăng nguy cơ ngã và phải được đánh 
giá cân thận. 

Sàng lọc bệnh loãng xương được khuyến khích cho tất cả phụ nữ ở độ tuôi trên 65 và 
tất cả những người đàn ô ông trong độ tuôi từ 70 tuổi trở lên. Những yếu tố nguy cơ cho 
bệnh loãng xương bao gồm thiếu cân, sử dụng rượu nặng, dùng corticosteroid, mãn kinh 


35 


sớm và có tiền sử gãy xương trước đó. 

Các câu hỏi chung về sự vận động cũng cần đi chung với những câu hỏi về lý do cho 
sự bât động. Đây có thê bao gôm viêm khớp, béo phì, yêu cơ toàn thê và yêu cơ gôc chi 
(đôi khi do sử dụng corticosteroid). 

Ngược đãi người lớn tuôi (cảm xúc, thê chất và tình dục) có thê xảy ra; để phát hiện 
ra nó, điêu quan trọng là phải hiệu được hoàn cảnh xã hội của BN. Sử dụng những câu hỏi 
sàng lọc (mà không có người chăm sóc ở đó) bao gôm: 

— Ông/bà cảm thấy an toàn tại nơi ông/bà đang sống? 
— Ai nấu ăn cho ông/bà? 
— AI quản lý tài chính của ông/bà? 
2.10.6. Kế hoạch chăm sóc nâng cao và quyết định sống còn 

BN cao tuổi có thể có những cảm xúc mạnh mẽ về mức độ điều trị mà họ muốn nếu 
tình trạng sức khoẻ của họ bị suy giảm. Những mong muôn này nên được ghi lại trước khi 
bệnh tình xâu đi khiên cho BN không có khả năng thê hiện mong muôn của mình. Trong 
cuộc sống tương lai, BN ghi lại các quyết định của họ về việc đồng ý tiến hành các can 
thiệp y tế và văn bản pháp luật này có hiệu lực khi họ không còn có thê làm chủ quyết định 
của mình. Khuyến khích BN thảo luận về dự định của mình với thầy thuốc, chỉ định một 
người nào đó đê đưa ra quyết định thay cho họ và cung câp bản sao của các tài liệu pháp 
lý cho những người chăm sóc cho họ ở nhà và thây thuôc của họ. 

Đây có thê là một điều rất khó khăn. Nếu một BN bày tỏ ước muốn không sử dụng 
một phương pháp điêu trị nào đó, các thây thuôc phải chăc chăn răng BN hiệu được bản 
chất và khả năng thành công của các phương pháp điều trị. Ví dụ, một BN bày tỏ ước muốn 
không cấp cứu ngưng tim nêu trái tim của bà ây ngừng đập sau khi nhỏi máu cơ tim, rất có 
thê BN không hiểu rằng rung thất sớm luôn luôn điều trị thành công bằng. sốc điện mà 
không có di chứng lâu dài. Khi BN quyết định một điều gì đó thì BN phải nắm rõ về điều 
họ đã quyết định. 


2.11. KHAI THÁC BỆNH SỬ DỰA TRÊN CHỨNG CỨ VÀ CHẨN 
ĐOÁN PHÂN BI ỆT 

Các nguyên tắc dựa trên bằng chứng của việc thăm khám lâm sàng sẽ được thảo luận 
trong CHƯƠNG 3 một cách chỉ tiết hơn, nhưng chúng cũng có thể được áp dụng đề khai 
thác bệnh sử. Điểm khởi đầu của các chân đoán phân biệt của một triệu chứng nhất định 
nảo đó có thể đúng hoặc sai (hay gọi là xác suất) là một bệnh nhất định nào đó sẽ xảy ra ở 
BN này. Hầu hết các thầy thuốc vân dựa trên kinh nghiệm của mình khi thực hiện việc 
đánh giá này, mặc dù một số thông tin về tần suất mắc bệnh trong các quần thê khác nhau 
luôn có sẵn. Thật không may, kinh nghiệm của một người là một phần tương đối nhỏ và 
những kinh nghiệm đó đã áp đặt vào suy nghĩ của thầy thuốc khiến họ ủng hộ hoặc phản 
đối một chân đoán nhất định. 

Một số chân đoán có thể là phần lớn bị loại khỏi danh mục chân đoán phân biệt ở ngay 
thời điểm khai thác bệnh sử. Điều này có thể được căn cứ vào độ tuổi, giới tính của BN 
hoặc chủng tộc hay xác suất cực hiếm của một bệnh ở một quốc gia cụ thể. Ví dụ, bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính sẽ rất khó xảy ra trong một người không hút thuốc và chỉ mới 20 


36 


tuôi nhập viện vì biểu hiện khó thở. 

Chân đoán phân biệt được thu hẹp dẫn khi có thêm nhiều thông tin về các triệu chứng 
đên trực tiêp từ BN và như vậy kêt quả của câu hỏi cụ thê vê đặc điêm của các triệu chứng 
đó sẽ giúp chọn lọc lại danh mục các chân đoán phân biệt. 


2.12. ĐANH GIÁ LAM SANG 

Sau khi khám thực thể, cuộc nói chuyện với BN thường kết thúc bằng việc chúng ta 
đánh giá xem chân đoán nào có thê xảy ra đối với BN này. Lưu ý rằng bệnh sử là công cụ 
mạnh mẽ nhất trong hộp công cụ của chúng ta giúp cho chúng ta nhận biết được chân đoán 
có khả năng nhất trong phần lớn các trường hợp! Lỗi chân đoán trong thực hành lâm sàng 
thường liên quan đến sự thất bại trong quá trình khai thác bệnh sử. Đánh giá lâm sàng của 
chúng ta thường hợp lý, thì phần quan trọng nhất của toàn bộ quá trình là ở quan điểm của 
người bệnh. 

Việc giải thích phải liên quan đến các triệu chứng của BN hay nhận thức của vẫn đề. 
Chúng ta nên phân tích các triệu chứng và các dấu hiệu thăm khám lâm sàng có liên quan 
như thế nào đến chân đoán. Ví dụ, nếu một BN có biểu hiện khó thở, chúng ta nên bắt đầu 
bằng cách nói rằng, “tôi tin rằng triệu chứng khó thở có thể là hậu quả của viêm phổi, 
nhưng còn một vài khả năng khác”. Sự phức tạp của các lời giải thích sẽ phụ thuộc vào sự 
hiểu biết của chúng ta về những khả năng BN có thể gặp phải để từ đó theo dõi toàn bộ 
khía cạnh của chân đoán. Sự mong đợi của BN vào một lời giải thích chỉ tiết cũng rất khác 
nhau và điều này phải được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Nếu chân đoán là khá rõ ràng, tiên lượng bệnh cũng như kế hoạch điều trị phải được 
nêu ra. Một chân đoán nghiêm trọng phải được thảo luận thắng thắn nhưng luôn luôn trong 
tình trạng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện y tế và lợi ích của việc điều trị chính xác. Khi 
một BN dường như không muốn chấp nhận một chân đoán nghiêm trọng và từ chối điều 
trị, chúng ta phải cô gắng tìm ra lý do cho quyết định của BN. BN đã có trải nghiệm không 
tốt trước đó với việc điều trị hoặc họ có người bạn hoặc người thân bị bệnh tương tự và họ 
đã trải qua một thời gian khó khăn với điều trị hoặc xuất hiện các biến chứng? 

Đôi khi cần phải điều chỉnh giọng điệu, lời nói trong cuộc nói chuyện, ví dụ: “điều 
quan trọng là chúng ta phải nhận ra rắng đây là một căn bệnh đe dọa tính mạng và cần phải 
điều trị khân câp”. BN dường như không thê chấp nhận lời khuyên kiểu này và cần được 
thảo luận vấn đề này với một thầy thuốc khác hoặc với gia đình của họ. Điều này phải 
được điều chỉnh đề BN cảm thấy có sự cảm thông: “đây rõ ràng là một thời gian khó khăn 
cho chúng ta. Ông/bà có muốn tôi sắp xếp cho ông/bà gặp một người nào khác để học cho 
một ý kiến nào đó về nó không? Hoặc ông/bà muôn thảo luận với gia đình của ông/bà một 
lần nữa?”. Biêu hiện của BN nên được ghi chép cần thận. 

BN có thê cần phải được cảnh báo về một số hoạt động nhất định không nên làm cho 
đến khi được điều trị Ôn định. Ví dụ, một BN bị động kinh thì lời khuyên đầu tiên là người 
đó không nên lái xe. 

2.13. KET THUC BUOTI THAM VAN 

Sau khi nói chuyện với BN về đánh giá và tiên lượng, chúng ta cần xem xét và thảo 
luận về những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Nhập viện ngay nếu vấn đề thật sự 
nghiêm trọng. Điều này có thê gây ra sự bắt tiện lớn cho BN; các thầy thuốc phải sẵn sàng 


37 


để giải thích cho những khuyến cáo của mình và cố găng để dự đoán thời gian nằm viện 
điều trị. Nếu cuộc thăm dò này là một gánh nặng hoặc quá mạo hiểm, nó phải được giải 
thích và thảo luận kỹ lưỡng đề đưa ra lựa chọn, nếu có. 


Nếu điều trị bằng thuốc được kê toa, BN được quyên biết tại sao điều này là cần thiết, 
lợi ích từ phương pháp này là gì và tác dụng nghiêm trọng có thể xảy ra là gì. Đây là một 
chủ đề phức tạp. Về phần của thầy thuốc lâm sảng, nó đòi hỏi một sự hiểu biết toàn diện 
về tương tác thuốc và tác dụng phụ, cũng như đánh giá xem điều nào là hợp lý để nói với 
BN mà không làm cho BN lo lắng. BN ít nhật phải biết được những triệu chứng nguy hiểm 
khi dùng thuốc để có thể ngưng sử dụng nếu gặp phải. Các hiệu thuốc thường cung cấp 
cho BN một danh mục khá dài về các tác dụng phụ có thể có của những loại thuốc được 
phát. BN có thẻ sẽ rất sợ hãi khi cầm toa thuốc trừ khi họ đã được giải thích tại thời điểm 
tham vắn. Đối phó với điều khó khăn này cần có thời gian và kinh nghiệm. 

Không cần phải xấu hồ khi nói với BN, chúng ta sẽ tìm kiếm các tác dụng phụ và 
tương tác thuốc trước khi kê toa hoặc nếu một BN bày tỏ quan ngại về nó. Chúng ta có thể 
nói: “tôi chưa từng nghe nói về vấn đề đó với thuốc này nhưng hãy để tôi kiểm tra kỹ lại 
nó đã.” 

BN phải được tạo cơ hội đề đặt câu hỏi. Một vài người, khi đưa ra một chân đoán mới, 
có thê họ sẽ chú tâm tới tất cả những gì chúng ta nói với họ. BN nên nhớ rằng họ có cơ hội 
để đặt câu hỏi vào những buổi tư vấn tiếp theo, khi kết quả của các xét nghiệm đã có hoặc 
khi có tác động của việc điều trị có thể được đánh giá. 

Cuối cùng, chúng ta có thê thấy rằng các BN giới thiệu một vấn đề mới, đôi khi nghiêm 
trọng, ở phần cuối của cuộc tham vấn. Các nghiên cứu cho rằng điều này sẽ xảy ra với tần 
xuất 1/5 số trường hợp được tham vấn. Dưới đây là một ví dụ thực tế: một trong những 
BN đang đi bộ về phía cửa, anh ta nói: “cảm ơn ông/bà. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn, tôi 
biết Trắng vận đề đau lưng của tôi không có gì đáng ngại. Ô, bằng cách này, tôi cũng đã 
nhận thấy răng có một chút dịch màu vàng đục chảy ra từ dương vật của tôi trong. tuần này. 
Tôi chắc chăn rằng nó không có gì, phải không?”. BN bị bệnh lậu. Bất kỳ vẫn đề mới nào 
cũng không được bỏ sót và yêu cầu chúng ta phải có được tất cả các chỉ tiết có liên quan 
đến vấn đề đó. 


358 


T&O”C essentials 


lệ 


Hỏi những câu hỏi mở đề bắt đầu (và không làm gián đoạn), nhưng sẽ kết thúc với những câu 
hỏi cụ thể đề thu hẹp các chẩn đoán phân biệt. 


Hỏi BN: “còn gì nữa không?”. Sau khi anh ta hoặc cô ta đã nói xong, để đảm bảo rằng tất cả các 
vấn đề đã được xác định. Lặp lại “còn gì nữa không?” một cách thường xuyên khi cần. 

Nếu chúng ta cảm nhận được cảm xúc của BN, hãy đặt tên cho cảm xúc của BN và cho biết 
chúng ta hiểu nó (ví dụ: “ông/bà có vẻ buồn?), tôn trọng và thê hiện sự ủng hộ của chúng ta (ví 
dụ: “ông/bà cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu”). 

Tổng hợp bệnh sử bằng cách: suy nghĩ về những vị trí giải phẫu có khả năng bị ảnh hưởng, sinh 
lý bệnh hay bệnh lý và nguyên nhân thường gặp. Khi chúng ta thực hiện một chân đoán, chúng 
ta cần tìm kiếm các bằng chứng bảo vệ và những bằng chứng phủ định chân đoán đó. Nếu chân 
đoán kém phù hợp, hãy xem xét lựa chọn, thay thế và tìm kiếm thêm dữ liệu về bệnh sử. Đừng 
VỘI kết luận quá sớm! 


Nếu ngôn ngữ là một rào cản, hãy sử dụng một thông dịch viên chuyên nghiệp. 

Hãy nhớ rằng những câu hỏi về cách BN duy trì sức khoẻ tốt cũng là một phần trong việc khai 
thác bệnh sử. 

Thực hiện một đánh giá lại các loại thuốc của BN mỗi khi BN đến khám. 


39 


Nhiều sai lầm được tạo ra từ việc mong muốn của một thắm khám 
lâm sàng đúng hơn là bất kỷ nguyên nhân nào khác. 


Russell John oward (1875 — 1942) 

Sinh viên khi bắt đầu học thăm khám sẽ bỡ ngỡ với phương pháp thăm khám bài bản 
được dạy và được thực hành. Tuy nhiên, có một SỐ lý do cần thiết đề áp dụng cách tiếp cận 
này. Thứ nhất, nó đảm bảo rằng việc thăm khám kỹ lưỡng, không bỏ sót các dấu hiệu quan 
trọng khi khám một cách lung tung. Thứ hai, đây là phương pháp thuận tiện nhất khi thăm 
khám BN trên giường bệnh, trong những bệnh đặc biệt hay những tư thế khác nhau, thay 
đổi theo thời gian. Đề thuận tiện, BN thường được khám từ phía bên phải giường bệnh, 
cách này dường như chỉ thuận tiện cho những người thuận tay phải. Khi sinh viên học, họ 
thường cảm thấy an toàn khi đứng khép mình cùng nhóm bạn ở bên trái giường bệnh, các 
giảng viên dạy lâm sàng cũng nhận ra điều này, đặc biệt họ đề ý rằng sinh viên có xu hướng 
đứng xa bên phải của giường bệnh nhất có thẻ. 

Cần phải hiểu rằng chỉ có những thông tin dựa trên chứng cứ giới hạn về tính xác đáng 
của các dấu hiệu lâm sàng. Nhiều phần thăm khám thực thể sẽ được tiến hành như các 
phương cách truyền thống. Khi sinh viên nâng cao kỹ năng khám lâm sàng, kinh nghiệm 
và những dữ liệu dựa trên chứng cứ mới sẽ giúp họ chọn lọc các kỹ thuật khám lâm sàng. 
Chúng ta có các thông tin về những dấu hiệu có giá trị, nhưng cũng có những dấu hiệu mà 
sinh viên luôn muốn hiểu mặc dù chúng không có giá trị. 

Cách tiếp cận bài bản trong thăm khám thực thể này đưa đến việc thăm khám từng bộ 
phận của cơ thể. Ví dụ, khám hệ tim mạch, bao gồm khám tim và những mạch máu lớn có 
thể tiếp cận được, bắt đầu với tư thế BN một cách đúng đắn. Tiếp theo cần có một cái nhìn 
toàn diện hơn là ngạc nhiên bởi những điều bất thường hoặc dành thời gian quá nhiều để 
thăm khám móng tay của BN. Từ đó, đặt ra một quy trình thăm khám đề người bác sĩ tiếp 
cận đến tim. Cách tiếp cận này áp dụng cho các hệ cơ quan lớn và được xây dựng đề phát 
hiện các dấu hiệu ngoại biên của những bệnh hệ thống mà những thăm khám trực tiếp 
không phát hiện được. Trong thăm khám, thầy thuốc sẽ hướng sự chú ý trực tiếp vào những 
cơ quan có thể bị bệnh có được khi khai thác bệnh sử. Tuy nhiên, một quá trình thăm khám 
bài bản đòi hỏi tất cả hệ cơ quan đều phải được khám. 

Hạn chế của cách tiếp cận hệ thống là thời gian không thê dừng lại để quan sát các 
biểu hiện toàn thân của BN, điều mà có thể cung cấp nhiều băng chứng cho chẩn đoán. 
Mỗi bác sĩ phải là một nhà quan sát giỏi, giống như một thám tử vậy (Conan Doyle). Dành 
thời gian đề tạo một đánh giá sơ bộ vê các biêu hiện toàn thân của BN, bao gôm: mặt; tay 


40 


và cơ thê, truyền tải những ấn tượng đến BN (và cả đến người) mà thầy thuốc và các thực 
tập sinh quan tâm đến con người giống như quan tâm đến bệnh tật. Sự đánh giá chung này 
thường diễn ra ở giường bệnh khi BN ở bệnh viện; với BN trong phòng khám, điều này 
nên được bắt đầu khi BN đi bộ vào phòng và trong suốt quá trình nói chuyện cũng như khi 
bắt đầu thăm khám. 

Chẩn đoán được định nghĩa là một quá trình cốt yếu, gồm tên bệnh và phân loại bệnh 
tật, mức độ hoặc tiên lượng giúp chúng ta hướng đến các điều trị đặc hiệu với một sự tự 
tin rằng nó đem lại lợi ích cho BN nhiều hơn là có hại. 

Trong thực hành lâm sàng thông thường, việc thăm khám thực thê chỉ tiết sẽ được thực 
hiện có chủ đích phụ thuộc vào những manh mối có được từ bệnh sử và đây là bệnh đã 
theo dõi từ trước hay là bệnh mới. Tuy nhiên sinh viên phải biết cách thực hiện quy trình 
thăm khám hệ thống một cách hoàn chỉnh, mặc dù có thể ít khi dùng đến trong thực hành 
lâm sàng. 

3.1. THAM KHAM LAM SANG 

Khi thăm khám lâm sàng, chúng ta sẽ mong đợi có thể thực hiện thăm khám một cách 
hoàn mỹ và chu đáo theo các phương pháp mà trong sách này đã hướng dẫn. Hình thức 
thăm khám lâm sàng phổ biến nhất là OSCE (objective structured clinical examination — 
thăm khám lâm sảng theo cấu trúc khách quan) sẽ được trình bày ở cuối chương này. Hình 
thức khác được sử dụng cho những trường hợp kéo dài (khả năng khai thác bệnh sử, khám 
lâm sàng một cách đây đủ và kế hoạch điều trị, giống như khi thực hành lâm sàng) và 
những trường hợp ngăn (kỹ năng thăm khám một cơ quan cụ thể và kỹ năng chân đoán, 
không cần biết chi tiết bệnh sử — tuy nhiên không phải là dễ dàng). 


Với năng lực cao trong hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng quyết định đến sự hiệu 
quả và an toàn trong thực hành y khoa. Học, thực hành và cải thiện những kỹ năng cơ bản 
môi ngày. 

3.2. CÁCH BẮT ĐẦU 
Text box 3.1. Những điều cần nhớ trước khi thăm khám: WTIPER. 


— _ Wash: rửa sạch tay (trước và sau). 
— Introduce: giới thiệu và xin phép. 
— Position: để BN ở tư thế đúng. 

—_ Expose: bộc lộ vừa đủ. 


— Ripht: đứng bên phải giường bệnh. 


Vài bước đơn giản sẽ giúp cho BN thoải mái và hợp tác với chúng ta để hoàn thành 
quá trình thăm khám (xem Text box 3.1). Luôn luôn rửa sạch tay trước vả sau khi thăm 
khám, để bảo vệ chúng ta và BN. Cố gắng khám trong không gian ấm áp với đủ ánh sáng 
để chúng ta có cơ hội phát hiện đầy đủ các dấu hiệu. Giới thiệu bản thân và xin sự cho 
phép của BN trước khi khám. Khi thăm khám cơ quan sinh dục hay hậu môn, phải có rèm 
che chắn. Đối với BN trưởng thành, trừ khi họ yêu cầu cần có người thân đứng bên cạnh, 
chúng ta cần mời họ ra ngoài một lúc. Chắc chắn rằng BN ở tư thế thoải mái nhất và bộc 
lộ vừa đủ, tránh bộc lộ những vùng không khám tới. Chúng ta đứng bên phải giường khi 
bắt đầu thăm khám, phải lịch sự và nhã nhặn. 


41 


3.3. AN TƯỢNG ĐẦU TIÊN 

Ấn tượng đầu tiên về tình trạng BN phải được xem xét thận trọng. Đánh giá tình trạng 
ý thức của BN ngay lúc bắt đầu thăm khám. Các thay đổi đặc hiệu xuất hiện trong các bệnh 
đặc biệt (phù niêm) sẽ bàn đến ở các chương sau. Những bất thường quá rõ ràng, các bác 
sĩ thực tập và sinh viên bắt buộc phải nhìn thấy được. 

Đầu tiên nhìn xem tình trạng của BN như thế nào, liệu ông/bà ấy có bị bệnh thật không? 
Với một người vui vẻ ngồi đọc Proust trên giường (xem Hình 3.1), thì đường như không 
cần thực hiện cấp cứu hay có bất cứ nguy hiểm nào đe dọa tính mạng của họ. Ngược lại, 
với một người đang ở bên bờ vực của sự sống hay đang hấp hối, họ thường nằm yên trên 
giường và không nhận biết được mọi thứ chung quanh. Vẻ mặt thờ ơ và vô cảm, nhịp thở 
nông dẫn và nặng nhọc; ở giai đoạn cuối đời, hô hấp thường trở nên chậm và ngắt quãng, 
với những lần ngưng thở lâu dần giữa những đợt thở nhanh. 


Hình 3.1. Trong một thời gian dài, tôi thường đi ngủ rất sớm. 

Khi BN đi bộ đến phòng khám hoặc BN đã được bộc lộ để khám, đó là cơ hội để chúng 
quan sát các vẫn đề liên quan đến sự di chuyển và dấu hiệu khó thở của BN. Ngoài đạt 
được ấn tượng sơ bộ về trạng sức khỏe của BN, các dấu hiệu thực thê nhất định cần được 
thận trọng xem xét. 


Dấu hiệu sinh tôn: 
— Đây là những dấu hiệu quan trọng cần được đánh giá xuyên suốt và liên tục trong 
quá trình theo dõi BN. Chúng liên quan trực tiêp đên chức năng tim phôi, bao gôm: 


+ Nhịp tim. 
+ Huyết áp. 
+ Nhịp thở. 
+ Thân nhiệt. 
— Ví dụ, sự tăng nhịp thở có thể dự báo chính xác một cơn suy hô hấp cấp. BN ở 


42 


bệnh viện có thể được theo dõi ECG và spO2 liên tục; những cách thức đánh giá trên có 
thê xem như phân mở rộng của thăm khám thực thê. 

— Các dấu hiệu sinh tồn phải được thực hiện mỗi khi BN cảm thấy khó chịu. BN 
trong bệnh viện được ghi lại một cách thường xuyên và vẽ thành biêu đô. Chúng cung câp 
những thông tin sinh lý cơ bản quan trọng. 


3.4. VẺ MẶT 


List 3.1. Một số điểm quan trọng trong chẩn đoán dựa vào nét mặt. 


—_ Bệnh cực đại đầu chi, xem Hình 3.2. 

— _ Amiodarone (thuốc chống loạn nhịp) - màu xanh quanh mũi và vùng má, xem Hình 3.4. 

—.__ Vẻ mặt căng thăng, lo lắng thấy ở BN rối loạn tâm lý hoặc cường giáp. 

—_ Hội chứng Cushing. 

— _ Trầm cảm: vẻ mặt nhạt nhẽo và thờ ơ nếu nặng (cũng có thể gặp trong bệnh nhược giáp). 

—_ Hội chứng Down. 

—_ Khuôn mặt kiểu Hippocrat (viêm phúc mạc tiến triển): mắt trũng, hóp hai bên thái dương, mũi 
gây, môi có vảy cứng, trán âm ướt — xem Hình 3.7. 

— Rối loạn chuyển hóa mỡ — khuôn mặt teo mất mỡ (thuốc kháng Retro vius), xem Hình 3.5. 

—_ Hội chứng Marfan. 

—_ Khuôn mặt kiểu bệnh van hai lá. 

— Teo cơ do bệnh cơ (xem Hình 3.6a). 

— Loạn trương lực cơ (xem Hình 3.6b). 

— Phù niêm trong nhược giáp nặng. 

—_ Bệnh Paget. 

—_ Bệnh Parkinson. 

— Cười méo cơ mặt (trong uốn ván), xem Hình 3.3. 

—_ Bệnh còi xương. 

— Nhiễm độc giáp. 

— __ Vẻ mặt người bị lupus ban đỏ hệ thống. 

—_ Hội chứng Turner. 

— Hội chứng tăng Ure (trong suy thận mạn). 

— _ Vẻ mặt khêu gợi. 


Một chân đoán đặc hiệu đôi khi có thê được đưa ra bằng cách quan sát khuôn mặt BN, 
đôi khi nó cung cấp những bằng chứng hữu ích cho chấn đoán. Đương nhiên, các dấu hiệu 
thực thể khác cũng cần phải được đánh giá để khăng định chân đoán. Có những biểu hiện 
trên khuôn mặt là đặc trưng cho một số bệnh nào đó và có thể nghĩ ngay đến chân đoán 
nên được gọi là điện chân (diagnostic facies, trong tiếng Latin, từ facies không chỉ đơn 
thuần là khuôn mặt, mà bao gồm cả hình thể, dáng dấp, diện mạo và những nét đặc trưng, 
xem List 3.1 và Hình 3.8 — Hình 3.6). Ngoài những điểm đặc trưng cho chẩn đoán, còn có 
những bất thường quan trọng trên khuôn mặt cần được để ý đến. 


43 


Gờ trên ổ mắt 


Cằm nhô 


Hình 3.3. Khuôn mặt cười méo mó trong uốn ván. 


44 


dưỡng mỡ. 


“.- 


Hình 3.6. (a) bệnh cơ, (b) loạn trương lực cơ. 


45 


Hình 3.7. Khuôn mặt Hypocrate. 
3.4.1. Vàng da niêm 

Khi nồng độ bilirubin tăng gấp hai lần sọ với giới hạn trên của giá trị bình thường, 
bilirubin sẽ ngắm vào các mô của cơ thể. Nó sẽ gây màu vàng bất thường của da, đặc biệt 
hơn nó sẽ làm vàng củng mạc. Sử dụng thuật ngữ scleral 1cterus (bệnh vàng củng mạc) 
thông thường không đúng, vì bilirubin thật sự ngắm vào mạch máu kết mạc hơn là mạch 
mu củng mạc. Kết mạc (hay củng mạc) ít khi bị ảnh hưởng bởi các chất màu. Thật sự thì 
vàng da là tình trạng gây nên vàng củng mạc. Còn những nguyên nhân gây vàng da mà 
không làm vàng củng mạc, được gọi là bệnh thừa caroten (do tổng hợp quá mức carotene, 
thường đo ăn nhiều cà rốt hay xoài), acriflavine, fluorescein và acid picric ăn (uống) vào. 

Thuật ngữ vàng da chúng tôi sử dụng kề từ đây về sau mà không nói gì thêm tức là 
vàng da do bệnh lý tăng bilirubin, để phân biệt với tình trạng vàng da do các nguyên nhân 
khác. 

Vàng da có thể là hậu quả của quá trình sản xuất dư thừa bilirubin, thường do tán huyết 
(haemolytic anaemia), khi đó sẽ gây triệu chứng củng mạc đổi màu vàng chanh. Ngoài ra, 
vàng da cũng có thể do tắc đường mật, nếu nặng sẽ gây màu vàng sậm hoặc sắc cam. 
Những vết cào xước trên da cũng dễ quan sát được do gãi vì ngứa. Một nguyên nhân 
thường gặp khác của vàng đa là suy tế bào gan. Bệnh Gilbert * cũng là một nguyên nhân 
thường gặp của vàng đa. Nó gây tình trạng tăng nhẹ bilirubin không liên hợp do thiếu 
enzym, đây là một chân đoán lành tính. Vàng da sẽ được thảo luận cụ thể ở CHƯƠNG 13. 


3.4.2. Tím 
Thuật ngữ này hướng tới màu xanh tím bất thường của da và niêm mạc (xem Hình 
3.8); được cho là do hiện diện của hemoglobin khử oxy ở các mạch máu trên bề mặt. Phân 
tử Hb chuyền từ màu xanh sang đỏ khi được gắn với Oxy ở phối. Nếu Hb khử oxy trên 5 
ø/dl xuất hiện ở mao mạch, da sẽ chuyên thành màu xanh nhẹ. Tím tái không xuất hiện ở 
BN thiếu oxy do thiếu máu, vì tổng lượng Hb trong máu thấp. Chúng ta dễ dàng phát hiện 


2 Micholas Augustin Giibert (1858 - 1927), một bác sĩ ở Paris, mô tả tỉnh trạng bệnh này vào nắm 1990, 
ông cũng là một tác giả của cuốn textbook y khoa. 


tím tái dưới ánh sáng huỳnh quang hơn là ánh sáng ban ngày. 
List 3.2. Nguyên nhân của tím tái. 


Tím trung tâm 


Giảm độ bão hòa oxy trong máu động 
mạch. 


Tím Ngoại biên 
Tất cả nguyên nhân gây tím trung tâm sẽ 
có tím ngoại biên. 


| Ề 
46 | bị oxy hóa thành Fe”*, thường do thuộc 

| : 

| 


Giảm nồng độ oxy trong hít vào: sông ở Trời lạnh. 

vùng cao. 3. Giảm cung lượng tim: suy thất trái hoặc 
—_ Giảm thông khí: hôn mê, tắc đường thở. SÔC. 
— Bệnh phổi COPD với tâm phế mạn, 4.. Tắc động mạch hoặc tĩnh mạch. 

thuyên tặc phôi. 
—_ ShuntP— Tở tim (bệnh tim bầm sinh tím). 

Bệnh đa hồng cầu. 


3. Bất thường Hb (hiếm): Met— Hb (ion Fe?* 


như dapsone — điều trị bệnh phong, thuốc 

vô cảm vùng ở người lớn có thể gây tử 

vong nếu không nhận biết và điều trị 
| ngay). 


Hình 3.8. Tím tái. 

Tím trung tâm (central cyanosIs) là sự xuất hiện một lượng Hb khử oxy trong máu 
động mạch và sự đôi màu xanh cũng hiện diện ngay cả ở những nơi có tuần hoàn phong 
phú, ví dụ như lưỡi. Cần phân biệt với tím ngoại biên (peripheral cyanosis), khi lượng máu 
cung cấp đến một phần nào đỏ của cơ thê bị giảm, trong khi mô tăng nhu cầu oxy hơn bình 
thường từ vòng tuần hoàn, ví dụ: môi thường trở nên tím tái khi trời lạnh, trong khi lưỡi 
thì không có. Sự hiện diện của tím trung tâm cần phải chú ý thăm khám kỹ càng hệ tim 
mạch (CHƯƠNG §) và hô hấp (CHƯƠNG 10), xem List 3.2. 

3.4.3. Xanh (nhợt nhạt) 

Khi có sự thiếu Hb (thiếu máu — anaemia), có thể làm da niêm xanh xao, nhợt nhạt và 
chúng ta nên chú ý đến điều này, đặc biệt ở màng niêm mạc củng mạc mắt khi có thiếu 
máu nặng (Hb dưới 7g/dI). Kéo mi dưới xuống và so sánh màu sắc phần trước của kết mạc 
mi mắt (palpebral conjunctiva) với phần sau, nơi phản chiếu của củng mạc. Thông thường 
dễ dàng phân biệt bởi phần trước mang màu đỏ còn phần sau màu kem. Sự khác biệt này 


A7 


sẽ mất đi khi có thiếu máu nặng. Mặc dù đó là cách đơn giản tốt nhất để tầm soát thiếu 
máu, dấu hiệu này tương đối đặc hiệu (nhưng thường không nhạy) khi nghỉ ngờ thiếu máu 
do nguyên nhân khác. Cần hiểu rằng, xanh xao là một dấu hiệu, trong khi thiếu máu là một 
chấn đoán dựa trên kết quả xét nghiệm máu. 


List 3.3. Các nguyên nhân gây sốc. 


I.. Giảm thể tích tuần hoàn 

—_ Mắt dịch ngoại bào: mất máu, nôn ói, tiêu chảy, bỏng, nước tiểu, tăng tiết mồ hôi. 
—_ Mất dịch vào khoang trong cơ thể: dịch báng , tràn máu màng phối hoặc gãy xương. 
2. Sốc tim 

—_ Suy bơm (nhồi máu cơ tim, hở hai lá cấp). 

— Chèn ép tim. 

— Phinh bóc tách ĐMC. 

— _ Loạn nhịp tim. 

Tắc mạch phổi lớn. 

Sốc nhiễm trùng (gram âm). 

Sốc phản vệ. 

Suy các tuyến nội tiết (suy thượng thận, suy giáp). 


1 9w vẽ B 


Bệnh thần kinh do thuốc: hạ áp, gây mê; bệnh thần kinh tự động do tôn thương tủy sống. 


Xanh xao có thê thấy được trong sốc, thường được định nghĩa là sự giảm cung lượng 
tim đến mức không cung, cấp đủ oxy cho mô (xem List 3.3). Những BN này thường xuất 
hiện lạnh run và tụt huyết áp. Xanh xao cũng có thể là một biến thể bình thường do hệ 
thống những tĩnh mạch sâu nằm dưới và nổi mờ trên da. 


3.4.4. Tóc 
__ Những người cạo đầu, hói hay không có tóc thường ít khi đến khám bệnh. Thường có 
rât nhiêu nguyên nhân trong đời sông hàng ngày đưa đên tình trạng này hoặc đôi khi do 
các bệnh nội lý tiết CHƯƠNG 29). 


3.5. CAN NẠNG, THE TRẠNG 

Cần có sự chú ý đặc biệt đối với những BN béo phì. Để ý sự phân bố mỡ: béo dạng 
táo (béo bụng) hay béo dạng quả lê (béo phì toàn thể gồm cả ở hông và đùi). Đề đánh giá 
béo phì người ta dùng chỉ số khối cơ thê, BMI (body mass index), được tính công thức: 
cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m). Thông thường giá trị này dưới 25 
kg/m”. Với BMI trên 30 được gọi là béo phì và trên 40 là béo phì nặng. Những người béo 
phì có nguy cơ bệnh tật nhiều hơn so với người có chỉ số BMI thấp hơn, xem List 3.4. Đối 
với người châu Á, chỉ số này có khác biệt đôi chú, xem Bảng 3.1. 

Chỉ số vòng eo — hông (WHR - the waist hịp ratio) cũng có giá trị giúp dự đoán nguy 
cơ bệnh tật. Chỉ số này được tính bằng thương số giữa chu vi vòng eo (đo ở trung điểm 
của đường nối giữa hạ sườn và mào chậu) và vòng hông (đo ở nơi rộng nhất của vùng 
mông). Nguy cơ bệnh tật tăng lên khi chỉ số này hơn 1,0 đối với nam và hơn 0,85 đối với 
nữ. Chỉ số vòng eo đơn thuần cũng liên quan đến nguy cơ bệnh tật. Chu vi vòng eo trên 80 
cm đối với nữ và trên 94 em đối với nam sẽ tăng các nguy cơ bệnh tật, nguy cơ này tăng 


45 


cao khi chỉ số này lớn hơn 88 em ở nữ và 102 em ở nam. Những đánh giá này sẽ hữu ích 
hơn nêu được thực hiện thường xuyên và ghi chép lại. 
Bảng 3.1. Phân loại thể trạng theo BMI. 


: : Theo WHO Người châu Á 
Phân loại 
l (kg/m2) (kg/m2) 
Cân nặng thấp (gầy) | <18,5 « lAS 
Bình thường 18,5 - 24,9 18,5 - 22,9 
Thừa cân 2D) 23 
Tiền béo phì 25-5080 23546 
Béo phì độ I | 30 - 34,9 25-29,9 
Béo phì độ H 35— 39,9 30 - 34,9 
Béo phì độ IH | >40  3Ộ 
List 3.4. Các vấn đề y tế liên quan đến béo phì. 

1. Bệnh nội tiết 4. Hệ cơ xương 

— _ Đái tháo đường type 2. —.. Viêm khớp. 

—_ Vô kinh. —. Giảm vận động. 

—_ Rối loạn lipid máu. 5. Da 

— _ Hội chứng buồng trứng đa nang. —_. Viêm da, viêm mô tế bào, nhiễm nắm. 

—_ Suy tuyến sinh dục. — Dãn tĩnh mạch. 

—_ out. 6. Tim mạch 

2. Hô hấp —_ Tăng huyết áp. 

—_ Ngưng thở khi ngủ. —_ Suy fIm. 

—_ Rối loạn nhịp thở. —_ Bệnh tim thiếu máu cục bộ. 

3. Hệ tiêu hóa —_ Bệnh tâm phế (suy tim phải do các bệnh 

— __ Trào ngược dạ dày - thực quản (GERD). Ð PHUN ˆ 

—_ Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu —_ Tắc mạch phôi. 

(NASH). 
—_ Thoát vỊ. 


Với những BN nhẹ cân, BMI < 18,5 được gọi là nhẹ cân. Tìm các dấu hiệu teo cơ, có 
thể do các bệnh lý về thần kinh hay suy nhược do các bệnh ác tính. Đó có thê là dấu hiệu 
của thiếu hụt vitamin (mô tả ở phần sau). Ví dụ, thiếu vitamin C sẽ gây bệnh Scorbut, đặc 
trưng bởi những chấm xuất huyết vi thể quanh nang lông (perifollicular haemorrhages, 
xem Hình 3.9) cũng như vết bằm máu. Thiếu vitamin K cũng gây bầm máu nhưng không 
gây xuất huyết quanh nang lông. 


49 


Hình 3.9. Xuất huyết quang nang lông trong bệnh scorbut. 

Chú ý vóc dáng quá cao hay quá thấp, có thê khó nhận ra khi BN nằm trên giường 
bệnh. Quan sát các biến dạng ở các chi hoặc thiếu mắt các chi và nhìn xem vóc dáng có 
phù hợp với độ tuổi của BN. Nhiều vóc dáng khác nhau có thê liên quan đến các bệnh lý 
khác nhau, xem List 3.5. Nếu BN đi bộ từ ngoài vào phòng khám, đó là cơ hội để quan sát 
dáng đi của họ, phần này sẽ được trình bày rõ hơn ở CHƯƠNG 34. 

List 3.5. Một số hội chứng biểu hiện trên vóc dáng của cơ thể. 


Nội tiết Cơ xương 
—_ Bệnh cực đại đầu chỉ. — Hội chứng Marfan. 
— Hội chứng Cushing. —_ Hội chứng Turner. 
— Suy tuyến yên. — Hội chứng Klinefelter. 
—_ Giả suy tuyến cận giáp. — Lọan sản sụn. 


—_ Bệnh còi xương. 
—_ Bệnh Paget. 


3.6. MÁT NƯỚC 
Mặc dù thật không dễ dàng để đánh giá chính xác, mỗi thầy thuốc phải có khả năng 
phán đoán gần đúng tình trạng thiếu hay thừa nước của BN. Ví dụ: một trường hợp mắt 
nước nặng sẽ có nguy cơ tử vong cao do dẫn đến suy thận cấp tiến triển. Trong khi sự dư 
nước, BN sẽ bị quá tải tuần hoàn và phù phổi cấp. Uống quá nhiều nước (để bù nước sau 
vận động) sẽ gây ra hạ natri máu, dẫn đến lơ mơ và thậm chí rồi loạn tri giác. 


Cách tiếp cận bài bản đối với BN mất nước (xem List 3.6), tìm dấu hiệu mắt trũng, 
khô niêm mạc và li bì xuất hiện như là một dâu hiệu của mất nước nặng. Giảm đàn hôi da 
(véo da) xảy ra trong trường hợp mất nước trung bình và nặng (test này không có giá trị 

với người già, vôn dĩ da đã nhăn nheo sẵn). Sự khô nách có thể xem xét đến mất nước, 
trong khi lưỡi ướt thì không. Tuy nhiên, cần phải xem xét nhiều dấu hiệu phối hợp với 
nhau. 


Thực hiện đo huyết áp và chú ý dấu hiệu tụt huyết áp khi BN ngồi hoặc đứng dậy sau 


50 


khi nằm. BN nên đứng, nếu có thể, ít nhất một phút trước khi đo huyết áp (nếu BN không 
thê đứng được do chóng mặt tư thê có lẽ trâm trọng hơn so với sự thay đôi của huyết áp). 
Đó gọi là hạ huyết áp tư thê. Sự tăng nhịp tim trên 30 lân/phút khi BN đứng, là một dâu 
hiệu của giảm thê tích tuân hoàn. 

List 3.6. Phân loại mất nước. 


1. Nhẹ: mất nước < 5% = 2,5 lít 3. Nặng: mất nước từ 9% — 12% = 6 lít 

—_ Khátít. —_ Khát nhiêu. 

— Khô niêm. — Giảm đô căng da, giảm nhãn áp. 

— Nước tiểu cô đặc. — _ Tĩnh mạch xẹp, mắt trũng, mặt hốc hác. 

2. Vừa: mất nước từ 5% — 8% = 4 lít —_ Hạ huyết áp tư thê. 

—_ Khát vừa. — _ Thiếu niệu (< 400 ml/24h). 

—_ Giảm độ căng da (đàn hồi) đặc biệt ở 4. Rất nặng: mất nước trên 12% > 6 lít 
cánh tay, trán, ngực và bụng. — Li bì hoặc hôn mê. 

—_ Nhịp tim nhanh. —_ Có các dâu hiệu của sốc. 


Cân BN. Theo dõi cân nặng của BN mỗi ngày là cách tốt nhất để xác định sự thay đôi 
lượng nước theo thời gian. Ví dụ khi trọng lượng giảm 5% trên 24 giờ sẽ chỉ điêm răng 
lượng nước mât tương đương 5%. 

Thực hiện đo áp lực tĩnh mạch cảnh là cách nhạy nhất để phát hiện quá tải thể tích 
trong lòng mạch (xem CHƯƠNG 5). 


3.7. BAN TAY VA MONG 

Thay đổi ở bàn tay có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau. Sẽ rất có ích khi 
bắt tay trong lúc chào hỏi BN. Ngoài yếu tô lịch sự, nó còn giúp chân đoán bệnh loạn 
trương lực cơ teo (dystrophia myotonica), một bệnh về cơ hiếm gặp mà BN không thê làm 
được động tác đó. Bắt tay cũng là một cách lịch sự và được chấp nhận trước khi chúng ta 
bắt đầu thăm khám. Thăm khám lâm sàng là một sự việc mang tính xâm lấn, đụng chạm 
cơ thể và chỉ được chấp nhận, cho phép những bác sĩ (thậm chí sinh viên y khoa) chuyên 
nghiệp và có tác phong nghiêm túc. 

Khám bàn tay gồm nhìn, sờ và vận động, là cánh cổng để mở ra nhiều chân đoán trong 
nhiều trường hợp. Không một chuyên ngành nội khoa nào mà không cần đến khám bàn 
tay. Hình dạng của móng tay sẽ thay đổi trong một số bệnh tim mạch và hô hấp, kích thước 
của bàn tay sẽ trở nên to hơn trong bệnh thừa hormone tăng trưởng (bệnh cực đại đầu chỉ 
— acromegaly), bàn tay biến đạng gặp trong một số trường hợp viêm khớp, run tay hoặc 
teo cơ có thể gặp trong các bệnh lý liên quan đến thần kinh, lòng bàn tay nhợt nhạt có thê 
chỉ điểm của tình trạng thiếu máu. Ngón tay nhuộm màu vàng hắc ín có thê là dấu hiệu của 
một người hút thuốc lá. Ngoài ra còn nhiều thay đôi khác ở bàn tay sẽ được đề cập trong 
những chương tiếp theo. 


Móng tay đỏ Móng tay vàng 


Móng tay hình thìa 


VAN 


Nêp đỏ và dẫn mao mạch 


Nửa trăng nửa đen 
Hình 3.10. Các dạng móng. 


Bảng 3.2. Các dấu hiệu ở móng của các bệnh hệ thống.. 


Dấu hiệu móng Nguyên nhân 
Móng xanh (blue nails) Tím, bệnh Wilson, bệnh loạn sắc tố. 
Móng đỏ (read nails) Đa hồng cầu (đỏ xanh), nhiễm độc CO (đỏ anh đảo). 
Móng vàng (yellow nails) Hội chứng vàng móng. 


Ung thư phối, nhiễm trùng phối mạn, viêm nội tâm 
Ngón tay dùi trồng (clubbing) mạc nhiễm trùng, bệnh tim bâm sinh có tím, HIV, bệnh 


Xuất huyết từng mảng (splinfer) Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, viêm mạch máu. 


Móng tay hình thìa (koilonychia) Thiếu sắt, nhiễm nắm, bệnh Raynauld. 


Nhiễm độc giáp, bệnh vây nên, cô găng làm sạch bên 


Hở, bong tróc móng (onycholysis) mm... 


` ~ r ° ° z Đại : 
B2 Đường lõm ngang móng (Beau'ˆs line, xem Sốt, suy nhược; suy đình đưỡng. 


Hình 3.13) 

Móng trắng (leuconychia) Giảm đạm máu. 

Những vệt ngang màu trắng Chắn thương, bệnh cấp tính, giảm đạm máu (cũng có 
(Muehrcke's lines) thê do hóa trị). — 4 

Đường ngang đơn độc màu trắng (Mees” Nhiễm độc Arsen, suy thận (cũng có thể do hóa trị 
line) hoặc bệnh nặng). 

Móng với nếp đỏ và giãn mao mạch Lupus ban đỏ hệ thống. 


Móng tay nửa - nửa (Terry°s nail) đầu 
gần trắng hoặc hông, đầu xa màu đỏ hoặc Suy thận mạn, xơ gan. 
nâu đen 


Hình 3.11. Móng vuốt hóa, móng tay và móng chân có hình dạng như các 
móng vuốt. Biến dạng này thường gặp do bị chấn thương lặp đi lặp lại 
hoặc nhiễm Candida. 


r 


á b 
Hình 3.12. Lupus ban đỏ hệ thống (a) và (b). 


Hình 3.13. Đường Beau. 


Hình 3.14. Ngón tay ngả vàng do hút thuốc. 
3.8. THAN NHIẸT 
__ Thân nhiệt của BN nên được ghi lại một cách thường xuyên như là một phần của bước 
đầu quá trình thăm khám. Nhiệt độ bình thường (ở miệng) trong khoảng từ 36,6 đên 37,2°C 
(98 — 99°E — xem Bảng 3.3). Nhiệt độ đo ở trực tràng thường cao hơn nhiệt độ đo ở nách 


54 


và ở tai thì thấp hơn so với ở miệng. Trong điều kiện thời tiết nóng bức, thân nhiệt có thể 
tăng thêm 0,5°%C. BN nói răng họ bị sôt thì thường là đúng, cũng như khi bà mẹ sờ trán của 
đứa con cảm thây âm, điêu đó có nghĩa đứa trẻ đang có sôt. 

Bảng 3.3. Giá trị nhiệt độ trung bình. 


Bình thường 


Miệng 36,8°C S 3/2 
Nách 36,4°C 22 219)5 | 
Trực tràng 5/20 > 2/27 C | 


Bảng 3.4. Kiểu sốt. 


Tính chất 


Thương hàn, Rickettsia, sốt do thuốc, sốt cao ác 


Liên tục Không giảm. th 


Nhiệt độ giảm xuống mức bình 


thung trọ nữ vê Nhiễm trùng sinh mủ, lymphoma, lao kê. 


Sốt không liên tục 


Nhiệt độ dao động mỗi ngày > 


Sôt từng cơn 216) tim thi à bình thờ; Không đặc hiệu cho bệnh lý cụ thê nào. 
Sốt rét: sốt L cách nhật (plasmodium vivax, p. 
Ovale); sốt kiểu 4 ngày — thân nhiệt tăng đỉnh 

Sốt hồi du Nhiệt độ trở về bình thường điểm vào ngày thứ 3 (p. malariae). 

VihPLEEUD" một vài ngày rôi tăng trở lại. Lymphoma: sôt Pel —- Ebsten * hoặc bệnh 
Hogkin. 


| Nhiễm trùng sinh mủ. | 


* Pleter Pel (1859 - 1919) giáo sư y khoa, Amsterdam. Wiam Ebstein (1836 - 1912), bác sĩ người 
Đức. 


Thân nhiệt dao động trong một ngày, thấp nhất vào buồi sáng và đạt đỉnh cao nhất vào 
buổi tối (6 — 10 p.m). Sốt trong hầu hết các bệnh lý cũng theo thay đổi trong ngày. Những 
kiểu sốt khác nhau (pyrexia) sẽ có ích cho chân đoán (xem Bảng 3.4). 

Khi thân nhiệt tăng rất cao (gọi là hyperpyrexia khi lớn hơn 41,6°C) là một tình trạng 
nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân bao gồm sốc nhiệt do thời tiết hoặc do 
vận động quá mức (vận động viên marathon), bệnh sốt cao ác tính (một nhóm các rối loạn 
hiếm gặp do di truyền, thân nhiệt tăng rất cao xuất hiện do đáp ứng với thuốc mê như 
halothane hay dãn cơ như suxamethonium), hội chứng ác tính do thuốc an thần (the 
neuroleptic malignant syndrome) và bệnh của vùng dưới đôi. 

Hạ thân nhiệt được định nghĩa là nhiệt độ dưới 35°C. Các nhiệt kế bình thường không 
thê phát hiện được những trường hợp hạ thân nhiệt đưới 359C, vì thế nếu nghi ngờ BN hạ 
thân nhiệt thì sử dụng một nhiệt kế đặc biệt hơn với mức nhiệt độ thấp hơn. Nguyên nhân 
bao gồm suy giáp và do ở trong thời tiết lạnh quá lâu. 


3.9. NGỬI 


Có những tình trạng bệnh lý có những mùi đặc trưng riêng. Hơi hở có mùi trái cây 
chín gặp trong nhiêm ketoacidosis, hơi thở có mùi ngọt gặp ở BN suy gan, mùi cá ươn 


55 


trong hơi thở của BN suy thận và dĩ nhiên là cả mùi khó chịu đặc trưng của BN có hút 
thuốc lá hay mùi của BN vừa mới uống rượu. Hơi thở hôi, dù thường không chắc chắn 
nguyên nhân, có thể liên quan đến tình trạng vệ sinh răng miệng, viêm nướu hay u vùng 
mũi hầu. Nhiễm trùng phổi mạn tính có thể ảnh hưởng đến mùi hơi thở và nước bọt. Một 
ổ áp xe trên da có thê sinh mùi rất khó chịu, đặc biệt với tác nhân ky khí như chủng 
pseudomonas. Tiểu không tự chủ đi kèm với mùi đặc biệt của nước tiêu cũ và mùi khó 
chịu hơn nếu BN bị nhiễm trùng tiểu. Nhiễm trùng âm đạo thường được mô tả với mùi rất 
khó chịu. Tắc ruột nặng và rò dạ dày — đại tràng có thê gây mùi phân trong hơi thở khi BN 
ợ hoặc ói. Phân đen khi có xuất huyết tiêu hóa trên và sự ly giải của máu trong ruột tạo nên 
mùi rất nặng và có thê rất quen thuộc đối với những người làm lĩnh vực tiêu hóa. Mùi kim 
loại của máu mới thỉnh thoảng có trong khi thực hiện thủ thuật tim mạch can thiệp là rất 
nhẹ khi so sánh. 


3.10. CHUAN BỊ BENH NHAN CHO VIEC THAM KHAM 

Một quá trình thăm khám được diễn ra chính xác nhất khi điều kiện thăm khám là lý 
tưởng. Có nghĩa rằng, nếu có thể, BN nên được nằm trong phòng đầy đủ ánh sáng (ánh 
sáng ban ngày), yên tĩnh (điều này khó có thể có được vì trong khuôn viên bệnh vện khá 
ồn ào). Phải kéo màn che quanh BN trước khi thăm khám. Phòng khám phải đảm bảo tính 
riêng tư và thoải mái cho BN. 

BN có quyền khi nghi ngờ rằng liệu thầy thuốc hoặc sinh viên có rửa tay hoặc tây sạch 
băng các dung dịch sát khuân trước khi thăm khám cho họ hay không. Điều này rất quan 
trọng trong phòng mô, cũng như trong các phòng khám. Hiện nay nhiều bệnh viện khuyến 
khích BN yêu cầu bác sĩ phải rửa tay trước khi thăm khám cho họ. Phần chuông và phần 
màng của ống nghe phải được sát khuẩn sạch, cũng như những dụng cụ khi tiếp xúc với 
BN phải được bỏ đi (ví dụ kim khám cảm giác đau) hoặc sát khuẩn sạch. 

Việc thăm khám không nên bắt đầu cho đến khi BN được giải thích rõ và nhận được 
sự đồng ý từ họ. 

Trang phục của BN phải được bộc lộ đủ đề có thể quan sát các cơ quan cần khám. Nên 
che tạm thời phần vú của BN nữ bằng khăn trong khi khám các cơ quan khác. Bác sĩ và 
sinh viên nam cần có một người nữ phụ đứng kèm khi khám cơ quan sinh dục, hậu môn 
hay khám vú đối với BN nữ. Cả BN nam và nữ đều cần phải che phủ vùng bẹn, ví dụ như 
trong lúc khám chân. Những BN ngoại trú nên được khoác một chiếc áo choàng. Tuy 
nhiên, các dẫu hiệu quan trọng sẽ bị bỏ sót nếu lịch sự quá mức. 

BN có thể nằm trên giường hay tư thế khác, tùy thuộc vào cơ quan mà chúng ta sẽ 
thăm khám. Ví dụ, khi khám bụng, BN nên nằm ngửa và kê một chiếc gối đưới chân để 
các cơ bụng dãn ra và khám dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ nói rõ hơn ở các chương sau. 

Khi khám mỗi cơ quan, chúng ta có 4 kỹ năng chính đó là: nhìn (inspection), sờ 
(palpation), gõ (percusion), nghe (auscultation). Với nhiều cơ quan khi thăm khám sẽ có 
thêm phần thứ 5, là đánh giá chức năng. Đo đạc cũng là một phần được áp dụng trong thăm 
khám đối với một số cơ quan. Mỗi cơ quan sẽ được thảo luận chỉ tiết ở các chương sau. 


3.11. KHÁM LẦM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG 
Hỏi bệnh sử và khám lâm sàng là những vấn đề xuất hiện sau khi có được những chứng 
cứ y học. Đó là những nổ lực trong tât cả lĩnh vực của y khoa nhăm hướng đên thực hành 


56 


dựa trên băng chứng có ích. 

Một cách tự nhiên, những dấu hiệu thực thể thường có khuynh hướng khách quan và 
người khám không phải lúc nào cũng chấp nhận ý kiến của người khác. Ví dụ, mức độ của 
rung miu hay việc có hay có không sự thay đổi ở móng tay của BN có thê gây tranh cãi. 
Thông thường có những cách tiếp cận khác nhau để đánh giá sự có mặt hay không có của 
các dấu hiệu và các nhà lâm sàng có kinh nghiệm lâm sàng có thể không đồng ý với điều 
đó, ví dụ điện đập mỏm tim ở vị trí bình thường hay không. Thậm chí ngay cả giá trị huyết 
áp cũng có thê khác nhau tùy vào việc chọn tiếng Korotkov thứ IV hay V và ngay cả có sự 
thay đôi qua từng phút trên một BN. Một số dấu hiệu chỉ xuất hiện từng lúc, một tiếng cọ 
màng tim có thể biến mất trước khi sinh viên có thê phát hiện. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ tin cậy của các dấu hiệu thực thể phụ thuộc vào 
độ nặng của bệnh và kinh nghiệm của người khám. Điều đó đưa đến sự đánh giá không 
đúng mức độ tin cậy của các dấu hiệu. 

Một cách đề xem sự hữu ích của một dấu hiệu hay một nghiệm pháp là đo và ước tính 
độ nhạy và độ đặc hiệu của nó: 

— Độ đặc hiệu của một dấu hiệu là tỷ lệ những người không có bệnh và không có dấu 
hiệu đó trên tổng số những người không có bệnh. Ví dụ, độ đặc hiệu 80% có nghĩa là 8 
trên 10 người không có dấu hiệu đó không bị bệnh, tức là nếu âm tính thì tỷ lệ không bệnh 
sẽ là 80%. 

— Độ nhạy của một dấu hiệu là tỷ lệ giữa những người có bệnh và có dấu hiệu đó 
trên tổng số những người bị bệnh. Tức là với độ nhạy 80%, test đó có thể phát hiện được 
§0 người bị bệnh trong tổng số 100 người bị bệnh thật sự. 

Bảng 3.5. Độ nhạy và độ đặc hiệu. 
Độ nhạy Độ đặc hiệu 


Dấu hiệu 


(%) (%) 
_ Gõ đục vùng thấp _— Xơgan - | 85 | 50 | 
- Chạm lách Lách to | 58 | 92 | 
Cô to : | Bệnh tuyến giáp | 70 82 | 
| Mạch đập bất thường ở chân —— Bệnh mạch máu ngoại biên | 63 — 95 | 73—99 | 
Tiếng tim T3 _ EF<50% mm. 90 
EEF < 30% 78 S8 
Loạn dưỡng đã ”^ Bệnh mạch máu ngoại biên | 43 —50 | 70 
Ấn gan phòng cảnh | Suy tim sung huyết | 24-33 | 95 | 
Ấn tượng ban đầu y | COPD | 25 | 95 | 
Âm thôi Jjìn = : | Bệnh mạch máu ngoại biện ' 20-29 95 | 
| Kéo dài thời gian đổ đầy mao mạch . Bệnh mạch máu ngoại biên | 25-28 | 85 | 
| Dấu Tinel _Hội chứng ốngcỗtay 25-75 75-90 
| Dấu Kemig ú | Viêm màng não | ) | 95 


Chúng ta có thể sử dụng những thuật ngữ sau đây để giúp chúng ta dễ nhớ hơn 


57 


— SpIn = Specific tests when positive help to rule In disease. Các test đặc hiệu khi 
dương tính sẽ giúp chân đoán bệnh. 


— SnOut = Sensifive tests when negative help to rule Qut disease. Các test nhạy khi 
âm tính sẽ giúp loại trừ được bệnh. 

Một nghiệm pháp hay một dấu hiệu được coi là hoàn hảo khi có độ nhạy và độ đặc 
hiệu đều là 100%. Một test hay một dấu hiệu có giá trị dương tính mà BN không bị bệnh 
được gọi là đương tính giả. Tương tự, nếu giá trị âm tính mà người đó bị bệnh thì gọi là 
âm tính giả. Từ đó ta có giá trị tiên đoán dương và giá tr tiên đoán âm, tương ứng là xác 
xuất BN đó bị bệnh khi test dương tính và không bệnh khi test đó âm tính. Bảng 3.5 sẽ liệt 
kê độ nhạy và đặc hiệu một số dấu hiệu thường gặp. 

Khả di rằng kết quả của một test hay một dấu hiệu âm tính hoặc dương tính thật phụ 
thuộc vào mức độ phố biến của bệnh trong thực hành lâm sàng (xác suất mắc bệnh trước 
khi test). Ví dụ nếu xuất huyết từng mảng ở móng tay của những người lao động nặng khỏe 
mạnh, thì đó gần như là một dấu hiệu dương tính giả của viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. 
Dâu hiệu này không nhạy cũng không đặc hiệu, vì vậy trong trường hợp này có xác suất 
mắc bệnh trước khi test là rất thấp. Tuy nhiên, dấu hiệu này nêu xuất hiện ở một người 
bệnh với tiền sử bệnh van tim và có rung miu mới phát hiện, rất có thê đây là giá trị dương 
tính thật và BN này có xác suất mắc bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng là rất cao. Phân 
tích khả năng mắc bệnh trước khi test với tỷ lệ dương tính và âm tính dựa trên định lý 
Bayes. 

Một cách hữu ích để nói lên độ nhạy và độ đặc hiệu là tỷ số khả đĩ, LR (likelihood 
ratio). Một giá trị LR+ cho biết dấu hiệu đó thường xuất hiện ở những người bị mắc bệnh 
hơn là những người bình thường, tỷ số khả dĩ đương tính càng cao thì dấu hiệu đó càng 
hữu ích. Một tỷ số khả đĩ âm tính càng lớn thì khả năng dấu hiệu đó âm tính càng cao trên 
những người không mắc bệnh. 

độ nhạy : 1 — độ nhạy 
1 — độ đặc hiệu Suớp 

Nên nhớ rằng, với giá trị LR > 1, sẽ làm tăng xác suất mắc bệnh, ngược lại LR < I làm 
giảm xác suất mắc bệnh. Ví dụ, hiện điện tiếng tim T3 ở BN có thể suy tim với LR+ là 3,8 
và LR- khoảng gần băng 1. Có nghĩa rằng tiếng T3 này là đặc hiệu cho suy tim, nhưng 
không nhạy, sự văng mặt của T3 không làm giảm khả năng mắc bệnh suy tim. 


LR (+) = 
bà, độ đặc hiệu 


Tât cả các con số trên được tính toán trên một dân số nghi ngờ mắc bệnh, chúng có thê 
không đúng khi áp dụng cho những người không có triệu chứng. Biểu đồ Fagan (xem Hình 
3.15) có thê áp dụng LR vào lâm sàng nêu xác suất mắc bệnh trước khi test được biết trước 
hoặc có thể tính ra được. Luôn nhớ rằng, LR+ với 2; 5 và 10 tương ứng làm tăng xác suất 
mắc bệnh thêm 15%, 30% và 45%. Tương tự, LR- với 0,5; 0,2 và 0,1 cũng làm giảm xác 
suất mắc bệnh lần lượt tương ứng như trên. 

Khi xác suất mắc bệnh trước khi test thấp, ngay cả LR+ cao cũng không có giá trị. 
Đường thắng biễu diễn được nối từ giá trị xác suất mắc bệnh trước khi test qua giá trị LR 
biết được và kết thúc ở xác suất mắc bệnh sau test. Ví dụ xác suất mắc bệnh trước khi test 
là thấp 10%, LR+ là 2, vậy vẽ đường thắng nối hai giá trị này ta được xác suất mắc bệnh 
sau tets là 20%. 


58 


0.1 ọọ 
0.2 
0.5 95 
Ị 90 
2 80 
: 70 
ó0 
10 50 
4O 
20 30 
30 20 
4O 
Z0 1Ô 
é0 
70 5 
80 2 
k“ 
95 0.5 
0.2 


oọ 0.1 
Pre-test Likelhood Post-test 


probobility rơio  probcbility 


Hình 3.15. Biểu đồ Fagan. 


59 


3.12. ĐỌ ĐONG THUẠN VÀ THONG KE K 
List 3.7. Những lý do quan trọng cho sự không đồng thuận. 
I.. Dấu hiệu xuất hiện rồi sẽ biến mất (rales nỗ ở đáy phổi trong suy tim hay tiếng tim T4). 
2. Một SỐ, kỹ thuật có thê không hoàn hảo (không yêu cầu BN ho trước khi khẳng định về tiếng 
rales nô ở phôi của BN suy tim). 
3.. Một số dấu hiệu mang tính chủ quan, ví dụ như mức độ của âm thôi nghe được. 
Có định kiến sẵn về BN dựa trên những thông tin đã được biết đến trong bệnh sử hoặc những 


dấu hiệu khác quan sát được. Ví dụ như việc sờ chạm tuyến giáp sẽ qua loa nếu người khám biết 
trước được BN có bệnh lý tuyến giáp. 


Bảng 3.6. So sánh giá trị Kappa của những dấu hiệu thường gặp. 


Dấu hiệu 

Bắt thường cử động của mắt Cao | 0,77 
Kích thước bướu cổ khi khám | Cao 0,74 

- Thời gian thở ra gắng sức | Cao | 0,70 
Hiện diện của rales tít Cao 0,69 
lãi hiệu "lã9P gan: sông da, co cứng rẽ SaO "m1. | CS 'Ein —_ | 08 
Sờ mạch chày : sau | Tốt 0,6 

- Gõ đục — TÔ 0/52 

Ì Sờ được bờ dưới gan w Tết 049 
Ngón tay dùi trống _ Từ yêu đến gần hoàn | 0,39 — 0,90 

toàn 

Tiếng thở phê quản ồ Yếu 0,32 
Âm thôi tâm thu | Từ yếu: đến cao ị 0,3 - 0,48 
Thở nhanh xwvể | Yếu | 025 

| Xác định ung : thư kh khám v vú trên lâm sảng Từ yếu đến cao 0, 22-— 0, S3. 
Cỏ cứng F— _— Khôngincy —0/01 


Tạm dịch, nguyên bản là inter — observer agreement, IOA được khảo sát trên những 
người độc lập với nhau và cùng quan tâm đến một vấn đề, được tính bằng tỷ lệ giữa những 
người đồng thuận và tổng số những người đồng thuận và không đồng thuận về một vẫn đề 
đó. 

Chỉ số LR của một dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện một dấu hiệu, nhưng có sự thay đôi 
đáng kể trong sự đồng thuận giữa những người quan sát về sự xuất hiện của nhiều dấu 
hiệu. Một số nguyên nhân cho việc thiếu sự đồng thuận này, xem List 3.7. 

Thống kê K (kappa) là một cách nhắn mạnh về sự khác nhau của mức độ đồng thuận 
của một dẫu hiệu hay một test. Giá trị này nằm từ 0 và 1, giá trị 0 tức là sự đồng thuận cần 
phải thay đôi quan điểm về dấu hiệu đó và 1 nghĩa là đồng thuận hoàn toàn (100%). Quy 
ước, giá trị K từ 0,8 — 1 nghĩa là đạt được sự đồng thuận hầu hết hoặc hoàn toàn, từ 0,6 — 


60 


0,8 là sự đồng thuận cao, 0,4 — 0,6 là sự đồng thuận tốt, 0,2 — 0,4 là đồng thuận mức độ 
yếu, từ 0 — 0,2 là sự đồng thuận kém. Việc lựa chọn dấu hiệu và giá trị K được liệt kê trong 
Bảng 3.6. Nhớ rằng giá trị K lớn nghĩa là sự đồng thuận về sự có mặt của một dấu hiệu, 
không phải là một dấu hiệu nhất thiết phải có LR+ cao. Với K thấp chỉ thấy rằng dấu hiệu 
này rất khó để tìm ra một cách chính xác, đặc biệt là với người ít kinh nghiệm, nhưng 
không phải luôn luôn có nghĩa răng dấu hiệu đó không hữu ích. Ví dụ, tiếng rales nô điển 
hình của bệnh viêm phổi kẽ sẽ có giá trị K cao đối với nhóm bác sĩ giàu kinh nghiệm về 
chuyên khoa hô hấp, nhưng lại có K thấp khi được đánh giá bởi các bác sĩ phẫu thuật chỉnh 
hình. 

Mặc dù một số dấu hiệu có giá trị thấp, giá trị K của một số xét nghiệm chân đoán đã 
được tính toán và không quá ấn tượng. Ví dụ, bóng tim to trên phim X quang là 0,48; trong 
khi kết quả về tắc mật báo cáo trên sinh thiết gan là 0,4. 

Trong thực hành y khoa, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến một chân đoán. Rất hiếm khi 
một triệu chứng, một dấu hiệu hay một test có thể đưa ra được chân đoán. Bằng chứng ủng 
hộ sự hữu ích của một dấu hiệu là đặt nó trong một mối quan hệ. Điều này sẽ khó khăn 
hơn khi học cách kết hợp các mấu chốt quan trọng trong bệnh sử và những gì chúng ta 
khám được trên lâm sàng. Tuy nhiên, kỹ năng và kinh nghiệm lâm sàng sử dụng nhiều 
thông tin và nghi ngờ khi có thông tin không hợp logic hoặc kết quả xét nghiệm có được. 


T&O”C essentials 


| 1. Thăm khám có hệ thông sẽ đảm bảo rằng chúng ta thăm khám hoàn chỉnh. 
Luôn dành thời gian đề nhìn tổng quát BN. 

Bí quyết đạt đến sự thành công trong khám lâm sàng là luôn thực hành. 
Đảm bảo tư thế BN đúng trong qua trình thăm khám. 

Chắc chắn đảm bảo tính riêng tư cho BN. 


BÀI Quà pm ở lo 


Không bao giờ làm đau BN trong lúc khám. 


Tí Rửa sạch tay và dụng cụ phải được thức hiện thường quy. 


3, 13. GIỚI THIỆU VỀ OSCE (THI LÂM SÀNG THEO CẤU 
TRÚC KHÁCH QUAN) 

Trong hầu hết các trường y hiện nay, thi hỏi bệnh sử và khám lâm sàng sử dụng hình 
thức thi OSCE (có thê là long case hay short case) theo hình thức chạy trạm (10 phút cho 
mỗi trạm), từng kỹ năng hỏi bệnh và khám lâm sàng sẽ được theo dõi bởi 1 — 2 giám khảo. 
Sinh viên sẽ luân phiên xoay vòng hết tất cả các trạm, mỗi trạm là một giám khảo khác 
nhau. Tại mỗi trạm, sau khi được cung cấp những về BN (tên, tuổi, lý do vào viện), yêu 
cầu đặt ra sẽ rất rõ ràng (ví dụ: “hãy đo huyết áp của BN”. Bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn 
và điểm số cũng ân định sẵn, thường là đạt hoặc không. Chúng ta được I điểm cho việc 
hoàn thành mỗi bước cần thiết (vi dụ như giới thiệu bản thân: 1 điểm, rửa tay: 1 điểm). 
Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải thực hiện điều đó một cách có hệ thống và tập nhuần 
nhuyễn đến mức tự nhiên. 


Ở phân cuỗi của hầu hết các chương, chúng tôi sẽ đưa ra những bài tập OSCE mẫu và 
cung câp các câu hỏi đê chúng ta có thê nhớ lại. Tìm câu trả lời trong môi chương và coI 
đó như là một cách ôn bài. 


61 


Tại mỗi trạm, thí sinh có thể được yêu cầu hỏi một bệnh của một bệnh đặc biệt (tiền 
sử xã hội) hoặc thăm khám một cơ quan nảo đó (tìm dấu hiệu rung mu hoặc các dấu hiệu 
của bệnh phổi). Tại trạm khác, tùy thuộc vào kinh nghiệm của thí sinh, có thê yêu cầu kỹ 
năng lâm sàng khác như kê đơn. Mỗi trường y sẽ có một kiểu thi khác nhau, nhưng chắc 
chăn có những nguyên lý chung mà tất cả sinh viên phải hiểu (nếu họ muốn thi đậu). 

Hãy nhớ rằng “BN” khi chúng ta đi thi có thể là một người đóng giả với những câu trả 
lời đã được định trước. Ý tưởng sử dụng BN giả nhằm chuẩn hóa câu trả lời cho các câu 
hỏi của thí sinh. BN giả thường đến từ các trường sắn khấu điện ảnh, sẽ có nguy cơ (mặc 
dù ít) rằng họ sẽ diễn quá mức. 


Hình 3.16. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 
Có một số điểm mấu chốt mà chúng ta phải luôn ghi nhớ: 
— Giám khảo sẽ biết được độ khó khi chúng ta thực hiện. 


— Họ sẽ mong đợi ít hơn đối với những sinh viên năm đầu. 

— Họ sẽ cung cấp lời giới thiệu, bằng cách nói, viết hoặc cả hai. Điều này sẽ nói cho 
chúng ta biết họ mong muôn chúng ta làm những gì, do đó đừng bao giờ làm những gì 
khác. Ví dụ, yêu cầu là khám chi trên của một BN yếu cánh tay, đừng bắt đầu với khám 
cảm giác. Thời gian có hạn và giám khảo sẽ chỉ dẫn cho chúng ta nơi sẽ có dấu hiệu bất 
thường. 

— Một điều khác cũng quan trọng khi tiếp cận BN đó là thái độ của chúng ta đối với 
BN, chúng ta sẽ bị đánh rớt nêu chúng ta có hành vi khiêm nhã và không quan tâm tới BN. 

— Một điều quan trọng cho sự tiễn bộ trong lộ trình ôn tập thi cử, bao gồm giới thiệu 
bản thân, giải thích khi bắt đâu và khi thực hiện môi bước, chúng ta sẽ làm những gì. Ví 
dụ, đê yêu câu chúng ta khám bụng, chúng ta phải giới thiệu bản thân trước, có thê nói: 
“tôi được yêu câu đê khám bụng của anh (chị), tôi mong anh (chị) vui lòng năm ngửa và 


62 


kê một chiếc gối phía dưới, anh (chị) sẽ cảm thấy thoải mái chứ? Tôi cần kéo quân lót của 
anh (chị) xuông thâp một chút, sẽ ôn chứ? Anh (chị) có cảm thây đau ở đâu không? Tôi 
rât lây làm xin lỗi vì bàn tay của mình hơi lạnh, hãy cho tôi biệt nêu anh ( 


không thoải mái”. Thực hiện rõ ràng trong suốt quá trình thăm khám, lư( 
BN khi bât cứ động tác nào có thê làm đau họ. Đây là cách tiêp cận với D thông 
thường và phải được thực hiện thường xuyên, chứ không phải chỉ là tr 

— Hãy nhớ luôn rửa tay trước và sau khi khám, sẽ lẫy được đ ø (nhớ thực 


hành để bảo vệ chúng ta và BN). 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ TIM 
MẠCH 


 , 
= 
le 
=) 
T 
Ö 


Nguyễn Thị Kim Thành 


Trái tím ... tự nó vận động và hoạt động không bao giờ nghỉ. 

Leonardo da Vfci (1452 -— 1519) 

Trong các chương tiếp theo đây sẽ giới thiệu cách hỏi bệnh sử và thăm khám hệ thống 

tim mạch, cũng như các bộ phận khác của cơ thể có biểu hiện các triệu chứng và dấu hiệu 

của bệnh tim mạch. Đây không chỉ là việc đánh giá cơ bản đối với bất kỳ BN nào, hệ thống 

tim mạch còn là một trong những hệ thống phổ biến nhất được kiểm tra trong OSCEs và 
thi vấn đáp. Các bác sĩ tim mạch đánh giá nó là hệ thông quan trọng nhất trong cơ thể. 


4.1. TRIỆU CHỨNG 
4.1.1. Đau ngực 


Khi nhắc đến triệu chứng đau ngực của BN (xem Bảng 4. L) tạo ra sự cấp bách hơn các 
triệu chứng khác. BN có thể ngạc nhiên khi thấy mình được đưa sang một phòng cấp cứu 
với sự khẩn trương của các bác sĩ. Triệu chứng này là do bệnh tim thiếu máu cục bộ, có 
thể là một tình trạng đe dọa tính mạng (xem List 4. [). 


Những cơn đau của đau thắt ngực và nhôi máu cơ tim có tính chất tương tự nhau; cả 
hai đều là do sự tích tụ của các chất chuyên hóa từ cơ tim bị thiếu máu cục bộ do tắc nghẽn 
hoàn toàn hoặc một phần động mạch vành dẫn đến sự kích thích các dây thần kinh giao 
cảm ở tim. BN ghép tim có bệnh mạch vành có thể không cảm thấy đau thắt ngực, có lẽ 
bởi vì trái tim đã bị cắt đi các dây thần kinh. Tương tự như vậy, BN đái tháo đường có thể 
có được chân đoán “nhồi máu cơ tim im lặng”. 

Để giúp xác định nguyên nhân đau ngực (xem Bảng 4. 2 và Bảng 4.3), điều quan trọng 
là xác định thời gian, vị trí, tính chất và mức độ cùng các yếu tô làm nặng thêm triệu chứng 
(bốn đặc tính chủ yếu), cũng như các yếu tố làm thuyên giảm và các triệu chứng kèm theo 
(các câu hỏi SOCRATES; xem CHƯƠNG ]). Thuật ngữ đau thắt ngực (angina *) được đặt 
ra bởi Heberden từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latin có nghĩa là “nghẹt thở” hoặc “bóp nghẹt”; 
và BN thường than phiền cảm giác đau như bị nghiền nát, đè nặng, khó chịu hoặc bóp 


2 William Heberden (1710 - 1801), mô tả triệu chứng đau thắt ngực vào năm 1768, là triệu chứng rất khó 
cải thiện: "BMN thười ng sống với những cơn đau, có những cơn bóp nghẹt khi họ đi bộ (đặc biệt hơn nếu đi 

cầu thang, lên đồi và xuất hiện sớm sau khi ấn ỷ với cảm giác đau và khó chịu ở vùng ngục. Nó đường như 
lâm cẩn trở sinh hoạt hàng ngà y của BN nếu nó đau tăng lên hoặc liên tục nhưng khi họ có thể đứng yên, 
tất cả sự khó chịu sế biến mất”. Tuy nhiên ông chưa nhận ra đau thắt ngục là triệu chứng gây ra Bởi hẹp 
khẩu kính của động mạch vành. 


64 


nghẹt ở sau xương ức hoặc trong cô họng. Tôt nhât nên hỏi nêu BN có trải qua cảm giác 


“khó chịu” 


2 ` 


Ø vu 


ng ngực mà không phải “đau”, bởi vì đau thắt ngực có tính chất là mơ hồ 


không rõ và có thể không phải là đau (xem Hình 4.1). 
Bảng 4.1. Các kiểu đau ngực và đặc điểm đặc trưng. 


Kiểu đau 


Nguyên nhân 


Tính chất đặc trưng 


: Nhi máu cơ tim hoặc thiếu máu cục Cảm giác bị bóp chặt hoặc đè nặng ở trung 
Đau tim 5 : B Vợ si ng : 2P 
bộ cơ tim. tâm, có thê lan lên hàm hay cánh tay trái. 
nà nhập Bóc tách động mạch chủ. Khởi phát rất đột ngột, lan ra sau lưng. 
Viêm màng ngoài tim + viêm cơ tim. Đau kiêu màng phổi, tăng lên khi BN nằm. 
Viêm màng phổi. Đau kiêu màng phối. 
"tiềm Išfiimlite B17, Khởi phát đột ngột, như dao đâm và đi kèm 
Đau màng với khó thở. 
phổi NT ven phổi. Thường là đau kiểu màng phối, đi kèm với 
ngoài tim sôt và khó thở. . 
Bệnh tự miễn. Đau kiểu màng phối. 
U trung mô. -Đau nhiều và liên tục. 
U di căn. Đau nhiều và liên tục, khu trú. 
Ho đai dẫng. Tăng lên khi cử động, thành ngực nhạy đau. 
Căng cơ bắp quá mức. Tăng lên khi cử động, thành ngực nhạy đau. 
Viêm cơ liên sườn. Như dao đâm, khu trú, tăng lên khi cử động. 
D0 7 no Đau nhiều, theo vùng chỉ phối của rễ thần 
Sản kinh, có phát ban trước đó. 
Đau thành m = 
ngực Nhiễm virus Coxsackle B. Đau kiêu màng phôi. 
nh SE: ? s0 0n bi hong nhận Theo vùng chi phối của rễ thần kinh. 
thâm nhiễm. 
Gãy xương sườn. Tiền sử chấn thương, đau khu trú. 
Khối ờn, nguyên phát hoặ - và 
I2 0U Vi hóa 9/0 W0 P202 Đau hăng định, đau nhiêu, khu trú. 
di căn. 
Hội chứng Tietze - Sụn sườn nhạy đau. 
: : : Không liên quan đến gắng sức, có thể nặng 
Đau dạ dày 5... hơn khi BN nằm xuống. 
ruột “ vợ `... . 
Ï Co thắt thực quản lan tỏa. Giảm khi nuốt ví dụ nước âm. 
: Khí quản. 
Đau ở -._........ mm ¬ An: 
: : Carcinoma phê quản trung tâm. Đau họng, đau khi thở. 
đường thở —= 
Hít dỊ vật. 
tung r Thường khởi phát bởi sự lo lắng, kèm với 
“Š.... Cơnhoảng sợ. khó thở và các triệu chứng tăng thông khí 
ương . Ề *tH Địt: nh 
(chóng mặt, dị cảm quanh miệng). 
Đau trung Viêm trung thất. 
thât Sarcoid hạch, lymphoa. 


List 4.1. Bệnh sử các bệnh lý tim mạch. 


Triệu chứng chính 

— _ Đau hoặc nặng ngực. 

—_ Khó thở: khi gắng sức (chú ý mức độ gắng 
sức cân thiêt), khó thở khi năm, khó thở 
kịch phát vê đêm. 

—_ Phù nề mắt cá chân. 

— _ Đánh trống ngực. 

— NgẤt. 

—_ Đau cách hồi. 

—_ Mệt mỏi. 

Tiền sử bản thân 

—_ Tiền sử của bệnh tim thiếu máu cục bộ: 
nhôi máu cơ tim, bắt câu động mạch vành 
(CABG), nong mạch vành, sôt thâp khớp, 
múa giật, bệnh lây truyên qua đường tình 
dục, làm răng gân đây, bệnh tuyên giáp. 


65 


— Phát hiện bệnh lý tim mạch tình cờ trước 
đó khi khám sức khỏe (ví dụ như quân đội, 
trường học, bảo hiêm). 

— Thuốc 

Tình trạng chức năng trong bệnh tim 

—_ Độ ]I: hiện tại có bệnh, đau thắt ngt 
thường hay có rôi loạn chức năng 

—_ Độ II: đau thắt ngực hoặc khó thở 

—_ Độ III: đau thắt ngực hoặc 

— Cấp IV: đau thắt ngực hoặc kl 

* Theo phân loại Canadian Cardk 
? Theo phân loại của Hiệp hội 


Tiền sử xã hội 
—_ Thuốc lá và rượu. 
—_ Nghề nghiệp. 
Tiền sử gia đình 
— Nhỏi máu cơ tim, bệ 


bâm sinh, sa van hai 
Marfan. 


Yếu tố nguy cơ bệnh m 
—_ Tiền sử bệnh m 
Hút thuốc 


Tình bệnh mạch vành. 

Ờng. 
p dạng thấp và các bệnh viêm 
n tính. 


phì và ít vận động. 
giới lớn tuôi 


Rôi loạn cương dương. 


chông có biêu hiện triệu chứng khó thở †. 
ông thể chất bình thường. 


¡ hoạt động dưới mức bình thường. 
xay cả lúc nghỉ ngơi. 

efý (CCVS). 
York (NYHA). 


Ìình 4.1. Vị trí của các triệu chứng đau thắt ngực. 


66 


Dạng đau thắt ngực 


Bóp chặt hoặc đè nặng 


Bảng 4.2. Các chẩn đoán phân biệt của đau ngực. 


Dạng đau kiểu viêm màng 


ngoài tim hoặc viêm màng phổi 


Cảm giác xé hoặc đâm 


Dạng đau kiểu trào 
ngược dạ dày thực 
quản 


Cảm giác rát bỏng 


Khởi phát (có thể đoán trước 
được) khi găng sức 


Không liên quan với găng sức 


Không liên quan gắng sức 


Giảm khi nghỉ ngơi Xuất hiện khi nghỉ ngơi Xuất hiện khi nghỉ ngơi 
Giảm nhanh chóng với nitrat Không bị ảnh hưởng bởi nitrat Không bị ảnh hưởng trừ khi 
co thắt 
+ 


Không có vị trí cụ thê 


ngoài tim) 


Năng hơn khi nắm ngửa (viêm màng 


Khởi phát có thê xuất hiện 
khi năm ngửa 


hấp 


Không bị ảnh hưởng bởi hô 


phôi 


Năng hơn khi hô hấp 
Cọ xát màng ngoài tim hoặc màng 


Không bị ảnh hưởng bởi hô 
hâp 


Bảng 4.3. Các chẩn đoán phân biệt của đau ngực. 


Nhi máu cơ tim (hội chứng mạch vành cấp) 


Khởi phát khi nghỉ ngơi. 

Đau không thể chịu được. 

Đồ mồ hôi. 

Lo âu (hoảng sợ). 

Không đáp ứng với nifrat. 

Triệu chứng đi kèm (buồn nôn và nôn 
mửa). 


Nhằi máu cơ tim 


Đau trung tâm vùng ngực. 
Khởi phát bán cấp (vài phút). 
Đau không thể chịu được. 


Thiêu máu cục bộ cơ tim 


Khi gắng sức. 

Xảy ra khi gắng sức. 
Xuất hiện nhiều đợt ngắn. 
Lan tỏa. 


Thành ngực không nhạy đau (chỉ phân biệt 
giữa nhôi máu và đau thành ngực) 


Đau thắt ngực 


Khởi phát khi gắng sức. 

Đau mức độ vừa phải hay cảm giác khó 
chịu. 

Không đồ mồ hôi. 

Nhẹ hoặc không có sự lo lắng. 

Đáp ứng nhanh chóng với nitrat. 

Không có triệu chứng đi kèm 


Bóc tách động mạch chủ* 


Lan ra sau lưng. 
Khởi phát tức thời. 
Đau rất dữ dội, tính chất như xé rách. 


Đau thành ngực 


Có vị trí đau rõ ràng. 

Thường nặng hơn khi nghỉ ngơi. 
Kéo dài. 

Khu trú. 

Thành ngực nhạy đau. 


* LR của Đóc tách là 66 nếu có cả ba đặc điểm hoặc hai cộng với tiền sử tăng huyết áp. 


Cơn đau hoặc cảm giác khó chịu thường xuất hiện ở trung tâm chứ không phải ở bên 
trái. BN có thể bỏ qua những đau và nghĩ là không phải cơn đau do tim vì BN không cảm 
nhận được nó xuất phát từ tim ở phía bên trái. Nó có thê lan lên hàm hoặc cánh tay, nhưng 
rất hiễm khi lan xuống dưới rốn. Mức độ nặng hay nhẹ của các cơn đau hay cảm giác khó 


67 


chịu luôn thay đổi. 

Đau thắt ngực điển hình xuất hiện khi găng sức và giảm nhẹ khi BN nằm hoặc đi chậm 
lại. Mức độ găng sức đủ để xuất hiện các cơn đau có thê được dự đoán trước cho BN. Việc 
thay đổi về kiểu khởi phát của cơn đau thắt ngực ôn định trước đó phải được đánh giá cân 
thận. 

Những đặc tính này tạo thành đau thắt ngực điển hình (xem Bảng 4.3). Mặc dù đau 
thắt ngực thường xảy ra khi gắng sức, nhưng nó cũng có thê xảy ra khi nghỉ ngơi hoặc khi 
đánh thức BN. Đau ngực do thiếu máu cục bộ cơ tim thường không bị ảnh hưởng bởi sự 
hô hấp. Việc sử dụng nitrat ngậm dưới lưỡi làm giảm đau trong vòng một vài phút là một 
đặc điểm đặc trưng, nhưng điều này là không đặc hiệu do nitrat cũng có thể làm giảm co 
thắt thực quản và có thể gây hiệu ứng giả dược rõ rệt. 

Bảng 4.4. Phân loại lâm sàng của đau thắt ngực từ Hiệp hội tim mạch 
Châu Âu. 
Có tất cả ba đặc điểm sau: 
1. Cảm giác đau hoặc khó chịu sau xương ức với tính chất 
ẹ A4 rẤC và thời gian điên hình. 
Xe 1210422500062 3030 Khởi phát khi gắng sức hoặc xúc động. 
3. Giảm khi nghỉ ngơi hoặc sử dụng GTN (glyceryl 
trimtrate) hoặc cả hai. 
Đau thắt ngực không điển hình Có hai trong các đặc điểm trên. 
Đau ngực không tim Đáp ứng một hoặc không có đặc điểm nào ở trên. 


Các cơn đau liên quan với hội chứng vành cấp (nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực 
không ôn định) thường xuất hiện vào lúc nghỉ ngơi, thường là nặng hơn và kéo dài lâu hơn. 
Hội chứng mạch vành cấp tính thường xuất hiện do vỡ mảng xơ vữa của động mạch vành, 
dẫn đến sự hình thành các cục huyết khối trong lòng động mạch. Đau thắt ngực ồn định 
xuất hiện do hẹp khẩu kính động mạch vành có định. Đau xuất hiện hơn nửa giờ có nhiều 
khả năng do hội chứng vành cấp hơn là đau thắt ngực ôn định, nhưng đau liên tục trong 
nhiều ngày thì không phải một trong hai loại này. Các triệu chứng kèm theo của nhồi máu 
cơ tim bao gồm khó thở, đỗ mồ hôi, lo âu, buồn nôn và choáng váng. 

Các nguyên nhân khác gây đau sau xương ức được liệt kê trong Bảng 4.1Ivà Bảng 4.2. 
Đau ngực tăng lên khi hô hấp được gọi là đau kiểu màng phối. Nguyên nhân có thể là do 
viêm màng phối hoặc viêm màng ngoài tim. Viêm màng phối có thể là nguyên phát (thường 
là do nhiễm siêu vi) hoặc thứ phát sau viêm phối hoặc thuyên tắc phối. Đau kiêu màng 
phổi thường không liên quan đến găng sức và thường thuyên giảm băng cách ngồi lên và 
ngả người về phía trước. Nó được gây ra bởi sự chuyên động ma sát của bề mặt màng phối 
hoặc màng ngoài tim bị viêm vào nhau. 


Đau kiểu thành ngực thường khu trú ở một khu vực nhỏ của thành ngực, đau giống 
như bị dao đâm và liên quan đến hô hấp hoặc các cử động của vai hơn là găng sức. Nó có 
thể chỉ kéo đài vài giây hoặc lâu hơn. Bệnh của cột sống cô hoặc ngực trên cũng có thê 
gây ra các cơn đau liên quan với vận động. Cơn đau này có xu hướng lan tỏa ra xung quanh 
từ phía sau hướng về phía trước của thành ngực. 

Đau do phình bóc tách động mạch chủ thường là rất dữ dội và có thể được mô tả như 


68 


bị xé rách. Cơn đau này thường nặng nề nhất tại thời điểm khởi phát và lan tỏa ra sau lưng. 
Ba tính chất: đau nhiều, khởi phát nhanh và đau lan là rất đặc hiệu cho phình bóc tách động 
mạch chủ. Bóc tách động mạch chủ đoạn gần gây đau thành ngực trước và đoạn xuống thì 
gây đau vùng giữa hai xương bả vai. Tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh rối loạn mô liên kết 
như hội chứng Marfan hoặc hội chứng Ehlers — Danlos làm tăng nguy cơ phình bóc tách 
động mạch chủ. 

Khôi thuyên tắc phối lớn gây đau khởi phát rất đột ngột ở vùng sau xương ức và đi 
kèm với trụy tim mạch, khó thở và tím tái. Nó thường là đau kiểu màng phối, nhưng có thê 
giống với cơn đau thắt ngực, đặc biệt là nếu kết hợp với thiếu máu cục bộ thất phải. 

Tràn khí màng phổi tự phát có thể gây đau và khó thở dữ dội. Đau kiêu như dao đâm 
và khu trú ở một phần nào đó của ngực. 

Trào ngược dạ dày thực quản thường gây đau giống như đau thắt ngực, nhưng đau 
kiểu rát bỏng. Điều quan trọng cần phải nhớ rằng hai tình trạng này tương đối thường gặp 
và có thể cùng xuất hiện. Co thắt thực quản có thể gây đau ngực sau xương ức hay khó 
chịu và có thể khá khó khăn để phân biệt với đau thắt ngực nhưng ít gặp; cơn đau có thê 
lan lên hàm và thường thuyên giảm khi nuốt nước ấm hoặc bằng cách sử dụng nitrat. 

Viêm túi mật có thể gây đau ngực và bị nhằm lẫn với nhồi máu cơ tim. Thường sẽ có 
nhạy đau ở vùng da của hạ sườn bên phải. 

Các nguyên nhân gây đau ngực đữ dội thường là một bên ngực, có thê không được rõ 
ràng cho đến khi xuất hiện phát ban mụn nước điển hình của herpes — zoster ở các vùng da 
được chi phối bởi các rễ ngực. 

Questions box 4.1. Những câu hỏi để hỏi BN đau thắt ngực. 
!... Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 


Ông/bà đau hoặc khó chịu như thế nào? Kiểu dao đâm, đè nặng hay bóp chặt? 


` 


Đau khi nào? Liệu nó có xuất hiện bất ngờ hoặc khi hoạt động thê chất? Nó có nặng hơn 
khi bạn tập thê dục sau khi ăn? 

Nó kéo dài bao lâu? 

Bạn cảm thấy đau ở đâu? 

Liệu nó làm cho ông/bà ngừng hoặc đi chậm lại không? 

Liệu nó có mắt đi một cách nhanh chóng khi ông/bà ngừng tập thê dục không? 


ST LƠ N QUY (Ji quế 


Nó có xuất hiện khi ông/bà hạn chế tối đa thể lực hoặc nghỉ ngơi? (triệu chứng không ồn 
định) 
§.. Ông/bà có đau thắt ngực trước đó và giống nhau giữa các lần không? 


4.1.2. Khó thở 
Khó thở có thể do bệnh tim. Khó thở (từ dys theo tiếng Hy Lạp nghĩa là “xấu”, pnoia 
nghĩa là “thở”) thường được định nghĩa như là một cảm giác khó khăn trong hô hâp. Nó 
có thê xảy ra bất cứ khi nào mà việc hô hấp trở nên quá mức, nhưng cơ chê này là không 
rõ ràng. Nó có lẽ là do cảm giác tăng hoạt động của các cơ hô hâp đê thay đôi lưu lượng 
trong phôi, do xẹp phôi hoặc tăng kháng lực của luông không khí vào phôi. 
_ Khó thở do tim thường là mạn tính và xuất hiện khi gắng sức do suy yêu cung lượng 
thât trái tăng lên lúc găng sức. Chính sự suy yêu cung lượng tim thât trái dân đên áp lực 


69 


thất trái ở cuối thì tâm trương tăng lên cao, áp lực tĩnh mạch phối tăng, thoát dịch vào 
khoảng kẽ và do đó làm giảm độ dãn nỡ của phôi. Tuy nhiên, khó thở của suy tim mạn tính 
không tương quan với các phép đo áp lực động mạch phổi và rõ ràng về nguồn gốc của 
các triệu chứng khó thở do tim là khá phức tạp. Chức năng thất trái có thê bị suy yếu do 
thiếu máu cục bộ (tạm thời hoặc vĩnh viễn do giảm tưới máu cơ tim), nhồi máu cơ tim 
trước đó (tốn thương) hay phì đại (thường liên quan đến tăng huyết áp). Khi nó trở nên 
trầm trọng hơn, khó thở do tim có thể xảy ra ngay cả khi nghỉ ngơi. 

Khó thở khi nằm (orthopnoea — theo tiếng Hy Lạp ortho là “thăng”, xem List 4.2) hoặc 
khó thở tăng lên khi BN năm ngửa, bởi vì ở tư thế đứng dịch trong khoảng kẽ của phổi sẽ 
được tái phân phối lại; ở vùng thấp của phổi trở nên tồi tệ hơn và ở vùng phía trên trở nên 
tốt hơn. Điều này cho phép cải thiện nông độ oxy trong máu. BN có khó thở khi nằm nặng 
lên, họ phải ngồi cả đêm trên một chiếc ghế hay dựa lên nhiều chiếc gối đặt chồng lên trên 
giường. Khi không có khó thở khi nằm gợi ý rằng suy thất trái không có khả năng là nguyên 
nhân gây nên khó thở của BN (LR- = 0,04). 

List 4.2. Nguyên nhân của kHó thở khi nằm. 

—_ Suy fim. 

— _ Nguyên nhân hiếm gặp khác. 


+ 


Báng bụng. 
Mang thai. 
Liệt cơ hoành hai bên. 


Tràn dịch màng phôi nhiều. 


+ + + + 


Viêm phổi nặng. 


Khó thở kịch phát ° về đêm (paroxysmal nocturnal dyspnoea — PND) là khó thở dữ dội 


xuất hiện khi BN đang ngủ buộc họ phải thức dậy phải dậy để thở. Điều này xuất hiện vì 
suy giảm đột ngột cung lượng tim của lượng thất trái với tăng áp lực cấp tính trong tĩnh 
mạch và mao mạch phối; điều này dẫn đến thoát dịch vào mô kẽ, làm tăng hoạt động hô 
hấp. Hậu quả này có thể được tạo ra bởi sự tái hập thu dịch phù ngoại biên vào ban đêm 
khi nằm ngửa. Khó thở do tim cấp tính cũng có thể xuất hiện với phù phối cấp tính hoặc 
thuyên tắc phổi. 

Khó thở do tim có thê khó phân biệt với khó thở do bệnh phổi hay các nguyên nhân 
khác. Cần phải hỏi kỹ về tiền sử của bất kỳ bệnh tim nào có thê gợi ý việc khởi phát của 
suy tim. Ví dụ, một BN có nhồi máu cơ tim trước đó có khó thở tiến triển, nhiều khả năng 
đã giảm sự co bóp của thất trái. Một BN có tiền sử tăng huyết áp hoặc uống rượu rất nhiều 
có thể bị bệnh tim cao huyết áp hoặc bệnh cơ tim do rượu. Sự hiện diện của khó thở khi 
nằm hoặc khó thở kịch phát về đêm gợi ý nhiều đến suy tim hơn các bệnh lý của phôi. 

Khó thở cũng là một triệu chứng phô biến của sự lo lắng. Những BN này thường mô 
tả không có khả năng hít một hơi thở đủ lớn để lấp đầy phối theo nhu cầu. Họ có thẻ hít 
được sâu và thở dài. 


° Kịch phát khi triệu chứng và dấu hiệu xuất hiện đót ngột và từng cơn. 


70 


4.1.3. Sưng phù mät cá chân 

Sự hiện diện của phù đơn độc có tương quan kém với suy tim (có rất nhiều nguyên 
nhân thường gặp khác hơn), nhưng một sô BN suy tim có biểu hiện sưng phủ mắt cá chân 
ở hai bên do phù. Không giống như sưng xảy ra trong tình trạng viêm nhiễm, khu vực này 
không đau và không đỏ. BN có phù khởi phát gần đây và những BN có quan tâm nhiều 
đến cân nặng, họ nhận thấy cân nặng của mình gần đây có thê tăng từ 3 kg trở lên. 

Phù mắt cá chân do tim thường là đối xứng và nhiều vào buổi tối, cải thiện dân trong 
đêm. Nó có thể là một triệu chứng của suy hai thất hoặc suy thất phải thứ phát có thể do 
một số nguyên nhân gây bệnh tiềm ân. Diễn tiến nặng, phù lan lên đến chân, đùi, cơ quan 
sinh dục và bụng. Thường có các triệu chứng hoặc dấu hiệu khác của bệnh tim. 

Điều quan trọng là phải tìm hiểu xem BN có đang dùng một số thuốc dãn mạch (ví dụ 
như thuốc chẹn kênh calci), cũng có thể gây phù ngoại biên. Có nhiều nguyên nhân phổ 
biến khác gây phù mắt cá chân cũng cần phải được xem xét; xem List 6.2. Phù nề ảnh 
hưởng đến khuôn mặt nhiều khả năng có liên quan đến bệnh lý ở thận, hội chứng thận hư. 

4.1.4. Đánh trống ngực 

Đây không phải là một thuật ngữ mô tả chính xác (xem Bảng 4.4). Nó thường được 
dùng đề chỉ một thay đổi bất ngờ của nhịp tim. Yêu cầu BN mô tả chính xác những gì họ 
than phiền là đánh trống ngực nhanh hay chậm, đều hoặc không đều, và kéo dài bao lâu 
(xem Questions box 4.2). 

Bảng 4.5. Đánh trống ngực: chẩn đoán phân biệt. 


Đặc tính 
Tìm đập mạnh và có nhịp nhỡ Nhịp ngoại lai 
Năng hơn khi nghỉ ngơi | Nhịp ngoại lai 
Rất nhanh, đều SVT (VT) 
Khởi phát tức thời SVT (VT) 
Mất khi kích thích thần kinh phế vị SVT 
Nhanh và không đều AE 
Mạnh và đều — không nhanh Nhận thức về nhịp xoang (lo lắng) 
Chóng mặt nặng hoặc ngất VI 
Suy tim trước đó VT 


SVT = nhịp tin nhanh trên thất; VT = nhịp nhanh thất; AF = rung nhĩ 


Có thể là những cảm giác của một nhịp nhỡ sau một nhịp mạnh; điều này có thể là do 
nhịp ngoại lai từ tâm nhĩ hoặc tâm thất (tạo nên một cung lượng tim nhỏ), tiếp theo là một 
khoảng nghỉ bù và sau đó tiếp tục một nhịp thường (cung lượng tim nhiều hơn bình thường 
vì có thời gian đô đầy tâm thất ở thì tâm trương kéo dài hơn). 

Nếu BN than phiền về nhịp tim nhanh, điều quan trọng là phải tìm hiểu xem đánh 
trống ngực có sự khởi phát và kết thúc đột ngột hay từ từ. Các rỗi loạn nhịp tim thường có 
cơn khởi phát và kết thúc tức thời. Ngược lại trong nhịp nhanh xoang khởi phát và kết thúc 


71 


một cách chậm rãi và từ từ hơn. Một nhịp điệu hoàn toàn không đều là gợi ý của rung nhĩ, 
đặc biệt hơn nêu nó quá nhanh. 


Questions box 4.2. Những câu hỏi để hỏi BN có đánh trống ngực. 


!... Dấu hiệu có thể gợi ý chấn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 

1. Ông/bà có cảm giác tim đập bất thường hoặc có một cảm giác khác thường không? 

2. Nhịp nhanh hay chậm? Nhanh như thế nào? Nó nhanh hơn ở thời điểm cụ thể nào, như tập 
thê dục? 

3. Nhịp điều hay không đều, kết thúc và bắt đầu? Nếu không đều, có xen kẽ các nhịp bình 
thường là các nhịp nhỡ hoặc nhịp đập mạnh — nhịp ngoại lai hoặc là nó hoàn toàn không 
đêu? (rung nhĩ) 

4. Đánh trống ngực này kéo đài bao lâu? 

5. Những đợt đánh trống ngực xuất hiện và kết thúc có đột ngột không? (nhịp tim nhanh trên 

thât) 

Tình trạng này có mất nếu ông/bà hít thở sâu hoặc giữ hơi thở? (nhịp tim nhanh trên thất) 

Ông/bà có cảm giác có nhịp đập ở cô không? (một số loại nhịp tim nhanh trên thất) 

Có đợt nào mà ông/bà đã từng được ghi lại trên ECG? 

Ông/bà có khi nào bị bắt tỉnh trong cơn? (loạn nhịp thất) 

10. Ông/bà có vấn đề tim mạch nào khác như suy tim hoặc đau tim trong quá khứ? (loạn nhịp 
thât?) 

11. Trong gia đình có ai bị như thế này hay đột tử không? (hội chứng đột tử, ví dụ như hội 
chứng Brugada hoặc một hội chứng ỢT kéo dài) 


° SN 


Nó có thê có ích nếu hỏi BN về sự cảm nhận tốc độ và nhịp điệu của đánh trồng ngực 
băng ngón tay của mình. Các triệu chứng đi kèm bao gôm đau, khó thở hoặc lo lắng phải 
được hỏi rõ. Cần báo động trường hợp đánh trồng ngực nhanh sau đó là ngất gợi ý nhịp 
nhanh thất. Những BN này thường có tiền sử của bệnh tim. Bắt kỳ nhịp nhanh nảo cũng 
có thể gây đau thắt ngực ở BN thiếu máu cục bộ cơ tim. 

Hỏi BN có sử dụng động tác nào nhịp tim trở lại bình thường không. Các nhịp tim 
nhanh trên thât của có thê bị chầm dứt tức thì băng cách kích thích thân kinh phê vị với 
một nghiệm pháp valsalva, băng cách xoa xoang cảnh, ho hoặc nuôt nước lạnh hoặc đá °. 

4.1.5. Ngất, tiên ngất và hoa mắt 

Ngất (syncope) là mất ý thức thoáng qua do thiếu oxy não, thường là do lưu lượng tưới 
máu não không đủ (xem List 4.3). Tiên ngât (presyncope) là một cảm giác thoáng qua của 
yêu/liệt mà không mất tri giác. 

Ngất có thê là một triệu chứng mờ nhạt hoặc là triệu chứng của bệnh tim mạch hoặc 
thân kinh. Phải chứng mính chác chăn răng BN thực sự mât ý thức hay không và hoàn 
cảnh khởi phát cơn ngất, ví dụ, đứng trong thời gian dài hoặc đứng dậy đột ngột (ngất tư 
thế), trong khi đi tiểu (ngất khi tiểu tiện), khi ho (ngất do ho) hoặc với cảm xúc căng thẳng 


© Kéo tính hoàn là một kích thích thần kính mạnh nhưng không sử dụng phổ biến. Xoa xoang cảnh (theo 
đó động mạch cảnh được ép dưới góc của các hàm trong vài giây) có thể nguy hiểm cho những người bị 
Đệnh động mạch cảnh vi có thể gây ra một cơn đột quy. 


đột ngột (ngất do thần kinh phế vị). Tìm hiểu bất kỳ triệu chứng báo trước nào xuất hiện, 
như chóng mặt hay đánh trông ngực và cơn ngât kéo dài bao lâu. Phục hôi có thê tự phát 
hoặc BN bắt buộc phải có sự giúp đỡ từ xung quanh. 

List 4.3. Các nguyên nhân gây ngất và chóng mặt, 


Ngất do thần kinh phế vị (thường gặp nhất) Nguyên nhân ngất do chuyền hóa (hôn mê) 


—_ Khởi phát ở tuổi thiếu niên hoặc tuổi 20. — 


—_ Xuấthiện khi quá xúc động, ví dụ như nhìn 
thây máu. 


Tác nhân gây hạ đường huyết, hạ đường 
huyết. 
Hạ huyết áp tư thế đứng 


—._ Kèm theo buồn nôn và lạnh — Thời gian ngăn. 


—_ Chấn thương hiếm gặp. —_ Chấn thương hiếm gặp. 

— _ Ngất nhanh, không có dấu hiệu thần kinh —_ Dễ xảy ra hơn khi nhịn ăn hoặc mắt nước. 

khi ki — __ Do huyết áp tâm thu thấp biết trước. 
Ngât tình huông —_ Sử dụng thuốc hạ huyết áp. 

—_ Xây ra trong quá trình tiêu tiện. Ngắt do tắc nghẽn thất trái (AS, HCM) 

—_ Xảy ra với ho kéo dài. — - Xảy ra khi phải gắng sức. 
Loạn nhịp tim Chóng mặt 

—_ Tiên sử gia đình có đột tử (hội chứng — Không mắt ý thức. 


Brugada hoặc ỢT' dài hoặc ngắn). 
— _ Thuốc chống loạn nhịp (QT kéo đài). 
—_ Tiền sử bệnh tim mạch (loạn nhịp thất). 


—_ Tệ hơn khi xoay đầu. 
—_ Đầu hoặc căn phòng có vẻ như đang xoay. 
: „ Sau căng thắng cảm xúc 
— _ Tiên sử đánh trông ngực nhanh. Tím tái 
—_ Tím tái. 
— Không có cảnh báo (block tim — cơn 
Adams — Stokes). 
Động kinh 


—_ Có tiền triệu. 


—_ Đau cơ sau đó. 


—_ Cấn lưỡi. 
—_ Co giật. 
—_ Buồn ngủ sau đó. 
—_ Xoay đầu trong cơn. 
AS (aortic stenosis) = hẹp động mạch chủ. 
HCM (hypertrophic cardiomyopathy = bệnh cơ tím phì đại. 


Nếu các triệu chứng của BN xuất hiện do khi thay đối tư thể, hãy hỏi về việc sử dụng 
các thuốc hạ huyết á áp hoặc kháng viêm và những thuốc khác có thê gây hạ huyết á áp tư thê. 
Nếu ngất do thần kinh phế vị, nó có thể do một cái gì đó khó chịu như khi nhìn thấy máu 
hay ở trong một căn phòng nóng, đông đúc; BN thường thở dài và ngáp, cảm thấy buồn 
nôn và đồ mồ hôi trước khi ngất và có thê trước đây đã xảy ra tương tự, đặc biệt ở thanh 
niên và người trưởng thành trẻ tuổi. 

Nếu ngất là do rối loạn nhịp, sẽ đột ngột mất ý thức bất kê tư thế của BN; đau thắt 
ngực cũng có thể xuất hiện nếu BN có bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc hẹp van động mạch 
chủ. Phục hồi thường khá nhanh. Ngắt khi gắng sức có thê xảy ra do tắc nghẽn dòng chảy 
của thất trái trong hẹp van động mạch chủ hoặc bệnh cơ tim phì đại. Chậm nhịp đột ngột 


73 


và lâu (nhịp tim chậm — bradycardia), thường là kết quả của block tim hoàn toàn, gây ra 
ngất đột ngột và tái đi tái lại (cơn Adams — Stokes 4 °). Những BN này có thể có tiền sử 
rung nhĩ. Thông thường họ có những đợt nhịp tim nhanh (tachycardia) cũng như có những 
đợt nhịp tim chậm. Tình trạng này được gọi là hội chứng suy nút xoang. Hỏi BN về các 
loại thuốc đang uống có thể gây nhịp tim chậm (chẹn beta, digoxin, chẹn calc1). 

Hỏi tiền sử gia đình về những trường hợp đột tử cũng rất quan trọng. Việc tăng số 
lượng các kênh ion bệnh lý đang được xác định là nguyên nhân gây ngất và đột tử. Những 
bệnh di truyền hiếm gặp này bao gồm các hội chứng QT dài, ngăn và hội chứng Brugada 
k . Chúng thường được chấn đoán bởi những thay đổi điển hình trên ECG. Ngoài ra, một số 
thuốc có thê gây ra hội chứng QT dài (xem List 4.4). 


List 4.4. Thuốc và ngất. 
Kết hợp với QT kéo dài khoảng thời gian và loạn nhịp thất 
— _ Thuốc chống loạn nhịp: flecainide, quinidine, sotalol, procainamide, amiodarone. 
— _ Tăng nhu động dạ dày: cisapride, domperidone. 
— Kháng sinh: clarithromycin, erythromycin. 
— _ Thuốc chống loạn thần: chlorpromazine, haloperiol. 
Kết hợp với nhịp tìm chậm 
—_ Beta— blockers. 
—_ Một số thuốc chẹn calc1 (verapamil, diltiazem). 
—_ Digoxin. 
Kết hợp với hạ huyết áp tư thế 
—_ Hầu hết các thuốc hạ huyết áp, đặc biệt là thuốc chẹn calci và prazosin. 


—_ Thuốc điều trị Parkinson. 


Nguyên nhân ngất do thần kinh có liên quan với sự phục hồi chậm và có những triệu 
chứng hoặc dấu hiệu thần kinh sẽ còn sót lại. Những người bên cạnh cũng có thể phát hiện 
được những cử động bắt thường nêu BN bị động kinh, mặc dù tình trạng thiếu oxy não do 
một rôi loạn nhịp tim cũng có thê gây ra co cứng và co giật. Hoa mắt, chóng mặt xuất hiện 
ngay cả khi BN nằm xuống hoặc có thể tệ hơn khi đầu cử động có nhiều khả năng có nguồn 
gốc từ thần kinh, mặc dù nhịp tim nhanh tái phát đôi khi có thể gây chóng mặt ở bất kỳ tư 
thế nào. Chúng ta phải cỗ gắng để xác định BN chóng mặt thực sự (vertigo: mọi thứ đường 
như đang xoay xung quanh) hoặc tiền ngất (sắp mắt ý thức). 


4 Wjiliam Stokes (1804 - 1876) kế vị cha mỉnh là giáo sư vật ý, &eglus của vào năm 1840. Ông là một 
thành viên của 'Dubln School về y học CỦ/ng với các bác sĩ nổi tiếng như Graves, Cheyne, Adams và 
COrrigan. Ông là một người yêu nghệ thuật và khẳng định với học sinh của mình phải am hiểu nghệ thuật 
trước khi học y học. 


KoPert Adams (1791 ~ 1875) là giáo sư phẫu thuật ở Dubfin và trở thành bác sĩ phẫu thuật của Nữ hoàng 
Wictoria. Ông đã bị bệnh gút và đã viết một bài báo nổi tiếng về nó. 


° Cơn Adams - Stokes được mô tả đầu tiên bởi Gerbezlus trong năm 1691 và sau đó bởi Morgagni năm 
1761; sau này là một học trò của Valsalva và cũng mô tả hội chứng Turner 170 nắm trước Turner. 


f Josenh, Philjp và Raoul Brugada là ba anh em nhà điện sinh lý học người Tây Ban Nha một thời. 


?4 


4.1.6. Mệt mỏi 


Mệt mỏi là một triệu chứng thường thấy. của suy tim. Nó có thê được kết hợp với tình 
trạng giảm cung lượng tim và suy giảm nguồn cung cấp máu cho hệ thống cơ xương. Có 
rất nhiều nguyên nhân khác gây mệt mỏi, bao gồm: thiếu ngủ, thiếu máu và bệnh trầm 
cảm. 


Questions box 4.3. Những câu hỏi để hỏi BN nghỉ ngờ có bệnh lý mạch 
máu ngoại biên. 
!... Dấu hiệu có thể gợi ý chẩn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm: 
Ông/bà đã có vấn đề khi đi bộ vì đau ở chân không? 
Ông/bà cảm thấy đau ở đâu? 
Ông/bà đi được bao xa thì nó đau? 
Liệu nó có làm cho ông/bà phải dừng lại? 
Liệu nó có mất đi khi ông/bà ngừng đi? 
Có bao giờ ông/bà đau khi nghỉ ngơi không? (thiếu máu nặng có thể đe dọa hoại tử các chỉ) 
Có những thay đổi màu sắc da trên bàn chân hoặc mắt cá chân của ông/bà không? 
Ông/bà có lở loét trên chân hoặc bàn chân mà không lành không? 


\G lữ CA Y 2U 2p Ề VA” TỰ! 


Ông/bà có từng điều trị các bệnh về động mạch ở chân trong quá khứ không? 


= 
c© 


. Ông/bà có bị đái tháo đường đường, tăng huyết áp hoặc đột quy hoặc nhồi máu cơ tim trong 
quá khứ không? 
11. Ông/bà có từng hút thuốc không? 


4.1.7. Đau cách hôi và bệnh mạch máu ngoại biên 
Đau cách hồi š (intermittent claudication). Từ “claudication” từ xuất phát từ tiếng 
Latin để chỉ việc đi khập khiễng. BN có triệu chứng này thường sẽ bị đau một hoặc cả hai 
bắp chân, đùi hoặc mông khi đi bộ một khoảng nhiều hơn so với một khoảng cách nhất 
định nào đó. Khoảng cách này được gọi là khoảng cách “claudication”. Khoảng cách 
“claudication” có thể ngăn hơn khi BN đi bộ lên đồi. Bệnh sử của đau cách hồi gợi ý bệnh 
lý mạch máu ngoại biên do sự suy giảm nguồn cung cấp máu làm ảnh hưởng đến hệ thống 
cơ xương. Các yêu tố nguy cơ quan trọng nhất là hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết 
áp và tiền sử bệnh mạch máu nơi khác trong cơ thể, bao gồm bệnh lý mạch máu não và 
thiếu máu cục bộ cơ tim (xem Questions box 4.3). Khi bệnh nặng hơn làm cho chân hoặc 
bàn chân cảm thấy lạnh, tê và cuối cùng là đau ngay cả khi nghỉ ngơi. Đau lúc nghỉ ngơi 
là một triệu chứng của tốn thương nghiêm trọng nguồn cung cấp máu từ động mạch. Luôn 
nhớ Sáu P của bệnh mạch máu ngoại biên: 


— Painn: đau. 
— Pallor: tái nhợt. 


— Pulselessness: mât mạch. 


9 Hoàng đế La Mã Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus (10 BC - 54 AD) đi khập khiễng là một số 
dạng của tê liệt. "Claudication“ và 'claudius có nguồn góc không liên quan và có vẻ trùng hợp ngâu nhiên 
với Claudius. '"Claudicanf“ lăn đầu tiên xuất hiện tại Anh vào nấm 1624. 


?5 


— Paraesthesias: dỊ cảm. 
— Perishingly cold: lạnh. 
— Paralysed: liệt. 

Động mạch khoeo bị bó chặt có thê xuất hiện, đặc biệt là ở nam giới trẻ tuổi với đau 
cách hồi liên tục khi đi bộ nhưng không có khi chạy. Ngoài ra, hẹp ông sông thất lưng cũng 
gây đau cách hôi giả: không giông như đau cách hôi mạch máu, đau ở bắp chân không 
giảm khi đứng, nhưng giảm bớt khi ngôi (gập cột sông) và có thê trâm trọng khi ưỡn đôt 
sông (ví dụ như đi bộ xuông dôc). 


4.2. CÁC YẾU TỔ NGUY CƠ CỦA BỆNH MẠCH VÀNH 
Questions box 4.4. Những câu hỏi để hỏi BN có yếu tố nguy cơ tim mạch. 


1. Ông/bà đã từng bị đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim trong quá khứ? 

Ông/bà có biết nồng độ cholesterol của ông/bà là bao nhiêu? Trước hoặc sau khi điều trị 
Ông/bà có bị đái thái đường? Làm thế nào kiểm soát tốt tình trạng đái tháo đường? 
Ông/bà có bị tăng huyết áp và có được điều trị không? 

Ông/bà có hút thuốc hoặc đã từng hút thuốc? Ông/bà đã không hút bao lâu? 

Ông/bà có vấn đề về thận? 

Ông/bà có bị viêm khớp dạng thấp? 

Ông/bà có uống rượu không? Bao nhiêu? 


Ð @ 1d Ơ 0B 


Đối với nam giới: ông/bà có vấn đề về tình dục? Bất thường về cương đương? 
10. Trong gia đình ông/bà có ai bị đau thắt ngực hoặc nhôi máu cơ tim? Ai? Họ bao nhiêu tuổi? 


Một phần quan trọng trong hỏi bệnh sử liên quan đến tim mạch là thu thập các thông 
tin chi tiết về yếu tổ nguy cơ tim mạch của BN (xem Questions box 4.4). 


Bệnh tim thiếu máu cục bộ trước đó là yếu tổ nguy cơ quan trọng nhất đối với thiếu 
máu cục bộ mới. BN có thể biết về nhồi máu trước đó hoặc đã được chân đoán đau thắt 
ngực trong quá khứ. 

Tăng cholesterol máu là yếu tố nguy cơ quan trọng kế tiếp của thiếu máu cục bộ cơ 
tim. Nhiều BN có thê đã biết nồng độ cholesterol trong huyết thanh của họ, vì hiện nay đó 
là một xét nghiệm gần như được làm thường quy. Cholesterol huyết thanh toàn phần là 
một xét nghiệm hữu ích và mức trên 5,2 mmol/I được coi là không như mong muốn. Định 
lượng cholesterol (không giống như định lượng triglyceride) chính xác ngay cả khi BN 
không nhịn ăn. BN có bệnh mạch vành sẽ có lợi nếu nồng độ cholesterol toàn phần giảm 
xuống dưới 4 mmol/l. Cholesterol toàn phần cao là có ý nghĩa hơn nếu lipoprotein có trọng 
lượng phân tử cao (HDL) ở mức thấp (dưới 1,0 mmol/I). Nồng độ triglyceride CaO CÓ ý 
nghĩa là một yếu tô nguy cơ của bệnh mạch vành và càng có ý nghĩa hơn khi nồng độ 
cholesterol toàn phần cũng cao. Nếu một BN đã có bệnh mạch vành, lipid máu cao là một 
yếu tố nguy cơ quan trọng. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ cho những BN này được gọi là 
phòng ngừa các biến cố thứ phát. Những BN có nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh tim thiếu 
máu cục bộ (ví dụ như đái tháo đường và tăng huyết áp) nên kiểm soát mức cholesterol 
của họ ở mức thấp nhất. Nếu cholesterol của BN cao, cần điều chỉnh chế độ ăn uống. Điều 
này có thê rất khó. Điều quan trọng cần phải nhớ rằng không phải chỉ có thức ăn mới chứa 
cholesterol mà còn nhiều loại chất béo bão hòa góp phần hình thành cholesterol. Uống 


76 


nhiều rượu và béo phì có liên quan với tăng triglyceride. 

Hút thuốc lá có lẽ là yếu tố nguy cơ quan trọng tiếp theo của bệnh tim mạch và bệnh 
mạch máu ngoại biên. Một số BN khai rằng mình không hút thuốc mặc dù họ bỏ hút thuốc 
chỉ một vài giờ trước. Số năm mà BN đã hút và số điều thuốc hút mỗi ngày đều rất quan 
trọng (được ghi nhận là gói — năm). Mức ý nghĩa về tiền sử hút thuốc ở một BN không hút 
thuốc trong nhiều năm còn đang gây tranh cãi. Các nguy cơ của bệnh tim thiếu máu cục 
bộ có triệu chứng giảm dần trong những năm sau khi họ ngừng hút thuốc. Sau khoảng 2 
năm, nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm xuống mức tương tự như đối với những người chưa 
bao giờ hút thuốc. Sau 10 năm nguy cơ phát triển đau thắt ngực giảm xuống gần bằng với 
người không hút thuốc. 

Tăng huyết áp là một yếu tổ nguy cơ quan trọng khác của bệnh mạch vành. Cần tìm 
hiểu xem, tăng huyết áp được chẩn đoán đầu tiên khi nào, đã điều trị với những gì, nếu có, 
thì còn duy trì hay không (xem Questions box 4.4). Điều trị tăng huyết áp sẽ làm giảm 
nguy cơ của bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh tim do tăng huyết áp, suy tim và bệnh mạch 
máu não (đột quy). Điều trị tăng huyết áp cũng cho thấy làm giảm nguy cơ phì đại thất trái. 

Một tiền sử gia đình về bệnh động mạch vành làm tăng nguy cơ cho BN, đặc biệt là 
nếu ở thế hệ đầu (cha mẹ hoặc anh chị em ruột) và nếu nó đã ảnh hưởng đến những người 
này trước tuôi 60. Không phải tất cả bệnh tim, tuy nhiên ở bệnh tim thiêu máu cục bộ, một 
BN có người thân bị bệnh thấp tim sẽ có nguy cơ cao thiếu máu cục bộ cơ tim không cao 
hơn so những người khác. 

Tiền sử đái tháo đường cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim thiếu máu cục bộ lên rất nhiều. 
Một BN đái tháo đường không có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ có nguy cơ nhồi máu 
cơ tim tương tự như những người không bị đái tháo đường nhưng đã có nhồi máu cơ tim 
trước đó. Điều quan trọng là phải xác định xem BN đã bị bệnh đái tháo đường bao lâu và 
bắt đầu điều trị bằng insulin khi nào. Kiêm soát đường huyết tốt ở BN đái tháo đường làm 
giảm nguy cơ này. Cần cô gắng kiểm soát tốt đường huyết khi phát hiện BN đái tháo 
đường. 

Bệnh thận mạn tính gắn Với một nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất cao. Điều này có thể 
liên quan việc gia tăng sản xuất canlci —x— phosphate. Nguy cơ này có thê kiểm soát bằng 
cách can thiệp chế độ ăn uống, “chất mang phosphate”, lọc máu hiệu quả hoặc ghép thận. 
Bệnh tim thiêu máu cục bộ là nguyên nhân gây chết thường gặp nhất ở BN có bệnh thận 
cần phải lọc máu. 

Các bệnh viêm nhiễm mạn tính như viêm khớp dạng thấp cũng làm gia tăng đáng kể 
nguy cơ của các bệnh lý mạch máu. 

Rối loạn chức năng cương dương là yếu tố nhạy cảm cho thấy có bất thường lớp nội 
mô động mạch và là một yếu tố nguy cơ hoặc là chỉ điểm cho các bệnh lý mạch máu. 


Sự hiện diện của nhiều yếu tố nguy cơ làm cho việc kiểm soát từng yếu tố càng quan 
trọng hơn. Kiểm soát tích cực các yếu tố nguy cơ thường được chỉ định ở những BN này. 


Cần lưu ý rằng trong, chấn đoán đau thắt ngực, các triệu chứng điển hình của BN cần 
được xem xét hơn sự xuất hiện của các yếu tố nguy cơ, chỉ làm tăng nhẹ khả năng thiếu 
máu cục bộ ở những BN bị đau ngực. Bệnh tim thiếu máu cục bộ trước đó là một ngoại lệ. 
Chắc chắn một BN đã từng đau thắt ngực trước đó và nói họ có xuất hiện một lần nữa là 


?7 


luôn luôn đúng. 

Tiền sử sâu răng hoặc nhiễm trùng là quan trọng đối với những BN có bệnh vavle tim, 
vì nó đặt họ vào nguy cơ viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Sâu răng cũng có thể làm tăng 
nguy cơ của bệnh tim thiếu máu cục bộ. Hỏi về số lần đến nha sĩ và nhận thức của BN về 
sự cần thiết sử kháng sinh dự phòng trước khi nhô răng ° (và một sỐ phẫu thuật khác). Bác 
sĩ phẫu thuật tim sẽ không thay thế van tim cho những người có răng hoặc nướu bị nhiễm 
bệnh vì sợ lây nhiễm trên van nhân tạo. 


4.3. TIỀN SỬ ĐIỀU TRỊ VÀ SỬ DỤNG THUỐC 


Các loại thuốc BN đang dùng thường cung cấp một manh mối tốt để chân đoán. Tìm 
hiểu về bất kỳ tác động xấu nào từ thuốc được sử dụng hiện tại hoặc trước đó. Tiền sử phẫu 
thuật cũng phải được điều tra. BN có thê đã nong mạch vành hoặc bắt cầu động mạch vành 
trước đó và có thể biết được có bao nhiêu động mạch được nong ra hoặc được bắt cầu. Nếu 
BN không thể cung cấp được bệnh sử, một vết sẹo ở giữa xương ức và những vết sẹo ở 
chân (gợi ý đường mồ lấy tĩnh mạch hiển trước đây) sẽ giúp hỗ trợ chân đoán. 

BN suy tim có thể được khuyến cáo nên hạn chế lượng nước uống hàng ngày. Hãy hỏi 
lượng nước đã được khuyến cáo (thường là 1500 ml). Họ cũng có thê được khuyên nên 
cân trọng lượng hàng ngày và tăng liều thuốc lợi tiểu của họ nếu trọng lượng tăng lên. Hãy 
hỏi về những lời khuyên đã được đưa ra về việc này. 

Sử dụng ma túy cũng có liên quan. Việc sử dụng cocaine hoặc các chất kích thích cũng 
là một nguyên nhân quan trọng của nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi. 

4.4. TIỀN SỬ BẢN THÂN 

BN có tiền sử đau thắt ngực trước đây hoặc nhồi máu cơ tim vẫn có nguy cơ cao về 
thiếu máu cục bộ cơ tim. Nó rất hữu ích tại thời điểm này để tìm hiểu cách chân đoán bệnh 
tim thiếu máu cục bộ đã được thực hiện và đặc biệt là cận lâm sàng đã được tiến hành. BN 
cũng có thể nhớ rõ về các test găng sức hoặc chụp mạch vành và một số BN thậm chí có 
thể nhớ có bao nhiêu động mạch vành bị hẹp, có bao nhiêu cầu nối động mạch vành (có 
nhiều hơn ba cầu nói thường có mức chính xác cao hơn). Các BN nong mạch vành có thê 
biết có bao nhiêu động mạch được nong và có đặt stent hay không (thường được gọi là 
stent mạch vành bởi BN và bác sĩ phẫu thuật tim). Hội chứng vành cấp hiện nay thường 
được điều trị sớm bằng nong động mạch vành. 

BN có thể nhớ lại đã được chân đoán sốt thấp khớp lúc nhỏ của họ. Một BN bệnh trong 
một thời gian dài khi còn nhỏ cũng có thể có sốt thấp khớp. Tiền sử múa giật (cử động 
nhanh tự ý bất thường) gắn liền với sốt thấp khớp ở bé gái. Tiền sử sốt thấp khớp làm tăng 
nguy cơ bị thấp tim. 

Tăng huyết áp có thể là do hoặc làm nặng hơn bởi hoạt động và chế độ ăn uống của 
BN (xem questions box 4.5). Dùng muối nhiều trong bữa ăn, sử dụng rượu lượng vừa phải 


? Điều nây có nghĩa là việc sử dụng một hoặc hai liều kháng sinh nhất định trước và sau khi phẫu thuật vỉ 
phẫu thuật này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết (sự xuất hiện của vi trùng trong máu) và khả nắng 
nhiễm các bệnh ý vale tím (viêm nội tâm mạc). Nông độ kháng sinh trong máu tại thời điểm làm phẫu 
thuật được nghỉ rằng sẽ phòng ngừa (nhưng chua chứng mỉnh được) viêm nội tâm mạc. 


75 


hoặc nhiều, ít vận động, béo phì và bệnh thận, tất cả những yếu tố đó góp phần làm tăng 
huyết áp. Thuốc kháng viêm nonsteroid gây giữ muối và nước, cũng có thể làm trầm trọng 
thêm tình trạng tăng huyết áp. Hỏi về những lời khuyên trước đó đề điều chỉnh các yếu tố 
này, cũng như bất kỳ thuốc nào đề điều trị tăng huyết áp khi hỏi bệnh đối với những BN 
tăng huyết áp. 

Questions box 4.5. Những câu hỏi để hỏi BN tăng huyết áp. 
Ông/bà có dùng nhiều muối trong bữa ăn hoặc ăn các loại thực phâm chứa muối hoặc snack? 
Ông/bà có kiểm tra cân nặng gần đây không? 
Ông/bà uống bao nhiêu rượu? 
Ông/bà tập thể dục hình thức nào và bao nhiêu? 
Ông/bà có đo huyết áp ở nhà? Ông/bà ghi nhận bao nhiêu? 


TP VS vƯ VêO" li 


Ông/bà có sử dụng bất kỳ loại thuốc huyết áp hiện tại không? Ông/bà có uống các loại 
thuôc này trong quá khứ không? Thuôc đó có tác dụng gì với ông/bà? 

Ông/bà có đang uống thuốc NSAIDs? Steroid? 

Ông/bà có bắt kỳ vấn đề nào về thận không? Máu trong nước tiểu? Mắt cá chân sưng phù? 
Khó thở? 


4.5. TIỀN SƯ XÃ HỘI 

Cả hai bệnh thiếu máu cơ tim và bệnh thấp tim là những bệnh lý mạn tính có thể ảnh 
hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của BN. Do đó, điều quan trọng là tìm hiểu 
xem tình trạng của bệnh đã ngăn cản họ làm việc như thế nào và trong khoảng thời gian 
bao lâu. Ví dụ BN bị suy tim nặng có thể cần phải có những điều chỉnh để sắp xếp cuộc 
sống của mình để họ không phải đi bộ lên và xuống cầu thang ở nhà. 


œ „ 


Hầu hết các bệnh viện đều có các chương trình phục hồi chức năng tim cho BN có 
bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc suy tim mạn tính. Họ cung cấp các lớp tập thể dục có thê 
giúp BN lây lại niềm tin và thê chất cho họ, cùng với các lớp thông tin vê chế độ ăn uống, 
thuốc điều trị và có thể giúp đỡ về các vẫn đề tâm lý. Tìm hiểu xem BN đã được tham gia 
vào một trong những chương trình này hay chưa và nó có ích không. Có phải dịch vụ này 
được sử dụng như một công cụ để liên hệ với BN nếu họ có quan tâm về các triệu chứng 
mới hoặc các thuốc điều trị? 

Sự phục hồi sự tự tin và lòng tự trọng là những vấn đề rất quan trọng đối với BN và 
gia đình của họ trước một căn bệnh đe dọa tính mạng. 


4.6. TIỀN SƯ GIA ĐINH 

Một số bệnh tim có di truyền. Khởi phát của bệnh tim ở độ tuổi trẻ (ví dụ như kết quả 
của tăng cholesterol máu có tính chất gia đình) hoặc đột tử trong gia đình (ví dụ như bệnh 
cơ tim phì đại, hội chứng Brugada) nên làm tăng nỗi ám ảnh về bệnh di truyền. 


79 


T&O”C essentials 


lệ 


Khó thở có thể do tim, hô hấp hoặc các vấn đề khác. Hỏi bệnh sử cần thận sẽ giúp phân loại. 
Khó thở do tim (tức là khó thở do suy tim) tăng lên khi găng sức hoặc khi BN năm. 

Đau ngực có thể không do tim nhưng bệnh sử thường có chứa đựng manh mối quan trọng giúp 
phân loại ra các chân đoán. 

Bệnh tim thiếu máu cục bộ nên được nghi ngờ từ bệnh sử. Khi cơn đau thất ngực ồn định, cơn 
đau hoặc khó chịu xảy ra khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi. Một sự gia tăng gân đây về tần số 
hoặc xảy ra các cơn đau khi nghỉ ngơi gợi ý đau thắt ngực xấu hơn. 

Chóng mặt và ngất có thể có nguyên nhân tim mạch và không do tim. Khai thác đúng bệnh sử 
sẽ cho chân đoán chính xác trong nhiêu trường hợp và chỉ định các cận lâm sàng tôt nhât. 
Đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch mắt ít thời gian và phải được làm thường quy. 

BN biết rằng bệnh tim có thể đe dọa tính mạng và nó đôi khi gây ra đột tử. Khai thác bệnh sử 
bao gồm những câu hỏi đánh giá đúng về tác động của căn bệnh. 


OSCE ôn tập 


Bệnh sử bệnh lý tim mạch 


 © Wap s Đo 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
Í 


Hỏi BN này về yếu tố nguy cơ bệnh tim thiểu máu cục bộ. 

Người đàn ông này đã có vấn đề với đau ngực. Hãy khai thác tiền sử từ ông ấy. 

Người phụ nữ này ngày càng khó thở trong 3 tháng qua. Hãy khai thác tiền sử từ bà ấy. 
Hãy khai thác tiền sử từ người phụ nữ đã có đánh trống ngực. 

Người đàn ông này có thể có đau cách hồi. Hãy khai thác tiền sử từ ông ấy. 

Người phụ nữ trẻ này bị hoa mắt. Hãy khai thác tiền sử từ bà ấy. 


Người đàn ông này đã được chân đoán gần đây bị tăng huyết áp. Khai thác tiền sử từ ông ấy. 


60 


Bài test OSCE 


Bệnh sử bệnh lý tim mạch 


Ông Smith 56 tuổi bị đau ngực. Hãy trình bày cách khai thác bệnh sử của ông ấy. 


IỆ 
2. 


K2 ñ= 


S Kở UV 


. Ông có bắt kỳ bệnh tim nào trước đó không? Loại gì? Ông đã điều trị thế nào? 

. Ông đã có tăng huyết áp hoặc tăng cholesterol? Nó đã được điều trị chưa? 

. Ông có hút thuốc không? Hay đã từng hút thuốc? 

. Trong già đình ông có ai có vấn đề về tim mạch? Ai và họ bao nhiêu tuôi? 

. Có bất kỳ việc kiểm tra tim mạch nào gần đây được thực hiện: một ECG hoặc một test gắng 


Giới thiệu bản thân và giải thích rằng bạn sẽ hỏi một số câu hỏi về vấn đề gần đây của BN. 
Hãy hỏi ông ấy đau hay khó chịu như thế nào. Nếu cần thiết, đưa ra một số giải pháp thay thế; 
ví dụ: liệu có phỉa kiêu như vật nhọn hay vật tù đâm hoặc đè nặng hay xiêt chặt? 

Nơi nào ông cảm thấy đau? Cho tôi xem. 

Liệu nó có lan ra nơi nào khác? Đến cánh tay hoặc quai hàm? 

Khi nào nó đau? Khi ông đang đi bộ hoặc tập thể dục? Nó có tăng lên nếu ông đi bộ sau bữa ăn 
hoặc trong thời tiệt lạnh không? 

Liệu nó mất đi khi ông ngừng hoặc đi chậm lại? Sau bao lâu thì nó giảm xuống? 

Nó xấu đi hoặc bị trở lại khi ông hoạt động ít hơn không? 

Nó có xuất hiện khi ông làm bất cứ điều gì không? 

Ông đã sử dụng thuốc viên hoặc ngậm (nitrat) dưới lưỡi không? Điều đó có giúp giảm đau 
không? Nêu vậy, sau bao lâu nó trở nên có hiệu quả? ' 


sức? Ông có biết kết quả không? 


THĂM KHÁM BỆNH LÝ 
TIM MẠCH 


 , 
= 
le 
=) 
T 
Ö 


Trân Nhựt Quang, Tăng Trung Hiếu 


Người già thi các động mạch cũng giả đi. 
Thơmas S/denhatn 


5.1. GIATI PHAU 
Sự co bóp của quả tim là kết quả của những chuyên động xoắn mà thông thường có 
thể sờ được (diện đập mỏm tim) và đôi khi có thể nhìn thấy trên phần ngực phía trước tim 
— vùng trước tim * (praecordium). Máu qua tim và van tim để vào các mạch máu lớn của 
cơ thể có thê tạo ra nhiều âm thanh thú vị và tạo nhịp đập trong động mạch, sau đó đi đến 
các tĩnh mạch ở phần xa cơ thê. Các dấu hiệu của bệnh tim có thể được phát hiện bằng 
cách thăm khám vùng trước tim và các động, tĩnh mạch của cơ thê. 


Vị trí ĐÀl L xế Vị trí ĐMP 


Hình 5.1. Vị trí tốt nhất để nghe tim liên quan tới các vị trí giải phẫu của 
van tim. 

Cần phải ghi nhớ giải phẫu bề mặt của tim và van tim (xem Hình 5.1) và vị trí các 
động mạch sờ thấy được (xem Hình 5.2) khi thăm khám hệ thông tim mạch. Ngoài ra, sinh 
lý dòng máu qua vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn phối cân phải được nắm rõ cũng 
như chu chuyền tim và các nguyên nhân gây ra âm thôi (xem Hình 5.3). 


2 Bắt nguồn từ chữ Latin số nhiều praecordia, có nghĩa là các bộ phận của cơ thể dưới tim, nhưng cũng là 
nơi của cảm giác và cảm xúc. Trong tải liệu ÿ khoa tiếng Latin có nghĩa là giống như tiếng Anh: phần của 
cơ thể trước tím. 


52 


Động mạch _ 
thái dương __; 
nông 


Động mạch 
cảnh chung 


Hình 5.2. Các động mạch bắt được. 


63 


Nhĩ phải Động mạch phổi Động mạch chủ 
0-8 15 - 30/3 - 12 100 - 140/60 - 80 
Nhĩ trái 
†~'†10 


Thất phải Thất trái 
15 - 30/0 - 8 100 - 140/5 - 12 
Hình 5.3. Áp lực (mmHg) bình thường và độ bảo hòa (%) oxy trong tim. 


Van động mạch 
phổi (mở) 


Van động mạch 
—— phổi (mở) 

Van động 
<—— mạch chủ 


Van động mạch 
chủ (mở) 


Van hai lá ù 5 
' Ku) (mở) 
Hình 5.4. Các van tim trong thì (a) tâm thu và (b) tâm trương. 

Các van tim chia cách tâm nhĩ với tâm thất (van nhĩ thất hoặc van hai lá và van ba lá) 

và các tâm thất với các mạch máu lớn tương ứng. Hình 5.4 cho thấy bộ khung xơ hỗ trợ 

bốn van và sự xuất hiện của nó trong quá trình tâm thu (co lại) và tâm trương (dãn ra) °. 
Cơ tim được cấp máu bởi ba động mạch vành ° (xem Hình 5.5). Động mạch vành trái 

xuất phát từ xoang vành trái valsalva và chia thành nhánh trái trước xuống (LAD) cung 

cấp máu cho thành trước tim và nhánh mũ (Cx) cung cấp máu cho phía sau của tim. Động 


Van hai lá (đóng) 


° Tâm thu (s/stole) có nguồn gốc từ tiếng H/ Lạp nghĩa là sự co lại và ban đầu được áp dụng cho một 
nguyên âm thường được phát âm đài, rút ngắn để lướt qua. Tâm trương có nghĩa ngược lại. 

© Tên từ Latin: corona, có nghĩa là một vòng hoa hoặc vương miện. Các động mạch vành trông giống như 
một vòng hoa được treo trên bê mặt của tím. 


84 


mạch vành phải (RCA) xuất phát từ xoang Valsalva bên phải và cung cấp máu cho thành 
dưới của thât trái và phải. Các động mạch vành thường được mô tả như là các động mạch 


phát 


Hình 5.5. Ba động mạch vành. (a) hình chụp động mạch vành phải, (b) 
hình chụp động mạch vành trái và động mạch mũ. 


Sternocleidomostoid muscle 


—— Top of jugular venous pulsotion 


Clavicle Mgtsùcg 
vertical 

height in 

centimetres 


Sterndl angle `s- - - - - - = * - « 


Potient lying at 45° 


Hình 5.6. Áp lực tĩnh mạch cảnh (JVP). (a) đo JVP với BN nằm đầu cao 
45°, mối tương quan giữa cơ ức đòn chữm, JVP, góc ức và giữa tâm nhĩ 
phải thấy rõ trên hình; (b, c) giải phẫu vùng cổ cho thấy tương quan giữa 
các cấu trúc mạch máu chính, xương đòn và cơ ức đòn chũm. Xem thêm 
Hình 5.7. 


65 


Sự đồ đầy tim phải từ các tĩnh mạch hệ thống có thê được đánh giá bằng cách khám 
các tĩnh mạch cảnh ở cô (xem Hình 5.6) và sờ gan. Những tĩnh mạch này đồ vào tâm nhĩ 
phải. 

Tĩnh mạch cảnh trong nằm sâu trong cơ ức đòn chũm, trong khi tĩnh mạch cảnh ngoài 
lại nằm ở phía ngoài. Theo truyền thống, sử dụng các tĩnh mạch cảnh ngoài để ước tính áp 
lực tĩnh mạch là không được khuyến khích, nhưng tĩnh mạch cảnh trong và ngoài thường 
cho kết quả gần tương đương nhau. Các tĩnh mạch bên trái ít chính xác bởi vì nó đi qua từ 
phía bên trái của ngực trước khi đỗ vào tâm nhĩ phải. Xung động xảy ra ở các tĩnh mạch 
bên phải phản ánh các chuyển động phần đầu cột máu đi trực tiếp vào tâm nhĩ phải. Cột 
này máu có thê được sử dụng như một áp kế và cho phép chúng ta quan sát sự thay đổi áp 
lực trong tâm nhĩ phải. 


Hình 5.7. Những thay đổi trong chiều cao của JVP khi BN ngồi dậy. 
Theo quy ước, lấy góc xương ức làm điểm zero và các xung động cao nhất trong tĩnh 
mạch cảnh trong, nhìn thấy được ở vị trí này khi BN năm đầu cao 45° (đo bằng cm). Một 


người thể trạng trung bình, tâm nhĩ phải thấp hơn 5 em so với điểm zero (xem Hình 5.6a 
và Hình 5.7) 4. 


5.2. TƯ THE BỆNH NHÂN 
Thăm khám hệ thống tim mạch sẽ cho kết quả phù hợp nếu thăm khám đúng cách. Có 
nhiều phương pháp. tiếp cận có giá trị tương đương nhau, nhưng vIệC tiếp cận chính xác 
không quan trọng bằng việc có một phương pháp khám toàn diện, tạo ấn tượng tốt và đảm 
bảo rằng không có phân quan trọng nào của thăm khám bị bỏ qua. 


Đầu tiên, bộc lộ và đặt BN ở một tư thế thích hợp và tạm dừng lại đôi chút để quan sát 


2 Đây là phương pháp của LeWis. Si“ Thomas LeWis (1881 - 1945), một bác sĩ tim mạch tiên phong của 
Anh, đã mô tả việc sử dụng giường bệnh để đánh giá áp lực tĩnh mạnh cảnh như một cách để ước lượng 
ấp lục tĩnh mạch trung tâm vào nắm 1930. 


66 


các biểu hiện toàn thân của. Sau đó bắt đầu thăm khám chỉ tiết hai bàn tay của BN, nhịp 
tim và khám nhẹ nhàng đi từ cô, mặt và đên vùng trước tim. Bảng tóm tắt của một phương 
pháp khám toàn diện được nêu CHƯƠNG 8. 


Hình 5.8. Khám tim mạch: tư thế BN. 

Điều quan trọng là BN phải nằm trên giường kê gối dưới đầu đề đầu cao ở 45° (xem 
Hình 5.8). Đây là tư thế thường sử dụng để đánh giá áp lực tĩnh mạch cảnh (JVP). Ngay 
cả “đối tượng” khám tim mạch là BN ngoại trú hoặc tiên phẫu có thể được khám đầy đủ 
chỉ khi BN nằm xuống (ghế thăm khám nên có sẵn). Trong khi nghe tim, thăm khám tốt 
nhất cần thiết BN phải năm ở nhiều tư thế khác nhau, điều này sẽ được thảo luận sau. 

5.3. KHAM TOAN TRẠNG 

Nhìn vào toàn trạng sức khỏe của BN. Liệu họ có bị bệnh không? Ñ ếu vậy, hãy thử 
tìm hiểu lý do tại sao chúng ta đã hình thành ấn tượng đó trong đầu. Lưu ý, BN thở nhanh 
và khó khăn, gợi ý tình tạng khó thở. 

BN có dáng vẻ của người bị suy kiệt: đó có thể là sụt cân và teo cơ nghiêm trọng. 
Những dấu hiệu này thường là do các bệnh lý ác tính, nhưng cũng có thể gặp suy tim nặng 
(suy kiệt do tim). Nó có thê là sự kết hợp của bệnh lý chán ăn (do sung huyết gan), suy 
giảm hấp thu ở đường ruột (do tắc nghẽn các tĩnh mạch ở ruột) và tăng nồng độ của 
cytokines gây viêm như TNE - d. 

Ngoài ra còn có một số hội chứng có liên quan với bệnh lý tìm mạch nào đó. Hội chứng 
Marfan ° (xem Hình 5.9), hội chứng Down Í và hội chứng Turner š là những ví dụ quan 


° Bernard - Jean Antonin Marfan (1658 - 1942), bác sĩ người Pháp và giáo sư đầu tiên của y học dự phòng 
tại Paris. 

? John Langdon Down (1828 - 1896), phụ tá bác sĩ đến Bệnh viện London và người sáng lập của Bệnh viện 
Tâm thần Normansfield. Ong mô tả các hình ảnh lâm sảng của 'nongolism“- hội chứng Down vào nắm 
1866. 


9 Henry Hubert Turner (1892 - 1970), giáo sư y học lâm sảng, Đại học Oklahoma. Ông mô tả hội chứng 
này nấm 1938. 


67 


Vòm khẩu 
cái cao 
'Hở van động 

_ mạch chủ 


ay dài 


Hình 5.9. (a) hội chứng Marfan: dáng người cao, gù cột sống ngực, lõm 
ngực bẩm sinh, ngón tay nhện, chân tay dài, hở van động mạch chủ và 
vòm hầu cao; (b) vòm hầu cao... 


5.4. BÀN TAY 


Cầm tay phải của BN. Đầu tiên hãy quan sát các móng tay, xem có dấu hiệu ngón tay 
dùi trống hay không. Ngón tay dùi trồng là sự gia tăng mô mêm ở đầu xa của các ngón tay 
hoặc ngón chân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngón tay dùi trống (xem List 5. 1). Cơ chế 
chưa được biết rõ ràng nhưng có một số giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết hiện nay 
là yêu tố tăng trưởng tiêu cầu (platelet — derived growth factor -PDGF), phóng thích từ 
các mẫu tiêu cầu có nhân không lồ và cụm tiêu cầu gây thuyên tắc trong các giường móng 
từ đó làm tăng sinh sợi mạch. Mẫu tiểu cầu nhân không lồ và cụm tiểu cầu thường không 
đi vào tuần hoàn động mạch. Kích thước lớn (đến 50 um) ngăn cản chúng đi qua các mao 
mạch phổi khi chúng được phóng thích từ tủy xương. Trong điều kiện đó tiểu cầu có thê 
vón cục khi lưu thông trong động mạch (viêm nhiễm ở các van tim) hoặc đi qua mao mạch 
phổi (gặp trong shunt phải - trái liên quan với bệnh tim bẩm sinh), nó có thê đến hệ tuần 
hoàn lớn và bị mắc kẹt trong các mao mạch tận ở các ngón tay và ngón chân. Tổn thương 
các mao mạch phối do các rôi loạn khác nhau tại phối có thể có hiệu ứng tương tự. 

Thăm khám đúng đối với BN có ngón tay dùi trống bao gồm quan sát móng tay và 
móng chân từ phía bên để xác định xem có mất góc hợp giữa giường móng và ngón — góc 
dưới móng (xem Hình 5.10). Dấu hiệu Schamroth là sự biến mất của khoảng trống hình 


68 


kim cương khi chúng ta yêu cầu BN đưa hai móng của hai ngón tay tương ứng ở hai bàn 
tay đặt đôi mặt với nhau (xem Hình 5.1 1) ". Một thông số được chấp nhận là tỷ lệ độ sâu 
liên đốt. Các kích thước trước sau (AP) của ngón tay được đo tại khớp liên đốt ngón xa và 
so với đường kính trước sau ở điểm mà da tiếp xúc với móng tay. Tỷ lệ lớn hơn Ì có nghĩa 
là ngón tay dùi trồng Ï. Cuối cùng là dấu hiệu đốt xa ngón ta to ra, do sưng nề mô mêm. 
BN hầu như không bao giờ để ý rằng họ có ngón tay dùi trồng, ngay cả khi nó đã rất 
nghiêm trọng. Họ thường ngạc nhiên khi bác sĩ của họ quan tâm đến nó như một phân bắt 
thường về mặt giải phẫu. 


List 5.1. Các nguyên nhân gây ngón tay dùi trống. 


Thường gặp —_ Tiêu hóa 


—_ Hệ trm mạch + Xơ gan (đặc biệt xơ gan mật). 
+ Bệnh tim bẩm sinh có tím. + Viêm đường ruột. 
+ Viêm nội tâm mạch nhiễm trùng. + _ Các bệnh lý của các tạng trong ô bụng 
—_ Hô hấp —_ Nhiễm độc giáp 
Ủng thư phôi (thường không do carcinoma + Gia đình (thường là trước tuôi dậy thì) 
tÊ bào nhỏ). hoặc vô căn. 
—_ Nhiễm trùng phổi mạn tính: Hiếm gặp 
° - Dãn phế quản. —._ Khối u thần kinh cơ hoành. 
° = Áp xe phi. —. Mang thai. 
s _ Viêm mủ màng phối. —. Bệnh tuyến cận giáp thứ phát. 
—_ Xơ hóa phôi vô căn. — Ngón tay dùi trống một bên 
Ít gặp + Phình động tĩnh mạch phế quản. 
— Hôhấp + Phinh động mạch nách. 
+ Xơ hóa nang. 
+ Bệnh phổi amiang. 
+ U trung mô màng phôi (loại xơ lành tính) 


hoặc u xơ màng phôi. 


Trước khi chuyên sang thăm khám bộ phận khác, hãy cố găng tìm những mảng xuất 
huyết ở các giường móng chân, tay (xem Hình 5.12). Các đường xuất huyết này nằm song 
song với trục dọc của móng. Nó thường do chấn thương, đặc biệt ở những người lao động 
chân tay. Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng cần phải được loại trừ là viêm nội tâm 
mạc nhiễm trùng, hoặc nhiễm trùng van tim hoặc một phần của nội tâm mạc. Dấu hiệu 
xuất huyết này có thê là hậu quả của viêm mạch máu ở 8iường móng tay, nhưng điều này 
còn đang gây tranh cãi. Nguyên nhân hiếm hơn gây xuất huyết giường móng bao gồm 
viêm mạch máu như trong viêm khớp dạng thấp, viêm đa động mạch dạng nút hay hội 


° Bác sĩ tím mạch nổi tiếng của Nam Phi Leo Schamroth phát hiện ngón tay dùi trống như là kết quả của 
viêm nội tâm mạc vào nắm 1976. Khi bệnh tiến triển xấu hơn, ông quan sát điều này trên chính ngón tay 
của mình, chỉ ra rằng khoảng trống xuất hiện trở lại khi bệnh của ông được cải thiện. 

: Góc này có thể được đo bằng bóng ngón tay, bóng của các ngón tay có thể được đo bằng một thước đo 
góc. Nó không được sử dụng phổ biến. Nếu góc lớn hơn 190° thì hầu như đó là ngón tay dùi trống.. 


chứng kháng phospholipid, nhiễm trùng ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể, bệnh lý ác tính về 


máu hoặc thiêu máu nặng. 


Nail-fold angles 
Normal Clubbed 


C BA BA 
D—E=== C 
D 


Phalangeal depth ratio 
Normal Clubbed 


-_DPD_ IPD 


DPD IPD 


DPD = distal phalangeal depth 
IPD = interphalangeal depth 


Hình 5.12. Mảng xuất huyết trong móng tay của một BN viêm van động 


mạch chủ, nội tâm mạc do tụ câu. 


90 


Hình 5.13. Tổn thương 
Nót Osler ỉ là một biểu hiện hiếm gặp của viêm 1 


n mạc nhiêm trùng. Chúng màu 
đỏ, nhô lên khỏi mặt da, sờ đau, có thê xuât hiệ à 


ngón tay (hoặc ngón chân) 
húng được ghi nhận xảy ra ở 
điều trị viêm nội tâm mạc ra đời. 
ương Janeway * (xem Hình 5.13) 
a vi khuẩn, rất hiểm xuất hiện trên 
tâm mạc nhiễm trùng !. 


là những tốn thương hồng ban dát sẵn 
lòng bàn tay hoặc đầu các ngón tay ở B 

U vàng ở gân là sự lắng động lipid 
bệnh lý tăng lipid máu type II. Nó › 
quan sát được. U vàng ở lòng bàn ta 


1àu vàng hoặc màu cam xuât hiện trong 
n các gân của bàn tay và cánh tay có thê 
ở khủy tay — đâu gôi là đặc trưng của tăng 


J 5 Wiillíam Osler (1849 - 1919) một bác sĩ người Canada, giáo sư y khoa tại Đại học McGilf lúc 25 tuổi 
vả sau nảy là giáo sư đại ỗ? tiếng tại Đại học ý khoa Oxford và nhà sử gia nổ tiếng về lã khoa. Ông 
đã được phong tuốc. rai duy nhất của ông bị giết tại Ypres. Không có điều trị nào cho viêm nội tâm 
mạc cho đến khi tỉ ng sinh xuất hiện. 

* Edward JaneWway (1841 - 1911), một bác sĩ người Mỹ. 

! Những dấu hiệu nây hiện nay chủ yếu là 'dị tích lịch sử“ Dấu hiệu này xuất hiện trước khi viêm nội tâm 


mạc được châ n nhưng không được điều trí được. Bác sĩ có thể mô tả và kể tên những triệu chứng 
đáng quan tâm nhưng điều trị được (dấu hiệu cùng tên của hở van động mạch chủ). Hiện nay, chúng rất 
được thấy vì bệnh này đã điều trị được. 

m Tặng lpid máu được phán loại theo dụa vảo việc protein mang Iipid (lpoprotein) tăng lên. Trong t/pe 1T 
có sự tăng lipoproteirn tỉ trọng thấp (Iow density lịpoprotein — LDL) hoặc lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL) 
và choleste ol đơn độc hoặc cả cholesterol và tríglycerides đều tăng lên. 


91 


Hình 5.14. U vàng ở gối. 
5.5. KHAM MẠCH ĐẠP ĐỌNG MẠCH 
Bác sĩ lâm sàng thành thạo thường có khả năng phối hợp việc sờ được mạch động 
mạch quay tại cô tay, trong khi kiêm tra bàn tay của BN. BN mong đợi đê được băt mạch 
như một phân của việc kiêm tra sức khỏe. Bác sĩ có thê cảm nhận mạch đập trong khi nói 
chuyện với BN và trong khi tìm kiêm các dâu hiệu khác. Khi phân truyên thông này được 
thực hiện một cách thường quy có thê giúp thiệt lập môi quan hệ giữa BN và bác sĩ. 


Hình 5.15. Bắt mạch quay. 
Mặc dù mạch quay xa hơn so với động mạch trung tâm nhưng có thể thu nhận một số 
thông tin hữu ích khi kiêm tra nó. Mạch thường cảm giác được ở giữa xương quay, băng 


92 


cách sử dụng đầu ngón tay của ngón trỏ và ngón giữa để khám (xem Hình 5.15). Những 
điều sau cần lưu ý:(1) tần số mạch, (2) sự đều đặn và (3) có hay không trễ nhịp mạch quay 
— đùi (radiofemoral delay). Đặc điểm và cường độ của mạch tốt hơn hết nên ước lượng khi 
sờ động mạch cánh tay và động mạch cảnh. 
5.5.1. Tân số mạch 

Thầy thuốc có kinh nghiệm có thê ước tính tần số mạch nhanh chóng. Đếm trong hơn 
30 giây là tương đối chính xác và chỉ đòi hỏi công thức toán học đơn giản để có được tổng 
nhịp môi phút. Ở người trưởng thành khi nghỉ ngơi nhịp tim bình thường từ 60 đến 100 
nhịp mỗi phút, nhưng một phạm vi hợp lý hơn có lẽ là 55 - 95 (95% của những người bình 
thường). Nhịp tim chậm — bradycadia (từ tiếng Hy Lạp: bradys = chậm, kardia = quả tim) 
được định nghĩa như là một nhịp tim dưới 60 nhịp mỗi phút. Nhịp tim nhanh — tachycardia 
(từ tiếng Hy Lạp: tachy = nhanh, kardia = quả tim) được định nghĩa là trên 100 nhịp mỗi 
phút. Nguyên nhân của nhịp tim chậm và nhịp tim nhanh được liệt kê trong Bảng 5.l. 

Bảng 5.1. Các nguyên nhân nhịp châm và nhịp nhanh. 


Nhịp đều - Nhịp không đều 
—_ Sinh lý (vận động viên, trong khi ngủ: do —. Không đều không chu kỳ 
Phố I0DROHDIBHD EEIEEnHDDe + Rung nhĩ (kết hợp với bệnh lý hệ thông 
—_ Thuôc (ví dụ như beta — blockers, digoxin, dân truyên hoặc thuôc block nút AV) do: 
amiodarone). | e Rượu, sau phẫu thuật mở ngực, vô căn. 


—_ Suy giáp (giảm hoạt động giao cảm thứ phát . 
do thiêu hụt hormone tuyên giáp). 

— _ Hạ thân nhiệt. 

— _ Tăng áp lực nội sọ (do ảnh hưởng đến dây ly . 
tâm của trung tâm giao cảm) — một dâu hiệu 


Bệnh van hai lá hoặc bất kỳ nguyên 
nhân của lớn nhĩ trái. 

+ Ngoại tâm thu thường xuyên. 

—_ Nhịp không đều có chu kỳ 

+ Loạn nhịp xoang (bình thường nhịp sẽ 


lợi _ nhĩ thất độ ba (AV) hay độ hai Mon ok: 
_ { 
2) —_S,.ŠẺ ˆ k& + Block AV độ hai (type 1). 


=. “HÀ môi cướậH: —_ Xuất hiện rõ ràng. Thiếu sót nhịp * 

vo ng : : ¬ (rung nhĩ, nhịp thât hay nhịp nhĩ đôi — 

— Nhịp tim chậm kịch phát: ngât do thân kinh một nhịp bình thường và theo sau là một 
phê vỊ. nhịp bất thường). 

— Vàng da (chỉ trong trường hợp nặng, do sự 

lắng đọng của bilirubin trong hệ thống dẫn 


truyền) 
 ằằẰẤẤ  Nipnhann = 
Nhịp đều Nhịp không đều 
— _ Tăng chức năng tuần hoàn, do: —_ Rung nhĩ, do: 
+. Vận động hay cảm xúc (lo âu). + Thiếu máu cục bộ cơ tim. 
+ Sốt(tăng 15- 20 nhịp mỗi phútchomỗi — + Bệnh van hai lá hoặc bất kỳ nguyên 
°C trên mức bình thường). nhân nào của lớn nhĩ trái. 


+ Mang thai. +_ Nhiễm độc giáp. 


93 


Nhiễm độc giáp. + Bệnh tim do tăng huyết áp. 
Thiếu máu. + Hội chứng suy nút xoang. 
+ Rò động tính mạch (như bệnh Paget + Thuyên tắc phôi. 
hoặc suy gan). + Viêm cơ tim. 
+ Đcri- beri (thiều hụt thiamine). + Sốt, tình trạng thiếu oxy cấp tính hoặc 
— Suy tim sung huyết. tăng CO; (kịch phát). 
—._ Viêm màng ngoài tim co thất. —_ Khác: rượu, sau phẫu thuật mở ngực, vô 
— Thuốc (salbutamol và giao cảm khác, căn. 
afropine). — Nhịp nhanh nhĩ đa ô. 
— Biến thể bình thường. — _ Cuỗồng nhĩ với tần số thất biến động. 


—_ Mất dẫn truyền tim, đái tháo đường (tần số 
lúc nghỉ là 106 — 120 nhịp mỗi phút). 

—_ Sốc mất máu. 

—_ Nhịp nhanh trên thất (thường > 150). 

— Cuồng nhĩ với bloek AV 2:1 (thường là 
150). 

—_ Nhịp nhanh thất (thường > 150). 

— Nhịp nhanh xoang, do: 

Nhiễm độc giáp. 

Thuyên tắc phôi. 

Viêm cơ tim 


Thiêu máu cơ tim 


+ + + + + 


Sốt, thiếu oxy cấp tính hoặc tăng CO; (kịch 
phát). 

—_ Nhịp nhanh nhĩ đa ô. 

— _ Cuỗồng nhĩ với tần số thất biến động. 
* Đây là sự khác biệt giữa nhịp tím đếm được khi nghe tím (vùng trước tím) và quan sát Ở ngoại ví. 
Trong nhịp đập có tâm trương quá ngắn để đổ đầy tím, một lượng máu quá nhỏ được đây ra trong quá 
trình tâm thu cho một nhịp để có thể bắt được tại cổ tay. Máy đo huyết áp tự động tại nhà (phổ biến 
với BN có quan tâm đến huyết áp của họ) sẽ thường xuyên báo nhịp chậm ở BWN có ngoại tâm thu 
thường xuyên và báo kết quả báo động không cần thiết. 


5.5.2. Nhịp điệu 

Nhịp điệu có thê là đều hoặc không đều. Một nhịp không đều có thê hoàn toàn không 
đều mà không theo một dạng nào nhất định (không đều có chu kỳ hoặc nhịp hỗn loạn); 
thường là do rung nhĩ (xem Bảng 5.1). Trong rung nhĩ phối hợp mắt co cơ nhĩ và hoạt động 
điện xảy ra hỗn loạn với cuộc “oanh tạc” của nút nhĩ thất (AV) với tần số hơn 600 mỗi 
phút. Có một tỷ lệ không nhất định các xung động từ nút nhĩ thất được dẫn truyền đến tâm 
thất vì (may mắn) nút nhĩ thất không thể dẫn truyền ở tần số nhịp cao như vậy. Bằng cách 
này, tâm thất được bảo vệ khỏi nhịp cực nhanh nhưng đập bắt thường, tần số thường ở 
mức 150— 180 mỗi phút (trừ khi BN đang được điều trị bằng thuốc để làm chậm nhịp tim). 
Biên độ mỗi nhịp cũng khác nhau trong rung nhĩ vì khác nhau giữa các lần đồ đầy tâm 
trương. Loại xung động này đôi khi được kích thích bởi nhịp bất thường do ngoại tâm thu 


94 


thất hoặc trên thất. 

BN rung nhĩ hoặc ngoại tâm thu thường xuyên: có thể phát hiện nhịp thiếu. Có nghĩa 
là nhịp tim khi nghe tim với ống nghe cao hơn so với nhịp mạch quay đếm được ở cô tay. 
Ở những BN này tiếng tim sẽ được nghe với mỗi nhịp tâm thu nhưng có sự co thắt đến 
sớm với khoảng thời gian đồ đầy tâm trương ngắn sẽ không đủ cung lượng tim cho một 
nhịp có thể sờ được ở cô tay. 

Một nhịp tim không đều cũng có thể không đều có tính chu kỳ. Ví dụ, ở những BN 
loạn nhịp xoang, nhịp tim tăng theo mỗi nhịp hít vào và giảm dân theo từng nhịp thở ra; 
đây là một dấu hiệu bình thường. Nó đi kèm với những thay đổi ở tĩnh mạch trở về tim. 


+ + + + + + + + + + + +? +? + + + + + + + + + 
NẺN N E N NN E NN NN CẦN N NộN N E N NẶN E 
Ngoại tâm thu thường xuyên - khi hai nhịp ngoại tâm thu cùng xuất hiện gọi là ngoại tâm thu cặp đôi 


+ + + + + + + dt. + + + + ủờ + +. + + + 


Hít vào Thở ra Hít vào Thở ra 
Loạn nhịp xoang 


/WW/\/*%ww/\/\/Wwwu/Yvw./VV `, 


++  +T++++ĐT+++ +T+ƯO+†++C TP +ừrrtr†t ++ +? ++tưtư tt +? 
Nhịp không đều không có tính chu kỳ (nhịp hỗn loạn) 


Hình 5.16. Các dạng nhịp thường gặp. N = bình thường, E = ngoại tâm 
thu, C = ngoại tâm thu cặp đổi. 

Các dạng nhịp không đều (xem Hình 5.16) cũng có thể xảy ra khi BN có ngoại tâm 
thu thường xuyên. Nó có thể xảy ra trong tâm nhĩ (ngoại tâm thu nhĩ, AEBs) hoặc trong 
tâm thất (ngoại tâm thu thất, VEBs). Ngoại tâm thu thông thường xảy ra trong một tỷ lệ cố 
định so với nhịp đập bình thường. Sau mỗi nhịp bình thường lại có một ngoại tâm thu, 
được gọi là nhịp đôi — bigeminy. Nhịp đôi do ngoại tâm thu có một đặc trưng: nhịp bình 
thường, nhịp yếu (hoặc không có), nghĩ bù, nhịp bình thường.... Tương tự như vậy, sau 
mỗi hai nhịp bình thường có một ngoại tâm thu — nhịp ba (trigeminy). Một dạng nhịp 
không đều khác cũng được tìm thấy trong hiện tượng Wenckebach ". Ở đây thời gian dẫn 
truyền nút AV tăng dần cho đến khi một nhịp nhĩ không dẫn truyền xuống tâm thất. Theo 
sau đó, thời gian dẫn truyền nút AV sẽ rút ngắn và bắt đầu một chu kỳ khác tương tự. 


5.5.3. Nhịp trễ mạch quay — đùi và mạch quay — quay 
Nhịp trễ mạch quay - đùi là một dấu hiệu quan trọng, đặc biệt là trên một BN trẻ tuổi 
bị tăng huyệt áp. Trong khi sờ động mạch quay, đặt các ngón tay của bàn tay kia lên động 


^ Marel Frederik IWenckebach (1864 - 1940), một bác sĩ người Hà Lan làm việc tại Venma. 


95 


mạch đùi, mạch nằm dưới dây chẳng bẹn, một phần ba của đường đi lên từ củ mu (xem 
Hình 5.17). Sự chậm trễ của mạch đùi so với mạch quay gợi ý chân đoán hẹp cung động 
mạch chủ, thường xuất hiện hẹp bẩm sinh ở eo động mạch chủ ngang mức khớp nôi với 
động mạch chủ xuống. Năm ở đầu xa của nguyên ủy động mạch dưới đòn. Tôn thương 
này có thê gây cao huyết áp ở chỉ trên. Thầy thuốc có thể sờ cả hai mạch quay đề phát hiện 
sự bất đồng đều mạch quay — quay về thời gian, cường độ, thường do tắc động mạch lớn 
bởi một mảng bám xơ vữa của động mạch hay phình mạch hoặc hẹp động mạch dưới đòn 
ở một bên. Nó cũng có thể là một dẫu hiệu của phình bóc tách động mạch chủ ngực. 


Hình 5.17. Cảm nhận nhịp trễ mạch quay — đùi. 
5.5.4. Đặc điểm và cường độ 
Đặc điểm và cường độ được đánh giá khá kém bằng cách bắt mạch quay; động mạch 
cảnh hoặc động mạch cánh tay nên được sử dụng để xác định đặc tính và cường độ của 
mạch, sẽ phản ánh chính xác hơn hình thái áp lực trong động mạch chủ. Tuy nhiên, mạch 
xẹp gặp trong hở van động mạch chủ (bounding) và mạch xen kẽ (xen kẽ nhịp mạnh và 
nhịp yêu) của suy thất trái, có thê thấy một cách rõ ràng khi bắt mạch quay. 


5.5.5. Tình trạng của thành mạch 
__ Chỉ có những thay đối trong lớp áo giữa của động mạch quay là có thể đánh giá được 
băng cách sờ. Sự dày lên hay gâp khúc thường được phát hiện ở động mạch quay của người 
cao tuôi. Tuy nhiên, những thay đôi này không chỉ ra có hay không có hẹp mạch máu do 

xơ vữa. Do đó, dâu hiệu này ít có giá trị lâm sàng. 

5.6. HUYET AP 

Đo huyết áp động mạch ° là một phần thiết yếu của việc thăm khám cho hầu hết các 
BN. Thông thường, huyết á áp tâm thu và tâm trương được đo bằng phương pháp gián tiếp 
với một máy đo huyết á áp (nguồn gốc từ Hy Lạp). Huyết áp tâm thu là áp suất đỉnh xuất 


° Huyết áp được đo đầu tiên ở một con ngựa vào nắm 1708 bởi Stephen Hales, một mục sư người Anh. 
Đo huyết áp là dấu hiệu sinh tồn truyền thống cuối cùng được đo và được sử dụng thường xuyên. Mãi cho 
đến đầu thế kỷ 20, nhờ Korotkoff và Janeway mà nó được sử dụng thường quy. 


96 


hiện ở động mạch sau tâm thu thất và huyết áp tâm trương là huyết áp động mạch giảm 
xuống trong thì tâm trương thất. Huyết áp bình thường được định nghĩa là huyết áp tâm 
thu dưới 130 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 85 mmHg. Bình thường cao khi huyết 
áp tâm thu từ 130 — 139 mmHg và tâm trương từ 85 - 89 mmHg. Trong một số trường 
hợp, giảm huyết áp có thê được coi là bình thường (trong thời kỳ mang thai) hoặc trong 
điều trị (đối với BN đái tháo đường). 

5.6.1. Đo huyết áp với máy đo huyết áp 

Chiều rộng băng quấn tay của máy huyết áp bình thường là 12,5 em. Điều này là tương 
đối phù hợp cho một người trưởng thành có kích thước vòng cánh tay bình thường. Tuy 
nhiên, ở những BN béo phì với vòng cánh tay lớn (chiếm 30% dân số trưởng thành) các 
băng quấn cỡ thường sẽ đánh giá huyết áp không chính xác (cao hơn so với huyết áp thực) 
và do đó cần có một túi lớn hơn. Một loạt băng quấn nhỏ với kích thước khác nhau dành 
cho trẻ em. Sử dụng một băng quấn quá lớn sẽ dẫn đến kết quả chỉ số huyết áp thấp hơn 
thực tế một ít. 

Thông thường, huyết áp không đo ở cánh tay bên có cắt bỏ tuyến: vú trước đây (đặc 
biệt là nếu các có cắt hạch nách) vì sợ làm xáo trộn hệ thống. bạch huyết. Cắt bỏ tuyến vú 
hiện nay thường ít triệt để và nguy cơ xảy ra vấn đề là rất thấp. Không nên đo ở cánh tay 
có rò động tĩnh mạch sử dụng trong chạy thân vì có thể làm hỏng đường TÒ. 


Hình 5.18. Đo huyết áp ở BN nằm tư thế 45°. 

Băng quấn được quấn quanh phần phần trên cánh tay với trung tâm túi khí ở phía trên 
động mạch cánh tay (xem Hình 5.18). Động mạch này năm trong hồ khuỷu, một phần ba 
của đường đi qua lỗi cầu trong. Để có kết quả huyết á áp tâm thu tương đối chính xác, bơm 
căng băng quân và sau đó xả chậm (3 - 4 mmHg môi giây) cho đến khi có mạch quay trở 
lại. Sau đó, để chính xác hơn, lặp lại cách này với phần màng của ống nghe đặt trên động 
mạch cánh tay, trượt bên dưới đầu xa của túi khí. 


Động mạch cánh tay của BN nên ở ngang mức tim, là ở khoảng liên sườn 4 ở xương 
ức. Nêu cánh tay quá cao — ví dụ, ở mức ngang thượng đòn — huyết áp sẽ thâp hơn 5 mmHg 


97 


và nếu cánh tay là quá thấp, kết quả huyết áp sẽ cao hơn thực tế. 


Tiếng Korotkoff 
120 mmHg tâm thu 


Tiếng đập 

110 mmHg 
Tiếng thổi ồn 

100 mmHg 
Tiếng đập nhẹ 


90 mmHg tâm 
trương (1st) 


Mất tiếng thổi ồn 


80 mmHg tâm 
trương (2 nd) 
Không còn nghe gì 


Hình 5.19. Các tiếng Korotkoff . Huyết áp tâm thu được xác định bởi sự 
xuất hiện của âm thanh đầu tiên nghe được và huyết áp tâm trương được 
xác định bởi sự biến mất của nó. 

Năm âm thanh khác nhau sẽ được nghe khi xả túi khí một cách từ từ (xem Hình 5.19). 
Chúng được gọi là các tiếng Korotkoff P. Áp suất tại đó ta nghe âm thanh đầu tiên ở động 
mạch gọi là huyết áp tâm thu (Korotkoff I hoặc KI). Tiếp theo của giảm dân áp suất khi xả 
băng quân, âm thanh tăng cường độ (KII), sau đó giảm dần (KIII, không nghe rõ nữa 
(KIV) và biến mất (KV). Nhiều nhà quan sát khác nhau xem KIV và KV là mức của áp 
lực tâm trương. KV có lẽ là đại lượng đo lường tốt nhất. Tuy nhiên, việc này đánh giá hơi 
thấp hơn so với huyết áp tâm trương ở động mạch. Mặc dù huyết áp tâm trương thường 
tương ứng nhất với KV, trong hở van động mạch chủ nặng, thì KIV phản ánh chính xác 
hơn. KV không có ở một số người bình thường và KIV sẽ được sử dụng. 

Thỉnh thoảng, sẽ có một khoảng trống (âm thanh biến mất ngay sau tâm thu và xuất 
hiện trở lại trước tâm trương) ở người bình thường. Điều này có thê dẫn đến việc đánh giá 
thấp huyết áp tâm thu so với thực tại nếu băng quấn không được bơm lên đủ. 


? Nikolai Korotkoff (1874-1920), một bác sĩ phẫu thuật St Petersburg, mô tả phương pháp nghe xác định 
huyết áp vào nắm 1905, mặc dù những phát hiện của ông đã bị chế giêu. 


98 


Huyết áp tâm thu bình thường có thể thay đổi giữa hai tay khoảng 10 mmHg: ở chân 
huyết áp bình thường có thể cao hơn 20 mmHg so với tay, trừ khi BN có hẹp động mạch 
chủ. Đo huyết áp ở chân khó khăn hơn tay. Cần một túi hơi lớn hơn được đặt trên giữa đùi. 
BN nằm sắp và ống nghe được đặt ở hỗ khoeo, phía sau đầu gối. 

Trong thì hít vào, huyết áp tâm thu và tâm trương bình thường sẽ giảm xuống (vì áp 
lực trong lồng ngực lúc này âm nhiều hơn, tạo thành các hồ máu trong mạch máu phối, do 
đó làm giảm khả năng đồ đây tim trái). Khi huyết áp giảm quá mức khi hít vào, nó sẽ được 
gọi là dấu mạch nghịch (pulsus paradoxus). Kussmaul định nghĩa điều này là một tình 
trạng giảm huyết áp và tăng nghịch lý tần số mạch. Huyết áp động mạch trong thì hít vào 
giảm trên 10 mmHg là bất thường và có thể do viêm màng ngoài tim co thắt, tràn dịch 
màng ngoài tim hoặc hen suyễn nặng. Để phát hiện dấu hiệu này, giảm áp lực băng quấn 
từ từ cho đến khi tiếng KI được nghe từng đọt (thì thở ra) và sau đó cho đến khi KI có thể 
nghe được từng nhịp. Sự khác biệt giữa hai chỉ số này thể hiện cho mức độ mạch nghịch. 

5.6.2. Sự dao động của huyết áp 

Khi huyết áp được đo với catheter trong lòng động mạch, huyết áp sẽ thay đổi từng 
phút ở những người bình thường. Thay đôi ngắn khoảng 4 mmHg ở tâm thu và 3 mmHg ở 
tâm trương là thường gặp. Thay đổi hằng giờ và hằng ngày thậm chí còn lớn hơn. Độ lệch 
chuẩn giữa các lần lên đến 12 mmHg đối với huyết áp tâm thu và § mmH§g với tâm trương. 
Điều này có nghĩa là khi nghi ngờ kết quả bất thường thì lặp lại phép đo là cần thiết. 


Khi trái tỉm hoạt động không đều (thường do rung nhĩ), nên xả túi hơi một cách thật 
chậm và thời điêm mà hâu hêt tâm thu đêu nghe được (KD: huyệt áp tâm thu, thời điêm 
mà hâu hêt các tiêng đêu mât (KV): huyệt áp tâm trương. 

Bảng 5.2. Phân loại huyết áp. 


Phân loại Tâm thu (mmHg) Tâm trương (mmHg) 
Tối ưu < 120 <80 
Bình thường 120 — 129 80 - 84 
Bình thường cao | 130— 139 85 — 89 
Tăng huyết áp nhẹ (độ 1) | 140 — 159 90 — 99 
Tăng huyết áp trung bình (độ 2) | 160-— 179 | 100 — 109 
Tăng huyết áp nặng (độ 3) > 180 > 110 


(European Soclety of Cardiology guidelines, 1999), 


5.6.3. Tăng huyết áp 
Tăng huyết áp thường rất khó để định nghĩa. Định nghĩa tăng huyết áp hữu ích nhất 
dựa trên ước lượng mức độ liên quan với tăng nguy cơ bệnh lý tìm mạch. Có rất nhiều 
phân loại về tăng huyết áp, những gì được coi là thay đổi bình thường hay bắt bình thường. 
Bảng 5.2 đưa ra một hướng dẫn có ích cho những định nghĩa hiện nay. Nếu huyết áp hơn 
140/90 mmHg được coi là bất thường, tăng huyết áp có thể xảy ra ở 20% dân số trưởng 


99 


thành . Huyết áp được đo bởi BN tại nhà hoặc bởi một Holter 24 giờ, có khả năng thấp 
hơn 10/5 mmHg so với đo trong lúc phẫu thuật (còn gọi là hiện tượng áo choàng trăng). 


5.6.4. Huyết áp tư thế 


Hình 5.20. Đo huyết áp ở BN đứng. 
Text box 5.1. Nguyên nhân gây hạ huyết áp tư thế (HANDI). 

—_. Hypovolemia — giảm thể tích tuần hoàn (mất nước, chảy máu), suy tuyến yên. 

— _ Addison's* đisease — bệnh Addison (suy tuyến thượng thận). 

—_ Neuropathy - rối loạn thần kinh thực vật (đái tháo đường, loạn dưỡng cơ, hội chứng Shy — 
Drager). 

—_ Drugs (các thuốc dãn mạch và hạ huyết áp khác, thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc lợi tiểu, 
thuôc chông loạn thân). 

—_ Idiopathic — hạ huyết áp tư thê đứng vô căn (thoái hóa tiền triển hiểm gặp của hệ thần kinh thực 
vật, thường ở người lớn tuôi). 

*Thormas Addison (1793 - 1860), một bác sĩ tại London. 


Huyết áp nên được đo thường xuyên ở cả hai tư thế năm và đứng (xem Hình 5.20). 
Nếu huyết áp tư thế đứng thấp hơn 15 mmHg ở huyết áp tâm thu hoặc 10 mmHg ở huyết 
áp tâm trương là bất thường và được gọi là hạ huyết áp tư thế (xem Text box 5.1). Nó có 
thê gây chóng mặt hoặc không gây ra triệu chứng. Nguyên nhân phổ biến nhất là do sử 


2 Pseudoh/pertension - giả tăng huyết áp có nghía là huyết áp, khi đo bằng các máy đo huyết áp, là cao 
giả tạo vì thành động mạch bị vôi hóa. Điều tra của Osler một cách truyền thống phát hiện tỉnh trạng này: 
bơm túi hơi trên áp tâm thu và sờ động mạch quay, ở người già tăng huyết áp có thể sờ thấy mạch. Tuy 
nhiên, giá trị của điều tra nảy đế xuất hiện các nghi ngờ. 


100 


dụng các thuốc hạ huyết áp, thuốc đối kháng ơ — adrenergic. 
5.7. MẠT 

Kiểm tra củng mạc để xem có vàng hay không. Điều này có thê xuất hiện trong suy 
tim sung huyệt nặng và sung huyệt gan. Van tim nhân tạo gây phá hủy các tê bào hông câu 
do hôn loạn quá mức là một nguyên nhân ít gặp nhưng là nguyên nhân gây vàng da do tim. 
Xanthelasmata — bệnh u vàng (xem Hình 5.21) là sự tích tụ cholesterol màu vàng dưới da 
xung quanh mắt và tương đôi thường gặp. Đó là những biên thê bình thường hoặc có thê 
là dâu hiệu chỉ điêm cho tình trạng tăng lipid máu type II hoặc IH, mặc dù chúng không 
phải lúc nào cũng kêt hợp với tăng lipid máu. 


Hình 5.22. Vòng đục rìa giác mạc (arcus senilis). 
Quan sát nhãn cầu đề tìm dấu hiệu vòng đục rìa giác mạc (xem Hình 5.22). Đó là một 
vòng tròn hoặc nửa vòng tròn màu xám thấy được xung quanh chu vi bên ngoài của đồng 
tử và có lẽ liên quan với một số yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch. 


Tiếp theo hãy tìm sự hiện diện “vẻ mặt van hai lá” gồm: đôi má ửng hồng có ánh xanh 
do dãn nở của các mao mạch má. Điều này liên quan tới tăng áp phối và cung lượng tim 
thấp xuất hiện trong hẹp van hai lá nặng và hiện nay dấu hiệu này rất hiếm gặp — xem Hình 


101 


3.23: 


Hình 5.23. Vẻ mặt van hai lá. 

Quan sát miệng BN, sử dụng đèn pin để xem có dấu hiệu vòm hầu cao hay không. Gặp 
trong hội chứng Marfan, liên quan với bệnh tim bâm sinh, bao gồm hở van động mạch chủ 
thứ phát do dãn gốc động mạch chủ và hở hai lá do sa van hai lá. Chú ý xem răng có bệnh 
hay không, vì chúng có thể là nguồn vi khuẩn gây viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Nhìn 
vào lưỡi và môi để phát hiện tím trung tâm. Kiểm tra niêm mạc để tìm những chấm xuất 
huyết điều này có thê gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. 

5.8. Cổ 

Thật kỳ lạ, khu vực nhỏ này của cơ thê lại chứa đựng các dấu hiệu tim mạch chỉ có thể 

tìm được khi thăm khám thật nhẹ nhàng và thành thục. 


5.8.1. ĐỘNG MẠCH CẢNH 
Bảng 5.3. Các đặc điểm của xung động mạch. 


Loại nhịp Nguyên nhân 


Mạch đội (anacrotic — cường độ thấp, đường cong Hẹp van động mạch chủ 
đi lên chậm, tạo sóng dạng khía đi lên). | 
Mạch hình bình nguyên (plateau — sóng nhọn đi lên . Hẹp van động mạch chủ 
chậm). 
Mạch hai pha (bisferiens — mạch dội và mạch xẹp).  Hẹp và hở van động mạch chủ 
Hở van động mạch chủ 
Tăng tuần hoàn 
Mạch xẹp (collapsing) Còn ống động mạch 
Rò động - tĩnh mạch ngoại biên 
Xơ vữa động mạch chủ (đặc biệt ở người già) 
Mạch nhỏ Hẹp van động mạch chủ 
Tràn dịch màng tim | 


Mạch xen kẽ (alternans — mạnh và yếu) Suy thất trái 


102 


Hình 5.24. Sờ động mạch cảnh. 

Động mạch cảnh không chỉ đễ khám — nằm trung điểm của cơ ức đòn chũm (xem Hình 
5.24), mà còn cung cấp một lượng lớn thông tin về các dạng xung động của động mạch 
chủ — thường bị ảnh hưởng bởi những bắt thường ở tim. Không bao giờ sờ cả hai động 
mạch cảnh cùng một lúc vì chúng cung cấp phần lớn máu lên não (cơ quan sống còn). 

Đánh giá. về các dạng xung động (biên độ, hình dạng và cường độ) là rẤt quan trọng 
trong việc chân đoán nhiều bệnh tim tiềm ân và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Cần phải 
thực hành thật nhiều để phân biệt giữa các loại xung động quan trọng khác nhau của động 
mạch cảnh (xem Bảng 5.3). Nghe động mạch cảnh có thể được thực hiện trong lúc khám 
cô hoặc trong lúc nghe tim ở vùng trước tim. 


5.8.2. Áp lực tĩnh mạch cảnh 


Hình 5.25. JVP và liên quan của nó với tiếng tim thứ nhất (S1) và thứ hai 
(S2). 


103 


Cũng như các xung động của động mạch cảnh cung cấp cho ta thông tin về động mạch 
chủ và chức năng thất trái, JVP (xem Hình 5.6c) cung câp cho chúng ta thông tin vê chức 
năng nhĩ phải và thất phải. Tư thế của BN và ánh sáng phòng rất quan trọng cho việc thăm 
khám. BN phải nằm tư thế đầu cao 45° bằng cách kê vài chiếc gối đưới đầu BN và có đầy 
đủ ánh sáng. Thông thường, BN nên nghiêng nhẹ đầu sang bên trái để các phần sàn của cổ 
được bộc lộ. Tuy nhiên, nêu đầu xoay quá I nhiều, cơ ức đòn chũm sẽ co lại và sẽ che khuất 
tầm nhìn. Đây là một thăm khám khó và cần có nhiều người cùng thực thăm khám. 


List 5.2. Áp lực tĩnh mạch cảnh. 


Những nguyên nhân tăng áp lực fính mạch — Nguyên nhân gây sóng a đại bác 


trung tâm Block tim hoàn toàn. 


+ _ Giảm chức năng thât phải. + Nhịp nhanh kịch phát trên thất dẫn truyền 


+. Hẹp hoặc hở van ba lá. nhĩ ngược dòng. 

+ _. Tràn dịch màng ngoài tim hoặc viêm màng + Nhịp tìm nhanh kịch phát tại thất dẫn 
ngoài tim co thắt. truyền nhĩ ngược dòng hoặc phân ly nhĩ 

+ _ Tắc tĩnh mạch chủ trên. thất. 

+ Quá tải thể tích. —._ Nguyên nhân gây ra sóng v trội 

+ Tăng tuần hoàn. + Hở van ba lá. 

Dạng sóng —. xdốc xuống 

—_ Nguyên nhân gây ra sóng a trội. + Biến mất: rung nhĩ. 

+_ Hẹp van ba lá (gây ra sóng y dốc xuống +... Tăng lên: chèn ép tim cấp tính, viêm màng 
chậm). ngoài tim co thắt. 
Hẹp động mạch phối. — ydốc xuống 
Tăng áp phối. +. Nhọn: hở van ba lá nặng, viêm màng ngoài 

tim co thắt 


+ Chậm: hẹp van ba lá, u nhầy nhĩ phải. 


Khi BN nằm cao 45”, góc xương ức là một đường gỗ ghề ở nền cô (xem Hình 5.6c). 
Điều này sẽ cung cấp cho chúng ta một điểm zero từ đó đo chiều cao của cột máu trong 
tĩnh mạch cảnh. Nhịp đập của tĩnh mạch cảnh (chuyên động) có thể phân biệt được từ xung 
động mạch vì: (1) nó được nhìn thấy nhưng không sờ thấy và chuyền động vào trong trội 
hơn so với động mạch; (2) nó có một dạng sóng phức hợp, thường nhấp nháy hai lần với 
mỗi chu kỳ tim (nếu BN có nhịp xoang); (3) nó di chuyền khi hô hấp — thông thường JVP 
giảm trong thì hít vào và (4) lúc đầu nó sẽ mất và sau đó được đồ đầy từ phía trên khi áp 
một lực nhẹ vào nên cô. 

JVP phải được đánh giá về chiều cao và tính chất. Khi JVP cao hơn 3 em so với điểm 
zero, áp lực đô đây tim phải được nâng lên (bình thường là dưới § em nước: 5 em + 3 cm). 
Đây là một dấu hiệu của suy thất phải, quá tải thể tích hoặc một số loại bệnh lý màng ngoài 
tim. 

Đánh giá các tính chất của JVP là một việc rất khó khăn, ngay cả đối với các bác sĩ có 
kinh nghiệm. Có hai sóng dương trong JVP bình thường. Sóng đầu tiên là sóng a và trùng 
với kỳ tâm thu nhĩ phải, do sự co của tâm nhĩ. Sóng a này cũng trùng khớp với tiếng tim 
đầu tiên và đến trước nhịp đập của động mạch cảnh. Sóng thứ hai được gọi là sóng v và 
do sự làm đầy của tâm nhĩ, trong thời gian van ba lá vẫn còn đóng trong thì tâm thu thất. 


104 


Giữa sóng a và sóng v có một khoảng do dãn tâm nhĩ. Được gọi x dốc xuống. Nó bị gián 
đoạn bởi điểm c — do dẫn truyền xung động của động mạch cảnh và trùng với lúc van ba 
lá đóng: thường khó có thể nhìn thấy được. Tiếp theo sóng v, van ba lá mở ra và làm đầy 
thất diễn ra nhanh chóng; kết quả là có y dốc xuống (xem Hình 5.25). 

Trong List 5.2 mô tả các thay đổi về đặc tính của JVP. Bắt kỳ trường hợp nào mà sự 
đồ đây tâm thất phải bị giới hạn (viêm màng ngoài tim co thắt, chèn ép tim hay nhồi máu 
thất phải) có thê gây tăng áp lực tĩnh mạch, được ghi nhận rõ ở thì hít vào vì tăng lượng 
máu tĩnh mạch trở về để tim. Sự gia tăng này trong JVP ở thì hít vào, gọi dâu Kussmaul ", 
là ngược với những gì xảy ra bình thường. Dấu hiệu này là dễ nhìn thấy khi BN đang ngồi 
ở 907 và thở chậm rãi qua miệng. 

Nghiệm pháp phản hồi bụng — tĩnh mạch cảnh (hay phản hồi gan — fĩnh mạch cảnh) là 
một cách để kiểm tra suy thất phải hoặc trái hoặc giảm đáp ứng thất phải. Áp lực tác dụng 
lên giữa bụng trong 10 giây sẽ gây tăng tuần hoàn tĩnh mạch về tâm nhĩ phải. JVP thường 
tăng lên thoáng qua sau nghiệm pháp này °. Nếu có suy thất phải hoặc nếu áp lực nhĩ trái 
tăng lên (suy thất trái), JVP có thể tăng cao (> 4 em) trong suốt thời gian thực hiện nghiệm 
pháp — khi đó phản hồi gan — tĩnh mạch cảnh sẽ (+). Sự sụt giảm đột ngột trong JVP (> 4 
cm) khi áp lực tác động được phóng thích có thê phát hiện dễ hơn so với giai đoạn tăng lúc 
đầu. Không cần thiết phải â ấn vào gan và vì thế khái niệm phản hồi gan — tĩnh mạch cảnh 
không còn phù hợp. Điều quan trọng là BN phải được thư giãn, thở qua miệng và không 
thực hiện nghiệm phát Valsalva. Người thực hiện nên ấn chắc bằng lòng bàn tay lên giữa 
bụng. Không cần thiết phải ẫn hơn 10 giây. 

Sóng a đại bác xuất hiện khi nhĩ phải co bóp kháng lại van ba lá đang đóng. Điều này 
xảy ra từng đợt trong block tim hoàn toàn, khi hai buồng tim hoạt động một cách độc lập. 

Sóng a không lồ nhưng không bùng nỗ theo mỗi nhịp. Nó xảy ra khi áp lực nhĩ phải 
tăng lên bời vì tăng áp tuần hoàn phối hoặc tắc nghẽn dòng chảy ra (hẹp ba lá). 

Các sóng v lớn của hở van ba lá không nên bỏ qua. Đó là một dấu hiệu đáng tin cậy 
của hở van ba lá và có thể dễ nhìn thấy tĩnh mạch phông lên ở cô trong mỗi nhịp tâm thu 
thất (xem Hình 5.26). 


5.9. THÀNH NGỰC TRƯỚC 
5.9.1. Quan sát 


Nhìn các vết sẹo trên thành ngực. Các phẫu thuật tim trước đó sẽ để lại những VẾT sẹO 
trên thành ngực. VỊ trí của các vết sẹo có thê cho biết van tôn thương đã được phẫu thuật. 
Hầu hết các phẫu thuật van tim cần phải có cầu nối tim — phối nhân tạo và thường phải cắt 
xương ức (cắt xuống giữa xương ức). Sẹo này có thể ân đưới vùng lông ngực. Cũng không 
thật sự có ích vì nó có thê là kết quả của phẫu thuật bắt cầu động mạch vành trước đó. 
Ngoài ra, những vết sẹo mở ngực bên trái hoặc phải cũng có thê được ấn dưới nếp vú, có 


 Adoff Kussmaul (1822 - 1909), một bác sĩ người Đức, ông là người mô tả nhịp thở bất thường ở BW hôn 
mề do đái tháo đường và là người đầu tiên sử dụng ống soi thực quản, ông cũng tạo ra thuật ngữ múa 
vun bán thân. 

* Người đầu tiên mô tả là Louis Paster vào nắm 18665. 


105 


thể gợi ý phẫu thuật van hai lá đóng. Trong trường hợp này van hai lá bị h được mở 
thông qua đường rạch ở tiểu nhĩ trái; bắt cầu tim — phối có thể không cần 
động mạch vành và thậm chí là phẫu thuật van hiện nay đôi khi chỉ cần đưè 
Và tạo “cổng” bên cho các dụng cụ phẫu thuật tiến hành qua kênh thao tá 


LV 


| j l |) D_- 
 lỊ\IH l Ị HP" 
| lỊ MỊ Í || LỊ 
lỊ || J| || LÍ PL 
||} || | || | |} 
j | AI l | | 3 
/T 1 1 | | 
BMIRNIMIWNRMRINMR 
/ f1 LỰ TP {C | 
l Ì 1l  } ƒ 


b 
ECG và máy ghi áp lực cùng lúc ở thất phải và thất trái. 


Áp lụ hải tăng, (b) bản ghi được ở nhĩ phải. 


106 


Bất thường về xương như lõm ngực hoặc gù vẹo cột sống — kyphoscoliosis (từ kyphos 
Hy Lạp “gù lưng”, skolios “cong”), cong cột sống có thê hiện diện. Các bất thường về 
xương như trên, cũng có thể là một phần của hội chứng Marfan, có thê 8ây ra sự dịch 
chuyên vị trí của tìm và các mạch máu lớn ở lồng ngực và đo đó làm thay đối vị trí của 
mỏm tim. Nếu nghiêm trọng có thể gây trở ngại cho chức năng phổi và gây ra tăng áp phôi. 

Một phẫu thuật “bất thường” không được bỏ qua, nếu không có thê sẽ bị lúng túng, đó 
là máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung. Chúng thường nằm phía dưới cơ ngực lớn bên 
phải hoặc bên trái, ngay đưới xương đòn, thường dễ dàng sờ thấy. Điện cực máy tạo nhịp 
tim có thể sờ thấy dưới da, nằm phía trên cùng của máy. Máy thường đi động dưới da. Máy 
dính vào da hoặc kéo căng da phía trên là chỉ định để đặt lại máy. Sự bào mòn da do máy 
là một biến chứng nghiêm trọng bởi vì nhiễm trùng là không thể tránh khỏi. Hiếm khi điện 
cực bị lóng và gây co giật các cơ vùng ngực xung quanh máy. Khi điện cực thủng vào tâm 
thất phải hoặc qua thành tâm thất phải có thể dẫn đến co thắt cơ hoành một cách hỗn loạn 
(nắc cục), dù được thiết lập ở bất kỳ tần số nhịp nào. Hộp máy khử rung tim lớn hơn máy 
tạo nhịp. Hiện nay kích thước của nó khoảng 10 x Š cm và độ dày nhỏ hơn l cm. 


Hình 5.27. Diện đập mỏm tim. Vị trí mỏm tim tương ứng với vị trí của 
đồng xu. Khoang liên sườn được đánh số. Đường trung đòn trái, phải và 
đường nách trái trước. Cẩn thận khi xác định đường trung đòn. 

Quan sát diện đập mỏm tim. VỊ trí bình thường của nó là ở khoang liên sườn V, Ï em 
về phía trong so với đường trung đòn (xem Hình 5. 27). Nó chủ yêu là do sự nảy của tim 
khi máu được đẩy ra ngoài trong kỳ tâm thu. Có thể nhìn thấy các ô đập khác; ví dụ như 
trên động mạch phổi trong trường hợp tăng áp phối nặng. 


5.9.2. SỜ 


Sờ mỏm tim (xem Hình 5.27 và Hình 5.28). Đếm các khoảng liên sườn theo từ trên 
xuống. Liên sườn II là liên sườn đầu tiên. Nó nằm ngay dưới góc ức. Vị trí mỏm tim được 
xác định như là điểm dưới ngoài nhất mà tại đó các ngón tay nảy lên ứng với mỗi nhịp tâm 
thu. Phạm vi mỏm tim bình thường tương đương với một đồng xu 20 cent (S0 p) - xem 
Hình 5.27. Áp các đầu ngón tay của chúng ta vào các khoảng liên sườn. Nhắc cô tay khỏi 
xương ức của BN. Lưu ý rằng mỏm tim chỉ sờ thấy ở khoảng 50% người trưởng thành. 


Điều đáng chú ý là mỏm tim sờ thấy không phải vị trí giải phẫu chính xác của tỉm mà 
chỉ là một điêm ở phía trên nó. Vào thời điểm sờ thấy diện đập mỏm tim ', tim được giả 
định có dạng hình cầu và đỉnh xoắn ra xa thành ngực. Tuy nhiên, khu vực phía trên mỏm 
tim, đi động gần ngực và đễ sờ thấy. Nếu mỏm tim lệch sang bên hoặc xuống dưới hoặc 
cả hai, điều này thường gợi ý tim to, nhưng đôi khi có thể là do thành ngực biến dạng hay 
bệnh màng phôi hoặc bệnh phi. 


107 


Hình 5.28. Sở mỏm tim. 


Các đặc tính của diện đập mỏm tim có thê gợi ý chân đoán quan trọng. Mỏm tim bình 
thường đập nhẹ nhàng vào tay khi sờ. Một sô loại diện đập bât thường: 

— Áp lực tải (nặng, tăng tuần hoàn hoặc quá tải tâm thu) nhịp đập mạnh và duy trì 
liên tục. Xảy ra khi có hẹp van động mạch chủ hoặc tăng huyêt áp. 

— Thể tích tải (bóp mạnh) mỏm tim bị đây lệch, lan tỏa, nhịp đập không liên tục. 
Hiện tượng này thường gặp nhât trong hở van hai lá tiên triên hoặc bệnh cơ tim dãn. 

— Loạn động nhịp mỏm tim là những xung động không tương đồng nhau cảm giác 
được trên một vùng lớn hơn bình thường ở thành trước ngực và thường là do rôi loạn chức 
năng thât trái (ví dụ như nhôi máu vùng trước tim). 

— Nhịp đôi, hai xung lực riêng biệt cùng được phát ra ứng với mỗi thì tâm thu, là đặc 
trưng của bệnh cơ tim phì đại. 

— Nhịp nảy: cảm nhận được khi sờ thấy ở tiếng tim đầu tiên (bình thường không sờ 
thây) và là chỉ điêm hẹp van hai lá hoặc rât hiêm là hẹp van ba lá. 

Các đặc điểm, không bao gồm vị trí của diện đập mỏm tim có thể đánh giá dễ dàng 
hơn khi BN năm nghiêng trái. 

Ở nhiều BN mỏm tim có thê không sờ được. Điều này thường do thành ngực dày, khí 
phê thũng, tràn dịch màng ngoài tim, sôc (hoặc tử vong) và hiêm gặp trong đảo ngược phủ 


t Jame Hope là người đầu tiên mô tả diện đập mởm tím vào năm 1830 và cho rắẳng diện đập mỏ tim là do 
sự co của tâm thất. lean —- Nicholas Corvisanf là người đầu tiên nêu sự twong quan của diện đập bất 
thường của mởm tím với sự dẫn lớn của các buồng tím. 


108 


tạng (đảo ngược tim và các mạch máu lớn). Diện đập mỏm tim sẽ năm ở bên phải của 
xương ức trong nhiêu trường hợp của đảo ngược phủ tạng. 


Hình 5.29. Sờ xung động cạnh xương ức. 

Một số xung động ở vùng trước tim có thể sờ thấy trong bệnh tim. Một xung động 
cạnh xương ức có thể cảm nhận được khi cô tay (mô cái và mô út cạnh cô tay) đặt lên bên 
trái xương ức với các ngón tay nhấc nhẹ khỏi lồng ngực (xem Hình 5.29). Thông thường 
không có xung hoặc cảm thấy một xung nhẹ. Trong trường hợp phì đại thất phải hoặc lớn 
nhĩ trái nặng, khi đó tâm thất phải bị đây về phía trước, cô tay bị nảy lên với mỗi kỳ tâm 
thu. Sờ nắn bằng các ngón tay trên vùng phối có thể phát hiện sự đóng của van động mạch 
phối (sờ được P2) trong các trường hợp tăng áp động mạch phổi (xem Hình 5.30). 


Hình 5.30. Sờ đáy tim. 

Dòng máu xoáy, gây tiếng thôi, đôi khi có thể sờ được. Những tiếng thối sờ thấy được 
gọi là rung miu. Nên sờ vùng trước tim một cách có hệ thống để tìm rung miu đội vào lòng 
bàn tay, đầu tiên trên mỏm tim, cạnh bờ trái xương ức và sau đó là phần đáy tim (đó là 
phần trên lồng ngực và bao gồm các vùng của động mạch chủ và phôi — xem Hình 5.30). 


Rung miu ở mỏm tim có thể cảm nhận dễ dàng khi BN nghiêng trái vì lúc này mỏm 
tim gân lông ngực hơn. Tư thê khám tôt nhật là BN ngôi, chòm người về phía trước và thở 


109 


ra hết sức. Ở vị trí này, các phần của đáy tim nằm gần thành ngực hơn. Rung miu trùng 
với lúc mỏm tim đập gọi là rung miu tâm thu; khác với lúc mỏm tim đập gọi là rung mu 
tâm trương. 

Rung miu thường là dấu hiệu chỉ điểm có một tổn thương thực thê. Phát hiện được 
rung mu sẽ rât có ích nhưng thường bị bỏ qua và là một phân quan trọng trong thăm khám 
tim mạch. 


5.9.3. Gõ 
Có thể xác định diện đục của tim bằng cách gõ ", nhưng không thường quy. Gõ chính 
xác nhất khi được thực hiện trong khoảng liên sườn V. BN nên nằm ngửa và bác sĩ sẽ gõ 
từ đường nách trước về phía xương ức. Điểm gõ đục sẽ là giới hạn tim trái. Nếu khoảng 
cách lớn hơn 10,5 cm giữa ranh giới của tim và giữa xương ức thì gọi là tim to. Dấu hiệu 
này không có ý nghĩa nếu BN có bệnh phối kèm theo. 


5.9.4. Nghe | 


Hình 5.31. Nghe vùng van hai lá bằng phần chuông: nghe hẹp van hai lá 
ở tư thế nghiêng nhẹ sang trái. 

Cần thiết phải có ống nghe. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chân đoán đã khá rõ 
ràng. Trong các kỳ thi, giám thị sẽ thỉnh thoảng dừng một chút trước khi nghe tim và yêu 
cầu thí sinh đưa ra ý kiến. 

Kỹ thuật nghe tim: bắt đầu ở vùng van hai lá với phần chuông của ống nghe (xem Hình 
5.1 và Hình 5.31). Phần chuông được thiết kế như một buồng cộng hưởng và đặc biệt hiệu 
quả trong khuếch đại âm thanh trầm, chăng hạn như tiếng thôi tâm trương trong hẹp van 
hai lá hoặc tiếng S3. Phải áp nhẹ ống nghe lên lồng ngực, vì đè mạnh sẽ căng da dưới phần 
chuông tạo thành phần màng. Một số ống nghe hiện đại không có phần chuông và màng 
riêng biệt; khi áp nhẹ lên ngực, nó sẽ là phần chuông và khi đè mạnh, nó sẽ trở thành phần 
màng. 


u Phương pháp gỗ được đề cao bở Pierre Pofr, một học trò của Laẽnnec vào những nấm đầu của thế kỷ 
19. Khi đó người này đã gỗ gián tiếp bằng một miếng ngà vơi thay vì ngón tay giữa. 


110 


Hình 5, .34. Nghe đáy tim (vùng van động mạch chủ). 

Tiếp theo, nghe khu vực van hai lá với phân màng (xem Hình 5.32), là phần tái tạo âm 
thanh âm cao tốt | hơn, chăng hạn như tiếng thổi tâm thu do hở van hai lá hoặc tiếng S4. Sau 
đó, nghe ở khu vực van ba lá (khoảng liên sườn thứ năm bên trái). Tiếp theo ở bờ trái 
xương ức để nghe van động mạch phôi (khoảng liên sườn thứ hai bên trái) và van động 
mạch chủ (khoảng liên sườn thứ hai bên phải) —- xem Hình 5.33 và Hình 5.34, nghe một 


cách cân thận ở môi vị trí với phân màng. 


111 


ởvan Đóng van 
Đóng Vân ĐC và ĐMC và 
¿Yà3l ÐĐMP  ĐMP 


Mở van2 Nhĩ phải 
và 3 lá và trái 


Hình 5.35. Chú kỳ tim bình thường, bắt đầu từ thất trái bóp trước khi áp 
lực ở thất phải tăng lên. Vì thế van hai lá đóng trước van ba lá. Bởi vì áp 
lực động mạch phổi tâm trương thấp hơn động mạch chủ nên van ĐMP 
mở trước: Vì vậy, tiếng tống máu lên phổi xảy ra gần với tiếng tim S1 
hơn là ĐMC. Trong thì tâm thu, áp lực trong tâm thất hơi cao hơn so với 
các động mạch lớn. Đến cuối thì tâm thu, áp lực trong tâm thất thấp hơn 
so với các động mạch lớn và áp lực này đủ để đóng các van bán nguyệt 
khi tâm trương. Bình thường, van ĐMC đóng trước van ĐMP. Van hai lá 
và ba lá bắt đầu mở ra khi áp lực tâm thất thấp hơn áp lực tâm nhĩ. 


112 


Đề nghe tim chính xác, điều quan trọng là phải nắm rõ các tiếng tim bình thường. Điều 
này chỉ có thê làm được khi thực hành nhiều trên lâm sàng. Tiếng tim bình thường gôm 
hai âm thanh: tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai. Các giải thích cho nguồn gốc của những tiếng 
tim này thay đổi từ năm này sang năm khác, các âm thanh đó có lẽ liên quan đến rung động 
gây ra bởi sự đóng của các van tim kết hợp với những thay đổi nhanh chóng của đòng máu 
và sự căng của các cấu trúc tim xuất hiện khi đóng van. 


Tiếng tim thứ nhất (S1 hoặc T1) có hai thành phần tương ứng với hai lá và van ba lá 
khi đóng. Van hai lá đóng trước van ba lá một chút, nhưng chỉ nghe được một âm thanh. 
Tiếng tim đầu tiên được cho là sự khởi đầu của thì tâm thu thất. 

Tiếng tim thứ hai (Š2 hay T2), nhẹ hơn, ngắn hơn và âm sắc cao hơn một chút so với 
tiếng trước, đánh dấu sự kết thúc của thì tâm thu, được tạo ra do sự đóng van động mạch 
chủ và động mạch phổi. Trong trường hợp bình thường, mặc dù tâm thu thất trái và thất 
phải kết thúc đồng thời, áp lực tuần hoàn phổi thấp hơn so với động mạch chủ nên dòng 
chảy vẫn tiếp tục vào động mạch phổi sau khi tâm thu thất trái đã kết thúc. Kết quả là, việc 
đóng của van động mạch phổi xảy ra muộn hơn so với van động mạch chủ. Những thành 
phần này thường (trong 70% người trưởng thành bình thường) tách biệt nhau khá rõ nên 
có thê nghe được S2 tách đôi. Do thành phần van động mạch phôi của tiếng tim thứ 2 (P2) 
có thê không nghe được ở vị trí trước tim, 52 tách đôi có thê nghe rõ nhất ở khu vực van 
động mạch phổi và cạnh bờ trái xương ức. Van động mạch phối đóng trễ hơn (20 hoặc 30 
ms) trong thì hít vào do tăng lượng máu đô về thất phải; do đó, S2 tách đôi nghe rõ hơn 
trong thì hít vào. S2 đánh dấu sự bắt đầu tâm trương, mà thường là đài hơn tâm thu. 

Rất khó để phân biệt các tiếng tim. Có thể sờ động mạch cảnh để giúp xác định thời 
gian tâm thu và có thê giúp phân biệt hơn các tiếng tim dễ hơn. Điều quan trọng là phải 
xác định tâm thu và tâm trương khi nghe tim đề có thể xác định âm thổi và các âm bắt 
thường xuất hiện trong giai đoạn nào của chu kỳ tim. Sinh viên thường bị yêu cầu xác định 
thời gian âm thôi; điều này không quan trọng mà chỉ cần biết âm thôi xuất hiện ở giai đoạn 
nào trong chu kỳ. Ngay cả các chuyên gia cũng có thể bỏ sót nếu không đo thời gian âm 
thôi. Điều quan trọng là trong quá trình nghe, phải tập trung vào các thành phần của chu 
kỳ tim: cố găng xác định và lăng nghe những tiếng bất thường. Ở những người mắc bệnh 
tim, thường có khoảng 12 thành phần cần phải xác định. Hiểu rõ về chu kỳ tim sẽ rất có 
ích khi nghe tim (xem hình 5.34). 

5.9.5. Các tiếng tim bất thường 

5.9.5.1. Thay đổi về cường độ 

Tiếng tim đầu tiên (S1) lớn khi van hai lá hoặc van ba lá vẫn còn mở rộng cuối tâm 
trương và đóng mạnh khi khởi đầu thì tâm thất thu. Điều này xuất hiện trong bệnh hẹp van 
hai lá vì lỗ van hẹp làm giới hạn thể tích đỗ đầy tâm thất vào cuối tâm trương do đó dòng 
máu không bị yêu đi vào cuối thì tâm trương. Bình thường, mép van hai lá bị đây về trước 
để đóng lại vào cuối tâm trương khi dòng máu đồ vào tâm thất chậm lại. Các nguyên nhân 
khác của S1 lớn có liên quan đến giảm thời gian đồ đầy tâm trương (nhịp tim nhanh hoặc 
bất kỳ nguyên nhân làm tăng thời gian dẫn truyền nhĩ thất). 

Tiếng tim đầu tiên yếu có thể là do kéo dài thời gian đồ đầy tâm trương (block AV độ 
D hoặc tâm thu thất trái khởi phát chậm (block nhánh trái) hay hở van (hở van hai lá). 


113 


Tiếng tim thứ hai (52) có thể lớn khi van động mạch chủ đập mạnh (A2) ở BN tăng 
huyết áp. Điều này dẫn đến van động mạch chủ đóng mạnh do áp lực động mạch chủ cao. 
Hẹp van động mạch chủ bâm sinh là nguyên nhân khác, bởi vì các van di động nhưng hẹp 
và đóng lại đột ngột ở cuối tâm thu. Tiếng van động mạch phổi (P2) thường lớn trong tăng 
huyết á áp động mạch phôi, van đóng mạnh do áp lực động mạch phổi cao. Trong thực tế, 
P2 sờ thấy tương quan với tăng áp lực động mạch phối hơn là tiếng P2 lớn. 


Tiếng A2 yếu nghe được khi van động mạch chủ bị vôi hóa, hoạt động các van giảm 
và hở động mạch chủ khi các van đóng không kín. 

5.9.5.2. Tiếng tim tách đôi 

Tiếng tim bị tách thường gặp khi nghe trong vùng van động mạch phổi. S1 tách đôi 
thường không phát hiện được trên lâm sàng. Tuy nhiên, khi nó xuất hiện hầu hết là do sự 
bất thường dẫn truyền tim được gọi là block nhánh phải hoàn toàn. 

52 tách đôi tăng trong thì hít vào do chậm làm trống thất phải, như trong block nhánh 
phải (chậm khử cực thất phải), hẹp động mạch phổi (chậm tống máu thất phải), thông liên 
thất (quá tải thất phải) và hở van hai lá (do van động mạch chủ đóng sớm, do làm trống 
thất trái quá nhanh). 


Trường hợp S2 tách đôi có định, không thay . đổi theo hô hấp và tiếng tách đôi rõ rệt 
hơn. Điều ¡này gây ra bởi thông liên nhĩ, khi đó khối lượng tuần hoàn giữa hai tâm nhĩ bằng 
nhau đo lỗ thông. Kết quả là hai tâm nhĩ trở thành một buông chung. 


Tách đôi đảo ngược xuất hiện khi P2 xảy ra trước và xuất hiện trong thì thở ra. Điều 
này có thê là do sự khử cực thất trái chậm (block nhánh trái), chậm làm trống thất trái (hẹp 
van động mạch chủ nặng, hẹp eo động mạch chủ) hoặc tăng khối lượng tuần hoàn thất trái 
(còn ống động mạch lớn). Tuy nhiên trên thực tế, âm thôi do các nguyên nhân trên lớn nên 
thường sẽ không thể nghe thấy S2. 

5.9.5.3. Tiếng tim khác (S3 và S4) 

Tiếng tim thứ ba (S3 hay T3) là một tiếng trầm (20 — 70 Hz) giữa thì tâm trương, thời 
điểm mà có thê nghe được một nhịp thứ ba. Vì là âm trầm nên dễ dàng hơn khi nghe bằng 
phần chuông. Nó được ví như tiếng ngựa phi và thường được gọi là nhịp Gallop. Nhịp của 
nó tương tự như của từ “kentucky”. Nếu thầy thuốc nghe được toàn bộ nhịp điệu của tim 
mà không phải từng tiếng riêng lẽ thì sẽ có thể năm rõ được nhịp Gallop này. Nguyên nhân 
là do sự căng ra của các cơ nhú van hai lá hoặc ba lá ở cuối thì đồ đầy nhanh tâm trương, 
khi lưu lượng máu tạm thời dừng lại. 

Một S3 bệnh lý là do giảm đàn hồi thất, khi đó S3 vẫn xảy ra ngay cả khi quá trình đỗ 
đầy không quá nhanh. S3 liên quan chặt chẽ với tình trạng tăng áp lực cuối thì tâm trương 
ở nhĩ và thất. 

Tiếng S3 thất trái ở mỏm tim rõ hơn so với ở cạnh bờ trái xương ức và to hơn trong 
thì thở ra. Bình thường là do đỗ đầy tâm trương cực nhanh, kết hợp với tăng cung lượng 
tim; như khi mang thai, nhiễm độc giáp và ở một số trẻ em. Nếu không, nó là một dấu hiệu 
quan trọng của dãn và suy thất trái, nhưng cũng có thê xuất hiện trong hở van động mạch 
chủ, hở van hai lá, thông liên thất và còn ng động mạch. 

Tiếng S3 thất phải nghe lớn ở cạnh bờ trái xương ức và theo nhịp thở ra. Nó xuất hiện 


114 


trong suy thất phải hoặc viêm màng ngoài tim co thắt. 

Tiếng tim thứ tư (S4 hay T4) là một âm thanh cuối tâm trương có âm độ cao hơn S3. 
Nhịp Š4 nghe tương tự như từ “tennessee”. Và cũng hình thành nhịp bộ ba (gallop). Đó là 
do áp lực sóng nhĩ cao dội lại từ tâm thất kém đàn hồi. Nó không xảy ra nêu BN bị rung 
nhĩ, vì âm thanh này chỉ xuất hiện khi tâm nhĩ co bóp thật sự hiệu quả, mất khi tâm nhĩ 
rung. Không giống như SI tách đôi, S4 sẽ biến mất nếu phần chuông của ống nghe được 
ép chặt vào ngực. 

Tiếng S4 thất trái có thê nghe rõ khi tính đàn hồi thất trái giảm do hẹp van động mạch 
chủ, hở van hai lá cấp, tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc người lớn tuôi. Đôi 
khi xuất hiện trong cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim và có thê là dấu hiệu thực thể 
duy nhất của các bệnh lý trên. 

Tiếng S4 thất phải xảy ra khi độ đàn hồi thất phải giảm như trong tăng áp động mạch 
phôi hoặc hẹp van động mạch phổi. 

Nếu nhịp tim lớn hơn 120 lần/phút, S3 và S4 có thê chông lên nhau, dẫn đến tiếng 
gallop tổng hợp. Trong trường hợp này, hai âm thanh không nghe được có thê kết hợp để 
tạo ra một âm thanh nghe được. Điều này không nhất thiết phải bao hàm sự căng của tâm 
thất, trừ khi một hoặc cả hai tiếng vẫn tôn tại khi nhịp tim chậm lại hoặc sau nghiệm pháp 
xoa xoang cảnh. Khi cả S3 và S4 xảy ra, nhịp điệu được mô tả như là một nhịp bốn. Thường 
xảy ra trong rối loạn chức năng tâm thất nghiêm trọng. 

5.9.5.4. Tiếng tim phụ 

Tiếng clắc mở van: một âm cao, xuất hiện trong bệnh hẹp van hai lá nghe sau tiếng 
S2 với khoảng cách rất khác nhau. Đó là do việc mở ra đột ngột của van hai lá và theo sau 
là tiếng thổi tâm trương của hẹp van hai lá. Khó phân biệt với tiếng S2 tách đôi, nhưng 
thường xảy ra muộn ở kỳ tâm trương hơn tiếng P2 của tiếng tim thứ hai. Âm độ của nó cao 
hơn tiếng tim thứ ba và như vậy khó nhằm lẫn. Rõ nhất là nghe ở phần thấp cạnh bờ trái 
xương ức bằng phần màng của ống nghe. Thuật ngữ clắc mở van bao hàm chẩn đoán hẹp 
van hai lá hoặc hiếm hơn là hẹp ba lá. 

Tiếng click tống máu tâm thu: âm cao, xuất hiện đầu thời kỳ tâm thu ở vị trí van 
động mạch chủ, động mạch phối, cạnh trái xương ước và có thể xuất hiện trong trường hợp 
hẹp bắm sinh van động mạch chủ hoặc động mạch phối khi các van vẫn còn đi động, theo 
sau là các tiếng thôi tống máu tâm thu của hẹp van động mạch chủ hoặc phối. Do van bất 
thường vòm lên đột ngột giai đoạn sớm kỳ tâm thu. 

Tiếng click không tống máu tâm thu: âm cao nghe trong thời kỳ tâm thu rõ nhất tại 
vùng van hai lá. Đây là dâu hiệu thường gặp. Có thể theo sau là một tiếng thôi tâm thu. 
Tiếng click có thê là do sa của một hoặc nhiều lá van trong kỳ tâm thu. Tiếng click phi 
tống máu cũng có thể nghe thấy ở những BN có thông liên nhĩ hoặc bất thường van ba lá 
(bất thường Ebstein). 

U nhây nhĩ Y là một khối u rất hiếm gặp có thê xuất hiện ở một trong hai tâm nhĩ. 
Trong quá trình tâm nhĩ bóp khối u lỏng lẻo có thể bị đây vào lỗ hai lá hoặc van ba lá, gây 


' Tên của khối u gelatin này xuất phát từ tiếng Hy Lạp nghĩa là nhầy nhệt. 


115 


ra tiếng bõm (như hòn đá rơi xuống nước) đầu thời kỳ tâm trương, tiếng plop do u. Âm 
thanh này ít khi nghe thấy, ngay cả ở những BN có u nhầy (khoảng 10%). 

Tiếng knock màng ngoài tim thời kỳ tâm trương có thể xuất hiện khi có sự dừng lại 
đột ngột của việc làm đây thât do bệnh viêm màng ngoài tim co thắt. 


Van tim nhân tạo tạo ra tiếng đặc trưng. Hiếm khi, một máy tạo nhịp thất phải tạo ra 
tiếng click âm cao ở cuối thì tâm trương do co thắt các cơ thành ngực (âm máy tạo nhịp). 


5.9.5.5. Âm thổi của tim 
Good signs guide 5.1. LRs của các dấu hiệu gợi ý một tiếng thổi có ý 
nghĩa lâm sàng (bất thường). 


Dấu hiệu LR+ LR— 
—_ Rung mu tâm thu lữ” 0,73 
— _ Tiếng thôi toàn thì tâm thu 8,7 0,19 
—_ Tiếng thôi to 6,5 0,08 
— _ Tiếng thổi dạng bình nguyên | 4.1 0,48 
—_ Lớn nhất tại mỏm tim 2P) 0,84 
—_ Lan ra động mạch cảnh | 0,91 1,0 


a b 


Hình 5.36. Vị trí cường độ cao nhất và hướng lan của các âm thổi và tiếng 
tỉm (2 — 5 là các khoang liên sườn). (a) âm thổi tâm thu: AS = hẹp van 
ĐMC, MR = hở van hai lá, HCM = bệnh cơ tim phì đại, PS = hẹp van ĐMP, 
VSD = thông liên thất, ï = vô hại. (b) âm thổi tâm trương và tiếng tim: 
AR = hở van ĐMC, MS = hẹp van hai lá, S3 = tiếng tim thứ 3, PR = hở 
van ĐMP, PDA = còn ống động mạch (âm thổi liên tục). 

Tiếng thối gây ra bởi dòng máu chảy hỗn loạn. Một số biến động là không thể tránh 
khỏi khi máu được tống qua các van động mạch chủ và động mạch phối trong quá trình 
tâm thất co bóp. Sự hỗn loạn tăng lên trong trường hợp thiếu máu và nhiễm độc giáp. Vận 
tốc bình thường của dòng chảy qua các van này là khoảng l mét mỗi giây, đủ để tạo Ta 
tiếng thôi nhẹ qua ống nghe, một âm thối vô hại. Với sự hỗn loạn nhiều hơn — vận tốc 
khoảng 4 mét môi giây hoặc khi chảy qua van động mạch chủ bị hẹp và vận tốc cao hơn 
khi qua khe hở van hai lá tạo tiếng thối lớn hơn. Một số đặc điểm nhất định cho thấy tính 


nghiêm trọng của âm thôi (xem Good signs guide 5. ). 

Để xác định nguồn gốc tiếng thổi, cần xem xét một số mặt. Đó là: các đặc điểm liên 
quan (dấu hiệu ngoại vi), thời gian, vùng có cường độ lớn nhất, độ lớn và âm độ, ảnh hưởng 
của động học bao gôm cả hô hấp và nghiệm pháp Valsalva (xem Hình 5.36). Sự hiện diện 
của một âm thôi đặc trưng là dẫu hiệu rất đáng tin cậy để chân đoán một bất thường van 
tim nào đó, nhưng giá trị thấp hơn trong chân đoán các bất thường khác. 

Các đặc điểm liên quan. Như đã đề cập, các nguyên nhân gây ra âm thôi ở tim đôi khi 
có thê được tìm ra nếu phân tích cân thận các dấu hiệu ngOạI VI. 

Bảng 5.4. Tiếng thổi. 
Thời gian xuất hiện Tổn thương 


- Hở van hai lá. 


- Hở van ba lá. 
Thông liên thất. 
Shunt chủ — phôi. 


Toàn tâm thu 


Hẹp van động mạch chủ. 

Hẹp van động mạch phôi. 

Bệnh cơ tim phì đại. 
Thông liên nhĩ. 


Giữa tâm thu 


- Sa van hai lá. 
Cuôi tâm thu | Rối loạn chức năng cơ nhú (thường do thiếu máu cục bộ hoặc bệnh cơ 
tim phì đại). 


ĐỂuÊmg Hở van động mạch chủ. 
âu tâm trươn : 
š Hở van động mạch phôi. 


Hẹp van hai lá. 
- Hẹp van ba lá. 
Giữa tâm trương U nhày nhĩ. 

Âm thổi Austin Flint của hở van động mạch chủ. 
Âm thôi Carey Coombs trong sốt thấp khớp cấp. 


Hẹp van hai lá. 
Đầu tâm thu - Hẹp van ba lá. 
| U nhày nhĩ. 


| Còn ống động mạch. 
- Rò động — tĩnh mạch (động mạch vành, phôi, toàn thân). 
- Thông động mạch chủ — phôi (cứng khớp bâm sinh, shunt Blalock). 
Liên tục | Tiếng thối tĩnh mạch (nghe rõ ở hồ thượng đòn phải và mất đi khi đè ép 
| tĩnh mạch cảnh trong cùng bên). 
-_ Vỡ xoang Valsalva vào thất phải hoặc nhĩ phải “Mammary soufflé” 
. (cuối thai kỳ hoặc giai đoạn hậu sản sớm) 


Cúf ý: các âm thổ phối hợp của hẹp và hở van động mạch chủ hoặc hẹp và hở van hai lá, có thể nghe 
như lấp cả chu kỳ tím, nhưng không phải âm thổi liên tục như định nghĩa. 


117 


— Thời gian. 
+ Tiếng thôi tâm thu (xảy ra trong quá trình tâm thất co) có thể toàn tâm thu, giữa 
tâm thu (thời kỳ tống máu) hoặc cuối tâm thu. 


% Âm thổi toàn tâm thu kéo dài trong suốt kỳ tâm thu, bắt đầu với tiếng S1 rồi 
đến tiếng S2. Độ lớn và âm độ của nó không thay đổi trong suốt thì tâm thu. Nó xuất hiện 
khi tâm thất rò rỉ vào một buông có áp suất thấp hơn hoặc vào tĩnh mạch. Có sự khác biệt 
áp lực từ thời điểm tâm thất bắt đầu co bóp (S1), dòng máu và âm thôi bất đầu với tiếng 
tim đầu tiên và tiếp tục cho đến khi áp suất cân bằng (S2). Nguyên nhân gây tiếng thối toàn 
tâm thu bao gồm hở van hai lá, hở van ba lá và thông liên thất (xem Bảng 5.4). 


% Tiếng thổi tống máu giữa kỳ tâm thu không bắt đầu ngay khi nghe tiếng tim 
đầu tiên; cường độ của nó là lớn nhất giữa tâm thu hoặc muộn hơn, giảm dần vào cuối tâm 
thu. Điều này được mô tả như một tiếng thôi khi to — khi nhỏ (creseendo — decrescendo). 
Những tiếng thôi này thường được gây ra bởi dòng chảy hỗn loạn qua lỗ van động mạch 
chủ hoặc phối hoặc do tăng lưu lượng dòng chảy qua một lỗ có kích thước bình thường. 

% Khi có một khoảng trồng đáng kế giữa tiếng tim đầu tiên và tiếng thôi, sau đó 
là tiếng S2, khi đó gọi là tiếng thối cuối tâm thu. Đây là đặc điểm điển hình của sa van hai 
lá hoặc rối loạn chức năng cơ nhú khi xuất hiện trào ngược qua van hai lá xảy ra giữa kỳ 
tâm thu. 


+ Tiếng thôi tâm trương (luôn là bất thường) xảy ra lúc tâm thất dãn. Khó nghe 
hơn tiếng thôi tâm thu và thường nhẹ hơn. Một tiếng thối lớn thì dường như không phải 
tâm trương. 

% Tiếng thối đầu tâm trương bắt đầu cùng lúc với tiếng tim thứ hai và nhỏ dần (to 
nhất lúc bắt đầu và độ dài thay đổi trong kỳ tâm trương). Những tiếng thổi đầu tâm trương 
có đặc điểm là âm độ cao và do trào ngược qua van động mạch chủ hoặc phổi. Tiếng thổi 
to nhất là lúc bắt đầu vì khi đó áp lực động mạch chủ và động mạch phối là cao nhất. 

% Tiếng thối giữa kỳ tâm trương bắt đầu muộn hơn trong thì tâm trương và có thê 
ngắn hoặc kéo dài cho đến S1. Nó trầm hơn tiếng thôi đầu tâm trương. Đó là do dòng chảy 
bị suy giảm trong quá trình đồ đầy thất và có thể do bệnh hẹp van hai lá và ba lá hay hiếm 
hơn là do u nhây nhĩ, khi khối u làm tắc lỗ van. 

*% Trong hở van động mạch chủ nặng, phản lực từ van động mạch chủ có thể làm 
lá trước van hai lá rung, tạo ra một tiếng thối tâm trương. Thỉnh thoảng, van hai lá hoặc ba 
lá bình thường cũng gây ra tiếng thôi do dòng chảy, ngắn và xảy ra giữa kỳ tâm trương, 
khi có dòng chảy Š ạt qua van. Nguyên nhân bao gồm tăng cung lượng tim hoặc shunt 
trong tim (thông liên nhĩ hoặc thông liên thất). 

% Tiếng thôi tiền tâm thu có thể nghe được khi nhĩ co bóp làm tăng lưu lượng 
máu qua van ngay trước S1. Nó là phần kéo dài của tiếng thôi giữa tâm trương trong hẹp 
van hai lá và hẹp van ba lá, thường không xảy ra khi tâm nhĩ không co bóp trong rung nhĩ. 

% Như tên của nó, tiếng thôi liên tục kéo dài cả tâm thu và tâm trương. Chúng 
được tạo ra khi có thông nối giữa hai vòng tuần hoàn với chênh lệch áp lực cố định làm 
dòng máu chảy qua liên tục. Thông thường có thể được phân biệt được tiếng thối tâm thu 
và tâm trương (hẹp và hở van động mạch chủ), nhưng đôi khi lại khó khăn. Các nguyên 
nhân được đưa ra trong Bảng 5.4. 


115 


% Tiếng cọ màng ngoài tim là một âm thanh thô ráp; có thể có ba yếu tố riêng 
biệt xảy ra bất cứ lúc nào trong chu kỳ tim. Không giới hạn ở tâm thu hay tâm trương. 
Tiếng cọ gây ra bởi chuyên động của bề mặt màng ngoài tim bị viêm; đó là kết quả của 
viêm màng ngoài tim. Âm thanh có thê thay đổi theo hô hấp và tư thế; nó thường to hơn 
khi BN ngôi dậy và thở ra. Nó có xu hướng đến và đi, thường sinh viên không thê tìm thấy 
nó. Nó được so sánh với những âm thanh lạo xạo khi đi bộ trên tuyết. 

% Lạo xạo trung thất (dấu hiệu của Hamman *) là một âm thanh lạo xạo nghe 
được cùng lúc với nhịp tim nhưng với thành phần tâm thu và tâm trương. Gây ra bởi sự 
xuất hiện của không khí trong trung thất và nghe một lần sẽ không bao giờ quên. Rất 
thường xuất hiện sau khi phẫu thuật tim và có thê liên quan đến tràn khí màng phối hoặc 
sau chọc hút tràn dịch màng ngoài tim (nếu không khí đã đi vào màng tim). 


—. VỊ trí có cường độ mạnh nhất. Mặc dù vị trí trước tim, vị trí nghe âm thổi dễ nhất, 
gợi ý về nguồn gốc của nó, cũng không phải là một dấu hiệu đáng tin cậy. Ví dụ, âm thối 
do hở van hai lá thường to nhất ở mỏm tim, trên vùng nhĩ và có xu hướng lan ra nách, 
nhưng có thể nghe rõ ở vùng trước tim và thậm chí trên vùng van động mạch chủ hoặc sau 
lưng. Tiếng thôi lan lên động mạch cảnh, gợi ý nguồn gốc phát sinh từ van động mạch chủ. 


— Độ lớn và cao độ. Độ lớn của tiếng thôi có thể hữu ích trong việc xác định mức độ 
nghiêm trọng của tôn thương van. Ví dụ, đôi với hở van hai lá (xem Good signs guide 5.2). 
Good signs guide 5.2. Hở van hai lá năng. 


Độ lớn của tiếng thổi tâm thu LR+ cho hở van hai lá nặng 
—_ Độ 4 trở lên 14 
— Độ3 3,5 
— Độ0-2 112 


+ Độ lớn và độ thô ráp của tiếng thối (và sự hiện diện của rung miu) tương quan 
với mức độ nghiêm trọng của hẹp động mạch chủ, ngoại trừ các thê nặng nhât của hẹp van, 
khi đó tiêng thôi nhỏ vì cung lượng tim suy giảm mạnh. Bác sĩ tim mạch thường chia âm 
thôi thành 6 độ (hệ thông phân loại Levine): 

* Độ 1/6: rất nhỏ và ban đầu thường không thể nghe (thường chỉ nghe được khi 

đã biết là có âm thôi). 

Độ 2/6: nhỏ, nhưng có thê được phát hiện gần như ngay lập tức bởi các bác sĩ 
có kinh nghiệm. 

*% Độ 3/6: vừa phải, không có rung mu. 

*% Độ 4/6: lớn, có rung miu. 

% Độ 5/6: rất lớn, sờ thấy rung miu dễ dàng. 

Độ 6/6: rất, rất to, có thê nghe khi nhắc ống nghe khỏi ngực. 


+ Phân loại này rất hữu ích, bởi vì một thay đổi của âm thôi cũng có một ý nghĩa 


# Louis Hamman (1877 - 1946), một bác sĩ ở bệnh viện John Hopkins Baltimore. 


119 


lớn - ví dụ sau khi bị nhồi máu cơ tim. 

+ Đồi hỏi phải thực hành để đánh giá tốt cao độ của tiếng thôi, cũng như xác định 
loại âm thôi. Thông thường, những âm thôi trâm biêu thị những dòng chảy hôn loạn dưới 
áp lực thâp như trong hẹp van hai lá và những âm thôi cao biêu thị dòng chảy vận tôc cao 
như trong hở van hai lá. 


— Nghiệm pháp động học. Tất cả những BN với âm thổi mới được chân đoán nên 
được thực hiện những bài kiêm tra nghiệm pháp động học (tham khảo Good signs guide 
5.3 và Bảng 5.5). 

Good signs guide 5.3. Nghiệm pháp và tiếng thổi tâm thu. 


Dấu hiệu Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) 
—._ Lớn hơn khi hít vào — âm thôi bên phải 100 88 
—_ Nhỏ hơn khi thở ra - âm thôi bên phải | 100 | 88 
—_ Lớn hơn khi ngồi xỏm - bệnh cơ tim phì đại — 95 84 
| —_ Nhỏ hơn khi nắm chặt tay — bệnh cơ tim phì đại | 85 75 
—_ Lớn hơn khi nắm chặt tay — hở van hai lá/thông 68. | J2) 
liên thất 
" Lớn hơn trong pha căng Woloilta — bệnh cơ tim Ï - 65 96 
phì đại | 


Bảng 5.5. Nghiệm pháp chức năng và âm thổi tâm thu. 
Tổn thương 


F00000 003) Độnh cự HỤM ph) Sa van hai lá B0 n0 đụng Hở van hai lá 
đại mạch chủ 
PHA GHÍẾ, YHNHINA| — “Thi Di hơn Nhỏ hơn Nhỏ hơn 
(giảm tiên tải) | 
N gồi xỏm hoặc : 
đứng dậy (tăng Nhỏ hơn Ngăn hơn Lớn hơn Lớn hơn 
tiền tải) 
Nắm chặt tay (ng. Nhỏ hơn Ngắn hơn Nhỏ hơn Lớn hơn 
. hậu tải) 


+ Hô hắp: _những â âm ` ẳ xuất hiện ở tim phải trở nên lớn hơn ở thì hít vào vì lúc 
này lượng máu về tim tăng và chảy vào tim phải. Còn những âm thôi bên tim trái hoặc 
không thay đôi hoặc nhỏ lại. Thì thở ra thì ngược lại. Đây cũng là một cách nhạy và đặc 
hiệu để phân biệt âm thối bên phải hay trái. 

+ Thở ra gắng sức: là một phần thường quy của khám tim (xem Hình 5.37): cho 
BN nghiêng người về phía trước trong thì thở ra gắng sức và nghe được âm trào ngược 
động mạch chủ ở đáy tim, thường bị bỏ sót. Cách này giúp cho đáy tim sát với thành ngực. 
Và cũng có thê nghe được tiếng cọ màng tim tốt nhất ở vị trí này. 


120 


+ Nghiệm pháp Valsalva * (áp lực thở ra kháng lại nắp thanh môn đã đóng): yêu 
cầu BN bịt mũi, ngậm miệng, thở ra thật mạnh, hết sức để khí dồn ra màng nhĩ và giữ lâu 
nhất có thể. Đặt ống nghe ở cạnh trái xương ức quá trình thực hiện đề đánh giá sự thay đôi 
của âm thôi tâm thu trong bệnh cơ tim phì đại và nghe ở mỏm tim khi nghỉ ngờ sa van hai 
lá. Nghiệm pháp Valsalva có 4 pha. Pha 1 (bắt đầu nghiệm pháp) có sự gia tăng áp lực 
trong lồng ngực, tăng thoáng qua cung lượng thất trái và huyết áp. Pha 2 (thì gắng sức) 
máu tĩnh mạch hệ thống đồ về giảm, sự đồ đầy tim phải và sau đó là tim trái giảm, thể tích 
nhát bóp và huyết áp cũng giảm trong khi nhịp tim thì tăng. Khi thê tích nhát bóp và huyết 
áp động mạch giảm, phần lớn âm thôi ở tim trở nên nhỏ lại, tuy nhiên bởi vì thể tích thất 
trái bị giảm trong bệnh cơ tim phì đại nên âm thổi tâm thu trở nên lớn hơn và tiếng click 
tâm thu và âm thôi trong sa van hai lá xuất hiện sớm hơn. Trong pha 3 (pha giải phóng), 
ban đầu là những âm thôi bên phải và sau đó là bên trái sẽ to hơn thoáng qua trước khi trở 
về bình thường. Huyết áp sẽ giảm nhiều hơn do hồ máu trong hệ tĩnh mạch phối. Trong 
pha 4, huyết áp sẽ tăng lên, đó là kết quả của sự gia tăng hoạt động giao cảm, phản ứng lại 
với tình trạng hạ huyết áp trước đó. Thay đổi nhịp tim ngược lại với thay đổi huyết áp. Sự 
phản hồi huyết áp có thể được đo bằng cách bơm thêm 15 mmHg cao hơn huyết áp tâm 
thu trước khi làm nghiệm pháp. Tiếng Korotkoff sẽ xuất hiện ở pha 1 và pha 4 ở người 
bình thường. Không có trong pha 4 là dấu hiệu của suy tim. Thất trái không thể tăng cung 
lượng tim mặc dù có sự gia tăng hoạt động g1ao cảm. 


Hình 5.37. Nghiệm pháp cho hở van động mạch chủ hoặc tiếng cọ màng 
tim; BN thở hết sức. 


* Antonio Valsava (1666 - 1723), giáo sư giải phẫu ở Bologna. Ông mô tả nghiệm pháp Valsava vào năm 
1704. Thở ra thật mạnh trong khi nắp thanh môn đóng gây chảy mủ ra ông tai ngoài trong trường hợp 
viêm tai giữa mạn tính. 


121 


+ Từ đứng sang ngồi xốm: khi BN chuyên nhanh sang ngồi xôm từ tư thế đứng, 
sức cản của tĩnh mạch trở về và hệ động mạch tăng lên cùng một lúc, làm gia tăng thể tích 
nhát bóp và áp lực động mạch. Điều đó làm phần lớn các âm thổi to lên. Tuy nhiên, kích 
thước thất trái tăng sẽ làm giảm sự tắc nghẽn dòng ra vì thế làm giảm cường độ âm thôi 
tâm thu trong bệnh cơ tim phì đại, trong khi đó tiếng click giữa tâm thu và âm thối trong 
sa van hai lá bị chậm lại. 


+ Từ ngồi xốm sang đứng: khi BN đứng lên nhanh sau khi ngồi xôm, sẽ xảy ra 
những thay đôi ngược lại vê độ lớn của những âm thôi này. 


+ Vận động đẳng trường: nắm chặt tay hoặc đứng lên —- ngồi xuống 20 đến 30 
giây sẽ tăng kháng trở động mạch, huyết áp và kích thước tim. Âm thôi tâm thu trong hẹp 
van động mạch chủ có thể nhỏ lại do giảm áp lực xuyên van nhưng thường không thay đổi. 
Đa số những âm thôi khác thì trở nên to hơn, ngoại trừ âm thôi tâm thu trong cơ tim phì 
đại thì nhỏ lại và âm thôi sa van hai lá thì chậm hơn do tăng thê tích tâm thất. 

5.9.5.6. Nghe ở cổ 

Đây là phần nên được khám thường quy như là một phần trong phương pháp động học 
để phát hiện các bệnh lý van tim, nhưng các phương diện nhất định của nó sẽ được chúng 
ta xem xét ở đây. Những âm thanh bắt thường nghe trên động mạch gọi là tiếng thối (bruit). 
Đây là những âm trầm và dễ nghe với phần chuông. Tiếng thôi động mạch cảnh dễ nghe 
nhất ở phần cơ ức đòn chũm ngay phía trên nửa trong của xương đòn. Yêu cầu BN ngừng 
thở một lúc để loại trừ âm thanh của tiếng thở. Thận trọng yêu cầu BN không nói chuyện. 
Tiếng nói thường gây rất khó chịu khi được khuếch đại bởi ống nghe. 

Âm thổi tâm thu có thể lan từ tim. Âm thối trong hẹp van động mạch chủ luôn nghe rõ 
ở cô và tiếng thôi động mạch cảnh nhẹ thỉnh thoảng được nghe rõ ở BN hở van hai lá nặng 
hoặc hẹp van động mạch phối. Âm thôi của hẹp động mạch cảnh nghe không rõ ở đáy tim. 
Di chuyển ống nghe từ điểm này sang điểm kia trên thành ngực, nếu âm thôi biến mắt, có 
khả năng âm thanh xuất phát từ động mạch cảnh. Không thể loại trừ âm thối động mạch 
cảnh ở BN có âm thổi do hẹp van động mạch chủ lan ra cổ. Hẹp động mạch cảnh là một 
nguyên nhân quan trọng gây âm thối động mạch cảnh. 

Hẹp nặng hơn liên quan đến âm thanh dài hơn và cường độ lớn hơn. Tắc mạch máu 
toàn bộ dẫn tới mất âm thôi. Không thể chân đoán trên lâm sàng hẹp động mạch cảnh (dù 
hẹp > 60%). Do đó, một âm thôi động mạch ít có giá trị dự đoán hẹp động mạch cảnh hay 
nguy cơ đột quy. Cường giáp có thể gây ra âm thôi tâm thu do tăng sinh mạch máu của 
tuyến. 

Một âm thôi liên tục thỉnh thoảng nghe được ở nền cổ. Đó thường là âm thối tĩnh mạch 
(venous hum), do dòng chảy của tĩnh mạch phát ra. Nó sẽ biến mất khi đè nhẹ ống nghe 
lên cô. Thỉnh thoảng một âm thổi lớn hoặc hở van động mạch chủ nặng cũng có thể gây ra 
âm thanh tương tự. Ở những BN lọc máu thường xuyên có những âm thôi nghe được từ 
thông động — tĩnh mạch. 


5.10. LƯNG 


Đó là tất cả những gì của phần trước tim. Gõ và nghe ở đáy phối cũng là một phần của 
khám tim mạch. Các dâu hiệu suy tim có thê được phát hiện ở phôi, trong một sô trường 


122 


hợp có thể phát hiện được tiếng nổ ở cuối hoặc toàn thì hít vào hoặc tràn dịch màng phổi. 
Âm thổi hẹp động mạch chủ có thể nổi bật ở lưng trên. 

Khi BN ngồi, cảm nhận phù ấn lõm của xương cùng, gặp trong suy tim phải nặng, nhất 
là những BN phải nằm trên giường. Vì xương cùng trở thành vùng thấp và dịch phù có xu 
hướng dồn xuống phía dưới do tác dụng của trọng lực. 


5.11. BỤNG 


Đề BN năm đầu thấp (trên một gối) và khám bụng. Nhìn vùng gan đề phát hiện gan 
to, khi tĩnh mạch gan bị sung huyết trong suy tim phải. Phông bao gan gây nhạy đau ở 
vùng da trên gan của những BN này. Trong hở van ba lá, gan sẽ nảy lên khi sóng áp lực 
thất phải thu truyền vào tĩnh mạch gan — đây là dấu hiệu đáng tin cậy. Phản hồi gan fĩnh 
mạch cô. Cổ trướng có thê gặp trong suy tim phải nặng. Cường lách, nếu có, có thể là chỉ 
điểm của viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. 

Cảm nhận tiếng đập của động mạch chủ bụng, phía bên trái đường giữa. Dễ dàng sờ 
được ở những người gầy, tuy nhiên luôn phải nghĩ đến phình động mạch chủ bụng khi nhịp 
đập của động mạch chủ sờ được và lan rộng. 

Khám tim mạch vẫn chưa kết thúc nếu chưa khám đến chân, sẽ được đề cập ở 
CHƯƠNG 6. 


T&O“C essentials 


1. Khám tim mạch là phần quan trọng thậm chí khi BN không có triệu chứng của bệnh lý tim mạch 
(đánh giá BN trước mô). 

Khi tiễn hành thăm khám, BN phải được khám ở tư thế đúng và bộc lộ đầy đủ. 

Sinh viên y khoa nên phát triển các kỹ năng thăm khám và trở nên thân quen với nó. 

Thăm khám một cách có hệ thống tức là không có phần thăm khám nào bị bỏ qua. 


Sư lạ ơn lề 


Những chú ý đặc biệt khi thăm khám tim mạch là tần số, nhịp, các đặc điểm của nhịp, huyết áp, 

áp lực tĩnh mạch cảnh, vị trí của diện đập mỏm tim 

6. Nhiều dấu hiệu tim mạch được dùng để chân đoán hoặc gần như thế sẽ tạo cho việc thăm khám 
trở nên hứng thú. 

7. Thực hành và kinh nghiệm là những vấn đề cốt lõi nếu sinh viên nhận ra được âm thổi của tim 
và phân biệt được giữa chúng với nhau. 

8. Vị trí và thời gian của âm thôi sẽ cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng về những tôn thương 
van tim. 

1 2 3 9... Các dấu hiệu tim mạch hữu ích nhất trong suy thất trái là tiếng tim S3, diện đập mỏm tim bị đây 
lệch và loạn vận động. 

10. Âm thổi tâm trương của hở van động mạch chủ là đặc trưng và có giá trị chân đoán cao — chỉ 

chân đoán phân biệt với hở van động mạch phôi. 


Bài test OSCE 


Thăm khám bệnh lý tim mạch 


Bà Keith bị tăng huyết áp hãy thăm khám tim mạch cho bà ấy. 
1. Giới thiệu bản thân và rữa tay thường quy. 
2. Quan sát khuôn mặt và thể trạng BN đề phát hiện các bất thường (vẻ mặt Cushing, nam hóa). 
3. Bắt mạch (tần số và nhịp điệu) và nhịp trễ mạch quay — đùi (hẹp van động mạch chủ). 
4. Đo huyết áp. Đảm bảo rằng băng quân đúng kích cỡ và BN ở tư thế đúng (khuỷu tay ngang mức 
tm khi năm). 


#2 


Kiểm tra huyết áp tâm thu bằng cách sờ lên cánh tay. 

6. Đo huyết áp bằng cách nghe trên cánh tay, sau đó đo trên tay còn lại (nếu có sự khác biệt về 
huyệt áp > 10 mmHg ở bên cánh tay có nghĩa là có bệnh lý mạch máu. 

T. Kiểm tra huyết áp tâm thu tư thế đứng (nếu BN cho phép) đề tìm sự thay đổi huyết áp theo tư 
thê. 

§.. Khám đáy mắt (để phát hiện những thay đổi do tăng huyết áp). 
Khám hệ thống tim mạch để tìm những dấu hiệu của suy tim (tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, dịch 
chuyên diện đập mỏm tim và tiêng tim S3),của phì đại thât trái và S4. 

10. Khám bụng để tim dẫu hiện lớn thận, phình động mạch chủ bụng và âm thôi động mạch thận. 

11. Xét nghiệm tìm máu trong nước tiểu (trụ hồng cầu). 


THĂM KHÁM CHI DƯỚT 
VÀ BỆNH LÝ MẠCH MÁU 
NGOẠI BIẾN 


Ð 
= 
Ð 
= 
T 
O 


Đoàn Như Thảo 


Chân; phần chi chúng ta dùng để đi; đặc biệt là phần nắm giữa gối và bàn chân. 
Samuel Johnsor, A DictonarV of the English Language (1775) 


TM cảnh ngoài 
TM dưới đòn TM cảnh trong 
TM ngực trong TM giáp dưới 
TM nách — Các TM phổi 
TM đầu lâm 
Các TM cánh tay TM chủ dưới 
TM nền Các TM gan 
TM giữa khuỷu Các TM thận 
TM đầu TM chủ bụng 
Các TM liên sườn TM tỉnh hoàn 
TM ngực - thượng vị TM chậu chung 
TM trụ TM chậu trong 
Cung gan tay sâu TM chậu ngoài 
Cung gan tay nông TM thẹn ngoài 
TM thượng vị dưới 
TM đùi sâu 
- TM hiển lớn 
l TM đùi 
TM hiển lớn 
TM hiển bé — "NRĐR 
Các TM chày trước/sau 
TM gan chân sâu 
Cung TM mu chân 
TM mu ngón chân — À 


Hình 6.1. Hệ thống tĩnh mạch. 


125 


6.1. GIAT PHAU 

Các động mạch thông thường có thể sờ thấy được tại những nơi mà nó đi qua nông 

dưới bề mặt da. Hình 5.2 và Hình 6.1 cho thấy vị trí giải phẫu cơ bản của các động mạch. 
6.1.1. Tay 

Hầu hết máu nuôi cánh tay được cung cấp bởi động mạch nách, sau đó chia ra một sỐ 
nhánh nhỏ ở cánh tay và trở thành động mạch cánh tay. Động mạch này lại phân nhánh 
thành động mạch quay và động mạch trụ chạy xuống căng tay theo xương tương ứng. Cả 
hai tiếp tục đi đến cô tay, câp máu cho bàn tay và các ngón tay. Động mạch quay ở cô tay 
rất nông và đễ dàng sờ thấy được. Các tĩnh mạch cánh tay bao gồm các tĩnh mạch ngón 
tay của bàn tay, tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch giữa của căng tay và tĩnh mạch nền, chạy suốt 
theo toàn bộ chiều dài của cánh tay. Ở cánh tay, tĩnh mạch cánh tay và tĩnh mạch đầu chạy 
lên vai. Các tĩnh mạch này đồ vào tĩnh mạch nách rồi về tĩnh mạch chủ trên. 

6.1.2. Chân 

Các nguồn cung cấp máu chính đến chân là từ động mạch chậu ngoài, được đổi tên 
thành động mạch đùi khi nó đi qua dây chẳng bẹn. Những nhánh chính của nó bao gồm: 
động mạch đùi sâu ở đùi, động mạch chày trước và chày sau ở cẵng chân. Động mạch chày 
sau thường sờ thấy ở phía sau mắt cá trong và động mạch chày trước thường sờ thấy ở mu 
bàn chân. Các tĩnh mạch của chân bao gồm các tĩnh mạch dài nhất trong cơ thê, tĩnh mạch 
hiển lớn. Những tĩnh mạch nông dẫn lưu qua những tĩnh mạch xuyên đồ vào các tĩnh mạch 
sâu là những tĩnh mạch có van để ngăn sự trở lại của dòng máu đề về tim. Tổn thương 
những van này như huyết khối tĩnh mạch, có thể dẫn đến dãn tĩnh mạch. Các tĩnh mạch 
chân đồ vào tĩnh mạch chậu ngoài và sau đó vào tĩnh mạch chủ dưới. 


6.1.3. Chi dưới 


Hình 6.2. Phù ấn lõm ở chân — mức độ nặng. 


126 


List 6.1. Khám chỉ dưới. 


Nhìn —- mặt trước và ngoài lòng bàn 
chân, giữa các ngón chân: 
BỊ cắt cụt. 


Kiểm tra khả năng đồ đầy của tĩnh mạch: 
chặn cung tĩnh mạch tĩnh mạch mu chân ở 
mỗi bên lần lượt bằng cách sử dụng hai 
ngón tay; nhả ngón tay ở xa và quan sát đỗ 


Binh đây tĩnh mạch. Không có sự tái đồ đầy tĩnh 
Ban đỏ. mạch gợi ý tình trạng tưới máu kém ở bàn 
Dãn tĩnh mạch. chân. Í 

Teo cơ. —_ Bắt mạch: cảm giác được phình động mạch 
hũ, chủ bụng, sờ động mạch đùi, động mạch 


Mắt màu (nhuộm màu tĩnh mạch; xem 
Hình 6.3). 


khoeo, động mạch chày sau, động mạch 
mu chân. 


, 3. Nghe 
Rụng THỂD) —_ Nghe tìm âm thổi động mạch chủ bụng, 
Sờ động mạch thận và động mạch đùi. 
Nhiệt độ dùng mặt lưng bàn tay sờ từ hông 4. Thực hiện test Buerger (xem bên dưới). 
đến bàn chân môi bên. Chú ý sự giảm nhiệt s_ ‹Ðo chỉ số mắt cá chân - cánh tay (ABI). 
độ ngoại vi, so sánh trái và bên phải. "¬ằsMWWa. —= - ‹ 
Kiể hời sian để đẢ bu nhỄ 6.. Khám cảm giác chỉ dưới. Đái tháo đường 
nhàn .. SÉ- - 3G Tại 29 PoRlLo)/80022Sụt có thê gây ra mât cảm giác kiêu đi vớ. 
vào móng chân cái và quan sát. Bình =— kh. "... 
Ẫ 7... Test plucose trong nước tiêu. 


thường, các móng chân tái nhợt chuyên 
sang màu hồng trong vòng 3 giây. 


Hình 6.3. Nhuộm màu tĩnh mạch. 

Xem List 6.1. Sờ phía sau mắt cá trong xương chảy và phần xa của xương chày để 
phát hiện phù bằng cách ấn vào da ít nhất 15 giây bằng ngón tay cái. Cần phải khám nhẹ 
nhàng vì các vị trí này thường rất nhạy cảm. Phù có thể ấn lõm (da lõm vào và phục hồi 
chậm, xem Hình 6.2) hoặc không lõm. Phù nề do giảm albumin máu thường phục hồi 
nhanh hơn. 


List 6.2. Các chẩn đoán phân biệt phù mắt các chân. 


Suy tim 
—_ Tiền sử suy tim. Phù nề do thuốc 
— Các triệu chứng khác của suy tim. — BN dùng thuốc chẹn kênh calei. 
—_ Áp lực tĩnh mạch cảnh cao. Phù do bạch huyết 
Giảm đạm máu — _ Không nặng hơn vào cuối ngày. 
—._ Áp lực tĩnh mạch cảnh bình thường — _ Ân không lõm khi mạn tính. 
—_ Ấn phù nề và hồi phục nhanh chóng, 2-3 Phù lipid 
: g1, - —_ An không lõm. 
Huyêt khôi tĩnh mạch sâu hoặc viêm mô tê bào — _ Không xuất hiện ở bàn chân. 
— Một bên. — _ Xuất hiện ở phụ nữ béo phì. 
—_ Ban đỏ da. 
—_ Nhạy đau ở bắp chân 
List 6.3. Các nguyên nhân gây phù. 
Phù mềm ấn lõm chỉ dưới Phù mềm ấn lõm chỉ dưới một bên 
—_ Bất thường tĩnh mạch ở chân (dãn tĩnh — Huyết khối tĩnh mạch sâu. 
mạch). — ._ Chèn ép tĩnh mạch lớn bởi khối u hoặc 
— Thuốc : đối kháng calci. hạch bạch huyết. 
—._ Bệnh khớp hoặc chấn thương ở chân. Phù cứng chỉ dưới 
—__ Tim: suy tim sung huyết, viêm màng ngoài —.. Suy giáp. 
tim co thắt. —_ Bạch huyết. 
—_ Gan: xơ gan gây giảm albumin máu. + Nhiễm trùng (giun chỉ). 
—_ Thận: hội chứng thận hư gây giảm albumin + Ác tính (ung thư xâm lấn của hệ bạch 
mu. huyêt). 
—_ Đường tiêu hóa: kém hấp thu, nạn đói, kém + Bâm sinh (tắc nghẽn bạch huyết tiến triển) 
hập thu protein ở ruột gây ra giảm albumin + Diứng 
mu. 


+ Bệnh Milroy* (phù hạch bạch huyết không 
l giải thích được xuât hiện ở tuôi dậy thì và 
—_ Phù nê theo chu kỳ. thường gặp hơn ở nữ). 


* Wlam Miiroy (1855-1914), giáo sư Y khoa, Đại Học Nebraska, mô tả cấn bệnh này vào năm 1928. 


—_ Beri- beri (ầm). 


Phù ấn lõm gặp trong suy tim trừ khi bệnh lý này đã xuất hiện trong một thời gian dài 
và những thay đồi thứ phát ở mạch bạch huyết có thể xảy ra. Nếu phù xuất hiện, lưu ý đoạn 
trên của nó (ví dụ: phù đến giữa bắp chân hoặc phù đến giữa đùi). Phù nghiêm trọng có 
thể thấy cả ở da thành bụng và bìu. Nguyên nhân và chân đoán phân biệt phù được liệt kê 
trong LIst 6.2 và List 6.3. 

Phù không lõm (phù cứng) gợi ý bệnh lý phù bạch huyết mạn tính, do tắc nghẽn mạch 
bạch huyết (xem Hình 6.4). Phù do mỡ (lipoedema) là một thuật ngữ dùng đề mô tả sự 
lắng đọng của mỡ ở mắt cá chân. Nó không xuất hiện ở bàn chân và thường ảnh hưởng 
đến phụ nữ béo phì. 


Tìm các u vàng xanthomata ở gân Achilles * đo tăng lipid máu. Cũng như dấu hiệu tím 
tái và dấu hiệu ngón chân dùi trống (có thể không có ngón tay dùi trồng ở những BN còn 
ống động mạch, bởi vì sự gia tăng áp lực động mạch phổi, đủ để đảo chiều của dòng chảy 
trong shunt). 


128 


Hình 6.4. Phù Iympho (chân voi). 
6.2. BỆNH LÝ MẠCH MÁU NGOẠI VI 


£ ¿Cu 


Hình 6.5. Sờ động mạch khoeo: (a) nằm ngửa, (b) nằm sấp. 

Thăm khám cả hai động mạch đùi bằng cách sờ và nghe. Có thể nghe được âm thổi 
nếu các mạch máu bị hẹp. Tiếp theo sờ vào các động mạch sau đây: động mạch khoeo 
(đẳng sau đầu gối Hình 6.5 a: nếu gặp khó khăn khi BN năm ngửa, hãy thử lại bằng phương 
pháp trong Hình 6.5 b), động mạch chày sau (đưới mắt cá trong, xem Hình 6.6 a) và động 
mạch chày trước (trên mu bàn chân, Hình 6.6 b) cả hai bên. 


? Achiles, huyền thoại anh hùng Hy Lạp, tương truyền khi cờn là một em bé ông được nhúng vào sông 
S#x và trở nên bất tử; trừ gót chân. Ông ta bị giết bởi Paris. người đã bắn một mũi tên vào gót chân của 
mỉnh. 


Hình 6.6. Sờ động mạch (a) chày sau và (b) mu bàn chân. 


Good signs guide 6.1. Bệnh lý mạch máu n 


1 2 9 Dấu hiệu 


oại biên. 


— Đau nặng hoặc loét ở bàn chân | 5,9 0,98 
—_ Bàn chân có nhạt màu, đỏ hoặc xanh 2,3 0,80 
— Dateo 1,65 (0/7) 
—_ Rụng lông 1,6 0/71 
—_ Một bàn chân lạnh S,) 0,92 
— Mất mạch đùi : 5,8 0,94 
—_ Mất mạch chày sau hoặc chày trước ĐY/ 0.37 
—_ Tiếng thối xuất hiện ở chi : "Vị 0,58 
—_ Thời gian đỗ đầy mao mạch > 5 giây 1,9 0,84 
— _ Thời gian đồ đầy tĩnh mạch > 20 giây 3,6 0,83 


Hình 6.7. Loét tĩnh mạch. Loét tĩnh mạch có bờ không đều, da xung 
quanh nhạt màu — biểu mô mới (da mới) và vùng màu hồng của hạt mô. 
Thường có tiên sử của huyết khối tĩnh mạch sâu. Da thường ấm và phù 
nê. (Xem List 6.4). 


Khi BN có những cơn đau bắp chân khi gắng sức (đau cách hỏi) thì khả năng có bệnh 
lý của động mạch ngoại vi. Bệnh nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến đau ng 
ngơi và gây thiếu máu cục bộ ở chân và bàn chân (xem Good signs guide 6. l) 
tìm dấu hiệu teo da và rụng lông, thay đổi màu sắc của bàn chân (màu xz 
và loét phần dưới cùng xương chảy. Loét do đái tháo đường và tĩnh mạcÏ hân biệt 
được với loét do nguyên nhân động mạch (xem Hình 6.7, Hình 6.8, Hìi 


130 


gây loét chân. 


1. Loét tĩnh mạch - thường gặp nhất ( 4. Nhiễm trùng, ví dụ: staphylococcus 
Hình 6.7). aureus, giang mai, lao, mycobacterium 
—_ Vị trí: xung quanh mắt cá chân không điên hình, nâm. 
loét. Mô viêm xung quanh vì bàn chân: bệnh thân kinh ngoại biên, ví dụ: 
: bệnh đái tháo đường, giang mai, bệnh 
phong — xem Hình 6.9). 


—_ Kèm theo thay đổi sắc t 


2. Loét do thiểu máu cục h 6.8). 6. Bệnh lý nền 
— Bệnh động mạch lớn ( ữa, viêm 


—_ Bệnh đái tháo đường: bệnh mạch máu, 
bệnh thân kinh hoặc hoại tử sinh học dạng 
mỡ (mặt trước chân). 


tắc mạch do hu 
ngoài của chân 


—  Hoại thư sinh mủ trên da. 


oi: D8 te bô g — _ Viêm khớp dạng thấp. 
+_ VỊ trí: vù 0 lực, mắt cá ngoài, mặt 
lưng và ân và ngón chân. — Lymphoma. 
bn x ròn, đáy nhạt, lõm và —_ Thiếu máu tán huyết (loét nhỏ ở mắt cá), ví 
dụ: thiếu máu hồng cầu hình liềm. 
KÃ ụ: ung thư tế bào đáy (bờ 


áng), ung thư tế bào vảy 
ghê), u hắc tô, lyphoma, 


131. Hình 6.9. Loét do bệnh tiểu đường (thần kinh). Loét do thân kinh không 
gây đau và đi kèm với giảm cảm giác ở vùng da xung quanh. 

Tìm sự giảm tái đô đầy mao mạch (ấn móng chân - màu hồng của máu phục hồi chậm). 
Trong trường hợp như vậy, thực hiện nghiệm pháp Buerger ° giúp khẳng định chân đoán 
của chúng ta: nhắc chân đến 45° (tái nhợt nhanh nếu tưới máu kém), sau đó đặt chân ở 90° 
trên các cạnh của giường (tím tái sẽ xuất hiện nếu cấp máu từ động mạch giảm). Thông 
thường không có sự thay đổi về màu sắc da ở hai vị trí này. 

Chỉ số mắt cá chân — cánh tay (ABI) đánh giá khả năng cấp máu của động mạch cho 
chỉ dưới; một chỉ số bất thường cũng làm tăng nguy cơ tim mạch. Huyết áp tâm thu ở động 
mạch chày trước hoặc động mạch chày sau được thăm dò bằng Doppler và huyết áp kế với 
băng quấn quanh căng chân. Huyết áp này chia cho huyết á áp tâm thu đo theo cách thông 
thường ở động mạch cánh tay. A BI nhỏ hơn 0,9 chỉ điểm bệnh lý động mạch nghiêm trọng 
và ABI từ 0,4 và 0,9 BN sẽ kèm theo triệu chứng đau cách hồi. ABI nhỏ hơn 0,4 liên quan 
tới thiếu máu cục bộ chi nặng. ABI lớn hơn 1,3 xảy ra với vôi hóa (không chèn ép) động 
mạch. Giảm ABI cũng được xem là một yếu tô nguy cơ bệnh động mạch ở những nơi khác. 


6.3. TAC ĐỌNG MẠCH CAP 

Tắc cấp của một động mạch lớn ở chi gây đau, mắt mạch, tái nhạt, “tê liệt” chi đó, cảm 
giác lạnh và dị cảm (sáu chữ P: painful, pulseless, pale, “paralysed”, perishingly cold, 
paraesthesias). Nó có thê là do huyết khối, nghẽn mạch hoặc chấn thương. Thuyên tắc 
động mạch ngoại vi thường phát sinh từ huyết khối trong buông tim, thường là thứ phát 
sau (1) nhồi máu cơ tim, (2) bệnh cơ tim dãn, (3) rung nhĩ hoặc (4) viêm nội tâm mạc 
nhiễm trùng. 


6.4. HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU 


Huyết khối tĩnh mạch sâu (deep venous thrombosis — DVT) là một chân đoán lâm sảng 


? Leo Buerger (1879 - 1943), bác sĩ ở New York sinh ra ở Vienna, mô tả từnh trạng viêm thuyên tắc mạch. 
Ông luôn ám ảnh với những chiếc xe đắt tiền. 


132 


khó khăn. BN thường than phiền đau ở bắp chân. Khi thăm khám, các bác sĩ lâm sàng nên 
tìm vị trí sưng nề ở bắp chân, đùi và sự dãn nở của các tĩnh mạch nông. Cảm giác âm hơn 
ở vùng bên dưới và bóp bắp chân (nhẹ nhàng) để xác định khu vực nhạy cảm đau. Dấu 
hiệu Homans ° (đau ở bắp chân khi chân được gập mạnh bàn chân vẻ phía mặt lưng) có 
giá trị chân đoán hạn chế và trên lý thuyết là rất nguy hiểm vì có khả năng đây cục huyết 
khối đi nơi khác. 

Các nguyên nhân gây huyết khối đã được mô tả bởi Virchow ° năm 1856 với ba triệu 
chứng (tam chứng Virchow nổi tiếng): (1) thay đổi của thành mạch, (2) thay đối dòng chảy 
của máu và (3) những thay đổi trong thành phần của máu. Huyết. khối tĩnh mạch sâu là 
thường do bất động kéo dài, suy tim (ứ huyết) hoặc chấn thương (tôn thương thành mạch) 
nhưng cũng có thê do khối u, đông máu nội mạch rải rác (DIC), thuốc viên tránh thai, mang 
thai và một số khiếm khuyết di truyền đông máu (các bệnh gây tăng đông máu — 
thrombophilia, ví dụ như yếu tố V Leiden, giảm yếu tố kháng thrombin III). 


6.5. SUY VAN TĨNH MẠCH 

Nếu một BN phàn nàn “suy tĩnh mạch”, yêu cầu họ đứng với hai chân hoàn toàn được 
bộc lộ. Quan sát mặt trước của cả hai chân để tìm những chỗ các nhánh tĩnh mạch dãn của 
tĩnh mạch hiển dài (dưới tĩnh mạch đùi ở vùng bẹn đến mặt trong của phần dưới cảng 
chân). Sau đó kiểm tra lại mặt sau của bắp chân tìm những vị trí dăn tĩnh mạch của tĩnh 
mạch hiển ngắn (từ hỗ khoeo đến mặt sau của bắp chân và mắt cá ngoài). Tìm các triệu 
chứng như: chân bị viêm, sưng hoặc thay đổi sắc tô (lắng đọng haemosiderin đưới da thứ 
phát sau ứ trệ tĩnh mạch). 

Sờ nắn các tĩnh mạch. Tĩnh mạch chân cứng gợi ý huyết khối, nếu nhạy đau sẽ chỉ 
điểm viêm tắc huyết khối tĩnh mạch. Thực hiện nghiệm pháp cough Impulse. Đặt ngón tay 
trên tĩnh mạch hiển dài ở bẹn, phía trong tĩnh mạch đùi. (Đừng quên các mốc giải phẫu. — 
tĩnh mạch đùi [ở trong], động mạch [ở giữa], thần kinh [ở ngoài |). Yêu cầu BN ho: nếu 
cảm nhận được sự rung động do dòng máu chảy qua thì van hiển — đùi bị suy. 

Các nghiệm pháp bổ sung sau đây đôi khi hữu ích (các bác sĩ phẫu thuật thích hỏi sinh 
viên trong các kỳ thì): 

— Nghiệm pháp Trendelenburg °: BN nằm xuống, chân được nâng lên. Áp một lực 
vừa đủ lên tĩnh mạch hiển ở bẹn và hướng dẫn BN đứng lên. Dấu hiệu này dương tính nếu 
các tĩnh mạch trống cho đến khi áp lực đè ở vùng bẹn biến mắt (suy yếu van hiển — đùi). 
Nếu các tĩnh mạch đầy bất chấp sức ép ở vùng bẹn hay không, thì các van ở đùi hoặc bắp 


° John Homans (1877 - 1954), giáo sư ngoại khoa, Đại học Harvard, Boston. Ông mô tả dấu hiệu này vào 
năm 1941, ban đầu là những ca viêm tĩnh mạch do huyết khối. Sau nảy ông không còn hứng thú với dấu 
hiệu này và nổi tiếng với câu nói: nếu dẫu hiệu được đặt theo tên của ông, nó sẽ không thể trở thành một 
dấu hiệu có ích. 

# Rudolph Virchow (1821 - 1902), nhà bệnh học xuất chúng người Đức, được coi là người sáng lập ra bệnh 
học hiện đại, giáo sư giải phẫu bệnh ở Berlin. Ông là người đưa ra các mô tả đầu tiên về bệnh bạch cầu. 
Ông chết nắm 81 tuổi do gấy xương đùi sau khi nhảy từ chiếc xe điện đang chạy. 


® Friedrích Trendelenburg (1844 - 19244), giáo sư ngoại khoa, Leijpzig. 


133 


chân bắt thường và nên thực hiện nghiệm pháp Perthes Ÿ. 


— Nghiệm pháp Perthes: thực hiện lại nghiệm pháp Trendelenburg nhưng làm khi 
BN đứng, giảm áp lực để một lượng máu được phóng thích và sau đó cho BN đứng lên — 
ngồi xuống băng ngón chân một vài lần. Các tĩnh mạch sẽ trở nên ít căng hơn nếu các tĩnh 
mạch xuyên ở bắp chân không bị tắc và các van còn hoạt động (bơm cơ đang hoạt động). 
Nếu các tĩnh mạch dãn là những dạng ít gặp (ví dụ: dãn tĩnh mạch mu), cố gắng loại 
trừ dãn tĩnh mạch thứ phát. Đây có thể là do một khối u vùng chậu đã ngăn cản sự trở về 
của tĩnh mạch sâu. Cần khám trực tràng và vùng chậu. 

Cuối cùng, ứ tĩnh mạch mạn tính là một trong những nguyên nhân gây loét cẵng chân. 
Điêu này thường liên quan với biên đôi sắc tô da và chàm, mà nguyên nhân là do những ứ 
tĩnh mạch. 

Chân đoán phân biệt viêm loét chân được tóm tắt trong List 6.4. 


Ẹ Georg Clemens Perthes (1669 -1 32⁄2 phẫu thuật viên người Đức giáo sư ngoại khoa đại học TtBíngen. 
Ông là người đầu tiên dùng xạ trí để chữa ung thư (vào năm 1903). 


T&O”C essentials 


1. Phù ngoại biên không phải là một dấu hiệu triệu chứng đặc hiệu của suy tim. 

2... Luôn luôn xem xét nguyên nhân phù không do tim: bất thường tĩnh mạch, thuốc đối kháng calci, 
giảm protein máu. 

3. Đi cách hồi (đau bắp chân khi đi một khoảng cách nhất định) nên đánh giá ngay mạch ngoại vi. 
Điều trị thất bại một vét loét chân nên nghi ngờ bệnh mạch máu ngoại biên hay bệnh đái tháo 
đường hoặc cả hai. 

5.. Một vết loét không đau thường gợi ý một bệnh lý thần kinh ngoại biên, thường là hậu quả của 
bệnh đái tháo đường. 

6. Khám lâm sàng không thê chân đoán chính xác huyết khối tĩnh mạch sâu. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám chỉ dưới và bệnh lý mạch máu ngoại biên 


134 Ông Claude đau bắp chân khi đi bộ hơn 100m. Hãy thăm khám chỉ dưới của ông ấy. 

Rửa tay, giới thiệu bản thân và giải thích những gì sẽ thực hiện khi thăm khám chân cho ông ấy. 
Hỏi xem có thê bộc lộ từ phần trên của đùi đến bàn chân được hay không. 

Quan sát sự tím tái, teo cơ, rụng tốc hoặc móng và loét chân. 


1 

2 

3 

4. Lưu ý sự sưng phù hoặc nhuốm màu tĩnh mạch và sự xuất hiện của dãn tĩnh mạch. 

5... Sờ thân nhiệt ở chân và bàn chân, so sánh mỗi bên bằng cách sử dụng mặt lưng của bàn tay. 

6. Bắt mạch chày sau và mạch mu chân, so sánh mỗi bên 

7. Nếu không có mạch đập hoặc giảm thì sờ động mạch khoeo và nếu cần thiết có thể sờ động 
mạch đùi. 

8. Cảmơn BN. 

9... Mô tả những dấu hiệu bạn phát hiện được. 

10. Rữa tay. 


SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA 
DẤU HIỆU LẦM SÀNG VÀ 
BỆNH LÝ TIM MẠCH 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
O 


Trân Minh Chiến, Nguyễn Anh Duy 


Khi một bệnh được đặt tên theo tác giả, chúng ta sẽ không hiểu nhiều về nó. 
Augqust Bier (1661 — 1949) 
7.1. SUY TIM 

Suy tim là một trong những hội chứng thường gặp nhất: nên tìm dấu hiệu suy tim đối 
với tất cả BN nhập viện, đặc biệt nếu họ có than phiền khó thở. Suy tim được định nghĩa 
là giảm chức năng của tim, nghĩa là cung lượng tim giảm so với nhu cầu chuyên hóa của 
cơ thê và cơ chế bù trừ xuất hiện. Dấu hiệu đặc hiệu phụ thuộc vào thất trái, thất phải hoặc 
cả hai. Cần lưu ý là sự vắng mặt của các dấu hiệu suy tim cũng không được loại trừ chẩn 
đoán. BN với cơ chế bù trừ trong suy tim mạn, có thê không phát hiện bất thường trong 

thăm khám tim mạch. 


7.1.1. Suy thất trái 
List 7.1. Các dấu hiệu chỉ điểm suy tim, cũng như các nguyên nhân gây 
khó thở. 


— _ Tiên sử nhôi máu cơ tim. — Diện đập mỏm tim bât thường. 


— Không thở khò khè. —_ Có tiếng S3. 
—_ Khó thở kịch phát về đêm. —_ Tiếng thôi ở van hai lá. 
—_ Khó thở khi nằm. —_ Rale nỗ ở đầu và giữa thì hít vào. 


— Ho khi năm. 


Xung thay đổi 


Nhịp xoang 


A_ZX¬A_Zn- 


Nhịp đôi Ngoại tâm thu 


Hình 7.1. Những thay đổi nhịp đập động mạch. 


136 


Good signs guide 7.1. Suy thất trái ở BN có khó thở. 


Dấu hiệu chung LR+ LR — 
—_ Nhịp tim 100 lần/phút khi nghỉ ngơi - NS 
— _ Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh 6,4 0,79 
Phối 
Í - Ralenổ 0,8 0,5 
Khám tim 
—_ Tăng áp lực tĩnh mạch cảnh Si 0,66 
—_ Tiếng timS4 NS NS 
—_ Mỏn tim lệch ra ngoài đường trung đòn 3.6 NÑS 
—_ TiếngtimS3 11 0,8 
—_ Âmthôi 2,6 0,81 
Các dấu hiệu khác 
—_ Phù phổi ĐẶC 0,64 
—_ Thở khò khè + +ằT  v 
— Tổ 0u ờgg - `. 03 10 
Bệnh sử (triệu chứng quan trọng) _ 
—_ Khó thở kịch phát về đêm 2,6 0,7 
—_ Khó thở khi nắm 10) 0,65 
—_ Khó thở khi gắng sức lIỆt) 0,48 
—_ Mệt mỏi và tăng cân 1,0 0,99 
— _ Tiền sử suy tim trong quá khứ 3,6 0,45 
— _ Tiền sử nhồi máu cơ tim trong quá khứ Siiil 0,69 
—_ Tăng huyết áp 1,4 0,7 
— COPD = j0 65s. j 


NS = không có ý nghĩa. 


— Triệu chứng cơ năng: khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm, cơn khó thở kịch 
phát vê đêm. 

__— Triệu chứng toàn thân: thở nhanh do tăng áp phổi; tím trung ương do phù phổi; 
kiêu thở Cheyne — SŠtokes, đặt biệt ở những BN lớn tuôi có dùng thuôc an thân; tím ngoại 
vi do cung lượng tim thâp; hạ huyệt áp do giảm cung lượng tim, suy nhược do tim (xem 
List 7.1). 

-_— Mạch: nhịp nhanh xoang, do tăng hệ giao cảm; mạch nảy nhẹ (do cung lượng tim 
thâp); mạch luân phiên — alternans (xen kẽ giữa nhịp mạnh và yêu; nó không giông như 
nhịp đôi gây ra bởi ngoại tâm thu, khi đó tât cả nhịp đêu giông nhau; xem Hình 7.I) — đây 


137 


là một dấu hiệu hiếm nhưng đặc hiệu và không rõ nguyên nhân. 

— Diện đập mỏm tim: bị đây lệch do dãn thất trái; rối loạn vận động do nhồi máu cơ 
tim thành trước hoặc bệnh cơ tim dãn; sờ được nhịp gallop. Sự văng mặt của các dâu hiệu 
này không loại trừ suy thât trái. 

— Nghe tim: tiếng S3 ở thất trái (dấu hiệu quan trọng); tiếng hở hai lá (dãn vòng van 
thứ phát). 

— Phê trường: dấu hiệu sung huyết phối (rale nỗ thì hít vào ở đáy phối) hoặc phù phối 
(rale nỗ hoặc khò khè toàn bộ phế trường) do tăng áp lực tĩnh mạch (tăng tiền tải). Dấu 
hiệu rale nỗ điển hình từ giữa — đến — cuối thì hít vào có thể không xuất hiện ở BN suy tim 
mạn tính, suy tim còn bù và có nhiều bệnh khác gây rale nỗ ở đáy phối. Điều này làm cho 
rale nô không đặc hiệu và không nhạy trong suy tim 

— Dấu hiệu khác: phản ứng Valsalva bất thường: phản hồi gan tĩnh mạch cửa dương 
tính; suy thât phải có thê gây biên chứng suy thât trái, đặc biệt nêu suy tim nặng và mạn 
tính. 

— Dấu hiệu của các bệnh lý nền 

+ Nguyên nhân gây suy thất trái: (1) bệnh cơ tim (thiếu máu cục bộ cơ tim, bệnh cơ 
tim); (2) quá tải thê tích (hở van động mạch chủ, hở van hai lá, còn ông động mạch); (3) 
quá tải áp lực (tăng huyệt áp tâm thu, hẹp van động mạch chủ). 

+ Các dẫu hiệu của nguyên nhân tiềm ấn: thiêu máu, nhiễm độc tuyến giáp, rồi loạn 
nhịp (thường gặp là rung nhĩ), xem Good signs øuide 7. l. 


7.1.2. Suy thất phải 


— Triệu chứng cơ năng: phù mặt cá chân, cùng cụt hoặc ô bụng, chán ăn hoặc buôn 


nôn. 
— Triệu chứng toàn thân: tím ngoại vi do cung lượng tim thấp. 
— Nhịp đập của động mạch: nhẹ, do cung lượng tim thấp. 


— Áp lực tĩnh mạch cảnh: tăng do tăng áp tĩnh mạch (tiền tải tim phải); dẫu hiệu 
Kussmaul do giảm tính đàn hôi thât phải (nhôi máu cơ tim thât phải), sóng v rộng (hở van 
ba lá chức năng thứ phát do dẫn vòng van). 


— Sờ vùng trước tim: nhịp đập cạnh xương ức (do thất phải bị kéo lên). 


— Nghe tim: S3 ở tim phải; tiếng thôi toàn tâm thu do hở van ba lá chức năng (trường 
hợp không có tiêng thôi cũng không loại trừ hở van ba lá). 


— Bụng: gan to đàn xếp do tăng áp tĩnh mạch trong gan; gan đập theo nhịp (dấu hiệu 
hữu ích) xuât hiện trong hở van ba lá. 

— Phù: do giữ muối nước và tăng áp lực tĩnh mạch, có thể biểu hiện phù mắt mắt cá 
chân và vùng cùng cụt, bụng hoặc tràn dịch màng phôi (lượng ít). 

— Các dấu hiệu của bệnh lý nền 

— Nguyên nhân suy tím phải: (1) bệnh phối tắc nghẽn mạn tính (nguyên nhân thường 
gặp của bệnh tâm phê); (2) suy thất trái (suy thất trái nặng mạn tính gây tăng áp phối, kết 


138 


quả là gây suy tim phải thứ phát); (3) quá tải về thê tích (thông liên nhĩ, hở van ba lá nguyên 
pháo: (4) nguyên nhân khác gây quá tải áp lực khác (hẹp vale động mạch phôi, tăng huyệt 
áp vô căn); (5) bệnh cơ tim (nhôi máu cơ tim thât phải, bệnh cơ tim). 


7.2. ĐAU NGỰC 
Nhiều nguyên nhân gây đau ngực cần phải cấp cứu nội khoa (hoặc phẫu thuật). Chẩn 
đoán xác định hay chân đoán phân biệt thường dựa vào bệnh sử và cận lâm sàng khân câp 
(ECG, X quang ngực, phôi hoặc CT' mạch máu phôi) có thê được chỉ định. Tuy nhiên thăm 
khám lâm sàng nhanh và cân thận có thê cung câp thêm nhiêu thông tin qua trọng. Trong 
tât cả trường hợp, khám tông quát và đo dâu hiệu sinh tôn sẽ giúp đánh giá mức độ nặng 
và tính khân câp của tình huông. Những triệu chứng đặc hiệu nhật định giúp chân đoán. 
7.2.1. Nhồi máu cơ tim 
— Triệu chứng toàn thân: có rất ít triệu chứng đặc hiệu của nhồi máu cơ tim nhưng 
nhiêu BN sẽ biêu hiện rõ ràng với mệt mỏi và đau tức ngực. Đô mô hôi (các nhân viên câp 
cứu thường gọi là toát mô hôi), lo lăng (cảm giác như sắp chêt — angor animi) và bôn chôn 
có thê xuất hiện rõ ràng. Cần phải ghi nhận tất cả thông tin này vì khi tình trạng BN thay 
đổi có thể được xem là khởi phát nhồi máu. 


— Mạch và huyết áp: nhịp nhanh và/hoặc huyết áp tăng (25% nhồi máu thành trước 
có tăng huyệt áp do tăng kích thích thân kinh giao cảm); nhịp chậm và/hoặc huyết áp thâp 
(lên đến 50% nhồi máu thành dưới do kích thích thần kinh phó giao cảm). Một trường hợp 
loạn nhịp khác như (do nhồi máu tâm nhĩ), nhịp nhanh thất và block tim cũng có thể xuất 
hiện. 

— Áp lực tĩnh mạch cảnh: tăng trong nhồi máu thất phải, dấu Kussmaul là dấu hiệu 
đặc hiệu và nhạy trong nhôi máu cơ tim thât phải ở BN có nhôi máu thành dưới trước đó. 

— Mỏm tim: rỗi loạn vận động ở BN nhôi máu cơ tim trước rộng. 

— Nghe tim: tiếng tim S3; S4; giảm cường độ âm thanh; âm thổi nhẹ ở mỏm tim giữa 
hoặc cuôi thì tâm thu (25% hở van hai lá thứ phát sau rôi loạn chức năng cơ nhú) hoặc 
tiêng cọ màng tim (thường chỉ xuât hiện vài ngày sau đó). 

= Biến chứng: rồi loạn nhịp (nhịp nhanh thất, rung nhĩ, rung thất hoặc block tim); 
suy tim; sôc tim; đứt cơ nhú; thủng vách liên thât; phình vách thât; huyệt khôi hoặc vỡ tim. 
Dấu hiệu của các biến chứng này (thường không xuất hiện trong vài ngày đầu sau nhôi 
máu) bao gồm: sự tiến triển của một âm thổi mới; đau ngực tái phát; khó thở; đột ngột hạ 
huyết áp hay đột tử. 

— Phân độ theo Killip * có thê được thực hiện. Nó cung cấp nhiều thông tin có giá trị 
tiên lượng: 


+ Killip I: không có bằng chứng suy tim. 


+ Killip II: suy tim nhẹ, rale nỗ ở 1/3 dưới phổi hoặc ít hơn, huyết áp tâm thu > 90 
mmHg. 


4T. Killip, bác sĩ tím mạch người New Zealand, công bố bảng phân loại mang tên mình vào năm 1967. 


139 


+ Killip II: phù phối, rale nỗ hơn 1/3 phổi, huyết áp tâm thu > 90 mmHøg. 
+ KillipIV: sốc tim, phù phối, rale nỗ hơn 1/3 phổi, huyết áp tâm thu < 90 mmHg. 


— Killip II và IV nguy cơ tử vong gấp hơn 5 lần và Killip II nguy cơ tử vong gấp 3 
lần so với Killip I. 
7.2.2. Thuyến tắc phổi 
Không có nhiều dấu hiệu thực thê trong trường hợp này nhưng khó thở (có thê trầm 
trọng và làm BN kiệt sức) là dấu hiệu rõ ràng nhất của thuyên tắc phối lớn. Thường có 
nhịp nhanh cả khi nghỉ ngơi. Dấu hiệu của shock — tụt huyết áp và xanh tím - cho biết tình 
trạng thuyên tắc rộng và đe dọa tính mạng. Có thể có dẫu hiệu thuyên tắc tĩnh mạch sâu ở 
chân nhưng nếu không có những dấu hiệu này không có nghĩa là chúng ta có thể loại trừ 
chấn đoán này. 
7.2.3. Bóc tách động mạch chủ cấp tính 
Bóc tách động mạch chủ cấp tính là một chân đoán khó, thường không thể loại trừ trên 
lâm sàng. Một vết rách ở lớp áo trong sẽ dẫn đến máu đi vào lớp áo giữa, tách lớp áo trong 
và lớp áo ngoài, trường hợp này có thể biểu hiện cấp tính hoặc mạn tính. Có 3 loại khác 
nhau: loại I bắt đầu ở động mạch chủ lên và lan ra theo hướng đầu sần hoặc đầu xa; loại I 
giới hạn đến động mạch chủ lên và cung động mạch chủ (đặc biệt liên quan đến hội chứng 
Marfan); loại II xuất phát từ đầu xa của nguyên ủy động mạch dưới đòn trái và có tiên 
lượng tốt hơn. 


— Triệu chứng cơ năng: đau ngực (thường rất nặng, lan ra sau lưng và đạt cường độ 
tối đa ngay lúc khởi phát do một trong hai nguyên nhân: động mạch chủ bóc tách hoặc đi 
kèm nhồi máu cơ tim), đột quy, ngất (liên quan đến chèn ép mạch máu); triệu chứng suy 
thất trái và hiếm khi đau chi (do thiếu máu cục bộ); liệt hai chân (thiếu máu cục bộ tủy 
sống) hoặc đau bụng (thiếu máu cục bộ mạc treo). 


— Triệu chứng thực thẻ: việc thăm khám có thê phát hiện được các dấu hiệu giúp cho 
chẩn đoán rõ ràng hơn (đặc hiệu nhưng không nhạy). Một số dấu hiệu về hình thể liên quan 
đến bóc tách (hội chứng Marfan, hội chứng Ehlers — Danlos). Mạch và huyết áp phải được 
đo ở cả hai tay. Mạch quay suy yếu ở một bên hoặc huyết áp khác biệt nhau > 20 mmHg 
giữa hai tay là dấu hiệu quan trọng và gợi ý có tình trạng bóc tách diễn ra ảnh hưởng đến 
các mạch máu ở cả hai cánh tay. Thăm khám thêm dấu hiệu chèn ép tim, điều này sẽ xuất 
hiện nễu động mạch chủ vỡ tràn vào khoang màng tim. Khám tim tìm các dấu hiệu của hở 
van động mạch chủ gây ra bởi sự dập vỡ vòng van động mạch chủ. Khám thần kinh có thể 
phát hiện dấu hiệu yếu liệt nửa người, do bóc tách động mạch cảnh một bên. Hiếm khi xuất 
hiện các dấu hiệu nhịp đập ở khớp ức đòn, khản tiếng (do chèn ép dây thần kinh quặt ngược 
thanh quản) và khó nuốt (do chèn ép thực quản). Khí quản bị kéo lệch (dấu hiệu Oliver °) 
có thể xuất hiện nếu có phình ở cung động mạch chủ. Mạch máu dãn có thê bắt chéo qua 


° Mặc dù các triệu chứng hiện nay chủ yếu có liên quan đến hen và COPD nặng, dấu hiệu này ban đầu 
được mô tả bởi Willam Oliver (1836 - 1908), bác sĩ quân y người Canada, vào nắm 1878 và là các dấu 
hiệu của phhnh đóng mạch chủ ngục; dấu hiệu này hiện nay chủ yếu được các bác sĩ lồng ngực và bác sĩ 
nhí khoa quan tâm nhiều. 


140 


phế quản chính và kéo khí quản xuống trong quá suốt trình tâm thu. 
7.3. BẸENH LY MANG NGOAI TIM 
7.3.1. Viêm màng ngoài tim cấp tính 


— Triệu chứng thực thể: sốt, khó thở, tiếng cọ màng tim — cho BN ngồi và nghe tim 
lúc BN nín thở khi đã thở ra hêt sức. 


— Nguyên nhân của viêm màng ngoài tim cấp tính: (1) nhiễm virus (coxsackie virus 
A hoặc B, influenza): (2) sau nhồi máu cơ tim — sớm hoặc muộn (10 — 14 ngày, được gọi 
là hội chứng Dressler °); (3) sau phẫu thuật tim; (4) tăng urê máu; (Š) khối u xâm lắn (ung 
thư phế quản, ung thư vú, lyphoma) hoặc là sau xạ trị khối u; (6) bệnh mô liên kết (lupus 
ban đỏ, viêm khớp dạng thấp); (7) suy giáp; (8) nhiễm trùng khác (viêm phổi sinh mủ hoặc 
nhiễm trùng huyết); (9) thấp khớp cấp. 


7.3.2. Viêm màng ngoài tim co thắt mạn tính 
— Triệu chứng toàn thân: suy kiệt. 
— Mạch và huyết á áp: mạch nghịch (áp lực trong động mạch giảm hơn 10 mmHg trong 
thì hít vào, do tăng đồ đây thất phải sẽ đè ép thất trái); huyết áp thấp. 


— JVP: tăng lên, dấu hiệu Kussmaul — mắt đi tính giảm căng phông thậm chí tăng sự 
căng phông khi hít vào (50%); sóng x trội và sóng y đốc xuống (giảm nhanh trong thì tâm 
trương). 


— Mỏm tim: không sờ được. 


— Nghe tim: tiếng tim mờ xa xăm, S3 sớm; knock màng ngoài tim sớm (đồ đây thất 
nhanh đột ngột dừng lại). 

— Bụng: gan, lách to do tăng áp lực tĩnh mạch; báng bụng. 

— Phù ngoại biên. 

— Nguyên nhân của viêm màng ngoài tim co thắt mạn tính: (1) phẫu thuật hoặc chấn 


thương tim; (2) lao, nhiễm nắm histoplasma hoặc nhiễm trùng sinh mủ; (3) chiếu xạ trung 
thất; (4) bệnh mô liên kết (đặc biệt là viêm khớp dạng thấp); (5) suy thận mạn. 


7.3.3. Chèn ép tim cấp 
— Triệu chứng toàn thân: thở nhanh; lo lắng và bồn chồn; ngất. BN trông có vẻ yếu 
ớt. 
— Mạch và huyết áp: nhịp tìm nhanh; mạch nghịch; tụt huyết áp. 
— JPV: tăng; sóng x trội nhưng không có hiện tượng sóng y dốc xuống. 
— Mỏm tim: không sờ được. 
— Nghe tim: tiếng tim nhẹ. 
— Phối: đục và âm thở phế quản ở đáy phối trái, do phối bị đè ép bởi khoang màng 


© W/am Dressler (1890 - 1969), bác sĩ tim mạch ở New York mô tả hội chứng vào nắm 1956. 


tim căng phông. 
7.3.4. Viêm nội tâm mạc nhiêm trùng 

— Triệu chứng toàn thân: sốt; sụt cân; tái nhợt (thiếu máu). 

— Bàn tay: xuất huyết từng mảng; ngón tay dùi trống (trong 6 tuần từ lúc khởi phát); 
nốt Osler (hiểm gặp); thương tốn Janeway (rất hiếm). 

— Cánh tay: dấu hiệu của việc sử dụng thuốc đường tĩnh mạch (xem Hình 7.2) — viêm 
nội tâm mạc tim phải (và trái) có thê là hậu quả của việc này. 

— Mắt: kết mạc nhợt nhạt (thiểu máu): xuất huyết kết mạc hoặc võng mạc — điểm 
Roth # là tôn thương mạch máu nhỏ ở đáy mắt với một vòng màu đỏ xung quanh điêm 
vàng (nhìn Hình 7.3). 


141 


Hình 7.2. Vết tiêm tĩnh mạch ở cánh tay của người nghiện. 


Hình 7.3. Roth“s spot ở đáy mắt. 


# Moritz von Roth (1639 —- 1914), bác sĩ và là nhà bệnh học người Thụy Sỹ, mô tả các dấu hiệu này vào 
nắm 1672. 


142 


— Tim — dấu hiệu của bệnh tìm tiềm ân: (1) mắc phải (hở van hai lá, hẹp van hai lá, 
hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ); (2) bâm sinh (còn ông động mạch, thông 
liên thât, hẹp eo động mạch chủ); (3) van tim nhân tạo. 


— Bụng: lách to. 
— Bằng chứng cục huyết khối ngoại vi: đến chi hoặc hệ thần kinh trung ương. 
— Xét nghiệm nước tiểu: tiêu máu (một mẫu nước tiểu mới sẽ xuất hiện các tế bào 
hông câu biên dạng và trụ hông câu khi soi dưới kính hiện vì). 
7.4. TANG HUYET AP 
Điều quan trọng là phải có phương pháp thăm khám BN tăng huyết áp một cách có hệ 
thông. Việc thăm khám nhăm mục đích đo mức huyêt áp, xác định nguyên nhân và mức 
độ nghiêm trọng bởi dâu hiệu của tôn thương cơ quan đích. Đó là một vân đê thường gặp 
trên lâm sàng. 
Quan sát tổng trạng, cần phải phát hiện các nguyên nhân ít gặp gây tăng huyết áp thứ 
phát: hội chứng Cushing °, bệnh cực đại đầu chi, đa hồng cầu, suy thận mạn. 


Đo huyết áp khi BN nằm và đứng, sử dụng túi khí có kích thước phù hợp. Tăng huyết 
áp tâm trương khi đứng gặp trong tăng huyết áp nguyên phát; giảm HA tâm trương khi 
đứng có thê gợi ý nguyên nhân thứ phát nhưng thường là do ảnh hưởng của thuốc hạ huyết 
áp. Sờ để phát hiện hiện tượng nhịp trễ mạch quay — đùi và kiểm tra huyết áp ở chân nếu 
nghi ngờ hẹp cung động mạch chủ hoặc tăng huyết áp nghiêm trọng được phát hiện trước 
30 tuổi. 

Khám đáy mắt để phát hiện các thay đổi của võng mạc trong bệnh tăng huyết áp (xem 
Hình 7.4 và Hình 7.5), được phân độ từ mức I đến 4: 

— Độ I: “vòng bạc” động mạch (thành mạch bị xơ cứng làm giảm độ trong suốt nên 
vệt sáng trung tâm rộng hơn và bóng hơn). 

— Độ 2: độ l cộng với co thắt mạch máu võng mạc — AV nicking (lỗi lõm hoặc đây 
lệch tĩnh mạch nơi chúng bắt chéo với động mạch). 

— Độ 3: độ 2 cộng thêm xuất huyết (dạng ngọn lửa) và xuất tiết (dạng mềm do thiếu 
máu cục bộ hoặc dạng cứng lắng đọng lipid do rò qua thành mạch). 

— Độ 4: độ 3 cộng thêm phù gai thỊ. 

Điều quan trọng là mô tả sự thay đổi chứ không phải chỉ đưa ra phân độ. 

Bây giờ thăm khám các phân còn lại của hệ thống tim mạch, dấu hiệu suy tim trái thứ 
phát do tăng huyết áp và hẹp van động mạch chủ. Tiếng T4 thường nghe được nếu huyết 
áp trên 180/110mmHg. 

Sau đó sờ bụng để phát hiện để tìm khối u ở thận hoặc tuyến thượng thận (có thể là 
nguyên nhân) và tìm khối phình động mạch chủ bụng (có thể là biến chứng). Nghe tiếng 
thôi ở thận do hẹp động mạch thận. Nhớ rằng hầu hết tiếng thối ở bụng bên trái có thể từ 


e Harvey Cushing (1869 - 1939), giáo sư ngoại khoa, Đại học Harvard, và là "cha đẻ của ngành phẫu thuật 
thần kinh”. Bạn của Osler và thắng giải người viết tiểu sử về Osler vào năm 1925. 


động mạch lách và không có giá trị. Tiếng thôi ít có giá trị nếu nó ngắn, nhẹ và giữa thì 
tâm thu. Một tiếng thôi tâm thu lớn ở vùng thượng vị thì nhiều khả năng liên quan với hẹp 
động mạch thận. 


143 


z 


Hình 7.4. Hình ảnh tổn thương võng mạc độ 3 do tăng huyết áp. Chú ý 
xuất huyết hình ngọn lửa và những đốm hình miếng cotton. 


Hình 7.5. Hình ảnh vống mạc tổn thương độ 4 do tăng huyết áp. Chú ý 
co thăt mạch máu võng mạc, dây bạc (silver wiring) và phù gai thị. 

Khám hệ thống thần kinh trung ương để tìm dấu hiệu của tai biến mạch máu não trước 
đó, sờ và nghe âm thôi động mạch cảnh. Hẹp có thê là biểu hiện của các bệnh mạch máu 
và liên quan với hẹp động mạch thận. Xét nghiệm nước tiểu cũng phải được thực hiện đề 
tìm chứng cứ của bệnh thận. 

7.4.1¿ Nguyên nhân tăng huyết áp hệ thống 

Tăng huyết áp có thể nguyên phát hoặc vô căn (> 95% trường hợp) và thứ phát (< 5%). 
Dùng quá nhiêu rượu hoặc muôi và béo phì có thê có liên quan với tăng huyệt áp. Ngưng 
thở lúc ngủ cũng là một yêu tô liên quan. 

Nguyên nhân thứ phát bao gồm: (1) bệnh thận — hẹp động mạch thận, viêm thận bể 


144 


thận mạn tính; bệnh thận do sử dụng thuốc giảm đau, bệnh mô liên kết, viêm cầu thận, 
bệnh thận đa nang, bệnh thận do đái tháo đường, bệnh thận trào ngược; (2) rồi loạn nội tiết 
— hội chứng Cushing, hội chứng Comn (cường aldosterone nguyên phát — tuyến thượng 
thận tăng sản xuất hormon trong đó có aldosteron dẫn đến mất cân băng giữa natrI và kali 
trong máu), u tủy thượng thận, bệnh cực đại đầu chi, nhiễm độc giáp, suy giáp, cường cận 
giáp; (3) hẹp eo động mạch chủ và (4) nguyên nhân khác như: thuốc tránh thai, bệnh đa 
hồng cầu, nhiễm độc thai nghén, những nguyên nhân thần kinh (tăng áp lực nội sọ, nhiễm 
độc chì, porphyria cấp), tăng calei máu. 


7.4.2. Biến chứng tăng huyết áp 
Bao gôm: suy tim, thiêu máu cục bộ cấp tính (đột quy), suy thận và bệnh mắt (mù). 


Tăng huyết áp cũng là một yếu tô nguy cơ của bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim và bệnh mạch 
máu ngoại biên, bao gồm phình động mạch chủ bụng và bóc tách động mạch. 


7.4.3. Cao huyết áp ác tính 

Tình trạng này được định nghĩa với sự hiện diện của xuất huyết dạng ngọn lửa, các 
điểm hình miếng bông mềm và/hoặc phù gai thị (thay đôi trên mức 3) như là hậu quả của 
tăng huyết áp nghiêm trọng. Những BN này cần phải được nhập viện đề điều trị khẩn cấp. 
7.5. TANG AP PHOI 

Áp lực động mạch phổi thì tâm thu cao hơn 30 mmHg là bất thường và tạo nên tình 
trạng tăng áp phổi. Triệu chứng của tăng áp phôi thường không xảy ra cho đến khi áp lực 
động mạch phổi tăng gập hai lần bình thường (tức là > 50mmHg). Khó thở khi gắng sức 
và mệt mỏi là những dấu hiệu phô biến, đau ngực có lẽ do thiếu máu cục bộ thất phải xuất 
hiện trong khoảng 50% BN. Điều quan trọng là phải biết tìm những dấu hiệu gì trên BN 
có tăng áp phối. 


— Triệu chứng toàn thân (thường gặp ở BN tăng áp phối nặng): thở nhanh; tím ngoại 
biên và lạnh tứ chi, do cung lượng tim thấp: khàn tiếng (rất hiếm, do sự chèn ép của động 
mạch phối lên dây thần kinh quặt ngược thanh quản). 

— Mạch: nhẹ do cung lượng tim thấp (chỉ gặp khi bệnh nghiêm trọng). 

— JVP: sóng a trội lên, do nhĩ phải co mạnh. 

— Mỏm tim/đối chiếu trên thành ngực: thất phải bị đầy lên, sờ được P2. 

— Nghe tim: tiếng click tống máu thì tâm thu, do sự dãn nở các mạch phổi; âm P2 
lớn, Í do lá van đóng mạnh vì áp lực động mạch phối cao; tiếng S4; tiếng thổi tống máu do 
sự dãn nở của động mạch phối dẫn đến kết quả dòng máu hỗn loạn; âm thổi trào ngược 
của động mạch phối nêu như động mạch phổi dãn ra. 

— Dấu hiệu của suy thất phải (giai đoạn muộn: bệnh tâm phế mạn). 

Nguyên nhân tăng áp phối. Tăng áp phổi có thể do tự phát (nguyên phát) hoặc thứ 
phát. Nguyên nhân thứ phát bao gôm: (1) thuyên tắc phôi — ví dụ: huyệt khôi, mảnh khôi 


f Dấu hiệu cổ điển thật sự không hữu dụng. Tiếng P2 lớn thường do BWN ốm, thành ngực mỏng hơn là do 
tăng áp phổi; tiếng P2 sờ được có giá trị hơn. 


145 


u, hạt mỡ; (2) bệnh phối - COPD, ngưng thở khi ngủ, bệnh phối mô kẽ (ví dụ xơ phôi); 
(3) suy tim trái dẫn đến tăng áp ngược trở lên phối; (4) tim bẩm sinh gây một shunt trái — 
phải (hông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch); (5) gù vẹo cột sống nặng. 


7.6. ÂM THỔI VÔ HẠI 

Việc phát hiện âm thôi tâm thu khi thăm khám là một vấn đề thường gặp. Nó có thẻ là 
một báo động nguy hiểm cho cả BN và người thăm khám lâm sàng. Những tiếng thối ở 
những người không có triệu chứng thường là sự hỗn loạn bình thường trong tim và mạch 
máu lớn. Khi không có bất thường câu trúc tim và mạch máu thì nó được gọi là âm thôi vô 
hại hay sinh lý. Chúng có thể phát sinh từ sự rung động bên trong cung động mạch chủ 
gần nguyên ủy của các động mạch ở đầu và cổ hoặc dòng máu từ thất phải. Chúng thường 
gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng thường lớn sau gắng sức và sôt (thời điểm thường 
phát hiện ra chúng). 

Âm thôi vô hại luôn ở thì tâm thu. Tiếng vo ve của tĩnh mạch, không thật sự là âm 
thôi, xuất hiện ở cả thì tâm thu và tâm trương. Chúng thường có đặc điểm là nhẹ và tống 
máu — tâm thu. Những phát sinh từ cung động mạch chủ có thê lan đến động mạch cảnh 
và nghe được ở cô. Những phát sinh ở thất phải lan theo động mạch phối thì lớn nhất ở 
khu vực van động mạch phổi và có tạp âm. Một âm thối chảy trong ông phải được phân 
biệt với âm thôi do thông liên nhĩ. Do đó cần phải nghe thật cần thận đề biết tiếng T2 tách 
đôi là cố định hay thay đổi trước khi khăng định một âm thổi vô hại (xem Questions Box 
Tại}, 

Questions Box 7.1. Những câu hỏi để hỏi BN có âm thối. 
Có ai chú ý tiếng thôi này trước đây không? Bạn có làm bất cứ xét nghiệm nào chưa? 
Bạn có bao giờ bị sốt thấp khớp khi còn nhỏ không? 
Bạn có bao giờ được dặn uống kháng sinh trước khi làm răng hoặc phẫu thuật hay không? 
Bạn có khó thở khi gắng sức không? 
Bạn có tức ngực khi tập thê dục không? (hẹp van động mạch chủ) 


SẺ ảnh hồi vế VIỢT lá” 


Bạn có chóng mặt hay hoa mắt suốt thời gian làm việc năng hay không? (Hẹp van động 
mạch chủ nặng) 
7... Bạn có bao giờ khó thở khi nằm không? (suy tim biến chứng van tim) 


7.7. BỆNH VAN TIM CỦA TIM TRÁI 
(xem Bảng 7.]) 


7.7.1. Hẹp van hai lá 
Bình thường diện tích lỗ van hai lá khoảng 4 — 6 cm?. Diện tích giảm một nửa hoặc 
nhiêu hơn làm sẽ tắc nghẽn đô đây thât trái và máu chỉ chảy từ nhĩ trái xuông thât trái nêu 
áp lực trong nhĩ trái tăng lên. 

— Triệu chứng cơ năng: khó thở, khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm (tăng áp 
lực trong nhĩ trái); ho ra máu (vỡ tĩnh mạch phê quản); bụng báng, phù nê, mệt mỏi (tăng 
áp phôi). 

— Triệu chứng toàn thân: thở nhanh, “gương mặt van hai lá”, tím ngoại biên (hẹp hai 
lá nặng). 


— Mạch và huyết áp: bình thường hoặc giảm vì giảm cung lượng tim; rung nhĩ có thể 
xảy ra do tăng dãn lớn nhĩ trái. 

— JVP: bình thường, sóng a trội lên nếu tăng áp phổi xuất hiện; mất sóng a ở BN có 
rung nhĩ. 


— Sờ: đặt tay ở mỏm tim (có thể sờ thây S1); thất phải bị đầy lệch lên trên và có thê 
sờ được P2 nêu có tăng áp phôi xuât hiện; rung mu tâm trương hiêm gặp (BN năm nghiêng 
trái). 

Bảng 7.1. Những đặc điểm tổn thương của lá van và bất thường bẩm 


sinh. 


0i HH ch: chớ! (5E 06j lì ME nà ca vn: 
: lan : tăng giảm U417-le 
21a 0| 6 An Phần thập Thời BNnðCG Tp 
động Động Đâu tâm le ầ \Ì Sc\ Ni Ti rộng, các dâu 
: - bờ trái - Nhẹ dân người về phía s Ậ 
146 mạch mạchchủ trương | : : hiệu (theo tên 
s3 . Xương ức trước An vÒ 
chủ | người tìm ra) 
Hẹp 
van Đôn Động : | Tách biệt với 
động ""Š . Tâmthu mạch Tông máu  Thở ra tiếng tim — 
: mạch chủ : ; # 
mạch cảnh mạch nảy chậm 
chủ 
TH : Nó. Giữa và cuối Am PO HP ng và "S1 lớn, tiếng 
vanhai Mỏómtm = . chuông của nghiêng trái, HD.) 
: tâm trương F HA clắc mở van 
lá _ Ông nghe) vận động 
Toàn tâm thu  Nách Dài hơn và lớn .. .. „ 
Ề bang sen SA) cz Có nhịp đập 
Hỏ van . hoặc giữa và hoặc bờ h hơn với : 
: Mỏm tim thê “ NÑô HÀ › cạnh xương ức 
hai lá cuôi tâm thu trái xương nghiệm pháp : Khi 
. uÁ : (lớn nhĩ trái) 
(sa van hai lá) ức Valsalva. 
Thông Phần thấp | nh 
liên — bờtrái Toàn tâm thu Không Khu trú _ nh š 
£ : mu 
thầt Xương ức | 
Phần | 
Hở van thập, trái , ` ^ ARN — Lớn hơn kh Sóng Mi lớn, 
balá và phải _ hít vào nhịp đập gan 
Xương ức .- 
lc Nàng Cuôi tâm thu ở Lớn hơn với sẽ... 
-Bệnhcơ ` cạnh bờ trái nghiệm pháp Xi HE BDE 
bp . _ Và cạnh : _ mỏm tim tách 
tim phì R23 xương ức, toàn — = 'Valsalva, nhẹ nã : 
ắ bờ trái à : W.EE-E đôi, mạch cảnh 
đại : tâm thu ở hơn khi ngôi AI AESG 
` Xương ức He u Ậ nảy giật mạnh 
mỏm tim xôm. 


— Nghe tim (xem Hình 7.6): S1 lớn (các lá van của van hai lá tách rời nhau đầu thời 
kỳ tâm thu) — điều này cho biết các lá van vẫn còn di động; P2 lớn hoặc có thể sờ được nếu 
như tăng áp phối xuất hiện; tiếng clắc mở van (áp lực nhĩ trái cao tác động lên các lá van, 
nhưng phần nón van thì bị dừng lại đột ngột); âm thôi tâm trương nhỏ (nghe rõ nhất bằng 
phần chuông lúc BN nằm nghiêng trái, khác về cường độ và thời gian so với âm thôi của 


147 


hở van động mạch chủ); âm thối cuối thời kỳ tâm trương giảm dần có thể nghe được nếu 
BN có nhịp xoang, nhưng thường không xuất hiện nếu có rung nhĩ — nghe rõ nhất khi BN 
nằm nghiêng trái; tập thể dục làm nổi bật âm thôi (cho BN ngồi xuống và đứng lên vài lần 
tại giường) Š. 


Tâm thu Tâm trương Áp lực nhĩ trái tăng 
làm đẩy lệch vách 


liên nhĩ. 


Âm thổi tiền tâm thu 
chỉ nghe được khi BN 


có nhịp N 
A2 P2 


Loud (S2) Clắc mở van 
Khoảng cách này tỷ lệ 
nghịch với mức độ hẹp 


Dãn nhĩ trái 
Dòng chảy hỗn loạn 
trong thì tâm trương 


Dày lá van hai lá 


Dày thừng van 


Tạo hình vòm 
trong thì tâm 
trương 


Hình 7.6. Hẹp van hai lá, ở mỏm tim: (a) âm thổi, (b) giải phẫu. 

— Dấu hiệu hẹp van hai lá nặng (diện tích van hai lá nhỏ hơn 1 cm”): mạch nhỏ; tiếng 
S1 nhỏ (lá van bât động); tiêng clắc mở van tìm sớm (do tăng áp lực nhĩ trái); tiêng thôi 
tâm trương dài (âm thôi vần còn miên là có sự chệnh lệch áp suât); rung mu tâm trương ở 
mỏm tim; dâu hiệu của tăng áp phôi. 

— Nguyên nhân gây hẹp van hai lá: (1) thấp khớp (sau sốt thấp khớp cấp); van tim 
hình dù bẩm sinh (tất cả chèn vào một cơ nhú — hiếm gặp). 


7.7.2. Hở van hai lá (mạn tính) 
Hở van hai lá làm cho một phần thê tích co bóp của thất trái trào ngược lên nhĩ trái, 
dân đên tăng gánh thê tích lên cả nhĩ trái và thât trái. 
— Triệu chứng cơ năng: khó thở (tăng áp lực nhĩ trái); mệt mỏi (giảm cung lượng 
tim). 
— Triệu chứng toàn thân: thở nhanh. 
— Mạch: bình thường hoặc nảy ngăn do thất trái dãn ra nhanh; rung nhĩ khá thường 


sẠP. 

— Sờ: mỏm tim bị đây lệch, lan tỏa và tăng vận động; rung miu toàn tâm thu đôi khi 
xuất hiện ở mỏm tim; nhịp đập xuất hiện cạnh ức (do nhĩ trái dãn lớn phía sau thất phải — 
nhĩ trái trong hở van hai lá thường lớn hơn so với hẹp van hai lá và có thê rất lớn). 

— Nghe tim (xem Hình 7.7): S1 nhẹ hoặc không nghe được (vào cuối thì tâm trương, 
áp lực nhĩ trái và thất trái trở nên bằng nhau và các lá van có khuynh hướng bị đây ngược 
lại); S3 thất trái do thất trái được đồ đầy nhanh chóng ở đầu thì tâm trương và âm nhỏ khi 


9 Ẩm thổi này nổi tiếng là rất khó phát hiện. Chưa tới 10% sinh viên y khoa có thể phát hiện ra khí được 
nghe trên băng ghi âm chuẩn. 


145 


không có sự trào ngược quá nhiêu; âm thôi toàn tâm thu lớn nhât ở mỏm tim và thường lan 
ra nách. 


Tâm thu Tâm trương 


Vận dòng chảy 
cao ở thì tâm 
thu 


Nhĩ trái dấn 


S1 š 
l Thất trái có thể 
(S2) Âm thổi tâm dãn 
trương và tiếng S3 


chỉ có khi hở nặng 


Loud 


Hình 7.7. Hở van hai lá: (a) âm thổi, ở mỏm tim; (b) giải phẫu. 


— Dấu hiệu hở van hai lá mạn tính nặng: mạch nhỏ, thất trái dãn lớn; S3 lớn; S1 nhỏ; 
A2 sớm bởi vì thất trái dãn ra nhanh đây máu lên nhĩ trái gây đóng van động mạch chủ 
sớm; tiếng ồn đầu thì tâm trương: dấu hiệu tăng áp phôi và suy tim trái. 


— Nguyên nhân hở van hai lá mạn tính: (1) sa van hai lá; (2) “thoái hóa” có liên quan 
đến tuổi già; (2) bệnh thấp khóp; (4) rối loạn chức năng cơ nhú, do suy thất trái hoặc thiếu 
máu cục bộ; (Š) bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim dẫn nở hoặc hạn chế; (6) bệnh của mô 
liên kết (hội chứng Marfan, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp); (7) bẩm sinh 
(ví dụ bệnh khiếm khuyết ống nhĩ thất). 

7.7.3. Hở van hai lá cấp tính 

Trong trường hợp này BN có thể xuất hiện phù phổi và trụy tim mạch. Âm thối có thê 
nhẹ hơn và nhỏ hơn so với hở van hai lá mạn tính. Nó có xu hướng ngắn và nhẹ dần (tức 
là giảm dần cường độ đến cuối thì tâm thu) do tăng áp lực tâm nhĩ. 

Với sự đứt thừng gân lá trước (thừng gân là dây nỗi từ cơ nhú đến lá van) âm thôi lan 
tới nách ra sau lưng, với sự đứt thừng gân sau âm thôi sẽ lan tới đáy tim và động mạch 
cảnh. 

Nguyên nhân hở van hai lá cấp tính: (1) nhồi máu cơ tim (rối loạn chức năng hoặc đứt 
cơ nhú); (2) viêm nội tâm mạc; (3) chấn thương hoặc phẫu thuật; (4) đứt thừng gân tự phát 
(thỉnh thoảng gặp khi vận động). 


7.7.4. Sa van hai lá (hội chứng click âm thổi — tâm thu) 


Hội chứng này có thể gây ra âm thôi hoặc tiếng click hoặc cả hai trong thì tâm thu ở 
mỏm tim. Sự có mặt của âm thôi chỉ ra rằng có hở van hai lá. 


— Nghe tim (xem Hình 7.8): thường là có một tiếng click ở giữa thì tâm thu theo sau 
đó là một tiếng thôi ở giữa hoặc cuốỗi thì tâm thu kéo dài đến tiếng tim thứ hai. Thường có 
dạng “nỗ”. Tuy nhiên có thê có tiếng click và không có âm thôi (cho thấy ít hoặc không có 
sự trào ngược) hoặc có âm thổi điển hình nhưng không có tiếng click. 


149 


Tốc độ dòng chảy 
cao ở giữa và cuối 
thì tâm thu 


Tâm thu Tâm trương 


Dãn nhĩ trái 
Sa lá sau 


Thất trái có thể bị 
dẫn 


— Nghe tim động: âm thối và tiếng click xuất hiện sớm và trở nên lớn hơn với nghiệm 
pháp Valsalva và khi đứng (không giống như tiếng click tông máu của hẹp van động mạch 
chủ hoặc hẹp van động mạch phổi), nhưng khi cho BN ngồi xôm hoặc vận động tại chỗ 
(isometric exercise) thì cả âm thôi và tiếng click xuất hiện trễ hơn và nhẹ hơn. 


— Nguyên nhân của sa van hai lá: (1) thoái hóa mô liên kết của van hai lá — nó rất 
thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ và có thể tăng mức độ nghiêm trọng theo tuôi tác, đặc biệt 
ở nam giới, có thê gây hở van hai lá đột ngột; (2) có thê liên quan với thông liên nhĩ, bệnh 
cơ tim phì đại hoặc hội chứng Marfan. 


7.7.5. Hẹp van động mạch chủ 


Bình thường, diện tích của van động mạch chủ lớn hơn 2 cm”. Nếu có sự thu hẹp 
đáng kê diện tích của van này thì sẽ làm hạn chê dòng máu chảy ra từ thât trái và tạo ra sự 
tăng gánh áp lực lên thât trái. 


— Triệu chứng cơ năng: đau ngực khi găng sức (50% không có bệnh động mạch vành), 
khó thở khi gắng sức và ngất khi găng sức. 


— Triệu chứng toàn thân: thường không có gì đáng kế gây chú ý. 


— Mạch: mạch bình thường hoặc dội lên hoặc mạch có thể đạt đỉnh muộn (tardus) và 
yếu (parvus). 

— Sờ: mỏm tim tăng động và vị trí có thể thay đổi một ít so với bình thường: rung 
mu tâm thu ở đáy tim (vùng van động mạch chủ). 

— Nghe (xem Hình 7.9): tách đôi không rõ rệt hoặc đảo ngược S2 do sự tống máu thất 
trái bị trì hoãn; âm thối tống máu giữa thì tâm thu thô ráp, rõ nhất vùng động mạch chủ và 
lan ra động mạch cảnh (xem Hình 7.10), đây là một dấu hiệu đặc trưng. Tuy nhiên, âm thôi 
cũng có thể nghe được ở vùng trước tim và lan xuống mỏm tim. Tiếng thôi có thể nghe được 
lớn nhất khi cho BN ngồi lên và hít vào găng sức; thường đi kèm với hở van động mạch 
chủ; trong hẹp van động mạch chủ bẩm sinh những nếp ở lá van vẫn còn di động và phần 
vòm của lá van ngừng lại đột ngột, một click tống máu có thể đi trước âm thối — tiếng click 
không có nếu van bị vôi hóa hoặc nếu hẹp không phải ở van mà ở trên hoặc dưới van (hẹp 


trên hoặc dưới van). 


Tâm thu Tâm trương 


S1 A2 P2 
Tiếng click tống máu nên (52) 
nghỉ ngờ hẹp van động 
mạch chủ bẩm sinh 


Bình thường 


150 Trung bình 


52 
Đơn độc 


P2 A2 
Nghịch đảo 


Động mạch chủ 
lên có thể dãn 


Lá van thường dày - 
và vôi hóa Có thể phì đại thất 
trái 


Hình 7.9. Hẹp van động mạch chủ: (a) âm thổi tại vùng van động mạch 
chủ; (b) giải phâu. 


151 


Hình 7.10. Hẹp van động mạch chủ: nghe động mạch cảnh. 
Good signs guide 7.2. Hẹp van động mạch chủ năng. 


Dấu hiệu LR+ 
— Động mạch cảnh nảy mạnh muộn 9,2 0,56 
—_ Sờ thấy động mạch cảnh đập yêu 2,0 0,64 
—_ Giảm hoặc mất A2 _ độ) 0,5 
—._ Âm thôi trên xương đòn phải 3,0 0,1 
— Bất kỳ âm thôi tâm thu nào 2,6 0 
— _ Các âm thôi lan đến động mạch cảnh bên phải &i 0,29 


— Dấu Sà hẹp van động mạch chủ nặng (xem Good signs guide 7.2; diện tích van 
nhỏ hơn Ï cm” hoặc chênh lệch áp lực qua van lớn hơn 50 mmHg): mạch đều, mạch cảnh 
đập yếu; rung miu vùng van động mạch chủ; độ dài âm thôi và âm thôi đạt đỉnh chậm; A2 
yêu hoặc không có; suy thất trái (dấu hiệu TÁC muộn); nhịp tăng gánh áp lực ở mỏm tim. 
Rất khó phân biệt giữa mức độ vừa và nặng nếu chỉ dựa vào các dấu hiệu trên. Điều quan 
trọng là hãy nhớ răng ở người cao tuôi thì các dấu hiệu của hẹp van động mạch chủ mức 


152 


độ nặng càng ít đáng tin cậy hơn. 


— Nguyên nhân gây hẹp động mạch chủ: (1) thoái hóa do vôi hóa, đặc biệt là ở những 
BN cao tuôi; (2) vôi hóa ở BN trẻ, thường có dạng van hai lá bâm sinh; (3) bệnh thâp khớp. 


— Những dạng khác có thể gây tắc nghẽn động mạch chủ: q) tắc nghẽn trên van, hẹp 
động mạch chủ lên hoặc mảng xơ hóa ngay phía trên van — hiếm khi xảy ra và có thể có 
khuôn mặt đặc trưng (trán rộng, hai mắt xa nhau và cằm nhọn); tiếng A2 to và thường có 
rung miu vùng hõm ức; (2) tắc nghẽn dưới van, có một lớp màng hoặc một dải xơ phía 
dưới van — đi kèm với trào ngược qua van động mạch chủ và do một tồn thương phụt ảnh 
hưởng đến các lá van; (3) hẹp đường ra thất trái do bệnh cơ tim phì đại - có thể có nhịp 
đôi mỏm tim. Sự co của tâm nhĩ vào trong thất trái cứng có thê sờ được trước khi xảy ra 
xung động ở thất trái (dĩ nhiên là chỉ xuất hiện trong nhịp xoang). 

Xơ cứng động mạch chủ ở người cao tuổi; không có những biểu hiện ngoại biên của 
hẹp động mạch chủ. Việc chân đoán sẽ dựa vào sự chênh lệch áp lực qua van động mạch 
chủ dù có hay không có sự dày lên hoặc âm thôi. 


7.7.6. Hở van động mạch chủ 


Van động mạch chủ suy yếu gây trào ngược dòng máu từ động mạch chủ vào thất trái 
trong suốt thời kỳ tâm trương miễn là áp lực tâm trương của động mạch chủ lớn hơn áp 
lực tâm trương của thất trái. 


— Triệu chứng cơ năng: xảy ra ở giai đoạn cuối của bệnh bao gồm: khó thở khi gắng 
sức, mệt mỏi, đánh trông ngực (tăng tuân hoàn) và đau thắt ngực khi găng sức. 

— Triệu chứng toàn thân: hội chức Marfan, viêm cột sống dính khớp hoặc các bệnh 
khớp có huyệt thanh âm tính khác hoặc hiêm hơn, đông tử Argyll Robertson xuât hiện. 


— Mạch và huyết áp: mạch chìm sâu là dấu hiệu đặc trưng, mạch “water hammer” h 
(xem Bảng 7.2); có thê có khác biệt lớn giữa HA tâm thu và tâm trương. Dấu hiệu này dễ 
dàng phát hiện nhất khi thầy thuốc nâng cánh tay BN lên và sờ mạch quay ở cánh tay được 
nâng. Mạch bisferiens (tiếng Latin, đập hai lần) đây có thể là dấu hiệu của hở van động 
mạch chủ nặng hoặc kết hợp hở van và hẹp van động mạch chủ. Tốt nhất là đánh giá ở 
động mạch cảnh, có thê cảm nhận hai nhịp đập trong mỗi chu kỳ tim. Nó có thê gây ra bởi 
hiệu ứng Venturi trong động mạch chủ có liên quan đến sự tống máu nhanh và co lại nhanh 
chóng của thành động mạch chủ, dẫn đến sự suy giảm của mạch theo sau bởi một nhịp 
mạnh do hiện tượng “rebound”. Đây là sự phần thú vị đặc biệt của Galen !. 


— Cô: động mạch cảnh nảy mạnh trội lên (dấu hiệu Corrigan). 


? Đây là món đồ chơi của các đúa con của hoàng hậu Victoría. Cấu tạo: một ống kín có phân nủa chứa 
nước và nửa còn lại là chân không. Khi xoay cái ống này kàm nước di chuyển nhanh mà không có lúc cản 
không khí và đập vào đầu kía, tạo ra một tiếng ồn như búa đập. Trẻ em ngày nay khó có thể thích thú với 
món đồ chơi này. 

¡ Qaudius Galen (130 - 200 SCN). Sinh ra tại Pergamum, ông là bác sĩ phẫu thuật cho các võ sĩ giác đấu 
nhưng sau đó chuyển đến Rorne vào năm 164 Sau Công Nguyên và trở thành bác sĩ nổi tiếng nhất thành 
phố. Ông là người đầu tiên mô tả các đây thần kinh sọ. Ông không bao giờ giải phẫu xác người, nhưng 
các bài giảng khổng lồ về giải phẫu của ông rất có ích trong 15 thế kỷ. 


153 


— Sờ: đặc trưng là mỏm tim bị đầy lệch và tăng động. Rung miu tâm trương có thể 
được cảm nhận ở cạnh trái xương ức khi BN ngôi dậy và thở ra. 


Tâm thu Tâm trương 


SZ s1 
Âm thổi Thời gian âm thổi phụ 
thuộc vào mức độ 
nặng của tổn thương 


.Z... Gốc động mạch 
chủ 


Âm thổi tâm trương 
xuất hiện ngay sau khi 
đóng van động mạch 
chủ 


Dãn thất trái 


Hình 7.11. Hở van động mạch chủ: (a) âm thổi ở bờ trái xương ức; (b) 
giải phẫu; (c) dấu hiệu Lincoln: bàn chân trái bị nhòe đi do chuyển động 
khi chụp ảnh ông. 

— Nghe (xem Hình 7.II): A2 (tiếng van động mạch chủ của S2) có thể yếu; có một 
âm thôi âm sắc cao nhẹ dần sau tiếng tim thứ S2 và kéo dài đến thì tâm trương — nghe được 
lớn nhất ở khoang liên sườn 3 và 4 bên trái; âm thối tống máu tâm thu rất thường gặp (do 
hẹp van động mạch chủ hoặc dòng máu qua van lớn với đường kính van bình thường). Hẹp 
van động mạch chủ được phân biệt với âm thổi do dòng chảy bởi sự hiện diện của các dấu 
hiệu ngoại biên đặc trưng của hẹp van động mạch chủ ví dụ như triệu chứng mạch bình 
nguyên. Tuy nhiên, nếu âm thôi thô và to hơn (đặc biệt là rung miu), thì nhiều khả năng là 
hẹp van động mạch chủ. Nên nghe tìm âm thối Austin Flint ỉ. Đây là một âm thanh ục ục 
âm sắc thấp (a low — pitched rumbling) giữa thì tâm trương và âm thối tiền tâm thu ở mỏm 
tim (luồng máu trào ngược từ van động mạch chủ làm cho van hai lá rung lên). Nó có thể 


J Austin Flint (1812 ~ 1886), bác sĩ người WeWw York và giáo sư y khoa của Đại học Y New Orleans, mô tả 
âm thổi này vào nắm 1662. Tác giả của cuốn sách "The principle and practice of medicine“ Ông là người 
phản đối gay gắt việc đặt tên các dấu hiệu theo người tìm ra. 


phân biệt với bệnh hẹp van hai lá vì SĨ (tiếng tỉm thứ nhất) không lớn và không có tiếng 
clắc mở van. Nhiều dấu hiệu khác cũng được mô tả, nhưng ít giá trị hơn (xem Bảng 7.2 và 
Good signs guide 7.3). 


Bảng 7.2. Những dấu hiệu được theo tên ở BN hở van động. 


Mao mạch đập trong giường móng — không có giá trỊ, có thể là Kiện = 
sinh lý bình thường. 


Dâu hiệu Quincke 


Mạch cảnh nảy mạnh; mạch Corrigan water hammer xuất hiện khi BN nằm 
ngửa để hai tay xuôi theo cơ thể; chặn mạch quay cho đến khi mất hắn, 
cách tay sau đó được nâng lên vuông góc với cơ thê và có thê sờ được mạch 
trở lại mặc dù vẫn duy trì áp lực lên động mạch quay. 


Dấu hiệu De Musset Đầu gật gù theo nhịp tim. Y š 


Dâu hiệu Corrigan 


Dấu hiệu HilI Huyết áp ở chân lớn hơn (> 20 mmHg) so với cánh tay. 
Dấu hiệu Mueller Luỡi gà đập theo nhịp tim. Vẻ - 
1 5 4 Âm thôi tâm thu và tâm trương trên động mạch đùi khi tạo một áp lực từ từ 


lên động mạch. Mạch được chặn lại bởi phần màng của ông nghe. Âm thôi 
tâm thu luôn có. Khi áp lực lên động mạch tăng, âm thôi tâm trương sẽ xuất 
Dấu hiệu Duroziez hiện ở những BN bị hở van động mạch chủ do máu chảy ngược vào thất 
trái trong thì tâm trương. Nghiêng phần màng về phía đầu BN sẽ làm cho 
các tiếng thôi tâm trương dịu hơn nêu BN có hở van động mạch chủ nhưng 
sẽ lớn hơn nếu tiếng thôi là do tăng cung lượng tim (nhiễm độc giáp). 


Tiếng đôi ở động 
Dâu hiệu Traube “súng lục băn” 
ở mức độ rât nặ 


vào phần xa; đây không phải là âm thanh 
ông mạch đùi khi bị hở van động mạch chủ 


Giảm 15 mmHg huyết áp tâm trương khi cánh tay BN ở trên đầu so với khi 


Dâu hiệu Mayne tiÖimaais tam 


Dâu hiệu 
Rosenbach”s 


Am thôi ngăn (âm âm), được mô tả bởi Flint do hẹp van hai lá chức năng 
Am thôi Austin Flint gây ra bởi sự va chạm giữa tia máu trào ngược lại của van động mạch chủ 
với các lá van của van hai lá. 


Dấu hiệu Becker võng mạc trung tâm đập mạnh. 


Dấu hiệu Gerhard Mạch đập ở lách. 


à dãn xen kẽ của đồng tử (hippus, tiếng Hy Lạp hippos — “ngựa” — 


Dấu hiệu Landolfi . HA: 
1p gallop của nó). 


Sự di lệch quá mức của mắt cá chân khi gác một chân lên chân còn lại; 
được mô tả bởi Abraham Lincoln từ bức hình của chính ông (ông không 
biệt nguyên nhân). 


Dấu hiệu Lincoln (xem 
Hình 7.11) 


Dễ dàng bắt được mạch mu chân ở BN trên 75 tuổi. 


Dâu hiệu 


Watsons water hammer 
pulse 


Pulsatile pseudo proptosis (mắt có mạch đập - giả lồi) 


155 


Ghi chú: Những dấu hiệu thú vị trên không phải lúc nào cũng hữu ích. Những dấu hiệu được đất theo tên của 
những người sau: Heinrích Quíncke (1842 - 1922), nhà thần kính học người Đức; Dominic Corigan (1802 - 
1880), tốt nghiệp trường Edinburgh và từng làm ở Dubfin và được ghí nhận đã khám phá ra bệnh hở van động 
mạch chủ; Alfred de Musset, nhà thơ người Pháp ở thế kỷ 19 bị hở van động mạch chủ (những dấu hiệu được 
ghi nhận bởi anh trai ông, một bác sƒ); Sir Leonard HIll (1666 - 1952), nhà sinh lý học người Anh đã mô tả 
sinh lý tuần hoàn não; Frederick Von Mueller (1858 - 1941), bác sĩ người Đức, đã ghi nhận sự gia tắng chuyển 
hóa ở người bệnh bị lồi mắt do bướu cổ; Paul Duroziez (1826 - 1897), bác sĩ người Pháp; LudWig Traube 
(1818 - 1876), bác sĩ ngưỡi Hungary làm việc ở Đức; Otto Heinrích Becker (1828 - 1890), giáo sư nhấn khoa, 
Đại học Heidelberg, đã mô tả dấu hiệu của những BWN mắc bệnh Graves; dấu! hiệu Lincolns cũng như dấu hiệu 
đe Musset được đặt tên theo tình trạng của BWN; Thomas Watson, bác sĩ người Anh, đã mô tả dấu hiệu vào 
năm 1844; Hutan Ashrafian, nhà phẫu thuật tim - lồng ngực, bệnh viện St Mar/%, London, mô tả đấu hiệu 
vào năm 2006 - bằng chứng cho thấy việc từn những dấu hiệu mới của bệnh hở van động mạch chủ vẫn đang 
được tiếp tục. 


Good signs guide 7.3. Hở van động mạch chủ từ trun 
Những dấu hiệu 


bình đến nặng. 


— Âm thôi điển hình 4,0- 8,3 0,1 
—_ Âm thôi Grade I (AR trung bình đến nặng) | 0.0 | NA 
—_ Âm thôi Grade 2 (AR trung bình đến nặng) ——~. lấn | NA 
—_ Âm thôi Grade 3 hoặc hơn (AR trung bình đến xảnnÉ si | 4.5 | NA 


Áp lực mạch | 
— >80mmHg 10,9 | 


Dấu hiệu khác — phân biệt AR từ nhẹ, trung bình đến n nặng | 


—_ Dấu hiệu Duroziez, “pistol shot” ở đùi, mạch 'WateT hammer” NÑS | NÑS 


AR = hở van động mạch chủ; NS = không có ý nghĩa; ÑA = không áp dụng. 


— Dấu hiệu hở van động mạch chủ mạn tính mức độ nặng: mạch chìm sâu; chênh 
lệch huyết áp lớn lớn (huyết áp tâm thu lớn hơn huyết áp tâm trương 80 mmHg); âm thôi 
tâm trương dài và nhỏ dân; tiếng S3 ở thất trái (tiếng tim thứ 3); A2 yếu; âm thổi Austin 
Flint; dấu hiệu suy thất trái. 

— Nguyên nhân hở van động mạch chủ: các bệnh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 
van và gốc động mạch chủ, có thể cấp tính hoặc mạn tính. 


— Nguyên nhân hở van động mạch chủ mạn tính: (1) bệnh van tim do thấp (hiểm khi 
chỉ có âm thôi trong trường hợp này), bẩm sinh (van hai lá; thông liên thất — liên quan đến 
sa van động mạch chủ, không phải là hiếm), các bệnh khớp có huyết thanh âm tính, đặc 
biệt là viêm cột sống dính khớp; (2) dãn gốc động mạch chủ (âm thối rõ tại cạnh ức phải) 
— hội chứng Marfan, viêm động mạch chủ (các bệnh khớp có huyết thanh âm tính, viêm 
khớp dạng thấp, giang mai giai đoạn ba), phình mạch bóc tách. 

— Hở van động mạch chủ cấp tính: có sự khác nhau — không có mạch chìm sâu (huyết 
áp thấp) và âm thôi tâm trương ngắn. 

— Nguyên nhân hở van động mạch chủ cấp tính: (1) van tỉm — viêm nội tâm mạc 
nhiễm khuẩn; (2) gốc động mạch chủ - hội chứng Marfan, phình mạch bóc tách tại gốc 
động mạch chủ. 


7.8. BỆNH LÝ VAN TIM BÊN PHẢI 


7.8.1. Hẹp van ba lá 
Rất hiễm gặp 

— JVP: tăng; sóng a không lồ với sóng y xuống chậm. 

— Nghe: âm thôi tâm trương cạnh ức trái, nghe rõ hơn khi BN hít vào, rất giống với 
âm thôi trong hẹp van hai lá ngoại trừ vị trí có cường độ âm tôi đa và ảnh hưởng của hô 
hâp (tăng lên khi BN hít vào); hở van ba lá và hẹp van hai lá cũng thường xuât hiện chung 
với nhau; không có dâu hiệu tăng áp phôi. 

— Khám bụng: tiếng đập tiền tâm thu ở gan, do sự co bóp mạnh của tâm nhĩ ở kỳ tâm 
thu. 

— Nguyên nhân hẹp van ba lá: bệnh thấp tim. 

156 7-8-2. Hở van ba lá 
(xem Hình 7.12) 


Tĩnh mạch 
chủ trên 


Luồng máu 
trào ngược 
qua van ba lá 


Tính mạch \ 
chủ dưới \ 


Thất phải 


Hình 7.12. Hở van ba lá: giải phẫu 
— JVP: sóng v to; JVP sẽ tăng nhiều hơn nếu có suy thất phải. 
— Sờ: thất phải to lên (đập ở cạnh xương ức). 
— Nghe: âm thôi lớn toàn thì tâm thu ở đầu dưới xương ức, tăng lên khi hít vào, 
nhưng việc chân đoán có thê chỉ cân dựa trên cơ sở của các dâu hiệu ngoại vI. 


— Khám bụng: gan có mạch đập, to và đau là dấu hiệu thường gặp và có thê làm cho 
núm vú bên phải đập theo nhịp tim; bụng bán, phù và tràn dịch màng phôi cũng có thê gặp. 


— Hai chân: tĩnh mạch dãn và có nhịp đập. 


157 


— Nguyên nhân hở van ba lá F: (1) cơ năng (không có bệnh tại van) — suy thất phải; 
(2) thấp khớp — rất hiếm gặp trường hợp mà chỉ có van ba lá bị ảnh hưởng, thường thì van 
hai lá cũng bị ảnh hưởng; (3) viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (viêm nội tâm mạc phía bên 
phải tim ở những người tiêm chích ma túy); (4) sa van ba lá; (5) nhồi máu cơ nhú ở thất 
phải; (6) chấn thương (thường do bánh lái xe hơi đập vào gây tổn thương xương ức); (7) 
bâm sinh — dị tật Ebstein !. 


7.8.3. Hẹp động mạch phổi (người lớn) 
(xem Hình 7.13) 


Thân động 
mạch phổi 


Thất phải 
phì đại 


Hình 7.13. Hẹp ván động mạch phổi: giải phẫu. 

— Triệu chứng toàn thân: tím ngoại vi, do cung lượng tim thấp nhưng chỉ trong trường 
hợp nặng. 

— Mạch: bình thường hoặc yếu nếu cung lượng tim thấp. 

— JVP: sóng a không lồ do nhĩ phải bị phì đại; JVP có thể tăng cao. 

— Sờ: thất phải to có thể sờ thấy; rung miu vùng van động mạch phối. 

— Nghe: âm thôi kèm tiếng click tống máu đi trước; âm thối tâm thu thường thô và 
lớn, nghe rõ nhât ở vùng van động mạch phôi khi BN hít vào, rât hay gặp; S4 ở thât phải 
có thê gặp (do phì đại nhĩ phải). Nghe không rõ ở vùng động mạch cảnh. 

— Khám bụng: có thê có nhịp đập tiền tâm thu ở vùng gan. 

— Các dấu hiệu hẹp động mạch phối nặng: âm thôi tống máu tâm thu đạt đỉnh ở cuối 
thì tâm thu; không có tiêng click tông máu (cũng không xuât hiện khi hẹp động mạch phôi 


£ Siêu âm tim: hở van 3 lá nhẹ thường gặp và được cho là sinh lý. Christian Doppler (1803 - 1853), bác sĩ 
người Úc và cũng là một nhà toán học. 

! Wjhelm Ebstein (1836 - 1912), giáo sư y khoa tại Đại học Göttingen, Đức, người nghĩ ra và phát triển 
phương pháp khám - sở. 


158 


hình phễu đây là hẹp dưới van); tiếng S4; dấu hiệu suy thất phải. 


— Nguyên nhân hẹp động mạch phối: (1) bẩm sinh; (2) hội chứng carcinoid (hiếm 


sặP). 


Bảng 7.3. Van tim nhân tạo: các dấu hiệu thực thể. 


Van hai lá 


Van động mạch chủ 


Van bỉ 


- (Starr — 
Edwards)*# 


Âm thanh mở van sắc sau S2, âm thanh 
đóng van sắc tại SÌ. 

Tiếng thôi tống máu tâm thu, không có 
tiếng thổi tâm trương. 


Âm thanh mở van động mạch chủ sắc. 
Âm thổi tống máu tâm thu (thô), không 
có âm thổi tâm trương trừ phi có sự rò 
máu xung quanh van, âm thối đầu thì 
tâm trương thường do sự rò rỉ máu xung 
quanh van**, 


Van một đĩa 
(Bjork — 
Shiley)! 


Âm thanh đóng van sắc tại S1, âm thôi tống 
máu tâm thu êm dịu và tiếng ầm ầm tâm 
trương — rumbling (đôi khi có âm thôi tâm 
trương). 


Âm thanh đóng van sắc tại S2, âm thối 
tông máu tâm thu (êm dịu). 


Van màng tim 
lợn hoặc bò? 


Âm thanh bình thường, đôi khi có âm thanh 
âm âm tâm trương (rumbling) mở van 2 lá. 


Âm thanh đóng van thường được nghe 
thây, âm thôi tông máu tâm thu (êm 
dịu), không có âm thôi tâm trương. 


Van loại hai lá 


. là âm thổi tống máu tâm thu nhẹ. 


Thường có âm mở và đóng van, thường 


(St Jude) 


Van đồng loài 


Âm thanh bình thường, đôi khi có âm thôi 
êm dịu thì tâm thu; âm thôi đâu thì tâm 
trương nêu có hẹp van động mạch chủ. 


* Van cơ học hiện đại (St 2Jude) tạo ra âm thanh êm dịu hơn các loại van khác. Van Starr — EdWwards 
thường tạo ra âm thanh ồn ảo như tiếng những trái bóng rơi lập độp trong một cái lồng (vốn dĩ nó như 
vậy). Âm thanh tạo ra từ van có thể nghe được trong phòng yên tĩnh. 


** Âm thổi hở van động mạch chủ xuất hiện sau khí thay van gợi } CÓ Sự rò rỉ mắu qua Vòng van. 
Thường không phổ biến. Í gặp hơn, âm thổi hở van hai lá cũng gơi ý vấn đề với van hai lá nhân tạo. 


' Rối loạn chức năng nghiêm trọng của van nhân tạo sẽ làm mất tiếng đóng hoặc mở van. Van bị và van 
lồng gây tán huyết nhiêu hơn các loại khác và có âm thanh ôn nhất, trong khi vấn dĩa lại tạo huyết khối 
nhiều hơi. 

Tắc nghẽn van nhân tạo sinh học hoặc không tương hợp BN - van nhân tạo gây ra tiếng ầm ầm tâm 
trương. Các van này thường được sử dụng cho vị trí của van hai lá bởi vì chúng có đời sống rất giới 
hạn ở đó. Những van sính học thoái hóa có thể gây nên các âm thổi trào ngược hoặc hẹp hoặc cả hai. 


7.8.4. Hở van động mạch phổi 
Đây là tình trạng bệnh lý không thường gặp; hở van động mạch phổi nhẹ thường được 
phát hiện trên siêu âm tim và được xem là sinh lý bình thường. 


— Nghe: âm thôi tâm trương nhỏ dần với âm sắc cao nghe rõ tại bờ trái xương ức — 
rât đặc trưng nhưng không phải luôn tăng lên khi hít vào (không giông như hở van động 
mạch chủ). Nó được gọi là âm thôi Graham Steell " nó xuât hiện thứ phát do dẫn động 


" Graham Stell (1851 - 1942), bác sĩ ở thành phố Manchester, mô tả âm thổi này vào năm 1868. 


159 


mạch phổi gây ra bởi tăng áp phổi. Chú ý: nếu không có dấu hiệu của tăng áp phổi, âm 
thôi tâm trương nhẹ dân ở bờ trái xương ức nhiêu khả năng là do hở van động mạch chủ 
hơn là hở van động mạch phôi. 

— Nguyên nhân hở van động mạch phổi: (1) tăng áp phổi; (2) viêm nội tâm mạc 
nhiêm trùng; (3) sau đặt bóng hoặc phẫu thuật điêu trị hẹp van động mạch phôi; (4) không 
có van động mạch phôi bâm sinh. 

7.8.5. Van tim nhân tạo 
Các dấu hiệu thực thể thường gặp của van được trình bày trong Bảng 7.3. Van nhân 
tạo cơ học sẽ có âm thanh sắc nét. Sự bóp nghẹt âm thanh của van cơ học có thê là dâu 
hiện huyệt khôi tắc nghẽn van hoặc sự tăng sinh mô mạn tính (pannus). Sau khi thay van 
động mạch chủ, sự hiện diện của âm thanh trào ngược động mạch chủ sẽ chỉ điêm tình 
trạng rò rỉ xung quanh van, thường thông qua các lỗ ở các mũi khâu. Cũng như van thật 
già đi và thoái hóa, van nhân tạo có thê có các dâu hiệu của hẹp hoặc hở van hoặc cả hai. 


7.9. BỆNH LÝ CƠ TIM 


7.9.1. Bệnh cơ tim phì đại 
(xem Hình 7.14) 


Động mạch 
chủ 


1. Sự dịch chuyển ra trước của lá trước van hai lá 
2. Dòng máu phụ ngược qua van hai lá 

3. Dòng máu đi ra từ thất trái 

4. Phì đại vách liên thất 


Hình 7.14. Giải phẫu bệnh cơ tim phì đại. 

Đây là sự phì đại bất thường của các cơ ở đường ra của thất phải hoặc thất trái, hoặc 
cả hai. Nó có thể gây cản trở dòng máu ra khỏi thất trái cuối thì tâm thu khi các cơ bị phì 
đại co lại. Sự di lệch của van hai lá vào trong ở hệ thống đường ra của dòng máu trong thì 
tâm thu cũng có thê xuất hiện, gây hở van hai lá và góp. phần tạo nên tắc nghẽn. Mặc dù 
đường ra bị thu hẹp bởi các vách phì đại, nhưng góp phần lớn nhất 8ây ra sự gia tăng tắc 
nghẽn là do sự dịch chuyên của van hai lá trong thì tâm thu. Các biến thể của bệnh cơ tim 


160 


phì đại có thê xảy ra ở giữa tâm thât hoặc mỏm tim với các mức độ tắc nghẽn khác nhau. 


— Triệu chứng cơ năng: khó thở (tăng áp lực cuối thì tâm trương do sự dãn nỡ bất 
thường của tâm trương), đau thắt ngực, ngât hoặc đột tử (thứ phát sau rung thât hoặc sự 
tắc nghẽn gia tăng đột ngột). 


— Mạch: nảy mạnh và giật hoặc đôi (bisferiens). Sự tống máu nhanh bởi sự phì đại 
của tâm thât đâu thì tâm thu, theo sau là tắc nghẽn xảy ra bởi sự dịch chuyên của van hai 
lá vào đường ra của dòng máu. Khá khác nhau so với mạch đập trong hẹp van động mạch 
chủ. 

— JVP: thường có sóng a nhô lên, do sự co bóp mạnh của tâm nhĩ chống lại thất phải 
đàn hôi kém. 

— Sờ: nhịp hai hoặc ba ở mỏm tim, do sự dẫn nở của tâm thất trong thì tiền tâm thu 
gây ra bởi sự co của tâm nhĩ. 


— Nghe: âm thôi cuối tâm thu ở cạnh dưới bên trái xương ức và ở mỏm tim (do sự 
tắc nghẽn) và âm thôi toàn tâm thu ở mỏm tim (do hở van hai lá); S4. 


— Các nghiệm pháp động học: âm thôi của dòng máu đi ra tăng khi thực hiện nghiệm 
pháp Valsava, băng cách đứng lên và vận động kiêu isotomic (độ căng cơ không đôi khi có 
sự thay đôi chiêu dài cơ); giảm khi BN ngôi hoặc vận động kiêu isometric (tĩnh — không 
thay đôi chiêu dài cơ). 

— Nguyên nhân phì đại cơ tim: (L) gen trội NST thường (đột biến gen chuỗi myosin 


nặng hoặc troponin) với nhiều mức độ biểu hiện khác nhau; (2) nguyên phát; (3) thất điều 
Friedreich ". 


7.9.2. Bệnh cơ tim dẫn 
Bắt thường này của cơ tim đưa đến kết quả làm giảm toàn bộ chức năng của tim. Theo 
định nghĩa, bệnh mạch vành không phải là nguyên nhân. Bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ 
là một thuật ngữ thường được sử dụng đề mô tả rối loạn thứ phát chức năng cơ tim nghiêm 
trọng sau thiểu máu cục bộ cơ tim thường xuyên. Các dấu hiệu của bệnh suy tim sung 
huyết, bao gồm hở van hai lá và ba lá. Những âm thanh từ tim có thể rất nhỏ. Loạn nhịp 
thất rất thường gặp. Nó cũng thường là một chỉ định cấy ghép tim. 


Nguyên nhân gây bệnh cơ tim dãn: (1) nguyên phát và có tính chất gia đình; (2) rượu; 
(3) sau nhiễm siêu vũ ) sau sinh; (5) thuốc (doxorubicin); (6) loạn dưỡng trương lực cơ; 
(7) chứng nhiễm sắc tô sắt. 


7.9.3. BệnH cơ tỉm hạn chế 
Bệnh này có các dầu hiệu tương tự như bệnh viêm màng ngoài tim co thắt, nhưng dấu 
hiệu Kussmaul thì phô biên hơn và thường sờ được nhịp đập ở mỏm tim. 
Nguyên nhân bệnh cơ tim hạn chế: (1) nguyên phát; (2) bệnh nội mạc cơ tim đa bạch 
câu ái toan; (3) xơ hóa nội mạc cơ tim; (4) bệnh thâm nhiễm dạng bột (amyloid); (Š) u hạt 


" W/kolaus Friedreiích (1825 - 1 852) bác sĩ người Đức, mô tả bệnh nà L8 vào nắm 1663. Ông là người thứ 2 
sau Vfrchow trờ thành giáo sư giải : phẫu bệnh tại Đại học Wiirzburg vào nắm 31 tuổi. 


(sarcond). 


7.10. BỆNH TIM BẨM SINH KHÔNG TÍM 
7.10.1. Thông liên thất 


Là bệnh lý có một hoặc nhiều lỗ thông ở màng hoặc cơ trên vách liến thất. 


— Sờ: mỏm tim tăng động và bị đây lệch nếu lỗ thông lớn và rung miu cạnh bờ trái 


Xương ức. 


— Nghe (xem Hình 7.15): âm thôi thô toàn thì tâm thu nghe rõ nhất và hầu như chỉ 
khu trú ở cạnh dưới bờ trái xương ức cùng với tiếng tim thứ ba hoặc bốn — âm thôi lớn hơn 
nếu BN thở ra; đôi khi cũng xuất hiện â âm thôi hở van hai lá. THHỜng sờ thấy rung miu tâm 
thu. Âm thôi thường thô và lớn hơn nếu lỗ thông nhỏ. 


— Nguyên nhân thông liên thất: (1) bâm sinh; (2) mắc phải (nhồi máu cơ tim vùng 


vách). 


161 


Tâm thu 


S1 | P2 
Âm thổi thô (S2) 


Tâm trương 


A2 S1 


- 


Thông từ màng 
Có thể dãn vách liên thất 
thất phải Thông từ phần cơ 

vách liên thất 


Tốc tống máu cao 
từ trái sang phải 


Hình 7.15. Thông liên thất ng (a) âm thổi tại bờ trái xương ức; (b) 


m3? 


giải phẫu. 


Tâm thu Tâm trương 
SI A2 P2 SI 
Âm thổi van động Cố Âm thổi qua 
mạch phổi định vòng van ba lá 


Van ba lá Van hai lá 


phải 


1. Xoang tĩnh mạch 
2. Lỗ thứ phát 
3. Lỗ nguyên phát 


Hình 7. -16. Thông liên nhĩ (ASD): (a) âm thổi tại bờ trái xương ức; (b) 


giải phẫu. 


162 


7.10.2. Thông liên nhĩ 
Có hai loại chính: lỗ thông thứ phát (20%), lỗ thông nằm trên vách liên nhĩ nhưng 
không liên quan đên các van nhĩ thât và lô thông nguyên phát, lô thông có liên quan đên 
các van nhĩ thât. 

— Sờ: thất phải bình thường hoặc lớn. 

—_ — Nghe (xem Hình 7.16): S52 tách đôi cô định; lỗ thông không trực tiếp tạo ra âm 
thôi, nhưng việc tăng lưu lượng qua vùng tim phải có thê tạo ra âm thôi tâm trương âm sắc 
thâp khi qua van ba lá và thường gặp hơn là âm thôi tông máu động mạch phôi thì tâm thu 
— cả hai âm thôi nảy đêu nghe rõ hơn khi hít vào. 

— Triệu chứng thực thể: các dấu hiệu của lỗ thông nguyên phát cũng tương tự như lỗ 
thông thứ phát nhưng đôi khi hở van hai lá, ba lá, hoặc thông liên thât có thê kèm theo. 
Các xung động của thât trái thường không sờ được. 

7.10.3. Còn ống động mạch 

(xem Hình 7.17) 


Hình 7.17. Còn ống động mạch: giải phẫu. 

Đây là một bệnh lý còn tồn tại một ống thông thời kỳ phôi thai nối giữa động mạch 
chủ và động mạch phối. Xuất hiện shunt từ động mạch chủ sang động mạch phối trừ phi 
tăng áp phổi xảy ra. 

— Mạch và huyết á áp: mạch chìm sâu nảy mạnh (do một lượng máu lớn được tống vào 
động mạch chủ trồng trong thì tâm thu); huyết áp tâm trương thấp (do sự giảm áp lực nhanh 
chóng của động mạch chủ). 


— Sờ: thường tăng động ở mỏm tim. 

— Nghe: nếu shunt có kích thước vừa thì sẽ nghe được tiếng tim thứ hai đơn độc, 
nhưng nêu shunt có kích thước lớn sự tách đôi đảo ngược. tiếng tim thứ hai sẽ xảy ra (do 
sự trì hoãn A2 bởi sự tăng tải thể tích của thất trái); âm thô ối “machinery” liên tục nghe rõ 
ở khoảng liên sườn thứ nhất bên trái thường xuất hiện; luồng âm thối qua phía tim trái, bao 


163 


gồm âm thổi của van hai lá giữa thì tâm trương, có thê được nghe thấy. 
7.10.4. Hẹp eo động mạch chủ 
(xem Hình 7.18) 


Hình 7.18. Hẹp eo động mạch chủ. 


Đây là tình trạng hẹp bẩm sinh của cung động mạch chủ thường chỉ xảy Ta Ở đầu xa 
nguyên ủy động mạch dưới đòn trái. Thường ðặp ở nam giới. Nguyên nhân vẫn chưa rõ 
ràng nhưng dường như có liên quan đến vị trí bất thường của các mô tham gia qua trình 
đóng ống động mạch. Có sự kết hợp với van động mạch chủ hai lá và hội chứng Turner. 


Triệu chứng thực thể: phần trên cơ thể có thê phát triển hơn phần dưới cơ thể; mạch 
trễ mạch quay — đùi và động mạch đùi đập yếu; huyết áp cao ở cánh tay nhưng không có 
ở chân; âm thôi giữa thì tâm thu được nghe thấy ở vùng trước tim và sau lưng, do máu lưu 
thông qua hệ thống tuần hoàn phụ trên thành ngực và qua chính chỗ hẹp. 


7.10.5. Bất thường Ebstein 


Đây là thương tôn rất hiểm. Sự bất thường là sự dịch chuyên xuống của hệ thống van 
ba lá trong thất phải làm tâm nhĩ trở nên rất lớn và bao gồm một phần cơ tâm thất, trong 
khi thất phải trở nên nhỏ lại. Thường kèm theo thông liên nhĩ. Đặc trưng, có nhiều tiếng 
click liên tiếp xuất hiện do sự đóng không đồng bộ của van ba lá. Hở van ba lá thường xảy 
Ta. 


7.11. BẸENH TÌM BAM SINH CO TIM 

Đây là một lĩnh vực khó. Các nguyên nhân của bệnh tim bâm sinh được liệt kê trong 
List 7.2. Quan trọng là xác định được có hay không sự có mặt của tăng áp phối. Bệnh tim 
bẩm sinh mà trong đó có shunt tuần hoàn từ trái sang phải sẽ làm tăng lưu lượng máu lên 
phôi. Điều này có thể gây tăng áp phôi phản ứng vì thế áp lực trong động mạch phổi luôn 
vượt quá áp lực trong vòng tuần hoàn lớn. Khi điều đó xảy ra, shunt từ vòng tuần hoàn lớn 
sang vòng tuần hoàn phối (trái sang phải) sẽ bị đảo ngược. Shunt phải — trái dẫn đến việc 
máu thiếu oxy trộn lẫn trong vòng tuần hoàn lớn, gây nên chứng xanh tím. Được gọi là hội 


164 


chứng EIsenmenger °. 
List 7.2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh. 


Không tím Có tím 
Shunt trái —- phải —_ Hội chứng Eisenmenger (tăng áp phổi và 
+ Thông liên thất. có shunt phải — trái). 
+ Thông liên nhĩ. — Tứ chứng Fallot. 
+ Còn ống động mạch. —_ Bât thường Ebstein (nêu có thông liên nhĩ 


và xuất hiện shunt phải — trái). 


Không có shunt ` : 
Thân chung động mạch. 


+ 


Van động mạch chủ có 2 lá, hẹp van động : 
mạch chủ bẩm sinh. — Chuyên vị đại động mạch. 


—_ Bít lỗ van ba lá. 


+ Hẹp eo động mạch chủ. : - 

+ Đảo ngược phủ tạng. — Bât thường toàn bộ tĩnh mạch dân lưu 
se hồi. 

+ Hẹp động mạch phôi, hẹp van ba lá. P3 

+_ Bất thường Ebstein. 


7.11.1. Hội chứng Eisenmenger (tăng áp phổi và shunt phải 
— trái) 
— Triệu chứng thực thể: tím trung ương; ngón tay dùi trống: chứng đa hồng cầu; các 
dấu hiệu tăng áp phối. 


= Nghe tiếng tim thứ hai (S2) có thể xác định được mức độ của shunt. NÑ ếu tách đôi 
cô định rõ, có thê là thông liên nhĩ. Nêu chỉ có một tiêng tim duy nhât, có thê gợi ý thân 
chung động mạch hoặc thông liên thât. Nêu có 52 bình thường hoặc đảo ngược có thê là 
tật còn ông động mạch. 

7.11.2. Tứ chứng FallotP 

Có bốn đặc trưng trong bắt thường bẩm sinh, gồm: (1) thông liên thất; (2) tắc đường 

ra thât phải, quyêt định mức độ nghiêm trọng của tình trạng này và có thê hẹp tại van động 
mạch phôi hoặc hẹp lỗ phêu; (3) động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thât, gây ra chứng 
xanh tím; và (4) phì đại thât phải thứ phát sau tắc nghẽn đường ra. 


— Triệu chứng thực thê: tím trung ương — có thê xuất hiện mà không có tăng áp phối 
bởi vì có sự trộn lẫn với máu tĩnh mạch tại vị trí tâm thất, nơi mà huyết áp được cân bằng. 
Động mạch chủ nằm trên cả hai tâm thất, nên nhận máu từ thất trái và phải. Ngón tay dùi 
trống và chứng đa hồng cầu rất hay gặp. Có thể xuất hiện băng chứng của phì đại thất phải 
— một xung đập cạnh bờ trái xương ức. Có thể có rung miu tâm thu do hẹp van động mạch 
phối hoặc tắc đường ra thất phải. Tim không to toàn bộ. Nghe tim: tiếng tim thứ hai đơn 
độc và không có các dấu hiệu tăng áp phôi; xuất hiện âm thôi tống máu tâm thu ở động 
mạch phổi. 


° Vjctor Eisenmenger (1864 - 1932), bác sĩ người Đức. Ông mô tả hội chứng này vào năm 1897. 
? Etienne ~ Louis Fallot (1850 - 1911), giáo sư ngành chuyên ngành vệ sinh, Marseilles, mô tả bệnh nảy 
vào nấm 1868. 


165 


7.12. "SỰ TRƯỜNG THANH” VỚI BỆNH TIM BẤM SINH 

Những BN đã được điều trị bệnh tim bâm sinh nặng hiện nay thường sống đến tuổi 
trưởng thành. Nhiều quy trình phẫu thuật được tiến hành đề chữa trị, đặc biệt cách đây 20 
năm, mục tiêu là điều trị giảm nhẹ hơn là điều trị khỏi. BN sống chung với các dấu hiệu 
và triệu chứng đặc trưng. 

7.12.1. Tứ chứng Fallot 

Những BN đã điều trị ở tuổi sơ sinh có thể đối mặt với các vấn đề đặc biệt. Điều trị 
tắc đường ra thất phải và phì đại của vòng van động mạch phôi có thê làm hở van động 
mạch phổi nặng. Điều này, cuối cùng dẫn đến khó thở khi găng sức. Phẫu thuật, cho đến 
hiện tại, yêu câu phải mở thất phải (cắt vào trong thất phải). Điều này để lại một vết sẹO 
liên quan đến các bất thường về nhịp tim trong cuộc sống sau này. BN có thê có đánh trồng 
ngực hoặc ngất. 

Triệu chứng thực thể: có thể đề lại một vết sẹo giữa xương ức, một âm thối dài thì tâm 
trương do hở van động mạch phối và dấu hiệu của phì đại thất phải (nhịp đập cạnh xương 
ức) và muộn hơn là hở van ba lá (sóng v to ở cô và nhịp đập ở gan). 

7.12.2. Chuyển vị đại động mạch 

Hầu hết những người trưởng thành có bất thường này đều có một cuộc phẫu thuật giảm 
nhẹ gọi là phẫu thuật Mustard. Trong bất thường này, động mạch phôi được nối với thất 
trái và động mạch chủ được nối với thất phải. Như thế hệ thống tuần hoàn lớn và tuần hoàn 
phối là song song. Nó không phù hợp với sự sống trừ phi có một đường nối giữa hai hệ 
thống tuần hoàn này. Trẻ sơ sinh mắc tình trạng này sẽ được làm thông liên nhĩ ngay sau 
khi sinh với một catheter mang bóng (mở vách bằng bóng — balloon septostomy). Cho 
phép pha trộn máu giữa các hệ tuần hoàn. Sau đó, “vách ngăn” do phẫu thuật được tạo ra 
trong tâm nhĩ để dẫn máu từ cơ thể vào nhĩ phải qua lỗ thông liên nhĩ và vào nhĩ trái, sau 
đó máu được bơm vào động mạch phối và vào phổi. Máu trở về từ phổi vào nhĩ trái được 
dẫn qua nhĩ phải và vào thất phải sau đó đến động mạch chủ. Điều này có nghĩa là thất 
phải đang làm việc như tâm thất trái bơm máu cho vòng tuần hoàn lớn. Sự sắp xếp này 
hoạt động rất tốt, nhưng có những mối quan tâm lâu dài về khả năng của thất phải để đương 
đầu với khối lượng máu của vòng tuần hoàn lớn. 


— Triệu chứng cơ năng: các triệu chứng thường xuất hiện bao gồm đánh trống ngực 
do rối loạn nhịp trên thất, chóng mặt do nhịp tim chậm và khó thở liên quan đến suy giảm 
chức năng của tâm thất cho vòng tuần hoàn lớn. Thỉnh thoảng, sự tắc nghẽn của các vách 
ngăn có thê xảy ra. Vấn đề thường gặp nhất là với các vách ngăn tĩnh mạch chủ trên, dẫn 
đến sưng và đỏ bừng mặt. 

— Triệu chứng thực thể: bao gồm các vết sẹo, phù và đỏ bừng mặt, tím tái, phù ngoại 
vi do tình trạng tắc vách ngăn ở tĩnh mạch chủ dưới và do hở van ba lá. Nghe có thể phát 
hiện được tiếng ngựa phi và âm thối do hở van hai lá và van ba lá. 


T&O”C essentials 


1. Thăm khám hệ tim mạch một cách cần thận có thê chân đoán chính xác hầu hết các trường hợp 
có bệnh lý van tim. 

2. Khai thác bệnh sử và thăm khám đầy đủ sẽ giúp giảm bớt các xét nghiệm tim mạch tốn kém và 
không cân thiết. 

3. Không cần thiết phải ghi nhớ toàn bộ các dâu hiệu hở van động mạch chủ và tên của chúng (thực 
tê, bạn có thê quên hêt). 

4. Sự hiện diện của các dấu hiệu suy tim đặc trưng (tiếng tim thứ ba và nhịp đập bất thường ở mỏm 
tim) làm cho việc chân đoán gân như chăc chăn; nêu không có cũng không thê loại trừ suy tim. 

5. Có một vài dấu hiệu đặc trưng của nhôi máu cơ tim và việc chân đoán chỉ dựa vào bệnh sử và 
BŒG. 


Bài test OSCE 


166 Thăm khám bệnh lý tim mạch 


Bệnh nhân nữ, 75 tuổi cảm thấy khó thở và nghỉ ngờ suy tìm. Hãy thăm khám cho bà ấy: 
1. Rửa tay 
2. Giới thiệu bản thân và giải thích những gì sẽ thực hiện khi thăm khám tim mạch cho bà ấy. 
3... Đứng phía sau và nhìn xem BN có ngưng thở và thở nhanh, có tím tái, có tăng JVP, có đnag thở 
oxy hay không. Có cảm thây BN không được khỏe hay không? 
4. BN nằm tư thế 45°, bộc lộ đầy đủ đề đánh giá phần trước ngực của BN nhưng phải còn một phần 
che lại vú của BN. 
Bắt mạch. 
Đo huyết áp. 
Xem lại JVP (đặc biệt sóng v lớn), thực hiện test ấn gan phông cảnh. 
Quan sát các sẹo trên thành ngực (để xem trước đây BN có được phẫu thuật hay không). 


` WS VU ĐK VÀ 


Quan sát diện đập mỏm tim, sờ mỏm tim cần thận, đề cảm giác rung miu và nhịp đập cạnh xương 
ức. 

10. Nghe nhịp gallop và các bệnh lý van tim (hở van do suy tim). 

11. Nghe đáy phổi (tiếng nỗ giữa thì hít vào - không đặc hiệu), nhìn xem có phù vùng cùng cụt. 
12. Xem có phù chân không — không đặc hiệu. 

13. Rửa tay. 

14. Ghi nhận lại những dấu hiệu âm tính và dương tính của suy tim. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý tim mạch 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Một người đàn ông có tiền sử phẫu thuật van tim. Hãy thăm khám tim mạch cho ông ấy. 
2.. Một người đàn ông có hở van động mạch chủ. Hãy thăm khám và xác định mức độ nặng của 
bệnh lý này cho ông ây. 


3... Người phụ nữ này bị tăng áp phối. Hãy thăm khám cho bà ấy. 


 , 
= 
le 
=) 
T 
Ö 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 
VÀ CẬN LÂM SÀNG . 
CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 


TIM MẠCH 


Nguyễn Duy Khuê 


8.1. TÓM TẮT THĂM KHÁM TIM MẠCH 


1. Quan sát tổng trạng 
— Hội chứng: Marfan, Turner, Down. 
— __ Rồi loạn thấp khớp, như: viêm cột sống dính 
khớp (hở van động mạch chủ). 
—_ Khó thở. 
2. Bàn tay 
—_ Bắt động mạch quay ở hai bên. 
—_ Nhịp trễ mạch quay - đùi. 
— Ngón tay dùi trống. 
— Dấu hiệu viêm nội tâm mạc nhiễm trùng — 
dâu xuât huyệt kiêu splinter (dâu xuât huyệt 
dưới món)... 


— Tím ngoại biên. 


VÀ 


Text box 8.1. Tóm tắt thăm khám bệnh tý tim mạch. 


Hình 8.1. Thăm khám tim mạch. BN nằm ở tư thế đầu cao 45°. 


~E 
— 
— 


Sờ 
Mỏm tim: vị trí, đặc điểm. 
Rung mu. 


Xung động bắt thường. 


Chú ý: cẩn trọng với những trường hợp đảo 
ngược phủ tạng. 


Nghe 

—_ Tiếng tim. 

—_ Âmthỗi. 

— TưthÊBN. 

+ Nghiêng trái. 

+ Ngồi chồm về phía trước (ngưng thở sau 


khi thở ra gắng sức). 


168 


—_ Lăng đọng cholesterol ở dưới da (u vàng). 
3. Huyết áp 
4. Mặt 
—_ Mắt 
+ Củng mạc: nhợt, vàng 
+ Đổng tử: dấu hiệu đồng tử Argryll 
Robertson (hở van động mạch chủ). 
+ Dấu hiệu xanthelasmata — các u vàng xuất 
hiện ở mi mắt. 
+ Hồng ban kiểu cánh bướm (hẹp van hai lá, 
hẹp van động mạch phôi). 
— Miệng 
+ Xanh tím. 
+ Vòm miệng: cung khẩu cái cao gặp 
trong hội chứng Marfan. 
+ Thứ tự cách mọc răng. 


— Áp lực tĩnh mạch cảnh. 
— _ Chiều cao áp lực tĩnh mạch trung tâm. 
— Hình dạng sóng (đặc biệt sóng n lớn) 
—_ Động mạch cảnh: các đặc điểm của mạch 
nảy. 


Seo. 

Biến dạng. 
Mỏm tim - vị trí, đặc điểm 
Ô đập bất thường. 


đối với BN là nữ. 
Quan sát | 
tìm các biểu hiện c 


có ăng lipid máu type II). 


11.Khác 


—_ Nghe động học 
Các thì hô hấp. 


+ + + 
Z 
0a 
=: 
œ 

'- 
k= 
= 
&= 
< 
° 
2N 
= 
< 


—_ Động mạch cản 


z 
^ LS 


hỉ kê một gối dưới đầu) 

p đập gan,...), lách, động 
bụng. 

bụng báng (suy tim phải). 

z mạch đùi — sờ, nghe. 


Mạch ngoại biên. 


Tím tái, chân tay lạnh, rối loạn dinh 
dưỡng, loét (bệnh mạch máu ngoại biên). 


Phù. 
Xanthomatfa (u vàng). 


Nhạy đau ở bắp chân. 


—_ Phân tích nước tiêu (viêm nội tâm mạc 
nhiễm trùng). 


— Soi đầy mắt (viêm nội tâm mạc). 
— Biêu đô theo dõi thân nhiệt (viêm nội tâm 
mạc). 


lở, tím tái, vàng da và suy kiệt. 

ay kiểm tra được mạch quay, ngón tay dùi trống. Ngoài ra tìm các dấu 

ủa viêm nội tâm mạc nhiềm trùng: dấu xuất huyết dưới móng cũng thường 
ắp trong chấn thương), một số tổn thương ít gặp hơn như tổn thương dạng 

lạng nốt Osler (xem Hình 8.2). Quan sát nhanh, nhưng cẩn thận từng 

ảnh bỏ sót những dấu hiệu này. Đặt biệt chú ý đến những u vàng mọc ở 


169 


Osler Node Janeway Lesion 


Hình 8.2. Các tổn thương ngoại biên thường gặp. 

Bắt mạch ở cổ tay phải chú ý đến tần số và nhịp điệu. Phát hiện được nhịp trễ mạch 
quay - đùi (thường gặp trong hẹp eo động mạch chủ) và sự không tương đồng của mạch quay 
hai bên. Đánh giá các đặc điểm của mạch đập - động mạch cảnh là vị trí tốt nhất. 

Đo huyết áp cho BN (tư thế nằm và đứng hoặc ở tư thế ngồi - để phát hiện hạ huyết 
áp tư thế). 

Tiếp theo nhìn biểu hiện trên khuôn mặt BN để phát hiện ra triệu chứng vàng da (tán 
huyết do van nhân tạo) hoặc u vàng (tăng lipid máu type II hoặc III). Bên cạnh đó chúng ta 
cũng có thể dễ dàng nhận ra được "gương mặt van hai lá” kinh điển (hồng ban dạng cánh 
bướm). Sau đó khám miệng BN bằng đèn tìm các triệu chứng như: vòm khẩu cái cao (hội 
chứng Marfan), các đốm xuất huyết ở nướu răng (viêm nội tâm mạc). Bên cạnh đó đánh giá 
tím trung tâm bằng cách nhìn biểu hiện tím tái ở môi hay ở lưỡi. 

Khám cổ là một trong những bước rất quan trọng. Tĩnh mạch cảnh hai bên phải được 
đánh giá thông qua chiều cao và các đặc điểm của nó. Dùng tĩnh mạch cảnh trong bên phải 
để đánh giá, khám và phát hiện dấu hiệu Kussmaul (tỉnh mạch cảnh nổi to khi hít vào). Khám 
từng động mạch cảnh. Đánh giá các đặc điểm của mạch. 

Tiếp theo là quan sát ngực. Đầu tiên, phải luôn luôn chú ý đến các biểu hiện của vết 
sẹo, biến dạng, diện đập của mỏm tim và ổ đập nhìn thấy được ở lồng ngực BN. Không được 
bỏ qua những trường hợp BN có đặt máy tạo nhịp, sẹo mổ van hai lá (thường dưới vú bên 
trái) rất khó phát hiện và dễ dàng bỏ quên. 

Sờ mỏm tim. Lưu ý khi xác định vị trí của mỏm tim cần xác định chính xác vị trí của 
khoang liên sườn. Thường mỏm tim nằm ở khoan liên sườn thứ 5, cách đường trung đòn trái 
khoảng 1 cm. Xác định một số tính chất đập của mỏm tim là điều quan trọng. Có nhiều loại. 
Nhịp tăng gánh áp lực (tăng động, quá tải tâm thu) mạnh và bên vững làm cho mỏm tim không 
thay đổi vị trí thường gặp trong hẹp động mạch chủ, tăng huyết áp. Nhịp tăng gánh thể tích 
(tăng động, quá tải tâm trương): nhịp mỏm mạnh nhưng không bên vững, khi đó mỏm sẽ lệch 
xuống - ra ngoài (hở van động mạch chủ, hở van hai lá). Rối loạn vận động mỏm (suy tim): 
có thể cảm nhận diện đập lớn hơn bình thường và không đồng đều. Khám phát hiện nhịp mỏm 
tapping” trong hẹp van hai lá (sờ được âm S1). Nhịp đôi hoặc ba ở mỏm tim trong bệnh lý cơ 
tim phì đại cũng rất quan trọng. Nên sờ tìm rung miu ở mỏm và đo thời gian âm thổi. Rối loạn 
vận động vùng có biểu hiện diện đập lớn hơn so với bình thường và không điều thường gặp 
trong suy tim. 

Sau đó dùng mô cái và mô út của bàn tay để tìm các nhịp đập ở cạnh trái xương ức 
(gặp trong lớn thất phải hoặc lớn nhĩ trái) và rung miu. Khám phần đáy tim để tìm: tiếng P2 
sờ được và rung miu động mạch chủ. Phương pháp gõ có thể giúp ích trong việc xác định có 
tăng kích thước tim hay không. 

Nghe tim bắt đầu ở vị trí ở ổ van hai lá, nghe bằng cả phần chuông và màng của ống 


170 


nghe. Nghe từng thành phần của chu kỳ của tim. Xác định tiếng S1, S2 và xác định cường độ 


có bình thường hay không và có tiếng S2 tách đôi hay không. Sau đó tìm các tiếng tim phụ và 
âm thổi. Không được hài lòng khi đã phát hiện được một bất thường. 

Lần lượt nghe nhiều lần cạnh trái xương ức và đáy tim (vùng van động mạch chủ và 
động mạch phổi). Xác định thời gian từng chu kỳ tim bằng việc bắt nhịp đập của động mạch 
cảnh. Nghe động mạch cảnh. 

Để giúp chẩn đoán dễ dàng hơn có thể xác định lại bằng cách điều chỉnh tư thế BN. 
Đầu tiên cho BN nằm nghiêng trái. Khám mỏm tim để xác định tính chất (đặc biệt là sờ mỏm 
tim để tìm S1) và nghe. Cho BN ngồi và sờ tìm rung miu (yêu cầu BN thở ra tối đa) ở vị trí 
cạnh trái xương ức và đáy tim. Sau đó nghe các vùng đã khám như trên để tìm hở van động 
mạch chủ hoặc tiếng cọ màng ngoài tim. 

Nghe tim động được thực hiện khi nghỉ ngờ về tiếng thổi tâm thu đồng thời thực hiên 
các nghiệm pháp Valsava khi có âm thổi tâm thu đơn thuần để không bỏ sót các trường hợp 
bệnh cơ tim phì đại. 

Để loại trừ với các trường hợp tràn dịch màng phổi (do suy thất trái) có thể cho BN 
ngồi dậy và gõ để xác định và nghe phát hiện rale nổ (suy thất trái). Nếu phát hiện được nhịp 
trễ mạch quay - đùi, nghe tìm âm thổi do hẹp eo động mạch chủ ở lưng. Tìm dấu hiệu phù 
vùng cùng cụt và biến dạng cột sống (viêm cột sống dính khớp với hở van động mạch chủ). 

Tiếp theo cho BN nằm trên giường phẳng và khám bụng đúng cách để xác định gan 
to hay (suy thất phải) hoặc gan đập theo nhịp tim (hở van ba lá). Có thể ấn gan phồng cảnh 
nếu thuận lợi. Sờ phát hiện phình động mạch chủ bụng, lách to (gặp trong viêm nội tâm mạc). 

Khám chân. Sờ động mạch đùi ở hai bên và nghe tìm âm thổi. Khám tất cả mạch đập 
ngoại biên. Tìm các dấu hiệu của bệnh lý mạch máu ngoại biên, phù ngoại biên, ngón chân 
dùi trống, u vàng gân Achilles và dấu stigmata trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

Cuối cùng là kiểm tra đáy mắt (thay đổi huyết áp và điểm Roth trong viêm nội tâm 
mạc), phân tích nước tiểu (tiểu ra máu trong viêm nội tâm mạc). Kiểm tra nhiệt độ. 


8.2. CAN LAM SANG CHAN ĐOAN 

Các đánh giá chức năng tim mạch bằng các cận lâm sàng như: X quang, điện tâm đồ, 
siêu âm tim là những phân cơ bản và rât cân thiệt trong chân đoán các bệnh lý tim mạch. 
Không thê nào cho một cận lâm sàng mà không hiệu nó giúp ích thê nào và nó có thê cung 
câp cho thây thuôc những øì. 

8.2.1. X quang ngực: tiếp cận một cách hệ thống 

Đệ đọc được X quang ngực là không quá dễ, đòi hỏi người đọc phải có đầy đủ kiến 
thức vê giải phâu và bệnh học, các giá trị bình thường (xem Hình 8.3) và hiêu rõ được thay 
đôi của X quang đê lý giải những trường hợp bệnh lý. Đê phát hiện ra bệnh khi đọc X 
quang, người bác sĩ lâm sàng phải đặt hêt trách nhiệm của mình vào tâm phim đó. 

Hầu hết đối với sinh viên y khoa đối mặt với vẫn đẻ: phân tích các đặc điểm trên phim 
và đưa ra một chân đoán duy nhât (thường là sai) hoặc nhìn lên trời đê hy vọng có phép 
màu xảy ra. Tuy nhiên, tiêp cận một cách hệ thông lúc nào cũng có ích hơn! Bỏ sót xảy ra 
khi không nhìn hơn là khi không hiều. 

8.2.1.1. Hình thẳng 
— Tên, ngày và sự chiếu chụp. Điều quan trọng để xem phim X quang là phải kiểm 
tra chính xác là phim của BN mình cân đánh giá qua việc kiêm tra tên họ và ngày tháng. 


171 


Các ký hiệu trên phim còn cho biết cách chụp và tư thế BN. X quang ngực thắng chuẩn 
được chụp theo hướng sau — trước (PA), tư thế BN đứng thắng ưỡn người ra trước. Còn tư 
thế trước sau hoặc phim nằm chỉ là lựa chọn thứ hai. Trường hợp BN nằm ngửa, CÓ Sự 
căng phông tắt cả các mạch máu phía sau (do trọng lực) và khi đó hình ảnh phế trường sẽ 
to hơn. Do đó trên phim nằm ngửa thường khó phát hiện ra tràn dịch màng phối lượng ít 
và bóng tim thường sẽ to hơn. 


Hình 8.3. XQ ngực bình thường. (a) sau - trước: (1) cung ĐMC; (2) bờ 
trái tỉm tạo bởi ngoài của thất trái; (3) rốn phổi trái, tạo bởi các động 
mạnh phổi chính trái và một phần các tĩnh mạch phổi trái trên; (4) bờ 
phải tim tạo bởi nhĩ phải; (5) góc dưới xương vai; (6) động mạch đáy 
phổi phải; (7) mặt trong của xương đòn trái; (8) gai vai; (9) góc tỉm — 
hoành phải; và (10) hình ảnh chồng lên nhau của bờ ngoài bên phải của 
tĩnh mạch chủ trên và động mạch chủ lên lên. (b) nghiêng: (11) bờ trước 
khí quản; (12) tĩnh mạch phổi, vào nhĩ trái; (13) rãnh chếch; (14) cơ 
hoành bên trái và (15) cơ hoành phải. 


— Đối xứng. Các đầu trong của xương đòn nên cách đều so với đường giữa của mỏm 
gai. Nếu trường hợp BN xoay người, rốn phổi sẽ bị đây ra trước. 


— Bộc lộ. Chất lượng của một phim X quang là rất quan trọng, cần đảm bảo đủ mật 
độ tia để có xuyên qua cột sống nhìn thấy được trung thất, nêu không phim sẽ quá trăng. 
Với kỹ thuật chụp tốt thì xương bả vai sẽ nằm ngoài hai phế trường. Phim cần được chụp 
khi BN hít vào đủ sâu để tránh trường hợp xuất hiện nhiều mạch máu phổi và để ước lượng 
chính xác chỉ số tìm ngực. Ở một phim X quang hít vào đủ sâu, cơ hoành năm ở vị trí cung 
xương sườn sau thứ 10 hay 12 hoặc ở cung sườn 6 ở phía trước. Cơ hoành bên phải thường 
cao hơn so với bên trái khoàng 2 cm. 

— Định hướng đúng. Không được bỏ sót trường hợp đảo ngược phủ tạng — mỏm tim 
nằm bên phải và hơi dạ dày năm bên trái. Đừng bị đánh lừa khi người kỹ thuật viên đánh 
dấu sai định hướng. 


172 


— Cách đọc phim có hệ thống 
+ Trung thất 
_ Bình thường khí quản nằm ở chính giữa. Có thể lệch đi bởi khối choáng chỗ 
trung thât hay bướu cô. Thường lệch sang trái một ít ở cung động mạch chủ (cung động 
mạch chủ càng trở nên rộng hơn theo tuôi và mât dân tính đàn hôi.) 
Trung thất, bao gồm khí quản còn có thê bị lệch trong tràn dịch màng phổi lượng 
nhiêu, tràn khí màng phôi hoặc xẹp phôi. 
Việc xoay thay đổi tư thế có thể làm thay đổi kích thước các trung thất. 


Hình 8.4. Rốn phổi. 
+ Rốn phổi (xem Hình 8.4) 

Rồn phổi được định dạng bởi các động mạch phổi và các tĩnh mạch của thùy phối 
xếp chông lên nhau. Rôn phôi bên trái cao hơn bên phải, bên phải thì có hình dạng chữ V, 
bên trái có hình góc vuông hơn. 

Rốn phổi được nhìn rõ hơn nếu BN xoay người. Khi có bệnh lý tuyến lympho 
hoặc động mạch phối to thì sẽ làm rộng rốn phôi. 


+ Tim 

Trên X quang, tim có hình ovan với mỏm hơi hướng sang bên trái. Khoảng 2/3 
của tim nằm bên trái cột sông. 

Bờ phải của tim là bờ ngoài của nhĩ phải, còn bờ trái là thất trái. Bờ trái của thất 
phải được năm ở vị trí cách khoảng một khoát ngón tay cái so với giới hạn trái của tim. 
Trên giải phầu bê mặt của tim thì bờ trái của thât trái là vị trí của nhánh trải trước xuông. 

Chỉ số tim ngực là một chỉ số giúp xác định gợi ý hình ảnh bóng tim có to hay 


173 


không. Nếu kích thước tim lớn hơn 50% đường kính thành ngực thì gợi ý là bóng tim to. 
Bóng tim có thê hơi to ra do đường kính trước sau tương đối nhỏ của ngực. Nếu chỉ số tim 
ngực nằm ở giới hạn trên của giá trị bình thường và BN không có nguyên nhân và biểu 
hiện của suy tim thì không cần phải cảnh báo. 

Hình ảnh vôi hóa van sẽ được quan sát rõ hơn trên phim nghiêng. Trên phim 
thắng thì hình ảnh van vôi hóa sẽ khó phát hiện do chồng lấp bởi cột sống. 


+ Cơ hoành 


Cơ hoành hai bên trên phim thắng là đỉnh của hai vòm được nhìn tiếp tuyến. 
Nhiều phần của phối nằm ở góc sườn hoành sau không nhìn thấy trên phim thắng. 


Nếu vòm cơ hoành thấp và phẳng thì là biểu hiện của khí phế thũng. Cần phải 

nhìn cân thận đê tìm vòm hơi dưới hoành, chỉ điêm cho hơi tự do trong phúc mạc. 
+ Phé trường 

Trên phim thắng rất dễ dàng đề định khu và phân chia các thùy phối. Và dễ dàng 
so sánh với các thùy phôi với nhau về sự thay đôi mật độ và sự phân bô của các mạch máu. 

Đỉnh phổi năm ở phía trên xương đòn. Thùy trên bao gồm từ đỉnh phối xuống 
đên sụn sườn thứ II. Thùy giữa năm giữa sụn sườn thứ II và thứ IV. Thùy dưới năm giữa 
sụn sườn thứ IV và thứ VI. 

Mức độ thấu xạ của phế trường phụ thuộc vào lượng khí chứa trong phối. Màu 
“xám” là do máu trong mạch máu phôi. 

Phần trên của phôi thường tưới máu kém hơn, kết quả là các mạch máu nhỏ hơn. 
Khi có tăng áp lực thât trái, sự phân bô mạch máu của thùy trên thay đôi và sung huyết. 

Tăng mức độ thấu xạ xảy ra khi giảm tưới máu phôi, cũng gặp trong khí phế 
thũng. Thấu xạ phối mắt khi có tràn dịch hoặc đông đặc phôi. 


ờ” 


Các thuật ngữ như “thâm nhiễm”, “đông đặc” và “mờ” thường dùng để mô tả 
phế trường. Thật sự không hay khi cô gắng đưa ra một chẩn đoán thật chính xác đối với 
một bệnh lý nên. 

Phối được chia thành các thùy bởi ranh giới của các màng phổi tạng. Ở phổi bên 
phải bao gồm các thùy trên, giữa, đưới. Còn ở bên trái chỉ có thùy trên và dưới. 

Thùy trên bên phải bao gồm các phân thùy: trước, sau, đỉnh. Thùy giữa phối phải 
bao gồm các phân thùy: ngoài và trong. Thùy dưới phổi phải bao gồm các phân thùy: đỉnh, 
đáy trong, đáy trước, đáy bên, đáy sau. 

Có 3 sự khác nhau trong phân chia phân thùy của phổi trái. Ở thùy trên phối trái 
có 4 phân thùy: đỉnh sau, trước và hai phân thùy lưỡi. Phân thùy lưỡi trước và lưỡi sau 
tương ứng với thùy trên phối phải. Còn thùy dưới phi trái cũng có 4 phân thùy: đỉnh, đáy 
trước, đáy bên, đáy sau (không có đáy trong). 

Các rãnh phân thùy được nhìn giống như hình ảnh sợi tóc. Rãnh ngang, năm ở 
ngang sụn sườn thứ 4 bên phải. Rãnh chếch thường không thấy trên phim thẳng. 

+ Xương và mô mềm 

Bóng của núm vú thường thấy trên phần thấp của phế trường và đường kính 

khoảng 5 mm. Và có thể dễ nhằm lẫn với hình ảnh tốn thương dạng đồng tiền (dạng nốt), 


174 


trong những trường hợp như vậy, đánh dấu núm vú rất hữu ích. 

Cần phát hiện mất hình ảnh bóng vú ở BN nữ. Phẫu thuật đoạn nhũ có thể gợi ý 
một ung thư di căn xương hoặc phôi, hoặc xơ hóa sau xạ trỊ vùng phôi trên. 

Hình ảnh khí trong mô mềm có thê xuất hiện trong tràn khí màng phối hoặc sau 
khi mở ngực. 

Cần tìm các tuyến vôi hóa do lao ở cô khi BN có sẹo phối hoặc vôi hóa hạch ở 
rôn phôi. 

Quan sát xương để phát hiện có gãy xương sườn hoặc tôn thương choáng chỗ. 
Tìm các khía trên xương sườn do tăng lưu lượng máu qua mạch máu liên sườn (hẹp eo 
động mạch chủ). Vẹo cột sông cô hoặc ngực cũng phải được ghi nhận. Sự bào mòn hoặc 
viêm quanh khớp vai cũng phải được đánh giá cân thận. 

+ Kết luận 

Một số cơ quan trên X quang có thể được xem kỹ lại khi nghi ngờ có tôn thương 
mà trên X quang chưa có phát hiện ra. 

Các phần che lấp sau tim nên quan sát kỹ. Hình ảnh xẹp thùy dưới phối trái sẽ 
xuât hiện với hình ảnh một tam giác dạng mờ sau bóng tim. 

Ở hai đỉnh phối phải được chú ý kỹ hơn các tôn thương, đặc biệt là trong tốn 
thương do lao hoặc trong khôi u của hội chứng Pancoast (hội chứng phù kiêu áo choàng). 

Mặt khác khi BN xuất hiện tràn khí một bên phổi thì hình ảnh hai phế trường sẽ 
khác nhau về thâu xạ. 


8.2.1.2. Phim nghiêng 

Phim nghiêng thường được dùng để định vị đối với những tôn thương đã xác định 
được trên phim thăng, nhăm mục đích kiêm tra một cách tỉ mi ranh giới của tôn thương. 
Đôi khi tôn thương chỉ có thê phát hiện được trên phim nghiêng. Nêu một khi đã có băng 
chứng trên lâm sàng tôn thương có thê tại tim hoặc phôi thì luôn luôn khảo sát trên cả X 
quang ngực thăng và nghiêng. 

Một vài điều cần lưu ý: (1) tam giác sau tim và xương ức thường sẽ cùng đậm độ; (2) 
đốt sống ngực trở nên ít mờ hơn từ trên xuống, nêu không có bệnh phối hoặc màng phôi 
và (3) góc sườn hoành sau nhọn nêu không có dịch hoặc đông đặc phổi cạnh đó. 

Cơ hoành hai bên rõ nêu không có bệnh phối hay màng phổi. 

Rãnh chếch: vị trí “4 tới 4”. 4 em phía sau góc sườn hoành trước qua rồn phối, chạy 
tới mức đôt sông ngực thứ 4. 

— Tim 
Thất phải tạo thành hình ảnh bờ trước trên phim nghiêng. Nhĩ trái tạo nên bờ sau 
trên của tim. 
_—___- Vôi hóa van hai lá có thể thấy bên dưới đường thăng nối góc sườn hoành trước 
đên rôn phôi, còn vôi hóa van động mạch chủ thì năm trên đường này. 
— Vài ví dụ phim X quang của các bệnh lý tỉm mạch 
Thay đôi thấy được trên phim trong sung huyết tĩnh mạch phổi, phù mô kẽ phổi 
và phù phê nang phôi được thê hiện lần lượt từ Hình 8.5, Hình 8.6, Hình §.7. Bệnh van hai 


lá ở Hình 8.8 bệnh phình vách thất ở Hình 8.9. Các khía đặc trưng của mặt dưới xương 
sườn, xuất hiện trong Hình 8.10, sung huyết phổi với shunt trái — phải: đễ dàng thấy được 
ở Hình 8.11. Hội chứng Marfan được mô tả trong Hình 8.12; máy tạo nhịp và khử rung 
nằm ở Hình 8. 13. 


175 


Hình 8.5. Sung huyết tĩnh mạch phổi. Bóng tim to do suy tim. Tình trạng 
suy này chưa đủ để gây ra phù phối. Tuy nhiên, tăng áp tĩnh mạch phổi 
gây ra sự thay đổi tưới máu vùng trên của phổi, dẫn đến mạch máu phía 
trên rốn phổi to hơn bên dưới. (Cơ chế của sự thay đổi này vẫn chưa 
được hiểu rõ hoàn toàn). Những thay đổi này xuất hiện khi áp lực tĩnh 
mạch phổi khoảng 15 đến 20 mmHg. Tỉ lệ tỉm ngực A + B rất hữu ích 
trong chỉ điểm bóng tim to nếu tỉ lệ này lớn hơn 509%%. Đường kính ngực 
(T) là đường thẳng lớn nhất phía trên góc sườn hoành, thường nằm ngay 
mức cơ hoành phải. Đường kính tim là tổng của A và B. 


176 


Hình 8.6. Phù phổi mô kẽ. Bóng tim to (mức độ trung bình). Phù mô kẽ 
gây ra mờ nhẹ và lan tỏa hai phế trường kèm theo nhòe viền của các 
mạch máu. Thoát dịch vào trong mô kế xảy ra khi áp lực mao mạch lớn 
hơn áp lực thẩm thấu huyết tương khơøảng 25 mmHg. Phù mô kẽ đặc 
trưng bởi đường Kerley B — phù vách liên thùy. Thấy rõ nhất phía ngoài 
của góc sườn hoành phải (mũi tên), đi theo hướng ngang, và dài khoảng 
1 cm. Chúng bao gôm các hạch Iympho bị ứ dịch —- và ban đầu Kerley 
nghĩ chúng là nguyên nhân duy nhất gây ra các đường "B”. Đường ráp 
xương ức do phẫu thuật tim trước đó. 


Hình 8.7. Phù phổi phế nang. Khi áp lực tĩnh mạch phổi bằng 30 mmHg, 
dịch phù Sẽ đi vào lòng phế nang. Gây ra hình ảnh bóng mờ (phụ thuộc 
vào độ lan rộng) hai phế trường. Thường xảy ra đầu tiên xuất hiện xung 
quanh rốn phổi và có hình ảnh cánh dơi. Các thay đổi này thường chồng 
lấp lên hình ảnh phù mô kẽ. Tràn dịch màng phổi dạng lamellar (giữa bề 
mặt phổi và màng phổi tạng) ở góc sườn hoành phải, kèm theo đường 
Kerley B, 


177 


Hình 8.8. Bệnh van hai lá. Lớn nhĩ trái do tăng gánh áp lực và thể tích. 
Nó lớn về phía sau và sang hai bên. Các tiểu nhĩ to về phía dưới rốn phổi 
trái. Bờ tâm nhĩ nhô lên gây ra hình ảnh "bờ đôi tìm phải”. Để phân biệt 
vôi hóa van, hãy tưởng tượng hình ảnh trong đầu. Trong phim sau — 
trước (a) đường thẳng đi từ góc tim — hoành phải đến mặt dưới của rốn 
phổi trái. Đường thẳng trong phim nghiêng (b) đi từ góc trước — dưới 
qua điểm giữa rốn phổi. Van ĐMC nằm phía trên đường này, còn van hai 
lá nằm phía dưới đường thẳng này. 


Hình 8.9: Phình vách thất. Hình ảnh phình to bờ trái tim (mũi tên), chỉ 
điểm cho phình vách thất trái. Nguyên nhân thường gặp là do suy yếu 
cơ tim sau nhồi máu. 


175 


Hình 8.10. Hẹp eo động mạch chủ. Dấu hiệu kinh điển của hẹp eo ĐMC 
là hình ảnh khía của mặt dưới xương sườn (mũi tên bên trái). Do phì đại 
các động mạch liên sườn trong tình trạng máu ngược dòng từ bàng hệ 
động mạch nách đem máu trở về động mạch chủ xuống. Do tăng kháng 
lực lên dòng máu tim trái nên thất trái phì đại và sau đó suy. Suy dân 
đến lớn tim nhưng vần chưa xảy ra ở BN này. Dấu mũi tên ở bên phải chỉ 
điểm cung động mạch nhỏ hơn bình thường. 


Hình 8.11. Thông liên nhĩ. Điêu quan trọng là cân nhận biết có hay không 
tình trạng xung huyết phổi gây ra do shunt trái — phải. Shunt trái — phải 
xuất hiện trong thông liên nhĩ, thông liên thất và còn ống động mạch. 
Dòng shunt gây ra dãn lớn động mạch phổi chính và các nhánh của nó. 
Rốn phổi phải lớn do dãn rộng động mạch phổi phải. Rốn phổi trái bị che 
mờ bởi sự dẫn lớn của động mạch phổi. động mạch lên nhỏ (đối lập với 
kích thước lớn của nó khi có còn ống động mạch). Nhĩ và thất trái không 
lớn, trong thông liên thất và còn ống động mạch. 


Hình 8.12. Hội chứng Marfan. Trung thất rộng do dẫn đồng đều động 
179 mạch chủ lên, cung động mạch chủ và động mạch chủ xuống. BN này 
mắc hội chứng Marfan. Phình bóc tách động mạch chủ cũng có thể có 
trong trường hợp này do có hình ảnh tưởng tự. 


Hình 8.13. Máy tạo nhịp và khử rung. 
8.2.2. Siêu âm tim 
Siêu âm tim hiện nay là một trong những cận lâm sàng cơ bản và thiết yếu trong đánh 
giá chức năng tim của và có thê dễ dàng thực hiện tại giường bệnh, BN không phải chịu 
ảnh hưởng nào bởi tỉa xạ. Các mẫu máy siêu âm cầm tay đã và đang được sử dụng, được 


sử dụng như là một ống nghe. Mặc dù các thiết bị này giúp. thầy thuốc không cần phải nghe 
tim, nhưng nếu không hỏi bệnh sử và khám lâm sàng chuẩn sẽ gây ra các nhằm lẫn. 


Hầu hết các phương pháp siêu âm tim bao gồm bốn dạng: 
— Dạng mode M, toàn bộ thông tin chi tiết đều được cung cấp bởi một đường sóng 
siêu âm nhằm mục đích đánh giá các chuyên động chỉ tiết và đo kích thước các buồng tim 
(xem Hình 8.14, Hình §.15, Hình 8.16). 


ƑFR 25Hz -LVIDs 2.8 cm 
11em ~LVPWd 1.0 cm 


chị 
chì 


FR 25Hz 


18m 


ty | MM, > 


x(Cub »ed) 205.5 qím 


T5nwnis 


FR 25Hz -LVIDs 3.7 cm? 
1$§em - LVPWd 1.3cm 
2D /MM ` =LVIDrl 5.5 cm 
BS Món -® ^ 1.4 cm 
P Da ` k =fYVILU 
HPen ¬ EDV (MM-T 
IVSILVPW (IIM) 
LV láass {Cubed}] 
LV lâass iIndex(Cubed)] 175.4 qứn? 
ESV (MM ì 
FS (M&1-Telch} 
_ EF (MIM-Teich) 


— Siêu âm hai chiều (sectoc scanning), mode B hình ảnh siêu âm sẽ quét được hai 
chiều trong không gian, các hình ảnh khác nhau của tim trong các khu vực khác nhau sẽ 
được đưa về không gian hai chiều (xem Hình 8.17, Hình 8.18), góp phần cung cấp thêm 
thông tin về van tim, chức năng tim và sự hiện diện của các dị tật bầm sinh. 


FR 39Hz 
11£ermn 


FR 39Hz 
tÉ&em 


— Siêu âm doppler hiển thị bằng dạng sóng và xung liên tục, phân tích sóng siêu âm 
dội ngược cho phép tính toán được sự thay đổi doppler do dội ngược của các tia do đi 
chuyên các cột máu. Điều này cho ta biết được hướng các dòng chảy và tốc độ của các 
dòng máu từ nhiều phần khác nhau của tim. Bằng cách chồng thước đo doppler lên hình 
ảnh hai chiều, người siêu âm có thể tính toán vận tốc của dòng máu từ một vùng đặc biệt 
(động mạch chủ lên ngay phía sau van động mạch chủ; xem Hình 8.19). 


E 39HZ ƑR 17Hz 
15em 


2p 
43% 


c3 
P Low 
HPen 


183 


FR 17Hz 
1Bem 


É2 bpen 


Hình 8.20. Siêu âm Doppler màu cho thấy hình ảnh dòng phụt của hở 
van hai lá từ lá van ngược vào nhí trái. 

— Siêu âm bản đồ màu dòng chảy, cho phép thiết bị hiển thị hình ảnh 2D theo thời 
gian thực, quy ước mã màu sắc dựa trên hướng và vận tôc của dòng chảy và chông lên 
hình ảnh 2D. Băng cách này, có thê thây được dòng chảy trong tim tương ứng với giải 
phâu và dê dàng phát hiện các tông máu bât thường (xem Hình 8.20). 

Các thông tin thường ghi nhận được trên hình siêu âm tim 
— Cấu trúc và chức năng 

+ Chức năng thất trái: kích thước thất trái cuối thì tâm trương (thường nhỏ hơn 57 
mm) và cuôi thì tâm thu. Xem Hình 8.14 cho thây hình ảnh siêu âm của tim theo trục dài, 
thông tin về các sô đo và các câu trúc có thê được đánh giá trên mặt phăng chuân này. 

+ Siêu âm còn cho thấy các vùng thất trái giảm động (giảm di động thành tim), gợi 
ý một nhôi máu cơ tim cũ gây ra suy tim. Hình 8.18 cho thây hình ảnh câu trúc của 4 buông 
tim. Lúc này, đâu dò năm ở vị trí mỏm tim. 

— Dòng máu. Dò theo khu vực và hình ảnh mode M có thê cho các thông tin về cầu 
tạo van, ví dụ: dày hoặc sa lá van (xem Hình §.19). Siêu âm Doppler có thê phát hiện các 
tông máu bât thường, ví dụ: phụt ngược dòng và đo vận tôc dòng chảy qua van. Các thông 
tin này cho phép đánh giá chênh lệch áp suât qua van. 

— Hở van hai lá và sa van hai lá. Có thấy được bất thường và sự thay đổi theo bất 
thường của van hai lá. 


— Hẹp van động mạch chủ. Thường gặp dày và vôi hóa van động mạch chủ (xem 
Hình 8.21). Có thể phát hiện giảm vận động các lá van của van động mạch chủ. Giải phẫu 
van thường rõ ràng. Công thức đơn giản có thê đo được tốc độ phụt máu trong động mạch 
chủ lên. Có thể tính được công thức chênh lệch áp lực. 


— Hở van động mạch chủ. Van có thể dày hoặc đôi khi sa (xem Hình 8.22). kích 
thước gốc động mạch chủ tăng, đặc biệt nếu nó là nguyên nhân gây hở van. Dãn thất trái 
thường xuất hiện và kích thước thất trái là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ nặng. Siêu 
âm doppler cho thấy hình ảnh phụt ngược với nhiều khoảng cách khác nhau vào trong thất 
trái. 


F #WHz 


FR 16Hz 
17cm 


— Hở van ba lá. Thường thứ phát sau bất thường chức năng thất phải hoặc tăng áp 
lực thất phải, ít gặp hơn là bệnh van ba lá nguyên phát. Hình ảnh van có thể bình thường. 
Siêu âm Doppller cho thấy hình ảnh phụt máu vào nhĩ phải. 

— Bệnh cơ tim phì đại. Hình 8.23: các bất thường giải phẫu đặc trưng của bệnh này. 
Có phì đại vách không đối xứng. Vách liên thất bình thường dày khoảng 
11 mm. Khi có phì đại kích thước có thể tăng lên 40 mm hoặc cao hơn. Siêu âm doppler 
có thê phát hiện chênh lệch áp suất dòng máu ra khỏi thất trái hoặc trào ngược qua van hai 


185 


lá hoặc cả hai. 


+ LVOT VTI 
Vmax 


Hình 8.23. (a) và (b) bệnh cơ tim phì đại. 
— Thông liên thắt. 

+ Lỗ thông có thê thấy được trên phần cơ hoặc màng của vách. Đường kính của lỗ 
thông có thê đo được. Hậu quả của lô thông được đo gián tiệp thông qua các dâu hiệu dãn 
thât phải do shunt trái — phải. 

+ Siêu âm doppler, đặc biệt là bản đồ màu, thường cho thấy shunt trái — phải qua 
vách, thậm chí khi không phát hiện lô thông. Đánh giá vận tôc của dòng máu phụt cho biệt 
áp lực thât phải. Nêu chênh lệch áp suât qua lô thông lớn, áp lực thât phải thâp hơn thât 
trái rât nhiêu (thât trái bình thường). Lô thông lớn có thê gây tăng áp phôi và tăng áp lực 
thât phải. 

— Thông liên nhĩ. 

+ Lỗ thông thường lớn đủ để thấy trên siêu âm, mặc dù đôi khi cũng khó phát hiện. 
Các dâu hiệu gián tiêp cho thây shunt trái — phải: lớn thât phải và vận động bât thường 
vách liên thât. 

+ Siêu âm doppler có thể hiển thị shunt qua lỗ thông. N ếu vẫn còn nghi ngờ, thực 
hiện siêu âm qua thực quản đê đánh giá chính xác giải phâu của vách liên nhĩ. 

— Còn ống động mạch. Động mạch phổi chính sẽ lớn hơn. Ông động mạch có thê 
nhìn thây được. Siêu âm doppler cho thây dòng chảy liên tục trong động mạch phôi chính 
tại thời điêm ông động mạch trông. 


T&O”C essentials 


1. X quang ngực, điện tim và siêu âm tim là những phần mở rộng của thăm khám tim mạch. 

2. Điện tim và siêu âm tim: an toàn không có phơi nhiễm với tia xạ, có thể thực hiện nhiều lần. 

3... Sinh viên cần tiếnp cận, phân tích phim X quang phối và điện tim và hiểu được các thông tin có 
thê thu được từ hình ảnh siêu âm tim. 

4. Chân đoán ban đầu nhồi máu cơ tim cần dựa trên bệnh sử, khám lâm sàng và điện tim và không 
nên trì hoãn chờ đợi kêt quả xét nghiệm máu. 


186 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ 
HỒ HẤP 


Ð 
= 
le 
=, 
T 
O 


Phạm Thanh Hậu 


Một chuyên gia nội khoa hô hấp thở dài vì những cơn thở ngắn. 
Kenneth T Brd (b.1917) 


9.1. TRIỆU CHỨNG 


187 Xem LIst 9.] 
_List 9.1. Các triệu chứng cơ năng. 
—_ Ho (cough). 
—_ Khạc đàm (sputum). 


— Ho ra máu (haemoptysIs). 

— Khó thở (cấp tính, tiến triển hoặc kịch phát). 

— Thở khò khè (wheeze). 

—_ Đau ngực. 

—_ Sốt. 

— Khàn tiếng (hoarseness). 

—_ Đồ mồ hôi về đêm. 
9.1.1. Ho và khạc đàm 

Questions box 9.1. Những câu hỏi để hỏi BN ho. 

Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 


Ông/bà đã ho bao lâu rồi? 


Ông/bà có ho ra bất cứ vật gì? Cái gì? Bao nhiêu? 


=== 


Ông/bà đã từng có vẫn đề về xoang? 
Đàm trong hay có màu? Có máu trong đàm không? 
Ông/bà có sốt cao? 
Có phải cơn ho chỉ xảy ra vào ban đêm (trào ngược acid)? 
Ông/bà có bị khó thở? 
Ông/bà có bị vấn đề về phối trong quá khứ? 
Ông/bà đã từng hút thuốc? Ông/bà có còn hút thuốc? 
. Ông/bà có nhận thấy mình bị thở khò khẻ? (hen suyễn, bệnh bệnh phôi tắc nghẽn mạn tính 
[COPD])? 
11. Ông/bà có đang dùng bắt kỳ thuốc nào không? (ví dụ như thuốc ức chế men chuyển ACEls). 


"` `®®%®5-= 


= 
=) 


1885 


Ho là một triệu chứng hô hấp thường gặp. Nó xảy ra khi thì hít vào sâu và sau đó là 
một cơn thở ra đột ngột. Dòng không khí trong khí quản đạt đến vận tốc âm thanh trong 
cơn ho mạnh. Ho sẽ giúp đường dẫn khí được quét sạch các chất tiết và các vật thê lạ từ 
bên ngoài. 

Thời gian của một đợt ho là rất quan trọng (xem Questions box 9.]). Cần hỏi xem cơn 
ho có từ bao lâu rồi. Một cơn ho xuất hiện gần đây, đặc biệt nếu đi kèm với sốt và các triệu 
chứng khác của nhiễm trùng đường hô hấp, có thể là do viêm phế quản cấp tính hoặc viêm 
phối. Một cơn ho mạn tính (với thời gian trên 8 tuần) kết hợp với thở khò khè có thể là do 
hen; thỉnh thoảng hen chỉ có thê biểu hiện với triệu chứng ho. Một sự thay đôi về đặc tính 
của một cơn ho mạn tính có thê cho thấy sự tiễn triển của một căn bệnh tiềm ân mới và 
nghiêm trọng (ví dụ như nhiễm trùng hoặc ung thư phổi). 


Chân đoán phân biệt cơn ho dựa trên dấu hiệu của nó được thê hiện trong Bảng 9.1 và 
dựa vào thời gian ho được hiên thị trong L1st 9.2. 


Bảng 9.1. Các đặc điểm chẩn đoán phân biệt BN ho. 


Nguôn gốc Đặc tính Nguyên nhân 
Mũi họng/thanh quản Họng sạch, mạn tính. | Chảy mũi sau, trào ngược acid. 
| Thanh quần | | Ho sặc sụa, đau, cấp tính hay kéo im thanh quản, ho lâu ngày (ho mã | 
đài. bệnh viêm thanh khí phế quản cấp. 
Khí quản | Cấp tính, đau. | | Viêm khí quản. | 
Phế quản | Không] liên tục, thỉnh thoàng có tiết Hen. | 
| dịch, xấu hơn vào ban đêm. 
| Xấu hơn vào buổi sáng. | COPD. 
| Có lẫn máu. | Ung thư phế quản. | 
Nhu mô phổi ' Khan, sau đó tăng tiết dịch. _ Viêm phổi. 
Mạn tínIế tiết dịch nhiêu. Ì Dãn phế quản. 
Tiết dịch, có lẫn máu. | Lao. 
Kích thích, khan, đai dẳng. ' Bệnh phôi kẽ. 
Xấu hơn khi nằm, thỉnh thoảng | Phù phối. 
đàm có bọt hông. | 


Ức chế ACE Khan, có ó tiếng rít, dai dãng Do thuốc gây ra. 


Ho đi kèm với chảy nước mũi, nghẹt mũi và đau đầu là do đường hô hấp trên, nguyên 
nhân thường gặp nhất dẫn tới ho mạn tính. Mặc dù những BN gặp phải vân đề này, họ 
thường phản nản về việc ho nhưng khi yêu cầu chứng minh ho họ đều không ho được và 
đặc biệt là họng sạch. Điều này thường làm bác sĩ khoa lồng ngực khó chịu (những người 
này họ thường không có nhiều thời gian). 

Một nguyên nhân gây kích ứng trong ho khan mạn tính có thể do trào ngược thực quản 
và gây kích ứng acid ở phối. Có một sô tranh cãi đâu là nguyên nhân gây ho thực sự. Một 
cơn ho khan tương tự có thể là một biểu hiện muộn của bệnh phối kẽ hoặc việc sử dụng 
các thuốc ức chế men chuyên (ACEI - thuốc dùng trong điều trị tăng huyết áp và suy tim). 
Cơn ho có thê đánh thức một BN đang ngủ có thê là một triệu chứng của suy tim hoặc của 


189 


trào ngược acid từ thực quản vào phối có thê xảy ra khi BN nằm. Một cơn ho mạn tính 
khạc đàm mủ nhiêu có thê do dãn phê quản. 
List 9.2. Chẩn đoán phân biệt ho dựa vào thời gian. 
Ho cấp tính (< 3 tuần): các chân đoán phân biệt 
—._ Nhiễm trùng đường hô hấp trên: cảm lạnh thông thường, viêm xoang. 
— _ Nhiễm trùng đường hô hấp dưới 
+ Viêm phổi, viêm phế quản, đợt cấp của COPD. 
+ Kích ứng - hít phải các chất kích thích phế quản (ví dụ thuốc lá hoặc khói). 
Ho mạn tính: chân đoán phân biệt và bằng chứng 
— _ COPD: tiền sử hút thuốc lá. 
—_ Hen suyễn: thở khò khè, sự trợ giúp của các thuốc dãn phế quản. 
— _ Trào ngược dạ dày — thực quản: xảy ra khi nằm, đau nóng rát vùng giữa ngực. 
—_ Hội chứng ho do đường hô hấp trên: tiền sử viêm mũi, chảy dịch mũi sau, đau đầu kiểu xoang 
và tắc nghẽn. 
—_ Dãn phế quản: mạn tính hay tiết dịch. 
—_ Thuốc ức chế ACE: tiền sử dùng thuốc. 
— _ Ung thư phổi: tiền sử hút thuốc, ho ra máu. 
— Suy tim: khó thở, PND. 
— _ Tâm lý: hay thay đổi, triệu chứng kéo dài, thường nhẹ. 
AŒE: enz/m chuyển hóa angiotensin ï thành angiotensin 11. 
COPD: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 
ĐMND: khó thở kịch phát về đêm. 


Một số BN cảm thấy cần thiết phải ho sau một nhịp ngoại lai. Có thể đi kèm với cảm 
giác lỡ một nhịp của tim. 

Mô tả của BN về đặc điểm cơn ho có thể hữu ích. Đối với trẻ em, ho liên quan đến với 
tình trạng viêm nhiễm của nắp thanh quản có thể ảnh hưởng đến chất lượng tiếng nói và 
ho liên quan đến viêm thanh quản do virus thường được mô tả giống như là tiếng sủa (ho 
sặc sụa). Ho gây ra do sự chèn ép khí quản bởi một khối u có thê có tiếng to, ôn ào và lanh 
lánh. Ho liên quan đến liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản có một âm thanh trồng 
rỗng (hallow sound) bởi vì các dây thanh âm không thê đóng lại hoàn toàn; được mô tả 
như cơn ho kiểu bò rỗng. Ho nhiều hơn vào ban đêm là gợi ý của bệnh hen hoặc suy tim, 
trong khi ho ngay sau khi ăn uống có thể là do rối loạn nuốt hoặc trào ngược thực quản 
hoặc hiếm hơn là rò thực quản — khí quản. 

Một điều quan trọng (mặc dù có phần khó thực hiện) nữa là hỏi về các tính chất đàm 
và quan sát đàm nếu có thẻ. Để ý rằng một số BN quan tâm trong đàm của họ có gì hơn 
những người khác và có thê tả lại chi tiết hơn những gì chúng ta muốn biết. Ho khạc đàm 
mủ nhiều (vàng hoặc xanh) gợi ý diãn phế quản hoặc viêm phổi thùy. Đàm sẵm màu có 
mùi hôi có thê cho thấy sự hiện diện của một áp xe phổi với các vi sinh vật ky khí. Bọt 
màu hồng từ khí quản xuất hiện trong phù phôi, không nên nhằm lẫn với đàm. Tốt nhất là 
hãy tín tưởng vào cách đánh giá của BN về mùi vị của đàm, nếu không may. nuốt phải đàm 
hôi BN sẽ rất ấn tượng về điều này, đàm hôi có thể xuất hiện trong dãn phế quản hoặc áp 


190 


xe phôi. 

9.1.2. Ho ra máu 
Bảng 9.2. Nguyên nhân (chẩn đoán phân biệt) của ho ra máu và bệnh sử 
điển hình. 


Viêm phế quản - Một lượng nhỏ máu lẫn với đàm. 

'Cdelioiia phế quản 'Hø ø tứ đại thể, có tiên sử hút thuôế giọng khàn. s 
Dãn phế quản . Khac đàm máu lượng nhiêu. 

| Viêm phối - Ì Sết, các triệu chứng khởi phát sĩ. 


(Bồn trường hợp trên chiếm 80% trường hợp trên lâm sàng) 


Nhỏi máu phối Đau ngực kiểu màng phối, khó thời 
Bệnh xơ nang mm. 
Áp xe phổi Ì Sắt, đèm có mũ. 
| Lao Ï Từng nhiễm lao TiếY đây, tiếp xúc với bệnh lao, nhiễm HIV. | 
Dị vật Bệnh sử hít phế ST ö ‹‹i. 
Hội chứng Goodpasture* | Sự xuất huyết phối, viêm cầu thận, do kháng thê kháng lại kháng | 
nguyên màng đáy. 
| U hạt Wegener Tiền sử viêm xoang, sông mũi biến dạng hình yên ngựa. 
| Lupus ban đỏ hệ thống - Xuất huyết phối, liên quan nhiều hệ cơ quan. 


Vỡ mạch máu niêm mạc sau ho nặng . Tiên sử ho nhiêu xuât hiện trước khi ho ra máu. 


— Hẹp van hai lá (nặng). 
—_ Suy tâm thất trái cấp. 


Chảy máu tạng 


| Lưu ý- không tính nguyên nhân giả, như là chảy máu mũi hay nôn ra máu. 

* Ernest W/ Goodpasture (1866 - 1960), nhà nghiên cứu bệnh học tại Johns Hopkins, Baltinore. Ông 

mô tả hội chứng này vào nắm 1919, 

Bảng 9.3. Phân biệt ho ra máu với nôn ra máu và chảy máu mũi — hầu. 
Ho ra máu Nôn ra máu Chảy máu mũi — hầu 


Lẫn với đàm Có buôn nôn trước đó Máu xuât hiện trong miệng 
| Xuât hiện ngay sau khi ho | Lẫn với chất nôn, có triệu chứng 


| _ nôn khan trước đó. 


Ho ra máu (haemoptysis) có thê là một dấu hiệu xấu của bệnh phối (xem Bảng 9.2) và 
phải luôn luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Cần phải phân biệt với nôn ra máu và chảy máu 
mũi — hầu (xem Bảng 9.3). Hỏi xem lượng máu ho ra được là bao nhiêu. Ho ra máu mức 
độ nhẹ nghĩa là dưới 20 ml trong 24 giờ, máu chỉ ở dạng vệt làm đổi màu đàm. Ho ra máu 
với số lượng lớn hơn 250 ml máu trong 24 giờ là một tình trạng cấp cứu. Nguyên nhân 


191 


thường gặp nhất là ung thư, xơ nang, dãn phế quản và lao phối. 
9.1.3. Khó thở 
Cảm giác cần phải gắng sức khi thở được gọi là triệu chứng khó thở. Nó có thê là do 

bệnh lý của hệ hô hâp, bệnh lý tim mạch hoặc lười tập thê dục thê thao hoặc đôi khi do lo 
lăng quá mức (xem List 9.3). Khai thác cân thận về thời điêm khởi phát, mức độ khó thở 
và kiêu khó thở sẽ hữu ích trong việc chân đoán (xem Questions box 9.2 và List 9.4).BN 
có thê nhận biệt điều này chỉ khi găng sức nặng hoặc khi triệu chứng làm hạn chê khả năng 
găng sức nhiêu. Khó thở có thê được phân độ từ I đên IV dựa trên sự phân loại Hiệp hội 
tim mạch New York: 

— ]I: có bệnh nhưng không khó thở hoặc khó thở khi gắng sức nặng. 

— II: khó thở khi gắng sức vừa phải. 

— II: khó thở khi gắng sức tối thiêu. 

— IV: khó thở cả khi nghỉ ngơi. 


List 9.3. Nguyên nhân gây khó thở. 
Hô hấp 

1. Bệnh lý đường hô hâp : — _ Di dạng động - tĩnh mạch phối. 
— Bệnh viêm phê quản mạn và khí phê thũng. — Viêm động mạch phi. 
—_ Hen. 4.. Thành ngực và màng phối 
—_ Dãn phê quản. —._ Tràn dịch thấm hoặc dịch tiết nhiều. 
—_ Xơñang. — Khối u màng phỗi. 
—_ Khôi u thanh quản hoặc hâu. —_ Gãy xương sườn. 
—_ Liệt đôi dây thanh âm. — __ Viêm cột sống dạng dính khớp. 
— _ Tăc nghẽn hoặc hẹp khí quản. — _ Vẹo cột sống. 
—_ Nhuyễn khí quản (tracheomalacia, do yếu —_ Bênh thần kinh cơ. 

hi lệ thao n Ti H —_ Liệt cơ hoành. 
| bu ớpn - p - dạng thâp. inidrôhi 

._ Bệnh lý nU mô phôi h ~. Suyihắtuát. 

— Bệnh phôi kẽ (bệnh nhu mô phối lan toả, Bênh hai lá 

ví dụ xơ hoá phôi tự phát, sarcoidosis,bệnh ¬-.« la t8XG 2 

mô liên kết, bụi vô cơ hay hữu cơ). —_ Bệnh cơ tim. 
—_ Nhiễm trùng lan toả. — __ Tràn dịch màng ngoài tim hoặc viêm màng 
— _ Hội chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS). ni be lời lào : 
_ kháut . ...:- : ki: liên nhĩ hoặc liên thât. 
—_ Tràn khí màng phối. Sipk IMAI ' tniike: 
—._ Bệnh bụi phối (pneumoconiosis). W. An ế ĐINH 
3. Tuần hoàn phổi hề 


Tắc mạch phỗi. 
Tăng áp động mạch phôi do huyết khối gây 
tắc mạch mạn tính. 


Toan chuyên hóa (kiềm hô hấp còn bù). 


Tổn thương vùng dưới đồi. 


192 


Questions box 9.2. Những câu hỏi để hỏi BN khó thở. 
1... Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
Ông/bà bị khó thở bao lâu rồi? Nó có xảy ra đột ngột không? 
2. Những hoạt động nào ông/bà có thể làm trước khi việc khó thở khiến ông/bà phải đừng lại 
hoặc làm chậm lại? Ong/bà có thê đi bộ lên câu thang không? 
3. Ông/bà có bị đánh thức vào ban đêm do xuất hiện cơn khó thở hay phải ngủ ngồi không? 
4. Trước kia ông/bà từng có bệnh gì về tim hay phối không? 
5.. Ông/bà có bị sốt không? 
6. Ông/bà có hút thuốc lá không? 
7. Khi bị khó thở, ông/bà có cảm thấy bị đau thắt ở ngực không? 
8. Ông/bà có bị thở khò khè không? Hoặc ho không? 
9. Ông/bà thực sự có cảm giác khó khăn để có được sự thoải mái khi thở? (do lo lắng) 
10. Khi thở mạnh, ông/bà có thấy đau ngực hay không? (viêm màng phổi hoặc viêm màng 
ngoài tim) 
! 11. Khó thở khởi phát rất nhanh hoặc tứ thì? (tắc mạch phối do huyết khối (khởi phát rất nhanh) 
hoặc tràn khí màng phôi — khởi phát tức thì) 
12. Ông/bà có hay bị khó thở khi lo lắng không? Ông/bà có thấy tê hay ngứa quanh môi khi 
đang thở hay không? (tăng thông khí kêt hợp với lo âu) 


List 9.4. Chẩn đoán phân biệt khó thở dựa vào thời gian khởi phát. 


Vài giây đến vài phút: Vài tuần hoặc kéo dài hơn: 
—_ Hen. — Xơphỗi. 
—_ Tắc mạch phổi. — COPD. 
—_ Tràn khí màng phỗi. —_ Bệnh phổi kẽ. 
—_ Phù phối. —_ Tràn dịch màng phổi. 
—_ Sốc phản vệ. — Thiếu máu. 


— _ Dị vật gây tắc nghẽn đường thở. 
Vài giờ đến vài ngày: 

—_ Đợt cấp của COPD. 

—_ Suy fim. 

—_ Hen. 

— Nhiễm trùng hô hấp. 

—_ Tràn dịch màng phối. 


— _ Toan chuyên hoá. 


Việc xác định khoảng cách BN có thể đi bộ được hoặc số bậc cầu thang BN có thể leo 
được rất hữu ích để xác định mức độ khó thở. 

Sự kết hợp của khó thở với tiếng thở khò khè cho thấy bệnh xuất hiện ở đường dẫn 
khí, có thể là do bệnh hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (xem List 9.5). Thời 
gian khởi phát và sự thay đổi của nó cũng rất quan trọng. Khó thở tiến triển xấu dần trong 
một vài tuân, vài tháng hoặc nhiều năm có thể là do bệnh phôi kẽ. Khó thở khởi phát nhanh 
hơn có thể do nhiễm trùng hô hấp cấp (bao gồm viêm phế quản phổi hoặc viêm phổi thùy) 
hoặc viêm phỗi (có thể là nhiễm trùng hoặc thứ phát sau một phản ứng quá mẫn). Khó thở 


193 


thay đổi mỗi ngày một khác hoặc thậm chí từng giờ gợi ý chân đoán hen. Khó thở của khởi 
phát rất nhanh đi kèm với đau ngực dữ dội gợi ý tràn khí màng phổi (xem List 9.6). Khó 
thở với cảm giác không thể làm đầy phổi kèm theo tiếng thở dài gợi ý nguyên nhân do lo 
lắng. Khó thở xảy ra khi gắng sức vừa phải có thể do sự kết hợp của béo phì và thiếu hoạt 
động thể chất. 


List 9.5. Đặc điểm của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). 


Tiền sử: Thăm khám: 
—_ Tiền sử hút thuốc. —_ Nhịp thở tăng. 
— Khó thở và thở khò khè. —_ Thở chu môi. 
—_ Tím. 


— Cúi người về phía trước, hai tay chông vào gôi. 
—_ Co kéo vùng hiên sườn và thượng đòn. 
— _ Dâu hiệu Hoover. 


Co kéo khí quản. 
List 9.6. Chẩn đoán phân biệt khó thở khởi phát đột ngột. 

Đau ngực kiểu màng phổi: Đau giữa ngực: 

— _ Tràn khí màng phôi, viêm màng phôi/viêm — - Nhi máu cơ tim và suy tim. 

phôi. —_ Thuyên tắc phổi lớn. 

—_ Thuyên tắc phối. Ho và thở khò khè: 

—_ Chân thương. —. Hen. 
Không đau ngực: — _ Viêm phế quản đo hít phải chất kích 

—_ Phù phôi. thích. 

—_ Toan chuyền hoá. —._ Bệnh phối tắc nghẽn mạn tính (COPD). 

—_ Thuyên tắc phôi. 


9.1.4. Thở khò khè 
Có rất nhiều bệnh lý có thể gây ra tiếng ồn kiêu như huýt sáo liên tục phát ra từ lồng 
ngực (chứ không phải từ cô họng) trong khi thở. Những bệnh lý này bao gôm hen hoặc 
COPD, viêm tiêu phế quản, tắc nghẽn đường hô hấp do dị vật hay khối u. Thở khò khè 
thường tối đa trong suốt kỳ thở ra và tăng lên khi thì thở ra kéo dài. Cần phải phân biệt với 
thở rít (stridor — xem bên dưới), vì chúng có âm thanh tương tự nhau, nhưng nó nghe rõ 
nhất ở khí quản trong thì hít vào. 
9.1.5. Đau ngực 
Đau ngực đo bệnh lý hô hấp thường khác biệt với đau ngực xuất hiện trong bệnh lý 
thiếu máu cục bộ cơ tim. Màng phối và đường thở trung tâm có những sợi cảm nhận đau 
và có thê là nguồn gốc của đau đường hô hấp. Đau màng phổi là một kiểu đau nhói, tăng 
khi hít sâu và ho. Nó thường khu trú ở một vùng nào đó của ngực. Nó thường khởi phát 
đột ngột ở BN viêm phổi thùy, thuyên tắc phổi và nhồi máu phổi hoặc tràn khí màn phổi 
và thường đi kèm với khó thở. Sự khởi phát đột ngột của đau ngực kiểu màng phối và khó 
thở là một vẫn đề cấp bách, những tình trạng trên có thê đe dọa đến tính mạng nếu không 
được điều trị kịp thời. 


194 


9.1.6. Triệu chứng cơ năng khác 

Viêm phổi do vi khuẩn là một bệnh lý cấp tính, có các triệu chứng báo trước (sốt, mệt 
mỏi và đau cơ) xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn (vài giờ) trước khi cơn đau ngực 
kiểu màng phổi và khó thở xảy ra. Các triệu chứng báo trước của viêm phối do virus lại 
thường có tiền triệu trước đó vài ngày. BN thỉnh thoảng bị sốt lúc nửa đêm. Bệnh lao, viêm 
phối và lymphoma phải luôn được xem xét trong các trường hợp này. Thỉnh thoảng, BN 
lao phối hay bị đỗ mồ hôi về đêm. 

Khản tiếng hay nói khó do các dây thanh âm hoặc đường dẫn khí (dysphonia), đôi khi 
cũng được coi là triệu chứng của hệ hô hấp. Nó có thể do viêm dây thanh âm thoáng qua 
(viêm thanh quản), khối u ở thanh quản hay liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản. 

Ngừng thở khi ngủ là một sự tăng bất thường về việc ngừng thở có tính chu kỳ xuất 
hiện trong suốt thời gian ngủ. BN bị ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn (thời gian ít nhất 10 
giây và thỉnh thoảng có thể hơn hai phút, bất chấp những nỗ lực hô hấp) thường xuất hiện 
với sự buồn ngủ vào ban ngày, mệt mỏi mạn tính, đau đầu vào buôi sáng và rối loạn nhân 
cách. BN thường ngáy rất to, họ thường bị béo phì và tăng huyết áp. Thang đo tình trạng 
ngủ Epworth là một cách để xác định mức độ nghiêm trọng của ngừng thở khi ngủ (xem 
List 9.7). BN bị ngưng thở lúc ngủ trung ương (ngưng hoạt động cơ hô hấp kỳ hít vào) 
cũng có thể có biểu hiện buồn ngủ nhưng không ngáy quá mức (xem Bảng 9.4). 

Một số BN đáp ứng với sự lo lắng bằng cách tăng tần số và biên độ hô hấp. Điều này 
được gọi là sự tăng thông khí. Kết quả là tăng đào thải CO: và tiến triển thành kiềm hóa — 
tăng pH máu. Những BN này có thê than khó thở với hít vào khó hơn thở ra. Nhiễm kiềm 
dẫn đến dị cảm ở ngón tay vả quanh môi, đau đầu nhẹ, đau ngực vả cảm thấy có một sự 
SUY SỤP Sắp xảy ra. 

List 9.7. Thang điểm đánh giá buồn ngủ Epworth. 
Ông/bà dễ dàng rơi vào giấc ngủ trong những tình huống nào sau đây? * 
0 = không bao giờ. 
1 = khả năng yếu. 
2 = khả năng trung bình. 
3 = khả năng cao. 

— Ngồi đọc sách. 

—_ Xem fIVI. 

— __ Tại cuộc họp hoặc tại rạp chiều phìm. 

—_ Là hành khách trên xe hơi hơn một giờ. 

—_ Nằm nghỉ trưa. 

—_ Ngồi nói chuyện với ai đó. 

— _ Ngôi nghỉ sau khi ăn trưa (không uống rượu). 

—_ Khi đang lái xe và dừng đèn đỏ. 

* Thang điểm bình thường từ 0 đến 9. Ngưng thở lúc ngủ nặng từ 11 đến 20. 


195 


Bảng 9.4. Những kiểu thở bất thường. 


Kiểu thở Nguyên nhân 
1. Ngừng thở khi ngủ— ngừng thông khí hơn 10 giây mỗi Tắc nghẽn (béo phì kèm hẹp đường hô | 
lần và hơn 10 lần trong suốt giấc ngủ. hấp trên, quá phát amidan, những thay 
đổi mô mêm ở hầu trong bệnh to đầu 
chi hay suy giáp). | 
2. Nhịp thở Cheyne — Stokes ! ngưng thở từng đợt (liên —_ Suy thất trái. 


quan với sự suy giảm ý thức) xen kẽ với những khoảng 
thở nhanh và sâu một cách không bình thường (kéo 
dài trung bình trên 30s và đi kèm với lo âu); điều này 
là do sự chậm trễ trong phản ứng hóa cảm thụ quan 
đáp ứng với sự thay đôi của khí máu. 


— Tổn thương não (ví dụ chấn 
thương, xuât huyệt não). 


—. Sông ở vùng cao. 


tHn hs nan | 


3... Nhịp thở Kussmaul (thiếu không khí) - thở nhanh, sâu T chuyền hóa (toan chuyển hóa do 


do sự kích thích trung khu hô hấp. đái tháo đường, suy thận mạn). 
4. Tăng thông khí gây nhiễm kiềm, tetany và tê quanh | Lo lắng. 

miệng. | 
5... Nhịp thở Biot ?— biên độ và tần số thở không đều. _Tổn thương thân não. 
6... Nhịp thở ngắt quãng — ngưng thở sau thì hít vào Ả thương cầu não. 


7. Hô hấp đảo ngược — bụng thóp vào bên trong ở thì hít. _Liệt cơ hoành. 
vào (bình thường phìinh ra ngoài do cơ hoành hạ | 
xuông) | 


1 John Cheyne (1777 - 1836), một bác sĩ ngưỡi Scotland, làm việc tại Dublin, mô tả điêu này trong nắm 
1818. W/iam Stokes (1804 - 1878), một bác sĩ người Ireland, mó tả điều đó trong nấm 1854. 
. *Camllle Biot (1878 - 1936), bác sĩ người Pháp. 


9.2. TIỀN SƯ DIÊU TRỊ 

Điều quan trọng là phải tìm ra những loại thuốc BN đang sử dụng (xem List 9.8), mức 
độ thường xuyên sử dụng, kể cả hít hay uống. Các thuốc trước đây và hiện tại của BN có 
thể cung cấp thông tin cần thiết để chân đoán bệnh. Thuốc dãn phế quản và steroids dạng 
hít được kê đơn cho những BN COPD và hen. Việc tăng cường sử dụng thuốc đãn phế 
quản ở BN cho thấy sự kiểm soát hen không đạt hiệu quả và cân. thiết xem xét để điều 
chỉnh. Các bệnh phổi mạn tính như sarcoidosis, viêm phối quá mẫn và hen có thể được 
điều trị bằng steroids dạng uống. Sử dụng steroids đường uông có thê làm nặng thêm ở 
những BN bị lao phối hoặc viêm phối do nắm. Những BN có bệnh phối mạn tính như xơ 
nang (cystic fibrosis) hoặc dẫn phế quản thường rất am hiểu về việc điều trị của họ và có 
thê sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu khác nhau để giữ cho đường thở luôn thông 
thoáng. 


Tìm hiểu xem BN có sử dụng oxy tại nhà hay không, có sử dụng đúng chỉ định không. 
Bình dưỡng khí hoặc oxy trong xy lanh có thê được dùng để cung cấp oxy thông qua mask 
hoặc cannula. Lưu lượng khí thở thường là 2 lít/phút hoặc hơn và phải thở oxy 24/24 trong 
một số trường hợp. Bình oxy di động và trung tâm để nạp khí oxy phải đều có sẵn. Việc 
thở oxy tại nhà khá đắt tiền và phải tuân thủ những quy định khá nghiêm ngặt. Thông 
thường khí máu động mạch cho thấy nồng độ oxy thấp trước khi phải thở oxy theo đúng 


196 


chỉ định. Vì lý do an toàn, BN phải bỏ hút thuốc lá trước khi việc thở oxy tại nhà được cho 
phép. 
List 9.8. Thuốc và bệnh phổi. 


Ho Thuyên tắc phối 
—_ Thuốc ức chế men chuyền. —_ Oestrogens. 
—_ Thuốc ức chế beta. —_ Tamoxifen. 
Thở khò khè —_ Raloxifene. 
— Thuốc ức chế beta. Phù phỗi không do tim 
— Aspirim (nhạy cảm với aspIrm). — Hydrochlorothiazide 
— Thuốc giảm đau kháng viêm non - steroid Bệnh màng phỗi/tràn dịch 
(NSAIDs). — Nitrofurantoim. 
—_ Tamoxifen, dipyridamole. — Phenytoin, hydralazine (chỉ định trong 
—_ Morphine sulfate. bệnh Lupus ban đỏ hệ thông). 
— Succinylcholine. —_ Mecthotrexate. 
Bệnh phổi kẽ (xơ hóa phổi) — - Methysergide. 
—_ Amiodarone. 
—_ Hydralazine. 
—_ Gold salts. 
—_ Bleomycin. 
—_ Nitrofurantoin. 
—_ Mecthotrexate. 


Các khóa phục hồi chức năng hô hấp này thường được chỉ định cho các BN mắc bệnh 
phối mạn tính. Các khóa học này bao gồm các chương trình tập thể dục và kiến thức về 
cách xử trí với các triệu chứng hô hấp của các loại bệnh phối mạn tính. Phải tìm hiểu kỹ 
lưỡng xem BN có được khuyến cáo thực hiện điều này hoặc có hữu ích hay không. 

Hầu hết các loại thuốc đều có thê độc cho phối. Ví dụ như thuyên tắc phổi do sử dụng 
thuốc tránh thai đường uống, bệnh phối mô kẽ từ các tác nhân gây độc tế bào (methotrexate, 
cyclophosphamide, bleomycin), co thắt phế quản do nhóm thuốc beta — blocker hoặc các 
loại thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) và các thuốc ức chế men chuyên gây ho. 
Một số loại thuốc độc cho phổi nhưng không được BN phản ánh đến vì nó không được 
phép sử dụng (ví dụ như cocaine), được sử dụng không thường xuyên (ví dụ như 
hydrochlorothiazide), có thể mua được từ các quầy thuốc (tryptophan) hoặc không được 
dùng bằng đường uống (timolol; beta — blocker nhỏ mắt cho các BN bị glaucoma). Do đó, 
các bác sĩ cần hỏi thêm về các loại thuốc đặc biệt này. 

9.3. TIỀN SƯ BẢN THÂN 

Luôn luôn phải hỏi tiền sử về các bệnh hô hấp trước đó, bao gồm viêm phỗi, lao phối 
hoặc viêm phế quản mạn tính hoặc các bất thường trên X quang ngực mà BN đã biết từ 
trước đây. BN có thê còn giữ lại những thông tin cận lâm sàng hữu ích chẳng hạn như nội 
soi phế quản, sinh thiết phôi và nội soi lồng ngực có hồ trợ quay video, đo hô hấp ký (có 
hoặc không thực hiện test dãn phế quản). BN hen nặng thường được đo lưu lượng đỉnh. 
BN đã bị nhiễm hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) có nguy cơ cao bị viêm phổi do 


197 


Pneumoeystis jiroveci (carinii) và các nhiễm trùng phổi khác, bao gồm cả bệnh lao. 
9.4. TIỀN SƯ NGHE NGHIỆP 
Bảng 9.5. Bệnh bụi phổi nghề nghiệp 


Vật liệu Bệnh mắc 
- Than đá . Bệnh bụi phổi than đá. 
Silica _ Bệnh phối SIlIc. 
Amiăng | Bệnh bụi phổi amiang. : 
Bột Talc Bệnh bụi phối do bột Talc. 


Việc hỏi về nghề nghiệp hiện tại và trước đây của BN khá quan trọng (xem Bảng 9.5). 
Một tiên sử chỉ tiệt về nghệ nghiệp là điêu cân thiệt. Các bệnh phôi nghê nghiệp hoặc bệnh 
bụi phổi gây bệnh phối mô kẽ do làm tổn thương phế nang và đường dẫn khí nhỏ. Việc 
tiếp xúc kéo dài với các hóa chất hiện nay được yêu cầu hạn chê. Hút thuốc lá gây ra thêm 
các tác dụng phụ thêm ở những BN này. Các bệnh nghề nghiệp trên hiện nay rất hiếm, 
bệnh phôi nghê nghiệp phô biên nhất là hen. 

List 9.9. Nghê nghiệp có thể tiếp xúc với amiang. 

— _ Công nhân khai thác mỏ amiang , bao gồm cả người thân của các thợ mỏ. 

— _ Công nhân xưởng đóng tàu hải quân và thủy thủ - lớp cách nhiệt của đường ống dẫn. 

— _ Thợ xây dựng — amiang trong ván sợi ép (những hạt, mâu nhỏ văng ra trong quá trình cắt hoặc 

khoan). 

— _ Công nhân nhà máy - sản xuất tâm fibro, phanh lót, một số hàng dệt may. 

— _ Công nhân bảo trì xây dựng — tắm chắn amiang. 

— _ Công nhân phá dỡ công trình xây dựng 

—_ Sửa chữa nhà ở. 

— Nhân viên cứu trợ — dọn đẹp sau lũ lụt và đám cháy. 


Bảng 9.6. Nguồn gốc viêm phế nang di ứng. 


Nguồn gây bệnh 
Bệnh phổi của người nuôi chim | Lông và chất tiết của chim. 
| Bệnh phổi nông dân ì Cỏ khô hay rơm mốc. 
| Bệnh bụi phối bông : Sợi cotton hoặc sợi gai. 
| Bệnh bụi phối từ pÉo mát : Pho-mát bị mốc (nắm Aspergillus fumigatus). 
| Bệnh bụi phối từ mạch nha Mạch nha bị hư, hỏng (Aspergillus flavus). 
Ì Sốt đo máy làm Ấm không khí Máy điều hòa (các loại vi trùng ưa nhiệt). 


Hỏi về việc tiếp xúc với các loại bụi trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ và nhà 
máy (ví dụ như amiang, than, silic, oxide sắt, oxide thiếc, cotton, beryllium, oxit titan, bạc, 
nitrogen dioxide, anhydrides). Tiếp xúc nhiều amiang có thê dẫn đến nhiễm amiang (xem 
List 9.9), thậm chí tiếp xúc mức độ vừa cũng có thê dẫn đến những mảng xơ cứng màng 
phối hoặc u trung biểu mô (bệnh ác tính của màng phối). Các BN có thể không được cảnh 
báo rằng nghề nghiệp của mình liên quan đến tiếp xúc hóa chất nguy hiểm. Ví dụ, nhà máy 


198 


sản xuất dây cáp cách điện và những tắm chăn thường rất hay sử dụng amiang từ 25 năm 
trước. Tiếp xúc với amiang có thể dẫn đến bệnh bụi phối amiang, mảng xơ cứng màng 
phối, u trung biểu mô hay ung thư biểu mô của phổi khoảng 30 năm sau đó. Người thân 
của những người làm việc với amiang có thê tiếp xúc với chất này khi giặt trang phục của 
họ. Chỉ cân tiếp xúc rất ít là đủ để bệnh phát triển trên BN và đôi khi điều tra về công việc 
là cần thiết đề tìm Ta Các nguồn tiếp xúc. Việc tìm kiếm các nguồn tiếp xúc có thể quan 
trọng như là một vấn đề của sức khỏe cộng đồng. 

Công việc hoặc tiếp xúc các vật nuôi trong nhà, bao gồm cả các loài chim cũng có liên 
quan (ví dụ như sốt Q * hoặc bệnh sốt vẹt, đó là những bệnh truyền nhiễm từ động vật mắc 
bệnh). 

Tiếp xúc với bụi hữu cơ có thê gây ra một đáp ứng miễn dịch cục bộ với kháng nguyên 
hữu cơ và kết quả là mắc chứng viêm phế nang dị ứng rộng. Trong một vài giờ phơi nhiễm, 
BN có các triệu chứng giống như cúm, gồm: sốt; đau đầu; đau cơ; khó thở không có khò 
khè và ho khan. Thủ phạm là kháng nguyên có thê đến từ mốc cỏ khô, máy làm âm không 
khí hoặc máy điều hòa và một số kháng nguyên khác (xem Bảng 9.6). 


Một điều quan trọng là cần phải biết được công việc cụ thê của BN tại nơi làm việc, 
sử dụng các thiết bị bảo vệ và những đồng nghiệp của họ có mắc bệnh hay không. Sự cải 
thiện trong triệu chứng vào cuôi tuần là một chỉ tiết có giá trị để phát hiện sự hiện diện của 
các bệnh phối nghề nghiệp, đặc biệt là hen. Điều này có thể xảy ra khi tiếp XÚC VỚI VIỆC 
phun sơn hoặc nhựa hoặc hàn hơi. 

9.5. TIỀN SƯ XÃ HỘI 

Tiền sử hút thuốc lá thường xuyên thì mới là nguyên nhân chính gây COPD và ung 
thư phối. Nó cũng làm tăng nguy cơ tràn khí màng phôi tự phát và hội chứng Goodpasture. 
Cần tính số gói —- năm của BN = (số điều thuốc BN hút mỗi ngày x số năm BN hút 
thuốc)/20, lưu ý: đơn vị: gói - năm, không phải là gói/năm (CHƯƠNG 1). Nghề nghiệp 
cũng ảnh hưởng người hút thuốc lá; ví dụ , công nhân amiang hút thuốc lá sẽ có nguy cơ 
đặc biệt cao mắc bệnh ung thư phối. Hút thuốc thụ động cũng là một yếu tố nguy cơ đáng 
kế cho bệnh phổi, BN nên được hỏi về việc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở nhà và 
tại nơi làm việc. 

Nhiều căn bệnh hô hấp là mạn tính và có thể gây cản trở khả năng làm việc và hoạt 
động thể lực, cũng như gây cản trở cuộc sông bình thường. Trong một số trường hợp liên 
quan đến bệnh phổi nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến vấn đề bồi thường cho BN. Hãy 
hỏi về những vấn đề này và liệu BN đã được tham gia vào một chương trình hồi phục chức 
năng hô hấp. Điều kiện ở nhà ở có thê không phù hợp cho một người có hạn chế khả năng 
hoạt động thê lực hoặc mắc một bệnh truyền nhiễm. 

Hỏi về lượng rượu tiêu thụ của BN cũng rất quan trọng. Uống một lượng lớn rượu 
trong cuộc nhậu đôi khi có thể dẫn đến sự hít rượu vào gây viêm phổi hít và người nghiện 
rượu có nhiều nguy cơ mắc viêm phối do phế cầu hoặc Klebsiella. Người nghiện chích ma 


2 Sốt:'Q là một cắn bệnh truyền nhiễm từ thú vật sang người. Bệnh này có ở khắp nơi trên thế giới. Sốt Q 
do vị trùng có tên là Coxiella burneti gây ra. Vị trùng này có thể sống trong nhiều tháng và ngay cả nhiều 
năm trong bụi hoặc đất. 


199 


túy có nguy cơ bị áp xe phối và phù phối liên quan đến thuốc. Quan hệ tình dục tt có 
tiền sử tiêm chích ma túy có thê dẫn đến tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và nhạy cả 
nhiễm trùng. Những chỉ tiết này có thể ảnh hưởng đến các quyết định đề tư 
nhà hoặc tại bệnh viện. 
9.6. TIỀN SỬ GIA ĐINH 
Tiền sử gia đình của bệnh hen suyễn hoặc các bệnh dị ứng khác, xơ nang, ung thư phối 
hoặc khí phế thũng nên được khai thác. Thiếu Alpha 1 - antitrypsin, là một ví dụ về bệnh 
di truyền và những người này có nguy cơ cao bị bệnh khí phế thũng. Tiền sử gi 
bệnh lao cũng rất quan trọng. Một số bệnh phối có thê có tính chất 
Bao gồm các carcinoma phỗi và tăng áp phối. 


200 


T&O“C essential 


lỆ 
2 
= 


Một bệnh sử kỹ lưỡng thường sẽ giúp nhận ra khó thở là do nguyên nhân tỉm mạch hay hô hấp. 
Chân đoán COPD có thê được thực hiện dựa trên tiền sử hút thuốc lá. 

Khai thác tiền sử nghề nghiệp kỹ lưỡng rất quan trọng trong việc đánh giá hệ thống hô hấp, nó 
tôt hơn bât kỳ việc đánh giá hệ thông cơ quan khác. 

Xem xét tình trạng yếu cơ và lo lắng có thê là nguyên nhân gây khó thở khi mà các nguyên nhân 
khác không rõ ràng. 

Những BN có tình trạng lo lắng thường than phiền khó thở với mô tả là không thê có một hơi 
thở đây đủ và luôn có cảm giác hụt hơi. 


OSCE ôn tập 


Bệnh sử bệnh lý hô hấp 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
ÍL 


VÀ §= §C Đs 


Một người đàn ông có mảng xơ màng phổi trên X quang. Hãy khai thác tiền sử hô hấp và nghề 
nghiệp của ông ta. 

Người đàn ông này đang có vẫn đề về hen suyễn. Hãy hỏi tiền sử từ anh ấy. 

Tìm hiểu xem tiền sử của người phụ nữ này có phù hợp với COPD. 

Người phụ nữ này bị ho. Hãy hỏi cô ấy về điều đó và tiền sử về đường hô hấp. 


Tiếp cận một BN có thê ngưng thở lúc ngủ. 


Tài liệu y khoa chọn lọc được tông hợp và chia sẻ 
tại trang https://www.facebook.com/vuongyds 


IÏ { HU KHẨM BỆNH LÝ 
HÔ HẤP 


Võ Minh Hiếu 


10.1. GIẢI PHẪU 


OblqUỆ 


ñssure BNG ng 
—r 
Ỉ 


Lower 
lobe 


Hình 10.1. Các thùy của phổi. (a) trước, (b) sau, (c) các thùy của phổi 
phải và (d) các thùy của phổi trái. 


202 


Phổi là cơ quan đôi không đối xứng được bảo vệ trong một ống hình trụ bao gồm các 
xương sườn, cột sống và cơ hoành. Bề mặt phổi được bao phủ bởi màng phổi tạng — một 
màng mỏng và một màng tương tự như thế ở ngoài (màng phối thành) lót mặt trong lồng 
ngực. Hai màng này được ngăn cách bởi một lớp dịch mỏng làm cho phổi di chuyên dể 
dàng trong quá trình hô hấp. Những bệnh lý viêm nhiễm hay ác tính của phối hay màng 
phối đều có thê gây tích tụ dịch trong khoang màng phối (tràn dịch khoang màng phổi). 


Khí quản Động mạch cảnh 


Xương đòn Động mạch dưới đòn 
Xương sườn † Thùy trên 
Xương sườn 2 
(sờ được đầu tiên ự 
Thùy trên / 
Xương sườn 3 
Xươn ò | 
g sườn 4 


` 


\ 
Phổi trái 


Thùy giữa 
Xương sườn 5 


Xương sườn 6 
Thùy dưới 
Xương sườn 7 
Xương sườn 8~ 
Xương sườn 9 - 
j 

Xương sườn 102 


Thùy dưới 


Ề 


7 
: Mũi kiếm xương ức ` 
Hình 10.2. Giải phẫu cơ bản của phổi. 

Tim, khí quản, thực quản, các mạch máu lớn và thần kinh nằm giữa hai phổi tạo nên 
một cấu trúc gọi là trung thất. Động mạch phối trái và phải đưa máu đi vào mỗi bên phối 
tương ứng. Trao đổi khí điễn ra ở các mao mạch phổi bao quanh các phế nang — một túi 
khí nhỏ nối tiếp với các tiểu phế quản tận. Máu chứa nhiều oxy về thất trái thông qua các 
tĩnh mạch phổi. Các bất thường của tuần hoàn phối như tăng áp tĩnh mạch phổi do suy tim 
hay tăng áp động mạch phổi có thê gây cản trở việc trao đổi khí. 

Vị trí của tim, với mỏm tim hướng về bên trái làm cho phối trái nhỏ hơn phổi phải và 
chỉ có hai thùy được phân chia bởi rãnh liên thùy là một đường xiên. Phối phải có một rãnh 
liên thùy bé là đường ngang (năm trên) và một rãnh thùy lớn là đường xiên (nằm dưới) 
phân chia nó làm 3 thùy (xem Hình 10.1). 

Cơ hô hấp bao gồm cơ hoành là điểm tựa khi thở ra và các cơ liên sườn. Trong thì hít 
vào, cơ hoành ép lại và các cơ liên sườn co lại để nâng các xương sườn lên. Áp lực trong 


Xương 


/ 
Ỉ 


203 


lỗng ngực giảm xuống làm không khí đi từ ngoài vào trong phối. Thở ra là một quá trình 
thụ động do sự dãn ra của các cơ hô hấp. Các bất thường về chức năng hay cấu trúc phôi 
có thể thay đổi giải phẫu và sinh lý bình thường của quá trình hô hấp, ví dụ như căng dãn 
lồng ngực quá mức trong COPD. Bệnh lý của các cơ hay thần kinh cũng có thê ảnh hưởng 
xấu đến chức năng của cơ hô hấp và các bất thường của trung tâm điều khiến hô hấp ở cầu 
não và hành não có thê gây cản trở quá trình hô hấp bình thường. 


Trong suốt quá trình thăm khám hệ hô hấp, hãy luôn ghi nhớ giải phẫu bề mặt (xem 
Hình 10.2) của phối để xác định vị trí nào của phối bị tốn thương. 


10.2. TƯ THẾ BỆNH NHÂN 
BN nên được bộc lộc vùng khám toàn phân ngực đến vùng thắt lưng. Phụ nữ nên mang 
một cái áo choàng hay khăn đê che vú khi phân ngực trước chưa được thăm khám tới. Nêu 
BN không bị bệnh quá nặng thì tư thê thăm khám dê nhât đôi với người thây thuốc là đê 
BN ngôi ở cạnh giường hay ngôi trên ghê. 


10.3. BIỂU HIỆN TOÀN THÂN 


Nếu là BN năm nội trú, nhìn chung quanh giường xem có mặt nạ oxy, các loại thuốc 
hít, các loại thuôc khác hay vêt đàm nhớt hay không. Sau đó hãy gợi ý trong đầu đên các 
triệu chứng sau đây trước khi bước vào thăm khám chi tiệt. 

10.3.1. Khó thở 

Phát hiện triệu chứng khó thở khi BN nghỉ ngơi. Đêm tần số thở; tần số thở lúc nghỉ 
không vượt quá 25 lân/phút (bình thường từ l6 — 25 lân/phú0) °; người bình thường có thê 
thở ở mức 25 lân/phút, trung bình là 20 lân/phút. Cân bí mật đêm nhịp thở bởi vì tân sô 
thở là dâu hiệu sinh tôn duy nhât có thê bị ảnh hưởng bởi tự ý kiêm soát của người bệnh. 
Thở nhanh là khi nhịp thở đạt trên 25 lân/phút. Thở chậm là khi nhịp thở dưới 8 lân/phút, 
thường liên quan đên việc sử dụng an thân và đi kèm với tiên lượng xâu. Khi nghỉ, cơ 
hoành là cơ duy nhât vận động trong thì hít vào; thì thở ra là một quá trình thụ động. 

10.3.2. Các dấu hiệu điển hình của bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính 

Quan sát xem có sự tham gia của các cơ hô hấp phụ không. Đây là triệu chứng của 
việc thở găng sức, mà COPD ° là một nguyên nhân quan trọng thường thây. Những cơ hô 
hâp phụ bao gôm co ức đòn chũm, các cơ bám da cô và các cơ dưới móng. Đặc trưng là 
các cơ hô hâp phụ gây nâng vai khi hít vào, hồ trợ quá trình hô hâp băng việc tăng thê tích 
lông ngực. Có sự tham gia của các cơ vùng bụng ở thì thở ra trên BN bị tác nghẽn đường 
hô hâp. Người bị COPD nặng thường có sự co kéo ở khoang liên sườn và hô thượng đòn 
trong thì hít vào. Điêu này là do sự tăng lên muộn của thê tích phôi mặc dù áp suât âm 


a Cần lưu ý đây là tần số thở ở người nước ngoài, ở người VN, tần số thở bình thường ở người trưởng 
thành là 12 —-16 lần/Pphút (theo sách Nội Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Nội Khoa, ĐH Y Hà Nội), ở trẻ em 
tần số thở nhanh hơn tùy độ tuổi (các bạn sẽ rõ hơn khi được học ở học phần Nhi Cơ Sở). 

? Thuật ngữ COPD để chỉ tình trạng khi phế thững, viêm phế quản mạn, tắc nghẽn phổi mạn và hạn chế 
lưu lượng khí thở mạn. Thuật ngữ này được dùng phổ biến chí ft cho tới ngày nay. Chẩn đoán COPD dựa 
vào lâm sảng, X quang phổi và chức năng hô hấp. 


204 


trong khoang màng phổi đang rất lớn. 

Ở một vài trường hợp, kiểu thở của BN giúp ích rất nhiều cho việc chân đoán. Kiểu 
thở chu môi là điển hình cho BN bị COPD nặng. Động tác này làm giảm sự khó thở của 
BN, có thể bằng cách cung cấp thông khí áp lực dương liên tục làm cho đường thở không 
bị xẹp lại hoàn toàn trong thì thở ra. Những BN này cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi đặt tay 
lên gôi và hướng người về phía trước. Tư thế này làm ép vùng bụng và đây cơ hoành lên 
trên. Điều này phần nào giúp phục hồi lại dạng hình vòm bình thường của cơ hoành và 
giúp nó hoạt động hiệu quả hơn ở thì hít vào. Tăng sự chuyển động cơ hoành có thể gây 
đây lệch khí quản xuống dưới trong thì hít vào — co kéo khí quản (đây cũng là một triệu 
chứng đặc trưng gặp trong hen nặng, đặc biệt là ở trẻ em). 

10.3.3. Xanh tím 

Phát hiện thê tím trung ương tốt nhất bằng cách quan sát lưỡi. Việc kiểm tra lưỡi giúp 
phân biệt giữa tím trung ương và tím ngoại biên. Khi bệnh ở phối diễn tiến nặng gây mất 
cân bằng quá trình thông khí — tưới máu đáng kể (như viêm phổi, COPD và thuyên tắc 
phổi), có thể gây giảm độ bão hòa oxy máu động mạch và gây tím trung ương. Xanh tím 
thấy rõ khi nồng độ hemoglobin khử trong máu đạt mức 50 g/L ở mao mạch. Xanh tím 
thường là hiển nhiên khi độ bão hòa oxy máu động mạch giảm xuống dưới 90% ở một 
người có nông độ hemoglobin bình thường. Do đó tím trung ương là một triệu chứng của 
sự thiếu oxy máu nặng. Ở BN thiếu máu, sẽ không xuất hiện xanh tím ngay cả khi độ bão 
hòa oxy trong máu động mạch giảm tới ngưỡng này. Khi BN không có triệu chứng xanh 
tím ta cũng không loại trừ được trình trạng thiếu oxy. Quan sát triệu chứng xanh tím dễ 
hơn khi có đầy đủ ánh sáng (đặc biệt là ánh sáng đèn huỳnh quang) và khó hơn khi xung 
quanh BN có các vật dụng bằng vải màu hồng tươi. 

10.3.4. Tính chất của hơ 

Ho là một đáp ứng bảo vệ trước các kích thích lên các thụ thể cảm giác ở lớp niêm 
mạc đường hô hấp trên hay phế quản. Yêu cầu BN ho thử vài lần. Mất đi tiếng ho lớn ban 
đầu có thể chỉ ra do liệt dây thanh âm (kiêu ho như tiếng bò kêu). Tiếng ho như bị nghẹt, 
khò khè hay ho không ra tiếng. chỉ điểm cho một bệnh phối. tắc nghẽn. Ho kèm nhiều đàm 
nhớt chỉ điểm cho việc tăng tiết dịch phế quản do viêm phế quản, viêm phối hay dãn phế 
quản. Ho khan với cảm giác ngứa có thê do nhiễm trùng vùng ngực, hen suyễn, carcinoma 
phế quản hay đôi khi là suy thất trái hay bệnh phối. mô kế (ILD). Đây cũng là triệu chứng 
điển hình cho ho do đùng thuốc ức chế men chuyên. Ho sặc sụa (như sủa) chỉ điểm cho 
một bất thường ở đường hô hấp trên — họng hay thanh quản hoặc có thê mắc bệnh ho gà. 


10.3.5. Đàm nhớt 


Cần luôn kiểm tra đàm nhớt của BN. Khai thác kỹ về tính chất cũng như số lượng đàm 
nhớt là một phần quan trọng thiết yếu. Cần ghi nhận màu sắc, số lượng, loại (kèm mủ, chất 
nhày, nhày kèm mủ), có máu hay không trong đàm nhớt của BN. 


10.3:6. Tiếng thở rít 
Sự tắc nghẽn của thanh quản, khí quản (đường dẫn khí trên ngực) có thể gây ra tiếng 
thở rít, âm nghe như tiếng cọ sát nghe rõ nhất ở thì hít vào. Nguyên nhân có thẻ là do vật 
lạ, khối u, tình trạng nhiễm trùng (như nhiễm trùng nắp thanh quản) hay do viêm (xem List 


205 


10.1). Cần chú ý khẩn cấp ở BN có triệu chứng này. 
List 10.1. Nguyên nhân quan trọng gây thở rít ở người lớn. 


Khởi phát đột ngột (trong vài phút) Từ từ (nhiều ngày, tuần) 
—_ Sốc phản vệ. —_ Khối u hầu hay thanh quản. 
—_ Hít phải khí độc. — __ Viêm khớp sụn nhẫn dạng thấp. 
— _ Viêm nắp thanh quản cấp. — _ Liệt hai dây thanh âm. 
—_ Hít phải vật lạ. —  CarcInoma khí quản. 


— Khí quản bị đề bởi hạch lIympho. 
— Uhạt do mở khí quản hay đặt nội khí quản. 


10.3.7. Khàn tiếng 


Nghe BN nói chuyện để ý ý xem BN có bị khàn tiếng (hay khó nói) hay không, điều này 
có thế chỉ điểm cho liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản liên quan đến carcinoma phối 
(thường ở bên trái) hoặc ung thư thanh quản. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất là 
viêm thanh quản và sử dụng corticoids dạng hít trong hen. Nguyên nhân ngoài hô hấp bao 
gôm nhược giáp. 

10.4. KHAM BAN TAY 
Như thường lệ, thăm khám chỉ tiết bắt đầu từ việc khám bàn tay. 
10.4.1. Ngón tay dùi trống 

Tìm triệu chứng ngón tay dùi trống, chiếm 80% là do bệnh lý hệ hô hắp (xem Hình 
10.3). Một nguyên nhân ít phô biên nhưng không kém phân quan trọng liên quan đên ngón 
tay dùi trông là bệnh xương khớp phì đại do phôi(hypertrophic pulmonary 
Osteoarthropathy — HPO). HPO đặc trưng bởi tình trạng viêm màng xương ở hai đâu xa 
của xương dải, cô tay, mắt cá, các xương bản tay và xương bàn chân, gây sưng và đau 
xương cô tay và các vùng liên quan khác. Hiểm khi BN bị HPO mà không có ngón tay dùi 
trống. Các nguyên nhân gây bệnh HPO gồm Carcinoma phổi nguyên phát và xơ hóa màng 
phôi. Cần lưu ý COPD không gây nên ngón tay dùi trồng. 


Hình 10.3. Ngón tay dùi trống. 


206 


10.4.2. Ngón tay ngã vàng 
Tìm các vết ngả vàng ở ngón tay BN (thường do hắc ín, vì nicotine không màu); một 
triệu chứng của việc hút thuốc lá. Mật độ vết ngả vàng không chỉ rõ được sô lượng thuốc 
lá BN đã hút, mà chỉ cho thấy việc BN thường xuyên cầm điều thuốc trên tay. 


10.4.3. Teo và yếu cơ 

Do sự thâm nhiễm và chèn ép bởi các khối u ngoại vi phối ở nửa thân dưới rễ thần 
kinh T1 làm teo một vài cơ nhỏ ở vùng bàn tay và làm yếu động tác dạng của các ngón 
tay. 

10.4.4. Nhịp tim 

Nhịp tim nhanh và mạch nghịch là dấu hiệu quan trọng của BN bị hen nặng. Nhịp tim 
nhanh là một tác dụng phụ thường gặp của việc điều trị hen bằng thuốc chủ vận , kèm 
theo tình trạng khó thở hay thiếu hụt oxy do bất kỳ nguyên nhân. 

10.4.5. Bàn tay run vây (loạn giữ tư thể) 

Yêu cầu BN gập cổ tay, dang rộng cánh tay và các ngón tay. Tình trạng run vẫy bàn 
tay với chu kỳ 2 — 3 giây chỉ điểm cho tình trạng giữ CO2 tăng, thường là do COPD nặng. 
Điều quan trọng là BN khó giữ nguyên một tư thê. Loạn giữ tư thế cũng có thê được phát 
hiện bằng cách yêu cầu BN đưa lưỡi ra hay nhắc chân lên và gập mu bàn chân. Tuy nhiên 
đây là một triệu chứng muộn và không đáng tin cậy vì cũng có thể xuất hiện ở những BN 
có bệnh lý gan hay suy thận. BN bị ứ COa nặng dễ bị rối loạn ý thức, với nhiệt độ ngoại vi 
thường ấm và mạch vẫn nảy rõ. 

10.5. KHAM MẠT 

Mũi năm ngay giữa khuôn mặt. Vị trí này giúp ta có quan sát cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Yêu cầu BN nghiêng đầu về một bên. Có thê cần dùng đến mỏ vịt và đèn để mở và 
quan sát mũi. Tìm kiếm các polyp (liên quan đến hen suyễn), chèn ép các xương xoăn mũi 
(do dị ứng) hay vách ngăn mũi bị lệch (tặc mũi). 

Như đã nói trên, quan sát lưỡi để tìm triệu chứng tím trung ương. Quan sát miệng để 
tìm triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên (họng đỏ, hạnh nhân sưng to có hoặc không 
có kèm mủ). Răng hỏng hay chân răng hư có thể dẫn đến áp xe hay viêm phối. Những BN 
bị ngưng thở lúc ngủ có thê do họng bị chít hẹp. Nghĩa là có sự giảm kích thước ở vùng 
không gian giữa khẩu cái mềm, amidan và mặt sau lưỡi. Những người sử dụng mặt nạ đề 
phòng ngưng thở lúc ngủ vào ban đêm thường có dấu mặt nạ trên mặt và sưng quanh mắt. 
Họ thường kèm theo béo phì, cô ngắn và họng nhỏ; đôi khi hàm trên và hàm dưới khít lại 
(cằm nhô về phía sau). 

Viêm xoang được gợi ý chân đoán khi có nhạy đau ở bề mặt da trên các xoang. Nếu 
nghi ngờ viêm xoang cấp tính, có thể dùng đèn để rọi sáng qua các xoang trán và xoang 
hàm. Khám trong phòng tối và đặt đèn trong miệng BN. Rọi sáng bình thường nghĩa là 
không có viêm xoang. Mờ toàn bộ chỉ điểm cho viêm xoang, còn mờ khu trú thì ít giá trị 
hơn. Dùng đèn rọi sáng tìm sự hiện diện của mủ trong họng. 

Quan sát mặt BN để tìm các vùng da đỏ, da nhăn nheo của người hút thuốc. Mặt có 
thể tím tái do tắc tĩnh mạch chủ trên. Tìm sự hiện diện của dấu hiệu ngưng thở lúc ngủ. 


Kiểm tra mắt tìm các dấu hiệu của hội chứng Horner ° (một hội chứng hiếm do liệt 
thần kinh giao cảm chi phối một bên mặt gây ra các dấu hiệu: sụp mi không hoàn toàn, co 
đồng tử và giảm tiết mồ hôi bên bệnh), mà có thể là do carcinoma đỉnh phổi (khối u 
Pancoast ® chèn ép các dây thần kinh giao cảm ở cổ. Có một số biến đổi trên đa mặt có 
thê chỉ điểm cho bệnh xơ cứng bì hay bệnh mô liên kết. 

10.6. KHAM KHI QUAN 

Vị trí của khí quản là điều quan trọng nhất và nên dành thời gian để thăm khám nó một 
cách chính xác. Việc thăm khám có thể gây khó chịu cho BN, vì vậy cần được tiễn hành 
nhẹ nhàng. Dùng ngón trỏ bàn tay phải đầy ở hõm trên xương ức từ phía trước lên trên và 
ra sau cho đến khi cảm nhận được khí quản (xem Hình 10.4). Nếu khí quản bị đây sang 
một bên, ngón trỏ sẽ cảm nhận được cạnh của nó chứ không phải phần giữa và có thê cảm 
thấy một vùng trống đối diện với bên khí quản bị đây lệch. Bình thường khí quản lệch nhẹ 
sang bên phải khá phô biến. Khí quản lệch nhiều chỉ điểm cho bất thường ở thùy trên của 

207 phối, nhưng đây không phải là dấu hiệu đặc hiệu (xem List 10.2). 


.. 


P 


Hình 10.4. Sờ cảm nhận vị trí của khí quản — khoản 
tương đương nhau. 


° Johann Horner (1831 - 1886), giáo sư nhãn khoa ở Zurich, mó tả hội chứng này vào nắm 1669. 
4 Henry Khunrath Pancoast (18Z5—-1939), giáo sư về tía X. Đại Học Pennsylvarnia, mô tả nắm 1932. 


208 


List 10.2. Nguyên nhân gây lệch khí quản. 
1. Hướng về phía phối bị tổn thương 2. Ra xa phía phối bị tốn th 


—_ Xẹp phối thùy trên. — _ Tràn dịch màng phổi lượ 

—_ Xơ hóa phổi thùy trên. — _ Tràn khí màng phổi áp 

—_ Cắt bỏ phối. 3. Khối u vùng trung 

lan xuông sau xư: 

Xác định co kéo khí quản khi các ngón tay đặt trên khí quản 
chuyên xuống dưới trong mỗi nhịp hít vào. Đây là dấu hiệu chỉ ‹ 
quá mức của lồng ngực do có sự tắc nghẽn đường dẫn khí. Sự I 
có thê nhìn thấy được, cần dành thời gian đề thăm khám kỹ kl 


n được nó di 
ự tăng dẫn nở 
của khí quản 
tờ BN bị COPD. 
hấp phụ. đặt ngón 
ận được ở các ngón 
diễn tiến nặng hơn. Ta 
phụ trong một thời gian 


Nếu BN có dấu hiệu khó thở và nghi ngờ có sự tham g 
tay vào hồ thượng đòn. Khi các cơ bậc thang trước co, 
tay. Cơ ức đòn chũm sẽ tham gia hoạt động hô hấp nêu 
có thê cảm nhận rõ hơn ở thì hít vào. Việc sử dụng c 
dài gây mệt mỏi và là dấu hiệu sắp dẫn đến suy hô 

10.7. KHAM NGỰC 


Khám ngực cân được khám tí mỉ trước — sau 


bên trái — phải. t 
- 
Sử 


gõ, nghe. Khám và so sánh hai 


10.7.1. Nhìn 
Hình dạng và sự cân đối. | b>z 


Hình 10.5. Ngực hình thùng. 


209 


— Ngực hình thùng được mô tả với đường kính trước sau (AP) tăng lên so với đường 
kính bên (xem Hình 10.5). Sự gia tăng đường kính AP so với đường kính bên (tỷ lệ ngực) 
vượt quá 0,9 là bất thường và thường thấy ở BN hen nặng hoặc khí phế thũng. Đây không 
phải là một dấu hiệu chỉ rõ mức độ nặng của bệnh và cũng có thể thấy ở những người già 
bình thường. Đôi khi có thể nhằm lẫn trên BN gầy có vòng bụng nhỏ. Gù vẹo cột sống 
nặng cũng là một nguyên nhân gây ra biến dạng lồng ngực bắt đối xứng. 


Hình 10.6. (a) ñgực hình phếu, (b) ngực hình chim. 

— Ngực hình mỏ chim (ức gà) là một bắt thường khu trú (xương ức và các sụn sườn 
tạo hình vòng cung nhô ra phía trước (xem Hình 10.6b). Đây có thê là dâu hiệu của một 
bệnh lý hô hâp mạn tính ở trẻ em, được cho là do sự co thăt liên tục của cơ hoành trong 
khi lông ngực vân còn mêm. Cũng có thê gặp dâu hiệu này ở những BN còi xương. 

— Ngực hình phễu (ngực lõm) là một phát triển khiếm khuyết do đè nén khu trú đầu 
dưới xương ức (xem Hình 10.6a). BN thường gặp rắc rôi với vân đê thâm mỹ nhưng ở thê 
nặng nó cũng có thê làm giảm dung tích phôi. 

— Rãnh Harrison ° là một đường hẳn lên ở các xương sườn thấp ở phía trên chỗ bám 
cơ hoành. Nó có thê do bệnh hen suyên nặng lúc còn bé hoặc bệnh còi xương. 

— Gù cột sống là sự cong ra trước quá mức của cột sống, vẹo cột sống là thay đôi độ 
cong về phía bên. Gù vẹo cột sông có thê do nguyên phát (80%), thứ phát do bại liệt hoặc 


° Edward Harrison (1766 - 1838), một bác sĩ tổng quát người Anh ở Lincolnshire, mô tả biến dạng này ở 
BW còi xương. Dấu hiệu nảy còn được mô tả bởi EdWwin Harrison (1779 - 1847), một bác sĩ ở London. 


210 


liên quan đến hội chứng Marfan. Gù vẹo cột sống ngực nặng làm giảm dung tích phối và 
phải tăng gánh đề thở. 

— Tổn thương trên thành ngực có thể biểu hiện khá rõ ràng. Tìm sẹo của các lần phẫu 
thuật trước hoặc sẹo đặt ống dẫn lưu tràn dịch hay tràn khí màng phối. Phẫu thuật cắt bỏ 
một bên phổi (pneumonectomy) hoặc một thùy phối (lobectomy) để lại một vết sẹo chéo 
dài ở thành ngực sau. Sự hiện diện của ba vết sẹo đài 2 — 3 cm cho thấy BN trước đó có 
mỗ nội soi ngực để sinh thiết hạch bạch huyết, phẫu thuật cắt phối hay thủ thuật làm xơ 
dính màng phổi (pleurodesis). Phẫu thuật tạo hình lồng ngực (thoracoplasty) gây biến 
dạng ngực nặng; phẫu thuật này được tiễn hành ở những BN lao, kèm theo đó cần phải cắt 
bỏ đi một lượng lớn xương sườn ở bên bị bệnh để loại bỏ đi hoàn toàn bên phổi đó. Ngày 
nay phẫu thuật này không còn được áp dụng do hiệu quả tốt của các thuốc điều trị lao. 


— Xạ trị có thể gây ban đỏ và dày da vùng chiếu xạ. Giữa vùng da bình thường và bất 
thường luôn có một ranh giới rõ ràng. Có thể có một vết xăm nhỏ chỉ ra các giới hạn của 
khu vực chiếu xạ. Các dấu hiệu trên cho thấy BN đã được điều trị ung thư phối, vú, hiếm 
gặp hơn là Lymphoma. 


— Tràn khí dưới da là cảm giác lép bép ở tay khi sờ vào vùng da ngực hoặc cô. Nhìn 
có thể lầm với sưng phông thành ngực và cô. Nguyên nhân do có đường thông không khí 
từ phối mà chủ yếu là do tràn khí màng phổi; trường hợp hiếm gặp do khí tràn từ thực quản 
bị vỡ hoặc tràn khí trung thất. 

— Tĩnh mạch cô nổi có thể nhìn thấy ở các BN tắc tĩnh mạch chủ trên. Đó là điều rất 
quan trọng đề xác định hướng chảy của dòng máu. 

— Cần lưu ý chuyển động của thành ngực. Tìm sự chuyên động bắt đối xứng về phía 
trước và sau. Đánh giá tốt nhất về sự dãn nở thùy trên phổi bằng cách đứng phía sau và 
nhìn xuống xương đòn khi BN thở bình thường (xem Hình 10.7). Chuyển động này giảm 
đi khi BN có bệnh lý ở phối. Các vùng bị ảnh hưởng sẽ có chuyên động chậm hay giảm. 
Đánh giá về sự dãn nở thùy dưới phôi tốt nhất từ phía sau. 


z 


Hình 10.7. Quan sát sự dãn nở thùy trên: (a) thở ra; (b) hít vào — chú ý 
sự cân xứng của xương đòn hai bên. 


-_— Giảm chuyền động một bên thành ngực có thể do xơ hóa phổi khu trú, đông đặc 
phôi, xẹp phôi, tràn dịch hay tràn khí màng phôi. 


— Giảm chuyền động cả hai bên ngực gợi ý bất thường lan tỏa như COPD hay bệnh 


211 


phối mô kẽ. Giảm di động ngực xảy ra ở một bên xuất hiện khi BN bị đau ngực kiểu màng 
phối hay có chắn thương như gãy xương sườn. 


— Tìm chuyền động ngược chiều vào trong của thành bụng ở thì hít vào khi BN nằm 
ngửa (chỉ điêm liệt cơ hoành). 
10.7.2. Sờ 
10.7.2.1. Độ dãấn nở của lông ngực 
Người khám đặt bàn tay lên thành ngực BN, các ngón tay duỗi ra và để xung quanh 
thành ngực. Hai ngón tay cái đặt gần nhau ở giữa ngực và được nâng nhẹ ra khỏi thành 
ngực đề lồng ngực có thê cử động dễ dàng khi BN thở (xem Hình 10.8). Khi BN hít sâu, 


hai ngón tay cái phải di chuyển xa nhau ít nhất 5 cm. Nếu một bên ít di động hơn chứng tỏ 
bên đó có tôn thương với các nguyên nhân đã được nói trên. 


Hình 10.8. Sờ để đánh giá sự dãn nở của thùy dưới: (a) thở ra, (b) hít 
vào. 


212 


Hình 10.9. (a) hít vào › bình thường, (b) thở ra Bình thườig, (c) hít vào 
Hoover dương tính, (d) thở ra Hoover dương tính. 

Nếu nghi ngờ BN bị COPD, cần quan sát thêm dấu hiệu Hoover (xem Hình 10.9). 
Bằng cách đặt hai bàn tay dọc theo bờ các xương sườn với ngón cái đặt gần mũi kiếm 
xương ức. Bình thường khi BN hít vào sẽ làm hai ngón cái di chuyển xa ra, tuy nhiên ở 
BN COPD có lồng ngực bị dãn nở quá mức thì cơ hoành sẽ kéo các xương sườn xuống 
dưới và làm hai ngón cái di chuyên lại gần nhau hơn (LR+ = 4,2). 

Độ dãn nở của thùy dưới được đánh giá từ phía sau cũng theo cách này. Khi sự vận 
động được lặp đi lặp lại ở mặt trước thành ngực thì hoàn toàn có thể đánh giá được sự dãn 
nở của thùy trên và thùy giữa, nhưng điều này được đánh giá tốt hơn bằng cách quan sát. 


10.7.2.2. Diện đập mỏm tim 


Khi BN năm, xác định vị trí của diện đập mỏm tim có thể rất hữu ích, khi bị đây lệch 
về phía bên tốn thương có thể 8ặp trong xẹp phối thùy dưới hay bệnh mô kẽ phối khu trú. 
Chuyên động của diện đập bị đây lệch ra xa vùng tốn thương ðặp trong tràn dịch màng 
phổi hay tràn khí màng phôi. Khó xác định diện đập mỏm tim ở lồng ngực bị dãn nở rộng 
thứ phát trên BN bị COPD. 


10.7.2.3. Sờ rung thanh 
Người khám sờ tay vào thành ngực BN khi BN nói chuyện hay hát để cảm nhận rung 
thanh. Đặt tay TH quanh thành ngực và đối xứng nhau khi yêu cầu BN lặp đi lặp lại từ 
“ninety — nine” hay “một — hai — ba”. Sờ rung thanh ở hai bên, cả mặt trước và mặt sau 
thành ngực. Bằng cách này ta có thể cảm nhận và so sánh sự khác biệt về cường độ rung 
trên thành ngực tác động lên bàn tay. Khó có thể diễn giải được dấu hiệu này, với sự biến 
đổi liên tục qua nhiều người quan sát và nó không còn là một phần bắt buộc khi thăm khám 


thường quy. Nó phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của người khám về sự thay đổi cường 
độ rung trên thành ngực của BN khi họ nói. Cần phải luyện tập để phân biệt đâu là bình 
thường và bắt thường. Rung thanh cảm nhận rõ hơn ở nam vì giọng nói trầm của họ. Rung 
thanh có thê mất ở cả những người bình thường (người có giọng nói cao hay thành ngực 
dày). Nó chỉ được xác định là bất thường khi có sự khác biệt so với bên kia. Nguyên nhân 
gây ra sự bất thường về rung thanh cũng tương tự như ở sự cộng hưởng giọng nói. 


10.7.2.4. Các xương sườn 


Ép nhẹ thành ngực theo hướng trước — sau và hướng bên. Đau khu trú ở một vùng chỉ 
điểm cho gãy xương sườn, có thê là thứ phát do chấn thương hoặc nguyên phát do u di 
căn, bệnh lý ở xương hay đôi khi do ho nặng kéo dài. Đau ở vùng sụn sườn và nhạy cảm 
đau ở da phía trên gợi ý bệnh viêm sụn sườn. 
10.7.2.5. Nổi hạch vùng 
Các hạch vùng nách, cô và thượng đòn phải được kiểm tra, hạch sưng to gặp trong u 
212 phải ác tính hay các bệnh lý nhiễm trùng. 


10.7.3. Gõ 


Hình 10.10. Gố phổi. (a) tư thế ngón gõ khi gõ lên ngón đệm, (b) gõ trực 
tiếp lên xương đòn để khám thùy trên dẫn khí. 

Người khám đặt bàn tay trái lên thành ngực BN với các ngón tay nằm giữa các xương 
sườn, nhân ngón giữa đẻ lên thành ngực. Dùng phần mềm của đầu ngón giữa bàn tay phải 
(phần øõ) gõ nhẹ vào đốt giữa ngón giữa bàn tay trái (phần đệm). Gõ nhanh và dứt khoát 
để tiếng gõ không bị khuếch tán đi (điều này có thê ít bị ảnh hưởng nếu ngón tay đệm được 


214 


giữ vững vàng). Ngón tay dùng để gõ phải cong nhẹ và chuyên động lắc nhịp nhàng ở vùng 
cô tay chứ không phải căng tay. Sinh viên y khoa cần giữ móng tay ngón giữa ngăn đề dễ 
thực hiện điều này. 


Cần gõ ở những vùng đối xứng ở thành ngực trước, sau và bên nách (xem Hình 10.10). 
Gõ vùng hồ thượng đòn trên đỉnh phối và trực tiếp lên xương đòn là một phần. cần thiết 
trong khi thăm khám. Khi gõ ở thành ngực sau, xương bả vai nên được dịch chuyên ra khỏi 
vùng gõ bằng cách yêu cầu BN di chuyền khuỷu tay ra phía trước tối đa sẽ làm xương bả 
vai di chuyển về phía trước theo. 


Cảm nhận về âm phát ra cũng quan trọng như cách gõ. Âm phát ra bị ảnh hưởng bởi 
độ dày thành ngực và các tạng bên dưới. Gõ lên các tạng đặc như gan, phối bị đông đặc 
hay xẹp sẽ cho âm đục. Gõ lên vùng có dịch như trong tràn dịch màng phối, sẽ cho âm đục 
nhiều (như gõ vào đá). Gõ trên phổi bình thường cho âm trong cộng hưởng và gõ vào tạng 
rỗng như ruột hay tràn khí màng phổi sẽ cho âm vang. 


Thực hành gõ nhiều rất cần thiết để có thể gõ thành thạo, đặc biệt là khi có người quan 
sát. Khả năng gõ tốt trong thăm khám lâm sàng sẽ nói lên rằng sinh viên đó đã lăn lộn 
nhiều trên lâm sàng. 

Vùng đục gan. Bờ trên của vùng đục gan được xác định qua việc gõ từ trên xuống 
theo đường trung đòn phải. Thông thường bờ trên gan nằm ở khoảng gian sườn 6 đường 
trung đòn phải. Nếu âm trong của phổi vượt qua mức này, thì đây là dấu hiệu cho thấy sự 
căng phông quá mức của phổi như trong hen suyễn hoặc khí phế thũng. Đây là một dấu 
hiệu mang tính chủ quan của người khám. 

Vùng đục tim. Vùng đục tim ở bên trái lông ngực có thê giảm trong hen suyễn hoặc 
khí phế thũng. 


10.7.4. Nghe 
10.7.4.1. Phế âm 


Âm phế quản 


`. 


Cuối hị thở ra 


Hình 10.11. Âm ï'BìniR thường và âm phế quản, nghe ở mỗi vùng theo trật 
tự trên hình. Phân biệt âm bình thường và âm phế quản. 


215 


Sử dụng phần màng của ống nghe đề nghe phối ở trước và sau (xem Hình 10.11). So 
sánh âm nghe được ở hai bên trái — phải. Cần nghe phần cao ở nách, dùng phần chuông 
đặt nghe trên hố thượng đòn đề nghe âm đỉnh phôi. Kết hợp vừa nghe vừa quan sát và cũng 
như khi nghe tim, cần nghe ở cả hai thì hô hấp. Lắng nghe tính chất, cường độ âm phát ra 
và sự hiện diện của các âm khác (ngẫu nhiên). 

Tính chất 


— Phế âm bình thường gần như nghe được trên khắp cả hai bên phê trường. Yêu cần 
BN nên hít vào và thở ra bằng miệng để âm thanh từ mũi họng không lẫn vào. Trong thì 
thở ra âm thanh được tạo chủ yêu từ các đường dẫn khí lớn thay vì ở các phế nang. Trong 
khi ở thì hít, âm thanh có thê được tạo ra gần nơi chúng ta nghe và nghe được phế âm chủ 
yếu ở phần rìa phế trường. Vì cả hai phế âm này đều sinh ra trong các phế nang hay còn 
gọi là các túi khí trong phối, nên được gọi là tiếng thở túi. Âm thanh này được Laennec 
mô tả một cách điệu đà như là tiếng lá xào xạc trong gió. Cường độ âm phụ thuộc vào 
lượng không khí đi qua miệng và đi vào trong. Phế âm bình thường nghe lớn hơn và kéo 
đài hơn trong thì hít vào so với thì thở ra và giữa hai thì không có sự gián đoạn. 


— Tiếng phế quản nghe được khi có sự nhiễu loạn dòng khí trong đường dẫn khí lớn 
mà không được lọc bởi các phế nang. Âm này nghe rỗng và như tiếng thối. Âm này nghe 
được ở thì thở ra và có sự gián đoạn giữa thì hít vào và thở ra. Âm ở thì thở ra cao và có 
cường độ lớn hơn so với thì hít vào. Khi nghe được âm này ta sẽ dễ ghi nhớ hơn so với mô 
tả. Âm này CÓ thể nghe được ở người bình thường, ở phần ngực trên bên phải nơi phế quản 
phải tiếp giáp với khí quản. Chúng được nghe ở vùng phối đông đặc, như là những dòng 
khí hỗn loạn ở đường dẫn khí lớn đến các khu vực ngoại vi mà không cần lọc. Nguyên 
nhân được nêu ra ở List 10.3. 


ˆ r~ kả 


List 10.3. Nguyên nhân gây âm phế quản. 
Thường gặp 
—_ Đông đặc phổi (viêm phổi thùy). 
Ít gặp 
—_ Xơ hóa phối khu trú. 
— _ Tràn dịch màng phổi (phía trên vùng có dịch). 
— _ Xẹp phối (ví dụ như gần vùng tràn dịch). 


— Thi thoảng phế âm trong một khoang rộng có tính chất như tiếng phế quản lớn. Âm 
này rỗng như không khí thôi vào một cái bình rỗng (tiếng thôi vò). 

Cường độ phế âm. Khi nói về phế âm, đề cập. đến cường độ bình thường hay tăng 
giảm thì tốt hơn so với nói về đường thông khí. Luông không khí đi vào trong các phần 
của phổi không thể đánh giá trực tiếp bằng âm thở. Phế âm giảm bắt đối xứng là một dấu 
hiệu của tắc nghẽn phế quản, ví dụ như do carcinoma hoặc dị vật ở phía bị giảm âm. 
Nguyên nhân của việc làm giảm cường độ phế âm bao gồm COPD (đặc biệt là khí phế 
thũng), tràn khí màng phổi, tràng dịch màng phối, viêm phổi, một u tân sinh lớn hay xẹp 
phối. Cường độ tăng khi BN thở sâu, như sau khi gắng sức. 


10.7.4.2. Các âm kèm theo khác 


Có hai loại âm kèm theo khác: loại liên tục (khò khè) và ngắt quãng (nô). 


216 


Âm liên tục được gọi là tiếng khò khè. Âm này bắt thường và nghe có nhịp điệu như 
tiếng nhạc. Âm này đồng bộ thời gian với chu kỳ thở. Nó có thể nghe được ở thì hít vào, 
thở ra hay cả hai. Nó được tạo ra do sự rung lắc liên tục và chít hẹp của đường dẫn khí. 
Âm này nghe được to hơn ở thì thở ra. Điều này là do đường thở mở rộng hơn ở thì hít vào 
và hẹp lại khi thở ra. Nghe rõ âm này ở thì hít vào gián tiếp chỉ điểm cho việc chít hẹp 
đường thở nặng. 

Âm sắc (tần số) của tiếng khò khè khá đa dạng. Điều này chỉ liên quan đến tốc độ lưu 
thông của dòng khí, chứ không liên quan đến độ dài của đường dẫn khí. Âm sắc cao được 
tạo ra ở các phế quản nhỏ và giống như tiếng huýt sáo, trong khi tiếng âm sắc trầm (đôi 
khi được gọi là tiếng ngáy) thì ở các phế quản lớn hơn. 


Tiếng khò khẻ thường là kết quả của tắc nghẽn đường dẫn khí cấp hay mạn tính do 
hen suyên (thường có âm sắc cao) hay COPD (thường có âm sắc trầm), thứ phát do sự phối 
hợp của co thắt cơ phế quản, phù nê niêm mạc và tăng tiết. Âm này ít có giá trị để chấn 
đoán mức độ tắc nghẽn luồng không khí. Trong chít hẹp mức độ nặng có thể không có 
tiếng khò khè vì vận tốc luồng không khí qua vùng chít hẹp quá thấp, dưới mức có thể tạo 
ra âm thanh. 

Một chít hẹp cố định, thường là do carcinoma phổi có xu hướng gây ra tiếng khò khè 
khu trú, như một tiếng nhạc đơn độc không mất đi khi ho. 

Cần phân biệt tiếng khò khè với tiếng rít, khi tiếng rít nghe khá giống tiếng khò khè 
nhưng nghe lớn hơn ở khí quản và luôn nghe được ở thì hít vào (tiếng khò khè thì thường 
nghe được ở thì thở ra và đôi khi là ở cả hai thì). 

Âm ngắt quãng được gọi là tiếng nổ. Có rất nhiều cách gọi âm thanh này, có lẽ do kết 
quả dịch sai của Laennec. Một sô tác giả gọi âm này ở tần số thấp như tiếng. rale và ở tần 
sô cao như tiếng lạo xạo (crepitations), một số khác thì không phân biệt điều này. Cách 
tiếp cận đơn giản nhất là gọi nó là tiếng rale nổ (crackles) nhưng vẫn phải mô tả thời gian 
và âm sắc của nó. Những rale này thỉnh thoảng xuất hiện ở người bình thường nhưng biến 
mất sau khi ho. 

Âm nỗ có thể là do sự mất ồn định của đường dẫn khí ngoại vi do bị xẹp lại ở thì thở 
ra. Với áp lực hít vào cao, những luồng không khí nhanh chóng đi vào đường dẫn khí ở 
phía xa. Điều này gây nên sự mở rộng ra đột ngột của phế nang cũng như các phế quản 
nhỏ và trung bình có chứa nhiều các chất tiết ở phân phối đang xẹp. Các phần dễ dãn nở 
mở ra trước, tiếp theo là các phần cứng hơn. Âm nô có âm sắc vừa và trung bình không 
được tạo nên do không khí đi qua vùng có chất tiết mà do sự đóng mở của đường dẫn khí 
nhỏ. 

Thời gian xuất hiện rale nồ là điều rất quan trọng. Ran nỗ ở đầu thì hít vào (mất trước 
khi đến giữa thì hít vào) gợi ý cho bệnh lý ở đường dẫn khí nhỏ và đặc hiệu cho COPD. 
Âm này có âm sắc thô trung bình. Âm này khác với âm nghe được trong bệnh suy thất trái, 
thường nghe được trong cuối chu kỳ hô hấp. 

Âm nổ cuối thì hít vào hoặc toàn thì hít vào gợi ý cho bệnh lý giới hạn ở phế nang. 
Âm nghe được có thê nhỏ, trung bình hay thô. Âm nỗ nhỏ được ví như tiếng khi ta dùng 


217 


các ngón tay chà xát tóc lại với nhau, hay như tiếng gỡ dây Velcro Í. Âm này thường được 
tạo ra do bệnh phối mô kẽ (xơ hóa phổi). Cụ thê hơn, rale nỗ được nghe được trong mỗi 
thì hít vào ở bệnh xơ hóa phối sẽ là 14 so với 1 — 4 của COPD và 4 — 9 của suy tim. Khi 
bệnh phối mô kẽ diễn tiến nặng hơn thì rale nỗ sẽ nghe được sớm hơn và lan lên dần lên 
phía trên. Rale nỗ trung bình thường do suy thất trái. Dịch nhiều trong phế nang làm mất 
chức năng của lớp Surfactant. Ran nô thô là do có một lượng lớn dịch trong phế nang và 
có âm cao gắt khó chịu. Nó có thay đổi khi ho, nhưng vẫn còn âm cao gắt. Dãn phế quản 
là bệnh thường gặp, nhưng bắt cứ nguyên nhân nào gây tăng tích lũy dịch trong phế nang 
cũng có thê tạo nên âm này. 

Tiếng cọ màng phổi: khi màng phổi dày, thô ráp cọ vào nhau lúc lồng ngực co dãn, ta 
có thể nghe được âm thanh thô ráp liên tục hoặc không liên tục. Tiếng cọ màng phối gặp 
trong bệnh lý viêm màng phổi, thường là thứ phát do nhồi máu phối hay viêm phôi. Hiếm 
hơn, các bệnh ác tính màng phối, tràn khí màng phổi nguyên phát hay nhiễm siêu vi đôi 
khi gây ra tiếng cọ màng phôi. 


10.7.4.3. Cộng hưởng âm 

Nghe phối khi BN nói chuyện giúp ta đánh giá thêm về khả năng dẫn truyền â âm thanh 
của phổi. Ở phổi bình thường, các phần âm sắc trầm nghe rõ và các phần âm sắc cao thì ít 
nghe được. Tuy nhiên ở phối ! bị đông đặc có xu hướng dẫn truyền các âm có âm sắc cao 
khi nghe qua ống nghe như tiếng dê kêu (Laennec gọi là agophony). Là khi âm “7” được 
phát âm nghe như âm “a1”. 

Tăng cộng hưởng âm là một dấu hiệu hữu ích để xác định bệnh phôi đông đặc, nhưng 
không phải là một bước quá cần thiết. Dùng ống nghe nghe xung quanh ngực khi BN nói 
“ninety nine” hoặc “một — hai — ba”. Ở BN có phối bị đông đặc sẽ nghe rất rõ, trong khi ở 
phổi bình thường sẽ nghe như bị nghẹt. Nếu có tăng cộng hưởng âm thì tiếng phế quản 
thường nghe được kèm theo (xem List 10.3). Đôi khi cộng hưởng âm tăng đến mức khi 
BN thì thầm ta vẫn có thể nghe được; đây được gọi là tiếng thì thầm ngực. 

Nếu là một bất thường khu trú thì cần định khu rõ ràng về mức độ thùy hay phân thùy 
bị bất thường đó (xem Hình 10.1). 


10.8. KHAM TIM 

Khám tim là một phần thiết yếu để đánh giá hô hấp và ngược lại vì hai hệ thống là có 
mối liên hệ mật thiết với nhau. 

Cho BN năm ngửa với đầu cao 459 và đo áp lực tĩnh mạch cảnh (JVP) để xác định 
băng chứng của suy tim phải. Sau đó thăm khám vùng hình chiếu của tim trên ngực. Chú 
ý đến thành phần phối trong tiếng tim thứ 2 (P2). Nghe rõ nhất ở khoang liên sườn 2 bên 
trái. Thường thì tiếng này không to hơn tiếng ở cung động mạch chủ (nghe rõ ở liên sườn 
2 bên phải). Nếu P2 to hơn (và sờ được diện đập tại đây) ta nghĩ nhiều đến bệnh tăng áp 
phối. Đó có thê là các dấu hiệu của suy thất phải và tăng huyết áp. Tăng áp động mạch 
phôi (bệnh tâm phế) có thể do COPD, bệnh phổi mô kẽ, thuyên tắc phổi, béo phì, ngưng 


Đây là tên loại dây dán băng vải thường được dùng trong các loại nón, trang phục nó rất quen thuộc 
nhưng tên gọi chính thức thì người biết đến. 


218 


thở lúc ngủ hoặc gù vẹo cột sống nặng. 
10.9. KHAM BỤNG 


Sờ gan để xác định gan bị sa xuống (ptosis *) thấp do khí phế thũng hoặc to lên do khối 
u đi căn từ ung thư phôi. 


10.10. CÁC LƯU Ý KHÁC 


10.10.1. Dấu hiệu Pemberton " 

Yêu cầu BN giơ tay lên cao qua khỏi đầu và giữ nguyên một phút. Ghi nhận thay đổi 
nhiêu trên nét mặt, sự tím tái, tiêng thở rít khi hít vào và mạch tĩnh mạch cảnh không theo 
nhịp đập. Hiện tượng này xuât hiện ở BN có tắc tĩnh mạch chủ trên. 

10.10.2. Chân 

Kiểm tra xem chân BN có bị sưng (phù nề) hoặc tím tái không, có thê là do bệnh tim 
phôi mạn và tìm kiêm dâu hiệu của huyệt khôi tĩnh mạch sâu. 

10.10.3. Tân số thở khi vận động 

Nên kiểm tra tần số thở của BN hay than phiền về khó thở. Kiểm tra khi họ nghỉ ngơi 
và khi vận động gắng sức tối đa (như leo I — 2 tầng lầu hay chạy bộ) và nằm ngửa. Nêu 
khó thở không kèm theo thở nhanh khi vận động găng sức thì xem xét vấn đề do lo lắng 
hay do giả ôm. 

10.10.4. Thân nhiệt 


Sốt có thê có trong nhiễm trùng vùng lồng ngực cấp hay mạn tính. 


9 Từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp chủ yếu để mô tả tình trạng sụp mi mắt. Nhưng hiện nay nó cũng có 
thể dùng để mô tả tình trạng xa xuống của bất kỳ cơ quan nào. 
? Hugh Pemberton (1891 - 1956), bác sĩ người Anh công tác ở Liverpool. 


T&O'C essentials 


1. Thăm khám dễ dàng khi cho BN ngồi cạnh mép giường. 

2... Như thường lệ, thăm khám từ tổng quát đến chỉ tiết. Đặc biệt chú ý đến các dầu hiệu của suy hô 
hấp và tím tái. 

3... Yêu cầu BN ho và kiểm tra đờm trong cốc. 
Thùy trên có thê khó đánh giá nhưng nên chú ý nhiều đến sự di lệch khí quản và sự di động của 
xương đòn từ bên trên và phía sau. 

5.. Một số đâu hiệu ở ngoài vùng ngực có thê đánh giá bất thường ở phổi như dấu ngón tay dùi 
trông hay hội chứng Horner. 

6. Ran nỗ nhỏ cuối kỳ hít vào của bệnh phối kẽ rất đặc trưng và dễ ghi nhớ khi được nghe qua. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý hô hấp 


2 19 Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

1. Người đàn ông này ho ra máu. Hãy thăm khám cho anh ta. 

2. Cô gái này bị ho. Hãy thăm khám cho cô ấy. 

3. Người đàng ông này bị đau vùng ngực. Hãy thăm khám cho ông ta. 
4. Người đàn ông này bị nghiện thuốc là. Hãy thăm khám cho ông ta. 


SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA 
DẤU HIỆU LÂM SÀNG VÀ 
BÊNH LÝ HÔ HẤP 


 , 
= 
le 
= 
T 
O 


Trân Nam Anh 


Cuộc sống không thể được duy trì mà không có hô hấp, cũng không thể thở được 
mà không chuyển động. 
Crooke, Body of Marì (1615) 


11.1. SUY HỒ HẤP 
List 11.1. Các nguyên nhân gây suy hô hấp. 


Bệnh phối Tắc nghẽn đường hô hấp 
—_ COPD hay hen suyễn. —.. Hít phải vật lạ. 
— _ Tràn dịch màng phổi lượng nhiều. —. Chân thương mặt hoặc cổ. 
—_ Viêm phối. —_ Phù mạch. 
—_ Phù phối không do tim (hít phải khí độc). —. Viêm nắp thanh quản hoặc viêm họng. 
— Thuyên tắc phôi. —_ Bất tỉnh và hít phải dị vật - mất những 
= Chấn thương ngực hoặc tràn khí màng phản xạ đê bảo vệ An thở. 
phôi. Nguyên nhân không do hô hâp 
—_ Thiếu máu. 


—_ Đái tháo đường nhiễm ceton acid. 


— Sựlo lắng v và à tăng thông khí. 


Một bệnh hô hấp nặng có thể Dư một trường hợp cấp cứu y tế. Nhiều bệnh hô hấp được 
thảo luận dưới đây và một số bệnh không thuộc hô hấp (xem List I 1.1) có thể gây Ta vẫn 
đề về đường hô hập cấp tính và điều quan trọng là phải nhận ra dấu hiệu gợi ý một vấn đề 
cấp bách. Những dấu hiệu đó bao gồm: 


— Tím tái hoặc SpO2 thấp trên máy đo. 
— Co kéo các cơ hô hấp phụ. 

— Không có khả năng nói chuyện. 

— Nhịp thở quá nhanh hoặc quá chậm. 
— Dấu hiệu kiệt sức. 

— Phế trường im lặng. 

— Thở rít (tắc nghẽn đường thở). 

— Ngủ gà. 

— Chân thương ngực. 


— Nhịp tim nhanh. 
— Mạch nghịch. 
Có thê có những dấu hiệu của một bệnh hô hấp nên (xem Bảng II. l). 
Bảng 11.1. So sánh dấu hiệu thực thể ở ngực trong các bệnh hồ hấp. 


Rối loạn 


Di lệch 


trung thất 


Di động 
thành ngực 


Phế âm 


Âm thanh 
khác 


Đông đặc ˆ Không _Giảm trên vùng Đục Phế quản Rale nỗ 
bị ảnh hưởng 
Xeẹp Thay đổi cùng Giảm trên vùng Đục Mắthoặc giảm | Không có 
bên bị ảnh hưởng 
Tràn dịch Tim dịch chuyền Giảm trên vùng Rất đục Không có ở Không có; tiếng 
màng phối sang phía đôi bị ảnh hưởng vùng có dịch; cọ màng phôi có 
diện (khí quản có thể có tiếng thê được nghe 
2 2 1 chỉ bị đây lệch phế quản ởgiới thấy ở trên vùng 
nêu lượng nhiêu) hạn trên tràn dịch 
T T † 
Tràn khí Khí quản lệch Giảm trên vùng Vang | Không có hoặc Không có 
màng phôi sang bên đôi bị ảnh hưởng -_ giảm nhiêu 
diện nêu tràn khí 
màng phôi áp 
lực 
-Henphế Không Giảm đối xứng Bình thường Bình thường Thở khò khè 
. quản hoặc giảm hoặc giảm 
Xơ phối kế Không Giảm đối "Bình thường Bìnhthường Rales nổ cuối 
xứng (tối không bị hoặc toàn kỳ thở 
thiểu) “ảnh hưởng vào trên thùy bị 
“bởi cơn ho ảnh hưởng 
hoặc tư thê 


11.2. ĐONG ĐẠC PHOT (VIEM PHOIT THUY) 

Viêm phối được định nghĩa là tình trạng viêm của phổi mà đặc trưng là sự tiết dịch 
vào các phế nang (xem Good signs guide l 1.1). Những thay đổi đậm độ mới trên phim X 
quang xuất hiện trong một hoặc nhiều phân thùy hay thùy phổi. Viêm phối hiện nay được 
phân loại gồm: 

— Ở cộng đồng (CAP). 

— Ở bệnh viện. 

— Xảy ra trong phối đã bị tôn thương (ví dụ như là hậu quả của sự hít vào). 
— Xảy ra ở người bị suy giảm miễn dịch. 

Cách phân loại này cho phép dự đoán các khả năng của tác nhân gây bệnh và hỗ trợ 
trong việc lựa chọn kháng sinh đê điêu trị. Các dâu hiệu của viêm phôi thùy là rât đặc trưng 
và biêu hiện trên lâm sàng với sự đông đặc phôi. 

Bệnh sử có thê xuất hiện đột ngột như khó chịu, đau ngực, khó thở và sốt. BN có thể 
có biêu hiện rât yêu ớt và dâu hiệu sinh tôn — bao gôm nhiệt độ, nhịp thở và huyệt áp — 


phải được ghi lại. Có thể là dấu hiệu của triệu chứng xanh tím và kiệt sức ở những BN yếu 
ớt. Cụm từ viêm phế quản - phối liên quan đến nhiễm trùng phối mà đặc trưng bởi sự thay 
đổi loang lỗ của X quang hơn bình thường ảnh hưởng đến cả những thùy đưới. Các dấu 
hiệu lâm sàng của đông đặc có thể không có. 
Good signs guide 11.1. Viêm phổi. 
Dấu hiệu 


| Quan sát tổng trạng 


—_ Sa sút trí tuệ | 4.0 | NS 
—_ Dấu hiệu sinh tồn 3,4 | 0,95 
—_ Thân nhiệt > 37,8%C | 2,4 v 0,58 
—_ Trãngäiiljs>28IEmftp ri SI =< "x.. ï 
222 Miptim ¬ -=---. - 
—_ > 100nhịp/phút | 25 _.. 0,49 
Những dấu hiệu của phổi 
|. Giữ | 4.3 | 079 
—_ Giảm phế âm | = 0,6 
— Âm phế quản | 3,5 - lÍ 0,9 l 
—_ Tiếng thổi vò ¡I plãy 2.) 0/76 
—_ Rales nỗ | : 3,5 Ị 0,62 
—_ Thở khò khè Nà 1.4 0,76 


_ÁWS: không có ý nghĩa lâm sàng : 
11.2.1. Triệu chứng €ơ nẵng 
— Ho (đau và khan lúc đầu). 


— Sôt và tết run. 


— Đau ngực kiểu màng phôi. 
— Khó thở. 
— Nhịp tim nhanh. 
— Lú lẫn. 
11.2.2. Tểiệu chứng thực thể 
— Độ dãn nở: giảm trên vùng bị ảnh hưởng. 
___— Rung thanh: tăng trên vùng bị ảnh hưởng (trong bệnh ngực khác dấu hiệu này là 

rât ít sử dụng). 

— Gõ: đục, nhưng không quá đục. 


— Phế âm: kiểu phế quản. 


— Âm thanh khác: xuất hiện rale nỗ ở giữa, cuối hoặc toàn thì hít vào khi tình trạng 
viêm phôi được cải thiện. 
— Cộng hưởng âm: tăng. 
— Tiếng cọ màng phổi: có thể có. 
11.2.3. Nguyên nhân của viêm phổi cộng đồng 
— Strepftococcus pneumoniae (> 30%). 
— Chlamydia pneumoniae (10%). 
— Mycoplasma pneumoniae (10%). 
— Leglionella phneumoniae (5%). 
11.3. XẸP PHỔI 


Nếu một phế quản bị tắc bởi một khối u, ứ đọng chất tiết hoặc một sự hiện diện kéo 
223 dài của một dị vật trong đường hô hấp, không khí trong các phần của phôi được cung cấp 
bởi các phế quản được hấp thụ và gây xẹp phần phổi bị ảnh hưởng. 


11.3.1. Triệu chứng 
— Khí quản: bị kéo lệch về phía bên bị xẹp. 
— Dãn nở lông ngực: giảm bên tổn thương với thành ngực phẳng. 
— Gõ: đục trên vùng bị xẹp. 
— Phế âm: giảm, thường không có âm phế quản trên khu vực của xẹp phối khi khối 
u là nguyên nhân gây ra, làm cho đường thở không mở ra được. 
Lưu ý: (1) có thể không có dấu hiệu khi xẹp hoàn toàn thùy phối, (2) những thay đổi 
xuất hiện sớm sau khi hít dị vật có thể gây phòng quá mức bên bị ảnh hưởng. 
11.3.2. Nguyên nhân 
— Trong lòng phế quản: chất nhày (ví dụ như sau phẫu thuật, bệnh hen suyễn, bệnh 
xơ nang), dị vật. 
— Thành phế quản: carcinoma phế quản. 
— Ngoài thành phế quản: hạch to xung quanh phế quản, phình động mạch chủ. 
11.4. TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 


Đây là một sự ứ đọng các chất dịch trong khoang màng phối. Lưu ý rằng những chất 
dịch trong khoang màng phối có thể bao gồm máu (haemothorax), dưỡng chấp 
(chylothorax) hoặc mủ màng phối đều được gọi tên cụ thê và không được gọi là tràn dịch 
màng phối, mặc dù các dấu hiệu thực thê là tương tự nhau. 


11.4.1. Triệu chứng 
— Khí quản và mỏm tim: bị đây lệch sang bên đối diện. 
— Dãn nở lồng ngực: giảm trên vùng bị ảnh hưởng. 
— Gõ: rất đục khi có dịch. 


224 


m Tiếng thở: giảm hoặc không có, vùng phối phía trên dịch nghe được âm phế quản 
do khôi dịch tạo áp lực đè ép vào nhu mô phôi. 

— Cộng hưởng âm: giảm. 

11.4.2. Nguyên nhân 

— Dịch thấm (tiêu chuẩn Light): (1) suy tim; (2) giảm albumin do hội chứng thận hư 
hoặc bệnh gan mạn tính; (3) suy giáp. 

— Dịch tiết (tiêu chuẩn Light *): (1) viêm phối; (2) u tân sinh (carcinoma phế quản, 
ung thư di căn, u trung biểu mô); 3) bệnh lao; (4) nhồi máu phối; (Š) áp xe dưới hoành; 
(6) viêm tụy cấp; (7) bệnh mô liên kết (viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống); (8) 
thuốc (methysergide, cytotoxics); (9) chiếu xạ; (10) chắn thương; (11) hội chứng Meigs ° 
(u xơ buông trứng gây tràn dịch màng phổi và cổ chướng). 

— Haemothorax (máu trong khoang màng phổi): (1) chân thương nặng ở ngực; (2) 
vỡ của các màng phôi dính chứa các mạch máu. 

— Chylothorax (tràn dịch dưỡng chấp màng phôi do rò rỉ bạch huyết): (1) chắn thương 
hoặc phẫu thuật ở ống ngực; (2) ung thư hoặc lymphoma liên quan đến ống ngực. 


— Viêm mủ màng phổi (mủ trong khoang màng phổi): (1) viêm phổi; (2) áp xe phôi; 
(3) dãn phế quản; (4) bệnh lao; G©) vết thương ngực thấu ngực. 


11.5. HỘI CHỨNG MÓNG VÀNG 


Hình 11.1. Hội chứng móng vàng, (a) bàn tay, (b) bàn chân. 

Đây là một bệnh hiếm gặp gây ra do sự thiểu sản của hệ bạch huyết. Các móng dày 
lên, có màu vàng (xem Hình 11.1) và có sự tách biệt của đầu các móng ra khỏi giường 
móng (bong móng). Nó có thể đi kèm với tình trạng tràn dịch màng phối, dãn phế quản và 
thường có phù bạch huyết ở chân. 


2 Định nghĩa dịch tiết là một dịch chất có nhất một trong những tiêu chuẩn sau đây: (1) protein 
dịch/protein huyết thanh > 0,5; (2) LDH dịch màng phổi/huyết thanh > 0,6; (3) LDH dịch màng phổi > 
2⁄3 so tới giới hạn trên bình thường của huyết thanh. Những dịch không thỏa những điều kiện trên gọi là 
dịch thấm. 
? Joe Vicent Meigs (1892 - 1963), giáo sư chuyên ngành phụ khoa tại Harvard, mô tả hội chứng này vào 
nắm 1977. 


225 


11.6. TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 
Rò khí từ phối hoặc thành ngực vào khoang màng phổi gây tràn khí màng phôi. 
11.6.1. Triệu chứng 
— Dãn nở ngực: giảm ở vùng bị ảnh hưởng. 
— Gõ: tăng vang nếu tràn khí màng phôi nhiều. 
— Phế âm: giảm đáng kể hoặc mất hãn. 
— Có thể có tràn khí dưới da. 
— Có thể không có dấu hiệu nếu tràn khí màng phổi lượng ít (dưới 30%). 
11.6.2. Nguyên nhân 
Nguyên phát 
— Tự phát: vỡ bóng khí đưới màng phối, thường xuất hiện ở nam thanh niên cao, lớn, 
trẻ, khỏe mạnh. 
Thứ phát 
= Chấn thương: gãy xương sườn, vết thương thấu ngực hoặc trong quá trình hút dịch 
màng phôi hoặc màng ngoài tim. 
— Do can thiệp của y tế: sau đặt catheter tĩnh mạch trung tâm. 
— Khí phế thũng với vỡ bóng khí, thường ở BN trung niên hoặc cao tuổi bị bệnh tràn 
khí toàn thê. 


— Nguyên nhân hiếm bao gồm bệnh hen suyễn, absces phổi, carcinoma phế quản, u 
hạt bạch câu ái toan, u cơ trơn bạch mạch phôi ở phụ nữ tiên mãn kinh (LAM -— 
IymphangioleiomyomatosIs), bệnh xơ hóa giai đoạn cuôi hoặc hội chứng Marfan. 


11.7. TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI ÁP LỰC 


Điều này xảy ra khi có sự thông thương giữa phổi và khoang màng phối, tốn thương 
tạo thành van một chiều, cho phép không khí vào khoang màng phối trong thì hít vào và 
ngăn không cho không khí trở ra phôi lại trong thì thở ra. Tràn khí màng phổi áp lực gây 
nên áp lực ngày càng tăng trong khoang màng phổi; từ đó làm dịch chuyên trung thất gây 
đẻ ép, vặn xoăn và tắc các mạch máu lớn. Chính vì thê nó là một cấp cứu y khoa. 


11.7.1. Dấu hiệu 
— BN thường thở nhanh và tím tái và có thể hạ huyết áp. 
— Khí quản và mỏm tim: lệch về phía đối diện bên bị ảnh hưởng. 
— Dãn nở ngực: giảm hoặc mắt vùng bị ảnh hưởng. 
— Gõ: tăng vang bên bị ảnh hưởng. 
— Phế âm: mất. 


— Cộng hưởng âm: mắt. 


226 


11.7.2. Nguyên nhân 
— Chấn thương. 
— Thở máy ở áp lực cao. 
— Tự phát (nguyên nhân hiếm gặp gây tràn khí màng phổi áp lực). 
11.8. DẤN PHẾ QUẢN 
Đây là một bệnh lý dãn của phê quản, dân đên suy giảm đào thải chât nhây và nhiêm 
trùng mạn tính. Một bệnh sử của ho mạn tính và có mủ đàm từ khi còn nhỏ hâu như có thê 
chân đoán. 
11.8.1. Dấu hiệu 
Suốt thời gian trâm trọng của bệnh. 
— Dấu hiệu toàn thân: sốt, suy kiệt, viêm xoang (70%). 
— Đàm: nhiều, có mủ, có mùi hôi, đôi khi có dính máu. 
— Phế âm: rale nỗ cuối hoặc toàn thì hít vào ở thùy phổi bị ảnh hưởng. 
— Dấu hiệu của dãn phế quản nặng: số lượng của đàm nhiều và ho ra máu, ngón tay 
dùi trống, tím tái, rale nỗ lan rộng, dấu hiệu của tắc nghẽn đường thở, dấu hiệu suy hô hấp 


và tâm phế mạn, dấu hiệu của bệnh thoái hóa bột thứ phát (ví dụ như phù nề do protein 
niệu, suy tim, gan lách to, hội chứng ông cô tay). 


11.8.2. Nguyên nhân 


— Bắm sinh: (1) rối loạn lông chuyển nguyên phát (bao gồm cả hội chứng vô động 
lông mao); (2) xơ nang; (3) giảm gamma ølobuline bâm sinh. 


— Mắc phải: (1) nhiễm trùng lúc nhỏ (chăng hạn như ho gà, viêm phối hoặc bệnh 
sởi); (2) bệnh cục bộ (dị vật, u hạch phế quản hoặc bệnh lao); (3) dãn phế quản đầu sần 
trong dị ứng phế quản phối do vi nắm aspergillus. 


11.9. HEN PHẾ QUẢN 
Hen được định nghĩa bởi nhiêu cơn khò khè tái diễn kịch phát (hoặc ho từ nhỏ) do 
đường thở hẹp, trở nặng trong một thời khoảng ngăn. 
Triệu chứng 
— Thở khò khè. 
— Ho khan hoặc có đàm. 
— Thở nhanh. 
— Nhịp tim nhanh. 
— Kéo dài thì thở ra. 
— Kéo dài thời gian thở ra găng sức (giảm lưu lượng đỉnh, giảm FEV'). 
— Co kéo cơ hô hấp phụ. 


— Hiện tượng căng dãn lồng ngực (tăng đường kính trước sau với vai cao, giảm vùng 


227 


đục của gan). 

— Hít vào và thở ra khò khè. 

— Dấu hiệu của bệnh hen suyễn nặng: xuất hiện kiệt sức và sợ hãi, không có khả năng 
nói được vì khó thở, ngủ gà do tăng carbonic (hâp hôi), tím tái (một dâu hiệu rât nguy 
hiểm), nhịp tim nhanh (trên 130 lần/phút tương quan với thiếu oxy máu đáng kế), mạch 
nghịch (hơn 20 mmHg), giảm hoặc mất phế âm. 


11.10. BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TINH 

Bệnh phối tắc nghẽn mạn tính (COPD, hạn chế luồng không khí mạn tính; xem Good 
siøns guide 11.2) gồm các bất thường từ khí phế thũng là chủ yếu, đặc điểm bệnh lý này 
là sự gia tăng quá mức bình thường kích thước vùng không khí ở phần xa của các tiêu phế 
quản tận; viêm phế quản mạn tính với phì đại tuyến nhây, tăng số lượng tế bào đài và tăng 
tiết chất nhây trong cây phế quản gây ho và khạc đàm mạn tính. COPD không gây ngón 
tay dùi trống hoặc ho ra máu. Khoảng 50% BN viêm phế quản mạn có bệnh khí phế thũng, 
do đó có thể có sự chồng chéo đáng kể những dấu hiệu lâm sàng. Chân đoán được đưa ra 
dựa vào 3 tiêu chí: 


— Một bệnh sử của hút thuốc lá nhiều (hơn 40 gói — năm, LR = 12; dưới 20 gói — 
năm, LR = 0,5). 
— Giảm phế âm. 
— Từng được chân đoán khí phế thũng hoặc COPD. 
Nếu hai hoặc ba trong số này hiện diện, giá trị LR+ chân đoán COPD là 25,7. 
Good signs guide 11.2. Bệnh phổi tác nghẽn mạn tính. 


Dấu hiệu 

—_ Dấu hiệu Hoover (Trong khi hít vào, ngực di chuyền vào và bụng ra) 42 0,5 
—_ Rale nỗ sớm khi hít vào“ ——N§ NS 
—_ Khò khè 4.4 0,88 
—_ Giảm đáng kể tiếng thở 26 | 066 
—_ Thời gian thở ra gắng sức 

+ <6giây 0,6 

+ 6-9giây 1,8 

+ >0giây 6,7 


WS: không có ý nghĩa lâm sàng 


11.10.1. Triệu chứng 
BN thường không xanh tím nhưng khó thở và thường được gọi là “khó thở môi hồng”. 
Các dâu hiệu là kêt quả của sự căng phông của lông ngực. 


— Ngực hình thùng với tăng đường kính trước sau. 


— Thở mím môi (điều này xuất hiện trong khí phế thũng và không có trong viêm phế 
quản mạn tính): khép kín một phân môi làm tăng áp lực cuôi kỳ thở ra và giữ đường thở 


mở để giúp giảm thiểu các bẫy khí. 
— Sử dụng cơ hô hấp phụ và co kéo các cơ liên sườn thấp ở thì hít vào. 


— Ngủ gà hoặc thậm chí hôn mê có thể là một dấu hiệu của việc ứ COa cho thấy sự 
xâu đi của tình trạng tăng CO› mạn tính của BN. Có thê gây ra bởi sự cung cầp oxy (qua 
mask) liên tục làm giảm điêu hòa hô hâp. Đây là suy hô hâp loại II °. 

— Ứ CO; cũng dẫn đến âm các chi, mạch dội và đôi khi là dấu hiệu run vẫy. 

— Sờ: giảm sự dãn nỡ và ngực căng, dấu hiệu Hoover, khí quản co kéo. 

— Gõ: tăng vang với giảm vùng đục của gan. 

— Phế âm: giảm, rale nỗ sớm khi hít vào. 

— Khò khè là thường không có. 

— Dấu hiệu của suy tim phải có thể xảy ra, nhưng chỉ trong trường hợp bệnh tiến triển 

2 2 8 kéo dài. 
11.10.2. Nguyên nhân của bệnh khí thũng thông thường 
— Thường gặp là hút thuốc lá. 
— Thỉnh thoảng, thiếu alpha 1 — antitrypsin. 
11.11. VIEM PHE QUAN MẠN 
Điều này được xác định trên lâm sàng với khạc đàm hàng ngày trong ba tháng/một 
năm cho ít nhât hai năm liên tiệp. Hiện nay, nó không được chân đoán như là một thực thê 
riêng biệt với COPD và có lẽ môi quan tâm chủ yêu là bệnh sử. 
11.11.1. Triệu chứng 
Các dấu hiệu là hậu quả của sự tăng tiết phế quản và tắc nghẽn đường hô hấp. 


— Ho khạc đàm (chất nhày hoặc mủ nhây), đặc biệt vào buổi sáng sau khi thức dậy 
ngay và giảm bớt vào ban ngày. 


— Xanh tím: những BN này đôi khi được gọi “phù tím”, vì sự có mặt tím tái trong 
các gia1 đoạn sau và phù nê liên quan đên suy thât phải. 


— Sờ: ngực căng với giảm dẫn nở. 
— Gõ: tăng cộng hưởng. 
— Phế âm: giảm, khò khè cuối thì thở ra và rale nỗ đầu thì hít vào. 
— Dấu hiệu của suy thất phải 
11.11.2.Nguyên Nhân 


Hút thuốc lá là nguyên nhân chính, nhưng nhiễm trùng phế quản tái phát có thể gây ra 
sự tiên triên của bệnh. 


© Gọi là suy hô hấp loại II. Suy hô hấp loại I khi PCO› bình thường hoặc thấp, có thể do các bệnh lý hô hấp 
cấp tính (hen, viêm phổi, tràn khí màn phổi) hoặc các bệnh lý hô hấp mạn tính (bệnh phổi mô kẽ). 


229 


11.12. BỆNH PHỔI MÔ KẾ 


List 11.2. Bệnh phổi mô kẽ. 


Thứ phát từ viêm phế nang (trước đây gọi là viêm xơ hóa phế nang) 


+ 
-E 


+ + + + + 


Nguyên nhân không rõ 

Xơ hóa phổi tự phát. 

Bệnh mô liên kết (như bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính 
khớp, xơ cứng toàn thân). 

Hội chứng xuất huyết phổi (hội chứng Goodpasture). 

Bệnh lý mảnh ghép kháng lại vật chủ. 

Bệnh tiêu hóa hoặc bệnh gan (xơ gan mật nguyên phát, viêm gan mạn dạng hoạt động). 
Nguyên nhân rõ ràng 

Bệnh bụi phối. 

Tổn thương do bức xạ. 

Viêm phổi hít. 

Thuốc (amiodarone). 


Tiêp xúc với khí hoặc khói. 


Thứ đến bệnh u hạt 


+ 
+ 


~E 


Nguyên nhân không rõ 

SarcoidosIs. 

Bệnh Wegener, bệnh Churg — Strauss. 

Nguyên nhân được biết rõ 

Viêm phổi quá mãn với bụi hữu cơ hay bụi vô cơ (silica, beryllium). 


Xơ hóa lan tỏa của nhu mô phổi làm giảm trao đổi khí và gây ra bất tương xứng giữa 
thông khí và tưới máu. Xơ hóa này có thê là kết quả của tình trạng viêm (viêm phế nang 
và viêm mô kẽ) hoặc bệnh lý u hạt (xem L¡st 11.2). Nó thường không có nguyên nhân (xơ 
hóa mô kẽ vô căn) hoặc thứ phát do một căn bệnh không rõ nguyên nhân (ví dụ như bệnh 
sarcoidosis, bệnh mô liên kêU. Nó có thê do hít phải bụi khoáng (xơ hóa trung tâm), thay 
thê các mô phôi sau bệnh gây hại cho phôi (ví dụ như viêm phôi hít, lao phôi). Bệnh 
collagen và viêm mạch cũng là nguyên nhân quan trọng. 

Ghi nhớ 3C: 
— Couph (dry): ho khan. 


— Clubbing: ngón tay dùi trồng. 


— Crackles: rale nô. 
11.12.1. Triệu chứng 


— Toàn thân: khó thở, tím tái và ngón tay dùi trống có thể có. 


— Sờ: giảm nhẹ sự dãn nở lông ngực. 


— Nghe: rale nỗ mịn (như tiếng gỡ dây Velcro) vào cuối thì hoặc toàn thì hít vào trên 
vùng phôi bị ảnh hưởng. 


230 


"¬. Dấu hiệu của bệnh mô liên kết liên quan: viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ 
thông, xơ cứng bì, hội chứng SJögren, viêm đa cơ và viêm da cơ. 
11.12.2. Nguyên nhân 
Thùy trên: SCART 
— Silicosis: bụi phối Silic (xơ hóa lớn tiến triển), sarcoidosis. 
— Coal workers` pneumoconiosis: bệnh bụi phối than đá (xơ hóa lớn tiễn triển), xơ 
nang, bệnh viêm phê quản dị ứng mạn tính, viêm phôi tăng bạch câu ái toan mạn tính. 
— Ankylosing spondylitis: viêm cột sống dính khớp, dị ứng phế quản phổi do 
aspergilus, hội chứng xuât huyệt phê nang. 
— Radlation: tia xạ 
— TuberculosIs: lao. 
Thùy dưới: RASTO 
— Rheumatoid arthritis: viêm khớp dạng thấp, bệnh collagen mạch máu khác. 
— Asbestosis: bệnh bụi phối amiang, dị ứng phế nang cấp, viêm phổi tăng bạch cầu 
ái toan câp. 
— Scleroderma: xơ cứng bì (xơ cứng hệ thông). 
— lIdiopathic Interstitial fibrosis: xơ hóa mô kẽ vô căn. 


- Other: khác (thuốc như busulfn, bleomycin, nitrofurantoin, hydralazine, 
methotrexate, amiodarone). 


11.13. LAO 
11.13.1. Lao nguyên phát 


Anton Ghon “ cho rằng hạch rốn phôi thường xảy ra ở trẻ em. 

Thông thường không tìm thấy dấu hiệu bất thường ở ngực, nhưng thỉnh thoảng xuất 
hiện xẹp các phân thùy do tắc nghẽn phê quản bởi các hạch bạch huyết rốn phối. Hồng ban 
nút là một dấu hiệu kèm theo quan trọng, nhưng rất hiểm. 

11.13.2. Lao hậu nguyên phát 

Các nguyên nhân của bệnh lao hậu nguyên phát hoặc lao người lớn là sự kích hoạt của 
tổn thương nguyên phát hoặc đôi khi là do tái nhiễm. Ức chế miễn dịch và suy dinh dưỡng 
dẫn đến các sự tái hoạt của lao. 

Thường không có dấu hiệu ở ngực. Những manh mối để chân đoán là những triệu 
chứng cô điển như ho, ho ra máu, sụt cân, ra mô hôi đêm và khó chịu. 


11.13.3. Lao kê 


Trực khuẩn lao theo đường máu đến các cơ quan và hình thành những nốt lao kê tại 


4 Anton Ghon (1666 - 1963), một nhà bệnh học và giáo sư ngành giải phẫu người Áo ở Prague. Ông mô 
tả đặc điểm tổn thương này vào nắm 1912. 


231 


lách, gan, hạch bạch huyết, thận, não hay khớp. Thể lao kê rất phức tạp ở cả trẻ em và 
người lớn. 

Sốt, thiếu máu và suy kiệt là những triệu chứng tổng quát. BN cũng có thê khó thở và 
tràn dịch màng phôi, hạch, gan lách to hoặc có dâu hiệu của viêm màng não. 


11.14. CHEN EP TRÙNG THAT 
Cấu trúc trung thất có thể bị chèn ép bởi các khối bệnh lý, bao gồm cả ung thư phối 
(90%), các khôi u khác (Iymphoma, thymoma, u bì), bướu giáp lớn sau xương ức hoặc 
hiêm hơn như phình động mạch chủ. 


i > 
Hình 11.2. Tắc tĩnh mạch chủ trên (a) nhìn từ phía trước (b) nhìn từ phía 
bên. 
Triệu chứng 

— Tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên °: khuôn mặt sưng phù và xanh tím quanh mắt (xem 
Hình 11.2); mát có thê thây lôi mắt, xung huyệt kêt mạc và dãn các tĩnh mạch đáy mất; 
tĩnh mạch cô nôi nhưng không theo nhịp đập, tuyên giáp có thê to và có thê có hạch thượng 
đòn và dâu Pemberton dương tính; dãn mạch máu bàng hệ ở ngực hoặc dâu hiệu của ung 
thư phôi. 

— Chèn ép khí quản nén: thở rít, thường đi kèm với suy hô hấp. 

— Ảnh hưởng đến thần kinh quặt ngược thanh quản gây khàn giọng. 

— Hội chứng Horner. 

— Liệt dây thần kinh cơ hoành: gõ đục tại các vùng bị ảnh hưởng, mà không thay đổi 
khi hít vào sâu (bình thường sẽ gõ vang) và không có phê âm gợi ý chân đoán liệt hoành 


° Đầu tiên được mô tả bởi Wllam Hunter (1718 - 1763) ở BW có phình động mạch chủ do giang mai. 


232 


do dây thần kinh. 
11.14.1. Ung thư phổi 
Nhiêu BN không có triệu chứng. 
11.14.1.1. Triệu chứng ở ngực và hô hấp 
— Ho ra máu. 


— Ngón tay dùi trống, đôi khi có phì đại xương khớp (thường không có ở carcinoma 
tê bào nhỏ). 


— Xẹp thùy phối hoặc mắt phế âm. 
— Viêm phối. 
— Tràn dịch màng phôi. 
— Thở khò khè có định thì hít vào. 
— Nhạy đau trên xương sườn (lắng đọng thứ phát của u trên xương sườn). 
— Chèn ép trung thất, bao gồm các dấu hiệu liên quan thần kinh. 
— Hạch thượng đòn hoặc hạch nách. 
11.14.1.2. U đỉnh phổi 


Triệu chứng: hội chứng Horner, liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản (khàn dọng) 
do tôn thương rê thân kinh C8/TT. 


11.14.1.3. Di cắn xa 
Não, gan và xương là những cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất. 
11.14.1.4. Biểu hiện ngoài phổi của các u không di căn 
— Chán ăn, sụt cân, suy mòn, SỐT. 
— Thay đổi nội tiết: 
+ Tăng calci máu, do bài tiết các chất giống hormone tuyến cận giáp, xảy ra trong 
carcinoma tê bào vảy. 
+ Hạ natrI máu: hormone chống bài niệu được tiết bởi carcinoma tế bào nhỏ. 
+ Hormone hướng vỏ thượng thận (ACTH) carcinoma tế bào nhỏ. 
+ Hội chứng carcinoid Ì. 
+ Nữ hóa tuyến vú — hiếm; thường gặp hơn ở carcinoma tế bào vảy. 


+ Hạ đường huyết: peptide giống như insulin trong carceinoma tế bào vảy. 


Đây là khối u thần kính nội tiết hiếm gặp ở khí quản nhung lại thường gặp ở đường tiêu hóa nhất là ruột 
nơn. Khối u này tiết ra chát 5 — HT (5 - Hydroxyltr/ptophan). Chất này thường được loại bỏ khỏi hệ thống 
tuần hoàn khi qua gan, nhưng khí có ung thư gan di căn thì chất này sẽ xuất hiện trong hệ thống tuần 
hoàn và gây nên triệu chứng khò khẻ và đỏ bừng mặt goi là hội chứng carcinoid. 


233 


— Biểu hiện thần kinh: hội chứng Eaton — Lambert š (yếu cơ tiến triển) và mù võng 
mạc (carcinoma tê bào nhỏ), bệnh thân kinh ngoại biên, thoái hóa tiêu não bán câp, viêm 
đa cơ, thoái hóa vỏ não. 

- Huyết học: viêm tĩnh mạch huyết khối do bị đây lệch (migrating venous 
thrombophlebitis), đông máu nội mạch rải rác (DỊC — disseminated 1nfravascular 
coagulation), thiếu máu. 

— Da: dấu gai đen (acanthosis nigricans), viêm da cơ (hiếm). 

— Thận: hội chứng thận hư do viêm cầu thận màng (hiếm). 


11.15. SARCOIDOSIS 


Đây là một bệnh hệ thống, đặc trưng bởi sự hiện diện của các u hạt bất tử (non — 
caseating) ảnh hưởng đến phối, da, mắt, các hạch bạch huyết, gan, lách và hệ thần kinh. 
Các nguyên nhân chưa được biết rõ. Có thê không có các triệu chứng ở phôi. 


11.15.1. Triệu chứng ở phổi 


— Phối: thông thường không có dấu hiệu, mặc dù 80% BN có liên quan đến phổi. 
Trong trường hợp nặng có thể có dấu hiệu của bệnh phôi mô kẽ. 


11.15.2. Dấu hiệu ngoài phổi 


-. Hình 11.3. Lupus pernio. 


9 MỊL Eaton (1905 - 1958), một bác sĩ người Mỹ và EH LambPert (1915 - 2003), bác sĩ thần kính người Mỹ. 


234 Hình 11.4. Cương tụ thể mi. 

— Da: lupus pernio (xem Hình I 1.3 — mảng màu tím trên mặt, đặc biệt là mũI, ngón 
tay hoặc ngón chân), nôt màu hông và các mảng (u hạt — granulomata) trên vêt sẹo cũ, 
hông ban nút ở căng chân. 

— Mắt: cương tụ thể mi, viêm màng bô đảo trước. 

— Các hạch bạch huyết: hạch to toàn thân. 

— Gan và lách to (không thường gặp). 

— Phì đại tuyến mang tai (không thường gặp). 

— Hệ thần kinh trung ương: tôn thương các dây thần kinh sọ, bệnh thần kinh ngoại 
biên (không thường gặp). 

— Hệ cơ xương: đau khớp, ngón tay bị sưng nè, nang xương (hiếm). 

— Tim: ức chế tim như ngất, tâm phê (cả hai hiếm). 

— Dấu hiệu của tăng calei huyết. 

11.16. THUYÊN TẮC PHỔỐTI 
List 11.3. Yếu tố nguy cơ của thuyên tắc phổi. 
— _ Tiền sử thuyên tắc phôi trước đó. 
—_ Không vận động (đi máy bay hay đi xe đường dài, đặc biệt là sau khi phâu thuật — nguy cơ cao 
nhât với các phâu thuật chỉnh hình chi dưới). 
— Những bât thường yêu tô đông máu đã biệt. 
— Bệnh ác tính đã biệt. 


Huyết khối đến phôi thường xuất hiện mà không có triệu chứng hoặc dấu hiệu. Người 
ta phải luôn luôn nghĩ đến chân đoán này nếu có khởi phát đột ngột khó thở không rõ 
nguyên nhân khi BN có yếu tố nguy cơ thuyên tắc phổi (xem List 11.3). Đau ngực kiểu 
màng phôi và ho ra máu xảy ra khi có nhồi máu. Ngắất hoặc khởi phát đau đữ dội sau xương 
ức một cách đột ngột có thể xảy ra với thuyên tắc lớn. 


235 


Triệu chứng 
— Dấu hiệu toàn thân: nhịp tìm nhanh, thở nhanh, sốt (nhồi máu). 


— Phôi: tiêng cọ màng phôi nêu nhôi máu đã xảy ra. 


— Thuyên tắc lớn: tĩnh mạch cô nổi, gallop thất phải, phập phồng thất phải, âm thôi 
do hở van 3 lá, sờ thây thành phân phôi của tiêng tim thứ hai (P2), 
S4). 

— Dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu: ít hơn 50% BN có tr rng lâm sàng 
của bệnh nguyên. 

Lưu ý: một chân đoán xác định không thể đưa ra dựa trê r1 ứng và dấu hiệu 
đơn độc. 


236 


T&O”C essentials 


Suy hô hấp là một cấp cứu y khoa. 

Thuyên tắc phôi phải được chú ý trong mọi tình huống khó thở đột ngột không rõ nguyên nhân, 
đặc biệt khi có đau ngực kiêu màng phôi. 

Các dấu hiệu của hen nặng, phải được phát hiện không được chậm trễ. Đây là một bệnh lý có 
thê đe dọa tính mạng. 


OSCE ôn tập 


Các bệnh lý hô hấp 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
l 


Khi X quang ngực của một BN nữ cho thấy tràn dịch màng phi, hãy viết ra những dấu hiệu 
thực thê mà bạn nghĩ đên khi thăm khám. 

Với một người đàn ông có ngón tay dùi trồng, hãy khám hệ hô hấp của anh ấy. Bạn đang tìm 
kiêm điêu gì đặc biệt? 

X quang ngực của một người đàn ông cho thấy có đông đặc phối. Những gì bạn muốn phát hiện 
khi thăm khám? 

Hãy thăm khám người đàn ông này với COPD và cô gắng đề đánh giá mức độ nặng của bệnh. 


 , 
= 
le 
= 
T 
O 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 
VÀ CẬN LÂM SÀNG _ 
CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 


HỒ HẤP 


Thạch Minh Khánh 


xo wmrreaearno TẠn TWHWNF ...  CT.EEENEEPENREK.LE 
Điêu tra/ hành đóng của tư duy đối với chân lý chưa được tim ra. 


aƒ?!U 


/ Johnsơn, A Dictionar/ of the English Lai 


1guage (172) 


12.1. TÓM TẮT THĂM KHÁM HÔ HẤP 


Tư thế ngồi (nếu không có chống chỉ định). 
1. Quan sát tổng trạng 
— Đảm (máu, mủ.,...). 
—_ Kiểu ho. 


— Tân sô, biên độ hô hâp và kiêu thở lúc 


nghỉ. 
—_ Sử dụng cơ hô hấp phụ. 
2. Bàn tay 
—_ Ngón tay dùi trống. 
— Tím (ngoại vì). 


— Dâu nhuộm nicotine ở ngón tay. 


—_ Sự suy yếu của hoạt động dạng — khép 
ngón tay (ung thư phôi làm tôn thương 


đám rôi thân kinh cánh tay). 


—._ Đau cô tay (bệnh xương khớp phì đại do 


phôi). 


Hình 12.1. Thăm khám hệ hồ hấp. 


Text box 12.1. Tóm tắt thăm khám bệnh lý hô hấp. 


Gõ 

Vùng thượng đòn. 

Lưng. 

Nách, hồ nách. 

Gõ đục ở đáy phối (liệt hoành). 
Nghe 

Phế âm. 

Các âm thanh bắt thường. 
Cộng hưởng âm. 

Ngực trước 

Nhìn: dấu hiệu của xạ trị, hoặc những dấu 
hiệu như mô tả ở trên. 

Sờ 

Hạch thượng đòn. 


Sự dãn nở của lông ngực. 


238 


— Mạch (nhịp tim nhanh, mạch nghịch). + Sờ rung thanh. 

—_ Dấu run vẫy (do ứ CO). + Mỏmtim. 

3. Mặt — Gõ 

— Hội chứng Horner — biểu hiện ở mắt (u — Nghe: dấu Pemberton's tĩnh 
đỉnh phô!). mạch chủ trên). 

— _ Tím trung ương: biểu hiện ở môi, miệng. 7. Tim mạch (nằm đầu cao 459) 

— Giọng khàn (liệt dây thần kinh quặt —_ Áp lực tĩnh mạch th mạch chủ 
ngược thanh quản). trên). 

— _ Sưng phù ở mặt: hút thuốc, tắc nghẽn tĩnh —_ Bệnh tâm phế 
mạch chủ trên. §. Thời gian thỏ 

4. Khí quản 9_ Khác 

53. Thành ngực sau — Phùch 


— Nhìn Vú. 

Hình dạng của lồng ngực và cột sống. Ẫ hiệt (nhiễm trùng). 
bệnh ác tính hoặc tràn dịch 
ám ngực, bụng, trực tràng, 
uyỆt,... 


„ 
+ Các vết sẹo. 
+ _ Tĩnh mạch nổi (xác định hướng của dòng 
chảy). 

— Nờ hô hấp sau khi tập thể dục. 
+ Hạch bạch huyết ở cổ. 

+ Sự dãn nở của thành ngực sau. 
+ Sờrung thanh. 


Yêu cầu BN cởi quần áo, bộc lộ đ 
và ngồi một bên cạnh giường. Trong 
thực hiện với BN ngôi trên ghế. Khi 
vào phòng hoặc lúc cởi quần áo hay 
luôn chỉ điểm tình trạng nhiễm trùng đ 
trọng của dẫn phế quản. Ho ra m 
nghỉ và đếm tần số hô hấp. Chú 
cơ hoành). Tìm sự co kéo cơ hề 
khí phế thũng). Suy nhược ‹ 

Nâng bàn tay củ: 
tay và thiếu máu. Chú \ 
phổi ảnh hưởng đám 
đại do phổi). Trong 
áp nếu được chỉ đị 

Trên khuô 
thư đỉnh phổi 


hoặc thăm khám phẫu thuật có thể được 
òng khám thì quan sát BN có khó thở khi đi 
Juan sát đàm nếu có. Sự hiện diện của đàm mủ 
\ô hấp và một lượng lớn đàm mủ là chỉ tiết quan 
ột dấu hiệu cần lưu ý. Tìm dấu hiệu khó thở khi 
g ngược chiều của bụng trong suốt thì hít vào (liệt 
\ụ và các cơ liên sườn thấp ở phía trước (dấu hiệu của 
ũng cần được ghi nhận. 
gón tay dùi trống, xanh tím ngoại vi, dấu ngả vàng ngón 
0 các cơ nhỏ trên bàn tay và khó dạng ngón tay (ung thư 
<¡inh cánh tay). Sờ nắn cổ tay nhẹ nhàng (bệnh xương khớp phì 
BN, bắt động mạch quay xác định dẫu mạch nghịch. Đo huyết 


dấu hiệu co đồng tử và sụp mi trên (hội chứng Horner do ung 
ưỡi, môi tìm dấu hiệu xanh tím trung ương. 
khí quản. Đây là dấu hiệu quan trọng, do đó cần dành nhiều thời 
lệch khỏi vị trí, chúng ta phải tập trung vào các dấu hiệu lâm sàng liên 
ra nhìn và cảm nhận sự co kéo khí quản, nó là chỉ điểm của tắc nghẽn 
ghiêm trọng và cảm giác có việc sử dụng các cơ hô hấp phụ hay không. Bây 
nói chuyện (khàn giọng) và sau đó ho, lưu ý xem đó là ho nhẹ, ho khan hoặc 


239 


ho như bò rống. Tiếp đó, đánh giá thời gian thở ra gắng sức (FET °). Chú ý nghe trong khi yêu 
cầu BN hít vào tối đa rồi thở ra nhanh và mạnh nhất có thể. Lưu ý âm thở khò khè và thời gian 
kéo dài vượt quá 3 giây là bằng chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

: Bước tiếp theo là khám ngực. Có thể bắt đầu từ phía trước hoặc phía sau đều được. 
Ưu điểm của bắt đầu từ phía sau là thường có nhiều dấu hiệu hơn, ngoại trừ dấu hiệu khí quản 
di lệch. 

Khám lưng. Hãy tìm dấu hiệu của gù vẹo cột sống. Đừng quên viêm cột sống dính 
khớp, đó là nguyên nhân gây giảm sự dẫn nở lông ngực và xơ hóa thùy trên. Tìm sẹo mở ngực 
và tĩnh mạch nổi. Bất kỳ sự thay đổi nào ở da do xạ trị cũng cân được lưu ý. 

Sờ nắn các hạch cổ từ phía sau. Sau đó khám sự dẫn nở lồng ngực ở thùy đỉnh, bằng 
cách quan sát qua vai của BN, nhận thấy xương đòn dịch chuyển trong quá trình hô hấp vừa 
phải. Bên bị ảnh hưởng sẽ thấy chậm hoặc giảm chuyển động. Sau đó dẫn nở thùy dưới bằng 
cách sờ nắn. Lưu ý sự bất đối xứng và giảm di động. 

Bây giờ yêu cầu BN cùng đưa cả hai khuỷu tay về phía trước để di chuyển xương vai 
ra khỏi phế trường. Khám rung thanh và sau đó thực hiện gõ trên thành sau ngực. 

Nghe: chú ý phế âm (phế âm bình thường hay tiếng thở phế quản) và cường độ của 
chúng (bình thường hoặc giảm). Lắng nghe âm thanh khác (tiếng nổ hay khò khè). Cuối cùng 
kiểm tra cộng hưởng âm. Nếu tìm thấy một sự bất thường khu trú, cố gắng xác định các thùy 
và phân thùy nào xuất hiện bất thường. 

Quay trở lại thành trước ngực. Quan sát hình dạng lông ngực một lần nữa, sự dẫn nở 
các tĩnh mạch, sự thay đổi da do xạ trị và những vết sẹo. Sờ nắn các hạch thượng đòn cẩn 
thận. Sau đó tiến hành gõ và nghe. Nghe lên cao quá nách. Trước khi kết thúc, sờ tìm hạch 
nách và khám vú. 

Cho BN nằm tư thế đầu cao 45° và đo áp lực tĩnh mạch cảnh. Sau đó thăm khám 
vùng trước tim, ngực dưới và chi dưới để tìm các dấu hiệu của tâm phế mạn. Cuối cùng khám 
gan và đo thân nhiệt. 

Hãy nhớ rằng hầu hết các nghiệm pháp thăm khám hô hấp đều phải có mục đích. 
Không phải thăm khám tất cả các phần đều cần thiết cho mọi BN. 


12.2. CAN LAM SANG CHAN ĐOAN 
12.2.1. Đánh giá chức nẵng hồ hấp 
12.2.1.1. Thời gian thở ra găng sức 
Khám lâm sàng có thê được bồ sung bằng đánh giá thời gian thở ra găng sức (FET). 
Đo thời gian BN thực hiện thở mạnh và hoàn toàn qua miệng sau khi hít một hơi thật sâu. 
Thời gian thở ra bình thường là 3 giây hoặc ít hơn. Lưu ý bất kỳ âm thanh khò khè hoặc 
ho nào xuất hiện. Sự gia tăng FET cho thấy có tắc nghẽn đường hô hấp. Tiền sử hút thuốc 
là một yếu tố nguy cơ đáng kê và một FET 9 giây hoặc nhiều hơn có giá trị tiên đoán của 
COPD (LR+ = 9,6). Một lưu lượng đỉnh kế (thiết bị đo lưu lượng phổi) hoặc phế dung kế, 
sẽ cung cấp một phép đo chính xác hơn về chức năng của phối. 


2 Đây là dẫu hiệu tương quan tốt giữa các nhà lâm sảng với kết quả của test là k = 07. Nó hầu hết cho 
kết quả chính xác nếu test nảy được thực hiện với đồng hồ bấm giờ. 


240 


12.2.1.2. Lưu lượng đỉnh kế 


Máy đo lưu lượng đỉnh là một thước đo đơn giản được sử dụng để đo tốc độ dòng 
không khí thở ra tối đa. Một lần nữa yêu cầu BN hít một hơi thật s0 nhưng lâu hơn thì thở 
ra, sau đó thôi ra thật nhanh và mạnh tối đa có thê bằng miệng °. Giá trị thu được (lưu 
lượng đỉnh thở ra [PEF]) phụ thuộc phần lớn vào đường kính đường thở. Nam gới trẻ tuổi 
có giá trị bình thường khoảng 600 lítphút và 400 líphút đối với phụ nữ trẻ tuôi. Các giá 
trị phụ thuộc vào tuôi tác, giới tính và chiều cao, vì vậy các bảng giá trị bình thường nên 
được tham khảo. Tắc nghẽn đường thở bởi bệnh hen suyễn hoặc COPD làm cho PEF giảm 
và nhiều _giá trị khác nhau. Đó là một cách đơn giản để đánh giá và theo đõi BN có đường 
hô hấp tắc nghẽn nhưng phụ thuộc sự nỗ lực của BN. PEF hữu ích nhất khi được đánh giá 
chức năng hô hấp qua nhiều lần khác nhau. 


12.2.1.3. Phế dung kế 


Bình thường ẳ Hạn chế 


Hình 12.2. Đồ thị đo phế dung kế. 

Các phế dung kế ghi chép lại đồ thị hoặc thể tích thở ra gắng sức và dung tích sống 
găng sức (xem Hình 12.2). Thê tích thở ra gắng sức (FEV) là thể tích lượng không khí đi 
ra khỏi phối sau khi hít vào tối đa và được đo trong một đơn vị thời gian °, thông thường 
là I giây (FEV:). Dung tích sống găng sức (FVC) là tổng thể tích không khí đi ra khỏi phối 
sau nô lực hít vào tối đa và thở ra găng sức trong một lần thở. FVC thường gần băng dung 
tích sống, nhưng trong tắc nghẽn đường thở nó có thê thấp hơn vì đường hô hấp đóng sớm. 
EVC thường được đo lại tốt nhất là ba lần và tính toán tỷ lệ FEV¡/FVC thành một tỷ lệ 
phần trăm. Ở thanh niên khỏe mạnh, giá trị bình thường là 80%, nhưng điều này có thể 
giảm đến thấp nhất là 60% ở người già. Giá trị bình thường cũng thay đổi theo giới tính, 
độ tuôi, chiều cao và chủng tộc. Sự đảo ngược của tỷ lệ FEV¡/FVC sau khi sử dụng thuốc 


? Sinh viên nên phải thực hành điều này nhiều tần để không bối rối khi thực hiện điều này. 
© Yêu cầu BN hít vào càng nhiều càng tốt và sau đó thở ra mạnh và nhanh chóng cho đến khi phổi rỗng. 


241 


dãn phế quản là một test quan trọng phân biệt bệnh hen suyễn với COPD. 
COPD 
Hình chiếc muỗng 


Bình thường 


Flow |L/sec} 
Flow |L/sec] 


lnspirotion 


TT TL 7T ¡7T T 173 7 -j 
0 vs 6 t@ ä 83 2 I 0 
Volume [LỊ 


Volume [L] 


_ Bệnh phổi hạn chế Hẹp khí quản 
Hình chiếc nón phù thủy Tắc đường thở cố định 


PEF 


Flow (L/sec] 
Flow [L/sec] 


Volume [L] Volume (L) 


Hình 12.3. Đường cong lưu lượng khí thở, nhìn vào hình dạng của đường 
cong trong mỗi trường hợp (từ (a) đến (d)). Một đường cong thể tích khí 
lưu thông bình thường là lồi và đối xứng. Trong bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính (COPD), tất cả các đường lưu lượng đều giảm và kéo dài thì 
thở ra (tạo rên một hình dạng cái muỗng). Trong bệnh phổi hạn chế (xơ 
hóa phổi), các đường cong hẹp lại nhưng hình dạng vân bình thường 
(giống như một chiếc nón phù thủy). Trong tắc nghễn đường thở cố định 
(hẹp khí quản), các đường cong có vẻ phẳng do cả thì hít vào lẫn thở ra 
bị hạn chế. PEF = lưu lượng đỉnh thở ra; TLC = tổng dung tích phổi; RV 
= thể tích khí cặn. 

— Khiếm khuyết thông khí do tắc nghẽn. Khi tỷ lệ FEV1/FVC giảm (< 0,7) điều này 


242 


gọi là một khiếm khuyết thông khí do tắc nghẽn. Cả hai giá trị có xu hướng giảm, nhưng 
FEV! lại giảm không tương xứng. Nguyên nhân là mắt khả năng đàn hồi của phôi hoặc 
hẹp đường hô hấp gây ra, như trong bệnh hen suyễn hoặc COPD. 


— Khiếm khuyết thông khí do hạn chế. Khi tỷ lệ FEV:/FVC là bình thường hoặc cao 
hơn bình thường, nhưng cả hai giá trị đều giảm, các đỗ thị được mô tả như trên gọi là một 
khiếm khuyết thông khí hạn chế. Điều này xuất hiện trong bệnh lý của nhu mô phổi chẳng 
hạn như bệnh phổi mô kẽ, bệnh sarcoidosis hoặc khi sự dãn nở phổi bị giảm gặp trong 
viêm phối hoặc bất thường thành ngực. 

12.2.1.4. Đường cong thể tích khí lưu thông 

Là một phần của đánh giá phế dung, đường cong thể tích lưu thông có thể được đo 
bằng cách sử dụng một thiết bị điện tử xách tay. Sự đo lường lưu lượng khí thở khi hít vào 
và thở ra để đánh giá chức năng thở ra mà không dựa vào thời gian. Đây là một thử nghiệm 
đơn giản và lặp lại dễ dàng thực hiện trong phòng khám chức năng hô hấp hoặc tại giường 
bệnh. FVC, FEV; và các giá trị lưu lượng khác (lưu lượng đỉnh) có thể được tính toán từ 
đường cong (xem Hình 12.3). 


12.2.2. Đo độ bão hòa oxy trong máu 
Đo độ bão hòa oxy (SpO2) liên tục trong máu động mạch của BN hiện nay có thể thực 
hiện dễ dàng với thiết bị đo oxy có sẵn. Các thiết bị này được sử dụng khá đơn giản như là 
một phần mở rộng của việc thăm khám thực thể, đặc biệt là đối với những BN suy hô hấp. 
SpO› giảm thấp có thể cho thấy xuất hiện một vấn đề xấu về hô hấp như kiệt sức ở BN bị 
hen suyễn nặng. Việc đo đạc này hữu ích cho bất kỳ BN nào xuất hiện tình trạng suy hô 
hấp hoặc những BN tím tái hoặc ngủ gà. 


Dụng cụ đo được gắn vào ngón tay của BN hoặc dái tai. Sai lệch có thê xuất hiện đối 
với những BN giảm tưới máu mô vì lạnh hay sốc hoặc nếu móng tay được phủ bằng màu 
sơn móng tay. Hemoglobin thấp có thê gây kết quả thấp giả. Như với bất kỳ xét nghiệm 
nảo, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng kết quả là phù hợp với những biểu hiện lâm 
sàng. SpOa thấp ở một BN cảm thấy hoàn toàn bình thường thì kết quả đó gần như là sai 
lệch. Nói chung, kết quả > 95% là đạt yêu cầu, khi < 90% là rất bất thường và nó chỉ ra 
tình trạng suy hô hấp hoặc một bệnh lý nào đó trở nên nghiêm trọng (sốc nhiễm trùng hoặc 
một thuyên tắc phôi lớn). 

12.2.3. Chụp X quang và CT scan ngực 

Sự xuất hiện X quang phổi bình thường, với các vùng phổi được chú thích như trong 
Hình 12.4. 

Những thay đôi trên tia X của sự đông đặc, tràn dịch màng phối, tràn khí màng phối 
và tràn dịch — tràn khí mảng phôi được thê hiện tương ứng trong Hình 12.5 — Hình 12.8. 

Một khối choán chỗ trong nhu mô phôi được nhìn thấy rõ ràng trong Hình 12.9, trong 


khi Hình 12.10 nhìn thấy nhiều khối u di căn. Bệnh lao nguyên phát được thấy trong Hình 
12.11 và Hình 12.12 minh họa những đặc điểm của khí phế thũng. 


Hình 12.4. Phân thùy phổi: (a) phim thẳng, (b) CT quét qua đáy phổi, (c) 
mặt trái, (d) mặt phải. Thùy trên phải: ä = phân thùy đỉnh; a = phân thùy 
trước, p = phân thùy sau. Thùy trên trái: ä — p = phân thùy đỉnh sau, s 
= phân thùy trước, sỈ = phân thùy lưỡi trên, il = phân thùy lưỡi dưới. 
Thùy giữa: m = phần thùy giữa, l = phân thùy bên. Thùy dưới phải: äl = 
phân thùy đỉnh, mb = phân thùy đáy trong, Ib = phân thùy đáy bên, ab 
= phân thùy đáy trước , pb = phân thùy đáy sau. Thùy dưới trái: äl = 
phân thùy đỉnh, Ib = phân thùy đáy bên, ab = phân thùy đáy trước , pb 
= phân thùy đáy sau. 


: À_ đ 

244 Hình 12.5. (a) và (b) đông đặc thùy trên phổi phải. Thùy trên phổi phải 
mờ và được giới hạn ở phía dưới bởi một đường ngang (mũi tên). Có một 
vài chỗ xẹp cũng như các rãnh cho thấy có một số điểm được nâng lên. 
Những thay đổi này có thể là do bản thân của viêm phổi thùy: nhiễm 
khuẩn gây ra, nhưng một tổn thương hẹp phế quản trung tâm cân phải 
được lưu ý. Nếu vẫn còn viêm phổi, nội soi phế quản phải được chỉ định 
để tìm kiếm sự xuất hiện của ung thư. 


Hình 12.6. Tràn dịch màng phổi. Các bờ trên của tràn dịch là một đường 
cong. Nửa cơ hoành bên trái không thấy vì không có sự tương phản của 
khí trong phổi liền kê. Tim có vẻ lệch phải, nhưng không chắc rằng với 
tràn dịch lượng như thế này. Nó có lẽ liên quan đến vẹo cột sống ngực 
thấp. 


Hình 12.7. Tràn khí màng phổi. (a) tràn khí mắt phổi bên phải lớn với 
phổi xeẹp vê phía rốn phổi (mũi tên). Đồng thời đen hơn vì không có bóng 

245 của mạch máu. (b) một BN khác với tràn khí màng phổi ít hơn. Tràn khí 
màng phổi nhỏ dễ nhìn thấy trên phim hơn ở thì thở ra vì lượng tràn khí 
màng phổi vẫn không đổi, xung quanh một phần phổi bị xẹp. Các bê mặt 
màng phổi tạng được đánh dấu (mũi tên). 


Hình 12.8. Tràn dịch — tràn khí màng phổi. Một mức khí — dịch được nhìn 
thấy trong các phần trên của một bên ngực phải. Khi không khí và chất 
lỏng có mặt trong khoang màng phổi, bê mặt chất lỏng không còn tạo 
thành một đường cong. Một vài phần phổi được nhìn như năm trong lớp 
dịch. 


246 


Hình 12.9. Một khối u ở phổi. Một tổn thương lớn đơn độc ở vùng dưới 
bên trái. Chẩn đoán phân biệt là khối ú nguyên phát hoặc thứ phát, u 
nang sán hoặc áp xe lớn. Không thấy được mức khí —- dịch bên trong do 
sự tạo hang. 


Hình 12.10. U di căn phổi. Nhiều bóng mờ tròn xuất hiện ở cả hai phế 
trường, chủ yếu tập trung ở đáy phổi trái và quanh rốn phổi phải. Khả 
năng lớn nhất là đa u di căn phổi. Khả năng hiếm khác là u nang nang 
sán, nốt sarcoid lớn hoặc nốt dạng thấp lớn. Nhiều ổ áp xe trong trường 
hợp này là ít có khả năng nhất vì không có sự tạo hang. 


247 Hình 12.11. Lao nguyên phát. Hai bóng mở tròn nhỏ ở thùy trên phổi 
phải (mũi tên trên). Rốn phổi phải lớn dơ các hạch lympho phì đại. Sự 
kết hợp của các bóng mờ khu trú và phì đại hạch bạch huyết là phức hợp 
lao nguyên phát (Ghon). Khi lành, vôi hóa có thể xuất hiện trong nhu mô 
và các hạch tổn thương. Ngược lại, ở bệnh lao tái hoạt hoặc tái nhiễm, 
hang lao có thể xuất hiện và không có hạch phì đại. 


Hình 12.12. Khí phế thũng. Phổi phồng lên ở vùng thấp, nửa bên cơ 
hoành dẹt. Nửa bên cơ hoành thấp hơn bờ trước của các xương sườn thứ 
sáu. Hình chiếu cơ hoành thường nằm trên xương sườn thứ sáu ở phía 
trước và khoang liên sườn thứ mười ở phía sau. Đếm các xương sườn 
phía trước (1 — 6). Đen ở vùng trên hai bên với mất các dấu hiệu mạch 
máu dơ sự hình thành các bóng khí (mũi tên). Rốn phổi nổi bật do sự 
dãn lớn các động mạch phổi trung tâm. Ngược lại, động mạch phổi ngoại 
biên nhỏ hơn, giảm kích thước và số lượng. Điêu này là do sự phá hủy 
thực tế, đẩy lệch xung quanh các bóng khí và giảm tưới máu qua khu 
vực ứ khí. 


245 


Hình 12.13. Xuất huyết phổi. 


Dấu hiệu 
đường ray Thành phế 


quản dày 


Hình 12.14. Dẫn phế quản. 


249 


Hình 12.15. CT scan của bệnh phổi kẽ. 
Thứ tự đọc X quang ngực 

- Khí đạo (đường giữa, không có biến dạng, không có khối choán chỗ cạnh khí 
quản). 

— Mô mềm (không có gãy xương. tràn khí dưới da, dâu chỉ khâu xương ức, clip kim 
loại đê lại sau căt phôi hoặc làm băt câu động mạch vành). 

— Kích thước tim, bóng tim và mật độ sau tim bình thường. 

— Cơ hoành (bên phải cao hơn bên trái l — 3 cm, góc sườn hoành nhọn, cơ hoành 
tương phản với phôi rõ ràng). 

— Cân bằng thể tích (đếm xương sườn, tìm di lệch trung thất). 

— Tìm chi tiết (màng phổi và nhu mô phổi). 

— Bóng dạ dày (trên bóng hơi dạ dày không nhìn thấy bất kỳ sự cản quang nào dày 
hơn 0,5 em). 

— Rốn phổi (bên trái thường cao hơn bên phải 3 em, không lớn hơn một ngón tay 
cái), phân cứng (đặc biệt trong đơn vị chăm sóc đặc biệt đôi với người bệnh nặng: ông nội 
khí quản, tĩnh mạch trung tâm, ông thông, máy tạo nhịp tim). 

Chụp CT scan với độ phân giải cao cho các thông tin chỉ tiết hơn về phối nhưng nó đặt 
những BN này dưới các tia bức xạ nhiều hơn hàng trăm lần. Chúng đặc biệt hữu ích cho 
việc chấn đoán bệnh phôi mô kẽ, xuất huyết phối (xem Hình 12. 13) và dãn phế quản (xem 
Hình 12.14). Các u phôi nguyên phát và thứ phát cho hình ảnh tôt nhât khi chụp CT scan 
và lao phôi có thê được xác định (xem Hình 12.15). 


T&O“C essentials 


lD 


Các bác sĩ lồng ngực cần cân nhắc những hình ảnh X quang như một phương tiện thăm khám 
thực thê mở rộng. 

Sử dụng thứ tự đọc X quang ngực giúp bạn hệ thống lại các hình ảnh X quang ngực để không 
bỏ qua các bât thường nào. 

Luôn so sánh những dấu hiệu thực thê với các thay đôi trên X quang, điều này cũng sẽ giúp cải 
thiện kỹ thuật thăm khám của bạn. 

CT scan cải thiện độ nhạy và đặc hiệu so với chụp X quang, nhưng phơi nhiễm tia xạ nhiều hơn. 
Kiểm tra đầu giường như đo SpO; và các phép đo lưu lượng đỉnh có thê rất hữu ích trong việc 
đánh giá nhanh chóng tình trạng của BN. 


OSCE ôn tập 
250 5 hà .. 
Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
ÍL 
2% 
Si, 


Kết quả điển hình về đo hô hấp ký của một BN COPD nặng? 

Hình ảnh X quang và CT cho bạn phát hiện một BN mắc bệnh phổi kẽ nặng. 

X quang lồng ngực của người đàn ông cho thấy sự đông đặc phôi. Bạn mong đợi phát hiện những 
kêt quả gì qua thăm khám? 

Đây là hình ảnh CT ngực cho thấy những thay đôi dãn phế quản. Bạn sẽ phát hiện những kết 
quả gì qua thăm khám? 

Giải thích việc sử dụng các phế dung kế với BN và giải thích kết quả bạn phát hiện ở BN bị 
bệnh hen và với một người mặc bệnh phôi kẽ. 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ 
TIỂU HÓA 


Ð 
= 
le 
= 
T 
Ö 


Võ Hoàng Anh Tuấn, Đặng Công Bắc 


Học về bệnh học mà không có sách vỡ giống như giương buồn ra biển mà không có bản đồ, còn. học có 

sách mà không có BW thì giống như ra Biên không biết để làm gi. 

Sƒ" IWilliam Osler (18⁄49 — 1919) 

⁄ Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và phẫu thuật viên tiêu hóa tập trung vào các bệnh lý về 
=”“¬ đường ruột, tuyến tụy, gan và các tác động ngoại vi của các bệnh lý này. 


13.1. TRIỆU CHỨNG 
Xem LiIst 13.1. 


List 13.1. Bệnh sử bệnh lý tiêu hóa. 


Các triệu chứng chính: 


—_ Đau bụng. —.. Đầy hơi hoặc chướng bụng hoặc cả hai. 
— _ Thay đổi thói quen ăn uống và cân nặng. — _ Xuất huyết (nôn ra máu, tiêu phân đen, tiêu 
— _ Đầy bụng sau ăn (postprandial fullness) ra máu). 
hoặc mau no (early satiation) hoặc cả hai. —_ Vàng da. 
—_ Buôn nôn và nôn. — Tiểu sậm màu, phân nhạt màu. 
— Ởnóng và/hoặc trào ngược acid. — Ngứa. 
—_ Dịch tiết ở miệng nhiều. —_ Thờơ. 
—_ Khó nuốt. — Sốt, 
—_ Rối loạn đi tiêu (tiêu chảy, táo bón, đi tiêu 
không tự chủ). 


13.1.1. Đau bụng 
Có nhiều nguyên nhân gây đau bụng, hỏi bệnh sử cần thận sẽ giúp ta chân đoán chính 
xác. Những điều sau đây cần phải được lưu ý: 

— Tần suất và thời gian. Xác định cơn đau cấp hay mạn, thời gian khởi phát và số lần 
cơn đau. 

— Vị trí và hướng lan. Vị trí cơn đau rất quan trọng. Yêu cầu BN chỉ điểm đau trên 
bụng và điểm đau nhiều nhất. Viêm phúc mạc thành thường gây ra cơn đau ở một vùng 
khu trú. Hỏi BN về hướng lan của cơn đau. Cơn đau lói ra sau lưng thường nghĩ đến đau 
do bệnh lý ở tụy hoặc thủng ô loét dạ dày — tá tràng. Đau do kích thích cơ hoành có thể lan 
lên vai và đau do trào ngược hoặc co thắt thực quản có thể lan lên họng. 


— Tính chất và kiểu đau. Cơn đau có thể là cơn đau quặn (đau từng cơn theo nhu 


252 


động ruột) hoặc là cơn đau âm i. Cơn đau quặn là do sự tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc tiết 
niệu. Cơn đau quặn tăng lên do sự tắc nghẽn hoàn toàn hay một phân đường tiêu hóa gây 
kích thích các thụ thể đường tiêu hóa. Thông thường, đau quặn diễn ra do tắc ruột non. 
Nếu cơn đau là mạn tính thì hãy hỏi BN về tính chất hằng ngày của cơn đau. 


— Yếu tô tăng giảm. Đau do loét dạ dày — tá tràng có thê hoặc không liên quan đến 
bữa ăn. Ăn có thể thúc đây cơn đau do thiểu máu cục bộ ở ruột. Nhóm thuốc antacids hoặc 
nôn có thê làm giảm cơn đau do viêm loét dạ dày — tá tràng hoặc cơn đau do trào ngược 
đạ dày — thực quản. Đại tiện hoặc trung tiện có thể tạm thời làm giảm cơn đau thường do 
các bệnh lý ở đại tràng. BN giảm đau bằng cách lăn lộn một cách mạnh mẽ thì thường nghĩ 
đến cơn đau quặn, trong khi những BN nằm yên hoàn toàn thì thường nghĩ đến cơn đau do 
viêm phúc mạc. 

Các kiểu đau 

— Loét dạ dày tá tràng. Thường là đau âm ỉ hay cơn đau rát bỏng ở vùng thượng vị, 
cơn đau được làm dịu bởi thức ăn hoặc các thuốc antacid. Thường thì cơn đau diễn ra từng 
đợt, có thể xuất hiện vào ban đêm và đánh thức BN. Kết hợp các triệu chứng lại ta có thê 
chân đoán được bệnh. Cơn đau không phải lúc nào cũng liên quan đến bữa ăn, mặc dù các 
bài giảng kinh điển đều nói nó có liên quan. Trên lâm sàng ta không phân biệt được loét 
dạ dày hay tá tràng. Nhiều BN đau vùng thượng vị có liên quan đến bữa ăn nhưng không 
có băng chứng là do loét dạ dày hay tá tràng trên các phương tiện cận lâm sàng. 


— Đau do tụy. Thường là cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, có thể thuyên giảm một phần 
khi BN ngồi và cuối người về phía trước. Cơn đau thường lan ra sau lưng và kèm theo nôn 
ỐI. 

— Đau do mật. Mặc dù thường được gọi là cơn đau quặn mật, nhưng cơn đau này 
hiếm khi là cơn đau quặn. Sự tắc nghẽn ống mật, túi mật thường gây đau vùng thượng vị. 
Cơn đau thường rất dữ dội, liên tục và có thê kéo dài hàng giờ. BN có thể có tiền sử các 
cơn đau tương tự trước đó; mặc dù các cơn đau có thể xuất hiện sau các bữa ăn giàu chất 
béo, nhưng các cơn đau thường không được dự đoán trước. Trong trường hợp viêm túi mật 
tiễn triển, cơn đau điền hình sẽ chuyên sang đau ở vùng hạ sườn phải và cơn đau sẽ dữ đội 
hơn. Cơn đau quặn mật thường đi kèm với buồn nôn và nôn ói. 


— Cơn đau quặn thận. Đây là cơn đau quặn trên nên cơn đau âm ỉ, liên tục ở một vùng 
thận, thường lan xuông vùng bẹn. Cơn đau có thê rât dữ dội. 


— Cơn đau do tắc ruột. Đây là cơn đau quặn. Đau bụng quanh rồn khiến ta nghĩ đến 
nguyên nhân do ruột non, nhưng đau do ruột già có thê ở bắt cứ nơi nào trên bụng. Tắc 
ruột non thì cơn đau quặn diễn ra liên tục hơn (cách nhau mỗi 2 — 3 phút) so với tắc ruột 
già (mỗi cơn đau cách nhau 10 — 15 phút). Sự tắc nghẽn thường dẫn đến nôn, táo bón, 
chướng bụng. 

13.1.2. Thay đổi thói quen ăn uống và cân nặng 
Mắt sự thèm ăn (sự chán ăn) và sụt cân là những triệu chứng quan trọng của hệ tiêu 
hóa. BN vừa chán ăn vừa sụt cân nên nghĩ tới một bệnh lý ác tính tiềm ân, nhưng cũng có 
thê xảy ra ở những BN trầm cảm hoặc ở các bệnh lý khác. Sự kết hợp giữa sụt cân và tăng 
sự thèm ăn cho thấy sự kém hấp thu các chất dinh dưỡng hoặc tình trạng tăng chuyển hóa 


253 


(nhiễm độc giáp). Việc xác định các triệu chứng trên diễn ra khi nào và cân nặng bị sụt 
giảm bao nhiêu trong suốt giai đoạn bệnh là rất quan trọng. Bệnh lý ở gan đôi khi gây ra 
sự rôi loạn về vị giác. Điều này có thê khiến cho những người hút thuốc đang bị viêm gan 
cấp và vàng da từ bỏ thuốc lá. 


13.1.3. Mau no và đây hơi sau ăn 
BN không thể ăn trọn vẹn bữa ăn bình thường (mau no), đây có thê là một triệu chứng 
của các bệnh lý ở dạ dày, bao gôm ung thư dạ dày và loét dạ dày. Cảm giác no không bình 
thường sau ăn cũng có thê là một triệu chứng của khó tiêu cơ năng (rôi loạn nhu động ở 
đường tiêu hóa trên). 


13.1.4. Buồn nôn và nôn ói 


Questions box 13.1. Những câu hỏi để hỏi BN có nôn ói tái đi tái lại. 
!... Dấu hiệu có thể gợi ý chấn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
Ông/bà hãy mô tả lại quá trình nôn (đề loại trừ BN có ợ)? 
Ông/bà đã nôn ói bao lâu rồi? (nhận biết là cấp hay mạn tính) 
3... Lúc nôn, ông/bà có cảm thấy buôn nôn trước đó hay nó xuất hiện không có triệu chứng nảo 
cảnh báo trước đó? 
Ông/bà có thường hay nôn ngay sau bữa ăn hay sau bữa ăn vài giờ không? 
5... Ông/bà có nôn vào buổi sáng sớm hay đêm khuya không? 
ị 6. Ông/bà nôn ra gì? Có lẫn máu, lần mật không, có mùi hôi thối hay nôn ra phân không? 
(chảy máu đường tiêu hóa hay tặc ruột) 
7. Ông/bà có những giai đoạn nôn đặc trưng xen kẽ với những khoảng thời gian hoàn toàn 
khỏe mạnh (hội chứng nôn ói chu kỳ)? 
§.. Ông/bà có đau bụng kèm theo không? 
H 9. Ông/bà có sụt cân không? 
10. Ông/bà có đang sử dụng thuốc gì không? 
11. Ông/bà có đau đầu không? (những triệu chứng thần kinh gợi ý nguyên nhân do trung ương) 


Buôn nôn là cảm giác mà BN muốn nôn *. BN có cảm giác thức ăn căng trướng và nôn 
khan có thể xảy ra nhưng không có sự tống thức ăn ra khỏi dạ dày. Nôn dùng đề chỉ sự 
tống thức ăn trong dạ dày ra ngoài bằng đường miệng, là không tự chủ. 

Có nhiều nguyên nhân cho những than phiền này. Nhiễm trùng đường tiêu hóa (ngộ 
độc thức ăn do Staphylococcus aureus) hoặc tắc ruột non gây ra những triệu chứng câp 
tính. Ở những BN có triệu chứng mạn tính, thai kỳ hoặc do thuốc (thuốc gây ngủ, digoxin, 
kháng dopamnn, hóa liệu pháp) luôn luôn phải được loại trừ. Trong đường tiêu hóa, loét dạ 
dày với hẹp môn vị, rối loạn vận động (liệt dạ dày ở BN đái tháo đường hoặc sau phẫu 
thuật dạ dày), bệnh lý gan mật cấp tính, nghiện rượu là những nguyên nhân quan trọng gây 
nôn ói. Cuối cùng, nôn tâm lý, rỗi loạn ăn uống (chứng ăn vô độ) và hiếm gặp, tăng áp lực 
nội sọ nên được chú ý ở những BN buồn nôn và nôn mạn tính mà không giải thích được. 


2 Từ "nauseous“ có thể có nghĩa là buồn nôn — nauseated (cảm giác giống như nôn ói - vomiting) hoặc 
đẩy ra (túc là làm cho người khác nôn. Có lẽ tốt nhất việc sử dụng từ nauseated để mô tả một BW cảm 
giác giống như nôn óới để tránh những hiểu lầm không mong muối. 


254 


Việc khai thác thời gian BN nôn (xem Questions box 13.1) có thể có ích; nôn xảy ra 
trễ hơn một giờ sau ăn là điển hình của hẹp môn vị hoặc liệt dạ dày (gastroparesIs), trong 
khi nôn vào sáng sớm trước khi ăn là đặc trưng ở phụ nữ có thai, nghiện rượu, tăng áp lực 
nội sọ. Ngoài ra cần hỏi BN nôn ra những gì (nôn ra mật chứng tỏ sự đóng mở của lỗ môn 
vị (giữa tá tràng và dạ dày) hoạt động không bình thường, thức ăn cũ gợi ý hẹp môn vị, 
nôn ra máu gợi ý tới loét đường tiêu hóa). Nôn do tắc ruột non BN có thể ít hoặc không 
cảm thấy buồn nôn. 

Nôn khác với với ợ. Ợ là sự dễ dàng trào ngược thức ăn lên miệng sau khi ăn; BN 
thường gọi đó là nôn. Thức ăn bị ọc ra ngoài hoặc được nuốt vào lại mà không có mùi khó 
chịu. 


13.1.5. Ợ nóng và trào ngược acid 


Questions box 13.2. Những câu hỏi để hỏi BN có trào ngược dạ dày thực 
quản. 
1. Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
1. Ông/bà có ợ nóng không (một cơn đau nóng rát sau xương ức và lan lên họng)? Ợ nóng bao 
lâu một lân? (hơn một lân/1 tuân thì nghĩ đên BN có trào ngược dạ dày thực quản— GERD) 
2. Ông/bà có ợ nóng sau bữa ăn hay khi nghiêng người ra trước hay nằm không? (điển hình 
cho trào ngược acid) 
3. Ông/bà có đau ở ngang ngực lan xuống cánh tay trái hoặc lên phía hàm? (nghĩ đến thiếu 
Ị máu cục bộ cơ tim) 
Ông/bà có giảm đau khi dùng nhóm thuốc antacid không? (điển hình cho trào ngược acid) 
5... Ông/bà có đột ngột cảm thấy có dịch đắng trong miệng không? (điển hình cho trào ngược 
acid) 
6. Ông/bà có đột ngột cám thấy có dịch mặn hay vô vị trong miệng? (tăng tiết dịch ở miệng, 
không phải là trào ngược dạ dày thực quản) 
7. Ông/bà có cảm giác khó nuốt không? (chứng khó nuốt, xem Questions box 13.3) 
t §.. Ông/bà có ho khi nằm không? 


Ợ nóng liên quan đến sự hiện điện của một cơn đau nóng rát hoặc khó chịu ở vùng sau 
xương ức. Thông thường, cảm giác này đi lên phía trên họng và diễn ra sau bữa ăn hoặc 
tình trạng sẽ nặng hơn khi cúi người về trước, khom lưng hay nằm ngửa (xem Questions 
box 13.2). Các thuốc antacid thường làm giảm cơn đau. Triệu chứng này là do sự trảo 
ngược dịch vị trong dạ dày lên thực quản. Thường thì các chất dịch này là acid, thỉnh 
thoảng cũng có trào ngược các chất kiềm và cũng gây những vấn đề tương tự. Với các BN 
trào ngược dạ dày thực quản có thể là trào ngược acid, BN nếm mùi chất lỏng có vị chua 
và đăng trào lên miệng. Triệu chứng cho ta thấy rõ ràng là có tình trạng trào ngược. Vài 
BN than phiền họ bị ho, gây khó chịu cho họ khi họ nằm xuống. Ở những BN trào ngược 
đạ dày thực quản, do cơ vòng thực quản dưới dãn không thích hợp. Các triệu chứng của 
trào ngược có thể nặng hơn do rượu, chocolate, caffeine, chất béo, các alkaloid trong lá 
trà, thuốc chẹn kênh Calci và thuốc kháng Cholinergic. Những chất này làm giảm áp lực 
cơ vòng thực quản. 

Tăng tiết dịch miệng liên quan đến sự bài tiết quá nhiều nước bọt ở khoang miệng và 
không được nhằm lẫn với trào ngược; nó có thể xảy ra, không thường gặp ở những BN 


255 


loét dạ dày — tá tràng hay viêm thực quản. 
13.1.6. Khó nuốt 

Khó nuốt là khi BN cảm thấy khó khăn khi nuốt. Khó nuốt có thê xuấ 
ăn rắn hoặc lỏng. Những nguyên nhân của khó nuốt được liệt kê trong 
BN than phiền rằng BN cảm thấy khó khăn trong việc nuốt, việc phân I đau hay 
nuốt khó thật sự rất quan trọng. Nuốt đau (odynophagia) xảy ra với n rạng viêm 
nhiễm nặng ở thực quản. Nguyên nhân bao gồm nhiễm khuẩn (Candida, 
Herpes simplex), viêm loét ở thực quản, chất ăn mòn làm tồn thưc c quản, hiếm gặp 
như thủng thực quản. 


List 13.2. Các nguyên gây khó 


1. Tắc nghẽn cơ học: 2. động thần kinh cơ 
cả thức ăn đặc và lỏng, 


— Nguyên nhân nội tại (ở thực quản). P.... - 
ât hiện từng cơn): 


+ Viêm thực quản trào ngược vơi dạng teo 
hẹp. 
Carcinoma thực quản hay tâm vỊ. - quản lan tỏa. 
Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan. ` 

ó ở hầu —- họng (hít và sự trào 


Bệnh lý màng ngăn hầu hoặc thực quản. HN: A= 
chât dịch vào mũi). 


Túi hầu. ` v. 
` Tu h : ` loạn chức năng nhân — hâu; túi thừa 

Vòng Schatzki (vòng thực quản dướ!). _ ẢNã 

DỊ vật. 


Bệnh lý thần kinh: liệt hành tủy, liệt giả 
hành tủy, bệnh nhược cơ, viêm đa cơ, loạn 
dưỡng tăng trương lực cơ. 


— Nguyên nhân bên ngoài (không ph 
thực quản) 

+ Bướu giáp lan tỏa vùng sau ức. 

+_ Khối u trung thất, carcinoma 
chèn ép mạch máu (hiêm). 

Questions box 

! .. Dấu hiệu có thê gợi ý chả 


1. Ông/bà khó nuốt t 
nguyên nhân 


đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 

ay lỏng hay cả hai? (thức ăn đặc và lỏng khiến ta nghĩ đến 
n động cơ như co thăt tâm vị, thức ăn răn khiên ta nghĩ đên 
ọc như ung thư hay teo hẹp). 

(chỉ vùng cảm giác khó nuốt)? (chỉ vào thực quản dưới nghĩ đến tắc 
1 thực quản dưới) 

g đợt hay liên tục day dăng? (khó nuốt liên tục khiến ta nghĩ đến viêm 


3, 
ạch câu ái toan, xuất hiện một vòng thực quản dưới hoặc rồi loạn vận động; 
tăng bạch cầu ái toan cũng gây tắc nghẽn thực quản cấp do thức ăn) 

4. của ông/bà có nặng lên không? (nghĩ tới ung thư hay teo hẹp) 

5: o hay nghẹn khi bắt đầu nuốt không? (nghĩ đến chứng nuốt nghẹn) 


6 đau khi nuốt (nuốt đau)? (nghĩ đến tình trạng nhiễm trùng thực quản cấp tính) 
có ợ nóng hay trào ngược acid không? (nếu có nghĩ đến trào ngược dạ dày thực 


ø/bà có sụt cân không? (nghĩ đến ung thư) 
Ông/bà có bệnh hen hay sốt không? (nếu có nghĩ đến viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan) 


256 


Khi BN than phiền rằng BN bắt đầu cảm thấy. khó nuốt (xem Questions box 13.3), sự 
nôn chất dịch vào mũi hoặc cảm thấy nghẹn khi cố gắng nuốt, điều này gợi ý đến nguyên 
nhân của sự nuốt khó ở vùng hầu, họng. Nguyên nhân của nuốt khó ở hâu họng có thê là 
do bệnh lý về thần kinh (ví dụ như bệnh thần kinh vận động, là do bị liệt ở hành tủy hay 
liệt giả hành (bulbar palsy or pseudobulbar palsy) 

Nếu BN khai rằng có thức ăn dính ở thực quản, thì nên quan tâm đến những nguyên 
nhân giải phẫu gây tắc nghẽn ở thực quản. Bảo BN chỉ ra vị trí mà thức ăn bị dính lại. Nếu 
có một sự tắc nghẽn cơ học ở đoạn cuối thực quản, hầu hết BN sẽ khu trú được việc khó 
nuốt là ở vùng phía dưới và sau xương ức. Tuy nhiên, nếu tắc nghẽn ở đoạn cao hơn của 
thực quản có thê có cảm nhận ở bất cứ nơi nào ở vùng sau xương ức. Nếu BN có ợ nóng, 
thì nguyên nhân của nuốt khó có thê do trào ngược dạ dày thực quản có hoặc không chít 
hẹp. 

Diễn tiến của nuốt khó là một phần rất quan trọng trong việc khai thác bệnh sử. Khi 
BN nói rằng BN khó nuốt từng cơn hoặc xuất hiện sau những đợt đầu tiên của việc nuốt 
thức ăn, điều này gợi ý cho ta hoặc là có một vòng thực quản dưới, viêm thực quản tăng 
bạch cầu ái toan hoặc hiếm hơn là do co thắt thực quản lan tỏa. Tuy nhiên, nếu BN than 
phiền về việc nuốt khó ngày cảng tăng, thì nên nghĩ đến chít hẹp thực quản, carcinoma 
hoặc do co thắt tâm vị. Nếu BN khai rằng thức ăn rắn và lỏng đều bị vướng lại, có nhiều 
khả năng là do rỗi loạn vận động thực quản như co thắt tâm vị hay co thắt thực quản lan 
tỏa. 

13.1.7. Tiêu chảy 

Triệu chứng tiêu chảy có thể được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau. BN có thê 
than phiền đi tiêu nhiều lần (hơn 3 lần trong ngày hoặc có sự thay đổi bất thường so với 
trước đây) hoặc phân lỏng hoặc là phân nước. Có rất nhiều nguyên nhân gây tiêu chảy. 

Hỏi về số lần và lượng phân đi tiêu của BN. Một vài BN cũng đi tiêu một lượng phân 
ít nhưng hơn 3 lần trong ngày do sự tăng cảm giác đi tiêu. Phân không lỏng và lượng phân 
cũng không tăng. Đây không phải là tiêu chảy. Nó có thể xảy ra do bệnh lý ở trực tràng, 
tiêu không sạch phân (incomplete rectal emptying) hoặc rối loạn tâm lý dẫn tới sự tăng 
nhu cầu đi tiêu. 

Khi ghi nhận bệnh sử (xem Questions box 13.4), rất quan trọng để xác định tiêu chảy 
xảy ra cấp tính hay mạn tính. Tiêu chảy cấp tính nhiều khả năng bị nhiễm trùng trong tự 
nhiên, trong khi tiêu chảy mạn thì có rất nhiều nguyên nhân. 

Trên lâm sàng, tiêu chảy được chia ra các nhóm khác nhau dựa trên sự rỗi loạn sinh 


Z 


lý. 
— Nếu phân toàn nước với lượng nhiều cần chú ý điều sau: 

+ Tiêu chảy bài tiết khi đi tiêu với lượng nước lớn (thường hơn I lít/ ngày) và kéo 
dài khi BN ăn kiêng; không có mủ hoặc máu và phân không có váng mỡ. Tiêu chảy bài 
tiệt xuât hiện khi lượng chât tiệt ra ở ruột già hoặc ruột non vượt quá sự hâp thu; một sô 
nguyên nhân bao gôm nhiễm trùng (E. coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae), bệnh 
lý về hormon (khối u tiết VIP — khối u tiết polypeptide vận mạch ở ruột non, hội chứng 


257 


Zollinger — Ellison °, hội chứng carcinoid) và u tuyến nhung mao. 
uestions box 13.4. Những câu hỏi để hỏi BN tiêu chảy. 


1. Dấu hiệu có thể gợi ý chẩn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 

Bình thương ông/bà đi tiêu bao nhiêu lần trong một ngày? 

Phân như thế nào (lỏng, phân toàn nước...) 

Ông/bà có chạy nhanh vào nhà vệ sinh đề kịp đi tiêu? (khẩn cấp trong bệnh lý đại tràng) 
Ông/bà có bị thức giấc trong đêm vì tiêu chảy? (nhiều khả năng là nguyên nhân thực thê) 
Ông/bà có thấy máu tươi hoặc mủ, hoặc đàm trong phân? (gợi ý tới bệnh lý đại tràng) 


AÄ 2 # 2 19 


Ông/bà có đi tiêu nhiều phân trong một ngày không? (gợi ý bệnh lý ruột non nếu không có 
máu theo phân) 


=¬ 


Phân có nhạt màu, váng mỡ, mùi thối và khó rửa sạch? (tiêu phân mỡ) 
Ông/bà có nhìn thấy những giọt dầu/mỡ trong phân không? (viêm tụy mạn) 


© ©œ 


._ Ông/bà có gặp vấn đề với việc kiêm soát đi tiêu? (đi tiêu không tự chủ) 
! 10. Ông/bà có sụt cân không? (ung thư, hội chứng kém hấp thu) 
11. Thời gian gần đây ông/bà có dùng kháng sinh không? (chú ý tới Clostridium difficiel, là vì 
khuẩn gây bệnh viêm đại tràng giả mạc thường do dùng kháng sinh đường uống). 
12. Gần đây ông/bà có đi du lịch không? Ở đâu? (lây nhiễm Giardia) 
13. Ông/bà có mắc bệnh viêm đường ruột hoặc phẫu thuật đường tiêu hóa trước đó không? 
14. Có ai trong gia đình ông/bà mắc bệnh coeliac (sự đề kháng của cơ thê với chất đạm trong 
lúa mì và những ngũ côc khác) hoặc viêm đường ruột không ? 
15. Ông/bà có bị viêm khớp không? (bệnh viêm đường ruột, bệnh Whipplc: là nhiễm trùng do 
vi khuẩn Tropheryma whippleii - hiểm gặp, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Bệnh Whipple gây 
trở ngại cho tiêu hóa bình thường, làm suy yếu sự phân hủy của thực phẩm, chăng hạn như 
chất béo và carbohydrate và cán trở khả năng của cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài 
việc ảnh hưởng đên đường ruột, bệnh Whipple của có thê lây nhiễm sang các cơ quan khác, 
bao gôm cả não, tim, khớp và mặt) 
Ị 16. Ông/bà có bị sốt, lạnh run hoặc ớn lạnh trước đó không? (nhiễm trùng, ung thư) 
17. Ông/bà có thường bị nhiễm trùng không? (suy giảm miễn dịch) 


+ Tiêu chảy thâm thấu không xuất hiện ở những người ăn kiêng và tiêu phân toàn 
nước với lượng nhiều liên quan đến ăn uống. Tiêu chảy thấm thấu xuất hiện do kéo quá 
nhiều nước vào lòng ruột, cũng gây ra do khó tiêu hóa đường lactose (thiếu enzym 
disaccharidase), antacid magnesium hoặc phẫu thuật ở dạ dày. 


+ Bất thường nhu động ở ruột non nếu BN có tình trạng nhiễm độc giáp hoặc hội 
chứng ruột kích thích. 


— Nếu trong phân có máu, cần lưu ý đến tiêu chảy xuất tiết khi có tình trạng viêm 
nhiễm ở đại tràng. Đặc trưng là lượng phân ít nhưng đi nhiêu lân và thường có máu hoặc 
chât nhây (bệnh lý viêm nhiễm đại tràng, ung thư đại tràng). 


° Robett Milton Zongllnger (1903 - 1992), một phẫu thuật viên người Mỹ và Edwin Ellison (1918 - 1970), 
một bác sĩ người Mỹ. Hội chứng đặc trưng bởi tỉnh trạng tăng tiết acid dạ dây, loét đường tiêu hóa và 
trong khoảng 40% trường hợp có tiêu chảy do u dạ dây (u tiết gastrn), được mó tả năm 1955. 


258 


— Nếu phân có váng mỡ nên lưu ý đến sự kém hấp thu các chất dinh dưỡng và tiêu 
phân váng mỡ. Phân thường có mỡ, nhạt màu, mùi khó ngửi, phân nổi và rất khó làm sạch 
bổn cầu. Tiêu phân váng mỡ được định nghĩa là xuất hiện hơn 7 gram mỡ trong phân 24 
giờ. Có nhiều nguyên nhân gây tiêu phân mỡ. 


13.1.8. Táo bón 

Điều quan trọng là phải hiểu được ý BN khi họ nói họ bị táo bón. Táo bón là một triệu 
chứng phổ biến và được nhắc đến như tình trạng đi tiêu không thường xuyên (ít hơn 3 
lần/tuần), phân cứng và đi tiêu khó khăn. 

Triệu chứng này có thê xuất hiện cấp tình hay mạn tính (xem Questions box 13.5). Ở 
một số BN, táo bón mạn tính xảy ra do sự sao lãng thói quen đi tiêu, dẫn đến sự tích tụ, 
phân nhiều và khô. Với tình trạng trực tràng chướng liên tục do phân, BN có thể dần dần 
trở nên ít nhận thức được tình trạng căng đầy của trực tràng, dẫn đến táo bón mạn tính. 

Questions box 13.5. Những câu hỏi để hỏi BN bị táo bón. 
!... Dấu hiệu có thể gợi ý chẩn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
Bao lâu ông/bà đi tiêu một lần? 
Ông/bà đi tiêu phân có cứng không, có khó khăn không? 
Phân trông như thế nào? (hình dáng phân, ví dụ: nhiều viên nhỏ) 
Ông/bà rặn hết mức mỗi lần đi tiêu không? 
Ông/bà có cảm thấy phân bị tắc nghẽn ở hậu môn khi có gắng tống phân ra không? 


Ông/bà có bao giờ dùng ngón tay để ấn xung quanh hậu môn (hay âm đạo) để giúp tống 
phân ra không? 


ẤN Đy 9.09 


! 7. Ông/bà gần đây có thay đổi thói quen đi tiêu không? 
Gần đây ông/bà có sử dụng thuốc gì không? 
Ì ._ Có máu trong phân không? 
10. Ông/bà có đau bụng không? Đau bụng có giảm bớt sau khi đi tiêu không? 
! 11. Gần đây ông/bà có sụt cân không? 
12. Ông/bà có bị tiêu chảy không? 


© © 


! 13. Ông/bà có tiền sử về polyp hay ung thư đại tràng không? Gia đình có ai bị ung thư đại tràng 
không? 

Hỏi BN về việc sử dụng thuốc và tiền sử. Táo bón có thể là do uống thuốc (codein, 
thuốc chống trầm cảm, nhóm thuốc Antacid chứa nhôm hoặc calci), có thể do những bệnh 
về chuyên hóa hay nội tiết (suy giáp, tăng calci máu, đái tháo đường, u thần kinh nội tiết 
tủy tuyến thượng thận, rồi loạn chuyên. hóa porphyrin, hạ kali máu) và các rối loạn thần 
kinh (khiếm khuyết các tế bào hạch thần kinh phó giao cảm — aganglionosis, phình đại 
tràng bẩm sinh — Hirschsprung's disease °, bệnh lý thần kinh tự động, tôn thương tủy sống, 
xơ cứng rải rác). 

Táo bón cũng có thê xuất phát do sự tắc nghẽn một phần đại tràng do carcinoma; việc 


° Harold Hírschsprung (1830 - 1916), một bác sĩ bệnh viện nhí Queen Louise, mô tả bệnh lý này nắm 1868. 
Trước đó nó được mô tả vào năm 18625 bởi Caled ParrJ, một bác sĩ người Anh. 


259 


xác định xem gần đây có sự thay đôi thói quen đi tiêu là rất quan trọng, điều này có thê sẽ 
cho ta biết sự phát triển của một khối u ác tính. Những BN bị táo bón nặng mà không có 
những bất thường về cấu trúc giải phẫu có thể được phát hiện nhờ vào việc khảo sát sự 
chuyên động của thức ăn trong đại tràng (colonic transif studies) để biết được sự di chuyên 
chậm trong đại tràng. Táo bón do thức ăn di chuyển chậm là thường gặp ở phụ nữ trẻ tuổi. 

Táo bón cũng thường xuất hiện ở những tháng cuối thai kỳ ở phụ nữ có thai. 

Hỏi BN có phải rặn quá sức hay cảm giác phân bị nghẹt lại khi BN cô gắng để đi tiêu. 
Nếu gặp khó khăn trong việc tống phân ra có thê là do rỗi loạn ở các cơ vùng sàn chậu hay 
các rối loạn thần kinh hoặc do các bệnh lý ở hậu môn trực tràng (nứt hay hẹp). BN với 
những vấn đề trên thường phàn nàn về sự khó khăn khi đi tiêu, cảm giác phân bị nghẹt ở 
hậu môn, thậm chí BN phải dùng tay để giúp cho việc đây phân ra ngoài. 

Một rối loạn mạn tính nhưng không đều đặn khi đi đại tiện (thường xen kẽ giữa táo 
bón và tiêu chảy) kết hợp với đau bụng, mà không có sự bất thường nảo về cấu trúc hay 
sinh hóa thì rất phô biến; những BN này được nghĩ là mắc hội chứng ruột kích thích. BN 
khai rằng họ đau bụng cộng hơn hai triệu chứng sau: giảm đau bụng sau khi đại tiện, tiêu 
phân mềm và đi nhiều lần với khởi phát đau bụng, tiêu phân nhằy, cảm giác đi tiêu không 
sạch ruột và chướng bụng có thể nhìn thấy được: nghĩ nhiều đến hội chứng ruột kích thích 
hơn là những bệnh lý thực thể. 

BN năm liệt giường hoặc những BN được phẫu thuật bụng thường bị táo bón. Sự thiếu 
ăn (starvation) hoặc thay đổi chế độ ăn uống cũng có thể gây ra táo bón. 


13.1.9. Tiêu phân nhây 


Tiêu phân nhày có màu trắng sữa do loét hậu môn, rò hậu môn hoặc adenoma dạng 

lông hoặc hội chứng ruột kích thích. 
13.1.10. Xuất huyết 

BN có vấn đề xuất huyết tiêu hóa gồm nôn ra máu (haematemesis), tiêu phân đen 
(melaena), tiêu phân máu đỏ tươi (haematochezia). Đôi khi BN được phát hiện tình cờ khi 
xét nghiệm thường quy phát hiện có hồng cầu trong phân. Điều quan trọng là phải khẳng 
định có nôn ra máu đề không nhằm lẫn với các trường hợp chảy máu từ răng, lợi, mũi hoặc 
ho ra máu. 

Triệu chứng nôn ra máu có thê chỉ định vị trí xuất huyết là trên hoặc tại tá tràng (xem 
Bảng 13.1). Hỏi về các triệu chứng của loét đường tiêu hóa, nôn ra máu thường do chảy 
máu mạn tính của loét đường tiêu hóa, đặc biệt là loét tá tràng. Loét đường tiêu hóa thường 
gây xuất huyết mà không có triệu chứng đau bụng. 

Hỏi xem BN có nôn ra máu xuất hiện trong lần nôn đầu tiên hay không (xem Questions 
box 13.6). Hội chứng Mallory — Weiss thường có nhiều lần nôn ói lặp đi lặp lại, thường 
BN sẽ nói rằng những lần nôn đầu tiên sẽ bình thường và sau đó là nôn ra máu. 

Nếu có máu trong phân, hỏi BN xem máu đó xuất hiện sau và ở trên phân hay là trộn 
lẫn với phân. Tiêu máu đỏ tươi và các bệnh lý tại hậu môn trực tràng như nứt hậu môn 
thường tiêu máu lượng đỏ tươi lượng ít qua hậu môn. Máu thường không trộn lẫn với phân 
như thường sẽ dính vào giấy đi cầu, ở trên phân hoặc bồn cầu. 


Tiêu phân đen thường do xuất huyết tiêu hóa trên, mặc dù vậy cũng có thể do xuất 


260 


huyết ở ruột non hoặc đại tràng phải. Chảy máu qua trực tràng ð ạt thường xuất lên từ đầu 
xa của đại tràng hoặc trực tràng nhưng cũng có thê từ đường tiêu hóa trên. N 7i XI 
đáng kế đường tiêu hóa dưới, điều quan trọng là phải xem xét có sự xuất hiện 
mạch máu hay túi thừa không (chảy máu thường xuất phát từ đại tràng £ 
tràng trái, thậm chí túi thừa xuất phát từ đại tràng trái nhiều hơn). 


Xuất huyết tự phát ở da hoặc từ mũi, miệng có thể có vẫn đề rồi lo; âu do các 
bệnh lý ở gan. 
Bảng 13.1. Nguyên nhân gây xuất huyết 


1. Xuất huyết tiêu hóa trên + Thoái hóa mạc bột. 
—_ Thường gặp + Viêm mạc 
+ Loét mạn tính đường tiêu hóa: loét dạ dày, +_ Bệnh : 
loét tá tràng. + Rối máu (thiếu yếu tố đông 


+ Loét tiêu hóa cấp (bào mòn). 
— Ítgặp : t (chảy máu từ mũi hầu). 
+ Hội chứng Mallory — Weiss ! (rách chỗ nối 2. 

thực quản — dạ dày). 


iêu hóa dưới 


+ Dãn tĩnh mạch thực quản/dạ dày. Truiebt tri, 


Viêm loét hoặc bào mòn thực quản. ý túi thừa. 
Carcinoma, polyp hoặc các loại u khác ở 


cinoma hoặc polyp đại tràng. 
dạ dày. 


Trĩ xuất huyết hoặc nứt hậu môn. 
Ít gặp 
Chảy máu đường tiêu hóa trên Ô ạt. 


+ Loét Dieulafoy? (khiếm khuyết do dãn các 
động mạch dưới niêm. 
+_ Dạ dày dưa hấu — watermelon stc 


(dãn các mạch máu ở hang vị). Bệnh lý viêm nhiễm đại tràng. 
Viêm đại tràng thiếu máu cục bộ. 
Túi thừa Meckel. 


Bệnh lý ở ruột non (u, túi thừa, lồng ruột). 


+ Rỏ động mạch chủ - tiêu hóa 
tràng, xuất hiện sau phẫu thuậ 
chủ). 


+_ Bất thường mạch máu 
máu, AVM, hội chứ 
neavus (dỊ dạng tĩ la 
sinh mạch máu xuấ l¡ truyền, hội 
chứng CREST. 


+ Giả u vàng sợi chun, hội chứng Ehlers — 
Danlos Ÿ. 


Chảy máu đường mật (chảy máu túi mật). 


Loét đại tràng đơn độc Š. 


- 1986) giáo sư bệnh học ở Boston và Soma IWeiss (1898 - 1942), 
h phố Boston mô tả hội chúng này vào nắm 1929, 

911) một bác sĩ ở Paris. 

937), bác sĩ da liễu người Đức, mô tả hội chứng này vào năm 1901 và Henri 
1912), bác sĩ da liêu người Pháp, mô tả hội chứng này vào nắm 1908. 

9 — 1935), một bác sĩ người Pháp. 

5 Joha eckel the younger (1781 — 1833), giáo sư phẫu thuật và giải phẫu tại Halle. Cha và 
ông œ giáo sư ngành giải phâu. 

CGRã calcinosis, Raynaud5 phenornenon, sclerodactyly and telangiectasia. 


1 George Kenneth 
giáo sư y học ở b 
? George Dieule 


3 Edward Ehi 
Alexandre D 


* jerre 


Questions box 13.6. Những câu hỏi để hỏi BN có xuất huyết tiêu hóa. 

1... Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 

} Ông/bà có nôn ra máu tươi không? 
H Ông/bà đi tiêu phân đen hoặc có máu trong phân không? 
Trước khi nôn ra máu, ông/bà có nôn ói hay không? (hội chứng Mallory — Welss) 
Ông/bà có sử dụng thuốc aspirin hoặc NSAIDs đường uống không? 
Ông/bà có uống rượu không? Ông/bà có bệnh lý về gan không? 
Ông/bà có loét đường tiêu hóa không? 


SH VN, đà 0): lội cổ 


Ị Ông/bà sụt cân không? 


Questions box 13.7. Những câu hỏi để hỏi BN vàng da. 


1... Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
Ông/bà có tiểu sậm màu không? Phân có nhạt màu không? (vàng da do tắc mật) 
26 1 Ông/bà có ngứa da không? 
Ong/bà có sôt không? (viêm đường mật) 
Ông/bà có thay đổi sự ngon miệng hay cân nặng không? (bệnh ác tính) 
Ông/bà có bị đau bụng hay thay đổi thói quen đi tiêu không? 
Ông/bà có nôn ra máu hay tiêu phân đen không? 
Ông/bà có uống rượu không? Mỗi lần uống bao nhiêu? Uống rượu được bao lâu rồi? 
Ông/bà đã từng sử dụng đường tĩnh mạch chưa? 
Ông/bà có xăm hình không? 
. Ông/bà đã từng truyền máu chưa? 


\C Giệ1 SN. nh gš ĐÓ lội ca 


¬ — 
¬ C© 


. Gần đây ông/bà có bắt đầu sử dụng thuốc gì mới không? 


— 
ào) 


. Gần đây ông/bà có tiếp xúc với những BN vàng da hay bệnh về gan không? 
. Ông/bà có tiền sử về những hành vi tình dục không an toàn không? 


¬ 
+ G2 


. Ông/bà có du lịch nước ngoài đến khu vực mà có nhiều BN viêm gan A không? 


¬ 
C¬ 


. Ông/bà đã tiêm ngừa viêm gan B chưa? 


_ 
Sa 


. Ông/bà có tiền sử bệnh viêm đường ruột không? (viêm xơ chai đường mật nguyên phát) 


¬ 
¬ 


. Ông/bà có tiền sử phẫu thuật gì không? (phẫu thuật mật, tụy) 


—¬ 
œ 


. Ông/bà làm nghề gì? Có tiếp xúc với các độc tố hại gan không? 
19. Gia đình ông/bà có ai có bệnh về gan không? 


13.1.11. Vàng da 
Thường thì người nhà BN sẽ nhận ra củng mạc và da của BN bị vàng trước khi BN 
nhận biết được điều đó. Vàng da là do sự hiện diện của bilirubin dư thừa được lắng đọng 
ở kết mạc và da. Khi BN vàng da, phải hỏi BN về màu của nước tiểu và phân; phân nhạt 
màu mà nước tiêu sẫm màu có thể do tắc hay ứ mật làm cho urobilinogen không thê đi vào 
ruột. Hỏi thêm BN về tình trạng đau bụng; sỏi mật có thể gây đau đường mật và vàng da 

(xem Questions box 13.7). 


131.12. Ngứa 


Triệu chứng này có nghĩa là ngứa ở da, có thê là ngứa toàn thân hay khu trú. Bệnh gan 
ứ mật có thê gây ngứa và ngứa chủ yêu ở các ch1ị. 


262 


13.1.13. Chướng hơi, bụng báng 


Cảm giác đầy bụng (đầy hơi) có thể là do khíp dư thừa trong bụng hay do tăng tính 
nhạy cảm của ruột (trong hội chứng ruột kích thích). Chướng bụng lâu ngày có thê đo sự 
tích tụ địch trong bụng báng. Nó có thê đi kèm với phù về mắt cá chân. 


13.1.14. Thờ ơ 

Mộệt mỏi và dễ mệt mỏi là những triệu chứng thường gặp ở BN bệnh gan cấp hay mạn 
tính, nhưng cơ chế thì vẫn chưa biết. Nguyên nhân có thể do thiếu máu ở những BN có 
bệnh lý về đường tiêu hóa hay viêm, nhiễm trùng mạn tính. Thờ ơ rất phô biến ở nhiều 
người, nó không phải là một triệu chứng đặc trưng. 

13.2. TIEN SƯ ĐIỀÊU TRỊ 

Khai thác về tiền sử sử dụng thuốc của BN là rất quan trọng. Thuốc kháng viêm không 
steroid (NSAIDs) như Aspirin, có thể gây chảy máu cấp tính hoặc gây ra những tốn thương 
mạn tính lên đường tiêu hóa. Như đã được mô tả trước đó, một vài thuốc có thê gây rối 
loạn đi tiêu. Và có rất nhiều thuốc ảnh hưởng đến gan. Ví dụ như: viêm gan cấp tính có thê 
xuất hiện do các thuốc halothane, phenytoin hoặc chlorothiazide. Ứ mật do phản ứng quá 
mẫn với chlorpromazine hay các thuốc thuộc nhóm phenothiazine khác, nhóm 
sulfonamide, nhóm sulfonylurea, phenylbutazone, rifampicin or nitrofurantoin. Các thuốc 
kích thích tổng hợp hormon sinh dục nam (anabolid steroids) và thuốc ngừa thai có thể gây 
tắc mật tùy thuộc liều sử dụng. Gan nhiễm mỡ có thể do uống rượu hay do sử dụng các 
thuốc tetracycline, valproic acid hoặc amiodarone. Một lượng lớn máu ứ ở các xoang gan 
còn gọi là bệnh máu ứ ở gan (peliosis hepatis) có thê do sử dụng các thuốc kích thích tổng 
hợp hormon sinh dục nam hoặc thuốc ngừa thai. Hoại tử tế bào gan cấp có thê xảy ra nếu 
dùng quá liều paracetamol (acetaminophen). 


13.3. TIEN SƯ BAN THÂN 

BN có thê bị vàng da sau phẫu thuật có thể do quá trình gây mê (một số BN bị vàng 
da sau khi sử dụng thuốc mê đường hô hấp halothane) hoặc do thiếu oxy ở tế bảo gan (hạ 
huyết áp trong lúc phẫu thuật hay giai đoạn hậu phẫu) hoặc gây tôn thương trực tiếp đến 
đường mật trong quá trình phẫu thuật. BN có tiền sử và đau thượng vị lặp đi lặp lại đồng 
thời có cơn đau bụng đữ đội có thể nghĩ đến thủng ô loét đường tiêu hóa. Khai thác những 
BN có tiền sử bệnh lý viêm nhiễm đường ruột (bệnh viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn) 
là rất quan trọng vì những bệnh mạn tính này có xu hướng bùng phát nặng hơn. 

13.4. VUNG DỊCH TE 

Nghề nghiệp của BN có thể liên quan (nhân viên y tế có thê phơi nhiễm viêm gan). 
Yếu tổ tiếp xúc với độc tố cũng rất quan trọng ở những BN có bệnh lý gan mạn tính (carbon 
tetrachloride, vinyl chloride). Nếu BN có triệu chứng gợi ý bệnh gan, hỏi BN gần đây có 
đi du lịch ở các nước mà có dịch bệnh viêm gan hay không. 

Tiền sử uống rượu rất quan trọng, đặc biệt ở những người nghiện rượu thường phủ 
nhận hoặc nói bớt đi lượng rượu mà họ đã uống. BN có tiền sử uống rượu và bị vàng da 
thì nên được lưu ý. 

Tiền sử về tình dục cũng nên được khai thác. Việc khai thác tiền sử của việc tiêm chích 


263 


(tiêm chích tĩnh mạch, truyền huyết tương, điều trị nha khoa hay xăm mình) ở những BN 
này có những triệu chứng bệnh gan rất quan trọng, đặc biệt là viêm gan B và C lây qua 
đường này. Các yếu tố nguy cơ đối với BN viêm gan siêu vi bao gồm quan hệ tình dục, 
tiêm chích, truyền máu và xăm hình. 


13.5. TIỀN SƯ GIA ĐINH 

Gia đình có tiền sử ung thư đại tràng, đặc biệt polyp hoặc bệnh viêm nhiễm đường 
ruột rất quan trọng. Hỏi BN tiền sử gia đình có ai bị bệnh tiêu chảy có váng mỡ không? — 
bệnh lý đường ruột gây ra bởi tình trạng nhạy cảm với gluten, một loại protein được tìm 
thấy trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch, đưa đến viêm và bất sản niêm mạc ruột non. 
Tiền sử gia đình có bệnh vàng da, thiếu máu, cắt lách hoặc cắt bỏ túi mật có thể xảy ra ở 
BN thiếu máu tán huyết (do bất thường về hemoglobin hay do bệnh tự miễn) hoặc tăng 
bilirubin máu bẩm sinh hay gia đình. 


264 


T&O”C essentials 


lệ 


lo 


CÀ W9 pm Sn 


Tìm ra những triệu chứng tiêu hóa cụ thể và dạng biểu hiện bệnh sẽ hướng chúng ta đến chân 
đoán chính xác. 

Hỏi BN ý của BN là gì khi BN dùng những từ như nôn (có phải là sự nhai lại?), táo bón hay tiêu 
chảy? 

Nuốt khó và nghẽn thức ăn ngắt quãng gợi ý đến bệnh viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan. 
Nuốt khó, xuất huyết và sụt cân là những triệu chứng cảnh báo cần phải thăm khám. 

Ợ nóng và trào ngược acid thường do bệnh trào ngược dạ dày thực quản 

Có phải cơn đau mật không? Đau quặn mật thường do sỏi mật hay viêm túi mật cấp; đau cấp 
tính, đau âm ỉ (không phải đau quặn) thường kéo dài hàng giờ, thường khởi phát ở thượng vị 
hoặc vùng hạ sườn phải và thường không dự đoán trước được. 

Đau bụng mạn tính hoặc tái phát nhiều lần có liên quan với triệu chứng táo bón hoặc tiêu chảy, 
hoặc cả hai kèm với đây hơi, không có các triệu chứng cảnh báo thường do hội chứng ruột kích 
thích. Một chân đoán dương tính nhờ vào khai thác bệnh sử. 


OSCE ôn tập 


Bệnh sử bệnh lý tiêu hóa 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
Í. 


S2 6m br 


Một phụ nữ đang lo lắng vì triệu chứng đau bụng đã xuất hiện trong nhiều năm nay. Hãy hỏi 
bệnh sử của bà ây. 

Một người đàn ông gần đây xuất hiện vàng da. Hãy hỏi ông ấy về điều này. 

Một người đàn ông bị tiêu chảy gần 3 tháng nay, hãy hỏi bệnh sử của ông ấy. 

Người đàn ông này nhận thấy rằng, ông ấy đi cầu phân đen, hãy hỏi ông ta về điều này. 

Người phụ nữ này được chân đoán là đau quặn mật. Hãy hỏi bà ấy về những triệu chứng mà bà 
ây đã trải qua. 


Tài liệu y khoa chọn lọc được tổng hợp và chia sẻ 
tại trang https:/www.facebook.com/vuongyds 


THĂM KHÁM BỆNH LÝ 


TIỂU HÓA 


Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Khải 

Ông vua này mang bộ óc trong bụng và đưa bộ máy tiêu hóa vào trong đầu. 

I/iIliam Sfakespear, Troils và Cressida 

Thăm khám hệ thống tiêu hóa bao gồm thăm khám hết vùng bụng. Điều này rất quan 

2€@&E_ trọng đê tìm ra các dâu hiệu ngoại biên của đường tiêu hóa và bệnh lý của gan. 
14.1. GIAI PHAU 
Thùy phải Động mạch 
an trái 
Ống gan chung 9 Tính mạch chủ dưới 


nh Dây chẳằn 
Tới mât ch #ổ Trụ hoành phải 
Xương sườn Động mạch gan chung 


Cơ liên sườn j x "3 trái gan 
Cổ túi mật c ị x< &K‹ hoành 
Ống mật ` ð £A „ Động mạch vị trái 
Tính mạch cửa / ÑW ` Dạdày 
Cơ vòng môn NI Ñ— Trụ hoành trái 
Môn vị¬`Š 


Phần xuống tá tràng `... —— Động mạch lách 


LỆ FỄÊ= HS. - 
Ống tụy ph,— ù ` S4 Động mạch chủ bụng 
Đại tràng góc gan .” ⁄-l.— Thân tụy 
Ống tụy chính“? = ` § `Pệng mạch vị trái 
Bóng Hổ < Vì) Sà .-»- nối lớn 
Đầu tụy Đại tràng ngang 
Mỏm móc của tụy >`Hỗng tràng 
Đại tràng lên ú X Góc tá hỗng tràng 
Xương chậu Ẳ$ s7 Động mạch mạc treo 
ì tràng trên 
cơ Lê 2 Tĩnh ThaEh Tre treo 
Hồi tràng xvr.-~ Ẵ lường ö trên 
Ruột thừa /⁄, ại tràng sigma 
Cơ ngang bụng” /⁄ z.. “`. tr Sẽ 
Cơ chéo trong >—sŠ hề nâng hậu môn 
Xương mu Hâu | mô Cơ thắt trong 
Ống hậu môn Cơ thắt ngoài 


Hình 14.1. Giải ng đường tiêu hóa. 


266 


Hiểu được cấu trúc và chức năng của hệ tiêu hóa và các cơ quan trong ô bụng là điều 
chính yếu để chân đoán bệnh lý đường tiêu hóa (xem Hình 14.1). Miệng là cửa vào đầu 
tiên của hệ tiêu hóa. Nó, trực tràng và hậu môn là những vùng dễ tiếp cận khi thăm khám 
và phải thăm khám thật cân thận khi có nghi nghờ các bệnh lý vùng bụng. Các vị trí của 
các cơ quan trong ô bụng có thể có sự thay đổi, nhưng có những dấu hiệu trên bề mặt cần 
phải được lưu ý trong tâm trí khi thăm khám. 

Gan là cơ quan lớn nhất trong ô bụng, bao gồm: một thùy phải lớn và một thùy trái 
nhỏ, chia thành tám hạ phân thùy, trong đó thùy đuôi (hạ phân thùy l) chen vào giữa. Giới 
hạn dưới của gan kéo dài từ xương sườn thứ mười đến ngay đưới núm vú trái. Thông 
thường gan là không sờ thấy được, nhưng cũng có thể cảm nhận khi sờ ngay dưới hạ sườn 
phải ở người khỏe mạnh. 

Lách là một cơ quan của hệ Iympho nằm ngay dưới các xương sườn thứ 9, 10 và II 
bên trái. Lách thường không sờ thấy được ở người khỏe mạnh. 

Thận nằm về phía trước khoảng bốn khoát ngón tay từ đường giữa và phía sau dưới 
xương sườn 12. Thông thường, thận phải thấp hơn 2,5 em so với thận trái. Cực dưới của 
thận phải có thê sờ thấy ở những người gầy và khỏe mạnh. 


Túi mật là một cơ quan hình quả lê và đáy nằm ở đầu của sụn sườn 9, thường không 
thê sờ thấy ở người bình thường. Tuyến tụy năm ở khoang sau phúc mạc, đầu tụy thì năm 
trọn vào hình chữ C của tá tràng và đuôi tụy nằm ở gần lách. Một khối to ở vùng tụy rất 
hiếm đến mức ta có thể sờ thấy. 

Động mạch chủ nằm ở đường giữa và kết thúc ngay bên trái của đường giữa ngang 
mào chậu. Một khối theo mạch đập ở giữa bụng có khả năng cao là do phát sinh từ động 
mạch chủ và có thê đó chính là phình động mạch chủ bụng. 

Dạ dày thường là hình chữ J và nằm ở phía trên bên trái của bụng trên lách và tuyến 
tụy; nối với tá tràng. Ruột non dài khoảng 3 — 10 m và bao gồm nửa trên là tá tràng và 
hỗng tràng, nửa dưới là hồi tràng. Ruột non nằm trên phần giữa của bụng nhưng thường 
khó sờ thấy. 

Đại tràng dài khoảng 1,5 m và từ phải sang trái gồm có: manh tràng, đại tràng lên, đại 
tràng góc gan, đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng xuống, đại tràng sigma, trực 
tràng và ông hậu môn. Ruột thừa thường năm ở vùng bụng dưới bên phải, xuất phát từ 
manh tràng. Manh tràng và đại tràng lên nằm ở phía bên phải của bụng, đại tràng ngang 
chạy qua vùng bụng trên từ phải sang trái và sau đó đến đại tràng xuông, đại tràng sigma 
và trực tràng năm phía bên trái của bụng. Hiểm khi, mội khối phát sinh từ đại tràng mà 
cảm nhận được trong ô bụng. 

Khu vực giải phẫu quan trọng khác là các cầu trúc vùng bẹn và hậu môn sẽ được mô 
tả trong chương này liên quan đến khám thoát vị và khám hậu môn trực tràng. 


14.2. TƯ THẺ BỆNH NHÂN 

Đề thăm khám bụng đầy đủ, điều quan trọng là BN phải nằm phắng với đầu thoải mái 
năm trên một chiêc gôi (xem Hình 14.2). Điêu này giúp thư giãn các cơ bụng và tạo điêu 
kiện đê sờ năn bụng. Vì thê trước khi thăm khám nên giúp BN chuân bị theo đúng tư thê 
đê sau đó tiên hành thăm khám. 


Hình 14.2. Tư thế BN: 


267 14.3. QUAN SÁT TỔNG Ho nhà 


Hình 14.3. Bệnh viêm da dạng Rehies trong bệnh tiêu phân mỡ. 
14.3.1. Vàng da 


Củng mạc hoặc kết mạc và da sẽ vàng khi tăng bilirubin máu và tốt nhất nên quan sát 
dưới ánh sáng tự nhiên. 
14.3.2. Cân nặng 
Cân nặng của BN phải được ghi lại. Khi suy giảm chức năng đường tiêu hóa sẽ ảnh 
hưởng đến khả năng hấp thụ thức ăn dẫn đến sụt cân và suy mòn. Đây cũng có thể là hậu 


quả của một bệnh lý ác tính ở đường tiêu hóa hoặc xơ gan do rượu. Nếp gầp của da có thê 
nhìn thấy từ vùng bụng đến chân tay; thì điều này khiến chúng ta nghĩ đến BN có sụt cân 


268 


trong thời gian gần đây. Béo phì có thể gây ra gan nhiễm mỡ (viêm gan nhiễm mỡ không 
do rượu) và kết quả xét nghiệm có bất thường chức năng gan. Sử dụng các thuốc chứa các 
chất kích thích tông hợp hormon sinh dục nam gây gia tăng khối lượng cơ bắp và xuất hiện 
các khối u gan khác nhau, bao gồm adenoma hoặc carcinoma gan. 


14.3.3. Da 
Đường tiêu hóa và da có chung một nguồn gốc phôi thai học. Rất nhiều bệnh lý có thể 
hiện diện ở cả da và ruột (xem Hình 14.3 — Hình 14.8, Bảng 14.1). 


le &... 

¬ `; r =ửt ` bái | 
Hình 14.4. U tụy tiết glucagon (glucagonoma): phát ban di trú vùng bẹn. 
— Sắc tố. Tăng sắc tố da lan tỏa (generalised skin pigmentation) có thê do bệnh lý 
gan mạn tính, đặc biệt là trong bệnh lý nhiễm sắc tô sắt — haemochromatosis (do 
haemosiderin kích thích các tê bào hăc tô đê sản xuât ra melanin). Kém hâp thu có thê dân 
tới rôi loạn sắc tô dạng Addisonian (loạn sắc tô “sunkissed”) ở núm vú, các nêp lòng bàn 

tay, vùng chịu áp lực tì đè và miệng. 


3 


V ịo NO — 
Hình 14.5. Hội chứng Peutz — Jeghers. 


— Hội chứng Peutz — Jeghers °. Những đốm giống như tàn nhang (rời rạc, những tôn 
thương màu nâu — đen) xung quanh miệng và trên niêm mạc miệng (xem Hình 14.5) và 
trên các ngón tay, ngón chân thường đi kèm với các u nghịch tạo (hamartoma) ở ruột non 
(50%) và đại tràng (30%), trong đó có thể xuất hiện chảy máu hoặc lồng ruột. Ở những 
trường hợp mặc bệnh di truyền tính trạng trội này có tỷ lệ mắc carcinoma tuyến đường tiêu 
hóa sẽ tăng lên rất cao. 


— Dấu gai đen (acanthosis nigricans). Vùng da dày lên dạng u nhú (papillomatous 
thickening), màu đen xám, thường gặp ở vùng da nhăn hoặc các vị trí gấp của cơ thể. Ví 
dụ, vùng gâp ở gáy hay ở bên của cô, vùng nách, bẹn, ở các nếp gấp bụng. Vùng da này 
thường mềm, đối xứng (xem Hình 14.6). Dấu gai đen hiếm khi đi kèm với các ung thư 
đường tiêu hóa (đặc biệt là dạ dày) và lymphoma cũng như cực đại đầu chi, đái tháo đường 
và các bệnh lý về nội tiết khác. 


269 


Hình 14.7. Dãn mao mạch xuất huyết do di truyền xuất hiện trên môi. 


2 John Peutz (1686 - 1957), bác sĩ tại bệnh viện St John, Hague Hà Lan, mô tả lần đầu tiên vào nắm 
1921. Harold Jeghers (1904 - 1990), giáo sư y khoa, bệnh viện thành phố Boston, Mỹ, mô tả điều này 
nấm 1949. 


270 


— Dãn mao mạch xuất huyết di truyền (Hereditary haemorrhagic telangiectasia) hay 
hội chứng Rendu — Osler — Weber °. Nhiều mao mạch nhỏ dãn xuất hiện trong bệnh lý này, 
thường ở trên môi và lưỡi (xem Hình 14.7), nhưng có thể được tìm thấy bắt cứ nơi nào trên 
da. Khi có ở đường tiêu hóa có thể gây mất máu mạn tính hoặc thậm chí thỉnh thoảng gây 
chảy máu cấp tính. Có thể kèm theo dị dạng động tĩnh mạch. Đây là bệnh lý di truyền tính 
trạng trội và không thường gặp. 


-+Ö 
®Ở¿ .,œ - v2@YT- -y. 
" ` ` .. : 


.. 


xe, 
hội 
» 
v. 
w. 


Hình 14.8. Bệnh porphyrin da mắc phải muộn. 

— Bệnh porphyrin da mắc phải muộn (porphyria cutanea tarda). Những bóng nước 
mỏng manh thường xuât hiện trên khu vực da hay tiệp xúc và lành đê lại sẹo (xem Hình 
14.8). Nước tiêu sâm màu do sự rôi loạn mạn tính của quá trình chuyên hóa porphyrin liên 
quan đên nghiện rượu và viêm gan €. 


— Xơ cứng toàn thân (systemic selerosis). Xơ cứng hệ thống thường được gắn liền 
với bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản và rôi loạn nhu động ruột. 
Bảng 14.1. Da và bệnh lý đường tiêu hóa. 
Da :]121/112184j7-1e 


Hội chứng đa polyp đường tiêu hóa 


Các polyp nghịch tạo (hiếm 
khi là adenocarcinoma) ở dạ 


Hội chứng Peutz — 


£ ác dát sắc tô trên tay, 
Jeghers (tính trạng | C sắc tÔ trê y 


Đệ chân, môi. R ` Ji 
trội) | dày, ruột non, đại tràng. 
[ | [ 

Hội chứng Gardner U nang, u xơ, u mỡ Polyp, adenocareinoma đại U xương dạng 

_! (tính trạng trội) (thường đa u). tràng. xương. 
= = BE = — S = 
Hội chứng . Rụng tóc, tăng sắc tô, viêm . Polyp nghịch tạo, tiêu chảy, 
Cronkhite — Canada lưỡi, loạn dưỡng móng thiêu hụt tuyên tụy ngoại tiệt. 


Các u tiêt ra hormon 


Thở khò khè, âm 
thôi ở tim phải. 


Hội chứng Mặt đỏ bừng, dãn mao 


`. Tiêu chảy té nước, gan to. 
carcinoid mạch. y sẽ 


Bệnh tế bào mast hệ “Dãn mao mạch, mặt đỏ - Loết đường tiêu hóa, tiêu | Hen, đau đầu, nhịp 


? Henri Rendu (1644 - 1902), bác sĩ người Pháp. Frederick IWeber (1863 - 1962), bác sĩ người Anh. Bệnh 
!ý này được mô tả nắm 1907. 


271 


thống do tăng sinh 
tê bào mast và giải 
phóng histamm. 


bừng, sân sắc tố, ngứa, da 
vẽ nôi, dấu Darier ? (khi cọ 
sát bằng đầu tù của viết chì 
vài phút sau sẽ nổi đường 
hẳn đỏ lên tại chỗ đó). 


chảy, kém hấp thu. 


U tiết glucagon 


Hồng ban hoại tử di trú. 


nhanh. 


Viêm lưỡi, sụt cân, đái tháo 
đường. 


Các bệnh lý mạch máu 


Dãn mao mạch xuất 
huyệt di truyên 


Dãn mao mạch (đặc biệt là 
giường móng, lòng bàn 
tay, bàn chân). 


nũi họng, rò động 
tĩnh mạch phôi, suy 
tim cung lượng cao. 


Giả u vàng sợi chun 


Sản vàng/sẵn ở các khu 
vực nêp gâp. 


máu. 


Vệt giả mạch ở đáy 
mặt 


bệnh sân teo da ác 
tính 


Hội chứng blue sự 

rubber bleu Hemangiomá (như ở 
lưỡi,...). 

syndrome 

Bệnh Degos hay Sân đỏ hình mái vòm ở 


giai đoạn đâu về sau là vêt 
sẹo nhỏ teo trăng. 


Dấu gai đen 


Vùng da dày lên dạng u 
nhú màu từ nâu đên đen 
thường ở nách. 


1 húng, nhôi máu ruột (chủ 
yếu ở trẻ nam — rất hiếm). 


To đầu chỉ, đái tháo 
đường. 


Viêm da dạng dạng 
herpes 


Mụn nước — thường ở đầu 
hoặc 


gối, khuỷu 


mông. 


tay, 


Thiếu kẽm 


Tổn thương đỏ, có 


Bệnh lý tiêu phân mỡ. 


Tiêu chảy (do thiếu kẽm đặc 
biệt trong bệnh cảnh Crohn 
VỚI TÒ, XƠ gan, nuôi ăn ngoài 
ruột, viêm tuy). 


Bệnh Porphyrinn da 
muộn 


Mụn nước trên vùng da 
tiêp xúc (như bàn tay). 


Bệnh gan do rượu. 


Viêm nhiễm đường 
ruột 


Bệnh thừa sắt 


XƠ cửi 


\Ủ hoại thư, 
„ ngón tay dùi 


Viêm loét đại tràng hoặc bệnh 
Crohn. 


Thay đổi sắc tố da. 


Gan to, dấu hiệu của bệnh lý 
gan mạn tính. 


Đái tháo đường, 
suy tim (phì đại cơ 
tim), bệnh lý khớp, 
teo tĩnh hoàn. 


Da sẽ dày lên, xơ cứng lại, 
lắng đọng nhiều calci, hiện 
tượng Raynaud , dày da, 
dãn mao mạch. 


Trào ngược dạ dày thực quản, 
rối loạn vận động thực quản, 
sự phát triển quá mức vi 
khuẩn ở ruột non với kém hấp 
thu. 


272 


1Eldon John Gardner (1909 - 1989), nhà gen học người Mỹ. 
2Ferdinand Jean Darier (1856 - 1938), bác sĩ da liễu ở Paris. 
3Maurice Ra/naud (1834 - 1881), bác sĩ đa khoa ở Paris. 


14.3.4. Tri giác 

Đánh giá định hướng không gian và thời gian. Hội chứng não gan, do xơ gan mắt bù 
tiên triển (suy gan mạn tính) hoặc viêm gan tối cấp (suy gan cấp tính), là một rôi loạn thần 
kinh thực thê. Các đặc điểm phụ thuộc vào nguyên nhân và các yếu tô câu thành. BN tiến 
tiên đến trạng thái cuối cùng là lơ mơ và hôn mê. Sự kết hợp của tôn thương tế bào gan và 
các shunt cửa — chủ do rối loạn cấu trúc của gan (cả trong và ngoài gan) gây ra hội chứng 
này. Bệnh cảnh này có thể làm cho gan không loại bỏ các chất độc hại, các chất chuyển 
hóa từ hệ tĩnh mạch cửa. Các chất chuyển hóa độc hại có thể bao gồm amoniac, 
methanethiol, acid béo chuỗi ngắn và các acid amin. 


14.4. TAY 

Ngay cả các chuyên gia tiêu hóa có kinh nghiệm cũng phải kiềm chế sự thích thú của 
mình khi tìm thây các dâu hiệu trên bàn tay vì các dâu hiệu này là đâu môi cho sự hiện 
diện của bệnh lý gan mạn tính. Bât kê bệnh nguyên của nó là gì thì hậu quả tôn thương gan 
lan tỏa sẽ thường có những dâu hiệu ngoại vi tương tự. Tuy nhiên, nêu BN chỉ có một dầu 
hiệu này thì không đặc hiệu cho bệnh lý gan mạn tính. 

14.4.1. Móng 
14.4.1.1. Đốm trắng trên móng tay 


Hình 14.9. Đốm trắng trên móng tay — móng tay Terry. 


273 


— Khi có bệnh lý gan mạn tính hoặc các bệnh lý khác làm giảm albumin máu, thì các 
giường móng tay và chân sẽ bị mờ đi (bắt thường này của giường móng không phải của 
móng), thường chỉ thấy một vành màu hồng ở phía trên cùng của móng tay hoặc chân (gọi 
là móng Terry °, xem Hình 14.9). Ngón cái và ngón trỏ thường gặp nhất. Cơ chế có thê là 
do sự chèn ép dòng chảy mao mạch do tụ dịch ngoại bào. 


Hình 14.10. Đường Muehrcke. 


— Đường Muehrcke (đường trắng ngang — xem Hình 14. 10) cũng có thê xuất hiện ở 

BN có tình trạng giảm albumin máu (hypoalbuminaemic), bao gôm cả xơ gan. Đường màu 
xanh có thể thấy được trên ở những BN có bệnh lý Wilson (bất thường gen lặn năm trên 
nhiễm sắc thê thường, đặc trưng của bệnh lý này là đồng bị lắng đọng lại trong mô do giảm 
khả năng thải đồng ra khỏi cơ thể, chính đặc điểm này làm xuất hiện các dấu hiệu tâm thần 
kinh và các bệnh lý ở gan). 

14.4.1.2. Ngón tay dùi trống 

Hơn 1/3 BN xơ gan có dấu ngón tay dùi trống. Trong số ít các trường hợp, nó có liên 
quan đến các shunt động tĩnh mạch ở phối, hậu quả là gây sự thiếu hụt oxy trong máu động 
mạch. Chứng xanh tím có thể liên quan với bệnh gan trầm trọng mạn tính kéo dài. Nguyên 
nhân của thông động tĩnh mạch phôi thì chưa biết rõ. Các bệnh lý như viêm nhiễm đường 
ruột, tiêu phân váng mỡ dẫn đến suy giảm, cạn kiệt dinh dưỡng kéo dài có thể cũng là 
nguyên nhân gây nên ngón tay đùi trống. 

14.4.2. Lòng bàn tay 

14.4.2.1. Lòng bàn tay hông (lòng bàn tay son) 

Lòng bàn tay son là sự đỏ lên của lòng bàn tay ở vị trí mô cái đến mô út (xem Hình 
14.11). Thường thì lòng bàn chân cũng bị ảnh hưởng. Đây có thể là một đặc điểm của bệnh 
lý gan mạn tính. Trong khi những dữ liệu được cho là do nồng độ oestrogen tăng cao, tuy 


‹ Những thay đổi này được mô tả đầu tiên bởi Dr Richard Terry năm 1954 xuất hiện trên BN xơ gan. Chúng 
còn được tìm thấy trên những BMW suy tim và trở nên thường gặp hơn ở những BN bình thường nhung lớn 
tuổi. Đối với những BN dưới 50 xuất hiện dâu hiệu này thì có thể nghĩ đến xơ gan, suy tím hoặc đái tháo 
đường. 


nhiên dấu hiệu này không được chứng minh là có liên quan đến nồng độ O€strogen' huyết 
tương, vì thế các nguyên nhân còn chưa chắc chắn. Lòng bàn tay son cũng có thể xuất hiện 
ở BN nhiễm độc giáp, viêm khớp dạng thấp, đa hồng cầu và hiếm sặp ở những BN sốt kéo 
dài hoặc bệnh bạch câu mạn. Bên cạnh đó, đây cũng có thê là một dấu hiệu bình thường, 
đặc biệt là ở phụ nữ và dấu sao mạch có thê xuất hiện trong thai kỳ. 


274 


Hình 14.11. Lòng ban tay son. 
14.4.2.2. Thiếu máu 
Kiểm tra các nếp gấp lòng bàn tay để tìm các dấu hiệu xanh XaO, CÓ thể gợi ý thiếu 
máu mà nguyên nhân có thê do mât máu đường tiêu hóa, kém hâp thu (folate, vitamin 
B12), tán huyệt (do cường lách) hoặc các bệnh lý mạn tính. 


Hình 14:12. Co rút Dupuytren. (a) lòng bàn tay, (b) lòng bàn chân. 
14.4.2.3. Co rút dạng Dupuytren 
- Co rút dạng Dupuytren li) tình trạng dày lên, co rút lại của lớp cân ở lòng bàn tay có 
thê nhìn và sờ cảm thây được, điêu này làm cho các ngón tay gâp lại, thường gặp ở ngón 


9 Baron Guillaume Dupuytren (1777 - 1835), phẫu thuật viên tại Paris. 


275 


đeo nhẫn (xem hình 14.11). Dẫu hiệu thường ở hai bên và đôi khi có cả ở bàn chân. Thường 
liên quan với nghiện rượu (không phải là bệnh gan), nhưng cũng có khi thấy ở những người 
lao động chân tay; thường mang tính gia đình. Lớp cân ở lòng bàn tay của những BN này 
có gia tăng bất thường xanthine và điều này có thê liên quan đến cơ chế bệnh sinh. 


14.4.3. Dấu run vẫy 


BN được yêu cầu đưa hai tay ra phía trước, cô tay duỗi và xòe các ngón tay trong 15 
giây. Các cử động giật, gấp — duỗi không đều ở cô tay và các khớp bàn ngón tay, thường 
phối hợp với các cử động ra ngoài của ngón tay thường do bệnh lý não — gan. Nguyên nhân 
là do sự nhiễu tín hiệu dẫn ì truyền cảm giác tư thế khớp đến hệ lưới ở thân não. Điều này 
dẫn đến các cử động run vẫy của các cơ tư thế. Đôi khi xuất hiện ở cánh tay, cô, lưỡi, cằm 
và mi mắt. Khi khám có thể yêu cầu BN nhắm mắt kín hoặc thè lưỡi ra có thể quan sát 
được. Dấu run vẫy thường mất nếu BN ở tư thế nghỉ và thường xuất hiện ở cả hai bên khi 
duy trì ở một tư thế kéo dài. Các cử động nhịp nhàng không đồng nhất ở hai bên và mất đi 
khi BN hôn mê. 

Mặc dù dấu run vẫy này là một dấu hiệu đặc trưng và sớm của suy tế bảo gan nhưng 
nó không được dùng đề chẩn đoán. Nó có thê xuất hiện trong bệnh lý suy tim, suy hô hấp, 
suy thận cũng như hạ đường huyết, hạ kali máu, hạ magnesium hoặc ngộ độc barbiturate. 

Run rõ ràng (thực sự là một dạng của múa vờn — múa giật) có thể xuất hiện trong bệnh 
Wilson. Run nhẹ khi nghỉ thường gặp ở những BN nghiện rượu. 


14.5. CANH TAY 

Tìm các dấu hiệu bằm tím ở chỉ trên. Vết bằm tím lớn (bằm máu) có thể là do đông 
máu bất thường. Suy tế bào gan có thê làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein và do đó 
ảnh hưởng tới việc sản xuất của tất cả các yêu tố đông máu (ngoại trừ yêu tố VIII vì được 
tạo ra ở hệ thống lưới nội mô). Vàng da do tắc nghẽn kết quả dẫn đến thiếu acid mật trong 
đường ruột và do đó có thể làm giảm hấp thu vitamin K (một loại vitamin tan trong chất 
béo), đó là sự thiết yếu cho việc sản xuất các yếu tổ đông máu II (prothrombin), VII, IX 
và X. 


Hình 14.13. Chấm xuất huyết. 

Chấm xuất huyết (petechiae — vết bầm máu nhỏ như đầu kim tiêm) cũng có thể quan 
sát thấy (xem Hình 14.13). Việc lạm dụng quá nhiều rượu trong thời gian dài đôi khi có 
thê dẫn đến suy giảm chức năng tủy xương, gây giảm tiêu cầu, do đó sẽ xuất hiện ban xuất 
huyết. Ngoài ra, lách to thứ phát sau tăng áp tĩnh mạch cửa có thê gây ra cường lách, với 


276 


sự phá hủy quá mức tiêu cầu trong lách; trong bệnh lý gan nặng (hoại tử tế bào gan đặc 
biệt là câp tính), đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) có thê xuât hiện. 

Tìm xem BN có teo cơ không, thường là một biểu hiện muộn của suy dinh dưỡng ở 
BN nghiện rượu (xem Text box 14.1). Rượu cũng có thê gây ra bệnh cơ ở gôc ch1. 


Text box 14.1. Đánh giá vấn đề dinh dưỡng. 
—_ Lớp mỡ dưới da: tìm dấu hiệu nhão, chùn của da qua lớp mô dưới da và mất độ căng đây. Sự 
thay đôi này có thê qua sát thây ở cơ tam đâu, ngực ở bờ sườn ngay đường nách giữa và bàn tay. 
—_ Teo cơ: quan sát cơ delta, cơ tứ đầu đùi. Nếu teo khối cơ delta có thể thấy được dấu hiệu vai 
vuông. Luôn nhớ răng, teo cơ có thê xuât hiện trong các bệnh lý thân kinh. 
— Sự thoát dịch từ trong lòng mạch ra khoang ngoài lòng mạch (liên quan đến sự mất khả năng 
sản xuât ra các protein bình thường trong máu của gan): bụng báng, phù ngoại biên. 


Nhìn những vết xước do gãy, đây là dấu hiệu do ngứa thường gặp ở những BN bị bệnh 
vàng da do tắc mật. Đây là dấu hiệu thường gặp ở những BN xơ gan do ứ mật nguyên phát 
°. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh cơ chế của ngứa là do sự lưu giữ một chất không rõ 
“unknown substance” mà bình thường được bài tiết qua mật, hơn là cơ chế lắng đọng muối 
mật trong da như các giả thuyết trước đó. 


Hình 14.14. Dấu sao mạch ở ngực. 
Dấu sao mạch Ï (spider naevi — xem Hình 14.14) bao gồm một tiểu động mạch từ trung 
tâm và lan tỏa ra nhiều mạch máu nhỏ trông giống như chân nhện. Chúng có kích thước 
có thể nhìn thấy được khoảng 0,5 cm đường kính. Chúng thường được phân bố ở các khu 
vực dẫn lưu về tĩnh mạch chủ trên, do đó chúng có thể được tìm thấy ở cánh tay, cổ và 
ngực. Đôi khi dấu sao mạch này bị chảy máu nhiều, khi đó dùng tay ấn một lực vào điểm 
trung tâm để cầm máu. Sau đó máu sẽ nhanh chóng đồ đầy ở trung tâm khi thả tay ra. 
Nếu có hơn hai dấu sao mạch ở bắt kỳ nơi nào trên cơ thể thì sẽ là bất thường. Dấu sao 
mạch có thể xuất hiện ở những BN xơ gan, thường do rượu. Ở những BN xơ gan số lượng 


° Xơ gan ứ mật nguyên phát là bệnh lý viêm nhiễm phá hủy đường mật mạn tính không do nhiễm trùng 
và không rõ nguyên nhân. Bệnh lý này khá Í gặp, BW thường là nữ: 

? Dấu sao mạch được mô tả đầu tiên vào nắm 1867 bởi Erasmus (1809 - 1984), một phẫu thuật viên và 
Đác sĩ da liêu người Anh. 


277 


dấu sao mạch có thể tăng hoặc giảm khi tình trạng của BN thay đôi, cũng như sự nôi bật 
của dâu hiệu lòng bàn tay son. Dâu sao mạch có thê xảy ra thoáng qua ở BN viêm ø 
VI. . Trong tháng thứ 2 đên thứ 5 của thai kỳ, ( dâu Sao mạch sẽ thường xuât hiện, chỉ đ 


trên của cơ thê nhưng có một điệi là nó thường liên quan đến những 1ø nảo 
xuất hiện dấu đỏ bừng. Giống như dấu lòng bàn tay son là do estrogen dư thừa. Mộ 
của chức năng gan bình thường sẽ bất hoạt oestrogen và chức năng này : 
bệnh lý gan mạn tính. Oestrogen được biết đến là có tác dụng dãn nở tr 
mạch xoắn ốc của nội mạc tử cung và điều này đã dùng để giải thíc 
sao mạch nhưng sự thay đổi nồng độ oestradiol huyết tương đã kh 
tương quan với sự xuất hiện và biến mất của dấu sao mạch. 
Chân đoán phân biệt của dấu sao mạch bao gồm các nốt 
gọi là cherry hemangloma — xem Hình 14.15), sao tĩnh mạ : 
di truyền. Các nốt Campbell de Morgan là những tổn thư inh tròn nđô nằm nhô lên trên 
bề mặt da, thường xuất hiện trên bụng hoặc trước ngực ¡nh mạch (xem Hình 14.16) 
là những tôn thương từ 2 đến 3 cm có thể xuất hiện trê : lưng bàn chân, chân, lưng và 
ngực thấp. Do áp lực tĩnh mạch tăng cao và được tìi ï phía trên vùng chi phối chính 


n các tiêu động 
ì diện của dâu 


h 14.15. Các nốt Campbell de Morgan. 


“(đa gan (1811 — 1876), một phẫu thuật viên ở London. Ông ta là một trong 300 người theo 
ý ai trường Royal. Ông mô tả các nốt Campbell de Morgan vào nắm 1872 và nghĩ rằng 


chúng là dấu hiệu của ung thư (bây giờ thì không phải). 


278 


Hình 14.16. Sao tĩnh mạch. 
14.6. VÙNG MẶT 
14.6.1. Mắt 


Hình 14.17. Củng mạc mắt vàng. 

Đầu tiên nhìn kết mạc mắt để tìm xem có vàng (xem Hình 14.17) hay thiếu máu không. 
Xem có vệt Bitot " là vùng bị keratin hóa màu vàng ở củng mạc (xem Hình 14.18). Thường 
là hậu quả của sự thiếu hụt vitamin một cách trầm trọng, có thể đo suy dinh dưỡng hoặc 
kém hấp thu. Tổn thương võng mạc và mù lòa có thể xảy ra theo sau đó. Vòng Kayser — 
EFleischer Ì (xem Hình 14.19) là các vòng nhẫn màu nâu — xanh ở ngoại vi của giác mạc, 


° Pierre Bitot (1822 - 1868), mô tả dấu hiệu này vào năm 1663. 


! Bernhard Kay/ser (1869 - 1954), bác sĩ mắt người Đúc mô tả những vòng này vào nắm 1902. Bruno 
Feischer (1848 - 1904), bác sĩ mắt người Đức, mô tả dấu hiệu này vào nắm 1903. 


279 


ảnh hưởng cực trên nhiều hơn cực dưới. Hiện tượng này là do lắng đọng đồng dư thừa 
trong màng Descemet ỉ của giác mạc, phát hiện bằng cách kiểm tra băng khe đèn. Thường 
gặp trong bệnh Wilson, một bệnh tăng dự trữ đồng gây xơ gan và rồi loạn thần kinh. Vòng 
Kayser — Fleischer thường thấy khi BN đã có các dấu hiệu về thần kinh. Các bệnh lý gan 
mật khác cũng có thể có dấu hiệu này. Viêm mồng mắt có thể gặp trong các bệnh lý viêm 
nhiễm đường ruội. 


Hình 14.18. Các vệt Bitot. 


~ + 


Hình 14.19. Vòng Kayser — Fleischer. 

U vàng ở mắt (xanthelasma) là mảng màu vàng ở mô dưới da quanh mắt, do lắng đọng 
lipid. Thường xuất hiện ở những BN tăng cholesterol huyết tương kéo dài. Ở những BN ứ 
mật, một lipoprotein bất thường (lipoprotein X) được tìm thấy trong huyết tương và đi kèm 
với gia tăng nồng độ cholesterol trong huyết thanh. Xanthelasma thường gặp ở những BN 
bị xơ gan ứ mật nguyên phát. 

Ban xuất huyết quanh mắt “hội chứng mắt đen” là một dấu hiệu đặc trưng của sự thoái 


J Jean Descemet (1Z32 - 1810), giáo sư phẫu thuật và giải phẫu ở Paris. Ông mô tả màng này vào nắm 
1765. 


hóa mạch máu dạng bột (amyloidosis) (có lẽ liên quan đến sự thiếu hụt yếu tố X)nhưng là 
cực kỳ hiêm (xem Hình 14.20). 


280 Hình 14.20. Amyloidosis gây bâm máu quanh mắt. Chú ý rằng, những 
BN bầm máu hai mắt phải được nội soi mũi để kiểm tra, một dấu hiệu 
cực kỳ hiếm gặp. 

14.6.2. Tuyến nước bọt 


Tiếp, theo thăm khám vùng mang tai (xem List 14.1). Yêu cầu BN nghiên răng để sờ 
các cơ cắn; tuyến mang tai bình thường không sờ thấy được nhưng khi tuyến to ra thì sờ 
rõ ràng ngay sau cơ cắn và phía trước của tai. Tuyến mang tai to ở hai bên có liên quan với 
nghiện rượu hơn là bệnh lý ở gan, do sự thâm nhiễm của chất béo, có lẽ thứ phát sau ngộ 
độ rượu có hoặc không có tình trạng suy đinh dưỡng. Tuyến mang tai đau, nóng, sưng gợi 
ý chân đoán viêm tuyến mang tai thường sau một bệnh lý cấp tính hoặc phẫu thuật. Một 
khối u tuyến mang tai hỗn hợp (adenoma đa hình) là dạng thường gặp nhất. Carcinoma 
tuyến mang tai có thê gây liệt dây thần kinh mặt. Sờ từ trong miệng để tìm sỏi tuyến mang 
tai, có thể xuất hiện ngay tại lỗ của ống tuyến mang tai (đối diện răng hàm trên thứ hai). 
Quai bị có thê gây tuyến mang tai to cấp, thường ở hai bên. 


List 14.1. Các nguyên gây to tuyến mang tai. 


1. Hai bên —_ Mất nước nặng: xuất hiện trong suy thận, 
—_ Quai bị (có thể một bên). carcinomafosis giai đoạn cuối và nhiễm 
— Sarcoidosis hoặc lymphoma gây tuyến trùng nặng. 

mang tai to nhưng không đau. 2.. Một bên 
—_ Hội chứng Mikuliz ”: gây to, không đau cả —__U tuyến mang tai hỗn hợp (đôi khi ở hai 

ba tuyến nước bọt, bệnh lý này có lẽ là giai bên). 

đoạn sớm của hội chứng Sjögren. —U xâm lấn thường gây to tuyến mang, 
—_ Viêm tuyên mang tai do rượu. không đau một bên và liệt thân kinh mặt. 
— Suy dinh dưỡng. — _ Tắc ống tuyến mang tai (do sỏi). 


* Johann von Mikuliz-Radecki (1850 — 1905), giáo sư ngành phẫu thuật ở Breslau. Ông mô tả hội chứng 
này vào năm 1892. 


Hình 14.21. Khám tuyến d 

281 Tuyến dưới hàm to thường do sỏi calci, sờ thấy bằi 

ngón tay trỏ trên sàn miệng của BN bên cạnh lưỡi và 

ngón tay đặt phía sau xương hàm dưới. Nó cũng có th 

14.6.3. Miệng 

14.6.3.1. Răng và hơi thở 

List 14.2. Các nguyên 

—_ Phenytoin. 

—_ Mang thai. 


—_ Bệnh scorbut (scurvy - thiếu vit 
không đều. 


(xem Hình 14.21). Đặt 
m nhận nó giữa ngón trỏ và các 
tong các bệnh lý gan mạn tính. 


ướu răng trở nên đỏ, xôp, dễ chảy máu, phù nê và 


—_ Viêm nướu do hút thuốc, dạn: dạng mảng, đau họng Vincent Ï (viêm màng hạnh nhân 


do vị trùng gram âm). XU 
—_ Bệnh bạch cầu. 3 
* Jean Hyacinthe Vincent (186 50), giáo sư ngành pháp y và nhà ví trùng học người Pháp, mô tả 
Đệnh lý này vào năm 1898. _ 


List 14.3. nguyên gây thay đổi sắc tố trong miệng. 

" Nhiễm kim loại r 
sắt - thay đồ 

— Thuốc: chốn 
—_ Bênh Addi ốt màu nâu — đen ở bất kỳ chỗ nào trong miệng. 


và bismuth (đường xanh — đen nắm trên viên nướu), sắt (nhiêm sắc tô 
— xám trên khâu cái cứng). 


gừa thai đường uống (vùng đen, nâu ở bất kỳ nơi đâu trong miệng). 


—_ Hội chứ Jeghers: môi, niêm mạc má hoặc khâu cái. 


h: thương tổn màu đen nhô lên ở bất kỳ chỗ nào trong miệng. 


5ắt đầu của ống tiêu hóa, giống như đầu tận của ống tiêu hóa nơi mà chúng 
n sát được. Đầu tiên, quan sát sơ bộ về trạng thái của răng và chú ý xem BN 
ay không. Nếu có răng giả cần phải lấy ra để khám vùng miệng được hoàn 
nướu răng của BN có phì đại (xem List 14.2) hay rối loạn sắc tố không 


(xem List 14.3). Nếu răng giả lỏng lẻo có thể gợi ý tình trạng loét và răng bị hư hại có thê 


282 


có mùi hôi thối (hơi thở hôi). 

Những nguyên nhân khác gây hơi thở hôi được liệt kê trong List 14.4. Những điều này 
phải được phân biệt với hơi thở hôi do các bệnh lý ở gan — có mùi hơi ngọt dịu. Đó là một 
trong những dấu hiệu gợi ý tình trạng bệnh lý tế bào gan trầm trọng và có thê do ngộ độc 
methanethiol. Những chất này được biết là bốc hơi lên cùng với hơi thở và có thể chuyển 
thành methionine khi amino acid không được demethyl hóa do các bệnh lý ở gan. Khi mùi 
hội thối đó phủ đầy phòng bệnh của BN là một dấu hiệu tôi tệ, điều này gợi ý tình trạng 
tiền hôn mê gan trong nhiều trường hợp. Sự xuất hiện hơi thở hôi do gan ở những BN hôn 
mê không rõ nguyên nhân là điều gợi ý để chân đoán loại trừ. 

Nếu mùi hôi thối đó không rõ ràng, yêu cầu BN thở qua miệng khi đó chúng ta sẽ cỗ 
găng đề ngửi lẫy một ít. 

List 14.4. Các nguyên nhân hơi thở có mùi. 


— _ Vệ sinh răng miệng kém. — Tăng ure máu (mùi amonIac). 


—_ Hơi thở hôi do gan (mùi ngọt dịu của trái — _ Rượu (dê phân biệt). 
cây). — - Paraldehyde. 

— Nhiễm ceton (nhiễm ceton do đái tháo — _ Mùi thối (do nhiễm trùng ky khí đường hô 
đường gây tiệt ccton trong hơi thở có mùi hâp với tăng tiệt nhiêu đàm). 
trái cây). —.. Hút thuốc. 


14.6.3.2. Lưỡi 


Hình 14.22. Dấu lưỡi đen. 

Dày thượng mô với các mảng vi trùng và hạt thức ăn bao phủ trên bề mặt của lưỡi, 
thường xuất hiện ở những người hút thuốc lá. Hiếm khi, nó là một dấu hiệu của bệnh lý và 
rõ ràng hơn ở phần sau của lưỡi nơi mà các nhú gai chuyển động một cách chậm chạp. Nó 
thường xuất hiện trong bệnh cảnh nhiễm trùng đường hô hấp nhưng không có liên quan 
đến táo bón hay bất kỳ rối loạn trầm trọng nào ở bụng. 

Lưỡi đen (lingua nigra — xem Hình 14.22) do sự dãn dài của các nhú gai ở phần sau 
của lưỡi, khi đó xuất hiện màu nâu đen do lắng đo keratin. Nó thực sự không có triệu chứng 


283 


nhưng ảnh hưởng đến thâm mỹ. Tích tụ bismuth có thê gây đổi màu đen trên lưỡi. 


Hình 14.24. Lưỡi có mảng trắng. 

Lưỡi địa hình (xem Hình 14.23) là một thuật ngữ mô tả những thay đổi dạng vòng và 
dạng đường màu đỏ. Thường không đau, nó khuynh hướng tự đến và tự đi. Nó thường 
không đặc hiệu cho bệnh lý nào nhưng có thể nghĩ nghiều đến thiếu hụt vitamin đặc biệt 
là vitamin B12. 


Lưỡi có mảng trắng (xem Hình 14. 25) là lưỡi có lớp niêm mạc dày và trắng, đây là 
biểu hiện của một bệnh lý ác tính. Hầu hết nguyên nhân gây lưỡi mảng trăng đều bắt đầu 
bằng chữ “S”: sâu răng (sore teeth), hút thuốc (smoking), nhiễm trùng (sepsis) hoặc giang 
mai (syphilis) nhưng cũng có thê không có nguyên nhân. Mảng trắng có thê xuất hiện ở 
vùng hầu, hậu môn và âm đạo. 


Hình 14.25. Viêm lưỡi. 


284 


Hình 14.26. Lưỡi to: 


Thuật ngữ viêm lưỡi (xem Hình 14.25) thường dùng để mô tả tình trạng luỡi trơn láng 
mất sự gồ ghề và có thể đỏ lên. Biểu hiện này là do teo các gai lưỡi và ở giai đoạn muộn 
có thê có loét xuất hiện ở nông. Những thay đổi này xuất hiện trên lưỡi thường là hậu quả 
của sự thiếu hụt dinh dưỡng vì lưỡi rất nhạy (tế bào niêm mạc lưỡi có chu kỳ thay thế rất 
nhanh). Thiếu hụt sắt, folate và vitamin nhóm B, đặc biệt nguyên nhân thường gặp nhất là 
thiếu vitamin B12. Viêm lưỡi xuất hiện ở những người nghiện rượu và hiếm gặp ở những 
BN có hội chứng carcinoid. Tuy nhiên, nhiều trường hợp xuất hiện ở người lớn tuổi là 
không thê lý giải được. 

Lưỡi to (macroglossia — xem Hình 14.26) có thể xuất hiện trong các bệnh lý bắm sinh 
như hội chứng Down hoặc trong các bệnh lý nội tiết như cực đại đầu chi. U xâm lấn 
(hemangioma hoặc lymphangioma) hoặc sự thâm nhiễm của các amyloid trong bệnh 
amyloidosis cũng có thê gây lưỡi to. 


14.6.3.3. Loét miệng 


Hình 14.27. Loét miệng dạng áp tơ. 


285 


Hình 14.28. Viêm góc miệng. 

Đây là một chủ đề quan trọng vì có rất nhiều bệnh lý hệ thống có biểu hiện loét ở 
miệng — xem List 14.5. Loét dạng áp tơ (aphthous ulcer — xem Hình 14.27) là loại thường 
gặp nhất. Loại này thường bắt đầu với một bóng nước nhỏ đau xuất hiện trên lưỡi và bề 
mặt niêm mạc miệng, khi vỡ sẽ gây đau và loét nông. Những vết loét này khi lành lại sẽ 
không để lại sẹo. Nguyên nhân gây ra loại loét này chưa được biết hoàn toàn, chúng thường 
không xuất hiện trên những BN có bệnh lý hệ thống trầm trọng, nhưng có thê xuất hiện ở 
BN Crohn hoặc tiêu phân váng mỡ. Nhiễm HIV thường đi kèm với nhiều tổn thương ở 
miệng. Viêm góc miệng (xem Hình 14.28) là tôn thương nứt ở khóe miệng, nguyên nhân 
có thê do thiếu vitamin B6, B12, folate và sắt. 


List 14.5. Các nguyên nhân gây loét miệng. 


1. Thường gặp — Bệnh lý khớp: hội chứng Beheet !, hội 
—_ Áp tơ. chứng Reiter 7. 

—_ Chấn thương. —_ Hồng ban đa dạng. 

—_ Thuốc (steroids) — Nhiêm trùng: nhiêm virus = herpes ZOSeT, 
2. Ítgặp tap li TT nhiễm vi trùng — giang 


— Bệnh lý đường tiêu hóa: bệnh crohn, viêm 
loét đại tràng, tiêu phân váng mỡ. 
1 Halusi Behcet (1889 ~ 1948), bác sĩ da liễu người Thổ Nhí Kỳ. Ông mô tả bệnh !ý này vào năm 1937. 
# Hans Relter (1881 - 1969), nhà vị sinh học ở Berlin, mô tả hội chứng nảy vào nắm 1916. 


14.6.3.4. Nhiễm candida 

Nhiễm nắm candida abicans có thể gây ra những mảng màu trắng sữa trong miệng, 
việc loại bỏ những mảng này khá khó khăn và làm chảy máu trên bê mặt. Tình trạng này 
có thê lan vào thực quản gây loạn sản và nuôt đau. Nhiễm candida thường liên quan đên 
tình trạng suy giảm miền dịch (steroids, hóa trỊ ung thư, nghiện rượu hoặc bât thường về 


4 Burrill Bernard Crohn (1884 - 1983) bác sĩ tiêu hóa người Mỹ tại bệnh viện Mount Sinai, mô tả bệnh lý 
nây vào nắm 1932. Trước đây nó được mô tả bởi Giovarmi Morgagni (1682 — 1771) vào nắm 1769. 


286 


hệ thông miễn dịch như HIV) gây nên sự suy giảm khả năng đề kháng. Sử dụng kháng sinh 
phổ rộng làm ức chế lợi khuẩn ở miệng cũng là nguyên nhân thường gặp bởi vì điều này 
sẽ tạo điều kiện nắm phát. triển quá mức. Vệ sinh răng miệng kém, thiếu sắt và đái tháo 
đường cũng có thê gầy nhiễm candida. Nhiễm candida niêm mạc mạn tính là một hội chứng 
riêng biệt gồm có nhiễm nắm ở miệng, nhiễm trùng ở giường móng tay, móng chân và da 
kéo dài hoặc tái đi tái lại. Gần phân nửa những BN này có các bệnh lý nội tiết như suy 
tuyến cận giáp, nhược giáp hoặc bệnh Addison. 


14.7. CỔ VÀ NGỤC 
Sờ hạch lympho ở cô. Quan trọng là phải sờ cảm nhận các hạch thượng đòn, đặc biệt 
là ở bên trái. Nguyên nhân thường gặp nhất ở nhiều quốc gia là lao. Những vấn đề ở hạch 
vùng cổ, thượng đòn thường là hạch to có thê xuất hiện trong các bệnh lý ác tính ở dạ dày 
hoặc đường tiêu hóa hoặc ung thư phối. Hạch thượng đòn bên trái to (hạch WIirchow) xuất 
hiện cùng với carcinoma dạ dày gọi là dấu hiệu Troisier L Đông thời quan sát tìm các sao 
mạch. 


Hình 14.29. Nữ hóa tuyến vú. 

Ở nam giới, nữ hóa tuyến vũ (gynaeeomastia - xem Hình 14.29) có thể xuất hiện trong 
các bệnh lý gan mạn tính. Nữ hóa tuyến vú có thê một hoặc hai bên và vú thường nhạy 
đau. Đây có thê là dấu hiệu của xơ gan, đặc biệt là xơ gan do rượu hoặc viêm gan tự miễn 
mạn tính. Trong các bệnh lý gan mạn tính có sự thay đổi tỷ lệ oestradiol/testosterone. Ở 
những BN xơ gan, spironolactone sử dụng trong điều trị báng bụng cũng là một nguyên 
nhân thường gặp. Ngoài ra, nữ hóa tuyến vú có thể xuất hiện ở những người nghiện rượu 
mà không có các bệnh lý san do tổn thương các tế bào Leydig " của tinh hoàn. Cũng có 
rất nhiều loại thuốc có thê gây nên nữ hóa tuyến vú (digoxin, cimetidine) nhưng hiếm. 


14.8. BỤNG 
14.8.1. Quan sát 


BN nằm ngửa trên giường bệnh, bộc lộ từ núm vú cho đến khớp mu. Quan sát xem 
BN có khỏe không? Những BN có cơn đau bụng câp thường năm rât tĩnh lặng và thở nông. 


! Charles Emile Troisier (1844 - 1919), giáo sư bệnh học ở Paris. mô tả dấu hiệu này vào nắm 1886. 
m ƑFranz von Leydig (1821 - 1908), nhà động vật học và giải phẫu học người Đức. 


287 


Na 
Hình 14.30. Các sẹo trên thành bụng. Chú ý: các sẹo mổ nội soi hiện nay 
rất hay gặp. Hầu hết các sẹo đó gôm những lỗ khoảng 2 cm, ngay trên 
rốn. (1) đường giữa trên rốn, (2) hạ sườn phải, (3) cạnh đường giữa bên 
phải, (4) đường giữa dưới rốn, (5) cắt thận, (6) cắt ruột thừa, (7) ghép 
thận, (8) trên vệ, (9) bẹn trái, (10) trên rốn. 


Hình 14.31. (a) bụng căng chướng do dịch báng — BN nằm ngửa; rốn bị 
đẩy xuống dưới không giống như trong trường hợp có khối choán chỗ 
lớn ở vùng chậu, (b) bụng báng khổng lô nhìn thấy lúc BN ngôi. 


285 


Việc thăm khám vùng bụng bắt đầu bằng việc quan sát cần thận để tìm các sẹo mô 
hoặc chấn ¡thương trước đó (xem Hình 14.30). Quan sát vùng quanh rồn, đề tìm các sẹo mồ 
nội soi, nếu sẹo cũ sẽ có màu trăng còn sẹo mới sẽ có màu hồng do còn mạch máu. Chú ý 
các lỗ hồng trên thành bụng (hậu môn nhân tạo kiêu quai hoặc kiểu tận, mở hồi tràng ra 
da, mở niệu quản ra da) hoặc rò. Có thể thấy được các vân khía trên thành bụng sau khi 
BN sụt cân. 

Quan sát bụng xem có căng chướng không (xem Hình 14.31). Tất cả những nguyên 
nhân gây nên tình trạng này đều bắt đầu bằng chữ “f” như: mỡ (fat — béo phì), dịch (fluid 
— bụng báng), mang thai (fetus), hơi (flatus — chướng bụng do tắc ruột), phân (faeces), u 
lớn (filthy big tumors — u buông trứng hoặc nang ký sinh trùng) hoặc giả mang thai 
(phantom pregnancy). Nhìn và đánh giá hình dạng của rỗn, điều này có thê gợi ý cho ta 
manh mối đề chân đoán nguyên nhân. Khi rốn bị chôn vùi trong lớp mỡ thì đó có thể là do 
BN ăn quá nhiều. Tuy nhiên khi khoang phúc mạc bị đô đầy do dịch (bụng báng) do bất 
kỳ nguyên nhân nào thì vùng hông lưng và thành bụng có cảm giác căng, lúc đó rôn sẽ nhô 
hoặc lồi ra và hướng xuông dưới. Ở phụ nữ mang thai, rỗn sẽ bị tử cung đây lên trên, dấu 
hiệu này cũng có thể xuất hiện trong trường hợp nang buồng trứng không lô. 


Nếu có khối phông khu trú xuất hiện, đó có thê là sự dãn lớn của một cơ quan nào đó 
trong ô bụng hoặc vùng chậu. Thoát vị là sự nhô ra khỏi vị trí bình thường của các cấu trúc 
trong Ổ bụng qua lỗ mở bắt thường. Điều này có thể là hậu quả của sự suy yếu của thành 
bụng do phẫu thuật trước đó, khiếm khuyết thành bụng bẩm sinh hoặc tăng áp lực mạn tính 
trong ô bụng. 

Nếu các tĩnh mạch xuất hiện nhô lên trên bề mặt của thành bụng thì cần phải xác định 
hướng của dòng chảy. Sử dụng một ngón tay đè lên để làm tắc tĩnh mạch và sau đó dùng 
ngón tay thứ hai để là trống tĩnh mạch phía dưới ngón tay làm tắc (xem Hình 14.32). Nhắc 
ngón tay thứ hai lên và quan sát, nếu có tái đỗ đầy tĩnh mạch thì hướng của dòng máu là 
từ dưới lên trên. Chiều dòng máu nên được làm tách biệt ở phía trên và dưới rốn. 


Hình 14.32. Xác định m- dòng chảy tĩnh ni: (a) đặt hai ngón tay 
đè vào tĩnh mạch, (b) dịch chuyển ngón. tay thứ hai xuống phía dưới để 
làm trống tĩnh mạch và giữ cho nó vần tặc, (c) nhấc ngón tay thứ hai lên 
nhưng tĩnh mạch vẫn không tái đổ đây, (d) thực hiện test này lại lân nữa 
nhưng dịch chuyển ngón tay thứ nhất, sự tái đổ đây xuất hiện cho chúng 
ta thấy được chiêu hướng dòng chảy. 


289 


Trong những trường hợp tăng áp lực tĩnh mạch cửa nặng (xem Hình 14.33), dòng shunt 
cửa — chủ qua tĩnh mạch rốn xuất hiện, những tĩnh mạch này có thê dẫn lớn và ngoằn 
ngoèo. Hướng của dòng chảy là đi từ rốn. Bởi vì chúng dẫn lớn và ngoằn ngoèo nên nhìn 
giống như mái tóc của Medusa sau khi bị Minerva cắt trong thần thoại Hy Lạp, nên đôi khi 
người ta gọi dấu hiệu này là đầu Medusa (caput Medusae) nhưng rất hiếm gặp — xem Hình 
14.34. Thường chỉ một hoặc hai tĩnh mạch (thường là thượng vị) có thể nhìn thấy rõ ràng. 
Các tĩnh dãn lớn này cũng có thê gặp trong tắc tĩnh mạch chủ dưới thường do u hoặc huyết 
khối nhưng đôi khi do bụng báng quá mức. Trong những trường hợp nảy, các tĩnh mạch 
thành bụng dãn lớn để cung cấp máu bàng hệ từ chỉ dưới. Vì thế, đề phân biệt dâu hiệu đầu 
Medusa do tắc tĩnh mạch chủ dưới bằng cách xác định hướng đòng chảy dưới rốn. Nó sẽ 
hướng xuống dưới chân trong trường hợp tăng áp lực tĩnh mạch cửa và hướng lên đầu 
trong trường hợp tắc tĩnh mạch chủ đưới. Các tĩnh mạch nông gỗ lên cũng có thể là những 
tốn thương bẩm sinh. 


Hình 14.33. Dãn lớn các tĩnh mạch quanh rốn ở BN tăng áp lực tĩnh mạch 
cửa. 


Hình 14.34. Tĩnh mạch nhô lên, nhìn thấy được qua thành bụng. (1) tĩnh 
mạch nhỏ ở bở sườn, (2) dạng đầu Medusa, (3) tắc tĩnh mạch chủ dưới. 


Có thể quan sát thấy mạch đập trên thành bụng. Nếu mạch đập thấy ở trung tâm vùng 
thượng vị thì có thê đó là phình động mạch chủ bụng. Tuy nhiên, động mạch chủ bụng có 
thê quan sát được mạch đập ở những BN gây bình thường. 


Đôi khi có thể nhìn thấy nhu động ruột qua thành bụng ở những BN gầy, điều này gợi 
ý có tình trạng tắc ruột. Chúng ta có thể quan sát được dấu hiệu này nếu tắc ở môn vị do 
loét, ung thư. Nhu động ruột trong trường hợp này là những sóng chậm ở thành bụng trên 
đi từ trái sang phải. Tắc ở đầu xa ruột non có thể gây những chuyên động tương tự nhưng 
có dạng bậc thang ở trung tâm của thành bụng. 


Hình 14.35. (a) d dấu ¡ Grey — Turner và (b) dấu Cullen trong trường hợp 
nặng của viêm tụy cấp. 

Những tốn thương trên da thành bụng cũng cần phải được chú ý. Những thương tôn 
này gồm bóng nước do nhiễm herpes ZOSfCT — xuất hiện theo khoanh da (khu trú chỉ ở một 
bên bụng trong vùng chi phối của rễ thần kinh). Herpes zoster có thê gây ra những cơn đau 
bụng đữ đội có nguồn gôc không rõ ràng cho đến khi "hồng ban xuất hiện. Hạch Sister 
Joseph ° (xem Hình 14. 36) là sự tích tụ của u di căn ở rồn, đây là vùng giải phẫu mà phúc 
mạc nằm sát với da nhất. Hiếm khi thấy được sự thay đổi sắc tố ở rốn thành màu xanh 
nhạt, trong những trường hợp có máu tụ phúc mạc lan rộng và viêm tụy cấp (dấu hiện 
Cullen °— rốn có màu mắt đen - xem Hình 14.35b). Sự thay đổi sắc tố da hiếm khi có ở 
vùng hông lưng như trong trường hợp nặng của viêm tụy cấp (dấu hiệu Grey — Turner P, 
xem Hình 14.35a). 


^ Sjster Josenph của bệnh viên St Mary, Rochester, Minnesota mô tả dâu hiệu này cho bác sĩ lam Mayo 
(1861 —- 1939) của bệnh viện thực hành Mayo Cliric. 

° Thomas S Cullen (1869 —- 1953), giáo sư ngành phụ khoa tại bệnh viện Đại Học Hopkins mô tả dấu hiệu 
này trên những BW thai ngoài tử cung vẽ. 

? George Gre/— Turner (1877 - 1951), phẫu thuật viên người Anh. 


291 


Hình 14.37. Các vân khía trên thành bụng. 


Khi thành bụng bị kéo căng quá mức có thê gây đứt các sợi đàn hồi dưới da tạo ra các 
đường khía màu hông với các sự xuất hiện của nêp nhăn trên da gọi là vân khía (striae) — 
xem Hình 14.37. Khi các đường này rộng ra và đối màu đỏ tía thì có thể nguyên nhân là 
hội chứng Cushing. Báng bụng, mang thai và tăng cân là những nguyên nhân thường gặp. 


Kế tiếp, yêu cầu BN ngồi ở cạnh giường bệnh để bụng của BN ngang mức tầm mắt 
của bác sĩ. Yêu cầu BN thở chậm qua miệng và quan sát bụng BN để tìm các dấu hiệu 
chuyên động không cân xứng ở hai bên, nếu có thì đó có thê là khối choán chỗ. Trong 
những trường hợp gan to có thể thấy gan ở hạ sườn phải, cũng như lách to sẽ thấy lách ở 
hạ sườn trái. 


292 


Đường trung 
đòn 


1. Hạ sườn phải 
2. Thượng vị 

3. Hạ sườn trái 
4. Hông phải 

5, Quanh rốn 
6. Hông trái 

7. Hố chậu phải 
8. Hạ vị 

9. Hố chậu trái 


\ 


Pubic symphysis 


a 
Hình 14.38. Phân chia vùng bụng khi thăm khám (a) 9 vùng và (b) 4 
vùng. 
14.8.2. Sờ 
List 14.6. Đặc điểm cân xác định khi khám được một khối choán chỗ 
trong ổ bụng. 
Đối với những khối khám được ở bụng cần phải xác định các đặc điểm sau đây: 
— _ Vị trí: nằm ở vùng nào. 
— _ Có nhạy đau hay không. 
—_ Kích cỡ (phải đo) và hình dạng. 
— Bề mặt: đều hay không đều. 
— Bờ đều: hay không đều. 
—_ Mật độ: chắc hay mềm. 
— __ Di động và chuyền động theo nhịp thở không? 
—_ Có mạch đập hay không? 
—_ Có cấu trúc gì ở phía trên khối đó hay không? 


Thao tác thăm khám nay sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin hữu ích. Để thực 
hiện thao tác thăm khám sờ bụng được tốt nhất thì cơ thành bụng của BN phải ở trạng thái 
thư giãn hoàn toàn. Chúng ta nên lưu ý, thao tác thăm khám này phải đảm bảo không gây 
đau cho BN. thực hiện nhẹ nhàng và ấm áp. Hỏi BN có đau ở vùng nào hay không, nếu có 
thì chúng ta sẽ thăm khám ở vùng đó sau cùng. Khuyến khích BN hít thở nhẹ nhàng qua 
miệng. Nếu cần thiết, yêu cầu BN co gối nhẹ lên để các cơ thành bụng thư giãn hoàn toản. 

Đề dễ dàng cho việc thăm khám, người ta chia bụng thành 9 vùng (xem Hình 14.38). 
Cần thăm khám từng vùng bằng mặt lòng của các ngón tay. Khi sờ bờ của các tạng hoặc 
khối choán chỗ nên sử dụng mặt bên của ngón trỏ vì đây là nơi nhạy nhất của bàn tay. 

Khi sờ bụng nên bắt đầu bằng động tác sờ nhẹ nhàng lên mỗi vùng. Tất cả các chuyên 
động của bàn tay nên thực hiện bằng cử động ở các khớp bàn ngón và bàn tay nên uốn 


293 


khuôn theo hình dạng của thành bụng. Chú ý sự xuất hiện của các vùng nhạy đau hoặc 
khối u bên dưới. Khi dịch chuyên bàn tay qua mỗi vùng, chúng ta nên ghi nhận và ghi nhớ 
các cấu trúc giải phẫu bên dưới. Kế tiếp sờ các cấu trúc sâu ở bụng, cân thận để tránh sờ 
lên những vùng nhạy đau của BN - vùng này sẽ được khám cuôi cùng. Sờ sâu được dùng 
để xác định các khối nằm trong sâu và cân thận xác định các đặc điểm của khối này — xem 
List 14.6. 

Đề kháng thành bụng (khi đề kháng lại với việc sờ bụng do co thắt các cơ thành bụng) 
có thê do nhạy đau, lo lắng và thường tự chủ. Nó có thê xuất hiện nếu chúng ta không nhẹ 
nhàng trong việc thăm khám. Cảm ứng phúc mạc là sự co thắt phản ứng không tự ý của cơ 
thành bụng và luôn đi kèm với sự nhạy đau do kích thích phúc mạc và viêm phúc mạc. 

Phản ứng dội xuất hiện khi thành bụng bị đẻ với một lực tăng dần một cách từ từ sau 
đó buông ra đột ngột, lúc đó BN sẽ có cảm giác đau như đao đâm. Điều này sẽ làm cho 
BN nhăn nhó và cau mày, vì thế phải quan sát nét mặt của BN khi thăm khám thao tác này. 
Nếu xuất hiện, nó gợi ý cho chúng ta có tình trạng viêm phúc mạc và nên được thực hiện 
nếu chúng ta đắn đo là viêm phúc mạc khu trú hay viêm phúc mạc toàn thể. BN có đau 
bụng câp thì không nên hiện động tác này lập đi lập lại vì có thể làm cho BN kiệt sức. Khi 
khám động tác này cần cần thận, tránh việc sờ ấn bụng một cách thô bạo và đột ngột mà 
việc này nên được thực hiện chậm rãi và nhẹ nhàng. Nê ếu nghi ngờ BN giả vờ nên thực 
hiện test này với ống nghe. Yêu cầu BN nằm xuống, thở nhẹ nhàng lúc đó chúng ta đặt 
ống nghe và thực hiện test. 

14.8.2.1. Khám gan 

Đề khám được gan to - xem Hình 14.39, bàn tay người khám phải đặt song song với 
bờ sườn phải và bắt đầu từ hồ chậu phải lên. Yêu cầu BN hít vào và thở ra nhẹ nhàng bằng 
miệng. Với mỗi nhịp thở ra, chúng ta ấn nhẹ thêm và dịch chuyền lên hạ sườn phải 1 — 2 
cm. Trong thì hít vào ta để bàn tay nằm yên và cảm nhận ở bờ ngoài của ngón trỏ để hy 
vọng bờ gan sẽ chạm vào ngón tay. 


Hình 14.39. Sờ chạm gan. 


294 


Bờ và bề mặt của gan có thể mềm hoặc chắc, đau hoặc không đau, đều hoặc không 
đều và có hay không mạch đập. Bờ gan bình thường có sờ thấy ngay dưới hạ sườn phải 
khi hít sâu, đặc biệt ở những BN gây. Bờ gan khi sờ thấy có cảm giác mềm, đều, sắc và bề 
mặt thì trơn láng. Đôi khi chỉ có thể sờ thấy thùy trái của gan bên trái đường giữa ở những 
BN xơ gan. 

Khi sờ được bờ gan thì cần phải đánh giá chiều cao của gan. Cần nhớ rằng, chiều cao 
của gan sẽ khác nhau giữa nam và nữ, hơn nữa sai số trong việc đánh giá này có thê là khá 
lớn. Bờ trên của gan bình thường nằm ở khoan liên sườn VI đường trung đòn phải. Điểm 
này được nhận diện bằng cách gõ trên thành ngực theo hướng từ trên xuống thì nó chuyển 
từ gõ trong sang gõ đục (xem Hình 14.40a). Đánh giá chều cao gan (xem Hình 14.40b) 
bằng cách đo từ điểm bắt đầu chuyên từ gõ trong sang gõ đục và kết thúc ở điểm mà chúng 
ta sờ được bờ của gan năm trên đường trung đòn phải. Cần cần thận xác định chính xác 
đường trung đòn phải sẽ làm giảm bớt sai số. Chiều cao bình thường của gan là dưới 13 
cm. Lưu ý răng, chiều cao gan được xác định bằng việc khám lâm sàng sẽ có sai số từ 2 — 
5 cm. 


Hình 14. 40. Gõ xác định Ghíứ 4 cao gan: (a) giới hạn trên, (b) giới hạn 
dưới. 

Những nguyên nhân khác ở người bình thường mà chúng ta sờ được bờ gan như: sụp 
mi do khí phế thũng, hen hoặc tụ dịch, hơi dưới hoành hoặc xuất hiện thùy Riedel 4. Thùy 
Riedel là sự nhô ra giống như hình cái lưỡi của gan từ mặt dười thùy gan phải, nó có thể 
khá lớn nhưng hiếm khi trải dài tới hố chậu phải. Điều này làm cho chúng ta lầm lẫn với 
túi mật hoặc thận phải. 


4 Bernhard Riedel (1846 - 1916), phẫu thuật viên người Đức, mô tả dấu hiệu này vào năm 18688. 


295 


List 14.7. Các đặc điểm trong chẩn đoán khi sờ gan. 


1. Ganto Ộ + Nhiễm virus suy giảm miễm dịch ở người 
— Mức độ nhiều (HIV). 
+_ Di căn. 2. Gan chắc và không đều 
+ Bệnh gan do rượu có thâm nhiễm mỡ. + HŒCC. 
+ Bệnh tủy tăng sinh. +_ Di căn. 
+_ Suy tim phải. +_ Xơgan. 
+_ HCC, + Bệnh nang gan, u hạt (sarcoid), amyloid, u 
—_ Mức đô vừa nang, loạn dưỡng mỡ. 
+ Các nguyên nhân ở trên. 3. Gan đau 
"`... ..... + Viêm gan siêu VI. 
+ Các bệnh lý huyết học (bạch cầu kinh, + Gan to nhanh (suy tim phải, hội chúng 
Iymphoma....) Budd — Chiari” [huyệt khôi tĩnh mạch 
+ Gan nhiễm mỡ (thứ phát đo đái tháo gan). 
đường, béo phì, nhiễm độc). hờ 
+ _ Thâm nhiễm (amyloid). Áp xe gan. 


—_ Mức độ nhẹ Nhiễm trùng đường mật do tắc nghẽn. 


Các nguyên nhân ở trên. Gan có mạch đập 


Hở van ba lá. 
IICC.. 


Bắt thường về mạch máu. 


Viêm gan. 


+ + + 


Tắc nghẽn đường mật. 


+ + + + + + 


+ Bệnh nang sán. 
* George Budd (1808 - 1882), giáo sư y khoa tại bệnh viện đại học King, London. Ông mô tả dấu hiệu 
này vào nắm 1845. Hans Chiari (1851 - 1916), giáo sư bệnh học ở Prague, ông mô tả dấu hiệu nảy vào 
nấm 1898. 


Rất nhiều bệnh lý gây gan to và được liệt kê trong List 14.7. Xác định bờ gan dưới hạ 
bnh là dấu hiệu lâm sàng có độ đặc hiệu là 100% và độ nhạy là 48% với LR+ = 2,5 và 
R- = 0,45. Cần nhớ rằng các bệnh lý của gan không phải lúc nào cũng làm gan to, gan 
mà thường gặp trong trường hợp xơ gan tiễn triển và gan teo lại rất nhanh trong trường 
hợp hoại tử gan cấp (do chết tế bào gan). 


14.8.2.2. Túi mật 
List 14.8. Túi mật to và vàng da. 


Vàng da Không vàng da 
— Uđầu tụy: — Bọc niêm dịch hoặc viêm mủ túi mật. 
—_ U bóng Vater. —_ Careinoma túi mật (sỏi cứng, khối phồng 


không đều). 


Viêm túi mật câp. 


— Sỏi ông mật chủ. 
—_ Bọc niêm dịch túi mật do sỏi trong bao 
Hartmamn và sỏi ông mật chủ (rât hiêm). 


Túi mật đôi khi được sờ thấy dưới hạ sườn phải ở điểm giao với bờ ngoài cơ thắng 
bụng. Nêu nghi ngờ tặc mật hoặc viêm túi mật câp thì việc thăm khám băng tay nên đê 
vuông góc với bờ sườn phải và di chuyên từ trong ra ngoài. Không giông như sờ bờ gan, 


296 


nếu sờ được túi mật thì nó sẽ giống như một củ hành, khối này sẽ di chuyển xuống dưới 
trong thì hít vào. Các nguyên nhân gây túi mật to được liệt kê dưới List 14.8. 

Dấu hiệu Murphy nên được thực hiện nếu nghi ngờ viêm túi mật. Yêu cầu BN hít một 
hơi thật sâu, BN sẽ đột ngột ngưng thở khi túi mật viêm chạm vào tay người khám, nằm 
ngay dưới bờ sườn phải. Các dẫu hiệu khác ít giá trị hơn. 

Khi thăm khám một túi mật to cần phải ghi nhớ định luật Couvoisler '. Định luật này 
phát biểu rằng: nếu một túi mật to và BN có vàng da thì nguyên nhân không phải do sỏi. 
Thay vào đó là carcinoma tuyến tụy hoặc đường mật dưới dẫn đến vàng da tắc mật có khả 
năng cao hơn. Đó là vì túi mật trong trường hợp có sỏi thường bị xơ hóa mạn tính và vì 
thế túi mật ít có khả năng to ra. Chú ý nếu không sờ thấy túi mật và BN có vàng da thì một 
số nguyên nhân ngoài sỏi túi mật vẫn có thê, ít nhất 50% túi mật dãn to không sờ thấy được 
(xem Good signs guide 14.1) 

Good signs guide 14.1. Túi mật — dấu hiệu Couvoisier. 
Dấu hiệu 


Sờ túi mật 
—_ Phát hiện tắc nghẽn đường mật trên BN có vàng da. 


— _ Phát hiện tắc nghẽn ác tính trên BN có vàng da tắc mật. 3.4 0,73 


Hình 14.41. Lách to.. 
14.8.2.3. Lách 


Lách lớn năm giữa và dưới (xem Hình 14.41). Bờ của nó thường nằm ở đường giữa 
dưới rôn. Kỹ thuật hai bàn tay được khuyên khích sử dụng. Đặt bàn tay trái ở phía sau 


r Ludwijg Courvoisier (1843 — 1918), giáo sư ngoại khoa ở Thụy sỹ. Ông mô tả định luật này vào năm 1890. 


ngoài trên các xương sườn dưới trái của BN và tay phải đặt lên bụng vùng dười rốn, song 
song với bờ sườn trái (xem Hình 14.42a). Đừng bắt đầu bằng việc sờ quá gần bờ sườn hoặc 
lách to sẽ bị bỏ sót. Khi bàn tay phải dịch chuyển hướng lên bờ sườn trái, ấn tay trái thật 
chặt lên khung sườn cho đến khi tạo được một nếp gấp trên da bụng (xem Hình 14.42b). 
Việc này sẽ làm giảm độ căng thành bụng và làm cho lách trở nên mềm dễ cảm nhận khi 
nó di chuyên theo hướng xuống dưới vùng hồ chậu phải ở cuối thì hít vào (xem Hình 
14.42c). 


297 


Hình 14. 42. Sờ lách. (a) sờ lách bắt đâu từ giữa bụng dưới v và à kết thúc ở 

dưới bờ sườn trái, (b) bàn tay người khám để trên bụng BN, (c) sau đó 

đặt lên bờ xương sườn dưới để giảm độ căng da, (d) nếu không sờ thấy 

lách ở tư thế nằm ngửa, cho BN nằm nghiêng về phía bên người khám. 
List 14.9. Các nguyên nhân gây lách to. 

— Bệnh gan mạn có kèm tăng áp tĩnh mạch cửa. 

—_ Bệnh về máu (bệnh tăng sinh tủy, Iymphoma, bệnh bạch cầu, thiếu máu ác tính, thiếu máu hồng 

câu hình liêm,...). 

—._ Nhiễm trùng (viêm gan siêu vi cấp, tăng bạch cầu đơn nhân, nhiễm cytomegalovirus,...). 

— _ Thâm nhiễm ( ví dụ Amyliod, Sarcoid...) 

— Bệnh mô liên liên kết (Iupus đỏ hệ thống). 

— Bệnh cực đại đầu chỉ. 

—_ Nhiễm độc giáp. 

Nếu không sờ thấy lách cho BN nghiêng về phía bên phải (nằm nghiêng hướng về phía 
người khám) và lặp lại động tác khám như ở tư thế nằm ngửa (xem Hình 14.42d). Như một 
quy ước chung, lách to chỉ được phát hiện nếu như lách to gấp 1,5 đến 2 lần so với bình 
thường. Sờ lách đê phát hiện lách to có độ nhay trung bình nhưng có độ đặc hiệu cao. LR+ 


298 


của lách to khi sờ lách là 9,6 và LR- là 0,6. Cách nguyên nhân gây gan lách to được liệt kê 
trong LIst 14.9. 


14.8.2.4. Khám Thận 
Một chẩn đoán phân biệt quan trọng đầu tiên cần được nghĩ đến khi sờ thấy một khối 
to ở hạ sườn trái hay phải có phải là thận hay không. Việc cố găng sờ chạm thận nên được 
thực hiện một cách thường quy. Sờ bằng hai tay là tốt nhất. BN nằm thắng lưng. Để sờ 
thận phải, tay trái của bác sĩ để phía sau lưng BN với phần mô bàn tay đặt ở đưới vùng thắt 
lưng phải. Sử dụng lực gấp của các ngón tay để dịch chuyên thận trong hồ thận. Các ngón 
tay gấp lại để đẩy các tạng trong ô bụng vùng đó hướng ra phía trước. Đặt bàn tay phải ở 

góc phần tư phía trên bên phải. 

Đầu tiên cố gắng chạm thận giữa hai bàn tay. Chạm thận bằng hai tay một cách đều 
đặn (được gọi một cách cổ điển là bập bềnh thận — ballotting, mặc dù thuật ngữ này có lẽ 
dành riêng cho một tạng hoặc một khối nào đó nằm trong môi trường chất lỏng). Trong 
trường hợp này góc thận được đầy về phía trước bằng các ngón tay của bàn tay ở phía sau. 
Có thê cảm nhận được thận nổi lên trên và chạm vào bàn tay phía trước. Khi sờ chạm thận 
trái thì ngược lại. 

Khi sờ được thận, cảm giác giống như bị sưng phông với cực dưới tròn và mốt vết lõm 
ở giữa (rốn thận). Tuy nhiên đó là dấu hiệu bất thường đối với một thận bình thường, nên 
phải xác định rõ điều này. Cực dưới của thận phải có thê sờ được ở những người khỏe 
mạnh nhưng gầy (thành bụng mỏng). Cả hai thận sẽ dịch chuyển xuống dưới trong thì hít 
vào. 

Đặc biệt, nó thường dễ bị nhằm lẫn giữa thận trái to với lách to. Các đặc điểm chính 
để phân biệt là: (1) lách không thể sờ được giới hạn trên — khoang giữa lách và bờ sườn, 
trong khi thận to thì có thể sờ được; (2) không sờ được khía hình chữ V giống như ở thận; 
(3) lách dịch chuyển xuống dưới và vào trong ở thì hít vào còn thận thì dịch chuyển xuống 
dưới; (4) lách thì không thể bập bênh trừ khi có dịch báng nhiều, nhưng thận thì ngược lại 
bời vì nó nằm sau phúc mạc; (Š) chú ý là lách thì gõ đục còn thận thì gõ vang, do năm sau 
các quai ruột chứa hơi nằm trước thận; (6) tiếng cọ sát với xương sườn đôi khi có thể nghe 
được ở trên lách nhưng còn thận thì không do nó năm ra sau quá nhiều. 

14.8.2.5. Các khối khác trong ổ bụng 

Các nguyên nhân gây xuất hiện một khối choán chỗ trong ô bụng ngoại trừ gan, lách 
và thận được tóm tắt trong L1st 14.10. 

Dạ dày và tá tràng 

— Mặt dù nhiều bác sĩ sờ vùng thượng vị để tìm ra dấu hiệu đau trên BN nghỉ ngờ 
loét dạ dà tá tràng, nhưng sự hiện diện hay vắng mặt của triệu chúng đau không không 
giúp ích nhiều trong chẩn đoán. 

— Việc tắc nghẽn đầu ra của dạ dày do loét đường tiêu hóa hoặc carcinoma dạ dày, 
đôi khi sẽ xuất hiệu dấu hiệu “tiếng lắc óc ách” (dấu hiệu của Hippocrates). Trong trường 
hợp nghĩ ngờ tác nghẽn đầu ra của dạ dày, sau khi báo hiệu cho BN, biết những gì sắp 
chúng ta sắp thực hiện, thì mỗi tay giữ ở một bên mào chậu và đặt ống nghe lên vùng 
thượng vị, sau đó lắc BN từ bên này sang bên kia và lắng nghe. Tai tập trung để lắng nghe 


299 


tiếng óc ách do dạ dày bị tắc nghẽn và chứa quá nhiều dịch trong đó. Test này sẽ không có 
giá trị nêu BN vừa uông một lượng lớn sữa hoặc các chât lỏng khác. Trong trường hợp 
này, chúng ta sẽ thực hiện lại sau 4 giờ mà không cho BN uông thêm bât cứ thứ øì. 


List 14.10. Các nguyên gây ra khối choán chỗ trong ổ bụng. 


1. Hồ chậu phải 3. Vùng bụng trên 
—_ Áp xe ruột thừa hoặc u nhày ruột thừa. - Hạch bạch huyết sau phúc mạc 
— _ Carcinoma manh tràng hoặc căng chướng 5 HÿH0H8Ó u quấi,...). 
manh tràng do tắc nghẽn đâu xa. - _ Thùy trái của gan. 
—_ Bệnh Crohn. -  Phình động mạch chủ bụng. 
—_ Uhoặc nang buồng trứng. - _ Carcinoma đạ dày, 
—_ Thoát vi. - — U hoặc nang giả tụy. 
Ậ 4 - _ Dãn đạ dày (hẹp môn vị, dãn nở cấp tính 
— Thân shép. ạ da : Ị 
Bạt mà TT _ trong nhiêm ceton do đái tháo đường hoặc 
2. Hô chậutrái sau phẫu thuật. 
- __ Phân (lưu ý: có thê thường được thụt tháo). 4. Vùng chậu 


- _ CarciInoma đại tràng sigma hay đại tràng 


z Bàng quang. 
xuông. Ậ ` : 
s ` : -_ U hoặc nang buông trứng. 
-  Uhoặc nang buông trứng. : : 
l ' : -.. Tử cung (mang thai, ung thư, u xơ). 
- __ Áp xe cơ Psoas (cơ thắt lưng chậu). 
- — Thoát vị. 


- — Thận ghép. 


-__. Tắc ruột non. 


Tụy. Đôi khi có thể xuất hiện nang giả tụy sau một đợt viêm tụy cấp, nếu lớn có thê 
sờ được một khối sưng tròn trên rốn. Căng cứng là đặc điểm đặc trưng, nó dịch chuyên 
xuống dưới trong thì hít nào, cảm giác nó không di động. Đôi khi carcinoma tuyến tụy 
cũng có thê sờ được ở những BN gầy. 


Hình 14.43. Xác định sự lan truyên của nhịp nảy. (a) không có nhịp nảy, 
(b) nhịp nảy lan truyền từ động mạch kế cận, (c) sự lan truyên của nhịp 
nảy trong phình động mạch chủ. 

Động mạch chủ. Nhịp nảy của động mạch chủ bụng có thể xuất hiện, thường ở vùng 
thượng vị đối với những người khỏe mạnh nhưng gầy. Vần đề là phải xác định xem có 
phải nhịp nảy này của phình động mạch chủ bụng (thường do xơ vữa) hay không. Đo chiều 
rộng của nhịp nảy một cách nhẹ nhàng với hai ngón tay bằng cách đặt chúng song song 
với động mạch và ở hai bên mép ngoài nhất của nhịp nảy còn sờ thấy được. Với một phình 
động mạch chủ, nhịp nảy sẽ lan rộng ra (tức là nó sẽ lan rộng ra đáng kế ở thì tâm thu — 
xem Hình 14.43). Nếu phình động mạch chủ bụng có đường kính lớn hơn Š cm, thì nó cần 


300 


phải được điều trị. Độ nhạy cho việc phát hiện một phình mạch > 5 cm là 82%. Độ nhạy 
của việc thăm khám phát hiện khối phình tăng lên theo với kích thước của nó. Khi thăm 
khám, nghi ngờ có phình động mạch thì LR+ là 2,7 và khi thăm khám bình thường LR- là 
0,43. 

Ruột. Đặc biệt ở một BN táo bón nặng với thành bụng mềm và phân được giữ lại, đại 
tràng sigma thường được sờ thấy. Không giống các khối khác, phân thường có thê ấn lõm 
bằng ngón tay của người khám. Hiểm khi, carcinoma ruột có thê sờ thấy được, đặc biệt là 
trong manh tràng nơi mà chúng có thể phát triển đến một kích thước lớn đủ để gây tắc 
nghẽn. Những khối như vậy sẽ không dịch chuyển theo nhịp thở. Trong thăm khám cho 
trẻ em hoặc người lớn với táo bón mạn tính và trực tràng to, trực tràng căng lớn do chứa 
phân có thê được cảm nhận được trên khớp mu, làm biến đổi một phần ở đường giữa vùng 
chậu. 

Bàng quang. Bàng quang trồng sẽ không thể sờ thấy được. Nếu chứa đầy nước tiểu, 
bàng quang lúc này có thê sờ được trên khớp mu. Nó cần phải được phân biệt với các 
nguyên nhân khác gây khối phồng ở vùng chậu. Đặc trưng của bàng quang là không thể 
cảm nhận được giới hạn dưới của bàng quang. Khối phông thường không đều, trơn nhẫn, 
săn chắc và có hình bầu dục. Bàng quang đôi khi có thê cao quá rốn. Đôi khi có những 
trường hợp không dễ dàng để đưa ra một chấn đoán khi có phối phồng ở vùng chậu cho 
đến khi chúng ta chắc chắn rằng bàng quang đang trông. Điều này có thể đòi hỏi chúng ta 
phải đặt thông tiêu. 

Hạch bẹn. 

Tỉnh hoàn. Việc sờ nắn tinh hoàn có thể được thực hiện nếu có cần thiết trong quá 
trình khám bụng. Teo tinh hoàn xuất hiện trên bệnh gan mạn tính (bệnh gan do rượu, nhiễm 
sắc tố sắt). Cơ chế của nó tương tự như nữ hóa tuyên vú ở nam giới. 


Hình 14.44. .Hở bao cơ thẳng bụng. (a) lúc nằm nghỉ, (b) lúc BN nằm trên 
gối. 
Thành bụng trước. 

— Da và cơ thành bụng trước dễ bị các u cục giống như bất cứ vị trí nào trên bề mặt 
cơ thê (xem List 14.11). Vì vậy để chắc chắn, điều quan trọng là không để chúng nhằm lẫn 
với u cục trong ô bụng. Để xác định một khối ở thành bụng, yêu câu BN để tay lên ngực 
và nằm đầu cao. Một khối trong ô bụng sẽ biến mất hoặc giảm kích thước, nhưng khối 


301 


trong thành bụng sẽ không thay đổi. Hở bao cơ thắng bụng sẽ được chân đoán rõ ràng hơn 
khi BN ngồi (xem Hình 14.44). Cân thành bụng yêu là nguyên nhân thường gặp và gây 
phông lên ở phần trung tâm bụng khi tăng áp lực ô bụng. 


List 14.11. Các nguyên nhân gây khối phông ở bụng. 


—_ U mỡ. —_ Thoát vị thượng vỊ. 

—_ U bã đậu. — _ Thoát vị rốn hoặc cạnh rồn. 

—_ Uxơởda. —_ Thoát vị vết mô. 

- Tích tụ các u ác tính (melanoma, — _ Hở bao cơ thắng bụng (xem Hình 14.44). 
Carcinoma). — _ Tụ máu bao cơ thắng bụng 


— Đau có thê xuất phát từ thành bụng, điều này gây đễ nhầm lẫn với các cơn đau 
trong ô bụng. Để kiểm tra đau thành bụng, cảm nhận được một vùng nhạy cảm đau khu trú 
và đau xuất hiện lại khi BN năm ngửa. Nê ếu có điều này, yêu câu BN nắm đầu cao và để 
gập tay trên ngực, sau đó sờ lại °. Nếu cơn đau biến mất, gợi ý rằng cơn đau này nằm trong 
ô bụng (vì cơ bụng căng lên để bảo vệ các tạng bên trong). Nhưng nếu vẫn còn hoặc nhiều 
hơn có nghĩa là cơn đau năm ở thành bụng (căng cơ, chèn ép dây thần kinh, viêm cơ). Tuy 
nhiên, test Carnett đôi khi có thể dương tính khi có bệnh lý của các tạng liên quan với phúc 
mạc gây viêm lớp cơ phủ (viêm ruột thừa). 

14.8.3. Gõ 
Gõ được sử dụng để xác định kích thước và tính chất cơ quan và các khối trong ô bùn, 
nhưng hữu ích nhất vẫn là đề phát hiện dịch trong khoang phúc mạc và gợi ý sự nhạy cảm 
đau trên BN viêm phúc mạc. 


Hình 14.45. Gõ lách. 


14.8.3.1. Gan 

Giới hạn của gan nên được xác định một cách thường quy bằng cách gõ. Nếu bờ của 
gan không sờ được và không có báng bụng, vùng bụng bên phải nên được gõ dọc theo 
đường trung đòn từ phía trên xuông hạ sườn phải cho tới khi tiêng gõ đục. Việc này cho 
phép chúng ta xác định giới hạn dưới của gan ngay cả khi không sờ được. Giới hạn trên 


° 7est Carnett mô tả bởi tác giả JB Carnett vào năm 1926. 


302 


của gan luôn được xác định bằng việc gõ dọc theo đường trung đòn từ trên xuống. Mất 
vùng đục bình thường của gan có thê xảy ra trong hoại tử gan hoặc có khí tự do trong ô 
bụng (thủng ruột). 

14.8.3.2. Lách 

Gõ trên bờ sườn trái nhạy hơn so với sờ chạm để phát hiện lách to. Gõ vào khoang liên 
sườn thâp nhât trên đường nách trước trong cả hai thì hít vào và thở ra khi BN năm ngửa 
(xem Hình 14.45). Nên nghĩ đên lách to nêu gõ đục hoặc trở nên đục trong cuôi thì hít vào. 
Nêu gõ đục nên sờ lại lách. 

14.8.3.3. Thận 

Gõ lên khối dưới bờ sườn phải hoặc trái giúp chúng ta phân biệt khối đó xuất phát từ 
gan hoặc lách với thận. Trong trường hợp khôi đó xuât phát từ thận, chúng ta sẽ gõ trong 
do các quai ruột che phủ phía trên (tuy nhiên nên cân thận vì đôi khi khôi thận quá lớn có 
thê làm dịch chuyên các quai ruột ở phía trên). 

14.8.3.4. Bàng quang 

Một vùng đục trên khớp mu thì gợi ý giới hạn trên của một bàng quang lớn hoặc một 
khôi choán chỗ ở vùng chậu. 

Good signs guide 14.2. Báng bụng. 


Dấu hiệu 
- Nhìn 
—_ Bụng to bè | 24 0,3 
—_ Phù mắc cá chân | 2,8 0,1 
Sờ và gõ 
— “cãi dục vùng nsliòng lưng - 2,6 043 
—_ Gõ đục vùng thấp | 3,8 | 0,5 
: Dấu hiệu sóng số ¬= IÌR 9,6 Ï 06 


14.8.3.5. Báng bụng 

Chú ý gõ bụng hầu hết là vang, do hơi trong ruột. Gõ ở hầu hết các vùng ở bụng ra 
đến hai bên hông. Khi có dịch lộ bụng (báng bụng) xuất hiện, do ảnh hưởng trọng lực dịch 
sẽ tích tụ lại ở hai bên hông lưng khi BN nằm ngửa. Như vậy một dấu hiệu khá sớm của 
báng bụng (có ít nhất hai lít địch trong ô bụng) là gõ đục ở hai bên hông lưng (xem Good 
sieøns guide 14.2). Khi dịch ô bụng nhiều, bụng căng chướng lên, hai bên bụng sẽ to bè ra, 
rôn lồi (xem Hình 14.31) và gõ dục có thê xuất hiện ở đường giữa. Tuy nhiên vùng vang 
ở trung tâm sẽ luôn luôn tôn tại. Khám bụng thường quy nên bắt đầu bằng động tác gõ trên 
đường giữa với đầu các ngón tay hướng về phía chân, chú ý gõ hướng về phía hai bên hông 
lưng. 


303 


.— 


Supine posifion 


Bulging flank 


>¬ small 
- Ẳ 


Lateral 
recumbent position 


Ared of 
tympony — 


Hình 14.47. Gõ đục vùng thấp. (a) Gõ phía ra phía ngoài bờ sườn trái cho 
đến khi phát hiện tiếng gõ đục, đánh dấu bằng ngón tay đặt trên bụng 
được gõ. (b) cho BN năm nghiêng hướng vê phía bác sĩ, đợi khoảng 30 
giây. Dấu hiệu gõ đục vùng thấp sẽ xuất hiện nếu vùng phía ngoài bờ 
sườn trái gấy đục bây giờ trở nên vang. 

Nếu (và chỉ nếu) tiếng gõ đục chỉ phát hiện ở hai bên hông lưng thì chúng ta phải tìm 
kiếm dẫu hiệu gõ đục vùng thấp (xem Hình 14.47). Đề phát hiện dấu hiệu này, người bác 
sĩ đứng bên phải người bệnh và tiễn hành gõ từ trong ra ngoài hông trái cho đến khi xuất 
hiện tiếng gõ đục (xem Hình 14.47a). Điểm này sẽ được đánh dấu lại (thường bằng cách 


304 


để một ngón tay lên chỗ đó) và cho BN nghiêng về phía người khám. Lý tưởng nhất là chờ 
từ 30 giây đên 1 phút cho dịch trong ô bụng di chuyên theo chiêu trọng lực và sau đó tiên 
hành gõ lại vị trí đã đánh dâu (xem Hình 14.47b). 

Gõ đục vùng đục thấp (shifting dullness) sẽ dương tính nếu vùng gõ đục lúc đầu 
chuyên sang gõ vang. Điêu này là do dịch trong ô bụng di chuyên theo chiêu trọng lực vê 
phía điêm thâp nhât ở bên phải. Đôi khi có thê gặp trong trường hợp dịch và hơi trong 
những quai ruột non dãn do tắc ruột non hoặc một nang buông trứng không lô lâp đây toàn 
bộ ô bụng. Điêu này có thê gây ra sự nhâm lân. 

List 14.12. Phân độ dịch báng bằng nồng độ albumin dịch báng. 
Nồng độ cao (> 11 g/L) Nồng độ thấp (< 11 ø/L) 


Xơ gan'. U di căn phúc mạc. 
Viêm gan do rượu. Lao. 

Hội chứng Budd - Chiari (huyết khôi tĩnh Báng bụng do tụy. 

mạch gan) hoặc bệnh lý tặc tĩnh mạch. —_ Hội chứng thận hư. 


—_ Suy gan tiến triển nhanh. 
— _ Suy tỉm bâm sinh, viêm màng ngoài tìm co 
thăt (báng bụng do tim). 


* BN báng bụng có gradlent nồng độ albumin so với huyết thanh tăng thường đi kèm với tắng áp lực 
tĩnh mạch cửa (độ chính xác > 97%). 


Để khám dấu hiệu sóng vỗ (fluid thrill) đặt hai lòng bàn tay ở hai bên hông, sao cho 
hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Lắc nhẹ bụng của BN với một tay, tay kia sẽ cảm nhận 
sóng của dịch đập vào ở bên thành bụng còn lại. Dấu hiệu sóng vỗ có giá trị khi báng bụng 
nhiều. Thật thú vị, nó cũng có thể xuất hiện trong trường hợp có một khối u nang buồng 
trứng lớn hoặc với thai kỳ đa ối. 

Bụng to bè có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong việc xác định có báng bụng hay không. 
Kế cả gõ đục vùng thấp cũng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Phù mắt cá chân cũng là chỉ 
điểm tốt cho báng bụng (xem Good signs guide 14.2). 

Các nguyên gây báng bụng được liệt kê trong List 14.12. 

Khi lượng dịch báng trong ô bụng nhiều thì việc cảm nhận trực tiếp bằng sờ nắn trở 
nên khó khăn. Đây là cơ hội để thực hiện việc sờ ấn sâu hơn. Dùng bàn tay đặt lên bụng, 
các ngón tay gấp lại ở khớp bàn ngón một cách nhanh chóng, việc này sẽ làm dịch chuyển 
dịch bên dưới. Từ đó chúng ta có thể sờ được các khối phông trong ô bụng được bao phủ 
bởi dịch báng. Trong các trường hợp có gắng hơn, chúng ta có thê sờ gan hoặc lách to. 
Gan và lách có thê bập bềnh khi có dịch báng. 


14.8.4. Nghe 


Một số chuyên gia tim mạch cho rằng các âm thanh phát ra từ bụng ít có sự thay đổi 
hoặc không đáng quan tâm như khi nghe tim, nhưng chúng giá trị nhât định. 


305 


Hình 14.48. Nghe bụng. 


14.8.4.1. Âm ruột 


Đặt phần màng của ống nghe ngay dưới rốn (xem Hình 14.48). Âm ruột có thê nghe ở 
tất cả các vị trí trên Ổ bụng ở người khỏe mạnh. Chúng không có vị trí cụ thê hay có điểm 
này nghe rõ hơn ở điểm khác. Hầu hết các âm ruột có nguồn gốc từ dạ dày, số ít do đại 
tràng và phần còn lại là của ruột non. Âm ruột là một âm có tiếng óc ách đặc trưng và 
không liên tục. Âm ruột có thể được mô tả là khi có khi không, thuật ngữ “tăng” hoặc 
“giảm” không có ý nghĩa vì âm thanh phát ra rất thay đối, phụ thuộc vào bữa ăn ngay trước 
đó. 

Mắt hoàn toàn âm ruột trong vòng 4 phút gợi ý tình trạng liệt ruột (đây là tình trạng 
không có nhu động ruột trong liệt ruột). Khi có dịch trong ruột, tiếng tỉm có thể nghe qua 
bụng, do âm lan truyền theo quai ruột dẫn. 


Khi ruột bị tắc sẽ tạo ra một âm thanh có âm độ cao và lớn với một tiếng ngân vang 
do sự hiện diện của dịch và khí (âm tắc ruột). Âm ruột bình thường khác với âm tắc ruột. 
Ruột tăng nhu động hoặc co bóp Sặp trong tiêu chảy gây nên các âm ruột óc ách lớn, có 
thê nghe mà không cần ống nghe. Âm ruột đó được gọi là sôi bụng (borborygmi). 


14.8.4.2. Tiếng cọ phúc mạc 


Gặp trong trường hợp có sự bất thường của phúc mạc thành và phúc mạc tạng tạng do 
viêm, nhưng rất hiếm và không đặc hiệu. 


Có thê nghe gõ hơn ở gan và lách. Tiếng cọ thô ráp hay tiếng ồn lớn nghe được khi 
BN thở. Nguyên nhân tại gan có thể là khối u (HCC hoặc di căn), áp xe gan, sinh thiết gan 
gần đây, nhồi máu gan hoặc lậu cầu hoặc viêm quanh gan do Chlamdia gây viêm bao gan 
(hội chứng FItz —- Hugh Curtis '). Tiếng cọ xuất hiện ở lách gợi ý tình trạng nhôi máu lách. 


14.8.4.3. Âm thổi tĩnh mạch 
Âm thi tĩnh mạch liên tục, cường độ thấp, âm thôi nhẹ có thể lớn hơn khi hít vào hoặc 
giảm bớt khi ép ông nghe xuông. Thông thường nghe được ở giữa mũi kiêm xương ức và 


t AH cutis mô tả sự dính gan do bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu vào nắm 1930. Trong khi đó T Fitz - Hugh 
mồ tả viêm phúc mạc cáp ở phần tư bụng trên bên phải do lậu cầu vào năm 1934. Tuy nhiên, hội chứng 
này thực sự được mô tả bởi tác giả C Stajano vào nấm 1920. 


306 


rốn trong trường hợp tăng áp tĩnh mạch cửa, nhưng hiếm. Nó có thể lan lên ngực hoặc phía 
trên gan. Một lượng máu lớn chảy qua tĩnh mạch rốn hoặc cạnh rốn trong dây chăng liềm 
có thể gây âm thôi này. Những kênh mạch máu này từ tĩnh mạch cửa bên trái đi vào tĩnh 
mạch thượng vị hoặc tĩnh mạch vú trong trong thành bụng. Một âm thôi tĩnh mạch nghe 
được ở những tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch mạc treo tràng dưới hoặc sau thủ thuật tạo 
shunt cửa chủ. Đôi khi rung miu có thể phát hiện được ngay tại vùng có âm thôi lớn nhất. 
Hội chứng Cruveilhier - Baumgarten " liên quan với các âm thôi tĩnh mạch ở rốn và dãn 
các tĩnh mạch ở thành bụng. Hầu hết là do xơ gan. Nó có thể xuất hiện khi BN tôn tại tĩnh 
mạch rốn, từ đó xuất hiện shunt cửa — chủ ở vùng này. Sự xuất hiện một âm thôi tĩnh mạch 
hoặc sự gồ lên của tĩnh mạch ở giữa bụng gợi ý ví trí tắc tĩnh mạch cửa là nằm ở trong gan 
hơn là tại chính tĩnh mạch cửa. 


14.8.4.4. Âm thổi 


Ít gặp. âm thổi tâm thu động mạch có thể nghe ở gan. Âm này có cường độ cao hơn 
âm thổi tĩnh mạch, không liên tục và không khu trú rõ ràng. Điều này thường gặp trong 
HCC, nhưng cũng có thê gặp trên BN viêm gan cấp do rượu, dị dạng thông động tĩnh mạch 
hay chỉ là thoáng qua sau sinh thiết gan. Nghe âm thôi động mạch thận ở hai bên đường 
giữa trên rôn khi nghĩ ngờ hẹp động mạch thận. Một âm thôi nghe được ở vùng thượng vị 
có thê xuất hiện trong trường hợp hẹp động mạch mạc treo tràng trên hoặc cũng có thê 
nghe được trong trường hợp bình thường. Âm thôi nghe được ở vùng lách khi có khối u 
thân tụy hoặc trong thông động tĩnh mạch lách. 

14.8.4.5. Nghiệm pháp Scratch 

Nghiệm pháp Scratch có thể xác định giới hạn của gan khi đau bụng nhiều, căng hoặc 
chướng to. Đặt ông nghe dưới mũi kiếm xương ức và nhẹ nhàng di chuyên trên da theo 
hướng góc phải đến bờ gan định trước, bắt đầu từ 1⁄4 bụng dưới phải di chuyển từ từ đến 
giao điêm giữa hạ sườn phải và đường trung đòn phải. Khi đến bờ gan, những âm hỗn tạp 
được truyền đến ống nghe. Điểm bắt đầu thay đổi truyền âm (không phải lớn nhất) đó 
chính là bờ gan. Test này còn gây tranh cãi nhưng có thể đáng tin cậy với độ chính xác vừa 
phải (so với siêu âm bụng). 

14.9. THOÁT VỊ BẸN 

Thoát vị có tầm quan trọng trong phẫu thuật và không nên bỏ sót trong quá trình thăm 
khám bụng. Những sai lầm này thường xuất hiện ở sinh viên khi họ bắt đầu tiếp xúc với 
lâm sàng. 

14.9.1. Giải phẫu 

Chúng ta cần phải biết giải phẫu ô ông bẹn và ống đùi. Một mốc giải phẫu quan trọng là 
củ mu (hay củ øai). Một khối tròn sờ thấy (củ) ở giới hạn trên của phần trong của ngành 
trên xương mu (sụn khớp ở đường giữa ngành trên của xương mu trái và phải). Dây chẳng 
bẹn dính vào củ mu (xem Hình 14.49). Tìm vị trí đập của động mạch đùi và đi hướng vào 
trong để xác định củ mu. Củ mu có thể dễ dàng cảm nhận được ở ngay phía ngoài của khớp 


0 Jean Cruvellhier (1791 - 18”), giáo sư giải phẫu bệnh ở Paris. Paul von Baumgarten (1848 - 1928), 
giáo sư bệnh học người Đức. 


mu (cách đường giữa 2 — 3 cm). Ở những người béo phì có thể khó xác định củ mu, trong 
những trường hợp đó nên cho đùi gập và giạng ra, có thê lân cơ khép dài đê đên nguyên 
ủy của nó — củ mu. 


Gai chậu 
trước trên 


là ng——⁄⁄4 
307 "ung ." \ 


TM hiển 


Củ mu 
ĐM đùi 
nông 


TM đùi 


Hình 14.49. Giải phẫu củ mu và dây chằng bẹn. 

Từ củ mu đến gai chậu trước trên nằm ở ông bẹn. Ở điềm giữa bẹn (giữa khớp mu và 
gai chậu trước trên) là lỗ bẹn sâu. Tại củ mu là lô bẹn nông, ở nam giới là cửa ngõ vào bìu. 
Nhờ răng ông đùi năm phía ngoài củ mu và dưới dây chăng bẹn. 

List 14.13. Chẩn đoán phân biệt khối phồng ở bẹn. 


Trên dây chằng bẹn Dưới dây chằng bẹn 
—_ Thoát vị ben. — Thoát vị đùi. 
—_ Tinh hoàn ấn. —_ Hạch bạch huyết. 
— Nang của ống Nuck. — _ Dãn tĩnh mạch hiển (sờ có cảm giác như 
= "Tran die fiN(We một dòng nước trào ngược, biên mât khi 


- năm). 
— Umỡ. : 
— Phình động mạch đùi (có mạch đập). 


— Áp Xe CƠ Psoas (kèm theo sốt, đau và 
biên dạng gâp). 


14.9.2. Thoát vị bẹn 

Các dấu hiệu của thoát vị là xuất hiện khối phồng vùng bẹn. Tuy nhiên không phải tất 
cả các trường hớp có khôi phông vùng bẹn điêu là thoát vị (xem List 14.13). 

Một khối phồng ở vùng bẹn xuất hiện khi đứng hoặc khi vận động gây tăng áp lực ổ 
bụng (như ho hoặc rặn) và biên mât (hoặc giảm) khi năm, điêu này thây ở BN thoát vỊ. 

Một vài trường hợp thoát vị bị kẹt (irreducible). Một số thoát vị kẹt được sử dụng với 
thuật ngữ “incarcerated” đê thay cho thuật ngữ “irreducible”, nhưng tôt nhât nên tránh sử 
dụng. Túi thoát vỊ trong thoát vị kẹt chứa ruột, có thê tắc nghẽn và gây nên triệu trứng tắc 
ruột non. Đôi khi ruột không được cung câp đủ máu gây hoại tử, lúc đó chúng được gọi là 


308 


thoát vị nghẹt (strangulated). Chúng thường đau, đỏ, căng và nhạy đau. 

Thoát vị bẹn phình to trên nếp lăn bẹn. Các khối phông được tìm thấy ở phía trong củ 
mu, trên dây chằng bẹn (hãy nhớ, bẹn = trên và trong). Thoát vị bẹn có thể trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Thoát vị bẹn gián tiếp thường gặp nhất. Ruột đi qua ống bẹn qua. lỗ bẹn sâu đến 
lỗ bẹn nông ra ngoài ống bẹn. Thoát vị bẹn trực tiếp thường là do việc suy yếu của cơ thành 
ông bẹn (khu vực được gọi là tam giác Hesselbach ", có giới hạn dưới bởi dây chăng bẹn, 
ngoài bởi bó mạch thượng vị dưới và trong bởi bao cơ thắng bụng). Thông thường thì khối 
thoát vị không đến bìu. Tuy nhiên, để phân biệt thoát vị bẹn trực tiếp và gián tiếp là rất khó 
khăn nếu chỉ dựa vào các dấu hiệu lâm sàng. 

Thoát vị đùi đi qua lỗ đùi trong ống đùi. Thoát vị đùi xuất hiện ở cuối nếp lăn bẹn, các 
khôi phông này năm ở ngoài và dưới dây chăng bẹn (hãy nhớ, đùi = dưới và ngoài). 

14.9.2.1. Kỹ thuật thăm khám 

— Rửa tay và mang găng. 

— Chuẩn bị BN: đề thăm khám chỉ tiết khối thoát vị, yêu cầu BN đứng lên nếu có thê 
và bọc lộ từ vùng đùi đên bụng trên. 

— Dấu hiệu chỉ điểm: yêu cầu BN chỉ ra nơi mà BN thấy hoặc cảm nhận khối phông. 

— Nhìn: chú ý các vết sẹo mồ trước đây, đôi khi rất khó đề nhìn thấy chúng. Quan sát 
hai bên xem có xuât hiện khôi phông hay không. 

— Ho: trước khi sờ, yêu cầu BN quay đầu về phía bác sĩ và ho. Mắt của chúng ta sẽ 
tập trung vào vùng củ mu và chú ý sự xuât hiện bât cứ dâu hiệu nào khi ho. Lặp lại tương 
tự nhưng quan sát ở phía còn lại. 

— Sờ: đặt các ngón tay của bác sĩ lên vùng củ mu. Một lần nữa yêu cầu BN ho và sờ 
đê tìm kiêm có khôi phông lên ở vùng bẹn hay không. Nêu thoát vị xuât hiện, không nên 
cô găng sờ năn khi BN đứng thăng vì như thê sẽ khó khăn và đau hơn khi BN năm ngửa. 

— Đề BN nằm ngửa: yêu cầu BN nằm ngửa trên ghế dài đề kiểm tra. Thực hiện các 
thao tác thăm khám tương tự, các vị trí chính xác của khôi thoát vị thường dê dàng xác 
định hơn khi BN năm ngửa. 

— Xác định loại thoát vị: nêu một khối phông xuất hiện, cần xác định rõ đó có phải 
là một khôi thoát vị hay không và là thoát vị gì. Xác định lại củ mu. Cân nhớ răng không 
thê sờ được cái gì trên khôi thoát vị nhưng có thê sờ được trên khôi tràn dịch màng tính 
trong ông bẹn. Cô găng xem là thoát vị bẹn hay thoát vị đùi (xem Hình 14.50) dựa vào vị 
trí củ mu và dây chăng bẹn (xem ở trên). Hãy nhớ thoát vị đùi nguy hiêm hơn: chúng 
thưởng nhỏ và chắc hơn thoát vị bẹn và không thay đôi khi ho. Bởi vì khôi thoát vị này 
thường bị kẹt nên dê nhâm lần với một hạch bẹn to. Thay đôi khi ho rât hiêm gặp trong 
thoát vị đùi, cân phải phân biệt với sự dãn lớn của tĩnh mạch hiện khi ho. 


— Ở nam, kiểm tra tinh hoàn và bìu. Một khối thoát vị bẹn lớn có thể chạy qua lỗ bẹn 


* Franz Hesselbach (1759 - 1816), giáo sư phẫu thuật, Muirzburg, ông mô tả tam này được giới hạn bởi 
dây chẳng bẹn, động mạch thượng vị dưới và cơ thẳng bụng. 


nông ngay trên củ mu để xuống bìu. Đây nhẹ bìu bằng đầu ngón tay đã mang 
lỗ bẹn nông để xác định thoát vị gián tiếp ở nam, nhưng việc này sẽ khó 
những người thiếu kinh nghiêm (xem Hình 14.51). Một tinh hoàn ấn có thể 
vị bẹn, luôn kiểm tra tinh hoàn ở mỗi bìu. Trường hợp thoát vị bẹn lớn 
lâm sàng với một khối phông lớn trong bìu. Điều quan trọng là phải xác 
khối phông hay không. Nếu có, thì khối phông này là do các bệnh l 
bìu, không phải khối thoát vị. 


Thoát vị bẹn 
trực tiếp 


Thoát vị bẹn 
.__ gián tiếp 


309 


Hình 14.50. Chú ý khối phông hì 
xuống bìu phải. Cũng chú ý khối 
tiếp ở bên trái. 


a thoát vị bẹn gián tiếp đi 
nh cầu của thoát vị bẹn trực 


Lỗ bẹn nông 


Hình 14.51. Khám ống bẹn ở nam giới. 


14.9.2.2. Thoát vị thượng vị 


Thoát vị thượng vị thường gặp ở người lớn tuổi. Điều này có thể xác định băng cách 
yêu cầu BN ngôi dậy với tư thế nửa nằm nửa ngồi và dễ dàng tìm thấy chỗ xuất hiện khối 
phông. Tìm kiếm các vết sẹo có thê giải thích sự suy yếu thành bụng. Hỏi BN xem có khối 
sờ được khối phông hay cảm thấy đau không. Cảm nhận khối phồng khi ho. Thoát vị 
thượng vị không triệu chứng tốt nhất nên điều trị bảo tồn. 


14.9.2.3. Thoát vị vết mổ 


Bắt kỳ vết sẹo nào ở thành bụng cũng có thể là nơi thoát vị, do thành bụng suy yếu. 
Đề thăm khám, yêu cầu BN ho và tìm ra vị trí phồng ra bất thường. Tiếp theo yêu cầu BN 
nâng đầu và vai cao lên khỏi giường trong khi đó bác sĩ sẽ dùng tay đặt lên trán của BN và 
cô găng dùng lực kháng lại lực của BN, tay kia sẽ sờ để xác định chỗ khiếm khuyết trên 
cân cơ và cho BN ho kiểm tra lại. 


310 14.10. THẤM KHAM TRỤC TRANG 
Các bác sĩ thường chăn chử thực hiện những việc thắm khám cần thiết vì sợ dơ tay 
M/iMari Mayo (1861 — 1939) 


Cơ mu trực 


Góc hậu môn 
trực tràng 


Cơ thắt trong 
hậu môn 


Hình 14.52. Thăm khám hậu môn: giải phẫu vùng. 

Việc thăm khám bụng bao gồm cả việc thăm khám trực tràng (có mang găng tay, xem 
Hình 14.52). Động tác nên được xem xét thực hiện cho tất cả BN nhập viện do các triệu 
chứng ở đường ruột, > 40 tuổi, trừ phi người khám không có ngón tay, BN không có hậu 
môn hoặc bệnh cấp tính như nhồi máu cơ tim thì có chống chỉ định tạm thời. 


311 


Nếu có chỉ định và phải được sự cho phép của BN, một người đi kèm giải thích cho 
BN, phải đảm bảo riêng tư trong suốt quá trình thăm khám, sau khi giải thích làm gì và tại 
sao, yêu cầu BN nằm ngửa hoặc nghiêng trái và gấp gối. Được gọi là tư thế nghiêng trái. 
Việc thăm khám có thê thực hiện khi BN đứng co chân, việc này có thê tốt cho việc khám 
tuyến tiền liệt nhưng khó khăn trong việc khám trực tràng. 

Dùng một đôi găng tay và bắt đầu bằng việc quan sát hậu môn và vùng quanh hậu môn 
bằng cách tách mông ra. Thăm khám hậu môn theo thứ tự sau: 

— Trĩ ngoại tắc mạch (trĩ). Nhỏ (nhỏ hơn Iem) căng, xanh có thê nhìn thấy ở mặt rìa 
hậu hôn. Chúng đau và do vỡ tĩnh mạch ở đám rồi trĩ ngoại. Chúng còn được gọi là tụ máu 
quanh hậu môn. 


— Mẫu da thừa giống như các mẫu da thừa ở vị trí khác trên cơ thê có thể phát hiện 
ngâầu nhiên với bệnh trĩ hay bệnh Crohn. 


— Sa trực tràng. Có thể nhìn thấy nếp gấp màu đỏ của niêm mạc trực tràng theo chu 
vi sa ra ngoài hậu môn. Chúng trở nên rõ ràng hơn chỉ khi yêu cầu BN rặn như lúc đi vệ 
sinh. Nếu có sa trực tràng khi rặn sẽ lồi một khối màu đỏ sậm ở bờ hậu môn, sa niêm mạc 
làm xuất hiện các nếp gâp dạng vòng, các nếp gấp đồng tâm này là dấu hiệu của sa trực 
tràng hoàn toàn. Khối này xuất hiện thường xuyên ở hậu môn và thường không gây đau. 
Trong trường hợp sa niêm mạc trực tràng, các niêm mạc sa có thê cảm nhận được bằng 
đầu ngón tay cái và trỏ của người khám. Hậu môn mắt trương lực cơ thắt trong và ngoài 
có thê kèm theo sa trực tràng. 


Hình 14.53. Condyloma. 

— Nứt hậu môn. Đây là một vết nứt trên thành hậu môn gây đau nhiều làm ảnh hưởng 
đến việc dùng tay khám hậu môn. Vết nứt hậu môn thường xuất hiện theo hướng ra phía 
sau hay ở trên đường giữa. Một mẫu da thừa có thể xuất hiện ở đáy vết nứt và gợi ý tình 
trạng nứt là mạn tính. Nêu cần thiết có thể yêu cầu BN chồm tới để quan sát vết nứt một 
cách rõ ràng hơn. Nhiều vết nứt rộng có thể xuất hiện ở BN viêm nhiễm đường ruột, bệnh 


312 


lý ác tính hay bệnh lây truyền qua đường tình dục. 


— Rò hậu môn. Các lỗi vào của đường rò có thể nhìn thấy được, thường là trong vòng 
4 cm quanh hậu môn. Miệng lô rò thường xuât hiện như những hạt đỏ do sự hình thành 
mô hạt. Tình trạng này đôi khi cũng có thê xuât hiện trong bệnh Crohn hay áp xe quanh 
hậu môn. 


— Condyloma — xem Hình 14.53. Có thể lầm với mẫu da thừa, phân biệt ở chỗ 
condyloma có cuông thực sự với bê mặt màu trắng và đáy màu đỏ. Chúng có thê bao quanh 
hậu môn. 


— Carcinoma hậu môn. Bệnh này có thể nhìn thấy như một khối nắm nằm sát rìa hậu 
môn. 

— Ngứa hậu môn. Sự xuất hiện các bệnh lý gây kích thích hậu môn thay đôi từ viêm 
đỏ da tiết dịch đến dày trắng da. Nó thường do phân bắn gây nên. 

Tiếp theo yêu cầu BN rặn và quan sát vùng tầng sinh môn: quan sát xem BN có tiêu 
mất kiểm soát, rỉ phân hoặc chất nhày, tầng sinh môn sa xuống bất (> 4cm) hoặc hậu môn 
nở rộng. Sự xuất hiện hậu môn nở rộng có thê tương quan với sự thay đôi áp lực đường 
tiêu hóa dưới lúc nghỉ trên áp kế. Trĩ nội có thể sa ra ngoài ở phía trước phải và sau phải 
hoặc bên trái. 

Khám cơ thắt hậu môn. Quệt miếng bông lên vùng quanh hậu môn, thông thường 
chúng ta sẽ thấy hậu môn co thắt một cách nhanh chóng gợi ý các dây thần kinh cùng cục 
còn nguyên vẹn. Đôi khi các phản xạ này có thê yêu ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu 
mất hoàn toàn phản xạ co thắt hậu môn, đặc biệt trong trường hợp tiêu không tự chủ gợi ý 
có tốn thương ở tủy sống và nên tiến hành thăm khám thần kinh chi tiết hơn để tìm ra 
nguyên nhân. 

Bây giờ đến giai đoạn thăm trực tràng, bôi trơn đầu ngón tay trỏ của bàn tay đã đeo 
găng và đặt lên hậu môn. Yêu câu BN hít sâu và thở ra bằng miệng để cho BN phân tâm 
và góp phần thư giãn để thăm khám dễ dàng hơn. 

Nếu BN cảm thấy đau khi khám điều này gợi ý BN có nứt hậu môn và không nên 
khám sâu vào trực tràng. Thường nứt hậu môn có thế thấy được khi khám. Nứt hậu môn 
có thể gây táo bón nhưng cũng có thê thứ phát sau táo bón. Đôi trơn trực tràng bằng gel 
lignocain có thể giúp thăm khám toàn bộ phân ‹ còn lại của trực tràng. Nhưng sẽ tốt hơn nêu 
chúng ta tiến hành soi hậu môn có an thân. hỗ trợ trên những BN này. Các nguyên nhân 
gây đau khác khi chúng ta thăm khám bao gồm trĩ ngoại tắc mạch, áp xe hồ ngồi trực tràng, 
viêm trực tràng kích thích hoặc loét hậu môn do nguyên nhân khác. 

Nếu BN không cảm thấy đau, từ từ đưa ngón tay vào cho đến khi cảm giác được cơ 
vòng đã thích nghi. Lúc này đây ngón tay chậm chậm vào trực tràng. Khi ngón tay đã nằm 
trong lòng trực tràng, đánh giá trương lực cơ vòng là bình thường hay giảm. Độ chính xác 
của động tác này còn là một nghi vân nhưng gần đây nó đã cho thấy có kết quả khá tương 
đồng khi đo bằng áp kế. Trương lực lúc nghỉ (70 — 80%) chủ yếu do cơ thắt trong đảm 
nhận. Giảm trương lực cơ vòng có thê gợi ý tình trạng rách cơ vòng. Tăng trương lực lúc 
nghỉ có thê gây khó khăn khi đi tiêu. 

Sờ thành trước trực tràng đề khám tuyến tiền liệt ở nam và cô tử cung ở nữ nên được 


313 


thực hiện đầu tiên. Tuyến tiền liệt bình thường chắc, hai thùy với chắc, đàn hồi với rãnh 
trung tâm. Nó trở nên cứng chắc hơn khi lớn tuôi. Phì đại tiền liệt tuyến làm xóa mất rãnh 
và hai thùy không đối xứng. Một nốt rất cứng gợi ý tình trạng carcinoma tiền liệt tuyến. 
Tuyến tiền liệt mềm và đau trong viêm tiền liệt tuyến. Một khối nhỏ trên tuyên tiền liệt 
hoặc cô tử cung gợi ý tình trạng tích tụ u di căn vào ngăn Blumer * — giống như một ngăn 
sách. 

Xoay ngón tay theo chiều kim đồng hồ lần lượt từ thành bên trái, thành sau và thành 
bên phải trực tràng. Sau đó đưa ngón tay vào sâu nhất có thể và từ từ rút ra theo thành trực 
tràng. Có thể cảm nhận được các tổn thương nhỏ mềm như carcinoma trực tràng hoặc 
polyp trực tràng (xem L1st 14.14). 


List 14.14. Các tổn thương có thể sờ được khi thăm trực tràng. 

— _ CarcInoma trực tràng. —_ Uác buồng trứng hoặc tử cung. 

— Polyp trực tràng. — Uác tiền liệt tuyến hoặc tử cung (xâm lấn 

—_ Tăng sản nhú hậu môn trực tiệp). 
— __ Viêm túi thừa (mới hoặc cũ). — „ Lạc nội mạc tử cung. 
— (Carcinoma đại tràng sigma (sa vào túi Sarcoma hoặc áp xe vùng chậu. 

cùng Douglas”). —.. Uhạt do amip. 

— __ Di căn vào khung chậu (Blumer”s shelf). —_ DỊ vật. 


* James Douglas (1675 - 1742), nhà giải phẫu học Scotland. 


14.10.1. Sàn chậu — các nghiệp pháp đặc biệt để thăm khám 
chức năng sàn chậu 
Nghiệm pháp đầu tiên khá đơn giản: yêu cầu BN rặn và cô gắng kéo ngón tay ra khỏi 
hậu môn. Thông thường cơ vòng và cơ mu trực tràng sẽ dãn ra, lúc đó tầng sinh môn sa 
xuống khoảng 1 — 3,5 em. Nếu các cơ này thắt chặt, đặc biệt là trong trường hợp tầng sinh 
môn không sa xuống, điều này cho thấy có sự co thắt nghịch lý của cơ thắt ngoải và cơ mu 
trực tràng, mà thực tế làm chặn đường ra của phân (gọi là loạn đồng vận sàn chậu hay rỗi 
loạn đi tiêu). Yêu cầu BN rặn lại và xoay ngón tay về thành trước. Ở vị trí sa trực tràng 
(khiếm khuyết ở thành trước trực tràng) có thể sờ thầy được. 

— Thứ hai: ấn vào thành sau trực tràng và hỏi BN có đau không, việc này cho biết 
tình trạng đau cơ mu trực tràng, có thê gây rối loạn chức năng ở sàn chậu. 

— Thứ ba: đánh giá có sự co thắt của cơ vòng và cơ nâng hậu môn hay không khi 
chúng ta yn cầu „` co thắt các cơ đáy chậu lại. Co cơ nâng hậu môn được nhận biết được 
bằng việc “nâng”, tức là đây ngón tay người khám hướng lên rốn. Nhiều BN tiêu không 
kiểm soát sẽ không thể làm tăng áp lực hậu môn khi họ được yêu cầu co thắt chặt lại. 

— Cuối cùng, đặt bàn tay còn lại lên thành bụng trước và yêu cầu BN rặn thêm lần 
nữa, việc này giúp ta biết được một vài thông tin để biết BN co thắt quá mức thành bụng 
hay không (thực hiện nghiệp pháp Valsalva ngược) và có lẽ co cơ sàn chậu khi cố gắng đi 


*“ George Bluner (1858 —- 1940), giáo sư y khoa tại đại học Yale. Năm 1909, ông mô tả ung thư ở túi cùng 
Dougias có dạng giống như một ngắn sách. 


314 


vệ sinh, làm cản trở sự thoát phân. Tuy nhiên giá trị của nghiệm pháp này chưa rõ ràng. 

Táo bón do rối loạn chức năng sàn chậu do đáp ứng với sự phản hồi sinh học trong 
khoảng 70% trường hợp và việc điêu trị có thê cho thuôc nhuận tràng đường uông với 
những BN có vân đê ở đường ra, các chân đoán phải được cân nhâc đôi với tât cả những 
BN táo bón mạn. Thăm khám trực tràng tôt có thê giúp chúng ta đánh giá như đo băng áp 
kế, 

14.10.2. Kết thúc khám trực tràng 

Sau khi rút ngón tay ra khỏi hậu môn, kiểm tra xem găng có dính máu đỏ tươi hay 
phân đen, chât nhây, mủ và lưu ý màu sắc phân. Trĩ sẽ không sờ thây trừ khi có tắc mạch. 
Sau khi rút tay ra nêu lỗ hậu môn chưa đóng lại có thê do tôn thương thân kinh chi phôi cơ 
thắt ngoài hậu môn. 

14.11. NỘI SOI ĐẠI TRỰC TRANG 

Việc thăm khám trực tràng bằng ống nội soi đại tràng sigma là phần thăm khám mở 
rộng cho những BN có triệu chứng của hậu môn, trực tràng hay đại tràng. Các chỉ định 
chính bao gôm chảy máu trực tràng, tiêu chảy mạn tính, táo bón hoặc thay đôi thói quen 
đi câu. Có thê có ích trên những BN đau bụng, trước khi điêu trị cho bât kỳ BN có bệnh lý 
hậu môn trực tràng và nên cho BN uông thuôc xô trước. Việc nội soi có thê thực hiện mà 
không cân gây mê, trừ khi BN đau nhiêu. 

14.11.1. Tiến hành 

Bắt đầu kiểm tra hậu môn như đã nêu trước đó. Sau đó thăm trực tràng. 

Giải thích cho BN những gì sắp thực hiện, cảnh báo cho BN biết trước sẽ có cảm giác 
căng và muôn đi tiêu, có thê gây co thắt vùng trực tràng. Sau đó cho BN năm nghiêng trái, 
cho BN thư giãn và hít thở qua miệng. 

Nếu ống sọ soI đại tràng cứng được sử dụng trước, nó được làm ấm nhẹ và được bịt 
lại, được đưa vào trực tràng theo hướng lên rôn cho đên khi đên bóng trực tràng (4 — Š 
cm). Việc này là khâu duy nhât thực hiện mù. Lây nút bịt được ra. Đâu nọi soI được điêu 
chỉnh nhẹ nhàng hướng ra phía sau băng. việc quan sát màn hình để đi theo đường cong 
xương cùng. Các điểm mốc quan trọng cân chú ý trong nội soi đại tràng sigma là rìa hậu 
môn, đường lược, nơi tiếp giáp hậu môn và trực tràng, van trực tràng dưới và giữa, cuối 
cùng nơi tiêp giáp đại tràng sigma và trực tràng. Bơm ít khí vào đó đê hồ trợ. Vào khoảng 
12 - 15cm, vùng niêm mạc trơn láng trực tràng sẽ lộ ra những nêp đông tâm của đâu xa 
đại tràng sigma. Có thê đưa các vật cứng vào đâu xa của đại tràng sigma ở hâu hêt BN nam 
và một sô nữ. Ông nội soi đại tràng sizma mêm có thê đánh giá được toàn bộ đại tràng còn 
lại băng thao tác khéo léo. Đừng bao giờ đây dụng cụ đi lên nêu lòng ruột không được 
quan sát rõ ràng hoặc BN cảm thây đau. 

Ống nội soi đại tràng được đưa vào càng xa càng tốt, khi rút ra thì thực hiện một cách 
từ từ, điêu này sẽ giúp khảo sát chu vi nêm mạc một cách cân thận hơn. Nhìn phía sau van 
Houston. Có thê lây mâu phân ở vùng xa hậu môn, xét nghiệm đê xem có máu trong phân 
hay không hoặc nêu nghi ngờ có thê xét nghiệm vĩ sinh. Cũng có thê sinh thiệt tôn thương 
niêm mạc. 


315 


14.11.2. Những bất thường thường gặp trong nội.soi đại 
tràng sigma 
— Máu. Có thể xuất hiện ở phía trên vị trí cao nhất của ống soi, chính vì vậy việc 
thăm khám toàn bộ khung đại tràng băng nội soi đại tràng là chỉ định cân thiệt. 
— Đó và loét. Gợi ý tình trạng viêm nhiễm có thê khu trú hoặc lan tỏa. 


— Phù niêm mạc. Ở những nơi mất dạng mạch máu bình thường của đại tràng, có thể 
gặp trong bệnh lý viêm nhiễm đường ruột nhẹ. 


— Polyp. Có cuống hoặc không cuống, đơn hoặc đa polyp. 
— Carcinoma. 


— Chít hẹp. Có thể do carcinoma, bệnh Corhn, chấn thương, thiếu máu cục bộ, xạ trị 
hoặc (rât hiêm) lao. 
— Lỗ của túi thừa. 
— Nứt. 
Nếu nghi ngờ một bất thường trong ống hậu môn thì nên soi hậu môn. Có thể kèm theo 
soi đại tràng sigma sau đó. Những tôn thương có thê nhìn thây trong ông hậu môn bao gôm 
phù nề, khối choán chỗ, nứt, lỗ rò trong, dị sản tróc vậy, trĩ. Trĩ thường xuất hiện lồi ra ở 


rìa hậu môn vị trí 3, 7, II giờ và chúng có thê sa xuống nếu BN rặn. Luôn nhớ rằng tĩnh 
mạch trĩ là bình thường hoặc có thể xuất hiện cùng các bệnh lý ác tính ở đường ruột khác. 


14.11.3. Test nhanh máu tong phần 


Test nhanh máu trong phân có thê xem xét chỉ định trong việc đánh giá BN thiếu máu 
hoặc thiếu sắt, xuất huyết tiêu hóa hóa hoặc có triệu chứng gợi ý ung thư đại tràng. Sử 
dụng test guaiac, mẫu phân sẽ được đặt lên tờ giấy thấm guaic. Nêu mâu phân có máu sẽ 
gây phản ứng oxy hóa phenolytic tạo ra màu xanh trên tờ giấy. Các test mới nhất hiện nay 
có thê xác định được lượng máu trons phân. 

Tuy nhiên kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả có thê xuất hiện trong các test này. 
Các enzym peroxidase và catalase có thể có trong nhiều loại thức ăn khác nhau (trái cây 
tươi, rau sống) và nhân hem trong thịt đỏ có thể cho kết quả dương tính giả cũng như 
aspirin, kháng đông, sắt đường uống. Vitamin C có thể làm giảm độ nhạy của test guaiac 
nên không được dùng trước khi làm test. Kết quả âm tính giả thường ít với những khối u 
tân sinh ở đại trực tràng do tình trạng xuất huyết từng đợt. Thực hiện các test này với mẫu 
phân lấy ra sau động tác thăm trực tràng thường ít có giá trị và cần thao tác thăm khám có 
độ nhạy độ đặc hiệu cao (nội soi đại tràng) phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng. 


14.12. KHAC 
Thăm khám vết thâm tím và phù ở chân có thê gợi ý tình trạng bệnh lý ở gan. Triệu 
chứng thân kinh do nghiệm rượu (run) hoặc băng chứng thiêu hụt thiamin (B1 — bệnh thân 
kinh ngoại biên hoặc giảm trí nhớ có thê xuât hiện). 
Thăm khám hệ thống tim mạch có thê giúp ích trên BN gan to. Suy tim là nguyên nhân 
thường gặp gây gan to hoặc thậm chí xơ gan. Đo thân nhiệt trên BN cũng khá quan trọng, 
đặc biệt trên những BN đau bụng câp hoặc có bât kỳ gợi ý tình trạng nhiễm trùng nào. 


316 


Thăm khám cân thận tât cả các nhóm hạch lympho, vú hoặc ngực nêu có bât cứ nghi 
ngờ nào về các bệnh lý ác tính như gan to chắc và không đêu. 


14.13. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHÂN CHỨA CỦA ĐƯỜNG TIÊU 
HÓA 
14.13.1. Phân 


Đừng bao giờ quên quan sát phân của BN, bời vì nhiều thông tin quan trọng về đường 
tiêu hóa có thể thu được từ việc này. 

14.13.1.1. Phân đen 

Phân đen thường không đóng khuôn chặt, có màu đen và nhày dính. Chúng có mùi 
khẩm rất đặc trưng. Nguyên nhân là do máu bị phân hủy bởi các vi khuẩn ở dạ dày và ruột. 
Phân đen thường gợi ý tình trạng chảy máu từ thực quản, dạ dày hoặc tá tràng. Nguyên 
nhân thường gặp nhất là loét dạ dày mạn tính hoặc cấp tính. Ít gặp hơn là chảy máu từ đại 
tràng phải và (hiếm) chảy máu ở ruột non gây tiêu phân đen. Chẩn đoán phân biệt tiêu 
phân đen bao gồm uông viên sắt, bismuth, cam thảo hoặc than hoạt. Tuy nhiên những 
trường hợp đó, phân vẫn đóng khuôn tốt, không kèm chất nhày và không có mùi khắm. 


14.13.1.2. Phân đỏ tươi 


Dấu hiệu này thường là do xuất huyết từ trực tràng hoặc đại tràng trái. Ăn củ dền có 
thể gây nhằm lẫn với tình trạng tiêu phân đỏ tươi. Mất máu có thể do carcinoma hoặc 
polyp, dị dạng động tĩnh mạch, viêm nhiễm đường ruột hoặc viêm túi thùi đại tràng, đôi 
khi có thể xuất hiện trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên ồ ạt. Máu thường được trộn lẫn 
với phân theo nhu động ruột nêu xuất huyết phía trên hậu môn trực tràng, nhưng nếu máu 
nằm trên bề mặt của phân hoặc chỉ dính vào giấy vệ sinh thì gợi ý tình trạng xuất huyết tại 
trực tràng, ví dụ như BN bị trĩ nội hoặc nứt hậu môn. Phân sệt đỏ đậm gợi ý tình trạng 
thiếu máu cục bộ ở ruột. 

14.13.1.3. Phân mỡ 

Phân thường rất nhạt, mùi hôi, khó chịu và thường nhiều. Chúng nỗi lên và rất khó rửa 
sạch. Tuy nhiên, nguyên gây phân nỗi thông thường là do khí và nước hơn là do mỡ. 

Phân mỡ là do tình trạng kém hấp thu chất béo. Trong bệnh lý tuyến tụy nặng, dầu 
(triglycerides) có thể đi qua trực tràng và gây nên tình trạng tiêu phần mỡ do bệnh lý tuyến 
tụy (thiếu enzym lipase). Ngoài ra còn có thể xuất hiện khi BN sử dụng thuốc giảm cân 
gây giảm hấp thu chất béo (orlistat). 


14.13.1.4. Phân dạng kem đánh răng 


Phân có hình dạng như kem đánh răng khi được tuốt ra từ ống kem: dâu hiệu này 
thường gặp trong táo bón nặng xen kẻ tiêu chảy nhiều. Tuy nhiên, nó có thê xuất hiện trong 
hội chứng ruột kích thích, chít hẹp hoặc trong bệnh Hirschsprung. 


14.13.1.5. Phân như nước vo gạo 
Bệnh tả gây bài tiết một lượng lớn nước và điện giải, trong tình trạng tiêu chảy bài tiết 
nặng. Phân nhiêu nước và kèm theo chât nhây. 


317 


14.13.2. Chất nôn 
Bác sĩ may mẫn sẽ có được chất nôn của BN để kiêm tra (thông tin bệnh đôi khi phải 
dựa vào điêu này), vì vậy không nên đê mât cơ hội cho một thăm khám chi tiệt. Có rât 
nhiêu loại chât nôn. 
14.13.2.1. Màu cà phê 


Xuất hiện cục máu động trong nôn giống như những bả xác cà phê. Không may là các 
chất nôn có màu đen đều được mô tả như thế này. Điều này yêu câu cân phải kiểm tra kỹ 
từng người. Sắt đường uống, rượu vang đỏ và uống cà phê có thể gây chất nôn tương tự. 


14.13.2.2. Oi máu đỏ tươi 
Sự xuất hiện cục máu đỏ tươi trong chất nôn. Nó gợi ý tình trạng xuất huyết tiêu hóa 
trên. 


14.13.2.3. Chất nôn màu vàng — xanh 

Đây là tình trạng nôn ra dịch mật và các thành phần trong đoạn đầu ruột non thường 
do tắc nghẽn. 

14.13.2.4. Nôn có cặn phân 

Có màu nâu, mùi hôi rất khó chịu trong chất nôn. Đây là dấu hiệu muộn của tắc ruột 
non. Uống trà cũng có thể gây nên tình trạng tương tự nhưng thường không có mùi như 
thế. 

Chất lỏng màu nâu đen với số lượng lớn có thê xuất hiện trong trường hợp dãn dạ dày 
cấp. Khám sẽ có tiếng lắc óc ách. Dãn cấp tính có thể xuất hiện với nhiễm ceton do đái 
tháo đường hoặc sau phẫu thuật bụng. Nó gợi ý đây là một tình trạng cấp cứu y khoa do 
nguy cơ viêm phổi hít, việc cấp thiết là đặt sonde dạ dày. 

14.13.2.5. Nôn vọt 

Thuật ngữ này mô tả tình trạng nôn do hẹp môn vị hoặc tăng áp lực nội sọ. 

14.14. NƯỚC TIỂU 

Chú ý rằng việc khám và đánh giá nước tiểu sẽ có ích trong chẩn đoán bệnh gan. 

Que test màu có thể phát hiện được bilirubin và urobilirubin trong nước tiểu. Dương 
tính giả hoặc âm tính giả có thể xuất hiện do sử dụng vitamin C hoặc tiếp xúc nhiều với 
ánh sáng mặt trời. Đề hiểu về lý do xuất hiện bilirubin và urobilirubin trong nước tiêu thì 
cần thiết phải năm được cơ chế trao đôi chất (xem Hình 14.54). 

Các tế bào máu bị phá vỡ bởi các hệ thống lưới nội mô, làm phóng thích các nhân hem 
— sẽ chuyền sang biliverdin và sau đó là bilirubin không liên hợp (gián tiếp), một hợp chất 
không tan trong nước. Vì lý do này, bilirubin không liên hợp trong thiếu máu tán huyết xẽ 
không xuất hiện trong nước tiểu (gọi là vàng da không do sắc tố mật). 

Bilirubin không liên hợp được đưa vào máu dưới dạng kết hợp với albumin hoặc 
protein huyết tương khác. Bilirubin không liên hợp sẽ được vận chuyên đến tế bào gan và 
được đưa tới hệ thống lưới nội mô, nơi có enzym glucorony] transferase sẵn bilirubin với 
gølucoronide. Kết quả hình thành bilirubin liên hợp, hòa tan trong nước. Bilirubin liên hợp 
sau đó được tập trung lại và bài tiết vào các tiêu quản mật bởi các tế bào gan. 


3185 


Bilirubin liên hợp hầu hết được bài tiết vào ruột non và được chuyên đôi ở cuối hồi 
tràng và đại tràng thành urobulinogen và sao đó thành stercobilin. Stercobilin chịu trách 
nhiệm cho màu sắc bình thường của phân với các sắc tố của chế độ ăn không bilirubin 
khác. Hơn 20% urobilirubin được tái hấp thu tại ruột và lượng nhỏ sẽ được bào tiết vào 
nước tiểu như urobilinrubin niệu. Điều này có thể phát hiện được bằng các que thuốc thử. 


Hồng cầu già Tán huyết (T) 
Bilirubin không liên hợp + albumin Nhân hem (+haptoglobin) 


Thu nhận (3| F—===========m==me=emm===em=m=m==mm=me=m== 
' Bilirubin không liên hợp 


' 
' 

l 

Biliverdin reduclase ' 

". Bilirubin không liên hợp 
1B D444 Clucuronyl transferase |2) l 
l 

l 


Bilirubin liên hợp 


Tế bào gan 


Bài tiết (3) 


Tiểu quản mật 
|4 
Đường mật 
|4 
Tá tràng 
Hình 14.54. Sơ đô biểu diễn con đường chuyển hóa bilirubin. Tăng tán 
huyết (1) vượt quá khả năng chuyển hóa thành bilirubin liên hợp của tế 
bào gan, sẽ dân đến tăng bilirubin không liên hợp trong huyết tương. 
Giảm nông độ enzym glucoronyl transferase (2) (bệnh Gilbert) gây giảm 
sự liên hợp của bilirubin. Rối loạn chức năng tế bào gan (3) làm giảm sự 
tiếp nhận, liên hợp và bài tiết, dân đến giảm bilirubin liên hợp và tăng 
bilirubin không liên hợp. Tắc nghẽn sau gan (4) sỏi hoặc khối u ngăn cản 
đường đi của bilirubin vào ruột dân đến tăng nồng độ bilirubin liên hợp 
trong huyết tương. 

Tắc mật hoàn toàn, có thể từ bất kỳ nguyên nhân nào, sẽ gây nên tình trạng không có 
urobilirubin niệu cũng như không có bilirubin liên hợp đến ruột dẫn đến tình trạng phân 
bạc màu (thiếu stercobilin). Các bilirubin liên hợp không được bài tiết (hoặc bài tiết với 
tốc độ giới hạn) sẽ gây rò rỉ từ các tế bào gan vào máu và xuất hiện trong nước tiêu (bình 
thường không có bilirubin trong nước tiểu), điều này dẫn đến tình trạng tiểu sậm (do dư 
thừa bilirubin liên hợp), tốn thương gan cấp tính như viêm gan siêu vi, giai đoạn đầu có 
thê xuất hiện urobilirubin niệu quá mức vì gan không thể tái bài tiết các urobilirubin hấp 
thu từ ruột. Những thay đổi này được tóm tắt trong Bảng 14.2. 


319 


Bảng 14.2. Thay đổi trong nước tiểu và phân ở BN vàng da. 


Các nguyên nhân vàng da 


Chất và vị trí Tán huyết Tắc hoặc ứ mật Bệnh lý tế bào gan 
Nước tiểu AM |) 
Bilirubin (liên hợp) Bình thường* Tăng | Bình thường hoặc tăng 
Urobilirubin Tăng Không có hoặc giảm  . Bình thường hoặc tăng _ 
Phân 
Stercobilin Tăng Không có hoặc giảm _. Bình thường 
Nguyên nhân Thiếu máu tán huyết Tắc đường mật ngoài Viêm gan, xơ gan, 


gan (sỏi mật, carcInoma 
tụy hoặc đường mật, 
chít hẹp ống mật chủ), ứ 
mật trong gan (thuốc, 
vàng da thai kỳ). 


thuốc, tắc tĩnh mạch 


320 


T&O"'C essentials 


1... Khi thăm khám vùng bụng, điều quan trọng là chú ý để tư thế BN. Khi sờ nắn chú ý đến các cơ 
quan bât thường bên dưới. 

JN ếu tìm thấy một khối choán chỗ ở bụng, mô tả các đặc tính của nó, sau đó chú ý thăm khám 

đên gan, trực tràng và hạch thượng đòn. 

3... Một khối ở hạ sườn trái có thể là lách hoặc thận. Nên nhớ rằng, không thể sờ được cực trên lách 

cũng như bập bênh lách. 

4. Nếu gan và lách to, thăm khám các dấu hiệu khác của bệnh lý gan mạn. 


5. Nếu cảm giác sờ được gan nhưng gan không lớn (kiểm tra bờ gan trên), chỉ có thể cảm nhận 
được phân gan to thùy trái ở vùng thượng vỊ. 

Thoát vị bẹn phông lên trên nếp lằn bẹn còn thoát vị đùi thì năm đầu trong của nếp lằn bẹn. 
Nhóm hạch bạch huyết phải được thăm khám cân thận. 

Thăm khám hệ thống tiêu hóa sẽ không đầy đù nếu thiếu thăm khám hậu môn trực tràng. 


)Z ÿ9 gJ @ 


Đánh giá nước tiêu là phần thăm khám mở rộng quan trọng trong thăm khám thực thẻ. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý tiêu hóa 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Vui lòng thăm khám người đàn ông có các dấu hiệu của bệnh gan mạn tính. 
2. Một người phụ nữ bụng căng to. Thăm khám dấu hiệu báng bụng của bà ấy. 
3... Vui lòng thăm khám người đàn ông có bệnh gan mạn tính và quyết định nếu có các dấu hiệu 
của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. 
Người đàn ông phát hiện khối phông ở bẹn. Vui lòng thăm khám ông ấy. 


5. Giải thích việc thăm khám trực tràng. 


321 


Đau bụng, có thể là đau quặn hoặc đau âm ỉ ở đường tiêu hóa 
Samuel Johnson, một từ điển Tiếng Anh (1775). 


15.1. THẮM KHÁM ĐAU BỤNG CẤP 
Nhồi máu cơ tim 


Viêm túi mậtcấp  Loét dạ dày - tá tràng 

Loét tá tràng Viêm túi mật cấp “. 

Viêm gan Thủng thực quản Vỡ lách : 

Gan to sung huyết Loét dạ dày 

Việm thận - bể thận Phình động mạch chủ 
Viêm ruột thừa Thủng đại tràng 
Viêm phổi phải Viêm thận - bể thận 
Viêm phổi trái 


Tắc ruột non 

Việm tụy cấp 

Viêm ruột thừa sớm 

Huyết khối mạc treo 

Phình động mạch chủ 

ˆ ¬— Viêm túi thừa 

Viêm ruột thừa 

Viêm phần phụ 

Thai ngoài tử cúng vỡ 

J Sỏi thận/niệu quản 
Thoát vị nghẹt 

Pubic symphysis Viêm hạch mạc treo 

Viêm túi thừa Meckel 

Bệnh Crohn 

Thủng manh tràng 

Abcess cơ psoas 


Hình 15.1. Các chẩn đoán phân biệt trong đau bụng cấp. 

Việc đánh giá một BN có cơn đau bụng cấp hay không rất quan trọng và đòi hỏi phải 
tiền hành khẩn trương hay phải quan sát và đánh giá cần thận. Trước tiên, chú ý đến tổng 
trạng BN. Một BN có cơn đau rõ ràng thường trông không khỏe, tuy nhiên, cần phải theo 
dõi và đánh giá lại nếu như BN trông thoái mái và không có vẻ như bệnh có bệnh (xem 
Hình 15.1). 

Đánh giá dấu hiệu sinh tồn của BN ngay lập tức và đánh giá lại sau một khoảng thời 
gian, đánh giá lại qua nhiều lần thăm khám. Những dấu hiệu của suy giảm thể tích tuần 
hoàn và sự mất nƯỚC gồm — nhịp nhanh, hạ huyết áp tư thế, khó thở nhanh, co mạch, đồ 
mồ hôi và đây là mối quan tâm lớn đối với chúng ta. Những dấu hiệu có liên quan đến cơn 
đau bụng cấp này thường là chỉ điểm của sự mất máu đáng kế trong ô bụng như phình 
động mạch chủ vỡ hoặc của sự thất thoát một lượng dịch đáng kế như do viêm tụy cấp 
hoặc sốc nhiễm trùng do thủng tạng rỗng hoặc áp xe. Lưu ý nhớ đo thân nhiệt cho BN. 


Viêm túi thừa sigma 
Viêm phần phụ 

Thai ngoài tử cung vỡ 
Thoát vị nghẹt 

Thủng đại tràng 

Viêm loét đại tràng 
Sỏi thận/niệu quản 


322 


Nhìn bụng. Quan sát cần thận sự di động của nhịp thở với các cơ thành bụng. Chú ý 
quan sát xem bụng có căng chướng không, có nhìn thấy sóng nhu động trên thành bụng 
không, các u cục bất thường hay không và đừng quen quan sát vùng bẹn để tìm dấu hiệu 
thoát vị bẹn. Tìm vết sẹo mô ở bụng và hỏi BN về tính chất cũng như khoảng thời gian tồn 
tại của sẹo. 


Good signs guide 15.1. Viêm phúc mạc. 


Dấu hiệu LR+ LR- 

Khám bụng 

— Phản ứng thành bụng Đào 0,54 

—_ Cảm ứng phúc mạc 4.4 0,84 

—_ Phản ứng dội » 0,42 

—_ Âm ruột bất thường 1,4 0,89 
Thăm trực tràng 

— _ Thăm trực tràng đau l2 0,91 
Nghiệm pháp khác 

—_ Ấn đau thành bụng 0,08 1,9 


Sờ nắn nhẹ nhàng. Trước tiên phải xác định xem có viêm phúc mạc hay không. Viêm 
phúc mạc là tình trạng viêm nhiễm gây đau khi phúc mạc thành và tạng chuyền động qua 
lại với nhau (xem Good signs guide 15.1). Phản ứng dội thường được sử dụng để đánh giá 
BN có viêm phúc mạc hay không. Tuy nhiên, nêu có viêm phúc mạc thì kỹ thuật này sẽ 
gây khó chịu (đau đớn nhiều) so với việc gõ nhẹ nhàng trên thành bụng. Nếu BN cảm thấy 
lo sợ, hãy bảo họ ho, mức độ đau của BN sẽ gợi ý mức độ viêm phúc mạc cũng như vị trí 
của nó. Sau đó tiếp tục sờ năn một cách chậm rãi, sờ sâu nếu có thể hoặc xem có sờ chạm 
được khối u không. Đừng quên sờ để tìm một khối u có mạch đập như vỡ phình mạch. 
Điều này có thể khó phân biệt. 

Sau đó gõ nhẹ nhàng lên những vùng có nhạy cảm đau khi â ấn. Nếu là viêm phúc mạc 
toàn thể thì hầu như lúc nào cũng có chỉ định can thiệp phẫu thuật ngoại trừ viêm tụy cấp. 


Thăm khám tìm thoát vị. Sự xuất hiện của thoát vị không nhất thiết có nghĩa đó là 
nguyên nhân gây ra bệnh hiện tại, vì thoát vị khá phô biến. Tuy nhiên, một túi thoát vị đau 
hoặc thoát vị kẹt không đây lên được thì cần được chú ý và đặc biệt nếu đau trong khoảng 
thời gian gần đây được BN chú ý hoặc gần đây trở nên đau. 

Nghe. Trong trường hợp có âm tắc ruột, thì âm náy sẽ lớn, âm sắc cao, tần số nhanh 
(xem Good signs guide 15.2). Còn liệt ruột thì âm ruột thường giảm hoặc mất. 

Thăm trực tràng và thăm âm đạo cũng rất quan trọng nhưng ít có giá trị chân đoán đối 
với viêm ruột thừa hoặc tắc ruột. Chú ý bất kỳ điểm nhạy đau nào khi ấn và nhất là ở túi 
cùng Douglas, tìm những u cục hoặc máu. Nếu có máu ở trực tràng thì người khám nên 
nghĩ đến viêm ruột cấp (bệnh Crohn, viêm loét đại tràng, viêm đại tràng do thiếu máu cục 
bộ, viêm đại tràng nhiễm khuẩn) hoặc nhồi máu mạc treo ruột. Dịch tiết âm đạo có mủ thì 
nghi ngờ đến viêm vòi trứng. 


323 


Good signs guide 15.2. Tắc ruột cấp. 


Dấu hiệu LR+ LR- 
. Nhìn 
~ _ Thấy được nhu động 18,8 l 0,94 
= In căng dhðnt. 97 | 04 
Khámbụg  - " 
—_ Cảm ứng phúc mạc 1 0,98 
— Co cứng thành bụng lo, 1 
—_ Phản ứng dội 0,86 Lí 
Nghe 
| —>= Ñmiwydsn s.ẶằẶ. 0,61 
__. + öÃtùnfBBlY tường 77 '0,54 
-_ Thăm trực tràng 
| — Trực tràng đau v 0.75 1 


Xét nghiệm nước tiêu có thể thấy glucose niệu và ceton niệu trong bệnh cảnh nhiễm 
toan ceton do đái tháo đường (có thê gây cơn đau bụng câp), đái máu trong cơn đau quặn 
thận, bilirubin niệu trong viêm đường mật hoặc đạm niệu trong viêm thận — bê thận. 

Thăm khám hệ hô hấp để tìm những dấu hiệu đi kèm, tiếng cọ màng phối hoặc tràn 
dịch màng phôi và thăm khám hệ tim mạch đê tìm rung nhĩ (nguyên nhân thường gặp của 
thuyên tắc động mạch mạc treo) hay tìm dâu hiệu nhôi máu cơ tim. Thám khám vùng lưng 
đê tìm bệnh lý vê cột sông có khả năng lan đên vùng bụng. Chú ý răng nhiễm Herpes zosfter 
có thê gây ra cơn đau bụng câp trước khi có bóng nước điện hình. 

Good signs guide 15.3. Viêm ruột thừa. 


Dấu hiệu 


- Dấu hiệu sinh tồn 
— Sốt 1,9 0,58 
Khám bụng 
— _ Đau nhiều ở hỗ chậu phải 7,3 0,2 
| —_ Ẩn đau điểm j s 3.4 =: 04 : 
- DáuRo‡ ll-63 - 0— 0,86 
Thăm trực tràng 
— _ Trực tràng đau 0,83— 5,3 0,36 — 1,1 
- Dấu hiệu khác 
—_ Dấu cơ Psoas 2/4 | 0,9 


Tìm những triệu chứng cơ năng và thực thê của viêm ruột thừa (xem Good signs guide 


324 


15.3). Mệt mỏi và sốt thường đi kèm với đau bụng, khởi phát đầu tiên ở thượng vị hoặc hạ 
vị sau đó khu trú ở hồ chậu phải. Khi khám ta sẽ thấy đau và có đề kháng vùng ở hồ chậu 
phải. Chỗ đau và nhạy cảm đau thường nhiều nhất ở điểm MecBurney. Điểm MecBurney 2 
được mô tả là một điểm nằm trên đường nối từ rốn đến gai chậu trước trên bên phải và 
cách gai chậu trước trên phải từ 3,6 đến 5 cm. Dấu hiệu Rovsing ° cũng được làm tương 
tự phản ứng dội. Ấn sâu vào hồ chậu trái của BN sau đó buông tay nhanh, BN sẽ bị đau hỗ 
chậu phải. Dấu hiệu cơ thắt lưng chậu (dấu cơ psoas) được khám khi BN nằm nghiêng trái 
và thầy thuốc cố gắng duỗi đùi phải của BN. Nếu BN có cảm giác đau và kháng lại tay 
người khám thì dấu hiệu dương tính. Khi viêm ruột thừa gây viêm vùng chậu, thăm thực 
tràng sẽ có cảm giác đau ở bên phải khi ấn. Những dấu hiệu này rất có giá trị. Nhớ rằng 
đối với những BN lớn tuổi, những dấu hiệu này có thể không rõ ràng . 
15.2. ĐAU BỤNG CẤP SAU CHÂN THƯƠNG KIN 

Chúng ta phải tiếp cận những trường hợp chân thương bụng kín sau một chắn thương 
do vật tù gây ra, ví dụ thường gặp là sau tai nạn giao thông. Một thăm khám lâm sàng cần 
thận để tìm những tình trạng shock và các dấu hiệu ở bụng, ngay sau khi thăm khám cần 
tiền hành các cận lâm sàng chân đoán, thông dụng và thường được sử dụng nhất là siêu âm 
bụng cấp cứu. 

Kiểm tra mạch và huyết áp của BN. Huyết áp tụt là chỉ điểm của tôn thương trong ô 
bụng (LR = 5,2). Tìm dấu bằầm tím trên da. Chú ý sự hiện diện của dấu dây đai an toàn 
(đeo dây đai khi lái xe) do chân thương với vết bằm trên vùng da bị va chạm (LR+ = 5,6 — 
9.9). Tìm dấu hiệu bụng căng chướng (LR = 3,8). Làm phản ứng dội (LR = 6,5), xem có 
cảm ứng phúc mạc không (LR = 3,7). Chú ý rằng bụng không điểm nhạy đau không có 
nghĩa là loại trừ chắn thương bụng kín (LR = 0,61). 

Làm siêu âm cấp cứu ngay vì việc này chính xác hơn thăm khám lâm sảng. Sự xuất 
hiện của dịch trong ôổ bụng hoặc tổn thương tạng khi siêu âm tại giường cho thấy sự cần 
thiết để quyết định phẫu thuật cấp cứu (adjusted summary LR = 30). Một kết quả siêu âm 
bình thường thì cũng cần phải được đánh giá lại (adjusted sumnmary LR = 0,26). 


15.3. BENH GAN 
Có rất nhiều dấu hiệu chỉ điểm cho bệnh gan mạn tính. Tần suất được tóm tắt trong 
Good signs guide 15.4 


Các dấu hiệu 
— Bàn tay: móng trắng, ngón tay dùi trống, lòng bàn tay son, bằm tím, run vẫy. 
— Mặt: vàng da, da tróc vảy, dấu sao mạch. 
— Ngực: nữ hóa tuyến vú, lông thưa, dấu sao mạch, bằm tím, teo cơ ngực. 


— Bụng: san lách to, báng bụng, dấu tăng áp cửa, teo tinh hoàn. 


2 Charles McBurney (1845 - 1913), phẫu thuật ở New York mô tả dấu hiệu này trong hội phẫu thuật New 
York vào nấm 1869, 


° Thorkild Rovsing (1862 - 1937), giáo sư phẫu thuật Copenhagen. 


325 


— Chân: phù, teo cơ, bằm tím. 
— Sốt: có thể xuất hiện ở 1/3 BN với xơ gan tiến triển (đặc biệt trong xơ gan tiễn triển 
thứ phát do rượu) hoặc nêu có nhiễm trùng dịch báng. 

Sự xuất hiện của hai hoặc nhiều hơn những dấu hiệu dưới đây thì gợi ý đến chân đoán 
xơ gan: (1) sao mạch, (2) lòng bàn tay son, (3) bụng báng, (4) gan lách to (gan cứng chắc), 
(Š) tĩnh mạch bàng hệ bât thường trên bụng, (6) bệnh não gan. 

Good signs guide 15.4. Xơ gan. 
Dấu hiệu LR+ LR- 


—_ Dấu sao mạch 4.3 0,61 

—_ Lồng bàn tay son | 5 | 0,59 | 

—_ Gan to (khó) "“—.a.ằ ca 

- Ti8ihW0gán . > _— 086 

—_ Bụng báng TC „2 | 0,69 | 
Tuần hoàn bàng hệ (tĩnh mạch nổi trên bụng) TT N 11 | 0,72 


15, 4. TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA 
Các dấu hiệu 
— Lách to: tương quan kém đến mức độ tăng áp cửa. 
— Các tĩnh mạch bàng hệ: nôn ra máu (dãn tĩnh mạch thực quản hoặc dạ dày). 
— Bụng báng. 
Các nguyên nhân 
— XƠ gan. 
— Các nguyên nhân khác: 
+ Trước xoang: (1ï) chèn ép tĩnh mạch cửa (Iymphoma, carcinoma); (11) huyết khối 
trong lòng mạch (đa hồng cầu); (iii) viêm tắc tĩnh mạch rốn. 
+ Tại gan: (¡) sarcoid, lymphoma hay sự thâm nhiễm bạch cầu; (ii) xơ gan bẩm sinh. 


+ Sau xoang: (1) tắc tĩnh mạch trên gan (hội chứng Budd — Chiari) có thê không rõ 
nguyên nhân hoặc do loạn sản tủy, ung thư (thận, tụy, gan), thuốc tránh thai hoặc đang 
mang thai, hemoglobin niệu kịch phát vê đêm, xơ hóa màng, chắn thương, nhiễm sán máng 
— Schistosomiasis; (11) bệnh thuyên tắc tĩnh mạch; (ii) viêm màng ngoài tim co thắt; (iv) 
suy tim mạn. 


15.5. BỆNH NÃO GAN 
Phân độ 
— Độ 0: không thay đổi tâm thần. 


— Độ I: thay đổi tâm thần (mất ý thức, lo âu, thẫn thờ, khoảng tập trung ngắn lại, 
phép tính cộng trừ bị ảnh hưởng). 


— Độ 2: thờ ơ, mất định hướng (thời gian), thay đổi nhân cách, hành vi không thích 
hợp. 

— Độ 3: lơ mơ nhưng vẫn đáp ứng với kích thích; mắt định hướng hoàn toàn, lú lẫn. 

— Độ 4: hôn mê. 

Nguyên nhân 

— Bao gồm: 

+ Suy gan cấp (viêm gan sau nhiễm virus, viêm gan do rượu). 
+ Xơ gan. 
+ Bệnh não gan mạn do shunt cửa — chủ. 

— Bệnh não gan còn có thê thúc đây bởi các yếu tố sau: 

+ Tiêu chảy, lợi tiểu hoặc nôn ói (làm hạ kali máu hoặc nhiễm kiềm dẫn đến tăng 

32 6 lượng NH3 và những độc chât khác qua hàng rào máu — não). 

+ Xuất huyết tiêu hóa hay chế độ ăn nhiều đạm trước đó (gây tăng nitrogen cấp ở 
ruột). 

+ Nhiễm trùng (đường tiểu, ngực, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát). 

+ Suy gan cấp mất bù (do rượu hoặc ung thư gan). 

+ Thuốc an thần. 

+ Rối loạn chuyển hóa: hạ đường huyết. 

15.6. NUOT NGHẸN 
Nuốt nghẹn (gặp khó khăn trong việc nuốt) và nuốt đau (cảm giác đau khi nuốt) là 

những triệu chứng quan trọng của các bệnh lý thực thê. Thăm khám cân thận những BN 
này là việc rât quan trọng đề tìm ra những nguyên nhân có thê có, đặc biệt là ung thư. 
Dấu hiệu 

— Quan sát tông trạng: sụt cân, do ăn ít hay do bản chất của ung thư thực quản. 

— Bàn tay: quan sát móng tay tìm dấu móng tay hình thìa và xem các nếp gấp lòng 
bàn tay tìm dâu hiệu thiêu máu. Thiêu máu thiêu sắt có thê liên quan đên thực quản đoạn 
trên, một câu trúc mỏng gôm lớp niêm mạc và lớp dưới niêm, không có lớp cơ. Thiêu máu 
thiêu sắt và nuôt nghẹn do thực quản đoạn trên gọi là hội chứng Plummer — Vinson ° (hay 
còn gọi là hội chứng Paterson — Brown — Kelly %. Ngoài ra thăm khám bàn tay đề tìm dâu 
hiệu xơ cứng bì. 


— Miệng: quan sát nêm mạc miệng xem có viêm loét hay nhiêm trùng không (nhiễm 


° Henry/ Plummer (1874 - 1936), một bác sĩ tại trung tâm MayO Clnc, mô tả hội chứng nảy vào nắm 1912; 
Porter Vnson (1890 - 1959), một bác sĩ tại trường đại học y khoa Vrginia, mô tả hội chứng nảy vào nắm 
1919, 

# Donald Paterson (1863 - 1939), một bác sĩ tai mũi họng tại Cardiff và Adam Brown — Kellý (1865 — 1941), 
một bác sĩ tai mũi họng tại Giasgow, mô tả hội chứng nảy vào nấm 1919, 


327 


nắm Candida), có thể là nguyên nhân gây nuốt đau. Thăm khám các thần kinh sọ thấp để 
tìm dâu hiệu của liệt hành tủy hoặc giả hành tủy. 

— Cổ: sờ tìm hạch thượng đòn, có thể gặp trong ung thư thực quản, thăm khám để 
tìm bướu giáp. Một khôi u ở bên trái cô đi kèm âm thôi có thê là túi thừa Zenker, một thoát 
vị của thành sau của niêm mạc dưới hâu. 

— Phi: thăm khám tìm bằng chứng bắt thường khi nghe phối ở thì hít vào và thở ra. 
Gặp trong dị vật đường thở, trào ngược dạ dày thực quản, hiêm hơn nữa là trào ngược khí 
quản — thực quản do ung thư thực quản. 


— Bụng: sờ tìm dấu hiệu gan to do ung thư thực quản di căn và tìm khối u thượng vị 
do ung thư dạ dày; thăm trực tràng đê loại trừ tiêu phân đen (dù không thường gặp trong 
các trong bệnh lý thực quản). 


15.7. XUAT HUYET TIEU HOA 

Nôn ra máu, tiêu phân đen hay chảy máu trực tràng là những dấu hiệu chỉ điểm của 
xuât huyệt tiêu hóa. Trong những trường hợp này, việc đánh giá lượng máu mât và xác 
định vị trí xuât huyết là rât quan trọng. Nôn ra máu chỉ điêm cho một xuât huyệt tiêu hóa 
trên. 
Đánh giá mức độ mất máu 

— Trước tiên, phải đếm mạch và đo huyết áp cho BN ở tư thế ngồi hoặc nằm. Theo 

một nguyên tặc chung, mât từ I,Š5 lít máu trở lên trong vài giờ sẽ làm giảm cung lượng tim, 
gây tụt huyệt áp và nhịp tim nhanh. Mạch trên 100 lân/phút, huyệt áp tâm thu dưới 100 
mmHg hoặc huyết áp tâm thu hạ 15 mmHg so với ban đâu chứng tỏ BN đang có tình trạng 
mât máu nặng. Những dâu hiệu đó phụ thuộc vào tình trạng tim mạch của BN. Đôi với 
những BN đã có bệnh lý tim mạch trước đó sẽ rơi vào sôc dê dàng hơn những BN trẻ tuôi 
có hệ tim mạch hoạt động bình thường. 


— Mỗi một dấu hiệu shock xuất hiện thì tình trạng mất máu đã và đang xảy ra. Biểu 
hiện lâm sàng gồm tím ngoại biên với chi lạnh, da âm ướt, khó thở, thở nhanh sâu; BN 
cảm thấy lo âu, hồi hộp. Huyết á áp thấp, nhịp nhanh, tiểu ít hoặc vô niệu. Đó là những dấu 
hiệu đáng lo ngại của BN xuất huyết tiêu hóa. Những biện pháp hồi sức cấp cứu cần phải 
được thực hiện ngay lập tức. 


Xác định những vị trí có thể bị xuất huyết 

— Nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa được liệt kê trong Bảng 13.1, CHƯƠNG 13. 

— Thăm khám BN có xuất huyết tiêu hóa trên cần tìm dấu hiệu của bệnh gan mạn và 
tăng áp cửa. Việc đánh giá này, cân phải chú ý quan sát dịch nôn, phân và thăm trực tràng. 
BN có tiêu phân đen thì khả năng cao BN có xuât huyết tiêu hóa trên (LR = 25). 

— Nhớ rằng, trong số những BN mắc bệnh gan mạn và xuất huyết tiêu hóa trên, chỉ 
khoảng một nửa là có xuât huyệt do vỡ dãn tĩnh mạch. Sô còn lại thường xuât huyệt do ô 
loét dạ dày (cả những trường hợp cầp và mạn). Tìm những dâu chứng của xuât huyệt do 
các bệnh lý huyệt học (vêt bầm tím hoặc các châm xuât huyêt). 

— Cuối cùng, thăm khám tìm các dấu hiệu tôn thương trên da mà có thê liên quan đến 
dị dạng mạch máu đường tiêu hóa, dù rât hiêm gặp. 


— Ví dụ, giả u vàng sợi chun là một bệnh lý di truyền gen lặn nằm trên NST 16 quy 
định tính trạng của các sợi đàn hồi, dẫn đến việc tạo ra những nốt sẵn màu vàng nhạt giỗng 
như u vàng, tập trung nhiều ở nách và cô (xem Hình 15.2). Những BN này cũng có thê có 
những vệt mạch máu ở gai thị khi soi đáy mắt và những dị dạng của mạch máu mà có thê 
gây xuất huyết tiêu hóa. Hội chứng Ehlers - Danlos là một nhóm những bất thường của 
mô liên kết và tăng độ dãn khi căng da (xem Hình 15.3). Trong một sô type, mạch máu bị 
ảnh hưởng. Type IV đặc trưng bởi xuất huyết tiêu hóa, thủng ruột tự phát, đa và khớp siêu 
đàn hồi. 


Hình 15.2. Giả u vàng sợi chun. 


— Thăm khám BN với xuất huyết tiêu hóa dưới cấp như đã mô tả ở trên, chú ý thăm 
khám vùng bụng và thăm trực tràng. Quan sát phần và kiểm tra xem có máu không. Lưu ý 
rằng khi có máu cục trong phân thì hướng đến nguyên nhân không phải từ tiêu hóa trên mà 
là trực tiếp từ đại tràng (nhưng đây không phải là tuyệt đối). 


Hình 15.3. Hội chứng Ehlers — Danlos. (a) cánh tay, (b) bàn tay. 


329 


15.8. VIEM ĐƯỜNG RUỘT 
Bệnh viêm đường ruột đề cập đến hai bệnh lý mạn tính không rõ nguyên nhân của 
đường tiêu hóa: viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. 
15.8.1. Viêm loét đại tràng 
Trong đường tiêu hóa, chỉ có ruột già bị ảnh hưởng. Đôi khi đoạn cuối hồi tràng cũng 
có thê bị ảnh hưởng thứ phát. Bệnh này hâu như luôn luôn ảnh hưởng đến trực tràng, có 
thê lan rộng và năm ở nhiêu vùng của đại tràng. 

— Các dấu hiệu ở bụng: nếu chỉ viêm trực tràng, thường luôn không có những bất 
thường bên ngoài (ngoại trừ soi đại tràng sigma và sinh thiệt); đôi khi có nứt hậu môn; 
viêm đại tràng, trong một bệnh cảnh không phức tạp, thăm khám vùng bụng có thể bình 
thường hoặc nhạy cảm đau khi ấn và có dấu hiệu đề kháng trên đoạn ruột bị ảnh hưởng. 


— Dấu hiệu của các biến chứng. Dấu hiệu tại chỗ gồm: (1) toxic đdilation (phình đại 
tràng nhiễm độc) — một trong những biến chứng đáng sợ gồm những dấu hiệu như bụng 
chướng, đề kháng khu trú và cảm ứng phúc mạc, SỐC, nhịp tim nhanh; (2) xuất huyết ồ ạt 
hoặc thủng; (3) carcinoma — có một sự gia tăng tỷ lệ ung thư đại tràng khi viêm loét đại 
tràng kéo dài. 

— Dấu hiệu toàn thân: (1) bệnh gan mạn — xơ đường mật nguyên phát hoặc xơ gan; 
(2) thiếu máu — do một bệnh lý mạn tính hoặc do mất máu, tán huyết tự miễn; (3) viêm 
khớp đặc biệt là gối, cô chân và cô tay (10%), có thể có những dấu hiệu của viêm cột sống 
dính khớp ở 3% BN; (4) những biểu hiện ngoài đa: hồng ban nút (2%) gồm những nốt màu 
đỏ, đau nôi ở vùng căng chân (xem Hình 15.4); viêm mủ da hoại thư (hiếm — xem Hình 
15.5) khởi phát với một vùng da đỏ, đau về sau trở thành bóng nước và loét, nó có thể xuất 
hiện ở bắt cứ vị trí nào nhưng thường là ở mặt trước chân; loét miệng do nguyên nhân loét 
áp tơ cũng thường gặp (5%); có thê có ngón tay dùi trống; (5) những thay đôi ở mắt bao 
gôm viêm kết mạc, viêm mống mắt và viêm thượng củng mạc mắt (xem Hình 15.6), có 
liên quan chặt chẽ với bệnh viêm khớp và phát ban ngoài da. Viêm kết mạc là tình trạng 
viêm nhiễm ở kết mạc mắt, sau đó đỏ và sưng: mắt tự nó không gây đau. Viêm mống mắt 
là tình trạng viêm nhiễm ở mông mắt với sự cương tụ trung tâm củng mạc và lan từ đồng 
tử ra ngoài — mắt nhạy đau. Viêm thượng củng mạc là những nốt đỏ nổi trên bề mặt của 
củng mạc. 


Hình 15.4. Hồng bang nút. 


330 


=-- s xui ``w 
+LiUUÙ 15.5. Hoại thư da sinh mủ. 


Hình 15.6. Viêm mống mắt và củng mạc mắt 
15.8.2. Bệnh Crohn“s 
Toàn bộ ống tiêu hóa từ miệng đến hậu môn đều có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hầu 
hêt trường hợp năm ở hôi tràng. 

— Dấu hiệu ở bụng: nếu chỉ ảnh hưởng đến đoạn cuối hồi tràng thường sẽ không có 
dâu hiệu gì bât thường, mặc dù có đau, sờ thây khôi chắc hoặc mêm ở vùng hô chậu phải. 
Đôi khi có thê có dâu hiệu áp xe vùng bụng: những BN này có sôt cao đột ngột, nhạy cảm 
đau khi ân, sờ được khôi u và có băng chứng của tặc ruột (đau, nôn, táo bón do mât nước, 
bụng chướng và trực tràng rồng). Bệnh đường hậu môn cũng thường gặp, bao gôm da thừa, 
nứt, rò và áp xe. Nêu tôn thương đại tràng có thê có những dâu hiệu tương tự như viêm 
loét đại tràng. 


— Dấu hiệu của các biến chứng: giống như viêm loét đại tràng. Ngoại trừ: (1) bệnh 
gan — xơ đường mật nguyên phát ít gặp; (2) nhuyên xương và loãng xương có thê xuât hiện 


331 


ở những BN tốn thương ở đoạn cuối hồi tràng gây đau và gãy xương: (3) các dấu hiệu của 
kém hâp thu; (4) ngón tay dùi trông cũng thường gặp; (Š) tỷ lệ các dâu hiệu của bệnh lý ác 
tính đường tiêu hóa (carcinoma ruột non hoặc ruột giả) gia tăng: (6) tỷ lệ sỏi mật Và SỎI 
thận tăng: (7) bệnh thận do viêm thận — bê thận, thận ứ nước hoặc có thê rât hiêm khi có 
thoái hóa bột thứ phát. 
15.9. KEM HÁP THU VÀ TĨNH TRẠNG DINH DƯƠNG 
Có rất nhiều bệnh lý có thể gây kém hoạt động của hệ tiêu hóa hoặc kém hấp thu thức 

ăn. Sự hâp thu chât béo, protein và/hoặc tính bột có thê bị ảnh hưởng. 
Dấu hiệu: 

— Toàn thân: gầy sút (kém hấp thu đạm và đường), nếp gấp da nhiều (sụt cân gần 
đây), xanh xao (thiêu máu) hoặc rôi loạn sắc tô da (bệnh Whipple °). 

— Phân: mỡ (nhạt, có ván mỡ khi đi cầu). 

— Miệng: viêm lưỡi và viêm nứt góc miệng (thiếu hụt vitamin B2, vitamin Bó, 
vitamin B12, folate hoặc niacin), ban xuất huyết trong khoang miệng (thiếu hụt vitamin K) 
hoặc tăng sắc tố gây đóng trắng ở miệng, môi (thiếu hụt vitamin A; xem Hình 15.7). 


— Chi: bầm tím (thiếu hụt vitamin K), phù (thiếu hụt protein), bệnh thần kinh ngoại 
biên (thiếu hụt vitamin B12 hoặc thiamine), đau xương (thiếu hụt vitamin D). 

— Dấu hiệu gợi ý bệnh lý nền: những vết sẹo trên thành bụng từ lẫn phẫu thuật trước, 
ví dụ cắt dạ dày, phẫu thuật ở những BN bệnh Crohn hoặc cắt ruột do u; trên da có hiện 
tượng viêm da ngứa đỏ (xem Hình 15.8) và điều này liên quan rất mật thiết với bệnh lý ở 
manh tràng và kháng nguyên HLA — BS; có thể có những dấu hiệu của bệnh gan mạn hoặc 
bệnh viêm nhiễm đường ruội. 


Hình 15.7. Thiếu vitamin A. 


® George Hoyt Whinple (1878 - 1976), nhà bệnh học ở Baltimore, mô tả bệnh lý hiếm gặp nảy đặc trưng 
bởi tiêu chảy, đau khớp, dấu hiệu thần kính trung ương và rối loạn sắc tố đa. 


Hình 15.8. Viêm da dạng Herpes. Viêm da sẩn mụn nước ngứa xuất hiện 
trên bê mặt da ở những BN có bệnh lý tiêu phân mỡ. 


332 


Hình 15.9. Rối loạn sắc tố da trên BN Whipple. 

Nguyên nhân 

— Nguyên nhân thường gặp là tiêu phân mỡ, viêm tụy mạn và phẫu thuật cắt dạ dày 
trước đó. 
Phân loại kém hấp thu 

— Lipolytic phase đefects (thiếu hụt enzyme tuyến tụy: (1) viêm tụy mạn, (2) xơ nang. 

— Micellar phase defects (thiếu hụt muối mậÐ): (1) tắc đường mật ngoài gan, (2) bệnh 
gan mạn, (3) loạn khuân, (4) bệnh lý đoạn cuôi hôi tràng: bệnh Crohn, phâu thuật căt bỏ. 

— Mucosal defects (bệnh lý ở lớp niêm mạc): (1) tiêu chảy; (2) tiêu phân mỡ; G) 
lymphoma; (4) bệnh Whipple (gây rôi loạn sắc tố và viêm khớp; xem Hình 15.9); @G®) thiếu 
máu ruột hoặc cắt bỏ đoạn ruột; (6) thoái hóa bột, (7) giảm gamma — globulin huyết; (8) 
nhiễm HIV. 

_> Delivery phase defects (mất khả năng vận chuyên chất béo từ tế bào ra hạch bạch 

huyệt): (1) dãn mạch bạch huyệt đường ruột; (2) không có betalipoprotein máu; (3) 
carcinoma xâm lân hạch bạch huyết. 


T&O'C essentials 


1. Để tiếp cận một cơn đau bụng cấp cần loại trừ viêm phúc mạc băng cách gõ trước khi sờ. 


2. Biết được những dấu hiệu của bệnh gan mạn. Bệnh co thắt Duypuytren là dấu hiệu của nghiện 
rượu hoặc chân thương, không gặp trong bệnh gan mạn. 

3. Tìm dấu hiệu thiếu chất dinh dưỡng khi tiếp cận BN mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc bệnh gan. 
Hồng ban nút hoặc hoại thư da sinh mủ có thể gặp trong viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn. 


333 


 , 
= 
le 
=) 
T 
O 


16 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 
VÀ CẬN LÂM SÀNG 


CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 
TIỂU HÓA 


Nguyễn Thành Luân 


16.1. TÓM TẮT THĂM KHÁM BỆNH LÝ TIÊU HÓA 


Text box 16.1. Tóm tắt thăm khám bệnh lý tiêu hóa. 


Quan sát tổng trạng 
Vàng da (bệnh gan). 


Thay đối sắc tô da (nhiễm sắc tổ sắt, bệnh 
'Whipple). 

U vàng (ứ mật mạn tính). 

Trạng thái tinh thần (bệnh não). 

Móng 

Ngón tay dùi trống. 

Bạch sản móng (móng trắng). 

Lòng bàn tay son. 

Co thắt cơ Dupuytren (rượu). 


Hình 16.1. Thằm khám hệ thống tiêu hóa. 


+ + + + 


Bụng 

Nhìn 

Seo mỗ cũ. 

Bụng căng chướng. 

Tuần hoàn bàng hệ — xác định hướng của 
dòng chảy đê xem tắc nghẽn ở đâu. 
Dấu bằm tím. 

Thay đổi sắc tố da. 

Khối phông khu trú. 

Nhu động ruột. 

Sờ 


335 


— Bệnh khớp. + 
—_ Run vẫy. 
3. Tay lở 


— Dâu sao mạch. 


—_ Vết bằm tím. 


—_ Những vết xước do BN gãi khi ngứa (ứ \ 
mật mạn tính). 

4. Mặt \ 

—_ Mắt l 

+ Củng mạc: vàng da, thiếu máu, viêm mồng — 
mắt. 


+ Giác mạc: vòng Kayser — Fleischer (bệnh k 
WiIson). + 

—_ Tuyến mang tai (rượu). 8 

— Miệng 

+ Hơi thở: hôi trong bệnh gan. 

+ Môi: viêm miệng, bạch sản, loét, đóm sắc 
tô khu trú (hội chứng Peutz =] eghers), dãn 
mao mạch xuât huyết di truyên. 

+ Nướu: viêm lợi, chảy máu, phì đại, thay 
đôi sắc tô. 

+_ Lưỡi: viêm teo lưỡi, bạch sản, loét 

5. Hạch nách, hạch cỗ 

6. Ngực 

—_ Nữ hóa tuyến vú. 

—_ Dấu sao mạch. 

—_ Lông trên cơ thê. ” 

x : 

Cũng như các thăm k 
khám có chủ đích. Tuy nhiên 
đủ ngay cả ở những tru 
việc cho BN nằm xuốnc 

Đặt BN nš 
thể, cũng như chỉ t 

Sau đó Xe 

có dấu hiệu run v 

trắng không 

nhiễm sắc tổ 
dấu hiệu . hay không. 
máu hoặc 

khán Vụung ma 
có loét, 


Sờ nông xem có đau, đê kháng, tìm giới 
hạn của bât kỳ khôi u nào. 


Sờ sâu xem có cơ quan nàc 
gan, lách, thận và có Ì 
không. 
Nghiêng bên phải sờ lách. 
Gõ 

Gan, lách 


Bụng báng gõ đục vùng 


àng bụng. 


ạch huyết. 


Dấu hiệu thần kinh (rượu). 


. Khác 


Thăm trực tràng (rò, da thừa, máu, chất 
nhây), sờ (có khôi u cục không). 


Phân tích nước tiểu (mật). 


Đánh giá hệ tim mạch (bệnh cơ tim, suy 
tim, viêm màng ngoài tim co thắt). 


Biểu đồ thân nhiệt (nhiễm trùng). 


sơ quan khác, khi thăm khám hệ tiêu hóa thường phải thăm 
\ăm khám hệ tiêu hóa khó có thể thực hiện một cách đầy 
' lớn vì việc này khá khó khăn và phức tạp. Bắt đầu bằng 
ỏ hết quần áo (cần có người thứ ba để chứng kiến). 

một gối dưới đầu, bộc lộ rõ vùng bụng. Quan sát một cách tổng 
m các dấu hiệu của bệnh gan mạn tính. 

bàn tay BN. Yêu cầu BN đưa cánh và bàn tay ra trước mặt và xem 
ông. Quan sát móng tay xem có dấu hiệu dùi trống không? có móng 
¡ ý dấu hiệu lòng bàn tay son hoặc co cứng cơ Dupuytren. Bệnh khớp do 
¡ng có thể có. Quan sát cánh tay của BN xem các dấu bầm tím, vết xước và 


quan sát khuôn mặt BN. Chú ý các bất thường ở củng mạc (vàng mắt, thiếu 
ì mống mắt). Nhìn vào giác mạc xem có vòng Kayser — Fleischer không. Sau đó 
\g tai rồi dùng đèn và cây đè lưỡi quan sát các góc cạnh của vùng miệng xem 
lăn mao mạch và viêm teo lưỡi không. Ghi nhận thêm hơi thở của BN xem có mùi hôi 


336 


hay không. Tiếp đến quan sát vùng ngực xem có dấu sao mạch, nữ hóa tuyến vú ở nam giới 


không. 

Quan sát bụng từ bên này sang bên kia, những khối phồng hoặc khối u lớn có thể 
quan sát rõ. Yêu cầu BN hít thở chậm, sâu và tìm các dấu hiệu đặc trưng cho gan, lách và túi 
mật. Sau đó xem có sẹo mổ cũ, bụng căng chướng, tĩnh mạch nổi và các dấu hiệu thoát vị, 
bầm tím hoặc thay đổi sắc tố trên da không. 

Sờ nắn nhẹ nhàng lên từng vùng để tìm có khối u hay khối phồng không, ghi nhận 
vùng nào BN thấy đau. Điều này sẽ tránh làm tăng sự đau đớn cho BN và có thể cung cấp 
manh mối giúp chẩn đoán bệnh. Sau khi sờ ở bề mặt thì tiếp tục sờ sâu hơn, tìm dấu hiệu gan 
và lách to. Nếu có gan to thì nên gõ tìm chiêu cao gan. Nếu không sờ được lách thì gõ ngón 
tay vào bờ sườn trái ở đường nách trước ở cuối thì hít vào (gõ đục ở vùng này gợi ý lách to). 
Luôn nhớ rằng nên cho BN nghiêng phải để sờ một lần nữa nếu lần đầu không sờ chạm lách. 
Sau đó thực hiện sờ chạm thận bằng hai tay. Luôn luôn phải nhớ các đặc điểm phân biệt lách 
to với thận to. 

Gõ phát hiện bụng báng thì chỉ có gõ đục vùng hông lưng (thường điều này sẽ rất rõ 
ràng). Nếu bụng BN gõ vang bên hông lưng phải thì không nên đổi tư thế nghiêng sang bên 
kia. Bằng cách khác, khám bằng nghiệm pháp gõ đục vùng thấp, tiến hành gõ từ phía người 
khám sang phía đối bên và để ý vùng gõ đục. Kế đến nghiêng BN về phía người khám và chờ 
trong một phút, sau đó bắt đầu gõ lại tìm vùng gõ vang. 

Nghe: nghe âm ruột, kế đến nghe nhanh ở vùng gan, lách, thận, nghe xem có âm 
thổi, tiếng cọ màng bụng không. 

Kế đến thăm khám vùng bẹn của BN. Sờ xem có hạch bẹn không. Thăm khám khối 
thoát vị bằng cách yêu cầu BN đứng và ho. Phải luôn luôn khám hai tình hoàn. Kế đến xem 
chân có sưng phù hoặc bầm tím không. Thăm khám các dấu hiệu thần kinh ở chân nếu có 
những dấu hiện của bệnh gan mạn. 

Nếu nghi ngờ gan to hoặc xơ gan thì yêu câu BN nằm đầu cao 45° và ước tính áp lực 
tĩnh mạch cảnh. Điều này sẽ tránh được sai lầm do bị viêm màng ngoài tim co thắt hoặc suy 
tim mạn và cũng là nguyên nhân của bệnh gan. Trong khi BN ngôi dậy, sờ hố thượng đòn xem 
có các hạch bạch huyết không và sờ nắn thắt lưng xem có phù nề vùng cùng cụt hay không. 
Nếu có bụng báng thì cần thiết phải khám vùng ngực để đánh giá xem có tràn dịch màng phổi 
không. 

Nếu nghi ngờ bệnh lý ác tính nên khám tất cả các nhóm hạch bạch huyết, vú và phổi. 

Thăm trực tràng cần được cân nhắc và kiểm tra các mẫu phân hoặc dịch nôn của BN 
tìm xem có bất thường không như có máu, đàm nhầy,... Tổng phân tích nước tiểu (đánh giá 
bilirubin, urobilinogen và glucose) và kiểm tra thân nhiệt của BN. 


16.2. CẬN LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN 
Chân đoán hình ảnh, nội SOI ống tiêu hóa, các xét nghiệm sinh hóa và các test chức 
năng chuyên biệt nhăm cung câp thông tin quan trọng cho chân đoán và tiên lượng bệnh 
lý ở gan và đường tiêu hóa. 
16.2.1. Nội soi ống tiêu hóa 
Nội soi cho phép các bác sĩ lâm sàng nhìn thấy trực tiếp các dầu hiệu thực thê của 
đường tiêu hóa. Thực quản, dạ dày và tá tràng (đoạn D2) thường tiếp cận đễ dàng khi nội 


soi dạ dày, trong khi soi đại tràng thì sẽ tiếp cận đến góc hồi manh tràng. Nội _SOI ruột non 
(enteroscopy) cho phép quan sát toàn bộ ruột non, mặc dù phương pháp này vẫn còn nhiều 


337 


thách thức về mặt kỹ thuật, nhưng ngày nay nhờ viên nang nội soi thì chỉ cần nuốt vào sau 
đó các camera sẽ ghi nhận hình ảnh các đoạn ruột non (đê xác định nguyên nhân gây xuất 
huyết tiêu hóa). Siêu âm nội soi (đầu dò siêu âm được truyền qua kênh nội soi sinh thiết) 
cho thầy được hình ảnh tuyệt vời của tuyến tụy và ống mật. 


Quan sát đánh giá là một kỹ năng quan trọng trong nội soi và một cách tiếp cận có hệ 
thống sẽ là chìa khóa để chân đoán chính xác. 

Chỉ định nội soi bao gồm nuốt khó (nên nuốt một ngụm barium có thê là những chỉ 
điểm đầu tiên giúp hướng dẫn nội soi sau đó), nuốt đau, chảy máu đường tiêu hóa, nôn ói 
tái diễn, sụt cân và ợ nóng hoặc rối loạn tiêu hóa kháng trị. Thêm vào đó, thủ thuật này còn 
có thê đánh giá có dãn tĩnh mạch thực quản hay không, nếu có thì có thê xem xét điều trị. 
Nội soi đại tràng được dùng để tầm soát ung thư đại tràng và đánh giá các triệu chứng tiêu 
hóa dưới mà không giải thích được. 

Cần thiết cho thân nhân hoặc BN ký cam kết trước khi thực hiện các thủ thuật và cần 
giải thích rõ ràng những rủi ro (nhất là thủng, chảy máu và nguy cơ khi vô cảm). 

Chống chỉ định tương đối của nội soi bao gồm thủng ruột, có bệnh lý tim phổi nghiêm 
trọng, hội chứng ngưng thở khi ngủ (nguy cơ vô cảm sẽ tăng lên), nhôi máu cơ tim gần 
đây (6 tháng trước) và đang sử dụng thuốc chống đông máu (vì nguy cơ chảy máu, đặc 
biệt là nếu cần sinh thiết). 

16.2.2. Xét nghiệm hóa sinh 

Xét nghiệm các men gan cung cấp một số hướng dẫn hữu ích khi tiếp cận bệnh lý về 
gan. Như một quy tắc đơn giản (mặc dù không có quy tắc là tuyệt đối trong y học), luôn 
xác định ý nghĩa một giá trị bất thường trên xét nghiệm máu trước khi tiến hành làm các 
xét nghiệm cao cấp tiếp theo. 

Trong bệnh lý viêm gan, các men gan ALT (SGPT) và AST (SGOT) đều tăng. ALT 
thì đặc hiệu hơn AST trong viêm gan đo virus cấp tính. Trong bệnh gan do rượu, AST cao 
hơn ALT (tỷ lệ này là khoảng 3: 1 vì rượu đặc biệt gây tổn thương mitochondria và AST 
đến từ mitochondria). 

Một chỉ số khác của rối loạn chức năng gan là phosphatase kiềm trong huyết thanh 
(SAP), nhưng enzyme này có thê phát sinh từ gan (tắc mật) hoặc xương (di căn). Nếu 
gamma glutamyl transpeptidase (GGT) cũng tăng lên, điều này cho thấy nó có nguồn gốc 
từ gan và thường enzyme này tăng lên song hàng với SAP. Siêu âm thường được chỉ định 
để loại trừ đãn đường mật (do ung thư). 

Nông độ albumin thấp có thê cho thấy gan chưa tổng hợp được protein này. [NR tăng 
lên nếu có thiếu hụt vitamin K (vì gan không tổng hợp được các yếu tô đông máu II, VII, 
IX và X\). 


Nếu men gan tăng, nguyên nhân cần phải được xác định. Xem lại tiền sử sử dụng rượu. 
Kiểm tra BMI (viêm gan nhiễm mỡ không cồn). Làm các xét nghiệm marker viêm gan A, 
B hoặc C và tìm kiếm các bệnh gây ra thâm nhiễm trong gan (quá tải sắt trong nhiễm sắc 
tố sắt, bằng cách thử ferritin huyết thanh và sắt huyết thanh), bước tiếp theo là xem xét 
chân đoán dựa trên hình ảnh học. 


338 


16.2.3. Hình ảnh học trong hệ tiêu hóa 

3 phương tiện thường dùng: X quang bụng, siêu âm, CT scan 

16.2.3.1. X quang bụng 

Chỉ định. X quang bụng đứng được chỉ định ban đầu để xác định ba tình trạng: tắc 
ruột, hơi tự do xoang bụng và sỏi cản quang. Hơn 50% phình động mạch chủ bụng, 90% 
sỏi thận và ít nhất 10% của sỏi mật có đủ độ calci hóa đề có thể phát hiện được trên phim 
bụng đứng. Thỉnh thoảng, những mức độ thải phân cũng có thê được đánh giá trên X quang 
bụng. Những trường hợp đau bụng không đặc hiệu thì không phải lúc nào cũng chỉ định X 
quang bụng. 

Kỹ thuật. Chụp X quang thường quy của bụng bao gồm AP tư thế nằm, AP tư thế 
đứng và PA tư thế đứng. Nếu BN không thê đứng, chụp tư thế nằm nghiêng trái sẽ được 
xem xét. Thuật ngữ KUB thỉnh thoảng cũng được áp dụng với chụp X quang bụng dùng 
để khảo sát thận, niệu quản, bàng quang. Tất cả 3 hình ảnh sẽ được phân tích một cách hệ 
thống. 

Nguyên tắc phân tích hình ảnh học 

— Phân tích X quang bụng đứng đòi hỏi phải có kiến thức cơ bản về giải phẫu và 
bệnh học. Mật độ mô mềm của các tạng trong ô bụng tương tự như của nước. Vì vậy, 
chúng thường không nhìn thấy được trừ khi giới hạn bởi chất béo hoặc có hơi kế cận. Ví 
dụ, ruột chứa đầy chất lỏng là không nhìn thấy được, nhưng thành ruột được nhìn thấy khi 
có chứa khí bên trong. 


— Năm mật độ X quang cơ bản cần phải được phân tích là các chất khí, chất béo, tạng 
đặc, vôi hóa và kim loại (xem Bảng 16.1). Bởi vì các tạng trong ổ bụng không cản quang 
nên việc sử dụng thuốc cản quang khi chụp bụng sẽ làm nổi bật các cơ quan cần khảo sát. 
Uống Barium hoặc thụt tháo với Barium và dùng qua đường niệu đồ tĩnh mạch hoặc động 
mạch nhằm đánh giá và nghiên cứu các đặc điểm tương phản trong xoang bụng. 


Bảng 16.1. Các đậm đồ cơ bản trên X quang bụng. 


Thành phần Đậm độ 
Khí Rất đen 
Mỡ Đen 
Tạng đặc _ Xám 
CanxiI hóa Trắng 
Kñm loại | Rất trắng 


Đọc X quang bụng 

— Giống như với X quang ngực, tên và ngày tháng chụp nên được kiểm tra đầu tiên. 
Bên trái và bên phải được dê dàng phân biệt bởi bóng hơi trong dạ dày ở phía trên bên trái 
và mật độ mô mêm của gan thây ở hạ sườn phải. 


339 


Hình 16.3. Hơi tự do trong-xoang phúc mạc. X quang ngực thẳng tư thế 
đứng sẽ có lợi vượt trội so với phim X quang bụng đứng về việc xác định 
hơi tự do trong khoang bụng. Trên phim X quang ngực, hơi tự do được 
nhìn thấy dưới hoành (mũi tên đen). Hơi tự do dưới hoành bên trái nên 
phân biệt với bóng hơi dạ dày. Hơi tự do (mũi tên đen) bên trái có hình 
dạng liềm bởi vì nó là viên lách và nằm ở đỉnh của hoành trái. Dấu hiệu 
này nói lên có lỗ thủng của một tạng rỗng trong ổ bụng ngoại trừ đã có 
phẫu thuật gần đây hoặc tổn thương do xuyên thấu. 


— Đánh giá 
+ Ranh giới: cơ hoành, cơ thắt lưng chậu, mỡ tiền phúc mạc (đường hông lưng — 
flank line) — xem Hình 16.2. 
+ Xương: các xương sườn dưới và sụn sườn, cột sống thắt lưng, xương chậu. 


+ Khí trong tạng rỗng: khí trong dạ dày, ruột non và ruột già. 


340 


+ Tạng đặc: kích thước của gan, lách và thận. 
+ Tạng vùng chậu: kích thước bàng quang. 
+ Mạch: vôi hóa động mạch chủ. 


+ Bất thường: sỏi thận hoặc sỏi mật, ruột dãn, hơi tự do trong xoang phúc mạc (xem 
Hình 16.3). 


+ Mức khí dịch trong ruột. Phim nằm ngửa được thực hiện trong hầu hết các trường 
hợp đề hiền thị sự phân bồ của hơi trong ruột. Ở những BN đau bụng cấp, phim bụng đứng 
cũng cho thấy được mức độ khí — dịch. Trong tắc ruột sẽ thấy được mức khí — dịch phân 
bố ở đầu gần. Trong viêm đại tràng thiếu máu cục bộ, sưng phù niêm mạc ruột sẽ thấy rõ 
do có khí (hình ảnh ngón tay cái — thumb printing). 


' 
ấy: ¿ 


Hình 16.4. Dấu hiệu thumb printing. 


— Quai ruột dãn. Khi có một tình trạng liệt ruột (xem Hình 16.5) hoặc tắc ruột (xem 
Hình 16.6 và Hình 16.7) xuất hiện, thì chúng ta có thể phân biệt đó là ruột non hay ruột 
già. Ruột già thường năm ngoại vi, ít về số lượng, có đường kính lớn hơn 5 cm, chứa phân 
và các van niêm mạch đại tràng (haustral) không mở rộng theo chiều ngang của lòng ruột. 
Ngược lại, ruột non thì nằm trung tâm, số lượng nhiều, đường kính từ 3 đến 5 em, không 
chứa phân. Các van niêm mạc ruột (valvulae connivenfes) nở rộng hoàn toàn theo chiều 
ngang ruột. Trong dãn dạ dày, dạ dày dãn lớn nhanh chóng và căng chướng với nhiều hơi 
trong dạ dày (xem Hình 16.6). 


341 


Hình 16.5. Liệt ruột toàn bộ trên X quang bụng. Đại tràng chứa đầy khí 
và dẫn lớn, ngoại trừ trong đại tràng xuống. Dẫn ruột non cũng quan sát 
được ở hạ sườn phải mũi tên). Khi nhìn thấy hơi quanh trực tràng (mũi 
tên), có thể lọa trừ được tắc ruột cơ học: 


Hình 16:6. Tắc đại tràng. Đại tràng bị căng phồng có thể quan sát rõ ràng 
quanh đại tràng sigma, nơi có hình ảnh cắt cụt (mũi tên). Các nguyên 
nhân thường gặp là carcinoma hoặc chít hẹp do túi thừa. Tăng nhu động 
ruột khi khởi phát tắc ruột có thể loại bỏ khí và phân ở đầu xa. Do đó, 
không thấy khí ở BN này. 


" ¬re LÌbÏ Ta: 4 
Hình 16.7. Tắc ruột non. Ruột non dãn to, có thể nhận ra đó là ruột non 
vì nằm ở vị trí trung tâm và hình ảnh van. ngang nằm hết chu vi ruột (mũi 
tên đen). Mực nước hơi được nhìn thấy trên phim bụng đứng (a). Trong 
phim nằm (b) thì cung cấp tốt hơn về sự phân bố của các quai ruột dãn. 
Từ số lượng và vị trí của quai ruột dấn, chúng ta sẽ biết được vị trí tắc ở 
ruột non. Hình ảnh cản quang nhỏ ở hạ sườn trái trên phim (b) là một 


viên thuốc (mũi tên trắng). 


Hình 16.8. Dãn dạ dày. Dạ dày dẫn lớn và căng chướng khí. Khi xuất hiện 
cấp tính, cân thiết phải đặt sonde dạ dày. Tắc cơ học do loét hay do ung 
thư môn vị cần được loại trừ. Dãn dạ dày cũng thường gặp sau phâầu 
thuật, nhưng cũng có thể xuất hiện trong hôn mê do đái tháo đường, 
chấn thương, viêm tụy cấp hoặc hạ kali máu. 


343 


+ Vôi hóa. Vôi hóa hiện rõ do cản quang, so với mật độ mô mềm. Khoảng 90% sỏi 
thận là calci hóa, trong khi chỉ có 10% sỏi mật là calci hóa. Để xác định sỏi mật không 
calci hóa thì chúng ta sẽ cần đến siêu âm. Calci hóa ở tụy gặp ở BN viêm tụy mạn tính 
(xem Hình 16.9). Calci hóa sụn sườn thường gặp ở BN cao tuổi. Calci hóa thành của phình 
động mạch chủ bụng cũng có thê được nhìn thấy trên phim bụng. Phình động mạch lách 
hoặc thận cũng có thể có calci hóa. Calci hóa mạch máu cũng thường xuất hiện ở những 
người g1à. 


Hình 16.9. Calci hóa tuyến tụy. Sự calci hóa quanh tụy (mũi tên), thường 
xuất hiện trong viêm tụy mạn tính. Nguyên nhân rất có thể là do lạm 
dụng rượu bia. 


+ Bụng báng. Với sự tích tụ của dịch trong xoang phúc mạc, trên phim thường thấy 
nhìn chung toàn màu xám và không hiển thị rõ các chi tiết các cơ quan trong xoang bụng. 
Trên phim nằm, các quai ruột nổi lên giữa bụng. Bụng báng được xác định tốt nhất bằng 
siêu âm. 

16.2.3.2. Siêu âm bụng 

Siêu âm chẩn đoán là một công cụ chân đoán hình ảnh an toàn và nhanh chóng, là 
phương pháp không xâm lấn, không đau, không cần dùng thuốc cản quang và thuận tiện, 
không cần chuẩn bị BN nhiều. 

Siêu âm thích hợp cho những BN béo phì hay cơ bắp hoặc những nơi có nhiều khí, 
BN không thê làm theo y lệnh, đau dữ dội hoặc có vết thương hở lớn và băng phẫu thuật. 

Chỉ định. Siêu âm là kỹ thuật hình ảnh được lựa chọn đầu tay trong khảo sát các bệnh 
lý gan mật bao gồm lách to, thận và bàng quang, viêm ruột thừa, bụng báng và phình động 
mạch chủ. Khi chấn thương bụng cấp xảy ra, đánh giá nhanh lượng dịch tự do bằng siêu 
âm năm vị trí thường được sử dụng. Siêu âm là đặc biệt phù hợp trong nhi khoa và sản 
khoa vì các cận lâm sàng hình ảnh khác thường có tia X có thể ảnh hưởng lên thai nhi và 
em bé. 


344 


Bảng 16.2. Các thuật ngữ siêu âm cơ bản. 


Thuật ngữ Định nghĩa Mối liên quan 
| Không hồi âm Không thấy hồi âm, rất đen. Túi mật, nang. 
| Echo kém | Giảm bùi âm, đen đến xám đen. | Tủy thận, u „. 
kcho dày | Tăng hôi âm, trắng đến xám nhạt. Xoang mỡ thận, chảy máu cấp. 
Có hồi âm | Tăng hồi âm, trắng đến xám nhạt. | Mô mỡ, xuất huyết. 
Hồi âm đơn độc Cùng đậm độ với mô xung quanh Túi nmất nang. 
| Tăng hồi âm phía sau | Tăng đậm độ sau cấu trúc. | Túi mật, nang. 
tên xa trai Da sau (hình | Giảm đậm độ sau cấu trúc. Xương sườn, ruột, calci hóa. 
| Doppler | Kỹ thuật để đánh giá dòng máu. Mạch cửa, mạch chủ. 


Kỹ thuật. Hình ảnh siêu âm được tạo thành bởi sóng âm thanh có tần số cao khác 
nhau, tần số 2 — 15 MHz được truyền qua cơ thê có nguồn gốc từ một đầu dò đặt trên da. 
Sóng siêu âm đi qua các mô cơ thê và được phản xạ trở lại. Thời gian mà sóng âm đi vào 
cấu trúc và phản xạ trở lại cho biết độ sâu của mô, còn lượng echo phản xạ trở lại được 
chuyên thành mật độ âm gọi là “hồi âm” — có thể là đen, trăng hoặc nhiều mức xám. Các 
mô cho phép các sóng âm truyền qua sẽ hiền thị màu đen (hypo — echoic, không hồi âm), 
khi mà có nhiều echo phản hồi trở lại được hiển thị màu trắng (hyper — echoic, tăng âm, 
xem Bảng 16.2 và Bảng 16.3. 


Bảng 16.3. Đậm đồ cơ bản trên siêu âm. 


Thành phần Đậm độ 

' Khí Tăng hồi âm tiếp giáp với giảm hồi âm phía sau hay hình ảnh bóng lưng. 

_Mỡ - Cóhồi âm. Wy M ¬ 
Tạng rỗng | Giảm hồi âm tiếp giáp với tăng hồi âm phía sau. 

“Tạngđặc  Cóhồâm  — 
Canxi hóa Tăng hồi âm tiêp giáp với giảm hôi âm phía sau. 


Nguyên tắc phân tích. Mỗi cơ quan được xác định và scan đầu tiên trong thời gian 
thực. Những hình ảnh chọn lọc của mỗi cơ quan được thực hiện qua mặt cắt khác nhau 
như đọc và ngang. Kiểm tra Doppler được áp dụng để xác định dòng máu chảy trong tĩnh 
mạch cửa, động mạch chủ, động mạch thận, tĩnh mạch gan và tĩnh mạch chủ dưới. Bắt cứ 
tình trạng bệnh lý nào, chẳng hạn như thấy một khối u thì cũng được xem xét kỹ lưỡng với 
Doppler để mô tả đòng chảy mạch máu chảy vào khối u đó, có tăng sinh mạch máu không 
từ đây hướng đến cá bệnh lý ác tính. Mỗi cơ quan được đánh giá kích thước, hình dạng, 
bờ, hồi âm và sự tưới máu của nó. Bất kỳ sự bất thường nào được phát hiện thì cũng phải 
xác định đặc điểm của nó, bao gồm vị trí, kích thước, cầu trúc nội mô và vị trí giải phẫu, 
cũng như các mạch máu của nó (xem Hình 16.10, Hình 16.11). 


b 
Hình 16.10. Nang gan trên (a) CT scan, (b) trên siêu âm, (c) MRI. Các u 
nang thường không có hồi âm bên trong nhưng khác biệt tăng hồi âm ở 
phía sau trên siêu âm. Có một vách ngắn trong nang nhưng rất mỏng. 
Các đặc điểm này cho thấy đó là một nang gan riêng biệt. 


>1. 2 “-" 


Hình 16.11. Siêu âm trong ung thư gan di căn. Nhiều tổn thương dạng 
vòng có hồi âm đa dạng trong gan từ đại tràng di căn lên. Chú ý, bờ viên 
gan được chia thùy do các nốt lớn trong xơ gan . 


16.2.3.3. CT scan bụng 


Chỉ định. CT scan bụng đã trở thành kỹ thuật hình ảnh được lựa chọn nhiều trong 
khảo sát các bệnh lý vùng bụng. Các ưu điểm chính của CT scan là thời gian chụp ngăn, 
cung cấp chỉ tiết các cầu trúc giải phẫu, đánh giá được mạch máu và đặc điểm tưới máu 
tạng và tôn thương. Nhược điểm chính là do nhiễm bức xạ phát ra và biến chứng từ thuốc 
cản quang tĩnh mạch như suy thận và các phản ứng dị ứng. 


~ 


Bảng 16.4. Tóm tắt các kỹ thuật chụp CT scan bụng 


Kỹ thuật Cản quang Ứng dụng 
Hàn LEc Cấn | không ' Calci hóa. Sôi thận 
quang | | 
— Bệnh lý mạch máu (phình ¡„ ĐH, Ho n: THỆP 
„ — Tiêm tĩnh ki 2 # — Loạn sản mạch 
346 CT mạch máu mạch trì hoãn chụp — Mât mấu cập. miểu 
sau 20 giây. — Khả năng số ũ 
giãy Khả năng sổ của tạng. ='À/iEny hứa hỏaïBi: 
— Thương tôn tưới máu. = TỦ cần 
Thì nh mạch _ lim nh: — Khảo sát thường quy. ....... 
ma mạch trì hoãn chụp . Ha... —_ Tât cả các bệnh lý. 
_ sau 70 giây. — Tưới máu các tạng. 
— Không cản . 
quang ' A4 — Viêm tụy hoại tử. 
3 Pha : — Tưới mấu các tạng. Nă 
— Động mạch — Nhôi máu. 
— Tĩnh mạch cửa - 
Bvườ " —{- 1 H si 
¬".... mm Xuât huyệt tiêu 
HN  Uh hóa. 
— Tiêm P070) 0000214 QUẤg — Rò phình mạch. 
Thì muộn mạch trì hoãn chụp — Rách/u thận — niệu quản § vi : 
sau 2 — 10 phút. đoạn chậu. „ Hòn lo 0u sạy 
ch hoặc u. 
sẽ — U bàng quang. 
— SỎI. 
—‹ Tiêm tĩnh { 
ì š — Chít hẹp. 
kai dựng nhe mạch chât tương tự  — Bệnh lý đường mật. “ 
đường mật Si di: eá TU: 
bilirubin 
| - Rồ. 
CT khung đại — Bơm đại tràng ` `. =1 
tràng Cacbon dioxide | Tu cuc de g — Hẹp. 
Kỹ thuật 


— Hình ảnh thu được trong mặt phẳng ngang với một vòng xoắn ốc liên tục khi BN 
được di chuyên qua chùm tim. Khi tia X đi qua BN sẽ làm giảm năng lượng (giảm độc lực) 
tùy theo mật độ mô và được chuyên thành đậm độ. Khi một vùng cơ thể đã được quét qua, 
dữ liệu được tính toán lại thành các đậm độ xám khác nhau. Ngay nay những phương tiện 


347 


CT scan có thời gian quét nhanh hơn và số lát cắt nhiều hơn điều này cho phép phát hiện 
các chi tiệt và những bât thường nhỏ hơn. 


— Khi tiêm thuốc cản quang đường tĩnh mạch (cản quang iod tan trong nước) để tạo 
ra sự tương phản giữa các cơ quan, xác định các mạch máu và sự tưới máu. Ngược lại khi 
uống thuốc cản quang bằng đường miệng thì ta sẽ hiễn thị chi tiết hệ thống đường ruột. 


— Nhiều biến thể về kỹ thuật CT scan cho phép thu được sự tối ưu trong việc mô tả 
các sự bât thường (xem Bảng 16.4). 


Nguyên tắc phân tích hình ảnh 


— Đầu tiên, các lược đồ vùng bụng nên được xem xét lại, bởi vì lên đến 10% các 
trường hợp có thê chấn đoán hoặc phát hiện ở giai đoạn này. Thứ hai, quan sát tổng quan 
các slice để xác định bắt kỷ một bất thường lớn nào như ruột dãn, bụng báng, sự to lên của 
cơ quan nào đó, phình động mạch chủ hoặc khối u. Thứ ba, phân tích từng cơ quan cụ thê 
để đánh giá kích thước, giới hạn, đặc điểm cản quang và những tôn thương u cục nào xuất 
hiện. Ở vị trí ngoại vi của mỗi cơ quan bình thường thì quá trình chuyền đổi từ bề mặt tới 
chất béo liền kẻ thì sẽ thấy rất rõ ràng, nếu không thấy thì có thê có sự thay đổi do viêm, 
xuất huyết hoặc thâm nhiễm do u. Thứ tư, dịch tự do và khí tự do được xác định khi khảo 
sát khoang dưới hoành, khoang giữa đại tràng và thành bụng, hồ quanh thận và vùng chậu. 
Cuối cùng, nên mở cửa sô phổi trên CT scan thông qua các phần mềm đề xem các bệnh lý 
ở đáy phổi như tràn dịch màng phổi, thoát vị hoành và các khối u hoặc tới cửa số xương 
để xem cột sống, xương sườn và xương chậu. 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ TIẾT 
NIỆU — SINH DỤC 


Ð 
= 
Ð 
= 
T 
O 


Phan Hoàng Vĩnh Phú, Lý Kim Ngân 


Falstaff: 'ông bác sĩ nói gì về nước của ta” 
Paqe: "Thưa ngài, ông ta nói, bản thân nước là một thứ tốt cho sức khỏe. Nhưng đối với những nguời 
thiếu nước họ sẽ có nhiêu bệnh hơn là những gi họ nghĩ“ 

WIuarm Shakespeare, Henry IV, Part I 


Mặc dù có sự khác biệt vê chức năng của hệ thông tiệt niệu — sinh dục giữa nam và 
nữ, nhưng chúng vân có môi liên quan mật thiệt với nhau về mặt giải phâu và thường được 
đánh giá cùng nhau. 


17.1. TRIỆU CHỨNG 


List 17.1. Triệu chứng tiết niệu — sinh dục. 


Triệu chứng chính yếu: —... Triệu chứng gợi ý bệnh thận mạn (tăng ure 
— Thay đổi thành phần nhìn thấy được của huyết). 
nước tiêu (tiêu máu.... ). + Thiêu niệu (oliguria), tiêu đêm, đa niệu. 
— __ Thay đổi về lượng và dòng chảy nước tiểu: +_ Buồn nôn, lạt miệng, nôn, mệt mỏi, nắc 
+ Đa niệu (polyuria). cục, mất ngủ (ïnsomnia). 
+ Tiểu đêm (nocturia). + Ngứa, bầm, phù. 
+ Vô niệu (anuria). —_ Kính nguyệt: 
+ Tỉa nước tiểu yếu. + Tuổi có kinh. 
+ Tiểu khó (hesitancy). + Sự đều đặn. 
+ Tiểu nhỏ giọt (dribbling). + Chu kỳ cuối (ngày). 
+ Bí tiểu (urine retention). + _ Thống kinh, rong kinh. 
+ Tiểu són (strangury). —_ Rối loạn cương dương. 
+ _ Tiểu không hết nước tiểu. —._ Mất ham muốn tình dục. 
+ Tiểu không tự chủ. —_ Vô sinh. 
Đau quặn thận. —_ Sô lân mang thai và những biên chứng 


—_ Tiểu buốt (dysuria — đau lúc đi tiểu). trong lúc mang thai. 
iêu gã — Chảy mủ niệu đạo hoặc âm đạo. 

—_ Tiêu gâp. SN: coi 

" Sốt, đau hông lưng. = an sinh dục. 


—_.Chảy mủ niệu đạo. 


Triệu chứng cơ năng có thê bao gồm những thay đổi nhìn thấy được của nước tiểu, bất 
thường về sự đi tiêu, đau trên xương mu hoặc ở vùng hông, những triệu chứng hệ thông 
của suy giảm chức năng thận (xem L¡st L7.I). Một sô BN không có triệu chứng nhưng có 


349 


tăng huyết áp hoặc có bất thường trên kết quả xét nghiệm nước tiểu thường quy hoặc sinh 
hóa máu. Một số người khác có cảm giác không khỏe nhưng không có triệu chứng khu trú 
nào (xem Questions box I7.1). Những hội chứng chính yếu của bệnh thận được nêu ra 
trong Bảng 17.1. 

Giải phẫu cơ bản của hệ sinh dục nam và nữ được trình bày trong CHƯƠNG 18. 
Questions box 17.1. Những câu hỏi để hỏi BN suy thận hoặc nghĩ ngờ có 
bệnh lý ở thận. 

!... Dấu hiệu có thể gợi ý chấn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 

1... Vấn đề về thận của ông/bà bắt đầu từ lúc nào? Ông/bà có cảm thấy mệt mỏi, tiều đêm hay 
mât cảm giác ngon miệng không? 

2. Ông/bà có nghĩ vân đề về thận hiện nay là do những thuốc mà Ông/bà từng sử dụng không? 
(NSAID, thuốc ức chế men chuyên, thuốc chẹn thụ thể angiotensin hoặc thuốc cản quang) 

Đ: Ông/bà có từng bị viêm nhiễm ở thận (bệnh viêm cầu thận cấp) hay có protein trong nước 
tiêu không? 
Ông/bà có từng bị nhiễm trùng ở thận gần đây hay lúc nhỏ không? 
Ông/bà có từng bị sỏi thận hay tắc nghẽn đường tiêu không? 


4 
Đã 
Ị 6. Ông/bà có từng bị tiêu máu không? (khối u ác tính đường tiêu) 
7... Ông/bà có từng được sinh thiết thận? Kết quả như thế nào? 
8. Ông/bà có bị đái tháo đường hay tăng huyết áp không? 
9. Ông/bà có bệnh lý tim mạch hay bệnh mạch máu ngoại biên không? 
10. Ông/bà có từng phẫu thuật thận hoặc cắt thận hoặc được chân đoán chỉ có một thận có chức 
năng không? 
11. Gia đình ông/bà có ai có thận to và tăng huyết áp không? (thận đa nang) 
12. Ông/bà có từng bị nỗi ban hay viêm khớp không? (Iupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì) 
lạ); Ông/bà có từng bị phù hay khó thở không? (phù giữ nước) 
14. Ông/bà có từng được chân đoán suy giảm chức năng thận và có thể sẽ phải lọc thận không? 
15. Ông/bà có đang dùng thuốc để hỗ trợ chức năng thận không? 
16. Những thuốc nào mà ông/bà đang sử dụng? (kế cả thuốc không kê toa và thảo dược) 


17.1.1. Những thay đổi của nước tiểu 

Một số BN đến khám do thay đổi màu sắc nước tiêu. Màu đỏ gợi ý tiêu máu (có máu 
trong nước tiêu). Viêm nhiễm hay chấn thương niệu đạo, bệnh lý ở tiền liệt tuyến có thể 
gây tiêu máu đầu dòng sau đó hết hắn hoặc tiểu máu chỉ xuất hiện ở cuối dòng (xem L1st 
17.2). BN có rối loạn chuyên hóa porphyrin thường có nước tiêu đổi màu có định. Màu đỏ 
của nước tiêu còn xuất hiện khi BN có sử dụng một số thuốc như Rifampicin hoặc ăn nhiều 
củ dền, hiếm hơn là BN tiểu hemoglobin (sự phá hủy tế bào hồng cầu và giải phóng 
hemoglobin tự do) hoặc tiêu myoglobin (sự phân hủy hoặc chấn thương cơ). Nước tiểu có 
nhiều bọt, màu như nước trà hoặc màu nâu có thể là triệu chứng của bệnh thận hư hoặc 
suy thận. Tuy nhiên cần phải lưu ý là màu sắc nước tiểu cũng không phải là một chỉ điểm 
đáng tin cậy. 


Bảng 17.1. Các hội chứng chính ở thận. 


Tên Định nghĩa Ví dụ 
Hội chứng thận hư -_ Protein niệu ô ạt. Bệnh tôn thương tối thiểu. 
x & SỸ c2 : iêm cầu thận hậu nhiễm liê 
Hoại tử ông thận Tiêu máu, suy thận. Viêm CẤU HA diiên 


câu. 


Bệnh thận do sử dụng thuốc giảm 


Bệnh ông thận mô kế Suy thận, protein niệu ít. ..... 


Đột ngột suy giảm chức năng 


Tổn thương thận cấp (AKI*) thận, tăng creatinn. 


Hoại tử ống thận cấp. 


Suy giảm chức năng thận trong Tăng huyết áp ác tính hoặc viêm 


Suy thận tiến triển nhanh sàn 2s ESE AE t08i0/S0IBEMERESA 
Si nớ: Vài tuân. câu thận hông câu hình liêm. 


Bất thường tiết niệu không Tiểu máu đơn độc hoặc protein 


triệu chứng niệu nhẹ. 
350 


* Trước đây gọi là suy thận câp. 


List 17.2. Các nguyên nhân gây tiểu máu. 


Bệnh thận IgA 


Do nhiễm trùng đường tiết niệu Do máu không phải trong nước tiểu 
—_ Tiểu buốt. —._ Kinh nguyệt. 
—_ Sốt (viêm tiền liệt tuyến, viêm thận bề - Do bệnh thận IgA 
thận). —_ Nhiều đọt tái phát trong nhiều tháng. 
—_ Đau trên xương mu (viêm bảng quang). Do chấn thương 
—_ Đau nhẹ hông lưng hoặc đau lưng (viêm —_ Gần đây có đặt sonde tiểu. 


thận bề thận). 


— _ Chấn thương lưng hoặc bụng gần đây. 
Do sỏi thận 


: ` Do rối loạn đông máu 
TM HE bác GẾ Ệnh —_ Sử dụng thuốc chống đông. 
Do không phải từ câu thận 


— _ Có máu cục trong nước tiêu. 
17.1.2. Nhiễm trùng đường tiểu 
List 17.3. Những yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng đường tiết niệu. 
—_ Nữ giới. 
— Quan hệ tình dục. 
—_ Mang thai. 


— Đái tháo đường. 

— _ Sau khi đặt sonde tiêu. 

—_ Những nhiễm trùng tiêu trước đó. 

— _ Triệu chứng tắc nghẽn đường tiêu dưới. 


Nhiễm trùng đường tiểu (UTT — urinary tract infection) bao gồm cả nhiễm trùng đường 
tiêu trên (thận) và đường tiểu dưới (chủ yêu ở bàng quang). 50% nhiễm trùng đường tiểu 
dưới cũng có liên quan tới hai thận. Nhiễm trùng thận khó phân biệt trên lâm sàng với 
nhiễm trùng đường tiêu dưới nhưng nó là một tình trạng nghiêm trọng hơn và có liên quan 


351 


tới những rối loạn hệ thống như nhiễm trùng huyết. 
Good signs guide 17.1. Nhiễm trùng tiểu. 


Triệu chứng 


—_ Tiểu buốt l5 0,48 
—_ Tiểu lắt nhắt 1,8 0,59 
—_ Tiểu máu 2,0 0,92 
—_ Sốt 1,6 0,9 
—_ Đau hông lưng llI 0,89 
— Đau vùng bụng dưới II 0,89 
— BNnới — 40 0 

—_ Chảy mủ âm đạo | 0,3 3.Í 


UTI gặp nhiều ở nữ giới hơn nam giới nhưng bệnh lý này cũng có những yếu tố nguy 
cơ nhất định (xem List 17.3). Về cơ bản những triệu chứng của BN là những gợi ý mạnh 
mẽ. Những triệu chứng này bao gồm tiêu buốt (cảm giác đau hoặc buốt khi đi tiểu), tiêu 
lắt nhắt (tiểu nhiều lân, lượng nước tiêu ít), tiêu máu và đau hông lưng (gợi ý nhiều đến 
nhiễm trùng đường tiêu trên) hoặc đau lưng. Những người phụ nữ tin rằng là họ nhiễm 
trùng tiểu thường là đúng và độ dự đoán chính xác được báo cáo khoảng 84% (xem Good 
siøns guide 17.1). Khám lâm sàng có thê phát hiện sốt, rét run, khó chịu vùng bụng dưới 
và đau hông lưng khi ấn góc thận từ phía sau. Những dấu hiệu đó gợi ý nhiều đến biến 
chứng của nhiễm trùng đường tiểu và viêm thận bề thận nhiều hơn. Nếu có sự xuất hiện 
của triệu chứng chảy mủ hoặc kích thích ở âm đạo, ta phải loại bỏ chuẩn đoán nhiễm trùng 
tiêu. Những BN lớn tuổi thường đi khám với những triệu chứng, dấu hiệu sơ sải và mơ hồ. 
Nhiễm trùng tiêu ở nam hoặc thường xuyên hoặc tái đi tái lại nhiều lần thường gợi ý một 
bất thường giải phẫu và cần phải được đánh giá bởi các bác sĩ niệu khoa. 

17.1.3. Tắc nghẽn đường tiểu 

Tắc nghẽn đường tiểu là một triệu chứng thường gặp ở nam giới lớn tuổi và nhất là 
triệu chứng tắc nghẽn đường tiêu dưới (lower urinary tract symptom — LUTS) hoặc tắc 
nghẽn đường ra của bàng quang. BN có thể tiêu khó (khó khăn để khởi động quá trình đi 
tiểu), tiếp sau đó là tia nước tiêu yếu và tiêu nhỏ giọt. Tiểu són (BN đi tiêu nhiều lần với 
lượng ít, nước tiêu lẫn máu và rất đau mỗi khi đi tiêu), tiêu không hết nước tiêu (cảm giác 
muốn đi tiểu nữa mặc dù đã vừa đi xong). Nê ếu tắc nghẽn hoàn toàn có thể làm nước tiêu 
tự động tràn ra ngoài. Tắc nghẽn đường tiểu có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiêu. 

Sỏi thận có thê dẫn đến tắc nghẽn đường tiểu. Biểu hiệu triệu chứng ở đây thường là 
cơn đau dữ dội hoặc đau liên tục vùng hông lưng hoặc vùng một phân bụng dưới lan xuông 
khớp mu, đáy chậu hoặc tinh hoàn. Tắc nghẽn đường tiểu còn có thể gây tổn thương thận 
câp (xem List 17.4). 


17.1.4. Tiểu không tự chủ 
Người bệnh không thê giữ nước tiêu trong bàng quang theo ý muốn. Đây không phải 
là hậu quả của riêng vân đê tuôi tác. Nó có thê xuât hiện một cách nhât thời bởi tình trạng 


352 


nhiễm trùng tiểu, mê sảng, tiết quá nhiều nước tiểu (dùng thuốc lợi tiêu), bất động (do BN 
không thê vào phòng vệ sinh), viêm niệu đạo, viêm âm đạo hoặc sự tác động của phân. 
Nguyên nhân gây ra bao gồm: (1) stress (rò tức thời bởi một stress sau khi ho hoặc sau 
khi tăng áp lực trong ô bụng bởi bất kỳ lý do gì) — đó là vẫn đề chủ yêu ở nữ giới vì lý do 
sinh nở hoặc teo thành âm đạo sau mãn kinh làm niệu đạo di động nhiều, (2) sự hoạt động 
quá mức của cơ thành bàng quang làm cho nước tiêu thoát ra mà không cần tác động của 
yếu tố stress, (3) sự kém hoạt động của cơ thành bàng quang — đây là trường hợp hiểm, 
thường do nguyên nhân thần kinh gây ra tiểu gấp, tiểu đêm và tiêu lắt nhắt, (4) tắc nghẽn 
đường tiểu thường xảy ra ở nam giới do bệnh lý tiền liệt tuyến và thường biểu hiện tiểu 
nhỏ giọt sau khi đi tiểu không hết, (5) rò tử cung niệu đạo — biến chứng sau khi sinh nở. 


List 17.4. Các nguyên nhân gây tổn thương thận cấp. 


Khởi phát trong vài ngày. — _ Bệnh mạch máu: viêm mạch máu, xơ cứng 
Được định nghĩa là sự hư hại nghiêm trọng của bì, u tuỷ xương. 
chức năng thận một cách nhanh chóng đủ để gây ra = 
sự tích tụ các sản phẩm đào thải, đặc biệt là các sản 3, 
phâm chứa mơ trong cơ thê. Thường tôc độ lọc 
của thận nhỏ hơn 20 ml/giờ hoặc 400 ml/ngày 
nhưng thỉnh thoảng nó có thê tăng (suy thận cung 
lượng cao). 


1. Trước thận 


Viêm thận — bê thận cấp (hiếm). 

Sau thận (tắc nghẽn hoàn toàn đường 

tiêt niệu) 

=ó n. nghẽn niệu đạo: sỏi calci hoặc cục 
máu đông, bong nhú thận, chân thương, 
hẹp quy đầu, hẹp tắc bao quy đầu (hẹp khít 

' : : : da bao quy đầu, làm cho nó không thể tụt 

—_ Mật dịch: máu (xuât huyết), huyết tương vào trong và có thể gây tắc lỗ tiêu). 
hoặc nước và điện giải (tiêu chảy, nôn ói, 
tháo dịch). 

—_ Tụt huyết áp: nhôi máu cơ tim, sốc nhiễm 
trùng huyết, thuôc. 


—. Cô bàng quang: sỏi calci, cục máu đông, 
phì đại hoặc ung thư tiền liệt tuyến 


— _ Tắt nghẽn cả hai niệu quản 


Ä ¬— A".wœw'ố . + Bên trong lòng niệu quản: máu đông, tắc 
— Bệnh mạch mấu thận: huyệt khôi, bóc tách, 2 nhờn S 


xơ vữa mạch. 
Tăng kháng trở mạch máu thận: hội chứng 
gan thận. 


do mủ, sỏi call. 

Bên ngoài thành niệu quản: xơ cứng sau 
phúc mạc (do xạ trị, methysergide, tự 
phát), phâu thuật hoặc u vùng chậu/sau 


2. Tại thận phúc mạc, sa tử cung. 
—_ Đợt cấp của suy thận mạn (được thúc đây Nguyên nhân gây suy thận tiến triển nhanh 
bởi tình trạng nhiễm trùng, tháo dịch, tắc (khởi phát trong vài tuần đến vài tháng). 
nghẽn hoặc thuốc độc thận) — xem List —_ Tất nghẽn đường tiểu 
l1. : by 
` . mm À _: v Ÿ ` — Viêm câu thận tiên triên nhanh. 
—. Bệnh thận câp: viêm câu thận câp nguyên ` R _ Na . 
HC - (NHAN + 
— _ Hoại tử ống thận cấp thứ phát: chế Liêu thể) ỹ l 
Thiếu máu cục bộ (giảm thẻ tích máu). ".— tuỷ 
Ngộ độc và thuốc (aminoglycoside, kháng ~- Bệmhihận xở cứng lí 
sinh, thuôc cản quang, kim loại nặng,...). Ï ss l 
CC, Su . —_ Tăng huyết áp ác tính. 
+ Tiêu hemoglobin, tiêu myoglobin. 


Bệnh ống thận mô kẽ: thuốc (ức chế bơm 
proton, sulfonamides, cyclosporin A), lắng 
động ure hoặc calci, phosphate, oxalate, 
bệnh thận tinh thẻ. 


Bệnh đái máu tán huyết. 


353 


17.1.5. Bệnh thận mạn 

Triệu chứng lâm sàng của bệnh có thê phân chia dựa vào chức năng bình thường của 
thận: 

— Suy giảm chức năng thải nước tiêu có thể dẫn đến tích tụ lượng lớn các sản phẩm 
ure. Thường được biêt nhiêu băng thuật ngữ tăng ure huyết, triệu chứng thường là mệt mỏi, 
chán ăn, suy dinh dưỡng, nâc cụt. 

— Khả năng cô đặc nước tiểu suy giảm dẫn đến nguy cơ mất nước và tiêu đêm thường 
là những triệu chứng xuât hiện sớm. 

— Tăng huyết áp do không đào thải được natri. 

— Tôn thương ống thận dẫn đến mất natri và tụt huyết áp. 

— Sự đảo thải kali tuỳ thuộc lượng nước tiểu. Tình trạng tăng kali máu xảy ra khi BN 
thiêu niệu (lượng nước tiêu dưới 400ml/ngày) hoặc BN sử dụng thuôc lợi tiêu tiêt kiệm 
kali hoặc những thuôc ức chê thải kali (ức chê men chuyên, ức chê thụ thê, NSAID). 

— Giảm bài xuất acid dẫn đến toan chuyền hoá. 

— Rối loạn chuyền hoá chất khoáng và xương (bất thường về lượng calci, phosphate, 
PTH, vitamin D) dân đên bât thường trong xương, mạch máu và gây lăng đọng calc1 ở mô 
mêm. 

— Giảm bài tiết erythropoietin gây thiếu máu đăng sắc đẳng bào. 

— Ảnh hưởng đến chuyên hoá của một số thuốc được đào thải qua thận. 

Chức năng thận được đánh giá bởi tốc độ lọc cầu thận (GER — glomerular filtration 
rate). Đó là thê tích máu được thận lọc trong một đơn vị thời gian. Giá trị bình thường là 
90 — 120 ml/phút. GFR được tính thông qua độ thanh thải của creatinin (sản phâm thoái 
hóa bình thường của cơ). Nông độ creatinine và ure huyệt tương cũng cung câp một thông 
sô vê độ tích luỹ của chât độc ure và chức năng thận. Ngày nay, hâu hêt các khoa xét 
nghiệm sử dụng GFR ước đoán (eGFR) dựa trên các thông sô như nông độ creatinine huyệt 
tương, tuôi và giới của BN. 

eGFR (ml/phút/1,73 mm? 
creatinine huyết thanh (umol/l 
88,4 
Nhán thêm 0,742 nếu là nữ và nhân thêm 1,212 nếu là người Mỹ góc Phi. 

Một định nghĩa và phân loại mới của bệnh thận mạn (CKD — chronic kidney disease) 
được công bô. CKD được định nghĩa là tôn thương thận hoặc GER < 60 ml/phút/1,73 mˆ 
trong 3 tháng hoặc có thê lâu hơn, bât kê nguyên nhân gì. Bệnh thận được chia thành 6 
nhóm dựa vào GFR (xem Bảng 17.2). Điêu này cho phép lên kê hoạch điêu trị đê làm chậm 
sự tiên triên của bệnh. 


—1,154 
= 1,86 x x (tuổi)~0203 


BN có hội chứng ure huyết cao xuất hiện vô niệu (< 50 ml/ngày), thiểu niệu (< 400 
ml/ngày), tiểu đêm (thức dậy trong đêm để đi tiểu), đa niệu (tiểu với lượng nhiều bất 
thường). Tiêu đêm là dấu hiệu chỉ điểm của suy thận mà cô đặc nước tiểu bình thường và 
đa niệu là dẫu hiệu chỉ điểm của suy thận mất hoàn toàn khả năng cô đặc nước tiểu (hoặc 


354 


uông nhiêu nước °). 


Bảng 17.2. Phân loại CKD dựa vào GFR. 
GFR (ml/phút/ 1, 73 


Giai đoạn 
0 | Tăng nguy cơ của CKD (đái tháo đường, tăng huyết áp,...) | > 90 
1 — | Tổn thương thận nhưng GFR bình thường >90- 
2 Tổn thương thận và GER giảm nhẹ 60 — 89 
3 Giảm GFR vừa phải 30 — 59 
4 Giảm GER trầm trọng | 15—29 
5 Suy thận <15 


Questions box 17.2. Những câu hỏi để hỏi BN lọc thận. 
! Dấu hiệu có thể gỢI ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
1. Ông/bà được khuyên hạn chế những loại thức ăn gì? 
2. Ông/bà đã được kê những thuốc mang phosphate nào chưa? Khi nào ông/bà dùng những 
thuôc đó trong bữa ăn? 
SN Ông/bà từng lọc máu hay thâm phân phúc mạc không? Có làm ở nhà không? Bao nhiên lần 
một tuân? 
! 4... Gần đây ông/bà có đau bụng hoặc sốt không? (viêm phúc mạc do thẩm phân phúc mạc) 
5. Ông/bà có gặp vấn đề gì về lọc máu không, như tụt huyết áp hoặc vấn đề chỗ thông động 
tĩnh mạch? Có lân nào ông/bà bị viêm phúc mạc do thâm phân phúc mạc không? 
6. Ông/bà tăng bao nhiên cân sau mỗi lần lọc máu? 
7. Ông/bà còn đi tiểu được không? Nếu được, bao nhiêu? 
§.. Ông/bà có trong danh sách chờ được thay thận không hoặc trước đây ông/bà có từng ghép 
thận không? 
9. Ông/bà có theo chế độ ăn kiêng không? 
10. Ông/bà có đang dùng thuốc gì không? 
11. Ông/bà có vấn đề gì tìm mạch không? 
12. Ông/bà có cường cận giáp hay từng phẫu thuật tuyến cận giáp không? 


Triệu chứng toàn thân của suy thận là buôn nôn, nôn ói, mệt mỏi, nắc GIC, mắt ngủ. 
Ngứa, dễ bị bầm và phù do giữ dịch. Những triệu chứng khác chỉ điểm của biến chứng bao 
gôm đau xương, gấy xương do thận và những triệu chứng của tăng calci máu (bao gồm 
chán ăn, buồn nôn, nôn ói, táo bón, tăng việc đi tiêu, rồi loạn tâm thần) do tăng hormone 
PTH nguyên phát b BN cũng có thể có biêu hiện triệu chứng viêm màng ngoài tim, tăng 
huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh thần kinh hoặc loét dạ dày. 

Tìm hiểu xem BN có đang lọc thận không và nếu có thì là lọc máu hay thâm phân phúc 
mạc. Những câu hỏi quan trọng cần phải hỏi một BN lọc thận được liệt kê trong Questions 


2 Nhiều người có thể uống 8 - 10 ý nước mỗi ngày. 
Ð Tăng PTH thứ phát, calci máu giảm và phosphate tăng. Tăng PTH tam phát túc là tuyến cận giáp không 
còn chịu sự ức chế sế có calci và phosphate đều tắng. 


355 


box 17.2. 

Hỏi về tất cả những biến chứng đã xảy ra bao gồm viêm phúc mạc tái đi tái lại nhiều 
lần do thẩm phân phúc mạc hoặc vấn đề về mạch máu do lọc thận. 

Ghép thận là cách điều trị hiệu quả cho bệnh suy thận. BN ghép thận có thê biết quả 
thận ghép như thế nào là còn chức năng và biết được kết quả xét nghiệm chức năng thận 
gần đây nhất. Tìm hiểu xem, BN có biết về những đợt đào thải mảnh ghép, những đợt đó 
điều trị như thế nào và BN có ghép nhiều hơn một quả thận hay không. Xác định xem, BN 
có nhiễm trùng tái đi tái lại không, có rò nước tiêu hay tác dụng phụ đo điều trị hay không. 
BN có thể gặp những vấn đề suy giảm miễn dịch sau một thời gian ghép thận như phát 
triển ung thư, nhiễm độc thận mạn tính (do cyclosporin và tacrolimus), béo phì và tăng 
huyết áp do corticosteroids hoặc nhiễm trùng tái đi tái lại. BN sẽ được cảnh báo rằng không 
được đề da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và những BN nữ phải làm Pap smears định kỳ 
để tầm soát ung thư. 


17.2. TIỀN SỬ KINH NGUYỆT VÀ TÌNH DỤC 


Việc khai thác tiền sử tình dục có thể khá ngượng và nhạy cảm cho BN (và cả sinh 
viên), trừ khi nó có liên quan trực tiếp đến lý do vào viện, vẫn đề này nên được hỏi sau 
cùng. Bởi vì khi đó giữa BN và thầy thuốc đã có sự tương tác với nhau và những câu hỏi 
đó lúc này sẽ ít mang tính xâm phạm hơn. 

Khi khai thác tiền sử kinh nguyệt thì ngày đầu tiên của chu kỳ kinh rất quan trọng. 
Ngoài ra sự điều dặn của chu kỳ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và ngày có kinh gần 
nhất cũng có thê có liên quan. BN có thê than phiền về chứng thống kinh (dysmenorrhoea 
— đau bụng khi hành kinh) hoặc rong kinh (menorrhag1a). 

Huyết trăng có thể xuất hiện nếu BN bị nhiễm trùng đường sinh dục. Đôi khi tính chất 
huyết trắng là một chỉ điểm về loại nhiễm trùng. Tiền sử về số lần mang thai và số lần sinh 
nở cũng liên quan: gravidity để chỉ số lần người phụ nữ mang thai, parity để chỉ số lần sinh 
thành công. Hỏi về những biến chứng khi mang thai (tăng huyết áp). 

Tiền sử quan hệ tình dục cũng liên quan. Hỏi về những biện pháp tránh thai và khả 
năng mang thai. Hỏi BN về rối loạn cương dương. Rối loạn cương dương được định nghĩa 
là không có khả năng đạt được hay duy trì sự cương cứng đề đạt cực khoái liên tục trong 
3 tháng. Hầu hết nguyên nhân là do cơ quan (bệnh lý thần kinh), do mạch máu (liên quan 
đến suy giảm chức năng nội mô) hoặc liên quan tới thuốc (chẹn beta, lợi tiểu thiazide). 
Quá trình này thường khởi đầu từ từ và biệu hiện sớm có thê là mất sự cương cứng buôi 
sáng ở những người đàn ông lớn tuổi. 

17.3. TIEN SƯ ĐIỀU TRỊ 

Tiền sử dùng thuốc trước đây cần phải được hỏi. Chú ý tất cả các thuốc, bao gồm 
steroid và ức chế miễn dịch và liều lượng của chúng. Ở những BN suy giảm chức năng 
thận, liều lượng của những thuốc được lọc hoàn toàn bởi thận cần phải được điều chỉnh. 
Những BN có bệnh thận mạn cần phải được biết rõ sự cần thiết của việc hạn chế muối, 
nước, kali, phosphate, protein. BN có nhiễm trùng tiểu có thể đã dùng nhiều đợt dùng 
kháng sinh. Điều trị tăng huyết áp cũng nên được ghi nhận. Những thuốc nên sử dụng thận 
trọng như NSAIDs có thể làm nặng thêm tình trạng suy giảm chức năng thận hoặc gây ra 
bệnh thận mạn. 


356 


17.4. TIEN SƯ BẢN THÂN 

Tìm hiểu tiền sử nhiễm trùng tiêu hoặc sỏi thận trước đó hoặc hay tái đi tái lại. Có thể 
BN đã từng phẫu thuật để lấy sỏi đường tiêu hoặc phẫu thuật vùng chậu để trị chứng tiểu 
không tự chủ ở nữ hoặc phì đại tiền liệt tuyến ở nam. BN có thể biết về những lần có 
protein niệu hoặc tiêu máu vi thể ở những lần thử nước tiểu thường quy. Viêm cầu thận 
thường được chuẩn đoán bằng sinh thiết thận và đó là một sự kiện đáng nhớ. Tiền sử đái 
tháo đường hoặc gout có thể có liên quan, vì những bệnh lý này có thê gây các biến chứng 
lên thận. Quan trọng nhất là phải tìm ra tiền sử tăng huyết áp, bởi vì nó không chỉ gây ra 
hư hại cho thận mà còn là một biến chứng thường gặp của bệnh thận. Tương tự, tiền sử 
những đợt tốn thương thận cấp, tiền sử điều trị ung thư bằng hóa trị và xạ trị, những đợt dị 
ứng nghiêm trọng và phơi nhiễm những chất độc cho thận đều liên quan đến bệnh thận. 
Tiền sử đái đầm (enuresis) sau 3 tuổi có thể liên quan đến trào ngược bàng quang niệu 
quản và hậu quả là để lại một sẹo ở thận. 

Bệnh mạch máu thận có khả năng cao nếu BN có tiền sử bệnh lý mạch máu ở bất kỳ 
nơi đâu trên cơ thể như bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim, bệnh lý mạch máu não. Ở những 
BN lớn tuổi, những câu hỏi đặc biệt liên quan đến việc sử dụng thuốc bột Bex hoặc Vincent 
có thê gợi ý bệnh thận do thuốc giảm đau? Điều này là đặc biệt quan trọng vì ở những BN 
này cần phải tầm soát các bệnh lý ác tính ở biểu mô đường tiêu và kiểm soát tổn thương 
thận. 

17.5. TIEN SƯ XÃ HỘI 

BN bị bệnh thận mạn có thể gặp nhiều vẫn đề xã hội. Có thể cần phải có những thiết 
bị để lọc thận tại nhà. Ai là người liên hệ với BN nếu việc lọc thận tại nhà có vẫn đề? 
Chúng ta phải hỏi những câu hỏi chỉ tiết để tìm ra cách mà người bệnh và gia đình của họ 
thích ứng thế nào với bệnh lý mạn tính này và những biến chứng của nó. Hỏi xem người 
bệnh có còn làm việc được không? Tìm hiểu xem người bệnh hiểu biết được bao nhiêu về 
việc phép thận. Cũng tìm hiểu sự hỗ trợ mà người bệnh nhận được từ gia đình và người 
thân. Việc lọc thận có thê được tiễn hành ở một trung tâm khác để BN có thê đi du lịch 
được không? 


17.6. TIEN SƯ GIA ĐINH 
Một vài thể bệnh về thận có thê di truyền. Ví dụ như bệnh thận đa nang là một bệnh lý 
di truyền tính trạng trội. Hỏi về bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp của những người 
trong gia đình. Tiền sử gia đình bị điếc bẩm sinh cộng với tổn thương thận có thể là hội 
chứng Alport, một dạng viêm thận di truyền. Tiền sử gia đình bệnh thận ở bất kỳ dạng nào 
đều là một yếu tố nguy cơ đề phát triển thành bệnh thận mạn. 


T&O”C essentials 


1. BN bị bệnh thận ở giai đoạn đầu thường không biểu hiện triệu chứng. 

2. Xét nghiệm máu hoặc nước tiểu thường quy có thê giúp phát hiện sớm bệnh lý ở thận. 

3. Nhiều thuốc độc cho thận. Một sự thay đối về thuốc có thể là nguyên nhân gây suy giảm chức 
năng thận. 
BN suy thận làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và xương khớp. 

5. Suy thận mạn có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống BN. Những câu hỏi về sự hỗ trợ cũng như sự 
thích ứng nên trở thành thường quy. 


OSCE ôn tập 

Bệnh sử bệnh lý tiết niệu — sinh dục 

Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

3 5 7 1. Một người đàn ông ghớp tần được 6 năm, hãy hỏi bệnh sử chỉ tiết từ ông ấy. 

2. Hãy hỏi người phụ nữ vê chê độ lọc thận và sự thích ứng của bà ây như thê nào. 
3. Một người phụ nữ nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại, hãy hỏi bà ấy về điều này. 
4. Một người phụ nữ lọc thận và gần đây phải thâm phân phúc mạc, hãy hỏi bệnh sử bà ấy. 
5... Một người đàn ông bị tăng huyết áp và có bệnh thận giai đoạn 4, hãy hỏi bệnh sử từ ông ấy. 


IÏ 'ộ‹ THĂM KHÁM BỆNH LÝ 
TIẾT NIỆU — SINH DỤC 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
O 


Phan Hoàng Vĩnh Phú, Lý Kim Ngân 


18.1. GIẢI PHẪU 


Tuyến thượng 
thận 


Tĩnh mạch 
chủ dưới 


Động mạch 
chủ bụng 


Thận 
Niệu quản 
Động mạch 


Tĩnh mạch 
tinh hoàn 
M,g.. chậu chung 


Động mạch NI ^ 

tinh hoàn TƯỜNG, Tỉnh mạch 
F. ` chậu chung 
`x⁄Z 
x$Z —`* mạch 


chậu trong 
Niệu đạo 


Động mạch 
chậu trong 


Hình 18.1. Giải phẫu thận và đường tiểu. 


Hình 1§.I mô tả giải phẫu đường tiêu, Hình 18.2 mô tả hệ thống mạch máu cung cấp 
cho thận thông qua phim CT mạch máu thận và Hình 18.3 mô tả các bê chứa ở thận. Vẫn 
đề về mặt chức năng có thê xuất phát từ bất kỳ bộ phận nào, như: động mạch cấp máu cho 
thận, nhu mô thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. 


4 j 
Hình 18.2. Hình ảnh CT mạch máu cho thấy nguyên ủy và đường đi của 
động mạch thận từ động mạch chủ bụng. Nhìn thấy được gốc của động 
mạch hoành phải và động mạch hoành trái ở phía trên. 


Hình 18.3. Các bể chứa ở thận. Hình ảnh cản quang đường tĩnh mạch cho 
thấy cấu trúc của thận (1), bể thận (2), đài thận (3), niệu quản (4). 


360 


18.2. THAM KHAM 
Thăm khám hệ thống tiết niệu sinh dục không phải là một thăm khám thường quy. Tuy 
nhiên, nêu đang nghi ngờ hoặc xác định có bệnh lý về thận hay không thì việc thăm khám 
là bắt buộc. Hâu hêt các triệu chứng thực thê đêu do bệnh thận mạn (hội chứng ure huyệt 
cao) và nguyên nhân của nó gây nên — xem LIst 18.1. Mặt khác, thăm khám sinh dục ở 
nam và sàn chậu ở nữ là một phân của thăm khám tông quát thường quy. 
List 18.1. Các nguyên nhân gây bệnh thận mạn. 


Được định nghĩa là giảm số lượng nephron theo 13. Bệnh tự miễn. 
thời gian dẫn đên tăng nông độ ure máu 14. Bệnh lý huyết học. 
I.. Viêm câu thận. 15. Bệnh thận do nhiễm độc. 
2. Đái tháo đường. 16. Bệnh u hạt. 
34... Bệnh lý mạch máu hệ thông. 17. Viêm thận mô kẽ mạn tính. 
4. Bệnh thận do thuộc giảm đau. Đặc điểm lâm sàng cho thấy rằng suy thận 
5. Bệnh thận do trảo ngược. mạn tính hơn là câp tính: 
6. Xơ hóa thận do tăng huyết áp. —. Thận nhỏ (ngoại trừ đa nang, đái tháo 
7. Thận đa nang. đường, bệnh thoái hóa dạng bột và u tủy 
S. Bệnh thận do tắc nghẽn. Xương). 
9. Bệnh thoái hóa dạng bột. ^ xa == 
10. Bệnh lý mạch máu thận. — `. máu (sô lượng hông câu bình 
11. Bệnh lý huyết khối xơ vữa. Vẽ). 
_ mm. ¬- —.. Bệnh thân kinh ngoại biên. 
12. Tăng calci máu, tăng ure máu, tăng oxalate 


niệu. 


18.2.1. Biểu hiện toàn thân 

Dấu tăng thông khí (thở nhanh) có thê là chỉ điểm của tình trạng toan chuyền hóa. Khi 
có biêu hiện của triệu chứng nắc cụt thì có thê là dấu hiệu báo động của tăng ure máu. Hơi 
thở có mùi ammoniac thường gặp trong bệnh thận mạn. Mùi này rất khó để mô tả nhưng 
một khi đã ngửi được thì rất đễ nhớ. BN bệnh thận mạn thường có nước da tái xám (màu 
nâu bân hoặc ô màu ure). Điều này được giải thích do suy giảm khả năng bài tiết sắc tố 
trong nước tiểu (urochrome) cộng với tình trạng thiếu máu. Màu sắc da có thê từ xám nhạt 
đến màu đồng, do sự lắng đọng sắt Ở những BN đã lọc máu và được truyền máu nhiều lần, 
nhưng những dấu hiệu này trở nên ít gặp hơn bởi việc sử dụng erythropoietin ngoại sinh. 
Ở BN suy thận giai đoạn cuối, BN từ từ lơ mơ rồi cuối cùng chìm vào hôn mê do sự tích 
tụ chất độc và nitrogen. Đôi khi có co giật, cơn tetany hay động kinh là do tính dễ kích 
thích của các neuron thần kinh cơ hoặc giảm nồng độ calci trong huyết tương. Việc điều 
chỉnh quá mức tình trạng toan chuyển hóa (bằng truyền bicarbonate) cũng góp phần làm 
BN co giật và hôn mê. Có thể có những nốt đặc hiệu do sự lắng động calci phosphate. 

Cần thiết phải đánh giá lượng nước xuất nhập ở tất cả BN có bệnh thận. Nếu mất một 
lượng dịch quá lớn có thể gây ra tôn thương thận cấp hoặc gây tình trạng suy giảm mắt bù 
trên BN có bệnh thận mạn. Ngược lại, nếu truyền dịch quá nhiều để cổ gắng điều chỉnh 
tổn thương thận cấp thê làm tăng nguy cơ phù phối. Nên cân BN thường xuyên, vì nó được 
coi như là một công cụ để đánh giá trạng thái cân bằng dịch. 


Trên người BN có thể có mùi như nhiễm ceton trong nhiễm trùng tiêu. Chúng ta có 
thê có được băng chứng BN tiêu không kiêm soát khi phát hiện nước tiêu dính lên quân áo 
của họ. 


18.2.2. Bàn tay 


Nên nhìn móng tay của BN. Tìm dâu hiệu móng trắng, Móng Muelhrcke là triệu chứng 
có từng cặp đường ngang màu trắng nằm gần cuối của móng, xuất hiện khi BN giảm 
albumin máu (hội chứng thận hư). Hoặc dấu đường Mees *®— xem Hình 18.4 (một đường 
màu trắng nằm ngang móng) thấy trong nhiễm độc arsenic cũng như suy thận. Dâu móng 
nửa — nửa (nửa móng đầu xa có màu đỏ hoặc nâu, nửa móng đầu gần có màu trắng hoặc 
hồng) gặp trong bệnh thận mạn (dấu móng terry). 


361 


Hình 18.4. Đường Mees. 


Hình 18.5. Câu nối động — tĩnh mạch ở cẳng tay của BN lọc thận nhân 
tạo. 


2 RA Mees, bác sĩ người Hà Lan, báo cáo dẫu hiệu nảy vào nắm 1919. Dấu hiệu này còn được báo cáo 
trước đó ở Lancet năm 1901 bởi E Reynold. Ông thấy rằng dấu hiệu này gặp ở những người uống bía 
nhiễm arsenic ở miền bắc nước Anh. 


362 


Thiếu máu có biêu hiện lòng bàn tay nhợt. Nhiều nguyên nhân làm BN bệnh thận mạn 
bị thiếu máu, bao gồm thiểu dưỡng (đặc biệt thiếu acid folic), mất máu, giảm 
erythropoietin, tán huyết, suy tủy xương và tình trạng bệnh mạn tính. 

18.2.3. Tay 

Quan sát cô tay và cẵng tay để tìm những vết sẹo và sờ để tìm cầu nỗi động - tĩnh 
mạch — sử dụng cho những lần lọc máu trước. Đó là những vết phông dọc theo cánh tay 
và sờ có rung mu liên tục — cảm giác có tiềng ù ù đặc trưng phía trên chỗ thông nói — Hình 
18.5. Đó cũng có thê là những vết sẹo của những lần phẫu thuật do tắc shunt hay hội chứng 
ống cổ tay. Khám để tìm hội chứng ống cổ tay. 


Những vết bằm tím do sự tích tụ nitrogen gây ra bởi sự suy giảm mức tiêu thụ 
prothrombin, sự thiếu hụt yêu tố III tiểu cầu và bất thường về sự ngưng tập tiểu cầu ở 
những BN bệnh thận mạn. Biến đổi sắc tố da là dâu hiệu thường gặp. Những vết trầy xước 
trên da do ure huyết cao gây ngứa, cùng với sự tăng phosphate trong máu. Nếu điều này 
xuất hiện thường xuyên, BN có thể có suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Ngưng tụ ure 
(ureamic frost — xem Hình 18.6) là dấu hiệu bột màu trăng trên đa ở những nơi có nồng độ 
ure cao dẫn đến kết tủa mồ hôi, điều này xuất hiện vào giai đoạn cuối của bệnh thận mạn. 
Tìm bằng chứng của viêm mạch máu do bệnh thận gây nên. 


Hình 18.6. Dấu hiệu ngưng tụ ure (ureamic frost). 

Tìm dấu chứng của bệnh lý thần kinh ngoại biên ở chi. Bất thường về cảm giác được 
biểu hiện rõ ràng hơn các bất thường về vận động. Bệnh lý tủy sống và đau do xương cũng 
có thê gặp. 

18.2.4. Mặt 

Sự xuất hiện của ban hoặc co rút ở da có thê là chỉ điểm của bệnh lý mô liên kết như 
lupus ban đỏ hệ thống hoặc xơ cứng bì hệ thống. 

BN có sử dụng máy trợ thính, điều này có thể liên quan đến hội chứng Alport (viêm 
thận di truyền kèm với điếc bẩm sinh và bệnh lý về võng mạc hoặc giác mạc). 

Khám mắt đề tìm các dấu hiệu thiếu máu hoặc hiếm hơn là vàng da (lắng đọng nitrogen 
có thê gây tán huyết). Một vệt màu trắng nằm vắt ngang qua giác mạc của BN do sự lắng 
đọng calci ở lớp thượng mô của giác mạc, điều này gặp trong cường cận giáp thứ phát hoặc 
do cường cận giáp tam phát hoặc sử dụng calci quá mức ở BN có bệnh thận mạn. 


363 


Hơi thở BN có thể có mùi nước tiểu. Đó là do sự biến đổi của ure thành amoniac trong 
nước bọt. Có thê loét niêm mạc miệng do giảm lượng nước bọt hoặc do tình trạng đễ nhiễm 
trùng ở BN có bệnh thận mạn hoặc do giảm đáp ứng tình trạng viêm cấp khi có lắng đọng 
nitrogen. Những BN ghép thận được điều trị với thuốc ức chế calcineurin (eyelosporin và 
tacrolimus) thường sẽ tăng sản nướu răng. 

18.2.5. Cô 

Kiểm tra áp lực tĩnh mạch cảnh để giúp đánh giá thê tích dịch trong lòng mạch. Nghe 
âm thôi động mạch cảnh, có thể cung cấp manh mỗi (mặc dù không tin tưởng lắm) về bệnh 
lý xơ vữa mạch máu toàn thân (trong đó có hẹp động mạch thận hoặc biến chứng bệnh 
thận mạn). Tìm dấu chọc ở tĩnh mạch cảnh do đặt sheath vào lòng mạch để lọc máu trước 
đó. Tìm sẹo phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trước đó trong điều trị cường cận giáp tam phát. 

18.2.6. Ngực 

Khám tim và phổi. Có thể có dấu hiệu suy tim sung huyết ở BN bệnh thận mạn do giữ 
dịch hoặc tăng huyết áp do giữ muối và nước hoặc do eo mạch quá mức hoặc cả hai. Dấu 
hiệu phù phổi có thê hiện diện (loại phù phối không do tim, có hình ảnh cánh dơi trên phim 
X quang ngực). Quá tải thê tích hoặc bệnh tim do ure. 

Viêm màng ngoài tim, có thể do fibrin hoặc xuất huyết ở BN bệnh thận mạn - thứ phát 
do sự lắng đọng các chất độc của chuyền hóa và có thê tràn dịch màng ngoài tim. Có thê 
nghe thấy tiếng cọ màng tim hoặc dấu hiệu chèn ép tim. Nhiễm trùng phổi cũng thường 
hay gặp do suy giảm miễn dịch ở những BN bệnh thận mạn hoặc do hậu quả của việc điều 
trị bệnh thận mạn. 


18.2.7. Khám bụng 
Việc thăm khám bụng được đề cập trong CHƯƠNG 14. Tuy nhiên cần phải chú ý đến 
những vân đê sau đây: 


18.2.7.1. Nhìn 


Sự hiện diện của catheter Tenckhoff (catheter thấm phân phúc mạc) nên được chú ý. 
Quan trọng là tìm thấy sẹo phẫu thật cắt thận thường nằm ở phía sau. Cần thiết thì nên cho 
BN xoay và quan sát vùng hông lưng. Sẹo ghép thận thường được tìm thấy ở hố chậu phải 
hoặc trái. Thận ghép có thể quan sát được như một khối phông lên bên dưới sẹo, nó được 
đặt trong một mặt phắng khá nông. Kết quả của thâm phân phúc mạc tại vị trí đặt catheter 
trong khoang phúc mạc sẽ tạo ra một cái sẹo nhỏ, thường ở vùng bụng dưới hoặc cạnh 
đường giữa. 

Bụng có thê căng trướng do bệnh thận đa nang lớn hoặc báng bụng (là kết quả của hội 
chứng thận hư hoặc dịch thâm phân phúc mạc). 

Quan sát đề tìm khối phồng ở bìu hoặc phù bộ phận sinh dục. 

18.2.7.2. Sờ 

Nên cần thận khi thăm khám để tránh bỏ sót khối u ở thận — xem List 18.2. Nên nhớ 
rằng một thận lớn thường lỗi ra phía trước, trong khi áp xe hoặc tụ dịch quanh thận có 
khuynh hướng lỗi ra phía sau. Thận ghép có thể sờ được dễ dàng ở hồ chậu phải hoặc trái. 
Đau khi sờ lên thận ghép có thể là dấu hiệu của sự thải ghép. BN với bệnh thận đa nang 


cũng có thể có đa nang gan và gan to do nang gan — xem List 18.3. Sờ xem bàng quang có 
căng to hay không, có phình động mạch chủ bụng không. Ở BN bị đau bụng, đau quặn 
thận nên được nghĩ tới nêu ân đau ở vùng thận hoặc ở hông lưng. 


List 18.2. Các tổn thương khiến chúng ta sờ được thận. 


Sờ được thận một bên Sờ được thận hai bên 
— _ Careinoma tế bào thận. — Thận đa nang. 
— Thận ứ mủ hoặc thận ứ nước. — Thận ứ mủ hoặc thận ứ nước hai bên. 
— Viêm thận mủ hạt vàng. — _ Carcinoma tế bào thận hai bên. 
— _ Thận đa nang (thận to không cân xứng). — Bệnh thận do đái tháo đường (sớm). 
—_ Thận phải bình thường hoặc thận đơn độc. —_ Bệnh lý thâm nhiễm: amyloid, 
— Huyết khối tĩnh mạch thận cấp (một bên). lympholi 
— Cực sa _° chị. 


— Viêm mủ thận câp. 


364 -ÁẤpxmthận TT tmHuyaa .,. Ằ. 


—_ Phi đại bù trừ của thận chức năng đơn độc. 


List 18.3. Bệnh lý thận đa nang ở người trưởng thành. 


Nếu chúng ta chân đoán BN thận đa nang, luôn nhớ những điểm quan trong sau đây: 


I. Kiểm tra huyết áp (75% BN sẽ có tăng 4. Lưu ý sự xuất hiện của gan to và lách to 
huyết áp). (do đa nang). Những điêu này có thê gây 

2. Kiểm tra nước tiểu để tìm dấu hiệu tiểu nhâm lần khi chúng ta thăm khám bụng. 
máu (do xuât huyết trong nang) và đạm 5... Đau khi sờ có thê là chỉ điêm của nhiễm 
niệu (thường dưới 2 g/ngày. trùng nang. 


3. Tìm bằng chứng của thiếu máu (do bệnh 
thận mạn) hoặc đa hồng cầu (do tăng nồng 
độ erythropoietin). Chú ý rằng nồng độ 
haemoglobin sẽ cao hơn mong đợi của 
mức độ suy thận. 
Xuất huyết dưới nhện xuất hiện ở 3% những BN có thận đa nang do võ phỉnh mạch nội sọ. Vì thận đa 


nang là một bệnh tý di truyền tính trạng trội nên tất cả thành viên trong gia định BN phải được tầm 
soát. 


Hình 18.7. Bập bênh thận. 


365 


18.2.7.3. Bập bênh thận 

Ballotting là một từ tiếng Pháp, nghĩa là lắc, đây là một kỹ thuật thăm khám bằng cách 
đây nhẹ thận ra phía trước. Đặt một tay phía dưới góc thận và dùng các ngón tay đây thận 
hướng ra trước, trong khi bàn tay còn lại đặt ở phía trước 1/4 bụng trên, để cảm nhận thận 
di chuyền lên phía trên và chìm xuống trở lại - xem Hình 18.7. 


18.2.7.4. Gõ 


Điều này là cần thiết để phát hiện bụng báng bằng cách gõ đục vùng thấp. Cũng ĐỖ để 
tìm bàng quang to. Người. béo phì và bụng báng thì gõ trực tiếp lên bàng quang rất khó 
khăn. Đây là một cơ hội để áp dụng kỹ thuật nghe gõ. Đặt phần màng của ông nghe ngay 
trên bờ xương mu và bắt đầu gõ trực tiếp lên thành bụng, bắt đầu ở hạ sườn ngay đường 
giữa. Nếu âm thanh đột ngột tăng lên khi gõ thì vị trí này đã chạm đến bờ trên của bảng 
quang. Thậm chí có thể ước lượng được thể tích nước tiểu trong bàng quang bằng biện 
pháp này. Nếu bờ trên của bàng quang cách ô ống nghe < 2 em thì gợi ý bàng quang trồng, 
nếu > 8 em thì tương ứng với lượng nước tiểu khoảng 750 — 1000 mI. 


18.2.7.5. Nghe 

Dấu hiệu quan trọng của việc nghe là phát hiện âm thôi ở thận. Âm thổi ở thận nghe 
rõ nhất ở trên rốn, cách đường giữa khoảng 2 em về bên trái hoặc bên phải. Nghe bằng 
phần màng ở cả hai vị trí trên. Kế đó yêu cầu BN ngồi dậy và nghe ở hai bên hông lưng. 
Phát hiện âm thôi tâm thu và tâm trương là dấu hiệu rất quan trọng. Khi có âm thổi tâm 
trương thì có nghĩa là có sự thay đổi huyết động rõ rệt. Nó xuất hiện gợi ý hẹp động mạch 
thận bởi do loạn sản xơ cơ hoặc xơ vữa động mạch. Khoảng 50% BN hẹp động mạch thận 
sẽ có âm thôi. Ở BN có tăng huyết áp khó kiêm soát thì sự xuất hiện âm thôi tâm trương/tâm 
thu có LR+ cho hẹp động mạch thận là trên 40. Mặt khác, nếu chỉ có âm thôi tâm thu nhẹ 
thì ít nhất phân nửa sô BN này không có hẹp động mạch thận. Trong những trường hợp 
này thì âm thổi có thể xuất phát từ động mạch chủ hoặc động mạch thận. Nếu không có 
tăng huyết áp thì chân đoán hẹp động mạch thận ít có khả năng hơn. Trường hợp bị phù 
phổi khởi phát đột ngột không giải thích được trên BN bị bệnh thận hư và tăng huyết áp 
làm cho chân đoán hẹp động mạch thận có khả năng nhiều hơn. 


18.2.8. Thăm khám trực tràng và khung chậu 

Phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới và cứng xương chậu do sự xâm lần từ ung thư cô tử 
cung ở phụ nữ là những điêu quan trọng cân phải ghi nhận, vì nó có thê gợi ý nguyên nhân 
gây tắc nghẽn đường tiêu và suy thận thứ phát. 

18.2.9. Khám lưng 

Đánh vào cột sống của BN một cách nhẹ nhàng băng phần đáy của năm đấm đề phát 
hiện dâu hiệu đau xương. Có thê do loạn sản teo xương do thận hoặc nhuyên xương, cường 
cận giáp thứ phát hoặc đa u tuỷ. Đau lưng trong bôi cảnh bệnh suy thận luôn luôn nghĩ tới 
khả năng cao là do paraproteinaemia. 

Dùng nắm đấm đánh nhẹ nhàng vào vùng hồ thận, gọi là nghiệm pháp Murphy (xem 
Hình 18.8) và được thực hiện đê phát hiện đau thận ở BN bị nhiễm trùng thận. Thông tin 
tương tự có thê biết được một cách nhẹ nhàng hơn bằng nghiệm pháp bập bênh thận khi 
BN năm ngửa. Tìm dấu hiệu phù xương cùng ở những BN nằm liệt giường, đặc biệt ở 


những BN bị suy tim sung huyết hoặc hội chứng thận hư. Sự xuất hiện của loét ngón chân 
gợi ý bệnh lý huyệt khôi xơ vữa. 


Hình 18.8. Nghiệm pháp Murphy. 
18.2.10. Chân 
Dấu hiệu quan trọng cần tìm ở đây là phù, ban xuất huyết, ban dạng lưới (một mạng 
lưới các vêt màu đỏ — xanh do viêm mạch máu hoặc bệnh lý xơ vữa huyêt khôi), rôi loạn 
sắc tô da, vêt trây xước và dâu hiệu của bệnh lý mạch máu ngoại biên. Khám đê tìm các 
tôn thương thân kinh ngoại biên và ở cơ là cân thiệt, cũng giông như trên cánh tay. Hạt 
tophi của gout hoặc sự xuât hiện của bệnh khớp do gout thường sẽ cho chúng ta thông tin 
vê nguyên nhân ở những BN suy thận (mặc dù sự lăng động acid uric thứ phát cũng thường 
gặp trong bệnh thận mạn nhưng nó ít khi gây ra gout trên lâm sàng). 
18.2.11. Huyết áp 
Việc quan trọng nữa là phải đo huyết áp cho tất cả BN có bệnh thận, bởi vì huyết áp 
cao gây ra suy thận hoặc nó cũng là biên chứng của bệnh thận. Kiêm tra xem BN có hạ 
huyết áp tư thê không, vì giảm thê tích máu có thê gây tôn thương thận cập. 
18.2.12. Đáy mắt 
Kiểm tra đáy mắt cũng khá quan trọng. Kiểm tra sự thay đổi của đáy mắt do tăng huyết 
áp và đái tháo đường. Đái tháo đường có thê gây bệnh thận mạn. 


367 


18.3. KHÁM BỘ PHẬN SINH DỤC NAM ^ 


Xương cùng Niệu quản Bàng quang 


l 
/¡ ¡Xương mu 


Túi tinh 
Tuyến tiên 
liệt 


Ống phóng 
tinh 

Lỗ hậu môn 

Tuyến hành 

niệu đạo 


Ống dẫn tinh 


khám bìu. (A) để sờ mào tỉnh thì vuốt dọc cực sau của 
ràn dịch màng tỉnh thì ngón tay có thể chạm được cực 
oàn, (C) thoát vị bẹn thì ngón tay cũng không thể chạm 
của tỉnh hoàn. 


Hình 1 
tinh 


368 


Quan sát bộ phận sinh dục (xem Hình 18.9, Hình 18.10), sẽ cho chúng ta bằng chứng 
về loét niêm mạc. Nó có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý hệ thống, bao gồm hội chứng 
Reiter ° (viêm khớp phản ứng) và hiếm hơn là hội chứng Behcet °. Vì lý do thẳm mỹ và an 
toàn nên đeo găng tay khi thăm khám ở vùng này. Tụt da quy đầu đề bộc lộ đầu dương vật. 
Bề mặt niêm mạc quy đầu rất dễ bị nhiễm trùng hoặc loét trong các bệnh cảnh nhiễm trùng 
hoặc bệnh lý mô liên kết (xem List 18.4). Quan sát có chảy mủ niệu đạo không. Nếu tiền 
sử đã từng bị chảy mủ thì phải nặn hoặc vắt dịch ra bằng gạc. Bất kỳ dịch nào xuất hiện 
cũng nên gửi kiểm tra dưới kính hiển vi và cấy. 


List 18.4. Các nguyên nhân của các tổn thương ở bộ phận sinh dục. 


Loét Không loét 

—_ Herpes simplex (bóng nước xuất hiện sau — Viêm bao quy đầu do hội chứng Reiter 
đó là loét: đau). hoặc do vệ sinh bộ phận sinh dục kém. 

— Giang mai (không đau). —_ Bệnh lý da liễu nguyên phát. 

— Bệnh lý ác tính (carcinoma tế bào vảy: 
đau). 

—__ Hạ cam (do nhiễm Haemophilus ducreyi: 
đau). 


— Hội chứng Behcet. 


Quan sát bìu khi BN đứng. Thường thì tinh hoàn bên trái thấp hơn bên phải. Đó là bộ 
phận duy nhất của cơ thể không cân đối hai bên khi nhìn. Khi có tình trạng xoắn tinh hoàn, 
tinh hoàn sẽ bị đầy cao lên và nằm ngang hơn so với mức bình thường. Quan sát xem có 
phù ở da, nang tuyến bã, nắm da ở đùi (ban đỏ do nhiễm nắm ở những vùng da âm ướt ở 
bẹn) hoặc bệnh ghẻ. Tràn dịch màng tỉnh thường gặp trong suy tim nặng và có thể xuất 
hiện ở những BN có hội chứng thận hư hoặc báng bụng. 

Sờ tinh hoàn mỗi bên nhẹ nhàng bằng cách sử dụng các ngón tay và ngón cái của tay 
phải hoặc nâng tinh hoàn giữa ngón giữa và ngón trỏ của bản tay phải và sờ nó bằng ngón 
tay cái cùng bên. Tỉnh hoàn bình thường sẽ băng nhau về kích thước, trơn, nhẫn và chắc. 
Biến mắt một hoặc cả hai tỉnh hoàn có thê là do phẫu thuật cắt bỏ trước đó, tinh hoàn ân 
hoặc co rút tỉnh hoàn. Ở trẻ em, tỉnh hoàn có thể co rút khi bắt đầu sờ bìu bởi vì phản xạ 
co cơ bìu. Sự đi xuống không hết của tỉnh hoàn (một tinh hoàn nằm ở ống bẹn hoặc cao 
hơn) có nhiều cơ hội phát triển thành ác tính. Một tinh hoàn nhạy đau hoặc chai cứng, 
không cảm giác đều gợi ý tình trạng viêm tỉnh hoàn. Điều đó thường do quai bị trước tuôi 
dậy thì và xuất hiện khoảng Š ngày sau khi viêm tuyến mang tai. Một tinh hoàn không đi 
xuống có thể sờ thấy ở ông bẹn, thường ngay ở vị trí lỗ bẹn nông hoặc phía trên. Sự xuất 
hiện của một tinh hoàn nhỏ, chắc gợi ý một bệnh lý nội tiết (suy tuyến sinh dục) hoặc teo 
tinh hoàn do rượu hoặc do thuốc. 


Cảm nhận mào tinh ở phía sau đó đi lên trên theo ống dẫn tinh và thừng tinh. Nên phân 


° Đây là một bệnh !ý tự miễn, tiến triển do sự phản ứng với sự nhiễm trùng ở cơ quan khác của cơ thể 
‹ Đây là bệnh lý phản ứng đáp ứng miễn dịch chéo, gây viêm mạch máu toàn thân, với tam chứng như: 
viêm màng bồ đảo, loét áp tơ ở miệng, loét bộ phận sinh dục. 


biệt được ống dẫn tinh và tỉnh hoàn. 

Cảm nhận dãn tĩnh mạch thừng tinh như một cái túi chứa giun ở trong bìu. Tĩnh hoàn 
bên dãn tĩnh mạch thường nằm ngang. Không rõ điều này là nguyên nhân hay là hậu quả 
của dãn tĩnh mạch thừng tinh. Dãn tĩnh mạch thừng tinh bên trái thường có bệnh lý nền 
như u thận trái hoặc huyết khối tĩnh mạch thận trái. Sự hiếm gặp của dãn tĩnh mạch thừng 
tinh bên phải vẫn còn là một câu hỏi. 

Các chẩn đoán khi có khối phồng ở bìu 

— Nếu khối phông được sờ thấy ở bìu, đầu tiên phải xem có sờ được phần trên của 
nó không. Phải yêu cầu BN đứng lên. Nếu không sờ được bờ phía trên thì nó chắc hắn đi 
xuông ông bẹn từ bụng và có thê là thoát vị bẹn bìu (xem Hình 18.11). Nếu sờ được giới 
hạn trên của nó, cần xem nó có tách biệt với tỉnh hoàn hay không và phải nhờ đến biện 
pháp soi đèn. Thực hiện bằng cách sử dụng đèn pin (xem Hình 18.12). Cho BN vào một 
căn phòng tối, dùng một cây đèn nhỏ chiếu vào bên cạnh tỉnh hoàn đang sưng to. Nếu khối 

368. dịch thì sẽ sáng lên, nếu là khối đặc thì vẫn tối. 


Bình thường Tràn dịch U tỉnh hoàn Nang mào 


màng tinh tinh 


Dãn tĩnh mạch 


Nang tinh Nang Viêm mảo thừng tinh 


trùng Morgagni 


Hình 18.11: Phân biệt các tổn thương tạo khối phồng ở bìu. 


— Nếu khối đó là một phần của tinh hoàn và là một khối rắn thì nhiều khả năng là 
khối u hoặc hiếm hơn là u của người giang mai. Tỉnh hoàn có thể to, cứng ở người mắc 
bệnh bạch cầu cấp. Nếu khối là dịch thì nhiều khả năng là tràn dịch màng tính hoản. Nếu 
khối đó tách biệt với tinh hoàn và thấu quang thì có thê là nang mào tinh và nếu một khối 
cùng tính chất nhưng không thấu quang thì có thể là viêm mào tỉnh mạn tính. Thường có 
thể sờ dọc theo rãnh của tinh hoàn và mào tinh và có thể phân biệt u mào tinh và u tỉnh 
hoàn. 


370 


đồng thuận và nếu là bác sĩ hoặc sinh viên 
n Lïst 18.5). Sự riêng tư của BN nên được 


châu. 


— Giải thích việc thăm này là thiết và tại sao phải thăm khám. 


Giải thích việc thăm 


hải làm trống bàng quang. BN nên nằm ngửa theo tư thế chân ếch 
(hai chân dang rộng ra, hai cô chân chụm lại và gôi gâp — xem Hình 


Đĩa đệm thắt 
lưng - cùng 


Niệu quản 
Dây chằng tử 1. cc 
cung - cùng ¬ Ông dẫn trứng 

ị 2) y chằng buồng trứng 


Túi cùng Douglas Đáy tử cung 
Thân tử cung 
Bàng quang 
Âm đạo 
Khớp mu 


Niệu đạo 


Cổ tử cung 
Túi cùng âm đạo 


Cơ nâng hậu môn 


Âm vật 
Môi lớn 
Môi bé 


Cơ thắt ngoài 
hậu môn 


Hậu môn. 


371 


đạo ngoài 
Lỗ âm đạo 


Màng trinh 
Mép sau 


Gân cơ đáy 
chậu 


Hình 18.13. Giải phẫu cơ quan sinh dục nữ. (a) nhìn bên cho thấy mối 
tương quan giữa cơ quan sinh dục với trực tràng và bàng quang, (b) 
trong tư thế khi thăm khám. 

Sử dụng đèn chiếu sáng vùng tầng sinh môn để quan sát rõ ràng, sau đó mang găng 
tay trước khi thăm khám. Đầu tiên, quan sát cơ quan sinh dục ngoài. Chú ý bất kỳ chỗ phát 
ban nào (những vùng xơ cứng màu trắng trong bệnh bạch sản — leukoplakia, chỗ sưng đỏ 
tróc da do nắm candida hay trichomonas), loét, mụn cóc, sẹo, các lỗ mở của xoang hoặc 
sang thương khác. Tách môi âm hộ ra bằng ngón cái và ngón trỏ. Sờ nang tuyến Bartholin 
“hoặc áp xe bằng ngón cái và ngón giữa trong phía sau của môi lớn, bình thường không 
sờ được tuyên này. Chú ý kích thước và hình dạng của âm vật, có mủ chảy ra từ lỗ niệu 


5 Caspar Bartholin Secundus (1655 — 1738), một giáo sư triết học ở Copenhagen lúc 19 tuổi, sau đó là giáo 
sư y khoa, giải phâu và sinh lý. Ong mô tả tuyến nảy vào nấm 1677. 


đạo ngoài và âm đạo hay không. Nếu chảy máu âm đạo thì gợi ý đang hành ki 
ung thư, polyp cỗ tử cung hoặc viêm loét. Chảy mủ gợi ý viêm âm đạo, viên 
viêm nội mạc tử cung (bệnh lậu ) hoặc yêu câu BN giữ lại băng vệ si 
Trichomonas vaginalis gây ra huyết trắng bọt, nhợt, màu vàng trắng: 
Candida gây ra huyết trắng đặc như pho — mát, kèm theo tróc da, ngữ a 
lý có thể xuất hiện và hầu như là không màu. 


, sảy thai, 


372 


a xuống của bàng quang qua thành 
ực tràng qua thành sau âm đạo) hoặc 


Yêu câu BN rặn; nêu BN có sa bàng 
trước âm đạo) hoặc sa trực tràng (sự sa 
sa tử cung sẽ thây rõ hơn. Kê đó yêu câu 


Hình 18.15. Banh Cusco. 


373 


Hình 18.16. Banh Sim. 

Thăm khám bằng dụng cụ banh nên được thực hiện trước các thao tác thăm khám bằng 
ngón tay đề tránh bị gel bôi trơn làm bắn. Banh hai lá hoặc banh Cusco (xem Hình 18.15) 
thường được sử dụng nhất vì có thê thấy cô tử cung một cách rõ ràng. 

Giữ môi bé mở ra bằng tay trái, đặt dụng cụ banh vào trong âm đạo với lưỡi banh theo 
hướng thắng đứng. Sau đó xoay 90°và đây banh vào trong. Khi banh chạm vào cô tử cung, 
nhẹ nhàng bung banh ra để quan sát cô tử cung. Chú ý bất kỳ sự chảy máu hay chảy dịch 
nào từ cô tử cung hay bất cứ polyp hoặc vùng loét nảo. Cần nhớ rằng cô tử cung sau khi 
sinh có sự thay đối, cùng với lỗ ngoài không đều và giống đường kẽ hơn. Những dấu hiệu 
thường gặp nhất là sướt cô tử cung (erosion) hoặc lộ tuyến cô tử cung (ectropion). Đây là 
những vùng biểu mô lót cô tử cung xung quanh lỗ mở cô tử cung xuất hiện màu đỏ sậm 
hơn là màu hồng bình thường của phần còn lại ở cổ tử cung. Đây không phải là sướt cô tử 
cung trong hầu hết các trường hợp, có thể là những cột biểu mô bình thường chạy từ trong 
ông cô tử cung ra ngoài. Nếu có bệnh sử nhiễm trùng, lấy gạc quét qua vòm âm đạo và lỗ 
mở cô tử cung. Sau đó đưa đi soi để tìm Candida, Trichomonas và Neisseria. Lấy miếng 
gạc khác quét bên trong cổ tử cung để tìm Chlamydia. 

Nếu thấy nghi ngờ có sa thành âm đạo nên sử dụng banh Sim (xem Hình 18.16), với 
loại banh này cho phép chúng ta quan sát rõ ràng hơn các thành âm đạo, loại banh này phù 
hợp để sử dụng cho những BN phải nằm tư thế Sim hoặc tư thế nửa sắp. 

Bắt đầu thăm khám bằng tay. Dùng ngón giữa thám sát âm đạo và ấn nhẹ về phía trực 
tràng, khi lỗ âm đạo mở, có thể cho cả ngón trỏ vào để sờ cô tử cung. Cô tử cung bình 
thường có mật độ chắc như sụn ở đỉnh mũi. Luôn luôn nhớ phải để một tay trên thành bụng 
để ấn các tạng trong vùng chậu xuống tay đang thăm khám. Kích thước, hình dạng, mật độ 
và vị trí của tử cung cân phải được ghi nhận. Tử cung phì đại được mô tả giông như việc 
mô tả một tử cung đang mang thai. Thông thường tử cung ngả về phía trước nhưng có 
khoảng 10% phụ nữ có tử cung ngả ra sau. VỊ trí này tử cung thường di động, thường ít có 
ý nghĩa. 

Quan trọng phải kiểm tra túi cùng Douglas xem có dày thành hoặc có hạch hay không. 
Sau đó sờ hai bên vòm âm đạo đề xem có phát hiện khối u của buồng trứng hay vòi trứng 


374 


không. Cố găng tạo nên sự phân biệt đó là u của phần phụ tử cung hay của tử cung, mặc 
dù thường rất khó đạt được. Ví dụ, một u Xơ có cuống có thể nhầm lẫn với u buồng trứng. 
Ngược lại, u buồng trứng chắc, đặc nếu như nó dính chặt vào tử cung thì khó có thể phân 
biệt với một u xơ tử cung. Buông trứng có thê được sờ thấy ở người bình thường nếu như 
người đó gầy nhưng ông dẫn trứng chỉ được sờ thấy khi có phì đại bất thường. 

Nếu một bé gái hay một người nữ trưởng thành còn màng trinh, thì cần phải thăm âm 
đạo băng một ngón tay hoặc thăm trực tràng thay thế. Nên nhớ rằng một thăm khám gây 
đau đớn ít khi cung cấp những thông tin hữu ích. Và những trường hợp đặc biệt như thai 
ngoài tử cung, thăm khám có thê gây nguy hiểm. 

18.5. LAM PAP SMEAR CỔ TƯ CUNG 

Nên làm xét nghiệm này ít nhất ba tháng sau khi sinh và không làm khi đang có kinh. 
Giải thích mục đích của việc làm xét nghiệm và dặn BN rằng cô ấy có thê thấy nổi đốm 
sau đó. 

Ghi lại tên BN và số vào viện trên lam. Sau đó tiễn hành như sau: đặt dụng cụ banh 
âm đạo vào, lau sạch khí hư hoặc máu. Ghi chú sự hiện diện của cô tử cung, sau đó dùng 
một dụng cụ như cây chổi quét 360° với lực đè ép vừa phải và quét lên cô tử cung ngay tại 
khớp nối của cột biểu mô trụ đơn ở phần ống cổ tử cung và biểu mô vảy ở phía ngoài của 
cô. Sau đó phết ngay bệnh phẩm lên lam một lớp mỏng và cố định bằng cồn 95%. Việc cố 
định cần 30 phút trong dung môi. Cuối cùng phải hỏi kỹ BN về những lần phết tế bảo 
trước, kỳ kinh cuối và phương pháp tránh thai. 


T&O'C essentials 


1. BN có bệnh thận có thể hoàn toàn không có triệu chứng thực thê nào. 

2. Thận (ngoại trừ thận được ghép) là một cấu trúc sau phúc mạc và sờ được bằng phương pháp 
bập bênh thận. 

3.. Thận được ghép là một tạng nông và dễ dàng cảm nhận khi sờ. 

4. Bệnh thận đa nang đôi khi làm cho thận rất lớn và có thê nhằm lẫn với gan to hay lách to. 

5... Phân tích nước tiêu là phần mở rộng thêm trong phần thăm khám thận. 

6. Việc tiếp cận một cách có hệ thống là cần thiết trong thăm khám bộ phận sinh dục ở nam giới 
và nữ gIới. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám hệ tiết niệu — sinh dục 


37 5 Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Người phụ nữ này có tiên sử gia đình có thận đa nang, vui lòng thăm khám cho bà ây. 
2. Người đàn ông này phải lọc thận, hãy thăm khám cho ông ấy. 
3. Người phụ nữ này đã được ghép thận, hãy thăm khám bụng cho bà ấy. 
4... Người đàn ông này có bệnh thận giai đoạn 4 và đái tháo đường, vui lòng thăm khám cho ông 
ây. 
Hãy giải thích việc thăm khám vùng chậu cho người phụ nữ này vì bà ấy có huyết trắng. 


và 


6. Người đàn ông này phát hiện có khối u ở bìu, hãy thăm khám cho ông ấy. 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 

1 O VÀ CẬN LẦM SÀNG 
CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 
TIẾT NIỆU — SINH DỤC 


Phan Hoàng Vĩnh Phú, Lý Kim Ngân 


19.1. TÓM TẮT THĂM KHÁM BỆNH THẬN MẠN 
Text box 19.1. Tóm tắt thăm khám BN bệnh thậnmạn. _ 


Ð 
= 
le 
= 
T 
O 


` ~ _ `. 
Hình 19.1. Thăm khám BN bệnh thận mạn. 


1. Tổng trạng —_ Bàng quang. 
—_ Trạng thái tâm thần. —_ Gan. 
— _ Thở nhanh (nhiễm toan), nắc cụt. — Hạch lympho. 
—_ Sạm da. —_ Bụng báng. 
— Có các nốt đưới đa (do lắng đọng calci —_ Âm thôi. 
phosphate). — Thăm trực tràng (phì đại tiền liệt tuyến, 
2. Bàn tay khâu chậu cứng, chảy máu,...) 
— Móng tay: móng tay trắng, đường trắng, 7. Lưng 
cung màu nâu ở đầu xa. "1. ... ` 
— _ Có cầu động tĩnh mạch. = Nhày xù. 
—_ Dâu run vây. "A1... 
—.. Bệnh thần kinh ngoại biên. 8. Ngực 


3. Tay — Tim: mỏm tim, viêm màng ngoài tim, suy 
— Máng bâm tím. tim. 


377 


thận có thể có quá tải về thể tích hoặc vấn 
thoải mái. Luôn hỏi BN có thoải mái khi nằm kí 
chú ý đến trạng thái tâm thần, da sạm màu 

nấc cục hay không. 


trắng nằm ngang móng (móng 
nâu ở đầu xa (móng nửa - nử: 
tay để tìm các vết bầm tí 


các mảng bong tróc hoặ 


hoặc vệt màu trắng 
kỳ ban mạch máu 


cảnh khi nằm đầi 


bao gồm cả ( 
nhận có 
có âm t 
tiền liệt tt 


2 Một số BN 


Rối loạn sắc tố da. 
Có những mảng bong tróc da. 
Bệnh cơ. 
Mặt 
Mắt: thiếu máu, vàng da, vệt màu trăng nằm 
vặt ngang qua giác mạc. 
Miệng: khô, loét, hôi, phì đại nướu răng. 
Ban (lupus, viêm mạch máu). 
Cỗ 
Áp lực tĩnh mạch cảnh. 
Âm thôi động mạch cảnh. 
Sẹo đặt sheath vào tĩnh mạch cảnh trước đó 
đê lọc máu. 
Sẹo mồ cắt tuyến cận giáp. 
Bụng 
Catheter Tenckhoff trong thẩm phân phúc 
mạc. 
Sẹo: lọc máu, phẫu thuật. 
Sờ: thận ghép. 
Yêu cầu BN nằm trên giường bệnh 


—_ Phối: viêm phi, phù phôi. 
9. Chân 
—_ Phù. 
—_ Vết bằm tím. 


—  Rôi loạn săc tô da. 


—_ Có những mảng b 
—_ Bệnh thần ki 
—_ Đánh giá mạc 
10. Phân tích ¡ 
—_ Tỉtrọng, 
lường. 

sỏi, nhiễm trùng. 


ắt: thay đôi do tăng huyết áp và 
o đường. 
n, ban dạng lưới. 


quan sát tổng trạng BN. Một số BN suy 
làm BN không thể nằm được một cách 
ớc khi hạ thấp đầu BN xuống °. Đặc biệt 


mất nước hoặc có tăng thông khí hoặc có 


Thăm khám chỉ tiết bắt đầu với bàn tay, quan sát móng xem có móng trắng, các vệt 


Yêu câu BN đưa ta 
Tiếp đến, quan 


Khám c 
thông. 
BN 


: chảy máu không. 


ệt trắng đơn độc (đường Mee) hoặc cung màu 
và cổ tay để tìm có câu nối động - tĩnh mạch 


à giữ lại để xem có dấu hiệu run vấy. Sau đó quan sát 
ưới da do lắng đọng calci phosphate, rối loạn sắc tố da, 


N và bắt đầu thăm khám mắt xem có thiếu máu, vàng da 
Khám miệng xem có khô, loét, hôi và ghi chú lại khi có bất 


ổ, nghe âm thổi động mạch cảnh. Đánh giá áp lực tĩnh mạch 
đầu khám bụng, quan sát xem có sẹo thẩm phân phúc mạc hoặc mổ, 
ờ thận bao gồm cả thận ghép nếu có, sau đó sờ gan và lách. Sờ cảm 


J mạch chủ không. Gõ trên bàng quang, xác định xem có báng bụng, nghe 
h thận không. Thăm trực tràng được chỉ định để xác định xem có phì đại 


chóng mặt cũng sẽ không cảm thấy thoải mái khi nằm xuống. 


378 


Yêu cầu BN ngôi, khám lưng xem có đau và có phù xương cùng không. 

Khám tim để tìm các dấu hiệu của viêm màng ngoài tim hoặc suy tim, khám phổi để 
tìm các dấu hiệu của phù phổi. 

Yêu câu BN nằm xuống lại. Quan sát chân của BN xem có phù (hội chứng thận hư 
hoặc suy tim), có mảng bầm tím, có rối loạn sắc tố da, có mảng bong tróc da hoặc có biểu 
hiện của gout không. Khám xem có bệnh lý thần kinh ngoại biên không (giảm cảm giác, mất 
phản xạ ở ngọn chỉ). 

Tiến hành phân tích nước tiểu, bao gồm: pH, tỷ trọng, glucose, máu, protein hoặc 
bạch cầu. Phần cuối cùng của việc thăm khám là đo huyết áp cả tư thế nằm và đứng (hạ huyết 
áp tư thế) và soi đáy mắt để tìm các thay đổi do tăng huyết áp và đái tháo đường. 


19.2. CAN LAM SANG CHAN ĐOAN BẸNH LY TIET NIỆU — 
SINH DỤC 
19.2.1. Các cận lâm sàng 

— Xét nghiệm nước tiêu (dipstick, cây khi ngờ nhiễm trùng) và cặn lắng nước tiểu. 

— Test chức năng thận, ví dụ đánh giá chức năng cầu thận thông qua lượng creatinine 
huyệt tương và mức lọc câu thận ước đoán (eGFR, được tính từ nông độ creatinine huyệt 
tương), chức năng ông thận băng cách xét nghiệm 1on đô và tính chât nước tiêu (pH, tỷ 
trọng, đường, đạm). 

— Xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận như tìm virus 
viêm gan siêu vi B, C, HIV, phức hợp bô thê và miễn dịch, bệnh tự miền, điện di miễn 
dịch,... 

— Xét nghiệm máu để tìm biến chứng của bệnh thận như: rối loạn điện giải, thiếu 
máu, glucose máu (đái tháo đường), nông độ calci, phosphate, hormone tuyên cận giáp, 
acid urIc. 

— Siêu âm đề đánh giá kích thước thận, tìm u thận hoặc các tắc nghẽn đường tiểu; 
siêu âm mạch máu thận đê đánh giá sự câp máu cho thận. Siêu âm bìu đê xem có khôi u 
trong bìu. Trong bệnh thận mạn thường thây cả hai thận đều teo nhỏ trên siêu âm ngoại trừ 
trong bệnh thận do đái tháo đường, thoái hóa dạng bột, thận đa nang. 

— Sinh thiết thận để chân đoán viêm vi cầu thận. 

19.2.2. Nước tiểu 
Đây là loại dịch mà không bao giờ được bỏ qua đối với tất cả BN nếu nghi ngờ có 
bệnh lý ở thận, đái tháo đường, bệnh lý đường tiêu hóa hoặc bệnh lý hệ thông. 

— Màu sắc: quan sát màu sắc nước tiểu — xem Bảng 19.1. 

— Sự trong suốt. Lắng đọng phosphate hoặc urat có thê bình thường và sẽ làm cho 


nước tiêu phủ màu trắng (phosphate) hoặc hồng (urate). Có thể đục nếu do nhiễm trùng. 
Ngoài ra đục có thể do mủ, dưỡng trấp hoặc máu. 


— Mùi. Có mùi ammoniac nhẹ là bình thường. Nhiễm trùng tiêu có thể làm cho nước 
tiêu có mùi hôi tanh như cá. Đôi khi một sô kháng sinh có thê được ngửi thây trong nước 
tiểu. 


Bảng 19.1. Các nguyên nhân gây thay đổi màu sắc nước tiểu. 
Màu sắc Bệnh lý 


| Ỉ 
An DU hoặc Nước tiêu loãng (uống quá nhiều nước, bia, đái tháo nhạt, lợi tiêu sau tắc nghẽn. 
không màu 
Và Nước tiêu đặc (do mất nước), billirubin, do dùng thuốc (tetracycline, anthracene, 
àng cam 
Š sulfasalazine, rIboflavin, riIfampacnn). 
Nâu - Bilirubin, do thuốc (nitrofurantoin, phenothiazine). 
Hồn Ăn nhiều củ dền, thuốc nhuận tràng (phenindione, phenolphthalein), tinh thể acid 
Š UuTIC). 
1 
: - Tiểu máu, hemoglobin, myoglobin (có hồng, nâu hoặc đen), thuốc (porphyrins, 
Đỏ ộ BẺ - Ề xã. G SIA 
. fampIcIn, phenazopyridine, phenytoin) hoặc ăn củ dên. 
| Xanh Xanh methylene, triamterene, tiêu myoglobin mức độ nhẹ. 
3 7 O Đen - Tiểu hemoglobin nhiều, thuốc (methyldopa, metronidazole, unipenem), melanoma, 
ochronosis, porphyrin, alkaptonuria 
| Trắng Tiểu dưỡng trấp. 


Hình 19.2. Urinometer. 


— Tỷ trọng. Thường sử dụng urinometer để đo tỷ trọng, đây là một vật với trọng 
lượng biết trước có thê nồi được, trên vật này có chia vạch với nhiều thông số. Ta thả dụng 
cụ này vào nước tiêu. Dụng cụ này chìm tới đâu, mức tỷ trọng nước tiểu sẽ được đọc trên 
bảng tham số tham khảo trên urinometer ngang mức nước tiểu — xem Hình 19.2. Ngoài ra 
cũng có thể đo tỷ trọng bằng cách dùng dipstick. 


+ Nước có tỷ trọng bằng 1 và sự có mặt của chất tan (đặc biệt là những chất tan 
nặng như đường, protein, iod) sẽ làm tăng tỷ trọng. Nước tiêu bình thường có tỷ trọng từ 
1,002 đến 1,025. Một tỷ trọng thấp gợi ý bệnh thận mạn (do suy giảm khả năng cô đặc 
nước tiêu hoặc đái tháo nhạt (do thiếu hụt ADH dẫn đến nước tiểu bị pha loãng). Tỷ trọng 
cao gợi ý giảm thê tích địch cơ thể hoặc đái tháo đường — do có nhiều đường trong nước 
tiêu. 


380 


+ Có một sự tương quan giữ tỷ trọng và nồng độ thâm thấu. Ví dụ, tỷ trọng 1,002 
thì tương đương 100 mOsm/kg, tỷ trọng 1,030 tương đương 1200 mOsm/kg. 


List 19.1. Các nguyên nhân gây protein niệu. 


Protein niệu kéo dài —_ Bỏng. 
1. Bệnh thận. Hầu hết các bệnh thận đều có —_ Truyền máu. 
protein niệu, lượng ít hay nhiêu còn tùy — _ Sau phẫu thuật 
thuộc vào tôn thương của câu thận (Xem NI - 
bảng 19.3) — Nghiện TRUU. 
2. Bệnh thận chức năng Protein niệu tư thê 
—_ Gắng sức. Protein niệu xuất hiện khi người bệnh đứng lâu. 
ý Nêu không tìm thây bât thường nào khác, người 
— SôI. : bệnh không có đái tháo đường, tăng huyệt áp hay 
— Tăng huyết áp nặng. bệnh thận thì protein niệu đó có thê coi là lành tính. 
—_ Suy tim sung huyết. 
List 19.2. Hội chứng thân hư. 
Định nghĩa — - Viêm cầu thận sang thương tối thiểu. 
l. Protein niệu > 3,5 g/24h. —._. Xơ hóa cầu thận khu trú từng vùng. 
2. Giảm albumim máu (< 30 g/1). 2. Thứ phát 
3... Phù (do giảm albumin máu). —_ Thuốc (pemcillamine, lithium, heroi, 
4. Tăng lipid máu (tăng LDL và cholesterol, NSAID). 
Có thê do mât những yêu tô điêu hòa tông —... Bệnh hệ thống (lupus ban đỏ hệ thống, đái 
hợp lipoprotein trong huyệt tương). tháo đường, thoái hóa dạng bột). 
Nguyên nhân —_. Bệnh lý ác tính (carcinoma, lymphoma, đa 
I1. Nguyên phát u tủy). 
—_ Viêm cầu thận màng. —_ Nhiễm trùng (viêm gan siêu vi B, C, viêm 


nội tâm mạc, HIV, sốt rét,...). 


— Phân tích về mặt hóa học. Các thuốc thử màu cho phép chúng ta phân tích đồng 
thời pH, glucose, protein, ceton, máu, mitrite, tỷ trọng, sự hiện diện của bạch cầu, bilirubin 
và urobilinogen. Que thử sẽ được nhúng vào nước tiêu và sự đổi màu sẽ được đánh giá sau 
một thời gian nhất định. Màu sắc que thử sau khi nhúng sẽ được so với bảng màu được 
nhà sản xuất cung cấp. Cần lưu ý rằng, đánh giá tỷ trọng nước tiểu bằng que thử này sẽ 
phụ thuộc vào pH và không nhạy với các thành phân không ion hóa nên sẽ có tương quan 
kém với nồng độ thâm thấu của nước tiểu. 


+ pH. Bình thường nước tiêu có tính acid, ngoại trừ sau khi ăn một khoảng thời 
gian ngăn nước tiêu sẽ trở nên kiềm hóa. Đo pH nước tiểu sẽ giúp ích trong nhiều trường 
hợp. Thỉnh thoảng nước tiểu kiềm hóa do điều trị, ví dụ điều trị tiểu myoglobin hoặc sỏi 
niệu tái phát do là sỏi urate hoặc cystine. Toan hóa ống thận xa nên được nghĩ tới khi nước 
tiêu vào buổi sáng sớm là kiềm và không thể acid hóa được. Nhiễm trùng tiểu do các tác 
nhân phân giải ure như Proteus mirabilis có thể làm kiềm hóa nước tiêu và dễ hình thành 
sỏi thận. 

+ Protein. Màu được so sánh với bảng màu có sẵn của nhà sản xuất. Phương pháp 
này chỉ mang tính chất bán định lượng, khi protein niệu (+ đến +++) và nếu dương tính, 


381 


nên đánh giá lại bằng những test khác. Quan trọng chúng ta cần phải biết que thử nhạy với 
albumin nhưng với các protein khác thì không. Khi kết quả hiển thị (+) thì có thể là bình 
thường vì có trên 150 mg protein mất hăng ngày qua nước tiểu. Nguyên nhân gây protein 
niệu được trình bày trong List 19.1 và List 19.2. Que thử này không thê phát hiện được sự 
có mặt của protein niệu Bence — Jones (những chuỗi ølobulin miễn dịch có trọng lượng 
nhẹ). Nếu có protein niệu được xác định bằng que thử thì tốt nhất nên đưa mẫu nước tiểu 
này đi làm định tính và soi kỹ cặn lắng nước tiêu qua kính hiển vi để tìm bằng chứng của 
bệnh thận. 


+ Đường và ceton. Phương pháp bán định lượng đường và ceton bằng que thử có 
thê sử dụng được. Đường trong nước tiêu thường gợi ý đái tháo đường, nhưng cũng có thê 
do nguyên nhân khác (xem List 19.3). Kết quả âm tính giả và đương tính giả cũng có thê 
có trong trường hợp sử dụng nhiều vitamin C, nhiễm trùng, các tác nhân oxy hóa, acid 
hydrochloric, tetracycline hoặc uống levodopa. Ceton trong nước tiêu của BN đái tháo 
đường là một xét nghiệm quan trọng gợi ý sự xuất hiện của nhiễm ceton acid do đái tháo 
đường (xem List 19.3). Ba dạng ceton trong cơ thê gồm: acetone, betahydroxybutyric, 
acetoacetic acid. Thiếu đường (do thiếu ăn) hay đo tế bào không sử dụng được (đái tháo 
đường) gây nên sự kích hoạt enzym carnifine acetyl transferase — đây là một enzym làm 
tăng sự oxy hóa axid béo trong gan. Tuy nhiên con đường chuyên acid béo thành năng 
lượng dần dần bị bão hòa và dẫn đến sự hình thành các thê ceton. Que thử chỉ phát hiện 
được acetoacetic acid. Tình trạng ceton niệu thường kèm theo các biểu hiện chán ăn, nôn 
ó1, kiệt sức. 


List 19.3. Các nguyên nhân gầy glucose niệu và ceton niệu. 


Glucose niệu Ceton niệu 
— Đái tháo đường. —_ Nhiễm toan ceton do đái tháo đường. 
— Do giảm một số chất khác (đương tính —_ Nhịm đói kéo dài. 


giả): chuyển hóa của salicylate, acid 
ascorbic, galactose, fructose. 
—_ Suy giảm chức năng ống thận về hấp thu 

glucose như hội chứng Fanconi * (bệnh lý 

ống lượn gần). 
* GUuido Fanconi (1892 - 1972), bác sĩ nhi khoa tại Ztirích. Được xem là một bác sĩ nhi khoa hiện đại, 
ông mô tả điều nảy vào nắm 1936. Trước đó, hội chứng này được mô tả bởi Guido De — Toni vào nắm 
1923 và đôi khi người ta gọi hội chứng này là hội chứng De — Toni — Fancori. 


+ Máu. Máu trong nước tiêu (tiêu máu) là bất thường và có thê nhìn thấy băng mắt 
thường nếu trong I lít nước tiểu có 0,5 ml máu (xem List 19.4). Máu có thê xuất hiện trong 
nước tiêu ở phụ nữ lúc hành kinh. Trên que thử đương tính là một bất thường và có thê gợi 
ý là tiêu máu, tiêu hemoglobin (ít gặp) hay tiêu myoglobin (ít gặp). Xuất hiện nhiều hơn 
một vệt protein gợi ý máu trong nước tiêu có nguồn gốc từ thận. Dương tính giả khi nước 
tiêu có nhiều vi khuẩn và âm tính giả khi người bệnh đang dùng vitamin C. 


List 19.4. Các nguyên nhân làm dương tính máu trong nước tiểu trên que 


thử. 


Tiêu máu 


Tiểu hemoglobin 


1. Thận —_ Tán huyết nội mạch: bệnh lý mạch máu 

—_ Viêm cầu thận. nhỏ, thiêu máu tán huyêt, tán huyết sau sôt 

~_'BẼnh tấn đã ta rét, hemoglobin niệu tuân hành, tiêu 
h ' , È hemoglobin kịch phát vê đêm, van tim 

—_ Viêm thận - bê thận. nhân tạo, bệnh ngưng kết tô lạnh mạn tính 

—_ Carcinoma tế bào thận. (chromic cold agslutinin disease — COAD). 

—. Bệnh thận do dùng thuốc giảm đau. Tiêu myoglobin. Do ly giải cơ. 

—_ Tăng huyết áp ác tính. —_ Nhôi máu cơ (chân thương). 

—_ Nhổi máu thận (viêm nội tâm mạc, viêm —_ Hoạt động cơ quá mức (co giật, sôt cao, 

mạch máu). chạy marathon). 
—_ Bất thường đông cầm máu. — Nhiễm siêu vi (mfluenza, bệnh 
382 2. Đường dẫn niệu Leglonnaires,... ). 


Viêm bàng quang. 
Sỏi (xem Hình 19.3). 
U bàng quang và niệu quản. 


Bệnh lý tiền liệt tuyến (ung thư, phì đại 
lành tính). 


Viêm niệu đạo. 


Thuôc và độc chât (rượu, nọc răn, statin). 


Chưa rõ nguyên nhân. 


Hình 19.3. Sỏi thận. 


-_ tNitrite. Nếu dương tính, thường gợi ý đến nguyên nhân nhiễm trùng do những vi 
khuân sinh ra nitrite. Một loại que thử đặc hiệu hơn đê phát hiện bạch câu cũng đã được 
sử dụng, test dương tính có LR là 4,2 và test âm tính có LR là 0,3. 


— Cạn lắng nước tiểu. Mọi BN nghi ngờ có bệnh thận đều nên xét nghiệm nước tiêu 
giữa dòng (xem Good signs guide 19.1). Ly tâm 10 mÌ nước tiêu với vận tôc 2000 


383 


vòng/phút trong 4 phút. Bỏ những phần nổi trên bề mặt, lây bỏ khoảng 0,5 ml, sau đó lắc 
đều lại, nhỏ lên bề mặt lam. Quan sát bằng kính hiển vi năng lượng thấp (lo 

microscopic) và đề tìm những thành phần đặc biệt thì dùng trường năng lư 
power field hay HPF). Có một tỷ lệ âm tính giả khi mẫu ta lấy có quá ít 
có hình dạng. Tìm bạch cầu, hồng cầu và các trụ. 
Good signs guide 19.1. Phân tích nước tiểu trên BN có bên 
Dấu hiệu 


— Phát hiện máu trên que thử D2) 0,89 
—_ Phát hiện protein trên que thử 0,61 
— Máu hoặc protein trên que thử 0,56 
— _ Phát hiện hồng cầu khi soi nước tiêu 0,78 
—_ Có trụ nước tiểu khi soi 0,22 
—_ Microalbumin niệu 0,76 
+ Hồng cầu. Là những t tế bào tròn nhỏ khôn Thường là không thấy được, 


bình  thườngở những mầu nước 
tiểu quá cô đặc. Nếu chúng tăng số lượng, nên ‹ nguồn gốc xuất hiện. Nếu xuất 
phát từ cầu thận (80% hồng cầu bị biến dạn à kích không đều), nếu từ đường 
tiêu (đa số có hình dạng bình thường). — - 

+ Bạch cầu. Những tế bào có nhât 
(HPF), mặc dù có thể trên 10 nhưng sẽ l 
bào biểu mô ống thường có nhân đặc | 
khuẩn có thể được phát hiện nếu có 
hơn nếu các tế bào biểu mô vảy 
trên trường quan sát. Nếu mủ vô 
xuất hiện trong bệnh thận mô 
dụng để tìm bạch cầu. 


Thường ít hơn 6 bạch cầu/thị trường 
ø nếu nước tiểu quá cô đặc. Những tế 
hơn. Tiểu mủ gợi ý nhiễm trùng niệu. Vi 
tuân, sự có mặt của vi khuẫn sẽ có khả năng 
bào đơn nhân có nhân lớn) xuất hiện trội hơn 
ể là đặc trưng cho lao thận nhưng cũng có thê 
íc mạn tính. Que thử multistrix cũng thường sử 


Hì rụ tế bào ống thận. Trụ này có nhiêu tế bào với nhân tròn. 
Những này là dấu hiệu của hoại tử ống thận cấp. 


384 


+ Các trụ. Trụ là một vật có dạng hình trụ được hình thành trong lòng của ống thận 
hoặc ống góp (xem Hình 19.4). Chúng là biểu hiện của những tốn thương màng đáy cầu 
thận hoặc tổn thương ống thận. Kích thước của các trụ được quyết định bởi kích thước 
lòng trong của các nephron tạo ra nó. Sự xuất hiện các trụ trong nước tiểu là một bất thường 
quan trọng và chỉ điểm cho các bệnh lý ở thận. 

Trụ hyaline. Đây là một cầu trúc hình trụ dài. Một hoặc hai hồng cầu hay bạch 
cầu có thể hiện diện trong trụ đó. Bình thường không có hơn một trụ hyaline/thị trường 
(LPF). Chúng được hình thành từ một lượng lớn các mucoprotein Tamm — Horsfall được 
tiết ra từ ống thận. 

Trụ hạt. Đây là một cấu trúc hình trụ hạt bất thường hình thành từ ống thận, 
thường xuất hiện ở những BN có protein niệu. Chúng bao gồm các thành phần hyaline 
chứa các mảnh vỡ của các protein huyết tương. 

Trụ hồng cầu. Luôn luôn là bất thường và gợi ý đến những nguyên nhân nguyên 
phát ở cầu thận (tiểu máu có nguồn gốc từ cầu thận hoặc viêm mạch máu). Thành phần có 
từ 10 đến 50 hồng cầu sẽ xác định dễ dàng. 

Trụ bạch cầu. Đây là một bất thường do nhiều bạch cầu kết dính lại hoặc nằm 
bên trong trụ. Điều này gợi ý tình trạng viêm thận — bề thận do vi khuẩn hoặc ít gặp hơn 
là viêm cầu thận, nhồi máu thận hoặc viêm mạch máu. 

Trụ mỡ (sự xuất hiện của mỡ bên trong các trụ). Đây là một gợi ý đến hội 
chứng thận hư. 

19.2.3. Hình ảnh học ở thận 


Những hình ảnh thường gặp trong các bệnh lý ở hệ tiết niệu — sinh dục được trình bày 
từ Hình 19.5 — Hình 19.9. 


K49 ˆ 
xằ “Kể, xẺ202~3.4cÁ7 ~ 


Hình 19. 5, Siêu âm —a niệu. bi) thận bình thường, (b) thận ứ nước với 
teo vỏ thận. 


385 


Hình 19.6. Siêu âm thận đa nang. Có rất nhiều nang, nang lớn nhất có 
kích cỡ 1,2 x 1,2 cm. 


Hình 19.7. CT scan u thận. Quan sát hình này thấy kim chọc được sử 
dụng trong liệu pháp ablation (phá hủy khối u). 


386 


Hình 19.8. Xa hình thận. Thận trái bị teo nhỏ ở BN bị tăng huyết áp. Có 
một vùng nhồi máu ở thuỳ trên của thận phải. 
®% .—— —= qœ =5 Tu HuYt pm P, 3 


Ko 


Dist1 4.89 cm 
Dist2 293cm 
Dist3 3.33 cm 
Volume 25.0 mi 


Hình 19.9: Siêu âm khối u ở bìu. Mặt cắt ngang và cắt dọc qua nửa khối 
u ở bìu. Đó là một khối có nhiều thùy đông nhất với vỏ bao mỏng của 
tỉnh hoàn. 


T&O”C essentials 


Í, Đánh giá một bệnh thận và độ trầm trọng của nó phụ thuộc vào xét nghiệm máu cung cấp thông 
tin vê chức năng thận. 
. Phân tích nước tiêu là quan trọng, nhất là trong tầm soát bệnh, như đề phát hiện máu và protein. 
3. _ Siêu âm thận có thể giúp phân biệt bệnh thận mạn (thận nhỏ) với bệnh thận cấp (thận bình 
thường). 
4... Sinh thiết thận đôi khi cần thiết đề chân đoán xác định bệnh thận. Đặc biệt đề chân đoán viêm 
câu thận câp. 


387 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ 
HUYẾT HỌC 


Lê Thị Phương Dung 


Máu là một phần quan trọng, là nguồn góc của sự sống, xuất hiện ngay từ khi sinh ra cho đến cuối đời 


và ngay cả trong tinh hôn của chúng ta. 
WIMarn Harvey (1578 —- 1657) 


List 20.1. Bệnh sử bệnh lý huyết học. 


Triệu chứng của thiếu máu 
Yếu ớt. 

Mệt mỏi. 

Khó thở. 

Cảm giác đuôi sức. 

Chóng mặt tư thế. 


BN có thê nhận biêt được một sô vân đề liên 
quan đền thiêu máu: 


Dễ tạo huyết khối. 


Chảy máu (kinh nguyệt, đường tiêu hóa, 
sau khi nhô răng). 

Sắt (thiếu máu hồng cầu nhỏ) và vitamin 
B12 hoặc thiêu hụt folate (thiêu máu hông 
câu to). 

Bắt thường tủy xương (bệnh lý tủy thâm 
nhiêm, xơ hóa tuỷ, bệnh bạch câu). 

Bệnh mạn tính. 

Bệnh lý về hemoglobin. 

Sốt rét. 

Các triệu chứng rồi loạn đông máu 

Dễ bị bằm tím. 

Ban xuất huyết. 


Chảy máu các khớp (bệnh Hemophilia). 


BN có thể biết được những vấn đề trước đó: 


Sự đông máu (bệnh Hemophilia). 

Tiểu cầu (hội chứng tăng đông [giảm số 
lượng tiêu câu], thuôc chông kêt tập tiêu 
câu). 

Tăng nguy cơ đông máu (tiền sử bị huyết 
khôi tĩnh mạch sâu, rôi loạn đông máu di 
truyên). 

Triệu chứng bất thường về bạch cầu 
Nhiễm trùng tái diễn (giảm bạch cầu, u 
tủy, ức chê tủy xương). 

Sốt hoặc vàng da. 

Loét miệng. 

'Triệu chứng của lymphoma 

Phì đại tuyến bạch huyết. 

Suy nhược, sụt cân, sốt, mệt mỏi. 

Triệu chứng của u tủy 

Nhiễm trùng tái đi tái lại (viêm phổi). 
Đau xương. 

Các triệu chứng của tăng calci máu. 

Phì đại lưỡi do thoái hóa dạng tĩnh bột thứ 
phát. 


Các rối loạn huyết học bao gồm: 


— Bất thường của tế bào hồng cầu, ví dụ: thiếu máu (giảm số lượng hồng cầu), đa 
hông câu (tăng sô lượng hông câu) và bệnh lý hemoglobin (hemoglobin bât thường. 


— Bất thường của tiêu cầu, ví dụ: giảm số lượng tiểu cầu, tăng số lượng tiểu cầu và 
giảm chức năng tiêu câu, do kêt quả của việc sử dụng các loại thuôc chông kết tập tiêu câu. 

— Bất thường của các yếu tổ đông máu: bệnh máu khó đông Hemophilia (do thiếu 
hụt các yêu tô đông máu) và bệnh có xu hướng tăng đông (ví dụ bệnh liên quan yêu tô V 
Leiden). 

— Bất thường của tế bào bạch cầu, ví dụ: giảm bạch cầu (giảm số lượng bạch cầu đa 
nhân trung tính) và bệnh bạch câu (tăng sô lượng các tê bào lympho). 

— Tủy xương giảm sản xuất bạch cầu hoặc hồng cầu hoặc cả hai (ví dụ: xơ hóa tủy 
xương, thâm nhiễm tủy xương). 

— Bệnh ung thư hạch bạch huyết (Iymphoma). 


— Bất thường của sự sản xuất globulin miễn dịch, ví dụ: u tủy (sản xuất quá mức 
kháng thê đơn dòng) và thiêu hụt globulin miền dịch. 


389 20.2. TRIỆU CHỨNG 


Các triệu chứng chính được nêu trong Lñst 20. I. 

20.2.1. Bất thường vê hông câu 
Questions box 20.1. Những câu hỏi để hỏi BN thiếu máu. 

Làm thế nào để chân đoán? (xét nghiệm thường quy hoặc triệu chứng) 
Ông/bà có những triệu chứng gì? (mệt mỏi, khó thở, đau thắt ngực) 
Ông/bà có nhận thấy có chảy máu từ đường ruột, hay ói ra máu không? 
Ông/bà có đi cầu phân màu đen không? 
Ông/bà có loét dạ dày hoặc viêm ruột (viêm đại tràng) hoặc có phẫu thuật ruột non không? 
Ông/bà có đang uống thuốc viêm khớp hoặc thuốc kháng đông không? 
Gần đây ông/bà có được phẫu thuật hay thủ thuật không? (mất máu) 
Bà có từng bị rong kinh hay không? 


SG .UẾC IV \ 2U cọc cI 0O lên 


Ông/bà có ăn kiêng? Có uống nhiều rượu bia không? 
. Ông/bà có uống thuốc bồ sung săt và vitamin không? 


==.= 


: Ông/bà có mắc bệnh thận hay viêm khớp trầm trọng không? (thiếu máu mạn tính) 


= 
ào) 


. Ông/bà đã từng được truyền máu chưa? 


¬ 
G5 


. Ông/bà có thường cảm thấy không khoẻ hoặc hay tái phát các đợt nhiễm trùng hoặc bị loét? 
14. Trong gia đình ông/bà có ai bị thiếu máu không? (bệnh hemoglobin), nguyên nhân do đâu? 


Nhiều nguyên nhân thiếu máu cần khai thác bệnh sử một cách tỉ mi, điều đó rất quan 
trọng giúp tìm ra căn nguyên bệnh (xem Questions box 20.1). BN bị thiếu máu có thê có 
các triệu chứng như yếu ớt, mệt mỏi, khó thở, hoặc chóng mặt tư thế. Đau thắt ngực và suy 
tim có thể nặng thêm do thiếu máu. Thiếu máu do thiếu sắt thường do mất máu qua đường 
tiêu hóa hoặc do thường xuyên bị rong kinh, cho nên những triệu chứng này nên được khai 
thác kỹ. Thiếu máu trong các bệnh lý mạn tính xuất hiện như là hậu quả của sự ức chế tủy 
xương như viêm nội tâm mạc nhiễm trùng và bệnh thận mạn. Cần khai thác các bệnh lý 
khác. Trong nhiều trường hợp sốt rét hoặc nhiễm ký sinh trùng đường ruột mạn tính là 
nguyên nhân gây thiếu máu mạn. Đa hồng cầu có thể kèm theo ngứa và đau đầu. Bệnh lý 


390 


phối mạn tính (hypoxia), cũng có thể là một nguyên nhân gây thiếu máu. Uống rượu quá 
nhiều gây thiếu máu hồng câu to và ăn chay nhiều có thê dẫn đến thiếu hụt B12. Tiền sử 
cắt dạ dày hoặc đoạn cuôi hồi tràng có thể dẫn đến thiếu hụt B12 và một số bệnh đường 
tiêu hóa nghiêm trọng gây ra thiếu hụt folate và sắt do kém hấp thu. 
20.2.2. Tiểu câu 

Rồi loạn chức năng tiểu cầu có thể biểu hiện như dễ bầm tím hoặc chảy máu. Hỏi về 
tiền sử sử dụng thuốc; thuốc chống kết tập tiêu cầu là thường được kê đơn đôi với các bệnh 
lý tim mạch. Giảm số lượng t tiêu cầu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, thường xuất hiện 
trong một số bệnh lý tự miễn (xuất huyết giảm tiêu cầu nguyên phát, IIP — idiopathic 


thrombocytopenic purpura). Khai thác vê tiền sử chấn thương hay phẫu thuật cắt lách, có 
thê dẫn tới tăng số lượng tiêu cầu. 


20.2.3. Các bệnh nhiễm trùng tái phát 

Các bệnh nhiễm trùng tái phát như viêm phôi có thể là một dấu hiệu đầu tiên cho một 
rỗi loạn của hệ thống miễn dịch, bao gồm cả bệnh bạch cầu,u tủy hoặc nhiễm HIV. Nếu 
BN phát hiện phì đại các hạch bạch huyết, điều này có thê do Iymphoma hoặc bệnh bạch 
cầu. Không phải tất cả các khối sờ được đều là hạch Iympho: nên xem xét một số chẩn 
đoán phân biệt (xem List 20.2). Hỏi về sốt, thời gian kéo dài của sốt và kiểu sốt nào. 
Lymphoma có thể gây ra sốt kéo dài, nhiễm virus như cytomegalovirus và bệnh truyền 
nhiễm thường kèm theo sự bất thường về huyết học và gây sốt. 
List 20.2. Các chẩn đoán phân biệt với bệnh lý hạch lympho. 
Khối u mỡ - thường lớn và mềm; có thê không nằm trong vùng chứa hạch bạch huyết. 
Áp xe — đỏ và nhạy đau, có thể di động. 
Nang bã nhờn — khu trú trong da. 
Bướu giáp nhỏ — hình thành từ một phần của tuyến giáp. 


Sob no 2408: 20-oa 


Tiêm chủng gần đây. 


20.3. TIỀN SỬ ĐIỀU TRỊ 


Bệnh thiếu máu có thê được điều trị bố sung sắt hoặc tiêm vitamin B12. Thuốc kháng 
viêm hoặc thuốc kháng đông có thê là nguyên nhân gây ra chảy máu. Điều trị hỗ trợ thiếu 
máu do xơ hóa tủy xương hoặc suy tủy bằng cách truyền máu định kỳ. 

Đa hồng cầu hoặc bệnh thừa sắt có thể được điều trị bằng trích máu tĩnh mạch thường 
xuyên. 

Điều trị cho bệnh bạch cầu, u tủy hoặc Iymphoma có thể bao gồm hóa trị, xạ trị hoặc 
cả hai hoặc ghép tủy. Cần lưu ý các tai biến của các phương pháp này sau khi đã áp dụng 
điều trị cho BN. 

Cắt lách có thê đã được thực hiện cho BN có bệnh lý giảm tiểu cầu hoặc lymphoma 
hay chưa. 


20.4. TIỀN SƯ BAN THÂN 
Tiên sử phẫu thuật cắt dạ dày hoặc rỗi loạn hấp thu có thể liên quan đến nguyên nhân 
gây thiêu máu. Thiêu máu trên BN có bệnh lý hệ thông như viêm khớp dạng thâp hoặc hội 
chứng ure huyệt cao có thê do nhiêu yêu tô gây ra. 


20.5. TIEN SƯ XÃ HỘI 
Nguồn gốc chủng tộc của một BN cũng có liên quan đến bệnh lý huyết học. 
Thalassaemia là bệnh lý thường gặp ở người Địa Trung Hải hay khu vực Nam Á. Hiếm 
hơn, những người ăn chay một cách khắt khe có thê bị thiếu Vitamin B12. Tìm hiểu nghề 
nghiệp của BN và xem họ có tiếp xúc với các chất độc hại như là benzen không (nguy cơ 
gây bệnh bạch cầu). Hỏi xem BN trước đó đã có hóa trị liệu cho một bệnh lý ác tính không 
(tiễn triển bệnh lý bạch cầu do thuốc). Tìm hiểu xem BN có uống rượu không. 


20.6. TIEN SƯ GIA ĐINH 

Có thể có tiền sử của bệnh thalassemia hoặc thiếu máu hồng cầu hình liềm trong gia 
đình. Máu khó đông là bệnh lý di truyền lặn trên nhiễm sắc thê giới tính X, trong khi bệnh 
von Willebrand * là bệnh di truyện tính trạng trội trên nhiễm sắc thê thường (xem Lst 


20.3). 
391 List 20.3. Các nguyên nhân gây xuất huyết ở da. 
Chấn thương : ¬ 2. Bấm sinh (hiếm khi gầy bằm máu và 
Giảm tiểu cầu hoặc rối loạn chức năng tiểu cầu thường biểu hiện với xuất huyết) 
Rôi loạn đông máu —.. Hemophilia A (thiếu yếu tố VIII). 
1. Mặc phải — Hemophilia B (thiếu yếu tố IX, bệnh 
—_ Thiếu vitamin K (dẫn đến giảm yếu tố II, Giáng sinh). 
Y1 VN 6JÐ „ —.. Bệnh Von Willebrand của (một bắt thường 
— Bệnh gan (giảm tông hợp các yêu tô đông di truyên của các protein von Willebrand, 
máu). chúng là một phân của phức hợp yêu tô 
— _ Thuốc chống đông máu (heparin, warfarin, lo và gây suy giảm khả năng kệt tập tiêu 
câu). 


protein hoạt hóa kháng đông). 


— _ Đông máu nội mạch rải rác (DIC). Bâm máu tuôi già (do mât tính đàn hồi của da). 


2 EA von IWillebrand (1870 - 1949), bác sĩ người Thụy Điển, ông mô tả bệnh lý này vào nắm 1926. 


T&O”C essentials 


1. Các triệu chứng huyết học thường không đặc hiệu: nhiều bệnh huyết học và các bệnh lý khác 
cũng gây ra mệt mỏi và khó chịu. 

2. Thiếu máu thường được chân đoán bằng xét nghiệm máu thường quy, không cần khám thực thể, 
nhưng hỏi bệnh sử thật cân thận, điêu này có thê cho biệt nguyên nhân của thiêu máu và giúp 
hướng đên các xét nghiệm chuyên sâu. 

3... Rất nhiều loại thuốc có thể ` pây ra các rối loạn về máu và BN không phải luôn luôn sử dụng đúng 
những loại thuốc này (thuốc không cần kê đơn như aspirin). Hỏi cân thận đề nhận biết tác dụng 
phụ của thuốc, nó có thê là nguyên nhân của bệnh huyết học. 


4. Khi có nhiễm trùng tái đi tái lại nên nghi ngờ về các bệnh lý huyết học cấp tính hoặc mạn tính. 


392 


THẮM KHẨM BỆNH LÝ 
HUYẾT HỌC 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


Nguyễn Thị Phương Dung 


Máu: chất lỏng màu đỏ chảy trong cơ thể của tát cả các loài động vật. 


Samuel Johnson, một từ điển tiếng Anh (1775) 


Vòng hạch 
ngoài (vòng Hạch cổ 
Waldeyer) 


Ống bạch huyết 
phải 


Ống ngực 


Hạch trong đòn 


Tĩnh mạch dưới Hạch nách 


đòn phải 
Tĩnh mạch dưới 
đòn trái 
Hạch mạc treo 
và cạnh động Hạch trung thất 


mạch chủ 
Hạch trên lồi cầu 


Hạch chậu 


Hạch bẹn 


Hạch khoeo 


4 
; 


Ì 


À. 
“. 


ị 
| 


`. 
" 
..* 
b, 
' 
ì 


,ˆj 
) 


- 


“3 ” Q ¬\ à 
Hình 21.1. Các vùng dẫn lưu bình thường của các nhóm hạch bạch huyết. 


394 


Thăm khám BN huyết học không chỉ dựa trên các kết quả phân tích các thành phần 
của máu trên kính hiển vi. Các triệu chứng thực thể kèm theo các kết quả xét nghiệm trên 
các tiêu bản máu có thê cho biết những manh mối quan trọng về bệnh lý nên của BN. Các 
bệnh huyết học thường gây ảnh hưởng đến hồng cầu, bạch cầu, tiêu cầu, quá trình đông 
cầm máu cũng như ảnh hưởng đến hệ võng nội mô. 


21.1. GIẢI PHẪU 


Một điều quan trọng của việc thăm khám BN huyết học là việc khám các nhóm hạch 
bạch huyết. Nên nhớ các khu vực đồ về của các nhóm hạch trong cơ thê khi khám hạch 
(xem Hình 2]. 1). Bắt kỳ khi nào có bất thường ở bắt kỳ vị trí nào thì đó có thể do nhiễm 
khuẩn hay một bệnh lý ác tính nào đó. Xác định kích thước lách cũng là một trong những 
việc quan trọng nhất khi thăm khám BN huyết học. Bình thường lách hầu như nằm hoàn 
toàn dưới xương sườn và sờ không chạm. Lách to không thể làm dịch chuyên xương sống, 
thận (do chúng ở sau phúc mạc) hoặc cơ hoành và vì vậy nó làm dịch chuyên dạ dày. Cực 
trước của lách tương đương với vị trí của cung sườn thứ 10, chạy hướng xuống dưới qua 
khung sườn, chéo qua bụng để đi xuống hồ chậu phải. 

Ludwig Traube mô tả một vùng có giới hạn trên bởi xương sườn VI, phía ngoài là 
đường nách giữa và phía dưới của bờ sườn trái — nơi đây có tiếng vang bình thường khi 
gõ. Ông lưu ý rằng gõ đục khu vực này là do tràn dịch màng phổi nhưng không nhận ra 
rằng lách to cũng gây ra hiện tượng này. 

21.2. QUAN SAT TONG TRẠNG 

Tư thế BN tương tự như khi thăm khám hệ tiêu hóa — nằm ngửa trên giường với một 
chiếc gối chêm dưới đầu BN. Quan sát các dấu hiệu suy kiệt và xanh xao (triệu chứng của 
thiếu máu). Cần dưu ý đến chủng tộc của BN (bệnh thalassemia). Nếu có xuất hiện các 
mảng bằm tím, cần mô tả vị trí phân bố và mức độ của nó. Vàng da có thể gặp trong trường 
hợp thiếu máu tán huyết. Những vết cào gãi (do ngứa, có thể gặp trong lymphoma hoặc 
bệnh tăng sinh tủy) cũng cần được lưu ý. 

21.3. KHAM BAN TAY 

Việc thăm khám chỉ tiết nên bắt đầu bằng cách thông thường nhất là quan sát bàn tay. 
Hiện nay hiếm khi thấy được móng tay hình thìa (koilonychia) — khô, dễ gãy, tạo chóp, có 
hình giống chiếc thìa. Triệu chứng này xảy ra do thiếu máu thiếu sắt nặng, mặc dù cơ chế 
chưa biết rõ. Đôi khi còn phát hiện triệu chứng này khi bị nhiễm nắm hoặc trong hiện 
tượng Raynaud (xem Hình 21.2). Nhỏi máu vùng ngón tay (xem Hình 21.3) có thê là một 
dấu hiệu của bất :. thường globulin (bệnh cryoglobulinaemia — đông globulin máu do lạnh). 
Thay đôi màu sắc của giường móng như xanh xao, nhợt nhạt có thể gặp trong thiếu máu 
nhưng không phải là triệu chứng đáng tin cậy. Nếu xanh xao xuất hiện ở các nếp gấp lòng 
bàn tay gợi ý răng mức độ hemoglobin dưới 70 g/1, nhưng đây cũng là một triệu chứng 
không đặc hiệu. 

Cần lưu ý các triệu chứng của huyết học với các triệu chứng của viêm khớp dạng thấp, 
bệnh gout hay những bệnh lý của mô liên kết (xem CHƯƠNG 25). Viêm khớp dạng thấp 


kèm theo lách to, giảm bạch cầu đa nhân được gọi là hội chứng Felty °: cơ chế của giảm 
bạch cầu đa nhân vẫn chưa rõ, nhưng nÓ CÓ thê dẫn đến các nhiễm trùng nghiêm trọng. 
Hội chứng Felty có thể kèm theo giảm tiêu cầu (xem Hình 21.4), thiếu máu tán huyết, thay 
đôi sắc tô da và loét chân. Triệu chứng của bệnh gout (hạt tophi) hoặc bệnh khớp có thê 
xuất hiện ở bàn tay. Gout cũng có thể là biểu hiện của một bệnh lý tăng sinh tủy. Bệnh lý 
của mô liên kết có thể gây ra thiếu máu do những viêm nhiễm mạn tính kèm theo. 


Hình 21.2. Hiện tương Raynaud. 
-_ 


Hình 21.3. Nhồi máu ngón tay. 


396 


Hình 21.4. Ban xuất huyết do giảm tiểu cầu. 


List 21.1. Các nguyên nhân gây xuất hiện xuất huyết dưới da dạng chấm. 


Giảm tiểu cầu. Số lượng tiểu cầu < 100 x 10/1. 


+ + + 


+ 


% 


Tăng phá hủy 

Do miễn dịch 

Xuất huyết giảm tiểu cầu do miễn dịch. 
Lupus ban đỏ hệ thống. 


Do thuốc 
methyldopa). 


(qummne,  sulfonamides, 


Không do miễn dịch 

Do tiểu cầu bị phá hủy (van tim nhân tạo). 
Do tiêu hao (đông máu nội mạch rải rác, 
mât do xuât huyệt). 

Giảm sản xuất 

Bắt sản tủy (thuốc, hóa chất, bức xạ). 
Thâm nhiễm tủy xương (ung thư, u tủy, 
bệnh bạch câu, xơ hóa). 

Tiểu cầu bị bắt giữ 

Cường lách. 


Rôi loạn chức năng tiêu cầu 


+ 


Do bắm sinh hoặc bệnh mang tính chất gia 
đình 

Mắc phải: 

Bệnh tăng sinh tủy. 


-A 
+ 
+ 


Rồi loạn protein trong máu. 
Bệnh thận mạn, bệnh gan mạn. 
Do thuốc (aspirin). 


Xuất huyết do bệnh lý mạch máu nhỏ 


+ + + 


+ + 


Do nhiễm khuẩn: 

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

Nhiễm trùng huyết (não mô cầu). 

Do virus phát ban (sởi). 

Thuốc (steroid). 

Scorbut (vitamin thiếu hụt C) — điển hình 
ban xuât huyệt quanh nang lông chi trên, 
đây là tiêu chuân chân đoán. 

Hội chứng Cushing. 

Viêm mạch: 

Viêm đa động mạch dạng nút. 

Ban xuất huyết Henoch — Schönlein *. 
Thuyên tắc mỡ. 


Rôi loạn protein máu. 


* Eduard Henoch (1620 - 1910), giáo sư nhi khoa ở Berlin, ông mô tả điều này vào nắm 1665 và 
Johannes Schỡnlein, bác sĩ ở Berlin, ông mô tả điêu nảy vào nắm 1668. 


Đếm mạch cho BN có thể phát hiện mạch nhanh. BN thiếu máu có tình trạng tăng 
cung lượng tim, tăng nhịp tim theo cơ chế bù trừ do sự giảm vận chuyên OXy đống mu. 

Quan sát để phát hiện ban xuất huyết (xem Hình 21.4) hay còn gọi là các vét bằm tím, 
do chảy máu dưới da. Các tốn thương có thê thay đôi kích thước từ vết rất nhỏ gọi là chấm 


xuất huyết (xem List 21.1) đến kích thước lớn gọi là mảng xuất huyết (xem Thy 21.5 và 
CHƯƠNG 20). 


397 


Hình 21.5. Xuất huyết dưới da dạng mảng. 
Nếu xuất hiện các đốm xuất huyết nhô lên mặt da và chúng sờ được thì gợi ý đến viêm 


mạch máu hệ thống — nơi tổn thương thường, gây đau đớn hoặc một số trường hợp có thê 
gây nhiễm trùng huyết. 


21.4. CĂNG TAY 


Nếu nghi ngờ xuất huyết do giảm tiểu cầu hay vỡ mao mạch, cần làm nghiệm pháp 
Hess ° đề xác định. : 


21.5. KHÁM HẠCH TRÊN LÔI CÂU 


Khi thăm khám huyết học, cần phải nhớ luôn luôn sờ các hạch trên lồi cầu. Phương 
pháp tốt nhất là yêu cầu BÑ gập khuỷu đến 909, dạng nhẹ cánh tay và đặt lòng bàn tay phải 
của người khám dưới khuỷu tay phải của BN (xem Hình 21.6). Ngón tay cái của người 


? Affred Hess (187 - 1 933) giáo sư nhi khoa ở New York, mô tả điều này vào năm 1914. Nghiệm pháp 
Hess hiện nay ít được thực hiện do việc xét nghiệm tiểu cầu cho kết quả rất nhanh và được thực hiện ở 
hầu hết bệnh viện. Đặt băng huyết áp ở cánh tay và bơm lên trên 10 mmHg so với huyết áp tâm trương. 
Đợi 5 phút rồi xả băng huyết áp và đợi thêm 5 phút rồi mới quan sát để từn các chấm xuất huyết ở tay 
dưới nơi đặt băng quấn huyết áp, đặc biệt là ở cổ tay và hố trụ vì đây là nơi da lỏng lẻo nhất. Nếu < 5 
chấm xuất .huyỂrr” là bình thường và > 20 chấm xuất huyết/œn? là bất thường. Điều này gợi ý giảm 
tiêu cầu, rối loạn chức năng tiêu cầu hoặc vỡ mao mạch. 


khám có thể được đặt trên vùng thích hợp, đó là ở đầu gần và hơi phía trước của lồi cầu 
trong. Điều này được thực hiện tương tự với tay trái. Hạch vùng này to thường 
Nó xuất hiện khi có nhiễm trùng tại chỗ, Iymphoma non Hodgkin ° hoặc 
bệnh giang mai. Lưu ý các đặc điểm của hạch lympho và các bệnh lý đưo 
List21.2 và List 21.3. Các triệu chứng và dấu hiệu chắc chắn gợi ý phì đ 
có thể là hậu quả của một căn bệnh nghiêm trọng (xem Good signs gui 


——->*_ˆ 
\ No 


398 


Hình 21.6. S ạct rên lôi cầu. 
List 21.2. Các đặc n của hạch bạch huyết. 


Khi sờ hạch cần ghi nhận những đặc 
1. Vị trí 

—_ Hạch có thể khu trú tại mộ 

trùng tại chô, lymphoma 

hoặc lan rộng (lym 

muộn). 


2. Kích thước. Các hạch lớn thường là 
những hạch bât thường (> 1 cm). 

3.. Mật độ. Các hạch cứng gợi ý sự lắng đọng 
carcinoma; hạch mêm có thê bình thường; 

Z> El `. và các hạch dai,đàn hôi có thê là 

Các khu VIỆP sẽ thây Iymphoma. 

Vùng trên lôi câu. 

Nách. 


Vùng cô và 


4. Tính chất đau. Điều này gợi ý nhiễm 
trùng hoặc viêm câp tính. 

5... Sự di động. Các hạch không di động nhiều 
khả năng là do sự thâm nhiễm của ung thư 


Vùng thưọ nà : sa 
nhiêu hơn so với các hạch di động. 


+ + + + + 


6. Nằm trên da. Viêm bề mặt da gợi ý nhiễm 
trùng, bê mặt da co rút gợi ý carcInoma. 


+ + 


€. TẠO 
vào nấm 
nghe ở Anh. 


(1789 - 1866), một sinh viên nổi tiếng tại bệnh viện Guy, London, ông mô tả điều này 
rường hợp đầu tiên ông mô tả là BW của Richard Bright - là người đầu tiên sử dụng ống 


List 21.3. Nguyên nhân gây phì đại hạch huyết khu trú. 
1. Nhóm hạch bẹn: nhiễm trùng chi dưới, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh lý ác tính vùng 
bụng hoặc vùng chậu, chủng ngừa. 
2. Nhóm hạch nách: nhiễm trùng chi trên, carcinoma vú, bệnh lý ác tính rải rác, chủng ngừa. 
3. Nhóm hạch trên lồi cầu: nhiễm trùng cánh tay, lymphoma, bệnh sarcoid. 
4. Nhóm hạch thượng đòn trái: bệnh ác tính di căn từ ngực, bụng (đặc biệt là bệnh lý dạ dày — dấu 
Troisier) hoặc khung chậu. 


5. Nhóm hạch thượng đòn bên phải: bệnh lý ác tính di căn từ ngực hoặc thực quản. 


Good signs guide 21.1. Các yếu tố cho thấy phì đại hạch Ilympho có liên 
quan đến các bệnh lý nên quan trọng (Iymphoma). 


Dấu hiệu 
—_ Tuổi >40 25) 0.41 
399 — = cân Kệ 2) 0,85 
— Sốt 0,71 li 
—_ Hạch đầu và cô nhưng không có hạch thượng đòn 0,84 1,2 
—_ Hạch thượng đòn | Sìi 0,76 
—_ Hạch nách 0,86 1,0 
— Hạch bẹn 0,76 1,0 
—_ Kích thước 
+ <4ecm2 0,44 3,6 
+ 4-9cm? 2,0 0,87 
+ >0cmF S,4 0,65 
—_ Mật độ chắc Đi 0,64 
—_ Nhạy đau 0,61 h2 
—_ Không di động 13,0 0,73 


21.6. NHÓM HẠCH NÁCH 


Đề sờ được nhóm hạch này, nâng cánh tay của BN lên và dùng bàn tay trái của người 
khám để khám bên phải, đây ngón tay của người khám vào vùng nách càng cao càng tốt. 
Sau đó hạ cánh tay của BN xuông để ở trạng thái thư giãn trên cánh tay của người khám. 
Thực hiện ngược lại cho phía đối diện (xem Hình 21.7 và Hình 21.8). 

Có năm nhóm hạch nách chính: (1) trung tâm; (2) ngoài (trên và ngoài); (3) ngực 
(trong); (4) dưới đòn và (5) dưới vai (ở dưới cùng, xem Hình 21.9). Cần cỗ gắng cảm nhận 
các hạch ở mỗi vùng của nhóm hạch nách. 


400 


Hình 21.7. Phì đại hạch nách. 


`» 


“4# 


Hình 21.8. Khám hạch nách. 


TC 


401 


Hình 21.9. Các nhóm chính của các hạch bạch huyết ở nách. A = trung 
tâm; B = ngoài; C = ngực; D = dưới đòn; E = dưới vai. 
21.7. KHUON MẠT 


Quan sát đôi mắt đề phát hiện vàng củng mạc, xuất huyết hay sung huyết (do tăng số 
lượng các mạch máu nổi lên trên củng mạc gặp trong đa hồng cầu, xem Hình 21.10). Kết 
mạc xanh xao, nhợt nhạt gợi ý thiểu máu và là triệu chứng đáng tin cậy hơn các triệu chứng 
ở móng chân, tay hoặc các nêp gấp lòng bàn tay. Tại . Bắc Âu, sự kết hợp với dấu hiệu bạc 
tóc sớm và mắt xanh gợi ý bệnh thiêu máu ác tính miễn dịch do thiếu vitamin B12 do thiếu 
các yếu tố nội tại khi bị teo niêm mạc dạ dày. 


Hình 21. 10. Đa hông cầu vô: căn — các Hì<ch máu nổi trên bê mặt củng 
mạc. 


402 


Khám miệng tìm sự phì đại nướu răng, do sự xâm nhập của bạch cầu, đặc biệt trong 
bệnh bạch câu câp dòng mono hoặc do sưng nề trong bệnh scorbut. Chảy máu nướu rắng 
có thể do loét, nhiễm trùng hoặc xuất huyết của niềm mạc hầu họng. Viêm teo lưỡi xuất 
hiện khi thiếu máu hồng cầu to hay thiếu máu thiếu sắt. Dãn mao mạch quanh hoặc trong 
miệng gặp trong bệnh cảnh xuất huyết do dãn mao mạch di truyền. Cần lưu ý quan sắt sự 
phì đại của hạnh nhân. Vòng Waldeyer. 4 là một vòng bạch huyết ẻ ở phần sau của hầu miệng 
và hầu mũi bao gồm các hạnh nhân hầu và hạnh nhân khẩu cái. Đôi khi Iymphoma non 
Hodgkin sẽ liên quan đến vòng hạnh nhân Waldeyer, nhưng bệnh Hodgkin hiếm khi xảy 
Ta. 


21.8. NHÓM HẠCH CỔ VÀ THƯỢNG ĐÒN 


Hình 21.11. (a) hạch bạch huyết vùng cổ và thượng đòn gồm: 1 = dưới 
V HP 2 = dưới hàm dưới; 3 = chuỗi cổ (cổ sau và cổ trước hoặc cổ sâu); 

= thượng đòn; 5 = góc tam giác sau; 6 = sau tai; 7 = trước tai; 8 = 
XP Ba (b) bệnh lý hạch bạch huyết ở cổ, (c) bệnh lý hạch bạch huyết 
dưới hàm. 


9 Heinrich IWWiheln Gottfied von Waldeyer - Hartz (1836 - 1921), nhà giải phẫu học Berlin. 


403 


List 21.4. Các nguyên nhân gây phì đại hạch bạch huyết. 


Phì đại hạch bạch huyết lan tỏa Bệnh mô liên kết (viêm khớp dạng thấp, 
—._ Lymphoma (hạch dai, đàn hồi và cứng). Iupus ban đỏ hệ thông). 
—._ Bệnh bạch cầu (bạch cầu cấp hay bạch cầu - Bản do xâm lắn (sarcoid). 
kinh dòng lympho). — Thuôc (phenytoin — giả lymphoma). 
—_ Nhiễm trùng: Phì đại hạch bạch huyết khu trú 
—_ Virus (nhiễm trùng tăng bạch cầu đơn —_ Nhiễm khuẩn cấp hoặc mạn tính khu trú. 


nhân, cytomegalovirus, HIV). — _ Di căn từ carcinoma hoặc các u đặc khác. 


— _ Vi khuẩn (lao, brucella, giang mai). —_ Lymphoma, đặc biệt là bệnh Hodgkin. 


— Ký sinh trùng (toxoplasmosIs). 


Cho BN ngôi và sờ hạch cô từ phía sau. Cần sờ được tám nhóm hạch bạch huyết tại 
khu vực này, cô găng xác định mỗi nhóm hạch băng ngón tay của người khám (xem Hình 
21.11. Đầu tiên là sờ hạch dưới cằm — năm ngay dưới căm, sau đó là hạch dưới hàm — 
nằm ngay góc hàm. Tiếp theo đó sờ chuỗi hạch cổ ~ nằm trước cơ ức đòn chũm, nhóm 
hạch tam giác phía sau — nằm sau cơ ức đòn chữũm. Sờ các hạch vùng chấm sau đó di 
chuyên xuống nhóm hạch trước và sau tai. Cuối cùng là sờ nhóm hạch phía trước, cho BN 
hơi nhún vai, cảm nhận trong hồ dưới vai tại nguyên ủy của cơ ức đòn châm đề tìm nhóm 
hạch thượng đòn. Nguyên nhân của các bệnh lý hạch khu trú hay lan tỏa được liệt kê trong 
List 21.4. Lưu ý rằng nhiều hạch cô nhỏ có thê sờ thấy được ở người trẻ tuôi khỏe mạnh. 


i ` 
Hình 21.12. Viêm mạch bạch huyết vùng bẹn. 

Khi sờ được các hạch to nên lưu ý đến các vùng dẫn lưu của các hạch này. Điều này 
có thê gợi ý tìm được nguyên nhân của bệnh (xem List 21.4). Viêm mạch bạch huyết (xem 
Hình 21.12) là tình trạng viêm nhiễm của mạch bạch huyết, có thể quan sát rõ ràng được 
các vùng dẫn lưu của các hạch bắt thường, đặc biệt nếu chúng phì đại lên thường do nguyên 
nhân nhiễm trùng. 


21.9. XƯƠNG NHẠY ĐAU 


BN ngồi, gõ nhẹ vào cột sống tìm điểm đau của xương. Nguyên nhân gây đau xương 
có thê là do xâm lần tủy xương trong bệnh u tủy, lymphoma hay carcinoma hoặc do các 


404 


bệnh lý ác tính của xương. Án nhẹ nhàng lên xương ức và hai xương đòn bằng cùm tay, 
sau đó kiêm tra hai vai BN băng cách đây ra trước. 
List 21.5. Các nguyên nhân gây lách to. 


Lách rất to 

Thường gặp 
—_ Bệnh bạch cầu kinh dòng tủy. 
—_ Xơ hoá tuỷ. 

Ít gặp 
—_ Sốtrét, 


—_ Sốt rét đen (kala azar). 


— Lymphoma nguyên phát của lách. 


Lách to trung bình 

Những nguyên nhân ở trên 

Tăng áp lực tĩnh mạch cửa. 
Lymphoma. 

Bệnh bạch cầu (cấp hoặc mạn tính). 
Thalassaemia. 

Bệnh do tích lũy (bệnh Gaucher *) 
Lách to mức độ nhẹ 

Những nguyên nhân ở trên. 

Rồi loạn tăng sinh tuỷ khác: 


—_ Đa hồng cầu vô căn. 
—_ Tăng tiểu cầu. 
Thiếu máu tán huyết. 
Thiếu máu hồng cầu to (hiếm gặp). 
Nhiễm trùng: 
—  Virus (bệnh truyền nhiễm, viêm gan). 
—_ VỊ khuẩn (viêm nội tâm mạc nhiễm 
khuân). 
— Ký sinh trùng (sốt rét). 
Bệnh lý mô liên kết: 
— _ Viêm khớp dạng thấp. 
— - Lupus ban đỏ hệ thống. 
—.. Viêm đa động mạch nút. 
Thâm nhiễm (amyloid, sarcoid). 
Lách to có thê thấy trong 3% — 12% dân số bình 
thường. 


* Phillipe Charles Ernest Gaucher (1854 - 1918), một bác sĩ da liễu ở bệnh viện St - Louis, Pháp, ông 


mô tả điều này vào nắm 1882. 


21.10. KHÁM BỤNG 


Cho BN nằm ngửa, khám bụng một cách tỉ mỉ, đặc biệt trong các trường hợp lách to 
(xem List 21.5 và Good sign guide 21.2), gan to, các hạch cạnh động mạch chủ (hiếm khi 
SỜ thấy), hạch bẹn và khối bướu tỉnh hoàn. Cần nhớ rằng một khối u ở trung tâm và sâu 
trong lộ bụng thường do phì đại hạch cạnh động mạch chủ. Phì đại hạch cạnh động mạch 
chủ thường do lymphoma hoặc bệnh bạch cầu dòng lympho. Thăm khám trực tràng để tìm 
bằng chứng chảy máu hoặc carcinoma. 


Good signs guide 21.2. Lách to. 


Dấu hiệu 
— Sờ được lách | 8.2 -04 
—_ Gð đục (Khoảng Traube) Ì243 -048 | 
= SN Thôn pháp Castell (nốt Castell) | l2 | 0.45 | 


Hai nghiệm pháp khám lách to được mô tả ở đây: 
— Gõ khoảng Traube: BN nằm ngửa, tay trái dạng ra nhẹ, yêu cầu BN thở đều, sau 
đó gõ vùng lách từ giữa ra ngoài. Lưu ý răng khu vực này thường gõ vang trừ khi do lách 
tO. 


405 


Hình 21.13. Điểm Castell 


— Gõ lách bằng phương pháp Castell: BN nằm ngửa, gõ vào điểm Castell (xem Hình 
21.13) — khoảng gian sườn thấp nhất bên trái ở đường nách trước — khi BN hít vào và thở 
ra găng sức. Lưu ý răng gõ đục trong thì hít vào nếu như có lách to. Độ nhạy và độ đặc 
hiệu của nghiệm pháp này được ghi nhận là cao lần lượt khoảng 82% và 83%. Đánh giá 
BN nghi ngờ có bệnh ác tính được trình bày List 21.6. 


List 21.6. Đánh giá BN nghĩ ngờ có bệnh lý ác tính. 


Sờ nắn tất cả hạch bạch huyết dẫn lưu. 


Khám tất cả nhóm hạch bạch huyết còn lại. 

Khám bụng, đặc biệt đối với gan to và báng bụng. 
Thăm khám tĩnh hoàn. 

Thăm khám trực tràng và khám phụ khoa. 

Khám phối. 

Kham ngực. 


œ mà rạp b6 Ðn 


Khám da và móng tay đề tìm melanoma. 


21.11. HẠCH BẸN 


Có hai nhóm hạch bẹn: một là dọc theo dây chẳng bẹn và nhóm còn lại dọc theo mạch 

đùi (xem Hình 21.14), Các hạch nhỏ, chắc, di động thường xuât hiện ở người bình thường. 
21.12. CHAN 

Chú ý phát hiện các vét bầm tím, thay đổi sắc tố da hay các vết cào xước. Ban xuất 

huyệt sờ được trên mông hoặc căng chân thường xuât hiện trong ban xuât huyệt Henoch — 

Schönlein ° (xem Hình 2[.15). Phản ứng thuôc có thê gây ban xuât huyệt ở chân hay ở nơi 

khác (xem Hình 21.16). Loét chân có thê xuât hiện trên mắt cá trong hoặc mắt cá ngoài 


° Ban xuất huyết Henoch — Schỡnlein được đặc trưng bởi viêm cầu thận (biểu hiện bởi tiểu máu và protein 
niệu), đau bụng và đau khớp. 


thường liên quan đến thiếu máu tán huyết (bao gồm thiếu máu hồng cầu hình liềm và bệnh 
hồng cầu hình cầu di truyền), cơ chế có lẽ là do biến chứng nhồi máu ở mô do bất thường 
độ nhớt của máu. Loét chân có thê xuất hiện trong bệnh thalassemia, macroglobulin máu, 
xuất huyết giảm tiêu cầu và đa hồng cầu, cũng như trong hội chứng Felty. Dùng 
hydroxyurea lâu dài cho rối loạn tăng sinh tủy có thể gây viêm loét má. 

Đôi khi hạch khoeo có thê sờ được trong hồ khoeo. 

Cần khám chân đề tìm các bắt thường về thần kinh gây ra do thiếu vitamin B12: bệnh 
thần kinh ngoại biên và thoái hóa tủy sống bán cấp. Vitamin B12 là một yếu tố thiết yếu 
trong việc chuyên đổi homocysteine thành methionine; thiếu B12 dẫn đến thiếu methionine 
làm giảm sự methyl hóa protein nền của myelin. Thiếu vitamin B12 cũng có thê dẫn đến 
giảm thị giác và những thay đổi về tỉnh thần. Nhiễm độc chì có thể gây thiếu máu và dấu 
bàn chân (hoặc bàn tay) rủ. 

Dấu hiệu của bệnh lý tĩnh mạch ở chân có thê chỉ ra có huyết khối tĩnh mạch trước đó 

406 và tôn thương các van giữa các tĩnh mạch nông và sâu. Tìm dấu hiệu của huyết khối tĩnh 
mạch tái đi tái lại. 


Verticol From skin of 
group penls, scrotum 
rineum, 
ower voagind, 


Í 


_.<.. 


Hình 21.14. Các nhóm hạch bạch huyết bẹn và các khu vực dẫn lưu của 
chúng. 


407 


Hình 21.16. Ban xuất huyết do thuốc. 
21.13. KHÁM ĐÁY MẮT 


Sự gia tăng độ nhớt máu, xảy ra trong bệnh macroglobulin máu, bệnh tăng sinh tuỷ 
hoặc bạch câu kinh dòng bạch câu hạt, có thê gây ra ứ huyết võng mạc và phù gai thị sau 
đó. Xuất huyết có thê xảy ra do rồi loạn cầm máu. Tôn thương võng mạc (nhiều mảnh màu 
vàng - trắng) có thể gặp trong nhiễm toxoplasma và nhiễm cytomegalovirus. 


T&O'C essentials 


1. Cần thăm khám toàn bộ cơ thê để tìm các triệu chứng bệnh huyết học. 

2. Mô tả chính xác đặc điểm và kích thước của các hạch bạch huyết. 

3... Sờ lách là một kĩ năng khó, sinh viên cần thực hành nhiều. 

4. Có nhiều nguyên nhân gây lách to và kích thước của lách kèm theo sự hiện diện của bệnh lý 
hạch bạch huyết và bệnh nền của BN cần phải được đưa vào khi xem xét chân đoán phân biệt. 


408 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 
VÀ CẬN LÂM SÀNG 
CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 


I/42I;|91© 


Phạm Đức Nguyên 


22.1. TÓM TẮT THĂM KHÁM BỆNH LÝ HUYẾT HỌC 


Text box 22.1. Tóm tắt thăm khám các bệnh lý huyết học. 


Hình 22.1. Thăm khám huyết học. 
BN nằm ngửa với một gối kê dưới đầu 
1. 


Quan sát tổng trạng 

Cân nặng (bình thường, giảm, tăng). 

Xuất huyết dưới đa (giảm tiểu cầu, bệnh 
scorbut). 

Dạng chấm (như đầu kim). 

Dạng mảng (vết bằm lớn). 

Thay đổi sắc tố đa (Iymphoma). 

Phát ban và tốn thương thâm nhiễm 
(Iymphoma). 

Loét (giảm bạch cầu đa nhân trung tính). 
Tím (đa hồng cầu). 

Đỏ da (đa hồng cầu). 

Vàng đa (tán huyết). 

Vết trầy xước (bệnh tăng sinh tủy, 


Miệng — nướu phì đại (bệnh bạch cầu dòng 
mono), loét, nhiễm trùng, xuất huyết (bất 
sản tủy); viêm teo lưỡi, viêm góc miệng 
(thiêu sắt, thiêu vifamnn). 
Lưỡi — amyloid. 

Hạch cỗ (tư thế ngồi): sờ từ phía sau. 
Xương nhạy đau 

Cột sống. 

Xương ức. 

Xương đòn. 

Xương vai. 

Bụng (tư thế nằm) và bộ phận sinh dục 
Hạch bẹn. 

Khám chỉ tiết từng cơ quan. 

Chân 


Viêm mạch (ban xuất huyết Henoch — 


410 


Iymphoma). Schölein ở mông, đùi). 


—_ Chủng tộc. —_ Vết bằm ở da. 

2. Tay —_ Thay đổi sắc tố da. 

— Móng lõm hình thìa, nhạt màu. — Loét (bệnh hemoglobin). 

— _ Nếp gấp lòng bàn tay nhạt (thiếu máu). —_ Dấu hiệu thần kinh (thoái hóa phức hợp 

— Bệnh khớp (heamophilia, gout thứ phát, bán cấp kết hợp, bệnh lý thần kinh ngoại 
thuốc). biên). 

— Bắt mạch. 9. Khác : 

3. Hạch nách và hạch trên lồi cầu — si 2 HN: xuât huyệt, .. trùng. 

4. Mặt — Biêu đô thân nhiệt (nhiễm trùng). 

— _ Củng mạc: vàng, nhạt, sung huyết kết mạc —_ Phân tích nước tiêu (đái máu, sắc tố mật). 
(đa hông câu). — Khám trực tràng và phụ khoa (mất máu). 


Việc thăm khám huyết học là thăm khám có chủ đích trong quá trình theo dõi diễn 
tiến của bệnh, nhưng việc này sẽ là thăm khám toàn bộ và đầy đủ nếu lần đầu tiên tiếp xúc 
với BN mà bệnh lý huyết học được chúng ta nghĩ đến. 

Tư thế BN giống như khi chúng ta thăm khám hệ tiêu hóa. Chắc chắn rằng BN đã bộc 
lộ đầy đủ, đối với phụ nữ thì được che một phần bằng áo choàng. Quan sát các vết bầm, thay 
đổi sắc tố da, da nhợt nhạt, vàng da hoặc các vết trầy xước (nghĩ đến bệnh tăng sinh tủy hoặc 
lymphoma). Ngoài ra, còn phải chú ý đến chủng tộc của BN. 

Nâng bàn tay BN lên, quan sát móng tay xem có móng lõm hình thìa không (ngày nay 
ít gặp và gợi ý thiếu máu thiếu sắt) và những thay đổi trong viêm mạch máu. Nếp gấp lòng 
bàn tay nhợt nhạt có thể nói lên tình trạng thiếu máu (Hb thường dưới 70 g/I). Bằng chứng 
của các bệnh khớp có thể góp phần quan trọng trong chẩn đoán (viêm khớp dạng thấp và hội 
chứng Felty, chảy máu trong khớp thường tái đi tái lại trong các rối loạn đông cầm máu, gout 
thứ phát trong rối loạn tăng sinh tủy). 

Khám các hạch trên lôi cầu ở tay, lưu ý bất kỳ vết bầm nào xuất hiện ở da. Hãy nhớ 
rằng, dạng chấm như đầu kim, trong khi dạng mảng là vết bầm lớn. 

Khám nách và sờ các hạch vùng này. Tổng cộng có 5 vùng chính: trung tâm, ngoài 
(trên và ngoài), ngực (trong), dưới đòn, dưới vai (dưới). 

Quan sát khuôn mặt BN. Xem mắt, chú ý dấu hiệu vàng, nhợt nhạt hay xuất huyết 
củng mạc và dấu sung huyết củng mạc trong đa hồng cầu. Tiếp đến là khám miệng. Hãy tìm 
dấu hiệu dẫn mao mạch quanh miệng. Lưu ý sự phì đại của nướu răng (bạch cầu cấp dòng 
mono hoặc bệnh scorbut), loét, nhiễm trung, xuất huyết hay viêm teo lưỡi (thiếu sắt, thiếu B;a 
hay thiếu acid folic) và viêm gốc miệng. Quan sát các hạnh nhân hầu và hạnh nhân khẩu cái 
(vòng Waldeyer). 

Đỡ BN ngồi dậy. Khám các hạch cổ từ phía sau. Có 8 nhóm hạch: dưới cằm, dưới 
hàm, chuỗi cổ, thượng đòn, tam giác sau, sau tai, trước tai và vùng chẩm. Sau đó sờ nhóm 
hạch vùng thượng đòn từ phía trước. Gõ nhẹ vào cột sống để tìm dấu hiệu đau xương của BN 
(gặp trong bênh tăng sinh tủy, u tủy hoặc carcinoma). Đồng thời ấn nhẹ vào xương ức, xương 
đòn và xương vai để tìm dấu hiệu đau xương. 

Đặt BN nằm ngửa một lần nữa. Khám bụng BN. Tập trung khám vào gan và lách. Sờ 
tìm các hạch cạnh động mạch chủ. Đừng quên khám tinh hoàn ở nam giới và thực hiện thắm 
trực tràng và phụ khoa (khi nghi ngờ có khối u hoặc chảy máu). Ep khung chậu tìm dấu hiệu 
đau xương. Sờ nắn các hạch bẹn. Có hai nhóm: dọc theo dây chằng bẹn và dọc theo bó mạch 
đùi. 


A11 


Khám chân. Chú ý đặc biệt đến loét ở chân. Khám chân từ góc nhìn của thần kinh học 
để tìm bằng chứng của thiếu vitamin B:z hoặc bệnh lý thân kinh ngoại biên do nguyên nhần 
khác. Nhớ rằng, suy giáp có thể là nguyên nhân gây thiếu máu và bệnh lý thần kinh. 

Cuối cùng, soi đáy mắt, lặp biểu đồ thân nhiệt và phân tích nước tiểu. 


22.2. CẬN LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN 
22.2.1. Xét nghiệm huyết học 


Chấn đoán các bệnh lý huyết học dựa trên bệnh sử, khám thực thê và các xét nghiệm 
chọn lọc. Trong khi chuyên ngành huyết học lại có nhiều xét nghiệm nặng nẻ và xâm lẫn 
nên nên tảng chân đoán vẫn phải dựa vào lâm sàng. 

Chìa khóa lựa chọn xét nghiệm bao gồm: 

— Công thức máu: để xác định thiếu máu và tìm nguyên nhân có thể của nó (để xác 
định cân những xét nghiệm đặc hiệu hơn) hoặc đê xác định rôi loạn bạch câu (bệnh bạch 
câu) hoặc rôi loạn tiêu câu (thâp: giảm tiêu câu, cao: tăng tiêu câu). 

— Phết máu ngoại biên: là phần cận lâm sàng để xác định bệnh lý (hồng cầu hình bia 
trong bệnh gan, hông câu hình gai trong bệnh thận, hông câu hình giọt nước trong thâm 
nhiễm tủy xương — xem bên dưới). 

— Đếm hồng cầu lưới: sẽ thấp nếu sự sản xuất hoặc trưởng thành của hồng cầu bị 
khiêm khuyêt hoặc sẽ cao nêu đời sông hông câu ngắn đi (mât máu). 

— Kiểm tra chảy máu quá mức: prothrombine time (INR) sẽ tăng nếu thiếu vitamin 
K hoặc điêu trị băng warfarin. 

— Kiểm tra đông máu quá mức (như tiền sử đa tắc tĩnh mạch sâu): yếu tố V Leiden 
bị biên đôi, thiêu yêu tô kháng thrombin IHH, thiêu protein C hoặc S, kháng thê kháng 
phospholipid. 

— Kiểm tra đặc biệt: đột biến gen JAK2 và đa hồng cầu nguyên phát, nhiễm sắc thê 
Philadelphia, bạch câu kinh dòng tủy, điện di miễn dịch huyệt thanh và nước tiêu đê tìm 
đa u tủy (yêu tô M), kiêm tra tán huyệt (bao gôm test Coombs — kháng thê kháng hông 
câu). 

— Tủy xương: để xác định loại bệnh bạch cầu, tương bào tăng sản (đa u tủy). 

22.2.2. Tiêu bản phết máu ngoại biên 

Đó là một cách tiếp cận đơn giản và hữu ích. Một lam máu ngoại biên được thực hiện 
đúng đăn là một cách sinh thiệt mô đơn giản nhật, ít xâm lần nhât và dê tiêp cận nhât và 
trở thành một công cụ chân đoán hữu dụng trong lâm sàng. Kết quả phết máu ngoại biên 
có thể: (1) đánh giá hình thái học của hồng cầu, bạch cầu và tiểu câu có bình thường không; 
(2) giúp mô tả loại thiếu máu; (3) phát hiện sự hiện diện của các tế bào bất thường và cung 
cấp manh mối cho sự biến đổi về lượng protein như paraprotein máu và (4) giúp cho việc 
chuẩn đoán các bệnh lý nhiễm khuẩn, thâm nhiễm ác tính của tủy xương hoặc rối loạn tăng 
sinh tế bào máu nguyên phát. 

Các trang tiếp theo đây sẽ minh họa một số bệnh lý lâm sàng trên lam phết máu ngoại 
biên — xem từ Hình 22.2 đên Hình 22.14. 


: L# ) = —~>ồ^v-‹ =“t _ CC c3 Ă. 2) : 

l se SA Sồo56o coO%2 

Đo„ẻể rn ®.oo © “o.Gi! 
ỳ ©o © “e .fẳẴ® «>» ®Se 

›8 S>o©oso“ o©@S5°o° œ@ 
G6“ © ©*”S0*s© Gđoo: 


412 60a s9 SS% ovo°e S54 
» _- 86500 sa. °Š 
Hình 22.2. Thiếu máu hồng cầu hình cầu. Di truyền tăng sinh hồng cầu 
hình câu hoặc thiếu máu tán huyết tự miền. Rất nhiều tế bào hồng câu 
nhỏ tròn và thiếu vùng sáng ở trung tâm là hồng cầu hình câu (hông cầu 
lớn có thể là hồng cầu lưới). 


Hình 22.3. Tự đông kết. Bệnh kết tủa lạnh. Hình ảnh cho thấy khối kết 
tụ của hồng câu (năng lượng thấp). 


Ñ% ý ` . 
£ " ` = 
Ỉ ` 
c“” > l 
' ". 3 : 
v h á h ¬ /#Ƒ 
3 tá Z : 
@ 
Xuui 
- 7 
rh & 
ẻằẻ. m 
' , ' ` nu. 3 4 
¬ - "'.. & =Ổ 
| : f ọ `— 
| cử *ÔỒ ẻ ` 
413 | " ,n ẹ jj co Tan 
` &.? "TS + 
SG _ ở = S F se 
(+ : 


m 
£ 
` 
) 
z 


Ỉ w t ? ^ 
Hình 22.4. Tán huyết trong bệnh lý vi mạch máu (đồng máu nội mạch rải 
rác). Thường quan sát thấy các mảnh võ của hồng câu (dấu vết căn). 


Hình 22.5. Thiếu máu hồng cầu hình liềm. Lam cho thấy có nhiều hông 
cầu dạng hình liềm với hồng cầu hình bia có thể thứ phát sau cắt lách 
trong bệnh này. 


414 


~ 
o thấy có thâm nhiễm 
của tủy xương. Thấy được sự lưu hà ng câu có nhân và bạch 


cầu non. 


cắt lách. Lam cho thấy có nhiêu thể Howell — Jolly, hồng 
à tế bào có gai. 


415 


o thấy có sự loạn sản của 


Hình 22.8. Tăng sinh nguyên bào sợ 
au biến dạng hình giọt nước 


tế bào hông câu có nhân, các tế bà 
và có một bạch cầu ngu ên thủ 


Ễ _ ` Ằ« .Ã 
rét. Hai hông câu T trung tâm của lam có dạng tư dưỡng. 


416 


Hình 22.10. Bệnh do virus (bệnh tr 


). Trên lam có hai dạng 
không xác định hoặc dạng "switch : 


Hình m khuẩn (viêm phổi, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn). 
Các trung tâm là các bạch câu đũa với hạt độc tố trên lam. 


A17 


“es:E% <5 


Hình 22. 12. Bạch câu cấp. Trên lam có hai bạch câu nguyên thủy với 


nhân nổi bật. 


Hình 22.13. Thiếu máu thiếu sắt. Trên lam cho thấy, hông cầu đa dạng 
vê hình dạng và kích cỡ. Nhìn chung đó là nhược sắc. 


415 


Hình 22.14. Thiếu máu hồng câu tơ. Hồng cầu to với dạng oval và bạch 
cầu trung tính đa phân đoạn. 
22.2.3. Thiếu máu 

Thiếu máu là tình trạng giảm nồng độ của Hb dưới 135 g/l ở nam giới trưởng thành và 
dưới 115 g/1 ở nữ giới trưởng thành. Thiêu máu không phải là một bệnh của bản thân nó, 
nó là kết quả của một bệnh lý nền (xem List 22. |). Có thê phân loại thiếu máu theo hình 
ảnh của tế bào máu. Hồng cầu với thê tích hồng cầu trung bình (MCV) thấp xuất hiện nhỏ 
và nhược sắc. Người có MCV cao xuất hiện to và trong hoặc hình oval (hông cầu to). 
Ngoài ra, hồng cầu có thể bình thường về hình dạng và kích cỡ nhưng giảm về sô lượng. 


Dấu hiệu thiếu máu nặng của bất cứ nguyên nhân nào bao gồm da niêm nhợt nhạt, 
nhịp tim nhanh, áp lực động mạch nảy rộng, rung mu tâm thu do sự tăng co bóp bù trừ 
cung lượng tim và suy tim nêu sự thích nghi không còn hiệu quả. Đó có thê là dâu hiệu 
của bệnh lý nên. 

22.2.4. Giảm tế bào máu toàn thê 

Dấu hiệu: có thê có dấu hiệu lâm sàng của thiếu máu, giảm bạch cầu (giảm số lượng 
bạch câu sẽ dân đên tình trạng nhạy cảm với nhiễm khuân) và giảm tiêu câu (châm xuât 
huyệt và chảy máu) — sự giảm cả 3 dòng tê bào máu tủy xương. Nêu điêu đó được xác định 
trên công thức máu thì được gọi là giảm tê bào máu toàn thê. 

Nguyên nhân 

—~ Thiếu máu bắt sản: sự bất sản nặng của tế bào tiền thân dòng hồng cầu, bạch cầu 
và tiêu câu trong tủy xương, kêt quả trong xương mật đi các tê bào tạo máu và thay vào đó 
là mỡ. Nguyên nhân được xếp trong List 22.1. 50% không tìm được nguyên nhân rõ ràng. 


419 


List 22.1. Các nguyên nhân gây thiếu máu. 


Thiêu máu hông cầu nhỏ + 


+ 
+ 
+ 


Lưu ý: thiếu ăn hiếm khi là nguyên nhân đơn độc. 


Thiêu máu hông câu to 


Thiếu máu thiếu sắt (sắt cần thiết cho Sự 
tông hợp hem) + 
Chảy máu mạn tính (thường gặp nhất là 

chảy máu từ đường tiêu hóa hoặc kinh + 
nguyệt). + 
Rối loạn hấp thu (cắt dạ dày). # 
G€nun móc (mất máu). 
Thai nghén (tăng nhu cầu) 


Bệnh thalassemia (bất 


hemoglobin). 


nhẹ thường 


Thiếu máu nguyên hồng cầu (sắt gắn vào 
hem là bât thường) 
Thiếu máu kéo dài trong bệnh mạn tính. 


Nguyên bào tủy xương khổng lồ (tế bào to 
hình oval trên phết máu). 


Thiếu B¡; do: thiếu máu ác tính, cắt dạ dày, 
tiêu chảy mỡ nhiệt đới hoặc phát triển q 
mức của vi khuân, bệnh hồi tràng (lổ 
Crohn, cắt đoạn hồi tràng lớn hơn 60c 
sán cá (Diphyllobothrium latum) đặc 
trong vùng Bắc Âu, chế độ ăn kỉ 
chay, hiếm có) 
Thiếu folat do: suy dinh dưỡng, đặc 
người kém hấp thu do nghiệ 


‹ 


mộ 


: X b Z + 
thai, bệnh bạch câu, tán huy( 
viêm mạn tính, thuôc 
(phenytonin, metrotrexafte : k 
Không có tế bào tủy xương ø lô (chỉ * 
có tế bào to trên lam máu) + 
+ 
+ 


`. ẬẠ€ 
ớ 


Rượu. 
Xơ gan. 


Tăng hông câu lưới KV xuật 


huyết). 

Suy giáp. 
Thâm nhiễm tủy 
Hội chứng loạn sản tủy 
Bệnh tăng s1 


Thiếu máu đẳng b; 0 .~ 


Suy tủy 

n (tủy xương hóa mỡ hay 

thuốc  chloramphenicol, 
phenytoin, vàng, 
les, kháng ung thư; phóng xạ, 
đỏ hệ thống, viêm gan siêu vi, 
, hội chứng Fanconi, bệnh tự 


lo máu không hiệu quả (bình thường 
c tăng sinh tủy xương): loạn sản tủy, 
Foglobin niệu kịch phát về đêm. 

Thâm nhiễm (bệnh bạch cầu, lymphoma, u 
tủy, u hạt, xơ tủy). 

Thiếu máu do bệnh mạn tính 

Viêm mạn tính (nhiễm trùng — lao, áp xe; 
bệnh lý mô liên kêt). 

Bệnh ác tính. 

Thiếu hụt hormone (suy giáp, suy tuyến 
yên, bệnh Addison). 

Bệnh gan. 

Bệnh thận mạn tính. 

Suy dinh dưỡng. 

Thiếu máu tán huyết 

Khiếm khuyết bên trong: di truyền hồng 
câu hình câu, hông câu hình elp, bệnh 
hemoglobin — hông câu hình liêm, 
thalassemia, tiêu hemoglobin kịch phát vê 
đêm. 

Khiếm khuyết bên ngoài: tự miễn — kháng 
thê nóng hay kháng thê lạnh, truyên máu 
không thuận hợp, cường lách, chân thương 
— chạy marathon; van tim nhân tạo, đông 
máu nội mạch rãi rác, sôt rét 


420 


— Thâm nhiễm tủy xương do bệnh bạch cầu, lymphoma, carcinoma, u tủy, xơ hóa 
tủy xương hoặc u hạt. 


— Khác: bạch cầu cấp (giai đoạn sớm), thiếu máu ác tính, cường lách, lupus ban đỏ 
hệ thống, thiếu folat, hemoglobin niệu kịch phát về đêm. 
22.2.5. Bạch câu cấp 
Bệnh bạch cầu là bệnh lý tăng sinh quá mức của một trong các dạng tế bào máu. Bạch 
cầu cấp biểu hiện với suy tủy do quá trình thâm nhiễm của tủy xương với các tế bào chưa 
trưởng thành. BN sẽ tử vong rất nhanh nếu không điều trị. Bạch cầu cấp có thê chia làm 
hai loại: bạch cầu cấp dòng lympho và đòng tủy (dòng mono). 

— Dấu hiệu chung của bệnh bạch cầu cấp. Bao gồm: da niêm nhợt (thiếu máu), sốt 
(thường chỉ xảy ra nhiễm trùng thứ phát do giảm bạch cầu) và xuất huyết (giảm tiêu cầu) 
đều do suy giảm chức năng tủy. Sụt cân, teo cơ (tăng chuyên hóa cơ bản) và nhiễm trùng 
khu trú (amidan hay xung quanh vùng họng do giảm bạch cầu) cũng có thể xuất hiện. 

— Dấu hiệu do sự thâm nhiễm của hệ thống tạo máu. Chúng bao gồm: (1) đau xương 
do sự thâm nhiễm hay nhồi máu; (2) hạch to (nhẹ đến trung bình, đặc biệt là trong bệnh 
bạch cầu cấp dòng Iympho); (3) lách to (nhẹ đến trung bình, đặc biệt trong bạch cấp cấp 
dòng lympho, lách có thể bị đau do nhồi máu) và (4) gan fo (nhẹ đến trung bình). 


— Dấu hiệu xâm lắn các cơ quan khác. Bao gồm: (1) phì đại hạnh nhân khâu cái (bạch 
cầu cấp dòng Iympho); (2) sưng hay chảy máu nướu răng (bạch cầu cấp dòng mono; (3) 
tràn dịch màng phổi; (4) liệt dây thần kinh, liên quan đến rễ thần kinh tủy sống hay thần 
kinh sọ hoặc (5) viêm màng não vô trùng do sự thâm nhiễm vào màng não, gặp nhiều trong 
bạch cầu cấp dòng lIympho. 


22.2.6. Bạch câu kinh 
Đó là một bệnh lý huyết học ác tính, trong đó tế bào bạch cầu non được biệt hóa rõ. 
Bệnh có tiên lượng tôt hơn so với bệnh bạch câu câp. Có hai loại bệnh bạch câu kinh là 
bạch câu kinh dòng lympho và bạch câu kinh dòng tủy. 

— Dấu hiệu của bệnh bạch cầu kinh dòng tủy. Bệnh bạch cầu kinh dòng tủy là một 
trong những rôi loạn tăng sinh tủy. Đó là sự lan rộng của khôi u tê bào hạt trong tủy xương, 
gan và lách. 

+ Dấu hiệu toàn thân bao gồm: da niêm nhợt (thiếu máu do xâm nhiễm tủy xương) 
và bệnh gout thứ phát (thường gặp). 

+ Dấu hiệu hệ thống tạo máu bao gồm lách to nhiều và gan to vừa phải, (chú ý: 
hạch to thường là một dấu hiệu của sự chuyền dạng nguyên bào máu). 


— Dấu hiệu của bệnh bạch cầu kinh dòng lympho có thê có mệt mỏi, da niêm nhọt, 
nhiêm trung câp tính tái đi tái lại. 
+ Dấu hiệu ở hệ thống tạo máu bao gồm gan, lách và hạch to vừa phải. 


+ Các bắt thường khác bao gồm test Coomb dương tính — thiếu máu tán huyết, thâm 
nhiêm hạch bạch huyệt, nhiễm Herpes zoster. BN có thê khai là có tiên sử mân cảm với 
côn trùng đôt. 


421 


22.2.7. Bệnh lý tăng sinh tủy 

Đó là một nhóm rối loạn của các tế bào gốc tạo máu. Bao gồm đa hồng cầu nguyên 
phát, xơ hóa tủy xương nguyên phát, bạch cầu kinh dòng tủy và tăng số lượng tiêu cầu. Có 
sự chồng lấp các triệu chứng lâm sàng và đặc điểm bệnh học xuất hiện trong những rỗi 
loạn này. Do đó BN có thê có triệu chứng hoặc dấu hiệu của một hoặc nhiều rối loạn này. 
Bât kỳ rôi loạn nào ở trên cũng có thê tiên triên thành bạch câu câp dòng tủy. 

22.2.7.1. Đa hồng câu 

Đây là một bệnh lý khi nông độ hemoglobin tăng cao và có thể do gia tăng khối lượng 
hông câu hay giảm của thê tích huyệt tương. Đa hông câu nguyên phát là kêt quả của gia 
tăng tính tự trị trong sản xuât hông câu. BN đa hông câu thường có vẻ mặt hông hào, đỏ 
ửng. Đê khám BN nghi ngờ là đa hông câu, cân đánh giá cân thận những biêu hiện của 
bệnh đa hông câu nguyên phát và nguyên nhân khác của đa hông câu (xem L1Ist 22.2). 

List 22.2. Đa hồng câu. 


Dấu hiệu của đa hồng cầu nguyên phát e© Unguyên bào mạch máu ở tiểu não. 
Xuất hiện sự sung huyết bao gồm sung huyết kết e  Uxơ tửcung. 


mạc và mạch máu võng mạc (không đặc hiệu). e- Hội chứng nam hóa 
Dấu hiệu trầy xước (ngứa toàn thân). , 
Lách to (S0%). 


Dễ chảy máu (rối loạn chức năng tiêu cầu). 


e - Hội chứng Cushing. 
e®- Utế bào ưa Chrom. 


+_ Tình trạng thiếu oxy (tăng erthropoietin 
thứ phát): 
e Bệnh phổi mạn tính. 


Bệnh lý mạch máu ngoại biên và thiêu máu cục bộ 
cơ tim (huyết khói, tuân hoàn chậm). 


Bệnh gout. N hở khi nơi 
Tăng huyết áp nhẹ. ` : bo: : \ NA 
Nguyên nhân của đa hông cầu Pa. 


1. Đa hồng cầu tuyệt đối (tăng số lượng © _ Bệnh tim bâm sinh có tím. 


hồng cầu) e _ Hemoglobin bất thường. 
—_ Tự phát: đa hồng cầu nguyên phát. e _ Ngộ độc CO. 
—_ Thứ phát: 2. Đa hồng cầu tương đối (giảm thể tích 
+ Tăng tiết erythropoietn: huyệt tương) 
e Bệnh thận đa nang, ứ nước, khối u, sau — Mãi TH 
ghép thận. —_ Đa hông câu do stress: bệnh Gaisböck *. 


se _HCC. 
* Felix Gaisbook (1868 - 1955), bác sĩ người Đức, mô tả vào nắm 1902. 


Quan sát BN và ước lượng tình trạng mất nước của BN (mất nước đơn thuần có thê 
gây tăng Hb do cô đặc máu). Lưu ý xem BN có bệnh Cushing hay nam hóa ở nữ giới hay 
không. BN có thể xanh tím do có bệnh lý nền như tim bắm sinh có tím hoặc bệnh phổi 
mạn tính. Tìm vết ô nicotin ở BN hút thuốc. Tất cả những BN này có thê dẫn đến đa hồng 
cầu thứ phát. 

Quan sát tay của BN để thấy dấu hiệu trầy xước, ngứa sau tắm thường gặp trong đa 
hồng cầu nguyên phát, có thể do histamin phóng thích từ basophil. Đo huyết áp BN: rất 
hiếm khi một u tủy thượng thận có thê gây đa hồng cầu thứ phát và cao huyết áp. 


422 


Quan sát mặt BN, tìm sự sung huyết của kết mạc. Tăng đột nhớt ở đáy mắt do ứ đọng, 
dãn tĩnh mạch võng mạc và xuất huyết. Kiểm tra lưỡi BN để đánh giá xem có dấu hiệu 
xanh tím trung ương không. 

Thăm khám hệ tim mạch đề tìm dấu xanh tím do tim bẩm sinh và hệ hô hấp đề tìm dấu 
hiệu của bệnh phối mạn tính. Khám bụng một cách cân thận để tìm lách to, xuất hiện trong 
S0% các trường hợp đa hồng cầu nguyên phát nhưng không thường xảy ra với các nguyên 
nhân khác. Có những dấu hiệu bệnh gan mạn hoặc ung thư tế bào gan nguyên phát có thể 
gây đa hồng cầu thứ phát. Sờ vào thận và tiến hành phân tích nước tiêu. Ở phụ nữ có thê 
sờ tử cung. Bệnh thận đa nang, ứ nước, carcinoma thạn và u xơ tử là những nguyên nhân 
hiếm gặp gây đa hồng cầu thứ phát. 

Khám chân của BN để tìm dấu trầy xước, nốt tophi của #out và bệnh khớp cũng như 
các dấu hiệu của của bệnh lý mạch máu ngoại biên. Trong đa hồng cầu nguyên phát, gout 
thứ phát xảy ra do sự gia tăng đột ngột của số lượng chất chuyên hóa dẫn đến tăng acid 
uric máu. Bệnh mạch máu ngoại biên xuất hiện trong đa hồng cầu nguyên phát do huyết 
khối (do tăng độ kết dính tiêu cầu và đây nhanh quá trình xơ vữa động mạch), tốc độ tuần 
hoàn chậm lại do tăng độ nhớt của máu. 

Khám để tìm dấu hiệu tiểu não, sự hiện diện của một u nguyên bào mạch máu, là 
nguyên nhân hiểm gặp gây đa hồng cầu thứ phát. Khám hệ thần kinh trung ương tìm các 
dâu đột quy do huyết khối lắp mạch máu não. 

22.2.7.2. Xơ hóa tủy nguyên phát 

Đó là một sự rối loạn tế bào sốc tạo máu với sự xơ hóa là một quá trình diễn ra thứ 
phát sau đó. Tủy bị xơ hóa và lách to dần lên là những đặc trưng cho bệnh. 

— Dấu hiệu toàn thân bao gồm da niêm tái nhạt (thiếu máu ở hầu hết BN) và các đốm 
xuất huyết (gặp ở 20% BN, do giảm tiểu cầu). 

— Dấu hiệu ở hệ thống tạo máu bao gồm lách to (trong hầu hết các trường hợp, và 
thường rất lớn — cũng có thê là một tốn thương lách do nhồi máu lách), gan to (xảy ra ở 
50% BN và gan có thể rất to) và hạch to (rất ít gặp). 


— Các dấu hiệu khác như đau xương (không phổ biến) và bệnh gout thứ phát (xuất 
hiện ở 5% BN). 


22.2.7.3. Bệnh bạch câu kinh dòng tủy 
22.2.7.4. Khái quát về tăng tạo tiểu câu 


Đó là một sự gia tăng kéo dài của sô lượng tiêu câu trên mức bình thường mà không 
có bât kỳ nguyên nhân rố ràng nào. 


— Dấu hiệu toàn thân bao gồm chảy máu tự phát và huyết khối. 

— Dấu hiệu hệ thống tạo máu bao gồm lách to. 

— Nguyên nhân sây tăng tiêu cầu (số lượng tiểu cầu hơn 450 x 109) bao gồm: (1) 
sau chảy máu hoặc phâu thuật; (2) sau căt lách; (3) thiêu sắt; (4) viêm mạn tính và (5) bệnh 
lý ác tính. 

— Nguyên nhân gây tăng tiêu cầu (tiểu cầu đếm hơn 800 x 102/) bao gồm: (1) bệnh 
tăng sinh tủy và (2) thứ phát sau căt lách, bệnh ác tính hay đôi khi trong tình trạng viêm 


423 


nhiễm. 
22.2.8. Lymphoma 

Lymphoma là một bệnh ác tính của hệ thống bạch huyết. Có hai nhóm bệnh học lâm 
sàng chính: lymphoma Hodgkin (với tê bào Reed — Sternberg ° đặc trưng) và lymphoma 
non Hodgkin. Dâu hiệu của lymphoma phụ thuộc giai đoạn của bệnh. Bệnh Hodgkin 
thường biêu hiệu ở giai đoạn [ và II còn bệnh non Hodgkin lại thường biêu hiện ở giai đoạn 
IH và IV. 

Giai đoạn của lymphoma, sử dụng bảng phân loại Ann Arbor: 

— Giai đoạn l1: bệnh giới hạn trong một nhóm hạch vùng hoặc một vị trí đơn độc 
ngoài hạch (TE). 

— Giai đoạn 2: tôn thương hai hay nhiều nhóm hạch ở một phía của cơ hoành (II) với 
sự xâm lân ngoài hạch (HE). 

— Giai đoạn 3: tốn thương nhiều nhóm hạch ở cả hai phía cơ hoành (III) mà có hoặc 
không có tôn thương khu trú ở lách (IIIS), xâm lân cơ quan hoặc vùng ngoài hạch (IIE) 
hoặc cả hai (IIHIES) 

— Giai đoạn 4: bệnh lan tỏa vào một hoặc nhiều cơ quan ngoài hạch (có hoặc không 
có bệnh lý hạch bạch huyêt). 

Với bất kỳ giai đoạn nào a = không có triệu chứng và b = sốt, sụt cân trên 10% thể 
trọng trong 6 tháng hoặc đô mô hôi đêm. 
22.2.8.1. Dấu hiệu của lymphoma Hodgkin 

— Phì đại hạch bạch huyết: rời rạc, đàn hồi, không đau, lớn và nông. Thường giới hạn 
một bên và một nhóm hạch vùng. 

— Sụt cân và sốt có thể có hoặc không có nhiễm trùng (giảm khả năng miễn dịch 
trung gian tê bào) gợi ý bệnh có tiên lượng xâu. 

— Gan và lách to. Lách to không phải luôn gặp trong sự lan rộng của bệnh. 

— Thâm nhiễm cơ quan xảy ra trong giai đoạn muộn của bệnh. Đặc biệt chú ý tìm 
dâu hiệu: (1) bệnh phôi như tràn dịch màng phôi; (2) đau Xương hoặc gãy xương bệnh lý 
(hiêm xảy Ta); (3) chèn ép dây rê thân kinh hoặc tủy sông (hiêm) và (4) thâm nhiêm da 
dạng nôt (hiêm). 

22.2.8.2. Dấu hiệu lymphoma non Hodgkin 

— Phì đại hạch bạch huyết: thường nhiều hơn một vị trí và vòng bạch huyết Waldeyer 
thường hay bị ảnh hưởng. 

— Gan lách thường to. 


— Dấu hiệu toàn thân như sụt cân hoặc sốt thì ít gặp. 


2 Dorothy Reed (1874 - 1964), nhà bệnh học tại bệnh viện John Hopkin, Baltinore, mó tả những tế bảo 
này vào năm 1906. KarI Sternberg (1872 - 1935), một nhà bệnh học mô tả những tế bào khổng lồ vào 
nấm 1898. 


424 


— Dấu hiệu lan rộng ngoài hạch thường gặp hơn. 


— Bệnh có thê đôi khi xảy ra ở vị trí ngoài hạch như từ đường tiêu hóa. 


P@22- 


Hình 22.15. Hạch bạch uyết vùng cổ phì đại ở BN lymphoma. 
22.2.9. Đa u tủy 
Đây là một bệnh ác tính thường gặp của tương bào. 


Dấu hiệu toàn thân: 

— Có thể là dấu hiệu của thiêu máu (do thâm nhiễm tủy xương hoặc là hậu quả của 
suy thận), ban xuât huyêt (do thâm nhiễm tủy xương và giảm tiểu cầu) hoặc nhiễm trùng 
(đặc biệt là viêm phôi). 

— Đau xương và gãy xương bệnh lý có thể có. Sụt cân cũng là một đặc điểm đặc 
trưng của bệnh. 

— Thay đổi ở da bao gồm rậm lông, ban vòng đỏ, da vàng và lắng đọng amyloid thứ 
phát. 

— Dấu hiệu của chèn ép tủy sống hoặc thay đổi tâm thần (do tăng calci máu). 

— Tìm dấu hiệu bệnh thận mạn (có thể do tốn thương ống thận, bệnh thận tăng acid 
uric, tăng calci máu, nhiễm trùng đường tiệt niệu, lăng động amyloid thứ phát hoặc thâm 
nhiêm tương bảo. 

22.3. HINH ANH BẸNH LY HUYET HỌC 
CT scan và siêu âm thường được sử dụng đề giúp xác định lách to hoặc hạch to bất 
thường (nhìn hình 22.16 và 22.17) 


425 


Hình 22.17. CT scan lông ngực thấy rõ nhiều hạch to lan rộng, điển hình 
cho một lymphoma. Ở đó có rất nhiêu hạch lớn trong trung thất trước 
thay thế cả tuyến ức. 


T&O"'C essentials 


1. Thăm khám một cách hệ thống có thể hướng ta đến một bệnh lý huyết học. 

2. Nhiều bệnh về máu được phát hiện trên một tiêu bản phết máu ngoại biên thường quy. 

3. Xuất hiện thường xuyên các vết bằm (mảng bằm) có thể là dấu hiệu chỉ điểm cho các bệnh về 
rôi loạn đông câm mu. 

4... Thiếu máu là bệnh lý thường gặp và có biểu hiện toàn thân. Bệnh sử có thể giúp được nhiều cho 
chân đoán bệnh. 

5.. Khám hạch đầy đủ phải được thực hiện thường quy để phát hiện các bệnh huyết học. 
Qua khám thực thê có thể phát hiện được lách to mức độ trung bình và cực lớn. 


7... Hạch to, cứng, không đau là dấu hiệu có ý nghĩa trong chân đoán lymphoma. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý huyết học 


426 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Người đàn ông này được điều trị Iymphoma, hãy hỏi bệnh sử từ ông ấy. 
Hãy hỏi bệnh từ người phụ nữ này, bà ấy gần đây được chân đoán là thiếu máu thiếu sắt. 
Người đan ông này được chân đoán là u tủy, hãy hỏi bệnh sử từ ông ấy. 


3 
2 
4. Người đàn ông này nhận thấy rằng có một vài hạch bạch huyết to, hãy hỏi bệnh sử từ ông ấy. 
5.. Người phụ nữ này nghỉ ngờ bị loãng xương, hãy đưa ra các cận lâm sàng cần thiết. 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ 
KHỚP 


Ð 
= 
le 
=, 
T 
Ö 


Nguyễn Trân Duy, Lê Công Danh 


Các bệnh thấp khớp là tên gọi chung cho cho những triệu chúng đau nhức mà chua có tên gọi đặc biệt, 
mặc dù do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. 
WMiam Heberden (1710 - 1801) 


23.1. TRIỆU CHỨNG 
Những triệu chứng chính của bệnh lý khớp được trình bày trong L1st 23. l. 
| List 23.1. Bệnh sử bệnh lý khớp. 
Triệu chứng chính = Sự Ki; ồn định. 


1. Các khớp —_ Thay đồi cảm giác. 
— Đau. 2. Mắt 
— Đưng. —_ Khô mắt và miệng. 
—_ Cứng khớp buổi sáng. —_ Đỏ mất. 
— _ Cứng khớp do bất động. 3. Hệ thống 
— Mất vận động. — Hiện tượng Raynaud. 
— Mắt chức năng. —_ Phát ban, sốt, mệt mỏi, sụt cân, tiêu chảy, 
—_ Biến dạng. loét niêm mạc. 
— Yếu 
23.1.1. Các khớp ngoại biên 
23.1.1.1. Đau và sưng 


!.. Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
17. Khớp nào bị đau? 
18. Một khớp (monoarthritis) hay nhiều khớp (polyarthritis)? Chỉ cho chúng tôi chúng ở đâu? 
(xem List 23.2, List 23.3, List 23.4) 
19. Khớp có sưng hay đỏ (viêm khớp) hay không (đau khớp)? 
20. Nó đang tốt hơn hay tôi tệ hơn? 
21. Ông/bà có đau nhiều hơn vào buôi sáng không (cứng khớp buổi sáng: viêm khớp dạng thấp) 
hay sau tập thê dục không (viêm xương khớp/thoái hóa khớp)? 
22. Ông/bà có bị chấn thương ở khớp không? 
! 23. Đau có tăng lên vào buổi tối không? (đặc biệt là đau lưng — bệnh lý ác tính) 
24. Đau lưng khởi phát đột ngột? (xẹp đốt sông) 


Các bệnh lý nền của đau khớp thường có thể xác định bằng cách hỏi về sự phân bó, 
thời gian và đặc điểm của các khớp bị tốn thương ~ xem Questions box 23. l. 

Điều này thường hữu ích khi hỏi BN về điểm đau hoặc khu vực đau. Ví dụ, BN nói 
rằng họ đau ở gôi thì có thể là trong hồ khoeo, khớp gỐI, trên hoặc dưới xương bánh chè. 
Nhớ răng đau ở gối hoặc vùng đùi dưới cũng có thẻ là tổn thường từ khớp hông (xem Hình 
23.1}. 


4258 


Hình 23.1. Bản đồ vị trí đau gợi ý tổn thương ở khớp tương ứng. (a) khớp 
cùng đòn và ức đòn, (b) khớp vai, (c) khớp hông, (d) khớp gối. 


429 


Những dạng biểu hiện triệu chứng của các bệnh lý khớp có thê giúp chúng ta thiết lập 
các chân đoán phân biệt bao gôm những điêu sau đây: 
— Khớp với không phải do khớp (tại khớp hoặc những cấu trúc xung quanh khớp như 
gân). 
— Viêm với không viêm (viêm khớp dạng thấp với viêm xương khớp). 
— Cấp tính và mạn tính. 
— Ngoại biên với cột sống (cột sống hoặc khớp cùng chậu). 


— Cải thiện hoặc tiến triển (các triệu chứng ở các khớp được cải thiện với tình trạng 
xuât hiện thêm tôn thương ở khớp mới!) hoặc tái phát. 


— Viêm một khớp với nhiều khớp (2 - 5 khớp) với đa khớp (> 5 khớp). 
List 23.2. Các nguyên nhân gây bệnh khớp đơn độc. 


Sưng, nóng, đỏ, đau ở một khớp (viêm một khớp Đau khớp đơn độc nhưng không viêm khớp 


câp) l —_. Viêm xương khớp. 

—_ Viêm khớp nhiêm trùng Viêm khớp đơn độc mạn tính 

+ Từ đường máu (tụ câu hoặc lậu câu — sau —.. Nhiễm trung mạn tính (nhiễm trực khuẩn 
đó có thê viêm đa khớp). không điền hình). 

+. Thứ phát sau tôn thương thâu khớp. —.. Viêm cột sống huyết thanh âm tính. 

—_ Chân thương. —. Viêm bao hoạt dịch nốt — nhú sắc tó. 

— Gout, giả gout viêm khớp do —_ U sụn bao hoạt dịch. 
hydroxyapatite 


— _ Tụ mấu trong khớp (haemophilia). 

—._ Bệnh lý cột sống thể huyết thanh âm tính 
(thường gặp — đây là bệnh lý liên quan đên 
HLA — B27) - viêm cột sông dính khớp. 


List 23.3. Các nguyên nhân gây viêm đa khớp. 


Viêm đa khớp cấp — _ Viêm cột sống dính khớp. 

—_ Nhiễm trùng - siêu vi, vi khuẩn. — Viêm xương khớp. 

— Khởi phát của viêm đa khớp mạn —_ Gout, giả gout, bệnh lý mô liên kết (lupus 
Viêm đa khớp mạn ban đỏ hệ thông). 

— _ Viêm khớp dạng thấp. —._. Nhiễm trùng (nhiễm xoắn khuẩn — hiếm ). 


Các nguyên nhân của viêm một khớp và viêm đa khớp được nêu trong List 23.2 và 
List 23.3, các dạng viêm đa khớp được liệt kê trong List 23.4. 

23.1.1.2. Cứng khớp buổi sáng 

Hỏi về sự xuất hiện của cứng khớp vào sáng sớm và thời gian cứng khớp này kéo dài 
bao lâu (điển hình kéo dài ít nhất một giờ). Cứng khớp buổi sáng thường xảy ra trong viêm 
khớp dạng thấp và các bệnh viêm khớp khác, thời gian cứng khớp là một chỉ dẫn mức độ 
nghiêm trọng của nó. Sự cứng khớp sau một thời gian không hoạt động, chẳng hạn như 
ngồi là đặc trưng của viêm xương khớp ở khớp hông hoặc khớp gối. 


430 


List 23.4. Các dạng viêm đa khớp. 


Viêm khớp dạng thấp —_ Khớp hông. 
— _ Đây là dạng viêm đa khớp đối xứng nhau. —_ Khớp gối. 
—_ Bàn tay: các khớp ngón gần, khớp bàn —_ Khớp ở cô chân và bàn chân. 
ngón và khớp cô tay. Viêm xương khớp nguyên phát 
—_ Khóp khuỷu. 4. —_ Thường đối xứng và ảnh hưởng tới nhiều 
—_ Các khớp nhỏ ở cột sông cô cao. khớp. 
—_ Khớp gối. —_ Ngón tay: đầu xa (nốt Heberden) và đầu 
—_ Khớp cổ chân. gân (nôt Bouchard), khớp bàn ngón và 
R ˆ - ` . : ngón cái. 
— Bàn chân: khớp bàn chân, khớp bàn ngón. 
— Khớp cùng đòn. 


—_ Cột sống cô và khớp thái đương hàm có l ( Vỏ An nh. 
thể bị tác động. —_ Các khớp nhỏ ở cột sông (cột sông cô thâp 
 â. và thắt lưng). 
Viêm cột sông w ¬- 
1. Viêm cột sống dính khớp mm. 
Ta ca _ T acc non cói ở bàn chân. 
~ _ Khớp cột sống, khớp cùng chậu. Khớp bàn ngón của ngón cái ở bàn chân 
Viêm xương khóp thứ phát 
Đó là: 
— Không đối xứng và có tiền sử chấn thương 
trước đó, viêm và nhiễm khuân ở các khớp 


—_ Khớp hông, khớp gối và khớp vai. 
2. Viêm khớp vầy nến 
— _ Viêm khớp thể ít không đối xứng. 


—__ Viêm ngón. chịu đựng trọng lượng của cơ thể như khớp 
— _ Viêm khớp các đốt ngón xa. hông và khớp gôi. 
— Khớp cùng chậu. —. Hậu quả của các bệnh chuyên hóa (nhiễm 


sắc tố sắt; có nhiều triệu chứng và dấu 


—_ Danø thấp khớn. 
ạng thấp Khợp hiệu toàn thân. 


3. Viêm khớp phản ứng 
— _ Khớp cùng chậu và cột sống. 


23.1.1.3. Tính không hằng định 

Sự không hằng định này được BN kê như là việc đến và đi của các triệu chứng ở khớp 
trong một bệnh lý rõ ràng. Điều này có thể là do trật khớp thực sự (khớp vai hoặc xương 
bánh chè) hoặc sự thay đôi của sức cơ hoặc các vẫn đề ở dây chẳng. 

23.1.1.4. Biến dạng 

BN có thê tự nhận biết được những biến dạng ở khớp hoặc xương. Nếu có sự biến đổi 
tiền triển về của cả một vùng đó thì điêu này rất có ý nghĩa. 

23.1.1.5. Rổi loạn cảm giác 

Điều này có thể xuất hiện như là một hậu quả của sự bó chặt dây thần kinh hoặc chấn 
thương, thỉnh thoảng đó là hậu quả của thiếu máu cục bộ. Hỏi về tình trạng tê bì hoặc dị 
cảm — cảm giác khác thường (khám băng đinh gút hoặc kim). Đánh giá sự phần bố của các 
rỗi loạn cảm giác có thể giúp phân biệt được thần kinh bị tốn thương hoặc bị bó chặt (phân 
bố đặc hiệu) do thiếu máu cục bộ. 

Hơn 50% trường hợp đái tháo đương type 1 và một số trường hợp đái tháo đường type 
2 phát phiến thành viêm khớp bàn tay do đái tháo đường. Các khớp nhỏ và sau đó là các 


431 


khóp lớn sẽ bị tác động. Nó gây đau và hạn chế vận động, đặc biệt là vận động duỗi các 
ngón tay. Da trở nên dày và chắc. Nguyên nhân có thê là bệnh lý mạch máu nhỏ do đái 
tháo đường dẫn đến tổn thương da và mô liên kết. 

23.1.2. Đau lưng 

Đây là triệu chứng rất thường gặp. Nó thường là hậu quả của bệnh lý cơ xương tại chỗ. 
Hỏi về vị trí đau, khởi phát đột ngột hay từ từ, khu trú hay lan tỏa, lan tỏa tới chỉ hoặc bất 
kỳ nơi nào khác, đau tăng khi vận động, ho hay kéo căng. Đau cơ xương điền hình là đau 
khu trú và tăng lên khi vận động. Nếu có sự kích thích rễ thần kinh cột sống có thê có cơn 
đau xuất hiện theo sự phân bố cảm giác da. Điều đó giúp chúng ta khu trú được tầng tốn 
thương. Các bệnh lý như loãng xương (xẹp đốt sống), ung thư xấm lắn, bệnh bạch cầu hoặc 
u tủy Xương có thể gây ra đau lưng tiến triển, thường sẽ đau nhiều hơn vào ban đêm. Cơn 
đau có thể khởi phát đột ngột nhưng nó thường tự giới hạn nếu nó là hậu quả của xẹp đốt 
sống. Trong viêm cột sống dính khớp đau thường nằm khu trú ở khớp cùng chậu và cột 
sống thắt lưng, thường đau nhiều vào ban đêm và cứng khớp vào buổi sáng. Cơn đau do 
viêm cột sống dính khớp thường giảm khi vận động, điều này giúp chúng ta phân biệt với 
đau lưng cơ học. Đau do các bệnh lý ở vùng bụng và ngực (như phẫu thuật bụng hoặc 
phình động mạch chủ ngực) cũng có thê liên quan đến lưng. 

23.1.3. Đau chỉ 

Đau chỉ có thể xuất hiện trong các bệnh lý của hệ cơ xương, da, hệ thống mạch máu 
và thần kinh. 

Đau cơ xương có thể do chấn thương hoặc viêm nhiễm. Bệnh cơ, chẳng hạn như viêm 
đa cơ có thể khởi phát bằng cơn đau nhức ở các cơ gốc chi quanh vai và hông, đi kèm với 
yếu cơ. Đau và cứng khớp vai và khớp hông ở BN trên 50 tuôi có thể là đau đa cơ do thấp 
khớp. Các triệu chứng khởi phát câp tính hoặc bán cấp ở nhiều vị trí gợi ý một quá trình 
viêm nhiễm. Bệnh về xương chăng hạn như viêm tủy xương, nhuyễn Xương, loãng xương 
hoặc u cũng có thể gây đau chi. Viêm gân (viêm bao gân) có thể gây đau tại chỗ trên vùng 
bị ảnh hưởng. 

Bệnh mạch máu cũng có thể gây đau chi. Tắc động mạch cấp gây đau dữ dội, khởi 
phát đột ngột kèm theo chỉ lạnh và tái nhợt. Bệnh mạch máu ngoại biên cũng có thể gây 
đau cách hồi. Huyết khối tĩnh mạch có thể gây đau nhức lan tỏa ở chân kèm theo sưng nè. 

Hẹp cột sống có thể gây đau cách hồi thần kinh khi đi nhưng sẽ thuyên giảm khi 
nghiêng mình về phía trước. 

Dây thần kinh bị bó chặt và các bệnh thần kinh có thể là nguyên nhân đau chi và 
thường kèm theo dị cảm và yếu chi. Các nguyên nhân thường gặp bao gồm dày hoạt dịch 
hoặc trật khớp bán phần, đặc biệt là BN viêm khớp dạng thấp. Viêm mạch máu đi kèm với 
viêm khớp cũng có thê gây ra bệnh thần kinh dẫn đến bệnh thần kinh ngoại biên lan tỏa 
hay viêm đa dây thần kinh. BN viêm khớp dạng thấp mạn tính thường tiến triễn thành bán 
trật đốt cột sông cô tại khớp C1 — C2. Tổn thương này do bào mòn dây chẳng ngang quanh 
mặt sau của mâu răng. BN có thê mô tả như một cơn đáu nhói lan xuông cánh tay và gây 
đau đầu vùng chấm. Gập cổ có thê dẫn đến đè lõm vào tủy sống do mẫu răng và có thể gây 
liệt tứ chi thậm chí là đột tử. Bất thường này có thể quan sát rõ ràng trên X quang cột sống 
cô nghiêng. Tổn thương thần kinh ngoại biên có thể dẫn đến thay đổi vận mạch và đau dữ 


432 


dội ở chị — gọi là hội chứng đau khu vực phức tạp. KỆ cả sau khi đoạn chi, đau chỉ ma có 
thê tiệp tục và tôn tại như một vân đê mạn tính. 


23.1.4. Hiện tượng Raynaund 


Hiện tượng Raynaud ° là một phản ứng bất thường của các ngón tay và ngón chân do 
lạnh. Theo kinh điển, đầu tiên ngón tay sẽ chuyển sang màu trắng, sau đó màu xanh và 
cuối cùng là màu đỏ sau khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Nó có thể gây đau. BN với bệnh 
Raynaud có hiện tượng Raynaud mà không có một bệnh lý nền nào rõ ràng. Bệnh có 
khuynh hướng có tính chất gia đình hoặc phụ nữ nhiều khả năng bị ảnh hưởng. Đây là một 
bệnh lành tính. Tuy nhiên, hiện tượng Raynaud ở BN có bệnh lý mô liên kết, đặc biệt là 
xơ cứng hệ thống, có thể dẫn đến sự hình thành các vết loét ở ngón tay — xem List 23.5. 
Nó có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý này. 

List 23.5. Nguyên nhân gây hiện tượng Raynauld. 
Phản xạ 

— Bệnh Raynauld (tự phát). 

—_ Tốn thương run do máy (hội chứng bàn — 

cánh tay run). 


Bệnh lý động mạch 
—_ Huyết khối hoặc tắc do xơ vữa. 
—.. Bệnh Buerger (viêm tắc mạch huyết khối). 


^ z `. ï- H —_ Hút thuốc lá. 
— Bệnh lý thoái hóa cột sông cô 


: — . Chân thương. 
Bệnh lý mô liên kết ng _Ấ tenu 
: Hu 
—_ Xơ hóa hệ thông, dạng khu trú hoặc lan GEN: l TS 
tỏa. —_ Đa hông câu. 


— _ Bệnh lý mô liên kết hỗn hợp. W5... 
—_ Rôi loạn protein máu. 
—_ Bệnh lý tán huyết do kháng thể lạnh. 


Ngộ độc 


— Lupus ban đỏ hệ thống. 
— Viêm đa động mạch dạng nút. 
— _ Viêm khớp dạng thấp. 


~ 3VI#HiN eờ, — Thuôc: chẹn beta, ergotamine. 


— Viêm mạch máu. — Vinyl chloride. 


List 23.6. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng Sjögren. 

Trong hội chứng này, các tuyến tiết chất ngày bị thâm nhiễm bởi các tế bào lympho và tương bào, gây 
teo và xơ hóa mô tuyên. 

I. Khô mất: viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc (hiểm khi tăng sinh mạch máu giác mạc). 
Khô miệng. 
Ngực: nhiễm trùng thứ phát do giảm tiết chất nhày hoặc viêm phối mô kẽ. 
Thận: nhiễm toan ông thận hoặc đái tháo nhạt. 
Đường sinh dục: viêm teo âm đạo. 


VN. ảo lo To 


Giả lymphoma: hạch to và lách lo, có thể hiếm khi tiến đến ung thư hạch thật sự (thường là non 
Hogkm). 


2 Maurice Raynaud (18344 - 1881), mô tả điều nảy trong lăn làm việc đầu tiên của ông ấJ, được công bố ở 
Paris vào nấm 1662. 


433 


23.1.5. Khô mắt và khô miệng 
Khô mắt và khô miệng là đặc điểm đặc trưng của hội chứng Sjögren (xem List 23.6). 
Hội chứng này có thể xuất hiện độc lập (Sjögren nguyên phát) và rât thường gặp khi đi 
kèm với viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh lý mô liên kết khác. Tuyến tiết chất nhây bị thâm 
nhiễm bởi lympho bào và tương bảo, gây teo và xơ hóa. Khô mắt có thê dẫn đến viêm kết 
mạc, viêm giác mạc và loét giác mạc. Hội chứng Sjögren cũng có thê tác động đến các cơ 
quan khác như phổi hoặc thận. 


23.1.6. Đỏ mắt 


Viêm dính cột sông và hội chứng Beheet, nhưng không phải là viêm khớp dạng thấp, 
có thể có biểu hiện biến chứng bằng viêm mống mắt (đau mắt với sung huyết trung tâm 
củng mạc — đỏ mắt — lan ra ngoại biên của nhãn cầu. Trong bệnh cảnh khác, chăng hạn 
như hội chứng Sjögren, đỏ mắt có thể do khô mắt, viêm củng mạc hoặc viêm thượng củng 
mạc. 


23.2. TRIỆU CHỨNG TOÀN THÂN 


Mật mỏi là triệu chứng thưởng gặp của bệnh lý mô liên kết. Sụt cân và tiêu chảy cũng 
có thể xuất hiện trong bệnh xơ cứng hệ thống, vì sự gia tăng quá mức của vi khuân đường 
ruột. Viêm loét niêm mạc và phát ban thường xuất hiện trong một số bệnh hệ thống như 
lupus ban đỏ. Cứng khớp toàn thê có thể do viêm khớp dạng thấp hoặc xơ cứng hệ thống, 
nhưng nguyên nhân khác như nhiễm trùng hệ thống, vận động thể lực quá mức, đau đa cơ 
do thấp khớp, bệnh lý thần kinh cơ (hội chứng ngoại tháp, tetani, loạn trương lực cơ, viêm 
da cơ) và suy giáp. Cuối cùng, sốt cũng có thể đi kèm với các bệnh mô liên kết, đặc biệt là 
lupus ban đỏ hệ thống, nhưng phải loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng. 


23.3. TIỀN SỬ ĐIỀU TRT 
Các thuốc kháng viêm khớp được sử dụng trước đó cũng như là hiện tại (NSAIDs, 
sulfasalazine, lefunomide, hydroxychloroquine, gold, methotrexate, steroids, tác nhân ức 
chế hoại tử u và các tác nhân sinh học khác). Bắt kỳ tác dụng phụ vào của các loại thuốc 
nảy (như loét dạ dày hoặc xuất huyết — do NSAIDs), tác dụng phụ của steroids hoặc nhiễm 
trùng nặng (tác nhân sinh học) cũng cần phải được phát hiện. Hỏi về những phương pháp 
vật lý trị liệu, phẫu thuật ở khớp và gân trong quá khứ. 
23.4. TIEN SƯ BẢN THÂN 
Quan trọng là phải hỏi về tiền sử chấn thương hay phẫu thuật khớp (là một dạng của 
chấn thương khớp) trong quá khứ. Tương tự vậy, hỏi vê tiền sử của lần nhiễm trùng gần 
đây — kế cả viêm gan, viêm họng do liên cầu, rubella, kiết ly, lậu hoặc lao — có thể liên 
quan đến sự khởi phát của đau khớp hay viêm khớp. Tiền sử bị cắn có thể gợi ý rằng BN 
mắc bệnh Lyme, nhưng sốt Ross River và nhiễm virus parvo thường đi kèm với viêm khớp 
gặp ở những BN Australia. Viêm nhiễm đường ruột kết hợp với viêm khớp. Tiền sử bệnh 
vây nến có thể gợi ý rằng BN bị viêm khớp do vậy nến. Viêm khớp có thể xuất hiện trước 
phát ban ở BN viêm khớp vây nến, do đó tiền sử gia đình bệnh vây nên (liên quan mức độ 
1) có thê gợi ý cho tình trạng này. Điều quan trọng nữa là phải hỏi về tiền sử viêm khớp 
lúc còn nhỏ. Tiền sử hút thuốc cũng quan trọng: viêm khớp dạng thấp thường gặp ở những 
người hút thuốc, và hút thuốc lá làm tăng nguy cơ các bệnh lý tim mạch. 


434 


23.5. TIEN SƯ XÃ HỘI 
Xác định mức độ hoạt động chức năng của BN. Hỏi về nghề nghiệp, sở thích, đam mê 
thê thao. Điều này cũng rất liên quan nếu là viêm khớp mạn tính gây tàn phế cho BN. Bắt 
kỳ tiền sử nhiễm trùng qua đường tình dục nào trong quá khứ cũng rất quan trọng, viêm 
niệu đạo và lậu không đặc hiệu cũng có mối liên quan đặc biệt. 


Bảng 23.1. Hoạt động chức năng của BN viêm khớp dạng thấp. 


Đánh giá 
1 . Hoạt động chức năng bình thường. 
2 I5 khả năng thực hiện các hoạt động bình thường, mặc dù Không thoải mái hoặc 
- vận động giới hạn của một hay nhiều khớp. 
3 Ì có khả thực hiện được một vài hoạt động bình thường hoặc. có khả năng tự chăm 
. sóc bản thân. 
| 4 | BN phải ngồi xe lăn hoặc nằm hoàn toàn trên giường bệnh. 


23.6. TIEN SƯ GIA ĐINH 
Một số bệnh đi kèm với viêm khớp mạn tính có nguyên nhân từ gia đình. Bao gôm 
viêm khớp dạng thấp, out, viêm xương khớp nguyên phát, nhiễm sắc tố sắt, viêm cột sông 
dính khớp và viêm nhiễm đường ruột. Tiền sử gia đình bị rối loạn đông máu có thê giải 
thích sự sưng nề, đau khớp cấp ở một bé trai (haemophilia). 


T&O"'C essentials 


1. Rất nhiều bệnh về khớp có liên quan đến bất thường hệ thống. Hỏi về triệu chứng hiện tại và 
tiên sử bệnh. 
Đau lưng khiến BN thức dậy trong đêm có thể liên quan đến các bệnh lý ác tính. 

3... Bệnh khớp mạn tính có thê ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và công việc của BN. Rất cần thiết 
đề biệt rõ chi tiệt tiên sử bệnh và ảnh hưởng của bệnh đên BN. 

4. Tiền sử cứng khớp buổi sáng đặc trưng cho viêm khớp dạng thấp và giúp phân biệt với viêm 
xương khớp; thời gian kéo dài của triệu chứng giúp ta biệt mức độ trâm trọng của bệnh. 


OSCE ôn tập 


Bệnh sử bệnh lý khớp 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Hãy hỏi bệnh sử người phụ nữ này, bà ấy bị đau khớp. 

43 5 2. Người đàn ông này bị đau lưng và nỗi ban ở da đã lâu, hãy hỏi bệnh sử từ ông ấy. 

3. Người phụ nữ này bị cứng khớp vào buôi sáng, hãy hỏi bệnh sử từ bà ấy. 

4 


Người đàn ông này khởi phát đau lưng dữ dội và sốt gần đây, hãy hỏi bệnh sử từ ông ấy. 


41 H/U KHẨM BỆNH LÝ 
KHỚP 


Ð 
= 
le 
2 
T 
° 


Nguyễn Trân Duy, Lê Công Danh 


! 23m cao thấna kê đi đa vai trò khủng Kkhiấn của các khớn vn qua ‹ 2 
tam sao ông Kê được vai tro khủng khiê0 của các KhỚP? xương qua s cuộc đời của chúng ta 


W/Iam Sakes0eafe, Richard I7 


24.1. GIẢI PHẪU 


Cột sống cổ 


~= # 


Vai Q@ AlZÿ Vai 
hà k 


~-. I ' „” 


Háng, / ƒ (Có Háng 
(Hông) TỰ, tHông) 
Cổ Nh. _ Cổtay 

. 
Bàn 
2 ĐỆ`. + ngón 
Liên l lên đốt 
ngón gần ngón gần 
Gối Gối 
Bàn ngón 


ngón chân cái 


Hình 24.1. Các khớp hoạt dịch bị ảnh hưởng trong viêm khớp dạng thấp 
(đổi xứng, cánh tay và chân, khớp lớn và khớp nhỏ). 


437 


Viêm khớp ảnh hưởng đầu tiên đến màng hoạt dịch của khớp. Sự dày lên này có thê 
SỜ thấy và gọi là màng máu — pannus. Sau đó là sự tự hủy hoại của các câu trúc xung quanh 
bao gồm dây chăng, sụn khớp và xương. 


Đau khớp có thể khu trú nếu viêm nhiễm gần da, nhưng bất thường ở sâu có thê gây 
ra hiện tượng đau quy chiếu. Vùng cảm giác đau sẽ tương quan với sự phân bố của cơ bám 
vào khớp đó — khoanh cơ (myotome). Ví dụ, khớp vai và cơ vai sau được chỉ phối bởi rễ 
C5 và Có, vì vậy đau ở vai và xương bả vai có thể phát sinh từ bất kỳ câu trúc nào được 
chỉ phối bởi các rễ thần kinh này — bao gồm cả cơ và khớp vai cũng như khoanh tủy C5 và 
C6 của tủy sống. Hình 24.1 cho thấy các vị trí các khớp hoạt dịch điển hình bị ảnh hưởng 
trong viêm khớp dạng thấp. 

Các cầu trúc ngoài khớp bao quanh một khớp — dây chẳng, gân, thần kinh cũng có thể 
là nguồn gốc của đau khớp. Đau khớp gây hạn chế vận động khớp theo tất cả các hướng, 
vận động chủ động (BN vận động) và vận động thụ động (vận động bởi người khám). Bệnh 
ngoài khớp gây giới hạn vận động ở các mức độ khác nhau theo các hướng khác nhau và 
có xu hướng gây hạn chế vận động chủ động nhiều hơn. 

Viêm khớp thoái hóa hoặc viêm xương khớp là những dạng viêm khớp thường gặp, 
nhất là ở người già. Tình trạng này ảnh hưởng đến các khớp hoạt dịch (xem Hình 24.2) và 
được đặc trưng bởi sự mất sụn khớp, hình thành chồi xương mới và thay đổi hình dạng của 
khớp. 


Khớp cổ bàn 
Cácxươngcổ | Khớp bàn ngón 
tay | Xương bàn ⁄ Các đốt ngón gần 
ngón lll ⁄ JỄ KT 
——>x Khớp liên đốt 
: ⁄ ngón gần 


Động mạch 


: Khoang bao hoạt dịch 
mu ngón / 


/ „sụn khớp 


. Đốt ngón giữa „ Chân móng 
? sÍ 


Í _~ Da móng 


Xương bàn 
ngón Ï —Phao móng 
Xương bàn ngón II 
Đốt ngón gần 2 [Mông 
Đốt ngón xá \ /- \ \ 
Khớp liên Dây chẳng Bao  Đốt ngón xa 


đốt ngón xa lòng bàn tay 


Hình 24.2. Xương bàn tay và khớp ngón tay — các khớp hoạt dịch điển 
hình. 
List 24.1. Các yếu tố nguy cơ của viêm xương khớp. 

—_ Tuổi. 

—_ Béo phì. 

—_ Các yếu tô đi truyền. 

—_ Chân thương. 

— Nghề nghiệp hoặc các hoạt động giải trí (khớp hông của người nông dân, khớp gối của cầu thủ 

bóng đả). 
— Chủng tộc (người Caucasian — thường ở khớp hông và các khớp bàn tay). 


438 


Các yếu tố nguy cơ nhất định của viêm xương khớp được liệt kê trong List 24. 1. 

Mặc dù bất kỳ khớp hoạt dịch nào cũng có thê bị ảnh hưởng, nhưng đa số xảy ra ở một 
số khớp nhất định. 

24.2. QUAN SAT TONG TRẠNG 

Có nhiều cách nhất định để khám khớp và các cấu trúc liên quan, điều quan trọng là 
phải nhận ra được những biến chứng toàn thân của các bệnh cơ — xương — khớp. Thực tế 
thăm khám phụ thuộc vào bệnh sử và đôi khi dựa vào sự nhạy bén của thầy thuốc. Khám 
đầy đủ tất cả các khớp ít khi được thực hiện thường quy trong thăm khám lâm sàng, nhưng 
sinh viên phải biết cách khám đúng cho mỗi khớp và thăm khám chuẩn là một phần quan 
trọng khi đánh giá những BN có các triệu chứng cơ năng về khớp hoặc những BN đã được 
chân đoán và có các triệu chứng tiến triển. Bệnh các mô mềm ngoài khớp cũng thường hay 
SặP. 

Quan sát tổng. trạng rất quan trọng vì hai lý do: một là, nó chỉ điểm các bất thường 
chức năng, một điều cần thiết trong việc đánh giá bệnh lý cơ - xương — khớp; hai là, một 
số bệnh lý nhất định có thể được chân đoán nếu quan sát tông trạng một cách tỉ mỉ. Nhìn 
cách mà BN bước vào phòng bệnh. Có đau và có khó khăn khi đi vào phòng hay không? 
Tư thế ấy gợi ý điều gì? BN có cần sự hỗ trợ như gậy hoặc khung tập đi hay không? Biến 
dạng rõ ràng và những khớp nào có liên quan? Lưu ý đến kiêu tôn thương khớp, có thể gợi 
ý bệnh nguyên. 

List 24.2. Các dấu hiệu điển hình của viêm xương khớp. 

— _ Phì đại xương (bony swelling) quanh khớp (nốt Heberden). 

— _ Ít hoặc không có viêm màng hoạt dịch. 

—_ Biến dạng kèm mất vững ít. 

— Giảm vận động - chủ động và thụ động. 

— _ Tiếng răng rắc khi vận động khớp. 

—_ Khớp nhạy đau. 


— _ Teo và yêu cơ. 


Đề khám một cách chi tiết BN hơn nên yêu cầu BN cởi quần áo, bộc lộ càng nhiều 
càng tốt, thường là đến đồ lót. Tùy vào tình trạng BN và các bộ phận được khám, cách 
khám tốt nhất là bắt đầu khi BN nằm trên giường, ngồi ở cạnh giường hoặc ghế hoặc đứng. 
Nên lưu ý khi BN cởi quần áo vì các bệnh viêm khớp có thê ảnh hướng đến các hoạt động 
này (thường ngày) của BN. 

Xem các đặc điểm điển hình trong viêm xương khớp trong List 24.2. 


24.3. NGUYÊN TẮC KHÁM KHỚP 
Những nguyên tắc chung được áp dụng khi thăm khám tất cả các khớp được tóm tắt 
như sau: nhìn, sờ, vận động, đo và so sánh hai bên. 
24.3.1. Nhìn 
Nguyên tắc đầu tiên là luôn luôn so sánh trái và phải. Nên nhớ rằng khớp là một cấu 
trúc 3 chiêu, nên cân phải được quan sát từ phía trước, phía sau và hai bên. Quan sát da đê 
tìm dâu đỏ da — erythema, chứng tỏ có tình trạng viêm nhiễm đang diễn ra, viêm khớp 


439 


đang tiến triển hoặc nhiễm trùng, teo khớp — atrophy gợi ý đến những bệnh lý mạn tính, 
sẹo chứng tỏ BN đó đã từng được phẫu thuật trước đó như nối gân, thay khớp và phát ban 
— rash. Ví dụ, bệnh vậy nên thường đi kèm phát ban và viêm đa khớp. Ban vậy nên bao 
gồm các mảng đỏ, có vậy ở mặt duỗi chi. Móng cũng bị ảnh hưởng (xem Hình 24.6). Ngoài 
ra, nên tìm xem có ban viêm mạch máu ở da không, với hình dạng từ mảng xuất huyết có 
thê sờ được hoặc ban dạng lưới cho đến hoại tử da. 

Một khối nhỏ, cứng, sưng không đau ở mặt lưng cô tay thường là nang hoạt dịch — 
hạch 2. To hơn, khu trú, vùng sưng nê mềm ở mặt lưng cổ tay thường chỉ điểm viêm bao 
gân. 

Lưu ý dấu hiệu sưng nề phía trên khớp. Một số nguyên nhân gây sưng khớp như: tràn 
dịch vào ô khớp, phì đại và viêm bao hoạt dịch (viêm khớp dạng thấp) hoặc tăng sản xương 
ở viền khớp (viêm xương khớp). Cũng có thể do các mô xung quanh khớp, như viêm gân 
hoặc viêm túi hoạt dịch trong viêm khớp dạng thấp. Sưng nề chỉ đưới có thể do giữ nước 
— không đau và có thể do viêm ở một vị trí nào đó của chân. Sưng đau có thê là hậu quả 
của viêm nhiễm ở khớp mắt cá hoặc ở gân hoặc ở cân cơ hoặc phù viêm của da và mô dưới 
da. 

Biến dạng là biểu hiện của những bệnh lý mạn tính, thường là thoái hóa, viêm khớp 
và đa dạng từ lệch trụ nhẹ ở các khớp đốt bàn — ngón tay trong giai đoạn sớm của viêm 
khớp dạng thấp cho đến phá hủy nặng và làm mất cầu trúc của khớp (Charcot ° - xem Hình 
29.13). Sự lệch trục của cơ thể ra xa đường giữa gọi là biến dạng valgus, hướng vào đường 
giữa gọi là biến dạng varus. Ví dụ, genu valgum nghĩa là chân chữ X và genu varum là 
chân chữ O. 

Tìm bất thường trục của xương. Bán trật khớp (hoặc trật khớp nhẹ) — subluxation là 
tình trạng hai mặt khớp còn tiếp xúc với nhau một phần. Trật khớp nặng — dislocation là 
tình trạng hai mặt khớp hoàn toàn tách rời nhau. 

Teo cơ là hậu quả của sự phối hợp giữa tình trạng khớp không được vận động, viêm 
mô xung quanh và đôi khi là chèn ép dây thần kinh. Dẫn tới ảnh hưởng các nhóm cơ bám 
vào các khớp bệnh (teo cơ tứ đầu đùi trong viêm khớp gói) và là dấu hiệu của bệnh lý mạn 
tính. 


24.3.2. Sờ 


Sờ da có âm không. Thông thường dùng mặt lưng của các ngón tay — phân giúp đánh 
giá nhiệt độ tốt hơn. Một khớp mát là thường không liên quan đến viêm câp. Một khớp 
sưng và hơi âm có thể bị ảnh hưởng hởi viêm màng hoạt dịch cấp, nhiễm trùng (rất âm; 
staphylococcus) hoặc viêm khớp tinh thể (gout). 

Nhạy cảm đau biểu hiện tình trạng viêm cấp, nhưng có thê xuất hiện trên cơ của những 
BN đau cơ xơ hóa. Đau ở các cạnh khớp chỉ điểm tình trạng viêm. Các khớp không thê 


2 Điều trị theo truyền thống, đánh thật mạnh vào tổn thương bằng cuốn Kính Thánh, không có hiệu quả 
chút nào. 

° Jean Martin Charcot (1825 - 1893), bác sĩ thần kinh người Paris. Ông trở thành giáo sư về bệnh thần 
kinh, giữ chức tịch đầu tiên của Hội Thần Kính thế giới. Các học trò của ông có: Babinsski, Marie và Freud. 


440 


khám trực tiếp (khớp hông, khớp cô chân giữa), đau khi vận động thụ động là dấu hiệu của 
viêm. Giải thích BN nếu việc khám khiến BN khó chịu. Đau có thể phân độ như sau: 


— Độ I: BN than đau. 

— Độ 2: BN than đau và nhăn mặt. 

— Độ 3: BN than đau, nhăn mặt và rút khớp lại. 
— Độ 4: BN không cho khám. 

Điều này có thể là hậu quả của tình trạng viêm khớp hoặc các tốn thương ngoài khớp 
(mô quanh khớp), bao gôm viêm gân; túi hoạt dịch hoặc các thành phân dính vào (điêm 
bám gân). Nhiễm trùng ở các khớp gây đau rât dữ dội và BN có thê không đê cho người 
khám vận động khớp của mình. Sờ vào khớp hoặc những vùng bị đau phải thật nhẹ nhàng, 


quan sát vẻ mặt của BN chứ không phải chỉ chú ý vào khớp cần khám khiến cho việc khám 
trở nên khó chịu. 


Sờ khớp phải thật chú ý, nếu có thẻ, tìm bằng chứng của viêm màng hoạt dịch, sưng 
nề có tính chất mềm và xốp. Phân biệt với tràn dịch, nó thường ảnh hưởng đến những khớp 
lớn nhưng cũng có thê xảy ra với bất kỳ khớp nào — khối sưng nè có tính di động và có thê 
bị đây lệch vào trong khớp. Phù xương có cảm giác cứng và bất động, gợi ý quá trình tạo 
xương hoặc dày xương dưới sụn. 


24.3.3. Vận động 


Có rất nhiều thông tin thu thập được khi khám vận động thụ động. Vận động thụ động 
chống chỉ định với các trường hợp có chắn thương gần đây ở chi hoặc khớp, cũng như nghĩ 
ngờ gãy xương. Yêu câu BN thư giãn và chúng ta sẽ vận động thụ động các khớp. Điều 
này phải được thực hiện nhẹ nhàng và hạn chế nêu như BN cảm thấy đau (thứ phát do co 
thắt cơ), nếu có tràn dịch áp lực, nếu có co thắt các nang hoạt dịch hoặc có biến dạng có 
định. Các khớp có thể hạn chế vận động duỗi (biến dạng dạng duỗi có dịnh) hoặc hạn chế 
gấp (biến dạng gấp có định). Vận động thụ động cột sống không thực tế (trừ khi người 
khám rất khỏe) vì vậy vận động chủ động được áp dụng trong trường hợp này. Vận động 
chủ động hữu ích hơn trong việc đánh giá thêm chức năng khớp. Chức năng bàn tay và 
dáng đi thường áp dụng như là các nghiệm pháp chức năng. Đau khi di chuyền gợi ý vẫn 
đề ở khớp hoặc mô xung quanh khớp. 

Tính vững chắc của khớp rất quan trọng và phụ thuộc phần lớn vào hệ thống dây chằng 
quanh khớp. Nghiệm pháp này được thực hiện bằng cách di chuyển khớp nhẹ nhàng theo 
các hướng khác đề đánh giá giới hạn vận động khớp — được giữ bởi dây chăng và cơ. 

Sự kêu răng rắc của khớp, đó là cảm giác rít hoặc tiếng động từ bên trong khớp, gợi ý 
sự không đều của bề mặt khớp. Cho thấy có tổn thương mạn tính. 

24.3.4.Đo 

Đo lường chính xách phạm vi hoạt động của khớp bằng góc kế, là một thanh bản lề 
với thước đo góc ở trung tâm. Mở các cạnh và đặt chúng lên khớp. Đo vận động khớp bắt 
đầu ở vị trí sô 0. Đối với hầu hết các khớp đó là vị trí giải phẫu ở trạng thái duỗi — ví dụ 
như gối thẳng. Chuyên động được ghi nhận là số độ vận động gấp từ vị trí bắt đầu. Một 
khớp gối có biến dạng gấp có định được ghi nhận là 30° đến 60°, nghĩa là biến dạng gấp 
cô định một góc 30° và vận động khớp bị giới hạn đến 60°. Một số khớp có thê đo được cả 


gấp và duỗi từ vị trí giải phẫu, như khớp cổ tay. Các góc kế không dùng thường quy nếu 

không phải là bác sĩ cơ — xương — khớp và vận động khớp có khoảng giá trị bình thường 

khá rộng. Hâu hêt các bác sĩ lâm sàng ước lượng tương đôi giới hạn vận động của khớp. 
Thước dây dùng đề đánh giá độ lớn cơ tứ đầu và trong khám vận động cột sông. 


24.4. KHÁM CỤ THỂ TỪNG KHỚP 


24.4.1. Bàn tay và cổ tay 
xem Hình 24.3 đến Hình 24.8. 


A441 


Hình 24.3. X quang bàn tay bình thường. 
24.4.1.1. Giải phầu 
Khớp giữa các đốt ngón tay là các khớp hoạt dịch bản lề. Có 8 xương ở cô tay hình 


thành nên các khớp trượt và giúp cổ tay vận động gắp/duỗi, dạng/khép khi chúng trượt lên 
nhau. 


24.4.1.2. Bệnh sử 

Đau sẽ xuất hiện ở một số hay tất cả các khớp. Cơn đau này thường mơ hồ và lan tỏa 
nếu lan xuống từ vai hoặc cô hoặc do hội chứng ống cô tay và khu trú nếu do viêm khớp. 
Cứng khớp vào buổi sáng nếu do viêm khớp dạng thấp. Sưng nề cổ tay có thể là triệu 
chứng của viêm khớp hay viêm bao gân. Sưng nê ở một sô khớp riêng biệt thường gặp 
trong viêm khớp. Biến dạng ngón và bàn tay thường do viêm khớp dạng thấp hoặc biến 
dạng ở ngón tay là hậu quả của viêm khớp hoặc nốt tophi có thể là triệu chứng than phiền 


442 


của BN. Sự biến dạng khởi phát một cách đột ngột khiến chúng ta nghĩ nhiều đến đứt gân 

bệnh lý. Ngón tay khóa hoặc bật (ngón tay cò súng) là trường hợp điển hình của viêm bao 

gân gấp — tenovagintis. Mất chức năng là một vân đề nghiêm trọng liên quan đến nhiều 

chức năng quan trọng của bàn tay và cổ tay. Chúng ta cần khai thác các vấn đề gây nên 

tình trạng này. Triệu chứng thần kinh là hậu quả của việc dây thần kinh bị chèn ép gây ra 

đị cảm, tê và thỉnh thoảng cường cảm hay giảm sức cơ và suy giảm chức năng của bàn tay. 
Text box 24.1. Thăm khám bàn tay và cổ tay. 


Ngồi thẳng (bàn tay đặt lên gối). + Giới hạn vận động. 
1. Quan sát tổng trạng + Tiếng răng rắc. 
—_ Hội chứng Cushing. +. Đau mỏm trâm trụ. 
— Cân nặng. —_ Khớp bàn ngón 
Viêm mống mắt, viêm củng mạc,... + Viêm màng hoạt dịch. 
2. Nhìn. ở mặt lưng + Tràn dịch. 
Cổ tay + Giới hạn vận động. 
+ Da: sẹo, đỏ, teo cơ, ban. + Tiếng răng rắc. 
+_ Phù: phân bố. +. Bán trật khớp. 
+ Biến dạng: lệch trụ, trật khớp mặt lòng, ... Khóp liên đốt ngón gần và xa. Như trên 
— Khớp bàn ngón —_ Tiếng kêu ở gân lòng bàn tay. 
+_ Da. — Hội chứng ống cô tay. 
+ Sưng nề: phân bố. —. Mặt lòng. 
+ Biến dạng: lệch trụ, bán trật ra trước. + Da: sẹo, lòng bàn tay son, các nếp gấp lòng 
—_ Khớp liên đốt ngón gần và xa bàn tay (thiêu máu). 
S. “Tn, + Teo cơ. 
+ Phù: phân bố. 4. Chức năng bàn tay 
+ Biến dạng: cổ thiên nga, boutonnière, chữ — Lực Lửa 
VN — Lực năm chìa khóa. 
+ Móng. Vây nến: có chám lõm, khía, bong — Lực đối ngón. 
tróc, dày sừng, mât màu. —_ Khả năng khéo léo. 
3. Sờ và vận động thụ động 5. Khác 
— Cổtay —_ Khuỷu: nốt dưới da — ban vầy nền. 
+ Viêm màng hoạt dịch. —_ Các khớp khác. 
Tràn dịch. — _ Dấu hiệu bệnh hệ thống. 


24.4.1.3. Khám 
Đầu tiên, cho BN ngồi cạnh giường và đặt bàn tay BN lên gối với lòng bàn tay sắp. 
Thông thường chỉ cân khám bàn tay là đủ thông tin đê đưa ra chân đoán. Đây là bài kiêm 
tra thường được hỏi trong thi vân đáp. 


Nhìn 


— Băt đầu khám ở cô tay và căng tay. Tìm những dâu hiệu nôi ban đỏ, xơ cứng bì, 
teo da, sẹo và vêt phát ban trên da. Tìm dâu hiệu sưng nê và vị trí phần bô của nó. 


— Kê đên, quan sát cô tay đê tìm dâu hiệu sưng nê, biên dạng, sự gô lên của mỏm 


trâm và xương trụ. Sau đó quan sát xem có dấu hiệu teo cơ ở bàn tay hay không. Điều này 
làm xuất hiện những rãnh trống giữa các xương bàn ngón. Đặt biệt thấy rõ ở mặt lưng bản 
tay. 

— Tiếp đến là khám các khớp bàn ngón. Chú ý những bất thường về da, sưng nề hay 
biến dạng. Đặc biệt chú ý đến sự lệch trục trụ và bán trật khớp ở các ngón tay. Sự lệch trục 
trụ biểu hiện qua độ sai lệch của các ngón tại các khớp bàn ngón về phía xương trụ (trong). 
Thường đi kèm với bán trật ngón tay ra trước (xem Hình 24.4). Những kiêu biến dạng này 
rất điển hình nhưng không phải đặc trưng cho bệnh viêm khớp dạng thấp — xem List 24.3. 


CN 


@x 


vã deformity 


443 


CD SN d 
Hình 24.4. (a) bàn tay viêm khớp dạng thấp: lệch trụ và biến dạng chữ 
Z. (b) Bàn tay viêm khớp dạng thấp: biến dạng cổ thiên nga và khớp liên 
đốt ngón xa. (c) cổ thiên nga khi đang ăn (cổ duôi ở phần thân và đầu 
gập). (d) Biến dạng Boutonnière. 

List 24.3: Các nguyên gây biến dạng đa khớp. 


—_ Viêm khớp đạng thấp. 
— Viêm khớp Jaccoud'. 
—_ Viêm đốt sông huyết thanh âm tính, đặc biệt là viêm khớp vây nến, viêm cột sống dính khớp 
hoặc bệnh RetIter. 
—__ Gout có tophi mạn tính (hiếm khi đối xứng). 
— _ Viêm xương khớp nguyên phát toàn thể. 
” Fˆrancois Jaccoud (1830 - 1913), giáo sư y khoa, Geneva. 


— Kế đến, kiểm tra khớp liên đốt ngón gần và ngón xa. Chú ý các bất thường ở da và 
sưng nê ở khớp. Tìm những biên dạng đặc trưng của viêm khớp dạng thâp (xem Hình 


444 


24.4). Bao gồm biến dạng cô thiên nga và biến dạng boutonnière của các ngón tay và biến 
dạng hình chữ Z của ngón cái (xem Hình 24.4). Những biến dạng này xuất hiện do khớp 
bị phá hủy và rối loạn chức năng của gân. Biến dạng cổ thiên nga bản chất là do sự duỗi 
quá mức của khớp liên đốt ngón gần và biến dạng gâp cô định tại khớp liên đốt ngón xa. 
Điều này là do BN bị bán trật khớp liên đốt ngón gần và gân cơ ở ' khớp liên ngón đốt xa bị 
ngắn lại. Biến dạng kiểu Boutonnière thì ngược lại, biến dạng gấp tại khớp liên đốt ngón 
gần và duỗi tại khớp liên đốt ngón xa. Nguyên nhân là do sự trồi ra của khớp liên đốt ngón 
gần qua chỗ đứt của gân duỗi. Biến dạng Z của ngón cái bao gồm duỗi quá mức của khớp 
liên đốt ngón tay, gấp có định và trật khớp bàn ngón tay. 


Bunion 


` 


Hình 24.5. Bàn tay (a) và bàn chân (b) của BN viêm xương khớp/thoái 
hóa khớp. (a) nốt Heberden (khớp liên đốt ngón xa) và nốt Bouchard 
(khớp liên đốt ngón gân) và (b) biến dạng ngón cái ở bàn chân. 

— Tìm các đặc điểm của viêm xương khớp ~ osteoarthritis (xem Hình 24.5). Các khớp 
thường bị ảnh hưởng: khớp liên đốt ngón xa và khớp cô bàn ngón I. Nốt Heberden ° là biến 
dạng thường gặp do hình thành gai xương ở phần nền đốt ngón Xa. Ít gặp hơn, có thể xuất 
hiện ở khớp liên đốt ngón gần và gai xương lúc này được gọi là nốt Bouchard 4. 


— Nhìn các ngón đề tìm dấu hiệu ngón tay xúc xích (viêm ngón tay — dactylitis). Đây 
là đặc điểm của bệnh khớp vẫy nên, nhưng cũng có thể xuất hiện ở BN viêm khớp phản 
ứng. Điều này là do BN bị viêm khớp liên đốt ngón tay và bao gân cơ gấp bị phù nề. Các 
ngón bị ngắn lại là do viêm khớp thoái hóa nặng xuất hiện trong bệnh vây nến và được gọi 
là tàn phế do viêm khớp — arthritis mutilans. Bàn tay có hình ảnh main en lorgentte (tay 
cầm kính opera cán đài) do hiện tượng ngăn và lồng vào nhau của các ngón. Tình trạng 
này hiện nay rất ít gặp do sự phát triển trong các phương pháp điều trị viêm khớp dạng 
thâp. 


— Nhìn các đầu ngón tay tìm teo cơ và loét ngón, gợi ý xơ cứng hệ thống. 


° Wiam Heberden (1710 — 1801), bác sĩ ở London và là bác sĩ của George 11I và Samuel Johnson, mô tả 
triệu chứng này vào năm 1802. Ông là người đầu tiên mô tả cơn đau thắt ngực 


# Charles Jacques Bouchard (1837 - 1915), bác sĩ ở Paris. 


445 


Hình 24.6. Móng vấy nến, bong tróc móng và mất màu, chấm lõm và có 
khía. 


Hình 24.7. Viêm mạch máu trong viêm khớp dạng thấp (mũi tên). 

— Khám móng. Những thay đôi đặc trưng ở móng của vầy nên có thê thấy được bao 
gồm: bong tróc móng, lõm (các chấm lõm trên móng) — xem Hình 24.6 và ít gặp hơn là 
tình trạng dày sừng, móng có khía (không đặc hiệu) và mắt màu. Các thay đổi viêm mạch 
máu xung quanh nêp móng cho thấy bệnh đang ở trạng thái hoạt động. Chúng bao gồm 
các tôn thương l — 2 mm có màu đen tới nâu do nhồi máu da và điển hình của viêm khớp 
dạng thấp (xem Hình 24.7). Dấu hiệu xuất huyết dưới móng splinter cũng có thể thấy ở 
những BN bị lupus ban đỏ hệ thống (và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn) và hiện tượng 
này là do viêm mạch máu. Không giông nhồi máu phần da ở nếp móng (nail — fold), các 
tổn thương này nằm ở phần giường móng. Dãn mạch quanh móng xuất hiện trong lupus 
ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì hoặc viêm da cơ. 


- Bây giờ yêu cầu BN ngửa bàn tay lên để khám lòng bàn tay. Tìm những vết sẹo 
(do phẫu thuật chỉnh gân hoặc chuyên gân) ở lòng bàn tay và dâu hiệu teo cơ mô cái hoặc 


mô út (do không được sử dụng, viêm mạch máu hoặc chèn ép thần kinh ngoại biên). Dấu 
hiệu co cứng Dupuytren cũng có thê nhìn thây được. Bệnh dãn mao mạch cũng có thê giúp 
hồ trợ chân đoán xơ cứng bì. 


446 Hình 24.8. Sờ khớp cổ tay — phương pháp chuẩn. 
Sờ và khám vận động 
— Yêu cầu BN sắp bàn tay lại. Sờ cô tay bằng hai ngón cái đặt ở mặt lưng cô tay, đặt 
các ngón tay trỏ ở phía bên dưới (xem Hình 24.8). Sờ cảm nhận nhẹ nhàng để tìm xem có 
viêm màng hoạt dịch và tràn dịch ô khớp không. Cô tay nên được gấp nhẹ về mặt lưng 
(bình thường khoảng 75°) và gấp nhẹ về mặt lòng (cũng khoảng 75°) bằng ngón cái của 
người khám. Sau đó kiểm tra sự lệch trụ và lệch quay (khoảng 200) — xem Hình 24.9. Ghi 
nhận triệu chứng nhạy đau, hạn chế vận động, cũng như tiếng răng rắc của khớp khi vận 
động. Sờ nắn mỏm trâm trụ xem BN có đau không, điều này có thê xuất hiện trong bệnh 
viêm khớp dạng thấp. 


Nghiêng trụ 


Nghiêng quay 


Gấp về 
mặt lưng 


Tư thế 
trung tính 


Gấp về 
mặt löng 


Hình 24.9. Vận động khớp cổ tay. (a) nghiêng quay và nghiêng trụ; (b) 
gấp về mặt lưng và mặt lòng. 


447 


— Kế đến là kiêm tra mỏm trâm quay. Mỏm trâm quay đau gợi ý viêm bao gân de 
Quervain °. Phù nề ấn lõm ở mỏm trâm gợi ý đến viêm màng hoạt dịch. 


Hình 24.10. Khám trật khớp vê phía mặt lòng — khớp bàn ngón tay. 
— Khám hõm lào đau có thể do viêm khớp cô — bàn tay ngón I hoặc chấn thương 
xương thuyên (xem Hình 24.10). Khám tìm điêm đau ở đâu xa xương trụ gợi ý tình tạng 
viêm gân cơ duôi cô tay trụ. 


— Tiếp theo kiểm tra khớp bàn ngón tay, bằng cách dùng hai ngón cái sờ nắn nhẹ lên 
các khớp này. Tiếp tục khám vận động thụ động. Để thăm khám các khớp dễ dàng, tốt nhất 
chúng ta gấp cô tay BN ở tư thế 90°, điều này giúp mở bờ các khớp. Trật khớp mặt lòng 
có thể được mô tả: gấp khớp bàn ngón trong khi vẫn giữ đốt ngón gần của BN bằng ngón 
cái và ngón trỏ. Khớp bàn ngón lần lượt được đưa ra trước và sau (xem Hình 24.10). Ở 
khớp bình thường, di động thường rất nhỏ. Nhưng nếu độ di động này quá lớn thì phải nghi 
ngờ tổn thương dây chẳng hay trật khớp. 


— Sờ nắn khớp liên đốt ngón gần và xa xem có đau, sưng nề và gai xương hay không. 
Sử dụng ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay để kiểm tra cả hai mặt phẳng. 


— Bây giờ kiểm tra tiếng răng rắc của các gân mặt lòng bàn tay. Mặt lòng các ngón 
tay người khám sẽ đặt vào lòng bàn tay của BN, yêu cầu họ gấp và duỗi khớp bàn ngón, 
trong khi bàn tay của chúng ta kháng lại tay của BN. Gân bị viêm sẽ tạo nên tiếng răng rắc 
khi sờ nắn do dày bao gân và có thê sờ được các nốt nhỏ. Đây là dấu hiệu của viêm bao 
gân. 

— Ngón tay cò súng cũng có thê được tìm ra khi thực hiện nghiệm pháp này. Ở đây, 
sự dày lên một phần của gân gấp ngón tay sẽ khiến cho chúng kẹp chặt khi đi trong bao 
gân chật hẹp. Viêm khớp dạng thấp là nguyên nhân chủ yêu gây ra dấu hiệu này. Điển 
hình, ngón tay sẽ gấp đến một một vị trí nhất định và không thê duỗi ra (gấp sẽ mạnh hơn 
duỗi). Khi dùng một lực kéo ngón tay sẽ tạo ra tiếng kêu. 


® Ƒritz de Quervain (1868-1940), giáo sư ngoại khoa người Berne, Thụy Sỹ. 


448 


— Nếu nghi ngờ hội chứng ông cổ tay, yêu cầu BN gập cả hai cô tay trong 30 giây, 
dị cảm sẽ xuất hiện ở bàn tay bị tổn thương (nghiệm pháp gâp cô tay Phalen Ð, Sự dị cảm 
(châm chích) dọc theo phân bồ dây thần kiình giữa, khi bao gân gấp dày lên chèn ép dây 
thần kinh này trong ống cổ đay (xem List 24.4). Nghiệm pháp này đáng tin cậy hơn dẫu 
hiệu Tinel 5— khi gõ lên phần bao gân gấp (nằm đầu gần của mặt lòng bàn tay) cũng gây 
ra cảm giác tương tự. 


List 24.4. Nguyên nhân gây hội chứng ống Cổ tay. 


— _ Nghề nghiệp: làm việc nhiều trong tư thế cô —_ Gout. 


tay và bàn tay gâp. —_ Béo phì. 
— Viêm khớp dạng thâp. —_ Amyloid. 
—_ Nhược giáp. — _ Đái tháo đường. 
— Bệnh cực đại đâu chi. — Vô căn. 
—_ Mang thai. — _ Viêm tủy xương cô tay. 


Hình 24.11. (a) duôi chủ động cổ tay; (b) gấp chủ động cổ tay. 

— Khám vận động chủ động. Đầu tiên là gấp và duỗi cô tay như Hình 24.11. So sánh 
cả hai bên. Kế tiếp kiểm tra vận động ngón cái (xem Hình 24.12). BN mở bàn tay, lòng 
bàn tay ngửa lên và chúng ta giữ các ngón tay của BN. Khám động tác duỗi: BN duỗi ngón 
cái ra ngoài, dạng: đưa ngón cái thăng lên trên, khép: p chặt ngón cái vào trong và đối 
ngón cái: dùng ngón cái chạm vào các ngón còn lại. Kiểm tra sự hạn chế vận động của các 
động tác này. Kế đến khám khớp liên đốt ngón và khớp bàn ngón. Yêu cầu BN lần lượt 
năm tay lại rồi duỗi tay ra (xem Hình 24.13). Sau đó kiểm tra từng ngón riêng lẽ. Nếu gấp 
chủ động của một hoặc nhiều ngón giảm, kiểm tra gân gấp sâu và nông (xem Hình 24. L4). 
Giữ đốt gần ngón tay và cho BN co lại; đầu ngón tay sẽ co lại nếu gân gâp sâu bình thường. 
Sau đó giữ cho các ngón tay khác duỗi thăng (làm bắt động gân sâu), để ngón tay cần khám 
của BN nằm trên ngón tay của chúng ta và cho BN co ngón tay lại (nếu không thể thực 
hiện: chứng tỏ có tôn thương gân gấp nông). Tổn thương thường gặp nhất đứt gân gấp các 
ngón IV và V. 


f qeorge Phalen, bác sĩ chấn thương, bệnh viện Cleveland Clinic. 


9 Jules Tinel (1879 - 1952), bác sĩ và nhà thân kính học ở Paris. Năm 1915 ông mô tả cảm giác châm chích 
đọc theo dây thần kính khí gỗ vào dây thần kính đó. 


C 


Hình 24.12. Vận động ngón cái. (a) duỗi, (b) dạng, (c) khép, (d) đối ngón. 


Hình 24.13. Khám vận động khớp bàn — ngón và khớp liên đốt. (a) gấp; 
(b) duõi. 


Hình 24.14. Khám gân gấp nông và. (a) sâu, (b) nông. 


450 


Chức năng 

— Khám chức năng của bàn tay rất quan trọng. Lực năm: cho BN siết chặt hai ngón 
tay của thầy thuốc. Ngay cả khi BN đang bực tức cũng khó mà gây đau cho chúng ta khi 
họ siết chặt kiểu này. Theo dõi lực nắm: có thể cho BN siết chặt túi hơi máy đo huyết áp 
được bơm căng một phần và ghi lại mức áp lực. Khám lực nắm chìa khóa (xem Hình 
24.15): giữ chìa khóa bằng đầu ngón cái và ngón trỏ. Yêu cầu BN giữ chặt và tìm cách để 
mở gọng kìm này ra. Khám lực đối ngón cái (xem Hình 24.16): BN đối ngón cái với từng 
ngón còn lại. Đánh giá lực của từng ngón. Cuối cùng, khám thực hành: yêu cầu BN cầm 
bút đề viết hoặc gỡ một chiếc cúc. 


Hình 24.15. Lực nắm chìa khóa. 


Hình 24.16. Kiểm tra lực đối ngón. 


A151 


Hình 24.17. Nốt thấp dưới da. 
— Cần đánh giá các thay đổi thần kinh khi khám chức năng bàn tay. 
— Khám bàn tay sẽ không toàn diện nếu bỏ qua các nốt dưới da ở vùng khuÿu trong 
bệnh viêm khớp dạng thấp (xem Hình 24.17). Những nốt này kích thước khoảng 0,5 — 3 
cm, cứng, tròn "không đau thường tìm thấy ¿ ở mỏm khuỷu. Chúng có thể dính vào xương. 
Thường xuất hiện ở BN viêm khớp dạng thấp có yếu tô thấp (+). Các nốt thấp là các vùng 
hoại tử dạng xơ với đặc điểm mô học đặc trưng và có thê bắt đầu bằng viêm các mạch máu 
nhỏ. Chúng thường nằm ở vị trí bị chấn thương nhưng cũng có thể xuất hiện ở các vị trí 
khác, đặc biệt dính với gân, nằm ở các vị trí chịu lực ở bàn tay hoặc bàn chân, ở phối, màng 
phổi, màng ngoài tim hoặc dây thanh âm. Vị trí thường gặp nhất là dính chặt với đầu gần 
xương trụ, vừa ra khỏi khuỷu tay. Đôi khi chúng xuất hiện trong túi hoạt dịch mỏm khuỷu 
và có thê di động tự do bên trong đó. Các gợi ý chân đoán khi có sự kết hợp của viêm khớp 
và nốt được nêu ra trong List 24.5. 
List 24.5: Nguyên nhân gây viêm khớp kèm theo các nốt *. 
I.. Viêm khớp dạng thấp. 
2. Lupus ban đỏ hệ thông (hiếm). 
3... Sốt thấp khớp (viêm khớp Jaccoud - rất hiểm). 
4. _U hạt (sareoidosis — rất hiếm). 


* Nốt topHi của gout và u vàng của tăng lipid máu có thể gây nhầm lẫn. 


° Giỗng như viên đạn phát ra từ súng ngắn. 


— Nếu BN bị đái tháo đường, tìm đặc điểm của bệnh khớp ở bàn tay do đái tháo 
đường và đánh giá chức năng bàn tay. Da dày lên, căng và BN không thê duôi tât cả các 
ngón một cách tôi đa. Đây là đặc điêm đê phân biệt với co thắt cơ Dupuytren, thường chỉ 
ảnh hưởng đên ngón IV và ngón V. Hai nghiệm pháp đơn giản có thê sẽ hữu ích: 

+ Để nhận ra sự co cơ ở khớp bàn ngón, khớp liên đốt ngón gần và khớp liên đốt 
ngón xa, yêu câu BN châp hai tay vào nhau như câu nguyện (prayer test). 
+ Để nhận ra sợ co cơ ở khớp bàn ngón yêu cầu BN đặt hai lòng bàn tay lên mặt 
bàn (table top test). 
24.4.2. Khuỷu tay 


24.4.2.1. Giải phẫu 
Xương cánh tay, xương trụ và xương quay gặp nhau ở khớp khuỷu, tạo thành khớp 
bản lê và khớp xoay quanh trục (xem Hình 24.18). Khớp xoay quanh trục xảy ra giữa 
452 xương quay và xương trụ và khớp giữa 3 xương là khớp bản lẻ. 


Xương cánh tay 
Đầu xương 
Xương - quay . Lồi cầu 
quay Cổ Xương trong 


Ròng rọc 


Mỏm khuỷu 


Hình 24.18. Giải phẫu vùng khuỷu. 
24.4.2.2. Bệnh sử 


Đau khuýu tay thường lan tỏa và lan xuống cắng tay. Nó cũng có thê xuất hiện ở lồi 
cầu trong hoặc lồi cầu ngoài nếu BN có viêm gân (hội chứng khuỷu tay tennis hoặc gol). 
BN có thể nhận thấy dấu sưng nề do viêm. Sưng nề mặt lưng gợi ý viêm túi hoạt dịch mỏm 
khuỷu. Cứng khớp có thê cản trở vận động khuỷu và BN có thê than phiền khó khăn khi 
chải tóc. Khi vận động sắp và ngửa của khuỷu bị ảnh hưởng, BN sẽ than phiền khó khăn 
trong việc năm và giữ. Nêu BN nhận thấy được sự vận động khuỷu tay bất thường điều 
này cho thấy sự bất ôn của khớp và có thể là kết quả của viêm khớp dạng thấp hay chấn 
thương. Tốn thương thần kinh trụ tại khuỷu có thể dẫn đến việc BN than phiền tê hoặc dị 
cảm theo sự phân bồ thần kinh đó. 


453 


24.4.2.3. Khám 
Quan sát 


— BN khi họ cởi trang phục, khó khăn khi rút tay ra khỏi áo. Cánh tay phải được bộc 
lộ hoàn toàn. Lưu ý bât kỳ biên dạng nào hoặc khác biệt nào lệch trục so với bình thường 
5 - 10° (góc mang ) khi BN đứng và hai lòng bàn tay hướng ra phía trước. 


— Tìm dấu tràn dịch khớp, xuất hiện sưng nề ở bắt kỳ bên nào của mỏm khuỷu. Sưng 
nê không liên tục trên mỏm khuỷu hoặc dưới da đâu gân xương trụ có thê là các nôt thâp, 
nôt tophi của gout, phì đại túi hoạt dịch mỏm khuỷu hoặc hiêm gặp hơn, các loại nôt khác 
(xem LiIst 24.5). 

Sờ 

— Tìm điểm đau, nhất là ở lồi cầu trong và ngoài xương cánh tay, có thể gợi ý hội 
chứng khuỷu tay tennis hoặc golf, theo thứ tự tương ứng. Sờ các nôt sưng một cách riêng 
lẻ. Các nôt thâp khớp khá cứng, có thê đau và dịch chuyên vào các câu trúc bên dưới. Nôt 
tophi do gout: sờ cứng và thường có màu vàng dưới da, nhưng đôi khi khó phân biệt với 
nôt thâp. Tụ dịch ở túi hoạt dịch mỏm khuỷu: phập phông và đau nêu có viêm. Dịch này 
có thê liên quan đên viêm khớp dạng thâp và gout, nhưng thường xuât hiện độc lập với các 
bệnh này. 

— Lượng dịch ít hoặc viêm màng hoạt dịch ở khớp khuỷu có thể phát hiện được, thầy 
thuôc đứng đôi diện với BN, đặt ngón cái của bàn tay đôi diện dọc theo cạnh xương trụ ở 
đâu xa mỏm khuỷu, vị trí mà bao hoạt dịch gân với bê mặt da nhât. Duôi thăng khớp khuỷu 
có thê sờ được chôồ phình nêu có tụ dịch. 

Vận động 

— Vận động khớp khuỷu thụ động. Khuỷu là một khớp bản lề. Vị trí 0° là khi khuỷu 
tay duõi tôi đa. Giới hạn gâp bình thường có thê đên 150”. Hạn chê duôi là dâu hiệu sớm 
của viêm màng hoạt dịch. 

- Nếu nghi ngờ viêm mỏm trên lỗi cầu ngoài, yêu cầu BN duỗi cô tay chống lại 
kháng lực. Kiểm tra giới hạn vận động chủ động bằng cách đứng trước mặt BN và mô tả. 
Nếu có bắt kỳ biến dạng nào hoặc than phiền của BN về cảm giác tê, đánh giá thần kinh 
của bàn tay và cánh tay có thê phát hiện chèn ép thần kinh trụ. 


24.4.3. Vai 


24.4.3.1. Giải phầu 

Khớp vai là khớp di động nhất của cơ thể. Nó bao gồm: xương đòn, xương bả vai và 
xương cánh tay (xem Hình 24. 19). Khớp cùng đòn tạo bởi mỏm cùng vai xương bả vai và 
xương đòn. Vận động của vai là kết quả của sự phối hợp của khối cầu — và — ổ khớp ở 
khớp vai cánh tay (giữa ô chảo xương bả vai và chỏm xương cánh tay) và chuyển động 
của xương bả vai và ngực. Có 17 cơ tham gia vào quá trình này. Sự ồn định của khớp phụ 
thuộc vào 4 cơ: cơ trên gai, cơ dưới gal, cơ tròn bé và cơ dưới vai — nhóm cơ giữ chặt khớp 


! Ở nữ giới, góc này rộng hơn do đó để thích nghi nên khớp háng cũng rộng hơn. 


454 


— cơ chóp xoay (roftator cuff muscles). Ô chảo được mở rộng bởi vành sụn (vành ô chảo). 
Câu trúc này có tác dụng nâng đỡ đâu xương cánh tay, tăng độ sâu và diện tích bê mặt 
khớp. Khớp mât ôn định có thê do bât thường hoặc tôn thương bât kỳ thành nào của câu 
trúc này. 


Xương đòn 
Mỏm quạ 
Mỏm cùng vai 


Mấu động lớn 


Mấu động bé 
Đầu xương 
cánh tay 


Hố dưới 


Hình 24.19. Khám vai. (a) giải phẫu khớp vai; (b) X quang vai trái ở tư 
thế trung tính, vị trí tương đổi của đầu xương cánh tay, xương đòn và 
xương vai có thể quan sát được; (c) X quang vai trái ở tư thế dạng, dạng 
của cánh tay với xoay đầu xương cánh tay và xương đòn bị đẩy lên trên. 

Các khớp được bọc trong bao khớp với các bao hoạt dịch. 

Khớp này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những bệnh lý không phải viêm khớp gây 
tác động lên túi hoạt dịch, bao khớp và các gân cơ xung quanh. Ví dụ, “vai đông (cứng)” 
— viêm dính khớp, viêm gân và viêm túi hoạt dịch. Tắt cả các rối loạn này đều ảnh hưởng 
đến vận động khớp vai. 

Sự bất ôn của khớp có thể dẫn đến trật khớp hoặc bán trật. Trật khớp hoặc bán trật ra 
trước xảy ra sau khi té ở tư thế cánh tay dang rộng. Nhiều sự bất ôn mạn tính có liên quan 
đến tình trạng dãn ra từ từ của các cấu trúc nâng đỡ, xảy ra ở những người chơi thể thao 
hoặc làm việc với tư thế cánh tay cao hơn đầu. BN dãn dây chẳng có thể mất ôn định khớp 
theo nhiều hướng và một số có thê tự làm trật khớp vai. 

24.4.3.2. Bệnh sử 

Đau là triệu chứng thường gặp nhất ở BN có vấn đề ở khớp vai. Điển hình là đau ở 
phần trước và phân bên của khớp. Có thể lan đến điểm bán tận của cơ delta hoặc thậm chí 
xa hơn. Cảm thấy đau trên đỉnh vai thường do khớp cùng đòn hoặc từ cô. Biến dạng thường 
nặng nêu nó trở nên rõ ràng. Đau và cứng có thê là giới hạn nghiêm trọng vận động khớp 
vai. Sự bất Ôn có thê gây cảm giác vai nhảy ra khỏi ô khớp. Thường xảy ra trong lúc dạng 


và xoay ngoài (trong lúc giao bóng tennis). Mất chức năng có thể dẫn đến khó khăn trong 
việc đưa tay cao hơn vai hoặc ra sau lưng. 


24.4.3.3. Khám 


455 


Hình 24.20. Vận động khớp vai. (a) dạng: sử dụng khớp vai cánh tay, (b) 
dạng: sử dụng khớp vai cánh tay và xương bả vai, (c) duôi, (d) khép. 


Quan sát 

— Quan sát BN cởi bỏ trang phục và ghi nhận vận động ra trước, ra sau và lên trên 
của vai nêu BN đau hoặc bị giới hạn. Đứng lùi lại quan sát và so sánh hai bên. Hai vai 
cũng như khớp cùng đòn phải ngang nhau ở hai bên. Trong trường hợp teo cơ delta một 
bên sẽ khó phát hiện nếu không so sánh hai bên. Teo cơ delta là một vân đề đặc trưng của 
va, còn teo cơ thang gợi ý vân đề ở cột sống cô. 

— Nhìn các khớp. Sưng nề các khớp có thể quan sát từ phía trước nếu tràn dịch nhiều 
và BN ôm. Tìm dâu hiệu không đôi xứng hay những vêt sẹo do chân thương hoặc phẫu 
thuật trước đó. 

Sờ 

— Sờ tìm điểm đau và sưng nề. Người khám đứng bên cạnh BN, một tay đặt lên vai 

BN và di chuyên cánh tay BN theo nhiêu tư thê khác nhau (xem bên dưới). Khi vai di động, 
4 5 6 sờ năn khớp cùng đòn và vuôt dọc xương đòn đên khớp ức đòn. 


ƒ 


Ỉ : cơ xš | d \ 
Hình 24:21. Khám khớp vai. (a) duõi, (b) gấp), (c) nghiệm pháp e sợ 
(apprehension test), (d) dạng. 
Vận động 
— Vận động khớp vai (xem Hình 24.20 và Hình 24.21). Tư thế zero: hai tay đặt dọc 
theo thân với lòng bàn tay hướng ra trước. Dạng khớp vai với sự tham gia của khớp vai 


A57 


cánh tay: giới hạn bình thường là 909. Đối với vai phải, chúng ta đứng sau BN, đặt tay trái 
lên vai BN, tay phải của chúng ta sẽ dạng khuỷu của BN ra khỏi vai. Nâng: giới hạn bình 
thường là 1807 khi vận động chủ động, khi đó xương bả vai cũng di động theo. Khép: giới 
hạn bình thường là 50°. Cánh tay được đưa chéo qua trước ngực. Xoay ngoài: giới hạn 
bình thường 65°. Với khuỷu gấp 90°, cánh tay xoay ra ngoài hết mức có thể. Xoay trong: 
giới hạn bình thường 90°. Khám chủ động bằng cách yêu cầu BN đặt bàn tay ra sau lưng 
và dùng ngón cái chạm vảo lưng cao nhất có thể. BN có vấn đề với các cơ chóp xoay vai 
thường sẽ than đau khi làm nghiệm pháp này. Gấp: giới hạn bình thường 1809, trong đó 
khớp vai cánh tay hỗ trợ 90°. Duỗi: giới hạn bình thường 65°. Cánh tay đưa ra phía sau như 
đang nắm tay. Trong quá trình khám, cần đánh giá hạn chế vận động kèm đau hoặc không 
và tiếng răng rắc ở khớp hay không. 

— Đánh giá nhanh vận động khớp vai băng nghiệm pháp Apley ? 3 bước (xem Hình 
24.22). Đứng sau lưng và yêu câu BN đưa tay gãi vào điểm ngứa giả định ở xương bả vai 
đối diện, đầu tiên chạm vào vai đối diện, sau đó chạm vào phía sau cô và cuối cùng là phần 
lưng. Nếu vận động bình thường, không cần phải khám vận động thụ động khớp vai. 


Hình 24.22. (a) tới (c): nghiệm pháp Apley dùng để đánh giá vận động 
khớp vai. 

— Đánh giá sự ôn định của vai trước: thường dùng nghiệm pháp apprehension. Đứng 
sau lưng BN, dạng, duỗi và xoay ngoài khớp vai (xem Hình 24.21), trong khi đó chúng ta 
dùng ngón cái đây đầu xương cánh tay của BN ra trước. BN sẽ kháng lại thầy thuốc nếu 
có trật khớp (LR+ = 1,8, LR- = 0,23). Nê ếu BN bị trật khớp ra sau thì BN cũng sẽ có phản 
ứng tương tự khi khép và xoay trong khớp vai. Nghiệm pháp clunk (xem Hình 24.23) có 
lẽ BN sẽ dễ chịu và chính xác hơn. BN năm ngửa với hai tay dạng hết mức. Sau đó xoay 
ngoài khớp vai tối đa, trong khi đó chúng ta đây nhẹ đầu xương cánh tay ra trước. Thay vì 
quan sát sự khó chịu của BN, người khám nên nghe và cảm nhận tiếng kêu (ken két) ở 
khớp vai (LR+ = 16, LR- = 0,67). 


J Alan Apley, bác sĩ chấn thương chỉnh hình, bệnh viện St Thomas, London 


Hình 24.23. Nghiệm pháp clunk. 
— Cần phải đánh giá chức năng cơ nhị đầu. BN gấp khuỷu kháng lại lực của tay của 
4 5 9 người khám. Đứt gân cơ nhị đâu: khi đó cơ nhị đâu sẽ cuộn lại thành hình tròn (xem Hình 
24.24). 


Hình 24.24. Đứt gân cơ nhị đầu. 

— Theo một nguyên tắc chung, bệnh trong khớp gây đau và hạn chế vận động tất cả 
các hướng, trong khi viêm gân chỉ gây đau hạn chế vận động ở một mặt phăng và đứt gân 
hoặc tổn thương thân kinh gây yếu không đau. Ví dụ, nếu có hạn chế dạng vai trong khoảng 
(45 - 135°), gợi ý vẫn đề ở nhóm cơ chóp xoay vai (cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ dưới vai 
và cơ tròn bé) hơn là viêm khóp. 


— Viêm gân cơ nhị đầu gây đau khu trú ở rãnh. Gân cơ trên gai cao hơn một chút, 
ngay dưới bề mặt phía trước mỏm cùng vai. Viêm gân cơ trên gai cũng khá thường gặp. 
Kiểm tra bằng cách đặt ngón tay lên đầu gân trong khi vai duỗi. Khi đó phần gân đây ra 
trước kháng lại ngón tay người khám, cử động đó gây đau. Khi vai gấp thì gân di chuyên 
ra xa và làm mắt cảm giác đau. 


— Đừng quên răng viêm khớp ảnh hưởng đến khớp cùng đòn có thê nhằm lẫn với rối 


loạn ở ổ khớp vai cánh tay. Nên kiểm tra cô và nách ở BN đau vai. 
24.4.4. Khớp thái dương — hàm 
24.4.4.1. Bệnh sử 


Triệu chứng thường gặp của rồi loạn chức năng khớp thái đương — hàm bao gồm: tiếng 
click và đau khi mở miệng. Đôi khi, hàm bị khóa trong tư thê mở. 


Ä59 


Hình 24.25. Khám khớp thái dương hàm. 

24.4.4.2. Khám 

Nhìn phía trước tai: có sưng nề hay không? Sờ nắn bằng ngón tay đặt lên phía trước 
tai trong khi BN há và ngậm miệng (xem Hình 24.25). Sờ được đâu xương hàm dưới khi 
nó trượt ra trước lúc mở miệng. Có thê cảm thây được tiêng click và tiêng ken két. Tình 
trạng này đôi khi kèm đau nêu có viêm khớp. Viêm khớp dạng thâp cũng có thê ảnh hưởng 
khớp thái dương — hàm. 

24.4.5. Cổ 

24.4.5.1. Giải phầu — cột sống 

Cột sống (xem Hình 24.26) giống như một tháp xương bảo vệ tủy sống, mạch máu và 
các dây thân kinh hướng tâm và ly tâm. Có chức năng hồ trợ cơ học cho cơ thê và đủ linh 
hoạt đê cơ thê có thê uôn và xoay. Các khớp động giữa các mỏm khớp của các đôt sông và 


giữa các thân sống được chia cách bởi đĩa đệm. Các miếng sụn này đủ dẻo để hỗ trợ cho 
các vận động giữa các đốt sống. Trong cột sống cô từ C3 — C7, có khớp mỏm móc — đốt 


sống Luschka *— xem Hình 24.27. Chúng được tạo giữa mỏm móc của thân đốt sống dưới 
với thân đôt sông phía trên. Viêm xương khớp phì đại các khớp này có thê gây đau hoặc 
kích thích rê thân kinh. 
CHẾHTDðM Cung sau C† 
răng _e Ly 
T—— Mỏm gai C2 
Mỏm ngang C3 >> 


= Mỏm gai C7 

Diện khớp ` 

sườn của T2 
`. 

Nửa diện khớp X“ 


Mỏm ngang T1 


Chân cung T4 


460 Ề ' Mặt khớp với củ 


Xương sườn 6 


Khuyết sống dưới T9 


Khuyết sống 


trên T10 AC 
Mỏm ngang -_= 
/ 


Mỏm khớp 


Ị 
Xương cụt 


/ 


Hình 24.26. (a) cầu trúc cột sống; (b) MRI cột sống thắt lưng cho thấy 
các đặc điểm giải phầu tương quan với hình (a). 


4 Hubert von Luschka (1820 - 1875), giáo sư giải phẫu học ở Túbingen. 


461 


Hình 24.27. Khớp Luschka. 
24.4.5.2. Bệnh sử 


Đau là triệu chứng thường SặP nhất Ở cô. Đau cơ xương ở cô thường xuất phát từ các 
cấu trúc phía sau cô: đốt sông cô, cơ gối đầu, cơ bán gai và cơ thang, thần kinh hoặc rễ 
thần kinh cổ. Đau phần cô trước thường do thực quản, khí quản, tuyến giáp hoặc cơ cổ 
trước (cơ ức đòn chũm và cơ bám da cổ). Đau có thê quy chiếu ở trước cô do nguyên nhân 
từ tim. 

Bệnh sử chắn thương trực tiếp hoặc đột ngột giảm tốc độ có thể gây ngửa cô quá mức: 
chắn thương “whiplash”. Chân thương cũng có thể do các động tác chữa trị vùng cô. Cần 
cân nhắc xem có tổn thương tủy sống ở những BN này hay không. Hỏi về cảm giác khác 
thường hoặc yếu tay và chân và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chức năng ruột và bàng 
quang. 

Cơn đau có thê khởi phát đột ngột, gợi ý tôn thương bung đĩa đệm hoặc từ từ do thoái 
hóa đĩa đệm. 

Căng cơ và dây chằng do tư thế thường là nguyên nhân gây đau cổ thoáng qua. Thường 
do sử dụng cơ cô quá mức. Hỏi BN về nghề nghiệp và hoạt động phải ngửa cô kéo dài và 
lặp đi lặp lại (thợ sơn hoặc vận động viên xe đạp). Những BN này thường than phiền cảm 
giác cứng cô, đau và co thắt cơ. Động tác kẹp điện thoại giữa vai và tai có thể gây ra các 
vấn đề của rễ thần kinh. Cử động cổ có thể gây ra các triệu chứng rễ thần kinh như dị cảm 
theo sự phân bố của thần kinh cô sau khi có tổn thương do ngửa quá mức hoặc viêm khớp 
cột sống cổ. Hỏi BN về triệu chứng và yếu ở cánh tay và bàn tay. 

Biến dạng có thể là hậu quả của co thắt cơ hoặc đôi khi do thoát vị đĩa đệm. Vẹo cổ là 
tình trạng xoay không kiểm soát mạn tính của cô về một phía do rỗi loạn trương lực cơ 
hoặc vẫn đề ở rễ thần kinh cô. 

24.4.5.3. Khám 


BN nên được bộc lộ hết vùng cổ, vai và cánh tay (xem Hình 24.28). 


Quan sát cột sống cô khi BN ngôi thắng và ghi nhận tư thế đặc biệt của BN. Khám vận 
động chủ động. Gập: yêu cầu BN cố gắng chạm cằm vào ngực (giới hạn gập bình thường 
là 45°). Duỗi (xem Hình 24.29a): BN nhìn lên trên và ra sau (giới hạn bình thường là 45°). 
Nghiêng bên (xem Hình 24.29b): cho BN chạm tai vào vai; tầm vận động bình thường là 


45”. Xoay: cho BN nhìn qua vai bên phải và bên trái. Giới hạn bình thường là 707. 

Sở mỏm gai phía sau. Đề dễ thực hiện, cho BN nằm sắp với một cái gối đặt dưới ngực 
đề cô gập nhẹ. Sờ tìm điểm đau và khoảng cách giữa các mỏm gai. Đau tại diện khớp khi 
ấn đầu ngón tay từ ngoài vào đường giữa, thực hiện ở mỗi bên (xem Hình 24.30). 


Khám thần kinh chỉ trên, bao gồm: dạng vai (C5, C6) và cơ răng trước (C5, C6 và C7) 
cũng là một phần của khám cô. 


462 


Hình 24.28. Viêm khớp dạng thấp. Chú \ LÀ tư thế đầu bị nghiêng do trật 
khớp trục — đội sang phải, bàn tay thấp và nốt thấp dưới da. 


Lateral 
bending 
45° 


Hình 24.29. Khám vận động vùng cổ. (a) duỗi — nhìn lên và ra sau; (b) 
nghiêng bên - chạm tai phải lên vai phải (459); xoay — quay sang nhìn 
vai và phải (709). 


463 


† Dâu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vân đê câp 
bách hoặc nguy hiêm. 
1. 


lậu ‹ à: 


Hình 24.30. K 


__S 


hám 


List 24.6. Các nguyên nhâ 


Cần nhớ rằng các nguyên nhân nghiêm trọng gây 
đau lưng hiêm gặp ở các BN khỏe mạnh (< 1%). 


Nguyên nhân không đặc hiệu hoặc 
nguyên nhân cơ — xương. Mặc dù thười 
cho răng do thoái vị đĩa đệm, nhưn 
môi liên quan giữa phát hiện trên \ và 
đau — khoảng 30% BN không triệ ¬ 
Khỏi phát từ từ. 

Không dấu hiệu thần kinh. 
Chấn thương nhẹ gần đây. 


Viêm cột sống dính khớ† 
Triệu chứng toàn thân. 
Đau khi nghỉ. 
† Đau ác tính 
Tăng khi nghỉ, l: 
Kéo dài hơn 4 tuân 


Sụt cân. 


dã 
su 

ay đau lưng. 
hứng chùm đuôi ngựa. Chèn ép rễ 
h cùng, thường do thoát vị trung 
, nhưng có thê do nhiễm trùng hoặc 
lý ác tính gây hẹp ông sông. 
Đau dữ dội. 
Tiêu tiểu không tự chủ. 
Tê vùng hội âm —- yên ngựa. 
Yếu chân. 
Gãy thân đốt sống 
Đau khởi phát đột ngột và nặng nề. 
Loãng xương đã biết. 
Sử dụng streroid (cortico1d). 
Chấn thương. 
Nhạy đau trên thân đốt sông. 
Đau thần kinh tọa. Kích thích hoặc chèn 
ép rê thân kinh L4 — S1. Đau lan sau gôi 
xuông căng chân. 
Hẹp ống sống 
Đau nhiều hơn khi đi bộ. 
Giảm khi cong người về phía trước. 
Đau quy chiếu 
Đau bụng (áp xe túi thừa, viêm thận — bể 
thận). 
Buôn nôn và nôn, tiểu khó (viêm thận - bể 
thận) 


† Đau như xé khởi phát đột ngột, tụt HA, 
shock (vỡ phình ĐMC bụng). 


464 


24.4.6. Cột sống ngực - lưng và khớp cùng — chậu 

24.4.6.1. Bệnh sử 

Đau vùng thắt lưng đưới là triệu chứng rất thường gặp (xem List 24.6). Vị trí đau nhiều 
nhất thường năm ở thắt lưng — cùng. Đau khởi phát đột ngột và liên quan đến nâng hoặc 
căng cơ thê hoặc là khởi phát từ từ. Cứng và đau vùng lưng dưới thường tăng vào buôi 
sáng là đặc điểm của viêm cột sống. Đau vùng mông và đùi đọc theo thần kinh tọa gọi là 
đau thần kinh tọa. Trong chèn ép thần kinh tọa ở rễ thần kinh lưng — cùng, đau thường tăng 
khi ho hoặc căng cơ hoặc khi BN cúi người ra trước, ví dụ như khi đánh răng. Đau lưng 
mà BN gọi là “lumbago”: thường là đau quy chiếu (từ khớp đốt sống). Có thể xuất hiện 
triệu chứng thần kinh ở chân do chèn ép hoặc kích thích thần kinh. Dị cảm hoặc yếu có 
phân bố vị trí rõ ràng có thê chỉ ra tầng tủy sống tổn thương hoặc bắt thường rễ thần kinh. 
Hỏi về khả năng giữ và nhịn tiểu cũng như cảm giác tê ở vùng hội âm — “vùng yên ngựa”, 
rỗi loạn cương dương và ruột, có thể là triệu chứng của tôn thương chùm đuôi ngựa. 

24.4.6.2. Khám 

Đề bắt đầu khám, cho BN đứng và chỉ mặc quần đùi khi được khám bệnh. Kiểm tra 
các biến dạng ở lưng và hai bên. Chú ý sự mắt độ gùủ bình thường ở phần ngực và độ ưỡn 
của phần lưng, đó là dấu hiệu điển hình của viêm cột sống dính khớp. Cũng nên chú ý đến 
bằng chứng của vẹo cột sống, phần bên cột sống bị cong sang bên có thể đơn giản (hình 
chữ €) hay phức tạp (hình chữ S) và có thể là hậu quả của chân thương, sự phát triển bất 
thường, bệnh lý về thân đốt sống (còi xương, lao xương) hay bất thường cơ (bại liệt). 
Sờ 

— Cảm nhận từng đốt sống xem BN có đau không và có co cứng cơ không. 
Vận động 
— Nên khám vận động chủ động. Động tác gập — ưỡn người chủ yếu thực hiện được 

ở phần thắt lưng, trong khi động tác xoay người chủ yếu có được nhờ các đốt sống phần 
ngực. Giới hạn vận động này được thăm khám bằng cách quan sát (xem Hình 24.31) và sử 
dụng nghiệm pháp Schober (xem bên dưới và Hình 24.32). 


— Động tác gập người được khám băng cách yêu cầu BN chạm ngón tay vào các đầu 
ngón chân trong khi gôi của họ vẫn trong tư thế duỗi. Giới hạn bình thường của động tác 
này rất rộng. Nhiều người chỉ có thể chạm vào nửa dưới cẵng chân khi gối họ đang thăng. 
Khi BN uốn người, quan sát cột sông: bình thường sẽ có một đường cong mềm mại chạy 
dọc theo lưng từ vai đến chậu. BN bị viêm đốt sông dính khớp tiến triển sẽ có cột sống bị 
cứng, phẳng và tất cả các động tác uốn người chỉ có thể xuất hiện ở phần hông. Động tác 
ưỡn được khám bằng cách yêu cầu BN ưỡn người ra sau. BN bị đau lưng thường thấy 
không thoải mái so với động tác cúi người về trước. Động tác nghiêng bên được đánh giá 
bằng cách cho BN nghiêng sang bên và trượt tay phải của họ lên chân phải, nhưng không 
được cho BN cúi người ra trước, bên trái thực hiện theo cách tương tự. Động tác này sẽ 
sớm bị hạn chế đối với BN bị viêm cột sống dính khớp. Động tác xoay người được khám 
bằng cách cho BN ngồi/nằm lên bàn (để cô định xương chậu) và yêu cầu họ xoay đầu và 
vai về hai bên tôi đa có thể. Vị trí quan sát tốt nhất là đứng ở phía trên. 


465 


Hình 24.31. Khám vận động cột sống ngực thắt lưng. (a) gập, (b) ưỡn, 
(c) nghiêng bên, (d) xoay. 


Hình 24.32. Nghiệm pháp Schober. 


466 


— Đo độ gập của thắt lưng băng nghiệm pháp Schober (xem Hình 24.32). Đánh dấu 
một điểm ở mức gai chậu sau chiếu lên cột sông (khoảng L5). Đặt một ngón tay ở dưới 
điểm này 5 cm và một ngón khác ở phía trên điểm này 10 em. Sau đó yêu cầu BN cúi 
xuống để chạm các ngón chân với gối duỗi, nếu khoảng cách của hai ngón tay nhỏ hơn 20 
em gợi ý rằng BN đã bị hạn chế động tác gập của thắt lưng. Khoảng cách từ ngón tay tới 
sàn nhà (trong tư thế cúi tối đa) có thê được đo nhiều lần đề có thể theo đối được diễn tiến 
của bệnh. 


— Nghiệm pháp nâng thăng chân (nghiệm pháp Lasegue ! bao gồm cả động tác gấp 
cô chân về mặt mu bàn chân chủ động). Cho BN năm trên giường, nâng chân BN lên một 
cách từ từ (trong lúc nâng luôn giữ cho gối thăng) nếu nghi ngờ BN bị đau thần kinh tọa 
(bình thường sẽ nâng chân lên được khoảng 80 — 909). Nêu BN bị thoát vị đĩa đệm cột 
sông thắt lưng, BN sẽ đau (nâng được < 609). 

= Nhắn trực tiếp lên gai chậu trước trên ở cả hai bên và đây ra phía ngoài như thể 
đang cô găng tách hai cánh chậu ra ngoài. Ở BN bị viêm khớp cùng chậu, họ sẽ đau ở khớp 
cùng chậu khi thực hiện nghiệm pháp này. 

= Tiếp theo cho BN nằm sắp trên giường. Quan sát dấu hiệu teo cơ mông. Khớp cùng 
chậu năm sâu ở hõm Venus ”. Thông thường, dùng lòng bàn tay sờ mạnh vào môi bên đê 
phát hiện điêm đau ở BN có viêm cùng chậu. Khám riêng biệt ở mỗi bên. 

— Lúc này cho BN nằm nghiêng sang một bên. Ân vào mào chậu một lực vừa phải, 
BN cũng sẽ đau ở khớp cùng chậu trong trường hợp viêm khớp cùng chậu. 


— Khám toàn diện vùng lưng thì không thể thiếu đánh giá thần kinh chỉ dưới. 


Hình 24.33. X quang (a) vùng chậu và khớp hông, (b) khớp hông trong 
tư thế dạng. 


! Charles E Lasêgue (1816 - 1883), giáo sư y khoa ở Paris và là học trò của Trousseau. 
m Vj thần tỉnh yêu của người La Mã - tương đồng với vị thần Aphrodite của người Hy Lạp. 


467 


24.4.7. Khớp háng (hông) 
List 24.7. Các nguyên nhân gây đau đùi và hông. 


Gãy cỗ xương đùi Viêm khớp nhiễm khuẩn 
— Loãng xương đã biết. —_ Sốt. 
— Bệnh sử có té ngã. —_ Mệt mỏi. 
—_ Đau đột ngột dữ dội. Hoại tử vô trùng đầu xương đùi 
— Không có khả nặng mang vác vật nặng. — _ Đau đột ngột. 
Viêm xương khớp/thoái hóa khớp — _ Mắt khả năng chịu trọng lượng ở chân. 
—_ Tăng theo tuổi. — Sử dụng steroid. 
—_ Béo phì. —_ Gãy xương đã biết. 
—_ Khởi phát từ từ. — Đái tháo đường. 
— _ Đau khi đi lại. — _ Thiếu máu hồng cầu hình liềm. 
—_ Công việc liên quan đến động tác bước ra Đau dị cảm đùi (do chèn ép thần kinh bì đùi 
khỏi xe tải hoặc nhảy ra khỏi bệ/bục. ngoài) 
Viêm khớp dạng thấp —._ Đau đùi trước kèm dị cảm. 
— _ Đau khi nghỉ. —.. Công việc bắt buộc phải ngồi lâu. 
— _ Đau tăng lên vào buổi sáng. — Sử dụng các đai lưng quá chặt. 
—_ Kèm các khớp hay gặp khác. Viêm túi hoạt dịch mấu chuyển 
—_ Hạn chế đi lại. —_ Đau phần đùi ngoài. 


—_ Tăng khi leo cầu thang. 


24.4.7.1. Giải phầu 

Khớp hông là một khớp hoạt dịch gồm phần cầu và ổ khớp (xem Hình 24.33). Phần ổ 
khớp được hình thành bởi 3 xương: xương chậu, xương ngồi và xương mu. Phần cầu chính 
là đầu trên xương đùi hay còn gọi là chỏm xương đùi. Bao bọc xung quanh là gân cơ và 
thần kinh, những cấu trúc này có thê gây ra những triệu chứng cần phải phân biệt với bất 
thường khớp hông. 

24.4.7.2. Bệnh sử 

Từ “hông” được sử dụng rộng rãi để mô tả các vùng gồm vùng mẫu chuyên, lưng dưới 
và vùng mông. Hỏi bệnh thật kỹ để xác định được điểm đau (xem List 24.7). Một BN có 
vẫn đề thực sự ở khớp hông sẽ đau nhiều ở vùng trước bẹn và lan xuống đầu gối. Những 
vận động viên bị “đau căng vùng bẹn” thường do bị viêm gân cơ khép hay viêm xương mu 
bởi chấn thương hoặc do luyện tập quá sức. Cơn đau ở vùng mấu chuyên lớn thường là 
biểu hiện của viêm túi hoạt dịch mấu chuyên, viêm hay rách gân cơ mông nhỡ. Cơn đau 
sẽ tăng khi bắt chéo hai chân. Tình trạng này thường liên quan đến môn thê thao mà BN 
chơi. Cơn đau điển hình xuất hiện khi bắt đầu tập luyện và giảm khi BN khởi động và tái 
phát khi BN nghỉ ngơi. Ghi nhận cụ thê lịch làm việc của BN. Hội chứng do quá sức liên 
quan đến công việc thường nặng nhất vào thứ sáu và giảm vào những ngày cuối tuần. Nhảy 
khỏi xe tải hoặc sàn cao có thể gây chắn thương khớp lặp đi lặp lại. 

Đi khập khiếng có thê được chú ý bởi chính người bệnh. Khi kết hợp với cơn đau là 
do cơ chế bù trừ, nhưng nếu không đau có thể là do chiều dài giữa hai chi đã có sự khác 


468 


biệt hoặc mắt đi sự vững chắc của khớp. BN thường để ý những tiếng click hay tiếng tách 
tách đến từ vùng hông. Nguyên nhân có thể do viêm túi hoạt dịch cơ thắt lưng chậu hay 
do gần cơ mông lớn bị trượt lên phía trên mấu chuyền lớn. Sự suy giảm chức năng thường 
làm BN cảm thấy khó khăn trong việc đi lại hay leo thang bộ. Động tác đứng lên và ngồi 
xuống dân dần làm cho BN cảm thấy không thoải mái bởi vì khớp bị cứng và đau. 


Bệnh sử của một BN bị ngã và không thê đi lại hay chịu đựng trọng lực lên chân cũng 
gợi ý đến gãy cô xương đùi. Bệnh sử bị viêm khớp dạng thấp và đau khi nghỉ ngơi cũng 
gợi cho chúng ta nghĩ đến viêm khớp hông dạng thấp. Viêm xương khớp thường diễn tiến 
từ từ ở người lớn tuổi, thường đi kèm với béo phì và các chắn thương tái đi tái lại. 

Hỏi BN về những triệu chứng toàn thân như sốt và sụt cân, đây có thể là dẫu hiệu của 
viêm khớp nhiêm trùng. 

Những cơn đau đi kèm với đị cảm và lan theo vùng chỉ phối cảm giác của thần kinh bì 
đùi ngoài gợi ý hội chứng chèn ép (meralgia paraesthetica — đau, dị cảm ở đùi). 

24.4.7.3. Khám 

Quan sát 

— Quan sát BN lúc họ đi vào phòng khám và chú ý nêu BN có dùng gậy, dáng đi 
chậm và không thoải mái hoặc đi khập Sư 

— Cho BN năm xuống, đầu tiên là nằm ngửa. Nhìn khớp hông là không hề dễ dàng 
vì có rất nhiều cơ che phủ. Tuy nhiên, cần phải tìm những vết sẹo cũ và các biến dạng. BN 
có thể để yên một tư thế với một chân bị xoay do đau. 
Sờ nắn 

— Sờ nắn ở phía xa điểm giữa dây chẳng bẹn để tìm điểm đau của khớp. Điểm này 
chỉ nằm qua phần đầu xương đùi không nằm trong ô cối. Lúc này cảm nhận tiếp vị trí của 
mấu chuyên lớn. Đặt ngón cái lên gai chậu trước trên hai bên, ngón trỏ và ngón giữa di 


chuyên từ từ đến mẫu chuyên lớn. Bình thường hai bên ngang mức với nhau. Nếu có một 
bên cao hơn bên còn lại, thì bên cao hơn thường là bên bất thường. 
Vận động 

— Khám vận động khớp hông một cách thụ động (xem Hình 24.34). Động tác gấp 
được khám bằng cách co gôi BN và gấp đùi về phía ngực. Giữ cho xương chậu có định 
băng cách giữ chân còn lại năm trên giường. Biến dạng gấp có định (không có khả năng 
duỗi khớp bình thường) có thê bị che lắp bởi những BN cong lưng, nghiêng xương chậu 
ra phía trước và tăng độ ưỡn của cột sông thắt lưng nếu không áp dụng nghiệm pháp 
Thomas ". Một chân sẽ gấp tối đa để làm cho xương chậu thắng. Sau đó một chân duỗi. 
Biến dạng gấp có định (hậu quả của viêm xương khớp) sẽ khiến cho BN không thể duỗi 
thắng chân kia. Động tác XOAY: gối và hông gấp. Một tay giữ gối, tay kia giữ bàn chân. Sau 
đó cho bàn chân di chuyên vào trong (xoay ngoài khớp hông, bình thường 45), sau đó đi 
chuyên ra ngoài (xoay trong khớp hông, bình thường 459). Động tác dạng: thầy thuốc đứng 


" Hugh Thomas (1834 - 1891), cha đẻ của ngành chân thương chỉnh hình, là một thợ nắn xương tại 
Liverpool nhưng lại không làm trong bệnh viện. 


cùng bên với chân được khám. Tay phải giữ lây gót chân phải trong khi tay trái đặt lên gai 
chậu trước trên để có định xương chậu. Sau đó di chuyển chân ra ngoài tối đa có thê. Bình 
thường chân sẽ dạng ra ngoài được tới 50°. Động tác khép thì ngược lại. Chân được nâng 
ra phía trước chân còn lại và bình thường sẽ nâng được khoảng 45°. 


469 | Úp to 90° 


Hình 24.34. Khám vận động khớp hông. (a) gấp, (b) duỗi, (c) gấp với gối 
gấp, (d) xoay trong, (e) xoay ngoài, (f) dạng. 

— Yêu cầu BN nằm sắp. Động tác duỗi được khám bằng cách đặt một tay qua khớp 
cùng chậu trong khi tay còn lại nâng chân lên, bình thường có thê nâng được 30”. Lúc này 


yêu cầu BN đứng và áp dụng nghiệm pháp Trendelenburg °. Ban đầu cho BN đứng bằng 
một chân, sau đó cho đứng bằng chân còn lại. Bình thường vùng chậu của chân không 
chạm đất sẽ cao, nhưng trong trường hợp có bệnh cơ gôc chi hay khớp hông, vùng chậu 
bên chân không chạm đất sẽ sa xuống. 


— Cuối cùng, chiều dài chân tuyệt đối (tính từ gai chậu trước trên tới mắt cá trong) 
và chiều đài chân tương đối (tính từ rốn đến mắt cá trong) của mỗi chân cần được đo lường. 
Sự khác biệt về chiều dài tuyệt đối gợi ý cho ta nghĩ đến bệnh khớp hông ở bên ngắn hơn, 
trong khi sự khác biệt về chiều dài tương đối gợi cho chúng ta nghĩ đến BN bị nghiêng 
xương chậu. 

— Ở BN bị viêm xương khớp thì động tác xoay trong, dạng và duỗi thường bị hạn 
chế. Khớp thoái hóa thường thể hiện bằng việc giảm không gian trong ô khớp, Xơ cứng 
(dày và tăng đậm độ xương trên phim X quang) ở bờ khớp và hình thành gai xương trên 
phim X quang thăng. 


470 24.4.8. Gối 
24.4.8.1. Giải phẫu 


Dây chằng 
chéo sau 


Ị À. ~ `« 
¡ Lồổi cầu ngoài 


Dây cháng xương đùi 
Í 


chéo trước 
Sụn chêm bên mác 
trong 


Dây chằng À- 
bên chày /\' 


Í .Ã › 
Xương bánh 
chè 


Hình 24.35. Giải phẫu gối. 


° Fjredrích Trendelenburg (1844 - 1924), giáo sư ngoại khoa ở Rostock Borm và Leipnzig (Đúc). 


471 


Gối là một khớp bản lề được hình thành bởi đầu dưới xương đùi, xương bánh chè và 
đầu trên xương chày (xem Hình 24.35). Xương được bao bọc bởi bao khớp với màng hoạt 
dịch lớn. Sự vững chắc ở phía ngoài là nhờ những dây chẳng. bên ngoài, và vận động trước 
— sau được giới hạn bởi những dây chẳng chéo. Có một phần sụn khớp lớn đóng vai trò 
hấp thu những chấn động và cho phép các đầu tận cùng của xương trượt lên nhau một cách 
nhẹ nhàng và trơn láng. 

24.4.8.2. Bệnh sử 

Đau là một vấn đề thường gặp ở gối (xem Bảng 24.1). Nếu đó là đo chấn thương hoặc 
bất thường cơ học thì thường gây đau khu trú ở gối. Bệnh do viêm nhiễm thường gây ra 
những cơn đau lan tỏa. Hỏi BN để biết vị trí nào là đau nhất. Cứng khớp thường khởi phát 
từ từ và là một triệu chứng điền hình của viêm xương khớp. Triệu chứng này thường tôi tỆ 
hơn sau một thời gian không vận động. Khóa gôi thường có nghĩa là BN đột ngột không 
thể duỗi gối tối đa. Gối lúc này thường bị kẹt lại ở tư thế gấp 45°. Mở khóa gối cũng diễn 
ra đột ngột, thỉnh thoảng cũng xảy ra do một tư thế sai lệch nào đó của BN. Nguyên nhân 
là do cơ học: lỏng thân và rách sụn chêm, lúc đó trở thành vật kẹt ở giữa hai mặt khớp. 
Sưng nề xảy ra một cách đột ngột sau một chấn thương, thường là do tràn máu khớp bởi 
gãy xương hay đứt dây chăng: nếu sưng nề xảy ra sau một vài giờ, nguyên nhân thường là 
do rách. Viêm khớp và viêm màng hoạt dịch gây ra sưng nề mạn tính. BN thường chú ý 
thấy các biến dạng của khớp gây ra bởi tình trạng viêm. Thỉnh thoảng BN phàn nàn rằng 
gôi của họ không vững hoặc rạn vỡ. Xương bánh chè không vững và đứt dây chẳng thường 
là một trong những nguyên nhân gây ra điều này. Người khám luôn cần khai thác từ BN 
về sự mất chức năng của gối. Thường thì BN sẽ bị suy giảm khả năng đi bộ một đoạn 
đường dài, leo cầu thang và đứng lên - ngồi xuống ghế. 


Bảng 24.1. Chẩn đoán phân biệt đau gối. 


Vị trí đau Đặc điểm 
Mặt ngoài gối 
c Bệnh sử chấn thương. 
Rách sụn chêm ngoài Khóa khớp hay khớp kêu răng TẮC. 
Sưng nè sau chấn thương. 
Rách dây chẳng bên mác IS lỏng lẻo. 
Căng cơ nhị đầu đùi | Chân thương hay làm việc quá độ. 
Mặt trong gối 
Bệnh sử chấn thương. 
Rách mâm chày trong | Khóa khớp hay khớp kêu rang rắc. 
| Sưng nè sau chấn thương 
Rách hay căng dây chẳng bên chày Gối lỏng lẻo. 
Căng cơ sau đùi Chân thương hay làm việc quá độ. 


l Lao động quá độ 
Hội chứng đùi bánh chè. 
Triệu chứng mạn tính. 


472 


Mặt sau gôi 


Nang Baker Đau đột ngột. 
Viêm túi hoạt dịch Sưng nề khu trú và mềm. 
Căng cơ đùi sau Lao động quá độ hay chấn thương. 


„ Đau mạn tính. 
Thuyên tắc tĩnh mạch sâu : 
Chân thương hay lao động quá độ. 


Mặt trước gối 
Đau đột ngột hay nhạy đau 


Chân thương. 

Gãy xương bánh chè | : 

Sưng 1ê. 

Sờ mất liên tục xương. 
- Viêm gân bánh chè Lao động quá độ. 
| Đau mạn tính. 

Thoái hóa khớp Tăng lên khi đi bộ. 

Tiền sử chấn thương cũ. 


Viêm túi hoạt dịch trước xương bánh chè (gối 


người lau dọn nhà — housemaid”) Nghê nghiệp. 


Viêm túi hoạt dịch dưới xương bánh chè (gối của 


linh mục — clergyman) Nghê nghiệp. 


* Được mô tả bởi HenrJ/ Hamilton Balley (1894 — 1961) như là một chân đoán đơn giản nhất trong ngoại 
khoa. 


Viêm xương khớp/thoái hóa khớp sối, rất thường ĐặP. Tuổi già, chắn thương cũ và 
cứng gối kéo dải ít hơn nửa giờ là những yêu tố gợi ý chân đoán. Những người trẻ thường 
xuyên hoạt động thê lực cũng có thể có những cơn đau và sưng nề ở dưới gối tại điểm bám 
của gân bánh chè vào lồi củ chày - viêm mỏm lỗi củ chày hoặc bệnh Osgood Schlatter P. 
Đây là loại thường gặp nhât của viêm mỏm xương do căng quá mức — traction apophysItIs. 

Hỏi BN xem họ đã từng phẫu thuật hay nội soi khớp gối hay chưa. 

_ Khai thác thông tin về nghề nghiệp cũng như những môn thê thao mà BN đã từng chơi. 
Chân thương và hội chứng lao động quá sức thường liên quan đên các bài tập thê dục thê 
thao (nhât là thê thao đôi kháng) và nghê nghiệp, kèm theo những chân thương nhỏ lặp đi 
lặp lại ở gôi. 

24.4.8.3. Khám 


Có thê khám BN ở nhiêu tư thê và hiên nhiên có cả đi bộ. Điêu đâu tiên cân làm là tìm 


? Robeft Osgood (1673 - 1956), làm việc tại Pháp trong Thế Chiến ï và sau đó thành lập khoa tia X tại 
Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và sau đó phát triển vài loại phóng xạ gây ung thư da. Car! Schalatter 
(1864-1934), giáo sư ngoại khoa ở Zurich, là người đầu tiên thực hiện hoàn chỉnh một ca cắt dạ đây vào 
nắm 1897. 


473 


hiểu, nhìn và khám chỉ lành trước. Điêu này giúp hiểu được những thay đối ở gối bị tốn 
thương, ngoài ra còn giúp BN an tâm răng quá trình thăm khám sẽ không gây đau cho họ. 
Quan sát 


— Nhìn cách BN năm xuống với cả hai gối và đùi được bộc lộ toàn bộ. Chân bị ảnh 
hưởng thường co theo tư thế giảm đau giúp BN thoải mái nhất. Để ý xem có teo cơ tứ đầu 
đùi không. Teo cơ thường xảy ra khá sớm sau khi bị bất thường gôi dẫn đến mắt sử dụng 
cơ. Quan sát sự thay đổi da ở gối, sẹo (bao gồm cả sẹo mô cũ và sẹo phẫu thuật nội SOI), 
sưng nề và biến dạng. So sánh với bên đối diện. Sưng nề khu trú thường có thê dịch chuyên 
khi gấp và duỗi gối. Tổn thương hay gặp phải là lỏng lẻo thân sụn. Khối cố định ở đường 
khớp thường là nang sụn chêm. 


— Phù bao hoạt dịch hay tràn dịch khớp gối thường được tìm thấy ở phía trong của 
xương bánh chè. Mắt các rãnh quanh xương bánh chè trên da là dấu hiệu sớm của tràn dịch 
khớp gối. Đánh giá mức độ biến dạng gấp cố định chân bằng cách cho BN ngồi xôm, sau 
đó quan sát khớp gôi ở mỗi bên. Khoảng không gian dưới gối sẽ hiện rõ nếu có viêm khớp 
biến dạng gấp gối vĩnh viễn. 


— Biến dạng chân chữ X và chữ O cũng có thê quan sát được và dễ dàng ghi nhận 
hơn khi cho BN đứng. Biên dạng chữ O thường liên quan tới thoái hóa khớp và biên dạng 
chữ X thường liên quan tới viêm khớp dạng thâp. 

— Lúc này quan sát BN. lần lượt gấp và duỗi thắng gối. Khi gối duỗi, xương bánh chè 
sẽ trượt lên trên nhưng vẫn nằm trên đường giữa hỗ gian lỗi cầu đùi. Nếu như có trật Xương 
bánh chè, xương bánh chè sẽ trượt ra ngoài khi gối gấp và trở lại vị trí ban đầu khi gối 
duỗi. 

Sờ nắn 

— Sờ nắn xem cơ tứ đầu đùi có bị teo hay không. Sờ nhẹ lên khớp gối để nhận biết 

độ ấm và sưng nề bao hoạt dịch. 


Hình 24.36. Khám tràn dịch xương bánh chè. (a) gõ xương bánh chè; (b) 
dấu phập phông: ấn vào chỗ phông trên bánh chè. 

— Cần khám kỹ xem BN có tràn dịch khớp gối hay không. Nghiệm pháp gõ lên bánh 
chè được sử dụng để xác định khi có tràn dịch nhiều (xem Hình 24.36). Người khám đặt 
một bàn tay lên phần dưới cơ tứ đầu đùi và ấn vào phần trên bánh chè tại vị trí khớp. Tay 
còn lại ấn xương bánh chè xuống dưới. Dấu hiệu này dương tính khi cảm thấy bánh chè bị 


47/4 


chìm và có cảm giác xương bánh chè chạm vào xương đùi khi ta gõ vào. Dấu hiệu phông 
được sử dụng để tìm ra các khối tràn dịch nhỏ. Lấy tay trái đẻ vùng trên xương bánh chè 
trong khi tay phải vuốt lần lượt theo rãnh cạnh xương bánh chè, sau đó thực hiện tương tự 
với bên còn lại. Dấu hiệu phồng chạy đọc theo rãnh xương bánh chẻ là do đòng dịch ở phía 
bên không được khám, đó là dấu hiệu bị tràn dịch lượng ít. 
Khám vận động 

— Khám vận động thụ động. Kiểm tra gấp và duỗi khớp gối (bình thường gấp được 
135° và duỗi được 5°) bằng cách đặt một tay người khám lên gôi và tay còn lại thực hiện 
động tác gấp — duỗi gối cho người bệnh (xem Hình 24.37a). Chú ý giới hạn vận động của 
khớp gối và tiếng răng rắc trong khi gối đang vận động. Trong khi giữ cho gối gấp, sờ năn 
để tìm điểm đau khu trú. Sờ nhẹ nhàng tìm điểm đau dọc theo bờ khớp tại vị trí dây chăng 
bánh chè và tại vị trí bám của dây chẳng bên. 


Hình 24.37. Khám gối. (a) gập gối; (b) khám dây chẳng bên; (c) khám 
dây chăng chéo. 

— Sau đó kiểm tra hệ thống dây chẳng vùng gối (xem Good signs guide 24.1). Dây 
chăng bên trong và bên ngoài được đánh giá bằng cách cho gối gấp nhẹ trong khi tay vẫn 
giữ ở chân, căng tay của người khám để dọc theo xương chày BN; khám vận động ngoài 
và trong của khớp gối (xem Hình 24.37b). Trong khi đó giữ chắc đùi BN bằng tay còn lại. 
Di động hơn 5 — 10” là bất thường. Dây chẳng chéo (xem Hình 24.37c): giữ bàn chân của 
BN băng khuỷu của người khám hay ngôi lên hắn bàn chân của BN. Gấp gôi của BN 90. 
Nã ăm lẫy xương chày và thử kéo về trước rồi đây ra phía sau khớp gôi. Sự di chuyên của 
gối sẽ được nhận biết thông qua ngón cái của người khám đặt tại vị trí bờ khớp. Nếu khớp 
gối di động hơn 5 — 10° thì xem như là có bất thường. Nếu khớp gối di động ra trước nhiều 
gợi ý lỏng dây chẳng chéo trước và gối di động ra sau nhiều thì nghĩ đến lỏng dây chăng 
chéo sau. Nghiệm pháp Lachman sẽ cho kết quả chính xác hơn (LR+ = 42,0 và LR— = 0,1). 


475 


Cho gối BN gập khoảng 20 — 30” trong lúc BN nằm ngửa. Năm lấy xương đùi (đặt tay phía 
trên đâu gôi) đê cô định nó, sau đó năm lây căng chân và kéo dứt khoát ra phía trước. Nêu 
xương chày di chuyên ra trước hoặc đâu gôi không đứng yên là có bât thường. 

Good signs guide 24.1. Tổn thương dây chẳng và sụn chêm. 


Dấu hiệu 


Tìm dấu hiệu đứt dây chẳng chéo trước” 


— _ Dấu hiệu ngăn kéo trước 78 100 37 0.2 

—_ Dấu hiệu Lachman 80 10 | 42 0.1 

—_ Dấu hiệu Pivot 95 NA NA NA 
Tổn thương sụn chêm” : 

—_ Dấu hiệu McMurray 56 — 100 §.0 0.5 
“- wănt: na. = 1a“. .ẽ 

~__ Trần dịch khớp 2N ` wM ' :: | °: 


* Tiêu chuẩn chân đoán 
— _ Đứt dây chăng chéo trước được mô tả trên MRI, nội soi khớp hoặc phẫu thuật. 
— _ Đút sụn chêm: nội soi khớp. 


— Khi nghi ngờ BN có trật khớp hoặc bán trật khớp xương bánh chè, thực hiện 
nghiệm pháp apprehension bánh chè. Đẩy bánh chè ra ngoài trong khi co gối từ từ. Quan 
sát nét mặt BN xem có biểu hiện lo lắng hay không điều này gợi ý de dọa trật khớp (lúc 
này cần dừng nghiệm pháp lại). 


Hình 24.38. Nang Baker ở gối phải, nhìn từ phía sau. 


— Yêu cầu BN xoay người nằm sắp. Nhìn và sờ nắn vùng hồ khoeo để tâm soát nang 
Baker *. Đây là một túi thừa áp lực của màng hoạt dịch qua khe bao khớp gối (xem Hình 
24.38). Dấu hiệu này sẽ được quan sát dễ dàng nhất khi cho gối duỗi, nêu không rõ khi BN 
nằm thì có thể cho BN đứng với gối duỗi hết mức. Nếu nang vỡ vào cơ bụng chân, nó sẽ 
gây các triệu chứng giống như thuyên tắc tĩnh mạch sâu. Vỡ nang thường đi kèm với “dấu 
hiệu trăng khuyết — xem Hình 24.39” — các vết bầằm máu xuất hiện dưới mắt cá cổ chân. 
Cần phân biệt nang Baker với phình động mạch khoeo (khối phồng có mạch đập) và u 
xương (rất cứng). 


476 


Hình 24.40. Nghiệm pháp Apley (ấn mạnh). 


4 IWilliam Baker (1839 — 1896), phẫu thuật viên Bệnh viện St Bartholomew, London, mô tả triệu chứng vào 
nắm 1677. 


= Đây cũng là vị trí thực hiện n pháp Apley . Hình 24. 40). Đây là nghiệm 


click phát ra thì nghiệm pháp (+). Nghiệm pháp kéo căng thì ngược lại 
Cũng tư thế BN năm sắp, kéo căng chân của BN lên đề làm căng sụn 
Nếu BN cảm thấy đau thì có thể là do dây chăng có vấn đề. 


A77 


. Nghiệm pháp McMurray của gối. 
y” («em Hình 24.42) cũng là một nghiệm pháp để phát hiện 


rách sụn chê năm ngửa, người khám đứng một bên đê kiêm tra và một tay giữ 
lây cô chân c tay còn lại vào mặt trong của gôi và và đây cho gôi vẹo vào trong 
Kéo chân gâp sang tư thê duõi trong khi lân lượt cho căng chân xoay trong 
Và XOay ệm pháp (+) khi cảm nhận được cảm giác lôp bôp nhẹ ở gôi — có thê 


 Thomas MecMurray (1888 - 1949), giáo sư ngoại khoa chấn thương chỉnh hình đầu tiêu ở Liverpool. 


4758 


— Cho BN đứng dậy. Quan sát kỹ để phát hiện biến dạng vẹo trong (chữ O) và vẹo 
ngoài (chữ X) của BN. 


= Cuối cùng kiêm tra chức năng. Cho BN đi lại. Quan sát dáng đi và chuyên động 
của gôi, đặc biệt là dáng đi loạng choạng. 


24.4.9. Cổ và bàn chân 
24.4.9.1. Giải phẫu 


— Cổ chân là một khớp hoạt dịch đóng vai trò như một bản lê, khớp này được hình 
thành bởi đầu dưới xương chày và xương mác và xương sên (xem Hình 24.43). Mảnh 
xương nhô ra của đầu dưới xương chày và xương mác được gọi là mắt cá chân, tạo nên 
một cái hốc. Cái hốc này hòa hợp với dây chằng cố định khớp ở bên ngoài. Đầu gần của 
bàn chân được gọi là cô chân được tạo nên bởi 7 xương cô chân (xương sên, xương gót, 
xương ghe, xương hộp và 3 xương chêm — trong, giữa, ngoài) cùng hệ thống dây chẳng và 
bao khớp nâng đỡ chúng. Khớp và dây chẳng xung quanh xương cho phép bàn chân di 
chuyên như sau: vặn trong, vặn ngoài, gấp mặt lưng (lên) và gấp mặt lòng (xuống). 


Xương gót 


Xương hộp 


Z= Xương đốt ngón 


Hình 24.43. Cổ chân và bàn chân. 


24.4.9.2. Bệnh sử 

Triệu chứng thông thường là đau. Nếu cơn đau chỉ xảy ra khi BN đi giày thì giày có 
thể là nguyên nhân gây đau nhiều hơn là bàn chân. Có thể đau ở một vị trí đặc biệt và 
chúng ta cần khai thác để BN chỉ ra điểm đau. Có thê tiền căn chắn thương hay vận động 
với cường độ cao và phức tạp. Chấn thương cô chân là điều thường gặp trong một số môn 
thể thao nhất định do cô chân bị vẹo (bóng đá, bóng rỗ; xem List 24.8). Đứt gân Achilles 
xảy ra với những người trên 50 tuổi khi chơi squash hoặc tennis và do lực gấp mặt lưng 
bàn chân quá mạnh. Đau gót chân (cả lòng bàn chân và phần sau xương gót) thường do 
viêm cân cơ lòng bàn chân, viêm gân Achilles hay viêm túi hoạt dịch sau gót. 

List 24.8. Các nguyên nhân gây đau cổ chân. 


Đau mạn tính hoặc dai dẫng Đau mặt ngoài cỗ chân 
— Thoái hóa khớp (tăng khi đi lại). — Tốn thương đây chẳng bên - bong gân 
Viêm khớp (đau khi nghỉ). (vặn trong quá mức cô chân). 
479 Đau sau cổ chân —_ Gãy xương mắt cá ngoài (đau dữ dội, có 


— __ Viêm gân Achilles (khối nhạy đau phía sau _— óỐ Ai 


bàn chân, liên quan viêm khớp dạng thấp). 


—_ Đứt gân Achilles (đau đột ngột và dữ dội). — Tôn thương dây chăng delta - bong gân 
(vặn ngoài quá mức cô chân). 


Đau mặt trong cô chân 


—  Viem gân cơ chày sau. 

—. Hội chứng ống cô chân (chèn ép thần kinh 
chày sau). 

— Gãy xương mắt cá trong (đau dữ dội, tiền 
sử chân thương). 


List 24.9. Các nguyên nhân gây đau bàn chân. 


Đau khu vực xương cỗ chân Đau khu vực xương bàn — ngón chân 
— _ Thoái hóa khớp. — _ Đau bàn chân. 
— _ Viêm khớp dạng thấp. —_ Gãy xương bản chân. 
— Uxơ lòng bản chân. — __ Uthần kinh gian liên ngón chân (bệnh thần 


kinh do chèn ép). 


—_ Gout (đau dữ dội và sưng nề, thường là 
khớp bàn — ngón ]). 


— Viêm cân cơ lòng bàn chân (đau gót). 


— Vân đê ở ngón chân (biên dạng ngón cái, 
móng mọc vào trong, ngón chân hình vuôt, 
ngón chân hình búa). 


BN bị đau bàn chân (xem List 24.9) hay đau cô chân thường có tiền sử với bệnh viêm 
khớp dạng thấp. Điều này có thê gây đau, biến dạng và ảnh hưởng đến khớp sên gót cổ 
chân, khớp giữa các khối xương cô chân và khớp bàn ngón. 

Những cơn đau nghiêm trọng liên quan tới khớp bàn ngón [ thường do Gout. Đau ngay 
tại đôt bàn sau những bài tập thê thao nặng: nguyên nhân có thê là gãy xương do stress. 

Cũng có thê xảy ra biến dạng liên quan tới cô chân và ngón chân. BN sẽ cảm thấy bất 
tiện khi mang giày. BN có thê phát hiện được dâu sưng nê; ghi nhận đau (nêu có) trên một 
hay cả hai bàn chân. Sưng nê hai bên thường xảy ra do viêm. Sưng nê tới bờ trong đâu 


450 


xương bàn ngón I — bunion thường xuất hiện ở người già, nhưng có thê liên quan đến viêm 
khớp dạng thâp. 

Dị cảm ở bàn chân cũng cần được ghi nhận. Có gắng tìm ra phân bó của các rối loạn 
cảm giác, có thê do chân thương thân kinh ngoại biên hay bệnh về thân kinh ngoại biên. 
Cảm giác lạnh bàn chân rât thường gặp nhưng xanh tím và loét mới là vân đê cân quan 
tâm. Loét mạn tính bàn chân: cân phải loại trừ đái tháo đường. 

24.4.9.3. Khám 

Phải khám cả cô chân, bàn chân và ngón chân. 

Quan sát 


Hình 24.44. Ngón chân xúc xích ngón 1 và TI trong viêm khớp vẩy nến. 


— Nhìn da BN. Ghi nhận: dấu hiệu sưng nề, các vết sẹo, biến dạng và teo cơ. Biến 
dạng ngón cái bao gồm biến dạng vẹo ngoài — hallux valgus (biến dạng vẹo ngoài cố định 
của trục chính ngón I), móng vuốt (biến dạng gập) và bàn chân gió lùa, thường gặp trong 
viêm khớp dạng thấp. Biến dạng kiểu xúc xích ở ngón chân xảy ra ở BN bị bệnh khớp vây 
nến hay bệnh Reiter š (xem Hình 24.44). 


— Nhìn sự thay đổi ở móng có thê gợi ý đến bệnh vầy nến. Quan sát bờ cong ngang 
bàn chân, chạy dọc bên dưới khớp bàn ngón chân và bờ cong dọc, chạy từ khớp bàn ngón 
I đến gót chân. Những bờ cong này là những nơi chịu lực của cơ thể, có thê bị thăng ra 
trong bệnh khớp như viêm khớp dạng thấp. Xơ chai ở đầu xương mặt lòng bàn chân có thê 
xuất hiện trong trường hợp trật khớp nhẹ (xem Hình 24.45). 


* Hans Relter (1881 - 1969), giáo sư ngành dự phòng ở Berfin, mô tả hội chứng nảy vào nấm 1916. Mọi 
chuyện đều tốt đẹp trước khi ông thành một người theo Chủ Nghĩa Quốc Xã. 


481 


Hình 24.45. Bàn chân thấp khớp: vẹo ra ngoài hai bên và xơ chai ở đầu 
xương bàn ngón chân. 
Sờ 

— Sờ nắn bắt đầu từ cô chân, cảm nhận mức độ sưng nề ở hai mắt cá. Không nên 
nhâm lân dâu hiệu này với phù ân lõm. Gãy xương vùng cô chân: nghi ngờ nêu có tiên sử 
chân thương, đau phía sau mắt cá trong là một dâu hiệu đáng tin cậy. 
Vận động 

— Vận động khớp cổ chân, nắm giữa bàn chân bằng một tay. Kiểm tra động tác gấp 
về mặt lưng: nâng bàn chân về hướng đâu øôi, bình thường chỉ nâng được 20”, và kiêm tra 
động tác gâp mặt lòng băng cách làm động tác ngược lại, bình thường làm được 500. 


— Với khớp sên gót, chỉ kiêm tra động tác vặn trong và vặn ngoài. Đau khi vận động 
quan trọng hơn là giới hạn vận động của khớp. Khớp giữa bàn chân cho phép xoay phần 
bàn — ngón chân (forefoot) trong khi cố định phần cô chân (xương sên + xương gót — 
hindfoot). Sau đó giữ vững cô chân bằng một tay và xoay phần bàn — ngón chân. Cần lưu 
ý đau khi vận động hơn là giới hạn vận động. 

— Ép khớp bàn ngón bằng cách ấn vào xương bàn ngón I và V giữa ngón cái và ngón 
trỏ của người khám. Nếu nhạy đau nghĩ đến viêm, thường xảy ra trong giai đoạn sớm của 
viêm khớp dạng thấp. Ấn vào lòng bào chân từ đốt gần khớp bàn — ngón III và IV. Nếu 
BN đau gợi ý đến bệnh u thần kinh Morton !. Đây là đo chèn ép và sưng nề thần kinh ngón 
chân giữa các ngón. Thường liên quan đau và tê bì một mặt ở các ngón chân. 

— Khám riêng lẽ từng khớp gian đốt bằng cách sờ và vận động. Các khớp này thường 
bị ảnh hưởng trong bệnh viêm cột sống huyết thanh âm tính. Đau nhói khớp bàn ngón I là 


t Thomas Morton (1835 - 1903), phẫu thuật viên tổng quát và mắt, Bệnh viện Phíadelphia, một trong 
những người đầu tiên thực hiện cất ruột thửa. 


đặc trưng của bệnh gout — khớp sẽ đỏ và sưng nề. 


482 


= Năn. gân Achilles để tìm các nốt tỈ Hình 24.46) và đau do viêm gân 
Achilles. Vêt thương đứt gân Achilles c 


(nghiệm pháp Simmond "— xem Hì 
có đau hay không; cách khám này c 


1êm gân cơ lòng bàn chân, bệnh này là do 
viêm đôt sông huyêt thanh âm tí 


ông có nguyên nhân rõ ràng. 


Hình 24.47. Nghiệm pháp Simmond. 


u Fan nd (1911 - 1983), phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Rowiey Bristow, 


Surrey, UXK. 


T&O"'C essentials 


1. Khám BN có viêm khớp cần phải hạn chế gây đau cho BN. Luôn so sánh hai bên. 
Phần lớn các khớp đều cần phải được đánh giá chức năng. 

Teo nhóm cơ kế cận nhau có thê do viêm khớp. 

Tìm bất thường của các cấu trúc xung quanh như gân, da khi khám khớp. 

Viêm khớp nhiễm khuẩn là một cấp cứu nội khoa. 


EM Ah b t2 


Luôn nhớ rằng những biểu hiện toàn thân trong viêm khớp dạng thấp. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý khớp 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Hãy khám cột sống cho người đàn ông này. 


483 2. Hãy khám bản tay cho người phụ nữ này. 
3. Người phụ nữ này nhận thấy da trên bàn tay và ngực căng bất thường, hãy thăm khám cho bà 
ây. 


Người phụ nữ này bị đau hông trái. Vui lòng thăm khám cho bà ấy. 
5... Người đàn ông này đau vai khi thực hiện một số động tác ở khớp vai. Vui lòng thăm khám ông 


ay. 
6... Người đàn ông này đau gồi trái, hãy thăm khám cho ông ấy. 


7.. Người phụ nữ này gặp khó khăn trong việc đi lại do đau bàn chân, hãy thăm khám cho bà ấy. 


SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA 
DẤU HIỆU LẦM SÀNG 


VÀ BỆNH LÝ KHỚP 


Ð 
= 
le 
=, 
T 
= 


Trân Văn Đấu 
25.1. VIEM KHƠP DẠNG THAP 
Viêm khớp dạng thấp là một bệnh lý viêm nhiễm hệ thống mạn tính chưa rõ nguyên 
se „ nhân với các đặc điêm tôn thương biêu hiện ở khớp. Trong nhiêu trường hợp, BN viêm 
ẤLˆˆ. khớp dạng thấp có yếu tố thấp trong huyết thanh (bệnh lý huyết thanh dương tính). Đây là 
những kháng thê không đông nhât trực tiệp kháng lại phân Fc của IsG nhưng không đặc 
hiệu cho bệnh viêm khớp dạng thâp. 
Text box 25.1. Thăm khám BN viêm khớp dạng thấp. 


„ ".: >> 


Hình 25.1. Viêm khớp 


` 


dạng thấp. 


1. Quan sát tổng trạng 6. Ngực ¬ 
—_ Biểu hiện hội chứng Cushing. = PHh, viêm màng ngoài tim, tôn thương van 
1m. 


— Cân năng. : : * 
lưu dc —_ Phôi: tràn dịch, xơ hóa, nhôi máu, nhiễm 

2. - Bàn tay trùng 

3. Cánh tay — Hạch 

—... Bệnh lý thần kinh do chèn ép hoặc bó chặt. 7. Bụng 


—— 


455 


—_ Nốt dưới da. — Lách to (hội chứng Felty). 


— Khớp khuỷu. —_ Hạch bẹn. 
—_ Khớp vai. 8. Hông 
— Hạch nách. 9. Gối 
4. Mặt 10. Chỉ dưới 
— Mất: khô mắt (Sjögren), viêm màng bồ —_ Loét (viêm mạch). 
đào, viêm thượng củng mạc, thiếu máu, — Sưng bắp chân (vỡ nang hoạt dịch). 


đục thể tinh thể. 
—_ Soi đáy mắt (tăng độ nhớt). 


—._. Bệnh lý thần kinh ngoại biên. 
— _ Viêm đơn dây thần kinh đa dạng. 


—_ Mặt: tuyến mang tai (SJögren). 11. Chân 

— Miệng: khô miệng, loét, bệnh sâu răng. 12. Khác 

— HN, thái dương hàm. — Nước tiêu: protein, máu (thuốc, viêm mạch 
53. Cô máu, amyloid). 

—_ Cột sống cô. — Thăm trực tràng (máu). 

— Hạch cô. 


Đề thăm khám BN nghi ngờ viêm khớp dạng thấp (xem Text box 25.1), cho BN ngồi 


trên giường hoặc trên ghê. 
25.1.1. Quan sát tổng trạng 


Nhìn xem BN có hội chứng Cushing do điều trị corticoid hay những dấu hiệu của sụt 

cân có thể là dấu hiệu của bệnh đang tiến triển. 
25.1.2. Bàn tay 

Đặt bàn tay BN lên gối nằm. Quan sát xem có viêm màng hoạt dịch ở các khớp nhỏ 
đối xứng hai bên hay không (thường ít ảnh hưởng đến các khớp liên đốt ngón xa). Những 
bất thường thường gặp như lệch trục trụ, bán trật về phía lòng của khớp bàn ngón tay, biến 
dạng hình chữ Z. của ngón cái với dạng cô thiên nga và biến dạng boutonnière của ngón 
tay. Khám móng tay và vùng quanh móng để tìm các biến đổi mạch máu giống vệt xuất 
huyết. Xem có teo các cơ nhỏ ở bàn tay. Tìm lòng bàn tay son. Sờ lòng bàn tay để cảm 
nhận tiếng răng rắc của gân cơ khi BN đang gấp và duỗi các ngón tay. Xem có dấu hiệu 
liệt dây thần kinh trụ (do thần kinh bị ép chặt ở khuỷu tay) và liệt thần kinh giữa trong hội 
chứng ống cổ tay. 


25.1.3. Cổ tay 
Tìm dấu hiệu màng hoạt dịch dày lên và dấu hiệu Phalen (ống cô tay). 
25.1.4. Khuỷu tay 


Tìm xung quanh khớp khuỷu xem có các nốt thấp dưới da không, điều này gợi ý bệnh 
lý huyết thanh dương tính, khám khớp khủy tay. Gấp căng khớp khuỷu cũng rất hay gặp. 


25.1.5. Vai và nách 
Khám vùng vai và nách xem có nhạy đau và giới hạn vận động hay không. Sờ nắn các 
hạch nách bởi vì các hạch phì đại có thê gợi ý bệnh khớp đang tiên triên ở những nơi mà 
nó dân lưu. 


456 


25.1.6. Mắt 


ìc ngoài mống mắt. 

do khô mắt trong hội chứng 
Ngoài ra, phải chú ý tìm những 
m hoặc màu trắng nhô lên (đó là 
củng mạc màu đỏ — xem Hình 25.2. 
ng mạc vả thường có cả ở hai bên 
. Viêm mống mắt thường không xuất 


Quan sát xem mắt có đỏ không, điều này 
Sjögren xuât hiện trong khoảng 10 — 152% các trư 
nôt viêm củng mạc — đó là những sang thương 
những nôt thâp) và xung quanh nó là vùng s 
Những nôt này đặc biệt xuât hiện ở phâ 
nhưng chỉ tác động trong khoảng 1% Ì 
hiện. 

25.1.7. Tuyến mang tai 

Tuyến mang tai to gặp trong hội 


25.1.8. Miệng 


Tìm xem BN có khô m 
không (methotrexate). 


có tràn dịch màng phổi hay xơ hóa phối. Hội chứng Caplan ° là sự 
xuât hiện ‹ thâp ở phôi phôi hợp với bệnh bụi phôi. 


2 Anthony Caplan, bác sĩ người xứ Wales, mô tả điều này vào nấm 1953. 


487 


25.1.12. Tim 
Nghe tim để tìm tiếng cọ màng tim (thường gặp) và âm thổi phụt ngược do hở van 
(đặc biệt van động mạch chủ) có thê có do những nôt thâp ở van tim. 


25.1.13. Bụng 


Khám bụng để tìm xem có lách to hay không (xuất hiện trên 10% những BN và gợi ý 
có khả năng có hội chứng Felty) và gan to. Sờ tìm các hạch ở bẹn. 


25.1.14. Chi dưới 


Khám vùng hông xem có bị giới hạn vận động khớp hay không. Tuy nhiên khớp gối 
thường bị ảnh hưởng hơn và phải chú ý xem có teo cơ tứ đầu đùi không (dấu hiệu quan 
trọng của viêm khớp gối), tràn dịch bao hoạt dịch, gối có gập căng không. Tìm biến dạng 
valgus (hậu quả của sự biến dạng ra ngoài của khớp — viêm xương khớp gây biến dạng 
varus) và mắt vững của dây chằng xuất hiện như là một biến chứng muộn của bệnh. Khám 
vùng hồ khoeo tìm nang Baker. Quan sát ở phần thấp của chân xem có loét hay không, gặp 
ở BN có biến chứng viêm mạch trong hội chứng Felty. Khám thần kinh ngoại biên tìm dẫu 
hiệu viêm đơn dây thần kinh đa ô ở chi dưới. Đó cũng là dấu hiệu của chèn ép tủy sống do 
trật Cl ra trước hoặc bán trật khớp của mẫu răng C2. 


25.1.15. Cổ và bàn chân 

Tìm dấu hiệu bàn chân rủ (do chèn ép thần kinh mác hoặc viêm mạch máu) và khám 
vận động khớp. cô chân đề tìm giới hạn vận động khớp. Quan sát các khớp bàn ngón chân 
xem có sưng nề hay trật khớp không. Đó có thể biến dạng vẹo ngoài và ngón chân móng 
vuốt. Luôn nhớ rằng, các khớp liên đốt ngón rất hiếm bị tổn thương. Cuối cùng, sờ nắn 
gân Achilles để tìm các nốt thấp — một dấu hiệu của bệnh lý huyết thanh đương tính. 

Đánh giá tiến triển của bệnh là phương thức quan trọng đề đánh giá đầy đủ trước khi 
bắt đầu điều trị và được thực hiện thường quy bởi các chuyên gia khớp học. Tiêu chuẩn 
này bao gồm: thời gian cứng khớp vào buổi sáng, đau khớp, mệt mỏi, khớp nhạy đau, sưng 
nề mô mềm và xuất hiện các triệu chứng ngoài khớp. Các tiêu chuẩn đó có thể được tìm 
thấy trên các trang web của nhiều hội khớp học khác nhau. 


25,2. NHOM BẸNH LY KHƠP HUYET THANH AM TINH 
Bao gồm các bệnh lý: viêm cột sống dính khớp, bệnh Reiter (viêm khớp phản ứng), 
viêm khớp vây nến, viêm khớp do bệnh lý đường ruột. Đây là nhóm bệnh lý khớp huyết 
thanh âm tính để phân biệt với viêm khớp dạng thấp vì không có yếu tô thấp trong huyết 
thanh. Tuy nhiên có đến 30% BN viêm khớp dạng thấp điền hình có yếu tố dạng thấp trong 
huyết thanh âm tính. Nhóm bệnh lý khớp huyết thanh âm tính thường có sự chồng chéo về 
mặt lâm sàng, sinh lý bệnh và có liên quan đến yếu tổ HLA — B27. 


25.2.1. Viêm cột sống dính khớp 
Nên khám các vùng sau đây: 


" “Thắt lưng — khớp cùng chậu: mất ưỡn cột sống thắt lưng và gù cột sống ngực; biến 
dạng gấp nặng ở cột sông thắt lưng (hiếm), nhạy đau cột sống thắt lưng, giới hạn vận động 
cột sống thắt lưng, ấn đau khớp cùng chậu. Đo khoảng cách châm tường, thấy khoảng cách 
nảy tăng dần qua nhiều lần đo gợi ý biến dạng đang tiến triển. Khám nghiệm pháp Schober 


và khám vận động nghiêng ngoài của cột sống băng cách yêu cầu BN cúi người đưa hai 
tay xuống chạm vào các ngón chân trong khi gối duỗi. Vận động này thường sẽ bị hạn chế 
nghiêm trọng. 


485 


Hình 25.3. Viêm mống mắt bên phải. 
— Chân: viêm gân Achilles, viêm gân cơ lòng bàn chân và dâu hiệu của hội chứng 


chùm đuôi ngựa (hiếm) — yếu chi dưới, mất kiểm soát cơ vòng, mất cảm giác vùng yên 
ngựa. 


— Phối: giảm độ dãn nở của lồng ngực (< 5 em), dấu hiệu của xơ hóa đỉnh phối. 

— Tim: dấu hiệu của hở van động mạch chủ. 

— Mắt: viêm mống mắt cấp (có sứ hướng tái phát) — đau mắt đỏ (10 — 15%) — 
xem Hình 25.3. 

— Khám phân và trực tràng: dấu hiệu của viêm nhiễm đường ruột (viêm loét đại tràng 
hoặc bệnh Crohn). Chú ý các dâu hiệu thứ phát amyloid, ví dụ: gan lách to; thận to; tiêu 
đạm - có thê gặp, mặc dù đây là biên chứng rât hiêm gặp. 


25.2.2. Viêm khớp phản ứng (hội chứng Reiter) 


Hình 25.4. Viêm quy đầu dương vật. 


489 


Điền hình thường theo sau viêm niệu đạo hay tiêu chảy với viêm kết mạc và viêm 
khớp (thường không đối xứng) ở những khớp chịu lực như khớp hông, gối, cỗ chân. Cần 
thăm khám các vùng sau đây: 

— Bộ phận sinh dục: chảy mủ niệu đạo, viêm quy đầu dương vật — đó là những sang 
thương vây, loét đỏ nông giới hạn rõ trên đầu dương vật (xem Hình 25.4). 

— Tiền liệt tuyến: viêm tiền liệt tuyến. 

— Mắt: viêm kết mạc, viêm mống mắt (hiếm). 

— Miệng: vết loét ở niêm mạc miệng không đau đặc biệt ở lưỡi. 

— Lưng: khớp cùng chậu (có thể một bên). 

— Chi dưới (thường bị ảnh hưởng nhất): gối, cô chân, bàn ngón và ngón chân hình 
xúc xích, viêm gân cơ lòng bàn chân, viêm gân Achilles, dày sừng lậu (keratoderma 
blennorrhagica — xem Hình 25.5) ở lòng bàn chân — đó là những sang thương dạng dát màu 


nâu đỏ không đau có thể tróc vầy và không thể phân biệt được với vầy nến mụn mủ, móng 
dày, đục và dễ gãy. 


Hình 25.5. Dày sừng lậu. 


— Bàn tay (ít bị tổn thương): cô tay, khớp bàn ngón, khớp liên đốt ngón gần, khớp 
liên đốt ngón xa, dày sừng lậu, các biến đổi ở móng tay. 


— Tim mạch: hở van động mạch chủ (hiếm) 
25.2.3. Viêm khớp vấy nến 
Khoảng 10% BN vây nên có viêm khớp. Khám để tìm dâu chứng của viêm khớp dạng 


thấp bao gồm cột sống và khớp cùng chậu. Viêm khớp vây nến được chia thành 5 thể lâm 
sàng nhưng thường có sự trùng lấp: 


— Viêm một khớp hay vài khớp không đối xứng ở bàn tay, bàn chân và những khớp 
khác (chú ý không có dạng ngón tay xúc xích). Đây là thê thường gặp nhât. 


— Viêm đa khớp đối xứng giống như viêm khớp dạng thấp nhưng huyết thanh âm 
tính. 


—~ Thể viêm các khớp liên đốt ngón xa với những biến đổi ở móng do vây nến. 
— Thể viêm đa khớp phá hủy. 
— Thể viêm khớp cùng chậu và không có tôn thương các khớp ngoại biên. 


25.2.4. Viêm khớp do bệnh lý đường tiêu hóa 
Bao gồm hai bệnh có liên quan đến tổn thương các khớp là viêm loét đại tràng và bệnh 

Crohn: 

— Bệnh khớp ngoại biên. Đây là dạng viêm vài khớp không đối xứng, thường ở chỉ 
dưới đặt biệt là đâu gôi và mặt cá. lt khi gây biên dạng. 

— Viêm khớp cùng chậu: lâm sàng không phân biệt được với viêm cột sống dính 
khớp. 
25.3. VIEM KHƠP DO GOUT 


490 


Hình 25.6. Gout cấp ở khớp bàn ngón chân cái. 

Bắt đầu ở bàn chân, viêm khớp do gout cấp ảnh hưởng đến khớp đốt bàn ngón chân 
cái chiếm khoảng 752% các trường hợp (xem Hình 25.6). Kế tiếp khám cô chân, gối vì nó 
có khuynh hướng bị tôn thương sau nhiều đợt tái phát. Ngón tay, cô tay, khuýu tay bị ảnh 
hưởng muộn (xem Hình 25.7). Nhìn và sờ các nốt tophi (do lắng đọng urate với tế bào 
viêm bao quanh chúng). Nốt tophi là dấu hiệu của gout tái phát mạn tính. Nó có khuynh 
hướng xuất hiện ở hoạt dịch khớp, túi hoạt dịch mỏm khuỷu (xem Hình 25.8), mặt duỗi 
cắng tay, vành tai (xem Hình 25.9), đưới bánh chè và phía sau gân Achilles. 


Hình 25.7. Nốt tophi ở ngón tay. 


491 


Hình 25.8. Nốt tophi ở khuỷu tay. 


Hình 25.9. Nốt tophi ở vành tai. 

Cuối cùng thăm khám các dấu hiệu bệnh lý nên của gout thứ phát: tăng purine do bệnh 
lý tăng sinh tủy, Iymphoma, bệnh bạch câu và giảm bài tiệt urate ở thận do bệnh thận hoặc 
nhược giáp. 

Tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim thiếu máu cục bộ thường xuất hiện trên 
BN gout. 


25.4. GIÁ GOUT 


Bệnh có biêu hiện giống như gout như được mô tả ở trên, nhưng thường ở khớp lớn 
(đặc biệt ở gối) và cô tay. Một số BN có dấu hiệu của cường tuyến cận giáp, nhiễm sắc tố 
sắt và gout thực sự. 


492 


25.5. VIEM KHƠP DO CALCTIUM HYROXYAPATTTE 
Thường ở khớp lớn (đặc biệt là đầu gối và vai) gặp ở người già. 
25.6. LUPUS BAN ĐO HỆ THONG 
Lupus ° ban đỏ hệ thống là một bệnh lý viêm mạn có tính hệ thống chưa rõ 
nhân, được đặt tên như vậy bởi vì sự bào mòn tự nhiên của bệnh được 
bị gây ra bởi một con sói đang đói. 
25.6.1. Quan sát tổng trạng 
Tìm dấu hiệu của sụt cân (do bệnh lý viêm mạn) hoặc ngoại hìnl 
với steroid, xem Text box 25.2). Trong khi hỏi bệnh sử hãy lưu ý đên 
tâm thân — tâm lý do lupus hoặc do điêu trị steroid. v 
Text box 25.2. Thăm khám BN lup 


1. Quan sát tổng trạng 5. 


guyên 
thương 


Cushing (do điều trị 
'ác bât thường vê 


ö hệ thống. 


VS, 
— 
v 


—_ Ngoại hình giống Cushing. — : viêm màng ngoài tim. 
— Cân nặng = àn dịch màng phổi, viêm màng 
— _ Tình trạng tâm thần. hóa phôi, xẹp phôi, nhiễm trùng. 


2. Bàn tay 

— Viêm mạch. 

—_ Phát ban. Bụng chướng căng. 
—_ Bệnh khớp. Khớp hông 


Hoại tử vô trùng 

Chân 

Bàn chân: lòng bàn chân đỏ, viêm màng 

hoạt dịch khớp nhỏ. 

—_ Phát ban. 

— Loét mắt cá chân (hội chứng kháng 
phospholipid — xem Hình 25.I 1). 

— Bệnh cơ gốc chi. 

—_ Bệnh thần kinh. 

—_ Viêm đơn dây thần kinh đa ô 

—_ Thất điều tiểu não 


3. Cánh tay 

—_ Ban dạng lưới. 
— Ban xuất huyết. 
— Bệnh cơ gốc chi. 
4. Đầu 


— _ Hói đầu, có hoặc không có sẹo, mái tóc 
lupus — xem Hình 25.10 


— Mắt: viêm củng mạc, Vệt cot 
— Miệng: nhiễm trùng, 
—_ Phát ban: hình cánh 
—_ LIỆt nửa người. 
9. Khác 


—  Pro(ein niệu. 


Hạch cô 


—_ Tăng huyết áp. 


? Từ Lupus theo tiếng Latin nghĩa là con sói. 


493 


Hình 25.11. Loét mắt cá chân trong hội chứng kháng phospholipid. 


Hình 25.12. Lupus ban đỏ hệ thống. 


45£ 


25.6.2. Bàn tay 

Chú ý đến các tổn thương dạng viêm mạch quanh giường móng hoặc dãn mạch và ban 
đỏ da ở đáy móng. Phát ban có thể xuất hiện — nhạy cảm ánh sáng là nguyên nhân thường 
gặp. Bàn tay phát ban do lupus khuynh hướng xảy ra ở thân ngón tay, khác với viêm da cơ 
(phát ban trên các khớp liên đốt ngón tay). 

Hiện tượng Raynauld có thê xảy ra khi thời tiết lạnh. 

Khám viêm khớp: viêm màng hoạt dịch của đầu gần và các khớp bàn ngón tay. Viêm 
khớp trong lupus ban đỏ hệ thống thường không có loét bào mòn nhưng nếu nặng có thể 
dẫn tới biến dạng không cô định do tôn thương các cấu trúc nâng đỡ. 

25.6.3. Căng tay 

Ban dạng lưới có thể xuất hiện ở đây (xem Hình 25.13). Theo tiếng Latin, điều này 
được mô tả như là sự đổi màu dạng lưới. Sang thương này được tạo thành do các đường 
viền màu đỏ xâm chạy cắt nhau. Ban xuất hiện do hiện tượng viêm mạch và hội chứng 
kháng phospholipid ° hoặc tắc nghẽn do xơ vữa mạch. Ngoài ra, quan sát xem có ban xuất 
huyết không (do viêm mạch máu hoặc giảm tiểu cầu tự miễn). Khám để tìm bệnh lý cơ 
gốc chi (do tự bản thân của bệnh hoặc do điều trị với cortieoid). Các nốt dưới da rất hiếm 
gặp ở BN lupus ban đỏ hệ thống. Hạch nách có thê phì đại nhưng ấn không đau. 


Hình 25.13. Ban dạng lưới. 
25.6.4. Đầu và cổ 

Hói (rụng tóc) là một manh mối chân đoán quan trọng, xuất hiện ở 2/3 BN có thê kèm 
theo sẹo. Tìm dấu hiệu mái tóc lupus: tóc ngắn, dễ gãy ở trên trán. Toàn bộ tóc có thể khô 
và thô như trong suy giáp. 

Khám mắt tìm dấu hiệu viêm củng mạc và thượng củng mạc (thường gặp ở BN viêm 
khớp dạng thấp hơn là lupus ban đỏ). Mắt có thể khô và đỏ (hội chứng Sjögren). Kết mạc 
mắt nhợt do thiếu máu ở các bệnh lý mạn tính. Đôi khi cũng có vàng da niêm do thiếu máu 
tán huyết. Tiến hành soi đáy mắt đề tìm thể xuất tiết cứng (chấm màu trắng) do sưng nề 


° Hội chứng kháng phospholipid: tắc động mạch, tĩnh mạch tự phát do sự xuất hiện của kháng thể kháng 
phospholipid (kháng đóng lupus, kháng cardiolipin). 


các sợi thân kinh và là thứ phát do viêm mạch mu. 

Phát ban ở mặt là một manh môi chân đoán (xem Hình 25.14). Điên hình là ban hình 
cánh bướm lan tỏa đên má và cánh mũi, phải phân biệt với viêm da mạn tính ở má và mũi. 
Loét miệng, khâu cái mêm và khâu cái cứng, miệng có thê khô trong hội chứng SJögren. 


495 


Hình 25.14. Phát ban hình cánh bướm 

Ban lupus dạng đĩa có thê thấy trong cùng một vùng hoặc ở nhiều vùng khác nhau trên 
cơ thê. Tổn thương bắt đầu với dạng mảng lan tỏa, trung tâm có sừng hóa và nút nang lông. 
Tổn thương dạng hoạt động thường có viền phù. Biểu hiện này gợi ý đến vây nến. Da đầu, 
tai ngoài và mặt thường bị ảnh hưởng nhất nhưng ở một số BN tôn thương này có thể xuất 
hiện ở cánh tay và ngực. Tổn thương dạng vòng lan rộng hoặc dạng vây nên có thể chỉ 
điểm sự xuất hiện của lupus da bán cấp. 

Sau đó khám mặt, sờ các hạch cô có thể to nhưng không đau. 


25.6.5. Ngực 
Dấu hiệu tiếng cọ màng tim (viêm màng ngoài tim) có thê có. Khám phổi để tìm tiếng 
cọ màng phối (viêm màng phôi) hoặc những dấu hiệu của tràn dịch màng phổi, xơ hóa 
phối, xẹp phối, tăng áp phôi có thê được phát hiện. Bệnh lý ở ngực thường thứ phát do 
viêm phôi mô kẽ hơn là viêm mạch máu ở phôi. 


25.6.6. Bụng 
Lách to nhẹ 1044 trường hợp. Gan to nhẹ trong trường hợp không có biến chứng. Bệnh 
gan mạn do viêm gan (viêm gan lupus) là một bệnh lý tự miễn riêng biệt hơn là một biên 
thê của lupus ban đỏ hệ thông 
25.6.7. Khớp hông 


Khám vận động khớp hông: hoại tử vô mạch thường đau khi vận động, bảo tồn được 


496 


vận động duỗi khớp hông nhưng mất các vận động khác. Điều này là do thiếu máu cục bộ 
chỏm xương đùi, có thê do sử dụng corticoid hoặc do tự bản thân của lupus ban đỏ hệ 
thông. 

25.6.8. Chân 

Khám tìm bệnh lý cơ gốc chi và bệnh thần kinh ngoại biên (chủ yếu là cảm giác). 

Hiểm khi có dấu hiệu liệt nửa người, thất điều tiểu não, múa giật. 

Loét mắt cá chân do viêm mạch máu hoặc do hội chứng kháng phospholipid là dấu 
hiệu quan trọng. Hoại thư ngón chân cũng hay gặp. Đó có thể là phù mắt cá chân trong hội 
chứng thận hư hoặc giữ nước do sử dụng steroids. Ở chân cũng có thê quan sát thấy ban 
dạng lưới. 

25.6.9. Nước tiểu và huyết áp 

Phân tích nước tiểu tìm protein niệu và tiểu máu, kiểm tra huyết áp. Bệnh thận là biến 

chứng thường gặp của Lupus ban đỏ hệ thông. 
25.6.10. Thân nhiệt 
Sốt thường do Lupus hay thứ phát do bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh lý mạn tính. 


25.7. XƠ CỨNG BÌ 
Text box 25.3. Khám BN xơ cứng bì. 


1. Ngoại hình —.. Mắt: rụng lông mày, thiểu máu, khó nhắm 
— Mặt giống chim. kín. 
— _ Sụt cân (rối loạn hấp thu). — Miệng: "m¬ lại, khó mở 
2. Bàn tay —_ Thay đôi sắc tô 
— dãn mạch 


— _ Hội chứng CREST: lắng đọng calei, teo 


đâu xa ngón tay, xơ cứng da ngón tay, 


Cơ cô: teo và yêu. 


dẫn mao mạch, mât nhô đâu ngón tay, 5. Nuốt khó 
hoại tử. 
H› " nấT 6. Ngực 
=ới quai thẻ sa (nêp móng). — Da bó chặt 
Bề - ` ki ` ““ TwúW .. —_ Tim - dấu hiệu tăng áp phối, viêm màng 
Â  oớ khớp cau ký tiêng răng rắc của gân. ngoài tim, suy tim. 
Biên dạng gâp cô định. — _ Phối: xơ hóa phổi. viêm phổi do hít, nhiễm 
Chức năng bàn tay. trùng 
Cánh tay 7. Chân 
Phù, da dày và bó chặt. — Sang thương ở da. 
Thay đổi sắc tố da. — Viêm mạch. 
Bạch biến. §. Khác 
Ruụng tóc. —_ Huyết áp (do huyết áp do tôn thương thận). 
Bệnh cơ góc chi. —._ Phân tích nước tiểu ( protein niệu). 
Đầu —_ Biểu đồ thân nhiệt (nhiễm trùng). 
Hói. — Khám phân (tìm phân mỡ. 


Hình 25.15. BN xơ cứng bì. 


Đây là bệnh lý rỗi loạn mô liên kết với xơ hóa ở các mức độ khác nhau của da và bắt 
thường mạch máu nhỏ ở ngón tay, tim, phổi, thận. Trong bệnh xơ cứng lan tỏa hệ thống 
dễ thấy xơ cứng ở da, những BN này thường kèm theo xơ hóa phối. Hội chứng CREST 
(calci hóa, hiện tượng Raynauld, rôi loạn nhu động thực quản, xơ cứng da ở ngón, dãn 
mạch), xơ cứng đa lan tỏa và bệnh phôi mô kẽ không xuât hiện nhưng BN này có nguy cơ 
tăng áp phôi tiên triên. 

25.7.1. Quan sát tổng trạng 

Tổng trạng gây yếu do nuốt khó (rối loạn nhu động thực quản) hoặc rỗi loạn hấp thu 

(vi khuân phát triên quá mức) — xem Text box 25.3. 


Thay đổi ở da trên BN xơ cứng hệ thống rất khác nhau. Đó có thể là phù trong giai 
đoạn sớm, ân lõm, không đau ở bàn tay. Ở giai đoạn tiên triển, phù da được thay thê bởi 
sự xơ cứng đa với biêu hiện da dày, cứng và chặt. Giai đoạn này thường bắt đầu ở các ngón 
tay. 


List 25.1. Các nguyên nhân gây dày và co rút đa. 


498 


Xơ cứng hệ thống (xơ cứng bì), thể lan tỏa; 
những biên đôi mức độ nhẹ hơn trong xơ 
cứng bì giới hạn. 

Bệnh lý mô liên kết hỗn hợp (một rối loạn 
dê nhận thây với đặc điêm của xơ cứng bì, 
lupus ban đỏ hệ thông, viêm khớp dạng 
thâp, viêm cơ). 

Viêm bao cơ bạch cầu ái toan — dày da lan 
rộng do viêm nhiễm lớp cân mạc thường 
sau hoạt động thê lực quá mức, xảy ra 
trong trường hợp tăng bạch câu ái toan và 
gammaglobulin máu. 

Bệnh bụi phối. 

Hội chứng đau cơ bạch cầu ái toàn. 


Hội chứng ngộ độc dầu. 


Xơ cứng bì khu trú — một nhóm các rối 
loạn không đông nhât trên những vùng nhỏ 
bị xơ cứng, đây là dạng thường gặp nhât 
của xơ cứng bì, thường bắt đâu băng 
những sang thương dạng mảng lớn màu đỏ 
và đỏ sậm, kèm theo đau và lân dân vào 
vùng xơ cứng, sau đó tự thoái lui sau vài 
năm. 

Do hóa chất: vinyl chloride, pentazocine, 
bleomycin. 

Giả xơ cứng bì: bệnh porphyrin da muộn, 
bệnh cực đại đâu chi, hội chứng carcinoid. 
Phù cứng bì (scleredema): dày da ở vùng 
vai và lưng trên ở BN đái tháo đường. 
Bệnh lý mảnh ghép kháng lại vật ký chủ. 


25.7.2. Bàntay 


Hình 25.16. Nhôi máu ngón tay. 

Khám bàn tay, chú ý những nốt calci hóa (vì tỉnh thê calci lắng đọng ở mô liên kết 
dưới da của ngón tay), hiện tượng Raynauld thỉnh thoảng gây ra teo mô ngón tay (do thiếu 
máu cục bộ — xem Hình 25.16), xơ cứng da ngón tay (sự thắt chặt da ngón tay dẫn đến 
ngón tay thon) và dãn mạch nhiều nơi ở ngón tay (xem Hình 25.17). 


499 


Hình 25.17. Dãn mao mạch ngón tay. 

Tìm biến dạng co rút ngón tay rất thường gặp (xem Hình 25.18) và viêm màng hoạt 
dịch mặc dù ít gặp. Móng tay có thể bị ảnh hướng bởi hiện tượng Raynauld. Có thê hữu 
ích khi quan sát các nếp móng bằng cách sử dụng kính lúp cầm tay: ở những BN xơ cứng 
bì, chúng ta sẽ quan sát được các quai mao mạch dãn nhưng đây không phải là chân đoán. 
Tiếng cọ dây chẳng có thể có ở thể lan tỏa gợi ý tiên lượng nghèo nàn. Đánh giá chức năng 
bàn tay quan trọng trong bệnh lý này. 


Hình 25.18. Xơ cứng bì ở ngón tay. 
25.7.3. Cánh tay 
Xác định mức độ lan tỏa của co rút da ở cánh tay. Nếu da dày kéo dài từ phía trên cổ 
tay đến cánh tay, chân và thân mình thì có thê chân đoán là xơ cứng bì lan tỏa hơn là hội 
chứng CREST. Nếu da dày chỉ lan đến khuỷu tay và mặt thì chân đoán là xơ cứng bì giới 
hạn. Đánh giá bệnh cơ gốc chi do viêm cơ. 


500 


25.7.4. Mặt 

Da ở mặt có liên quan tới tiên triển của bệnh. Mặt mắt các nếp gấp bình thường trên 
da cũng như rụng chân mày. Khuôn mặt thon lại và mất biểu cảm (mặt giống chim). Quan 
sát xem có dãn mạch mao mạch ở má và những sắc tố chấm đen trắng hay không. Yêu câu 
BN nhắm mắt — da co rút làm cho việc nhằm mặt khó thực hiện hoàn toàn. Mắt BN có thê 
khô (hội chứng Sjögren) mặc dù ít gặp, kết mạc mắt nhợt (nhiều nguyên nhân gây thiếu 
máu bao gôm: bệnh lý mạn tính, chảy máy do viêm thực quản, dạ dày dưa hấu, bệnh thiếu 
máu tán huyết vi mạch). 

Yêu cầu BN há to miệng. Chúng ta có thể miệng nhăn nheo, hẹp. Mất khả năng há 
miệng và há miệng không quá 3 cm (khoảng cách giữa răng cửa trên và dưới) được coi là 
có hạn chê bât thường. 

25.7.5. Ngực 

Quan sát da ở thành ngực, xuất hiện dày và chặt giống như áo giáp của người La mã 
cô đại. 

. Khám phối tìm xơ hóa phôi, bằng chứng của viêm phối do hít (hiếm), tràn dịch màng 
phôi và carcinoma. 

Khám tim tìm dầu hiệu của tâm phế mạn vì xơ hóa phối hoặc viêm màng ngoài tim. 
Suy thât trái có thê xuât hiện do tôn thương cơ tim. 

25.7.6. Chân 
Tìm dấu hiệu của viêm mạch, loét da, các tốn thương trên da. Bệnh thần kinh ngoại 
biên (hiêm). 
25.7.7. Phân tích nước tiểu và huyết áp 
Rất quan trọng vì xơ cứng bì gây biến chứng ở thận và kèm theo tăng huyết áp nặng. 
Bệnh thận là nguyên nhân hàng đâu gây tử vong ở BN xơ cứng bì. 
25.7.8. Phân 
Quan sát phân tìm phân mỡ (vì rối loạn hấp thu do vi khuẩn phát triển quá mức). tóm 
tắt các dầu hiệu thực thê của BN xơ cứng bì được mô tả trong Text box 25.3. 


25.8. SỐT THẤP KHỚP 


Sốt thấp khớp là một bệnh lý viêm nhiễm Xảy ra sau nhiễm liên cầu tan huyết beta 
nhóm A. Hiện này, hiễm gặp ở các quốc gia Tây Âu. Được chẩn đoán bởi hai tiêu chuẩn 
chính hoặc một tiêu chuân chính và hai tiêu chuẩn phụ cộng thêm bằng chứng nhiễm liên 
cầu gần đây. 


— Tiêu chuẩn chính 
+ Viêm tim (gây ra nhịp nhanh, suy tim, âm thối, viêm màng ngoài tim). 
+ Viêm đa khớp. 
+ Múa giật. 
+ Ban vòng. 
+ Nốt dưới da (di động và không đau). 


501 


— Tiêu chuẩn phụ 
+ Tiền sử có thấp khớp. 
+ Sốt. 
+ Đau khớp. 
+ Protein phản ứng giai đoạn cấp. 
+ Khoảng PR kéo dài trên ECG. 

Khám lâm sàng BN nghỉ ngờ sốt thấp khớp. Đầu tiên khám khớp lớn ở chỉ tìm tràn 
dịch hoặc viêm màng hoạt dịch. Phải có hai hay nhiêu khớp bị tôn thương (điên hình là 
viêm đa khớp dịch chuyên từ khớp này sang khớp khác). Tìm các nôt dưới da phía trên các 
ụ xương. Quan sát tìm các ban trên da. Ban vòng màu hông hoặc đỏ nhô lên mặt da và 
nhợt đi khi ân. Hông ban vòng có viên xung quanh màu đỏ sâm và trung tâm có màu da, 
xuât hiện ở thân và gôc chi, không bao giờ có ở mặt. Tìm các cử động dạng múa giật. 
Chúng khởi phát muộn sau ba tháng viêm họng. 

Khám tim mạch để tìm các dấu hiệu của viêm tim toàn thể: (1) tiếng cọ màng ngoài 
tim do viêm màng ngoài tim, (2) suy tim sung huyệt do viêm cơ tim, (3) hở van động mạch 
chủ hoặc hở hai lá viêm nội tâm mạc nhiêm trùng. 

Cuối cùng, kiểm tra thân nhiệt cho BN. 

25.9. VIEM MẠCH 

Đây là một nhóm bệnh rỗi loạn không đồng nhất đặc trưng bởi viêm nhiễm và tôn 
thương mạch máu. Đặc điêm lâm sàng và mạch máu lớn bị tôn thương được thông kê trong 
Bảng 25.1. 


Hình 25.19. Viêm động mạch thái dương nông tế bào khổng lồ. 


502 


Bảng 25.1. Viêm mạch máu. 
Mạch máu 


Đặc điểm 


Mạch máu nhỏ 


Mao mạch nhỏ đến trung bình, tĩnh U hạt nhiễm trùng tác động lên đường hô 
U hạt wegener mạch, tiêu động mạch, động mạch hâp, viêm câu thận hoại tử, biên dạng mũi 
nhỏ. gãy kiêu yên ngựa. 
Hội chứng Churg Nhỏ Hen, tăng bạch cầu ái toan, nốt ở da, viêm 
— Sfrauss : đơn đây thần kinh đa ô, thâm nhiễm ở phôi. 
Ặ & - Ảnh hưởng đến trẻ em, ban xuất huyết Ở 
Ban xuât huyệt 5 
Hrenich Scholetfi Nhỏ. mông, đau bụng, viêm khớp ở gối và cổ 
chân, viêm thận (40%). 
Viêm đa mạch vỉ Nhỏ Viêm cầu thận, xuất huyết phế nang, bệnh lý 
thê : thần kinh, tràn dịch màng phôi. 
Hẫnh lubulin Viêm khớp, xuất huyết có thể sờ được ở chỉ, 
EÍ 1-2044 Nhỏ. bệnh lý thân kinh, bệnh Raynauld, viêm gan 
lạnh trong máu ` x 
: C thường gặp. 


Viêm mạch kích thước trung bình 


Đau cơ, đau khớp, sốt, ban xuất huyết SỜ 
được. loét hoặc nhồi màu da, sụt cân, đau 
tinh hoàn, bệnh lý thần kinh, tăng huyết áp, 
nhồi máu thận, kèm theo viêm gan B. 


Viêm đa động 


mạch dạng nút Kích thước từ nhỏ đên trung bình. 


Bệnh Kawasaki 


Kích thước trung bình (động mạch 
vành có thê bị tôn thương). 


Tác động lên trẻ em, phát ban tróc vậy ở chỉ, 
lưỡi như quả dâu tây. 


Viêm mạch máu lớn 


Viêm động mạch 
tê bào không lô 
(xem hình 25.16) 


| Trung bình đến lớn (động mạch 


thái dương, động mạch mắt và 
những nhánh của nó). 


Đau đầu khu trú, triệu chứng toàn thân, đau 
hàm, mât khả năng nhìn ở động mạch lông 
mi sau ( tuôi >=50) 


Lớn (động mạch chủ, cánh tay, 


Triệu chứng toàn thân, đau cách hôi, mât 


ĐINH, cảnh, trụ và nách). 


25.10. THAP KHƠP MO MEM 
Đây là một nhóm các bệnh lý gây đau xuất phát từ mô mềm xung quanh khớp. Vấn đề 
này có thê là toàn thân (đau cơ sợi) hoặc giới hạn một vùng giải phẫu nào đó (gân cơ, bao 
gân, điểm bám gân cơ, màng hoạt dịch). Có rất nhiều bệnh lý dạng này, sau đây là nhứng 
bệnh lý thường gặp. 
25.10.1. Hội chứng đau cơ sợi 
_ Đây là hội chứng thường gặp, thường bị coi nhẹ và hâu hết xuất hiện ở những phụ nữ 
tuôi từ 40 — 50. Nó có nhiêu nhóm triệu chứng khác nhau bao gôm đau nhức cơ xương lan 
tỏa và biêu hiện mệt mỏi mạn tính. Đau cơ Xương hâu hêt xuât hiện ở cột sông (cô và lưng) 
và lan tỏa. Nó trở nên tôi tệ hơn khi BN căng thăng hoặc thời tiệt lạnh. Đau có cảm giác ở 
khắp nơi và không đáp ứng với các thuôc kháng viêm. Kêt hợp đau và mệt mỏi làm cho 
BN mât khả năng vận động một cách nghiêm trọng. Thường gây mât ngủ, BN thức dậy 


mạch (thường ở người Châu Á < 40 tuổi). 


503 


với cảm giác không thoải mái và mệt nhiều hơn vào buổi sáng so với các buổi khác trong 
ngày. Lưu ý rằng BN không có bệnh lý bất thường nào về khớp, cơ và cân cơ. 


Hình 25.20. Vị trí thường gặp của đau sợi cơ. 18 vị trí cân phải được 
khám là: (1) cơ dưới chẩm, (2) dưới đầu dưới của cơ ức đòn chũm, (3) 
cơ trên gai, (4) cơ thang, (5) gần khớp sụn sườn thứ 2, (6) dưới 2 cm so 
với lồi câu ngoài xương cánh tay, (7) mấu chuyển lớn, (8) trên 1/4 ngoài 
mông, (9) bờ trong của gối: 

Khám Lâm sàng. Khám để tìm đặc điểm đau và nhạy đau ở nhiều điểm khác nhau 
(xem Hình 25.20). Những vùng này có thê đau khi ấn ngón tay ở người bình thường nhưng 
ở người bệnh này có thể đau một cách rõ ràng và đáp ứng băng cách gạt tay người khám 
hoặc rút người lại. Đáp ứng này cần phải được khám tối thiểu từ 11 — 18 vị trí ở chỉ trên, 
chỉ dưới và cả hai chi (lan tỏa và đối xứng). Kế tiếp thăm khám để kiểm tra có tăng cảm 
giác đau ở vị trí kiểm soát như trán và đầu xa cẵng tay, ở những vị trí đó thường không có. 

Chân đoán này dựa trên sự xuất hiện của những triệu chứng điển hình và nhạy đau, 
tăng cảm giác đau đa điểm, đa vùng (âm tính ở những vị trí kiểm soát). Bệnh lý viêm nhiễm 
và nội tiết cần phải được loại trừ. 

25.10.2..Hội chứng vai 

Rối loạn mô mềm ở vai thường có đặc điểm lâm sàng đặc trưng. 

25.10.2.1. Hội chứng chóp xoay vai 

Viêm gân cơ trên gai là thường gặp nhất trong hội chứng chóp xoay. Nó thường do 
thoái hóa hay sau nhiễm trùng gân cơ trên gai khi bị đè ép giữa mỏm cùng vai và đầu 
xương cánh tay khi nâng cánh tay. Tuổi thường gặp là từ 40 — 50 tuổi. Triệu chứng có thể 
bắt đầu khi hoạt động thể lực không thường xuyên như là làm vườn. 


504 


Khám khớp vai. Chú ý đau khi dạng vai (xem Hình 25.21). Chú ý BN sẽ đau dạng 
hình cung từ 60° và 120° khi dạng vai. Lưu ý những tôn thương chóp xoay khác có thể gây 
đau vận động tương tự. Viêm gân cơ nhị đầu cũng có tớ biểu hiện lâm sàng tương tự 
như ở BN có hội chứng chóp xoay. Dấu hiệu Yergason 4 trong viêm gân cơ nhị đầu khá 
hữu ích (LR+ = 2,8) — xem Hình 25.22. BN gấp khuỷu 20° và sâp cô tay. Người khám giữ 
cô tay BN và đề BN cố găng ngửa căng tay. Viêm đầu gân cơ nhị đầu sẽ gây đau vai bởi 
vì cơ nhị đầu là cơ chính để ngửa căng tay. 


Hình 25.21. Nhiễm trùng gân chóp xoay có thể gây đau kiểu hình cung 
khi dạng cánh tay. Bắt đâu vận động (a) thì không đau nhưng dạng đến 
90° (b) thì gây đau. Khi cánh tay dạng hết mức (c) cảm giác đau sẽ dịu 
đi vì chóp xoay không còn chịu tác động bởi áp lực. 


Hình 25.22. Dấu hiệu Yergason. 


 Robett Mosel/ Yergason (1885 - 1949), phẫu thuật viên người Mỹ, mô tả dấu hiệu này vào năm 1931. 


505 


25.10.2.2. Vai đồng 

Viêm dính bao khớp vai hay vai đông là tình trạng giới hạn vận động chủ động và thụ 
động của cánh tay theo tất cả các hướng. Nó có thê xuất hiện sau khi cánh tay bất động do 
đột quy. Triệu chứng điển hình là khởi phát đau vai đột ngột, đau tăng lên về đêm đau lan 
lên đáy cổ và xuống cánh tay. Đau tăng lên khi vận động và có thể hai bên. Đau và cứng 
có thể kéo dài nhiều tháng. Các vận động khớp vai có thể không bao giờ trở lại bình thường 
được. 

25.10.2.3. Viêm mỏm trên lôi câu (khuỷu tay người chơi golf và 
tensis) 

Nhiều người chơi hay không chơi thê thao đều có thể bị tốn thương, mặc dù các tổn 
thương nặng ít gặp hơn với các môn thê thao nhất định (bơi lội đồng đội). Đau có thể ở 
trên lồi cầu xương cánh tay. Lôi cầu ngoài thường bị tác động nhất gọi là khuýu tay của 
người chơi tennis. Đau xuất phát từ chỗ bám của các gân cơ duỗi vào lỗi cầu ngoài. Tổn 
thương lôi cầu trong ngay tại vị trí chỗ bám của các gân cơ gấp căng tay gây viêm mỏm 
trên lồi cầu trong — khuỷu tay của người chơi golf. Những bệnh lý này cũng thường gặp ở 
những công nhân làm việc tay chân. 


Hình 25.23. Khám khuỷu tay. Quan sát để tìm các dấu hiệu ‹ của viêm 
mỏm trên lôi cầu ngoài. Sờ nần trên nguyên ủy cơ duỗi cẳng tay để xác 
định điểm đau. Căng cơ bằng cách duỗi kháng cổ tay sẽ gây đau nhiều 
hơn. 

Khám lầm sàng. Khám xem có nhạy đau khu trú trên lồi cầu ngoài (xem Hình 25. 23) 
hay lồi cầu trong (xem Hình 25.24). Yêu cầu BN duỗi các ngón tay với kháng lực. Điều 
này sẽ làm đau lỗi cầu ngoài nhiều hơn (xem Hình 25.25). Yêu câu BN gâp các ngón tay 
với kháng lực điều này sẽ gây đau lồi cầu trong nhiều hơn. 


506 Hình 25.24. Khám để tìm dấu hiệu của viêm mỏm trên lôi câu trong. Ấn 
vào mỏm trên lôi câu trong để tìm điểm đáu. Triệu chứng sẽ tăng lên khi 
gấp có kháng lực ở cổ tay và ngón tay. 


Hình 25.25: Khám để tìm dấu hiệu viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay. 
25.10.3: Viêm bao gân cổ tay 
Viêm bao gân có thể xuất hiện ở BN viêm khớp dạng thấp những cũng có thể xuất 
hiện ở những người khỏe mạnh. Nguyên nhân thì thường do những cử động không thích 
hợp lặp đi lặp lại. Vị trí thường gặp là viêm bao gân cô tay nơi liên quan đến gân cơ duỗi 
dài và dạng ngón tay cái (viêm bao gân Quervain, xem Hình 25.26). 


507 


Hình 25.26. Một BN viêm bao gân de Quervain. Sưng nề đặc trưng ở bao 
gân dạng ngón tay cái trên mỏm trâm quay. 

Khám. Phát hiện nhạy đau và sưng nề mặt quay của cô tay (mỏm trâm quay). Đau khi 
vận động thụ động và chủ động của ngón tay cái. Chân đoán xác định bằng nghiệm pháp 
Einkelstein °. Giữ bàn tay BN với ngón cái gấp vào lòng bàn tay và sau đó uôn nhanh cô 
tay nghiêng về phía trụ (xem Hình 25.27). Một nghiệm pháp cải tiền để giảm tý lệ đương 
tính giả bằng cách năm ngón tay cái của BN thay vì để ngón tay gập vào lòng bàn tay. 
Nghiệm pháp dương tính khi tay BN đau chói. Thăm khám thêm các vị trí thường gặp khác 
của các gân tôn thương: gân gấp các ngón tay và gân Achilles. 


Hình 25.27. Nghiệm pháp Finkelstein. 
25.10.4. Viêm túi hoạt dịch 

Túi hoạt dịch ở những vùng tiếp xúc với những lực căng cơ học hoặc chấn thương 
cũng như những vị trí mà cơ và gân trượt trên xương hoặc cơ hoặc bê mặt các ụ xương m 
nơi đó túi hoạt dịch dê bị tác động bởi lực căng cơ học. Viêm túi hoạt dịch thường xuât 
hiện như là một phản ứng viêm mô mêm khu trú với áp lực cơ học. Nó có thê liên quan 
đên viêm khớp dạng thâp, gout, nhiễm trùng. VỊ trí thường gặp bao gôm vùng trước bánh 
chè (gối của người giúp việc nhà, xem hình 25.24), trên mỏm khuỷu (túi hoạt dịch mỏm 
khuỷu và mẫu chuyền lớn (viêm túi hoạt dịch mẫu chuyên, thực tế là viêm gân co). 


* Harry Finkelstein (1865 - 1939), phẫu thuật viên tại Bệnh viện Bệnh Khớp, New York. 


508 


: ` đm 
Hình 25.28. Sưng, đỏ, đau ở túi hoạt dịch trước bánh chè. 

25.11. CAC HỌI CHƯNG CHEN EP THÂN KINH 

Các hội chứng chèn ép thần kinh gây ra bởi sự đè ép lên các dây thần kinh ngoại biên 
tại vị trí dễ bị tôn thương và gây ra các triệu chứng đau, dị cảm, tê ở những nơi mà dây 
thần kinh đó chi phối. 

25.11.1. Hội chứng ống cổ tay 

Đè ép dây thần kinh giữa ở cổ tay là dạng thường gặp nhất. Chúng ta nhớ lại rằng, ng 
cô tay giống như bánh mì sandwich giữa các xương cổ tay và dây chăng cô tay, gồm có 9 
gân gấp cũng như thần kinh giữa. Những BN này thường có triệu chứng tê, đau, đị cảm 
theo sự phân bồ của thần kinh giữa (3 ngón L, II, II và mặt quay của ngón IV). Nó có thê 
là một dấu hiệu sớm của viêm khớp dạng thấp, triệu chứng thường làm cho BN thức giấc 
và có thể lan đến căng tay (1/3 trường hợp), có thể liên quan đến ngón IV và ngón V, cổ 
tay nhưng không có ở mặt lòng và mặt lưng bàn tay — dạng điển hình. Nguyên nhân thường 
gặp nhất là viêm bao gân gâp ở cô tay. Giữ nước trong suốt thai kỳ hay sử dụng thuốc tránh 
thai làm xuất hiện hội chứng ống cô tay. Ngoài ra chèn ép thần kinh giữa có thể gặp trong 
viêm khớp dạng thấp, suy giáp, cực đại đầu chi, amyloid. 

Thăm khám. Triệu chứng sẽ xuất hiện khi gõ nhẹ lên ống cô tay (thường bắt đầu ở nếp 
gấp đầu xa cô tay) trong khi cô tay được giữ ở trạng thái duỗi — dấu hiệu Tinel (LR+ = 1,8 
và LR- = 0.8). Nghiệm pháp âm tính trên 30% những trường hợp có dấu hiệu chèn ép trên 
điện cơ. Gấp cô tay chủ động trong khoảng 60 giây (nghiệm pháp phalen) có tỷ lệ âm tính 
giả thấp hơn (LR+ = 1,3 và LR- = 0,7). Hỏi BN: “Ông/bà làm gì khi bàn tay của ông/bà bị 
tê?”. Dấu hiệu flick dương tính khi BN mô tả nghe tiếng lách cách khi BN cầm nhiệt kế và 
lắc (LR+ = 29, LR- = 0,1). Khám để tìm teo cơ do thần kinh giữa chỉ phối cũng như tình 
trạng mắt vận động (cơ gan bàn tay, yếu động tác dạng ngón cái) và rối loạn cảm giác (mô 
cái, tuy nhiên thường ít có mắt cảm giác). Những dấu hiệu này xuất hiện chỉ trong những 
trường hợp bệnh tiễn triên. 


25.11.2. Đau đùi dị cảm 
Đè vào thần kinh bì đùi ngoài gây ra dị cảm và mất cảm giác vùng đùi ngoài. Toàn bộ 
dây thần kinh cảm giác đi qua phần ngoài của dây chẳng bẹn, ngay phía trong gai chậu 
trước trên. Ở vùng này, cũng thường bị chèn ép ở những BN béo phì, mặc quần hoặc mang 


509 


thắt lưng quá chật hoặc ngồi trong thời gian dài. Đái tháo đường, mang thai và chắn thương 
có thê gây ra hội chứng này 
25.11.3. Hội chứng ống cổ chân 

Bệnh lý này do sự chèn ép thần kinh chày sau trong ống xơ xương, ông này được hình 
thành bởi mạc giữ gân gấp và các xương cô chân. Triệu chứng bao gồm đau bỏng rát, dị 
cảm ở ngón chân, lòng bàn chân và gót chân. BN thường bị đánh thức do đau vào ban đêm 
giống như hội chứng ống cô tay. Triệu chứng đau này có thê lan lên trên. Việc đi lại có thể 
làm cải thiện triệu chứng. Nguyên nhân có thể là đái tháo đường, viêm màng hoạt dịch do 
viêm khớp dạng thấp, biến dạng xương và viêm bao gân cơ gấp. Phì đại cơ dạng ngón cái 
xuất hiện do chạy quá mức cũng là nguyên nhân thường gặp. 

Khám. Thường sẽ ấn đau phía trên dây thần kinh — Ở sau mắt cá trong. Có thê có dấu 
hiệu Tinel của ống cô chân. Các dấu hiệu vận động bao gồm yếu cơ gấp ngón chân và các 

cơ nội tại của bàn chân. 


25.11.4. U dây thần kinh Morton 

Bệnh lý này cũng do sự chèn ép lên một hoặc nhiều dây thần kinh liên bàn ngón chân 
do dây chăng đôt bàn chân ngang. BN thường mô tả những cơn đau bỏng rát hoặc đau nhói 
lan ra đầu xa từ vị trí bị tôn thương đên các ngón chân (hâu hết là ngón III và ngón IV). 

List 25.2. Các nguyên nhân gây đau đốt bàn ngón chân. 

—_ Mang giày quá chật. 

— _ Teo tắm mỡ đốt bàn chân ở người già. 

— Sẹo chai lòng bàn chân. 

— Viêm khớp bàn ngón chân. 

—_ Bàn chân bị biến dạng, bàn chân khoèo. 

—_ Chồng ngón chân 

— _ Chèn ép dây thần kinh liên ngón chân. 


— Bệnh mạch máu ngoại biên. 


Đau đốt bàn chân (metatarsalgia) là loại đau chói nhưng không khu trú lan đến 1/3 
trước lòng bàn chân, ở vùng của một số hoặc tất cả các đầu xương đốt bàn. Nó có thê xuất 
hiện ở người khỏe mạnh sau khi đứng lâu nhưng cũng có thể xuất hiện ở những BN có 
bệnh lý ở bàn chân khác (xem List 25.2) và thường liên quan đến việc mang giày quá chật. 
Đau đốt bàn chân Morton do chèn ép dây thần kinh liên ngón chân (thường giữa đốt bàn 
ngón II và ngón IV). BN mô tả đau bỏng rát giữa các xương đốt bàn chân và tê ở các ngón 
kế cận. Giảm khi BN tháo giày ra và massage chân. 


T&O"'C essentials 


1. Các dạng của các HP liên quan có thê là manh mối đề chân đoán bệnh lý nền của khớp. 

2. Chân đoán hội chứng ô ống cô tay nên được thiết lập với nhiều nghiệm pháp khác nhau, hỏi BN 
xem họ làm thế nào khi triệu chứng xuất hiện, họ sẽ mô tả dấu “flick”. 

3... Hội chứng chóp xoay là một nhóm bệnh lý thường gặp. Tìm dấu hiệu theo dạng cung khi vận 
động có thê giup ích cho chân đoán. 

4. Đối với BN viêm cột sống dính khớp, đánh giá hàng loạt các kiểu vận động của cột sống và đo 
khoảng cách châm tường có thê giúp đánh giá sự diễn tiên của bệnh 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý khớp 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

I. Người phụ nữ này nhận thấy bà ấy có vấn đề khi ngón tay bị lạnh và đi kèm với sự thay đôi 
B 1 0 màu sắc ngón tay, hãy thăm khám bàn tay và bất kế bộ phận nào mà bạn nghĩ đến. 
Người phụ nữ này được chẩn đoán là lupus ban đỏ hệ thống, hãy thăm khám cho bà ấy. 
Người đàn ông này đau ở khớp đốt bàn ngón chân đầu tiên, hãy thăm khám cho ông ấy. 
Người đàn ông này đau vùng lưng dưới và hạn chế vận động. Vui lòng thăm khám ông ấy. 


SÀ lạm ác Đề 


Người phụ nữ này đau và cứng khớp vai, hãy thăm khám cho bà ấy. 


Ư1 


» 


— 
ll 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


26 


TÓM TẮT THĂM KHÁM 
VÀ CẬN LẦM SÀNG 


CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 


KHỚP 


Trần Văn Đấu 


26.1. TÓM TẮT THĂM KHÁM BỆNH LÝ KHỚP 


Đánh giá GALAS (gait —- dáng đi, arm — 


Text box 26.1. Tóm tắt thăm khám bệnh lý khớp. 
4. Vai (khớp cùng đòn, vai cánh tay và ức 


tay, leg — 


chân, spine — cột sông) là cách nhanh nhât đê xác 
định viêm khớp và các vân đê liên quan đên vận 


động. 
Hỏi: 


Khám: 


Ông/bà có vấn đề về đau hoặc cứng cột 
sống, cơ, khớp hay không? Ở đâu? 

Nó ảnh hưởng đến ông/bà như thế nào? 
Ông/bà có thê đi bộ hay leo cầu thang 
không? Ông/bà bước ra khỏi ghế có đễ 
dàng không? Ông/bà có thể tự mặc và tự 
giặt quần áo được không? 


Dáng đi: yêu cầu BN đi bộ đến cuối 
phòng, sau đó quay lại và đi lại bàn khám. 
Lưu ý đến độ dài của bước chân, sự mượt 
mà khi đi và xoay người, tư thế đứng, đánh 
gót và đánh tay khi đi. BN có đau khi đi? 
Liệt nửa người, Parkinson, bàn chân rủ 
hoặc các dáng đi thần kinh khác thấy được 
TỐ ràng. 

Tay, chân và cột sống 

Nhìn từ sau: xem có vẹo cột sông, quan sát 
bó cơ ở vai, cơ cạnh sông, cơ mông và cơ 
bắp chân. Quan sát mào chậu hai xem có 
cân xứng hay không. 

Nhìn từ phía bên: xem có ưỡn bình thường 
hay gù cột sống ngực không. Yêu cầu BN 
cúi người và quan sát sự tách biệt của các 
mỏm øal. 

Nhìn từ trước: quan sát sự cân xứng hoặc 
teo các nhóm cơ chính (vai, cánh tay, cơ tứ 
đầu đùi). Quan sát tìm các biến dạng ở gối. 


đòn): đặt bàn tay ra sau lưng cảng xa càng 
tốt giông như đang gãi lưng, đặt bàn tay 
sau đầu và đưa khuỷu tay càng ra xa càng 
tốt. 

Khuýu (duỗi): xuôi tay dọc theo thân và 
duỗi khuỷu thăng ra. 

Bàn tay và cỗ tay: yêu cầu BN đưa hai tay 
ra trước, quan sát xem có biến dạng gấp cô 
định của ngón tay, sưng nề và biến dạng 
bàn tay và cô tay hoặc teo các cơ nhỏ của 
bàn tay. Yêu cầu BN ngửa bàn tay, quan 
sát xem có sưng nè hay teo cơ lòng bàn tay 
không. Động tác ngửa bàn tay có mượt mà 
và hoàn toàn không. Sự xoay ngoài khớp 
vai có làm hạn chế động tác ngửa bàn tay 
không? Yêu cầu BN nắm chặt bàn tay 
người khám, càng mạnh càng tốt. Yêu cầu 
BN chạm các đầu ngón tay lần lượt vào 
đầu ngón tay cái. 

Chân và hông: yêu cầu BN nằm xuống, 
quan sát chiều đài chân, nếu nghi ngờ thì 
đo chiều dài thực tế của chân từ gai chậu 
trước trên đến. mắt cá trong và chiều dài 
tương đối từ rốn đến mắt cá trong. Khám 
gấp khớp gối: yêu cầu BN gấp gối tối đa. 
Trong lúc đó bản tay người khám đặt lên 
xương bánh chè đề xem có nghe tiếng răng 
rắc hay không. Khám BN viêm xương 
khớp hông bằng cách cho BN xoay trong 
khớp hông. Đau và giới hạn vận động xuất 
hiện sớm ở BN viêm xương khóp. 

Bàn chân: quan sát sự biến đổi do viêm 
khớp, đặt biệt ở khớp bàn ngón chân, sưng 
nÊ, SƠ ơ chai, nốt tophi. 


512 


cô chan và bàn chân. Việc thăm khám sẽ rất khác nhau đôi với những 
Khi nghi ngờ có viêm khớp, cần nhiều thời gian BN bât động, nhưng trong thực hành lâm sàng có 
hơn đề khám vận động để tìm sự hạn chế vận động, thê thực hiện lướt qua một cách nhanh chóng. Nêu 
sự không cân xứng và đau khi vận động. có bât thường lúc khám tâm soát thì cân phải khám 

3. Cột sống: xoay — yêu cầu BN XOay Vai NOT TU DU 0 Ế 

qua trái và qua phải, gầp bên — yêu câu BN 

trượt tay xuông chân phải và chân trái. Cột 

sống cô: gâp bên — yêu cầu BN nghiêng 

đầu đề chạm tai xuống vai, gập và ưỡn — 

yêu cầu BN gập cô đề chạm cằm vào ngực, 

sau đó nhìn lên và ra sau càng xa càng tốt. 


26.2. CAN LAM SANG CHAN ĐOAN 
Chấn đoán xác định bệnh lý cơ xương khớp phụ thuộc vào bệnh sử, thăm khám lâm 
sàng. Trong nhiêu trường hợp khó, không năm trong các tiêu chuân chân đoán. Lúc này 
việc chân đoán sẽ được xác nhận bởi các cận lâm sàng. 
26.2.1. Xét nghiệm 
Đó là các kháng thê tự miễn. Xét nghiệm này bao gồm 

— Kháng thê kháng nhân (ANA) dương tính cao ở một số bệnh tự miễn bao gồm: 
lupus ban đỏ hệ thông (95%), lupus do thuộc, bệnh mô liên kêt hôn hợp, xơ cứng bì và hội 
chứng SJögren (và ANA dương tính ít nhât 5% ở những người già khỏe mạnh). ANA có 
độ nhạy cao nhưng không đặc hiệu. 

— Nếu ANA dương tính, thì test đặc hiệu cho ANA sẽ rất hữu ích, ví dụ kháng chuỗi 
đôi AND (đặc hiệu cho lupus ban đỏ hệ thông, kháng UI — RNP (rât nhạy đôi với bệnh lý 
mô liên kêt hôn hợp) và kháng thê kháng centromere (CREST). 

— Kháng thê kháng tương bào của neurophil (ANCA) có thể ở dạng quanh nhân (p — 
ANCA như: hội chứng Churg — Strauss) hoặc thuân nhât trong tương bào của neutrophil 
(c— ANCA như: u hạt Wegener). 

— Thành phân bồ thê (C4 và C3) giảm trong lupus ban đỏ hệ thống. 

— HLA - B27 hiện diện trên 90% ở BN viêm cột sống dính khớp và trên 80% BN có 
hội chứng Reiter nhưng không được sử dụng cho chân đoán (trên 8% người bình thường 
cũng có HLA — B27 dương tính). 

Dịch khớp rất quan trọng đề xác định tình trạng viêm khớp nhiễm trùng. 

26.2.2. Hình ảnh học 

X quang, CT scan và MRI là cũng góp một phần trong tiêu chuẩn chân đoán bệnh 
khớp. Sinh viên nên học nắm được các biến đổi, các dấu hiệu thường gặp trên những 
phương tiện hình ảnh học này và làm thế nào đề sử dụng nó một cách có hiệu quả nhất. 

26.2.2.1. X quang thường quy 

Sẽ cho biết mô mềm và xương trong nhiều dạng viêm khớp khác nhau: 

— Sưng nề mô mềm. 


— Biến dạng hoặc phì đại xương. 


— Hẹp khoảng khe khớp vì mắt sụn đặc điểm nhiễm trùng khớp khu trú và viêm 
xương khớp toàn thê (xem Hình 26.1 và Hình 26.2). 
— Sự bào mòn khớp với những vùng tăng sinh xương hoặc khôngvùng phát triên của 
xương (vây nên, xem Hình 26.1 1) hoặc không (viêm khớp dạng thâp, xem Hình 26.3). 
— Biến dạng xương (Hình 26.5). 
— Hình thành xương mới (cốt hóa dây chẳng — Hình 26.4, viêm màng xương, gai 
Xươn9). 
— Calci hóa bắt thường của dây chẳng, sụn, gân cơ hoặc trong khe khớp. 
— Thay đổi mật độ xương: xơ xương, tăng đậm độ (viền khớp trong loãng xương), 
loãng xương, giảm đậm độ (viêm khớp nhiễm trùng). 
Việc chụp X quang toàn bộ các khớp có triệu chứng là không cần thiết, những thông 
tin vê sự phá hủy khớp và thay đôi điên hình có thê giúp cho việc chân đoán băng những 
5b 1 3 chỉ định chụp X quang chọn lọc. Ví dụ, BN có biêu hiện lâm sàng của viêm đa khớp, bệnh 
lý này có thê được xác nhận trên X quang bàn tay và bàn chân nêu có dâu hiệu bào mòn 
và hình ảnh điên hình (tôn thương các khớp bàn ngón tay và bàn ngón chân). Điêu này có 
thê giúp chúng ta chân đoán xác định viêm khớp dạng thâp (xem Hình 26.6 và hình 26.7). 
X quang khớp cùng chậu có thê phát hiện khớp tôn thương ở BN có triệu chứng viêm 
cột sông dính khớp trước khi có biêu hiện lâm sàng. 


Hình 26.1. Viêm xương khớp. X quang bàn tay cho thấy có dấu hiệu điển 
hình của viêm xương khớp: hẹp khe khớp, tăng sinh các khớp đầu xa. 
Cũng như bào mòn và phá hủy nhiêu khớp liên đốt ngón gân. 


514 


Hình 26.2. X quang tư thế thẳng của khớp hông cho thấy các đặc điểm 
điển hình của viêm xương khớp. Bên trái nặng hơn bên phải, chú ý có xơ 
Xương, hình thành gai xương, hẹp khe khớp không cân xứng. 


Hình 26.3. Viêm khớp dạng thấp. X quang cột sống cổ nghiêng cho thấy 
có trật nhẹ ra trước của cung trước mẫu răng C2. 


515 


b 
Hình 26.4. Viêm cột sống dính khớp. (a) tư thế thẳng, (b) tư thế nghiêng 
của cột sống ngực cho thấy tình trạng dính khớp cùng chậu, hình thành 
cốt hóa dây chằng lan rộng (mũi tên ngắn) và thân đốt đống hình khối 
vuông (mũi tên dài). 


Hình 26.5. Heamophiillia. X quang cho thấy mất khe khớp và một số biến 
dạng của các cấu trúc kế cận. Mặc dù có xơ xương và phá hủy các cấu 
trúc kế cận của xương chày và xương đùi nhưng có hiện tượng nhuyên 
xương với sự quá phát nhẹ ở đầu xương. 


517 


26.2.2.2. CT scan và MRT 
CT scan và MRI ngày càng được sử dụng nhiều hơn để trong chân đoán các bệnh lý 
khớp. Phải nhớ răng khi chụp CT scan, BN sẽ phơi nhiêm với tia xạ nhiêu lân hơn so với 
liêu tia xạ của X quang. Vì thê, chúng ta nên sử dụng CT scan khi mà X quang và siêu âm 
chưa thê chân đoán xác định. MRI ngày càng được ưa chuộng hơn nêu điêu kiện tại cơ sở 
cho phép. 
CT scan và MRI đưa ra thông tin hình ảnh 3 chiều của những khớp phức tạp và đặc 
biệt hữu ích khi chân đoán các bệnh lý ở cột sông. Ví dụ như: 
— Vấn đề về mô mềm như là viêm túi hoạt dịch, viêm bao gân, rách chóp xoay. 
— Nghi ngờ nhiễm trùng khớp hặc mô mềm. 
— Vấn đề ở đĩa đệm như chèn ép tủy sống hoặc chèn ép rễ thần kinh. 
— Các bệnh lý ác tính ở xương, khớp và mô mềm. 
— Tổn thương và chấn thương khớp như khớp gối ở vận động viên hoặc sau chấn 
thương. 
26.2.2.3. Siêu âm 
Siêu âm có thể phát hiện tràn dịch khớp gối, nang, dầy gân. Tuy nhiên, nó không cho 
hình ảnh có độ phân giải cao như CT scan và MRI 
26.2.2.4. Xa hình 
Xa hình sử dụng Tc — biphosphate có thê có ích cho một số bệnh lý đặc hiệu, bao gồm: 
— Phát hiện di căn xương. 
— Nhiễm trùng xương hoặc khớp. 
— Gãy xương do stress. 
— Phát hiện bệnh Paget. 
26.2.3. Hình ảnh Xquang của một số bệnh khớp 
26.2.3.1. Viêm cột sống dính khớp 
X quang cột sống và khớp cùng chậu (xem Hình 26.4) cho thấy dính khớp cùng chậu 
và thân đôt sông hình khôi vuông do hậu quả của việc mât đi góc trước và viêm màng 
xương chỗ eo thân đốt sông. Cốt hóa dây chẳng xuất hiện như là một hậu quả của sự cốt 


hóa các vòng sợi đĩa đệm như trên hình. Nếu nặng có thê có hình ảnh cột sống tre — bamboo 
spine trên phim X quang — xem Hình 26.8. 


515 


Hình 26.8. Hình ảnh bambøo Spine. 


Hình 26.9. Hình ảnh gót cựa. 
26.2.3.2. Hội chứng Reiter 


Ảnh hưởng đầu tiên ở khớp của hội chứng Reiter là những biến mô mềm, hậu quả này 
dẫn đến hẹp khe khớp và bào mòn tăng sinh ngay tại viên khớp thấy được trên phim X 
quang. Những dấu hiệu trên X quang cột sống và khớp cùng chậu twong tự như ở viêm cột 
sông dính khớp ngoại trừ những dâu hiệu ở khớp cùng chậu (xem Hình 26.10) và cốt hóa 
dây chẳng có khuynh hướng xuất hiện không cân xứng. Dấu hiệu gót cựa — calcaneal spur 
— do viêm cân mạc lòng bàn chân — là một dấu hiệu điển hình (xem Hình 26.9). 


26.2.3.3. Viêm khớp vẩy nến 


Trong những trường hợp nhẹ, X quang có thê bình thường hoặc chỉ thấy hình ảnh hẹp 
khe khớp hoặc những thay đồi do bào mòn. Không giống như hình ảnh X quang của viêm 
khớp dạng thấp, trong viêm khớp vầy nến thì mật độ xương còn được duy trì bình thường 
và có thể có xơ hóa xương ở các xương nhỏ (xem Hình 26.11). Dính khớp ở các khớp 
ngoại biên và viêm khớp biến dạng nặng cũng có thê gặp trong bệnh lý này. Những tổn 
thương cân xứng trên cột sông và khớp cùng chậu tương tự như hội chứng Reiter. 


Ạ >> 
An ". 
Ạ A 
¿ ý 
y 
Á 
y 
ỹ 
b ›b #6 
Hình 26.10. Hội chứng Reiter. X c L ang khung chậu cho thấy mất khe 
khớp cùng chậu (mũi tên). ‹ - SŠ Á 


Hình 26.11. Viêm khớp do vẩy nến. 


26.2.3.4. Gout 
X quang: hủy xương dưới sụn, khe khớp hẹp, phì đại xương do viêm mảng xương ở 
thân xương và xương dưới sụn 


520 


Hình 26.12. Gout. X quang bàn tay của BN viêm khớp nặng do gout. Chú 
ý, có sự phá hủy cạnh khớp đa ổ, hẹp khe khớp và phá hủy các bờ xương 
nhô ra. Phù nê mô mêm nặng ở các khớp liên đốt ngón xa ở ngón trỏ. 
26.2.3.5. Giả gout 
X quang cho hình ảnh hẹp khe khớp, hình thành nang dưới sụn và calci hóa sụn 
khớp. Calci hóa sụn khớp là hình ảnh điển hình của giả gout nhưng không phải lúc nào 
cũng có — xem Hình 26.13. 


* 


MU... 
Hình 26.13. Hình ảnh calci hóa sụn khớp gối. 


26.2.4. CT scan và MRI 
Những thay đổi khớp gối trên CT scan và MRI trên hình 


521 


Hình 26.14. CT csan có hình ảnh rách sụn chêm ở khớp gối. 


>2 
PP <g ¬ “. 
`. / 


Hình 26.15. CT scan của tụ máu khớp gối. 


T&O'C essentials 


1. Khám theo thứ tự GALS là cách tốt nhất đề tầm soát các bệnh khớp. 

2. Các bất thường trên phim X quang sẽ hữu ích cho chân đoán các bệnh khớp. 

34. CT scan và MRI cung cấp thông tin chỉ tiết về các cầu trúc bất thường ở khớp và đặc biệt hữu 
Ích đôi với những tôn thương khớp do chân thương. 

4. Xạ hình là chỉ định đặc biệt cho những bệnh lý đặc hiệu như di căn và nhiễm trùng. 


522 


bì HỊ 
Ầ l 


Ắ 


BỆNH SỬ BỆNH LÝ 
NỘI TIẾT 


27 


Một người thầy thuốc không chỉ nhìn nhận về một cơ quan bệnh, hay hơn nữa là một cơ thể bị bệnh mà 
còn phải thấu hiệu được cuộc sống của người bệnh. 
Harvey Cushng (1869 - 1939) 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


Trân Tất Thành 


27.1. 


TRIỆU CHỨNG 


List 27.1. Bênh sử bênh lý nội tiết. 


Triệu chứng chính 


Thay đổi sự thèm ăn và cân nặng. 

Rối loạn đại tiện. 

Vã mồ hôi. 

Phân bồ lông tóc. 

Tri giác lơ mơ. 

Những thay đôi trên da. 

Thay đổi sắc tố da. 

Thay đổi tầm vóc cơ thê. 

Mất ham muốn tình dục, rối loạn cương 
dương. 


Rồi loạn kinh nguyệt. 
Tiểu nhiều. 


Bướu cô. 


Bât thường nội tiêt và các dâu hiệu, triệu chứng 
điên hình 


Nhiễm độc giáp: thích mát sợ nóng, sụt 
cân, thèm ăn (ăn nhiều), hồi hộp đánh 
trống ngực, tăng tiết mô hôi, bồn chỗn, bứt 
rút, cáu kỉnh, tiêu chảy, vô kinh, yếu cơ, 
khó thở khi gắng SỨC. 


Nhược năng tuyến giáp (phù niêm): thích 
âm, lừ đừ, sưng (phù) mi mắt, khàn tiếng, 
táo bón, da thô ráp, vàng da do ứ đọng 
Caroten. 

Đái tháo đường: tiểu nhiều, uống nhiều, 
khát nhiều, nhìn mờ, yếu cơ, nhiễm trùng, 
ngứa vùng bẹn, nỗi ban (ngứa âm hộ, viêm 
quy đầu), sụt cân, mệt mỏi, thờ ơ, rối loạn 
tri giác. 

Hạ đường huyết: đau đầu buôi sáng, tăng 
cân, co giật, vã mồ hôi. 

Suy thượng thận nguyên phát: sạm da, mệt 
mỏi, sụt cân, chán ăn, buôn nôn, tiêu chảy, 
tiêu đêm, thay đổi tính tình, co giật (hạ 
huyết áp, hạ đường huyết). 

Bệnh cực đại đầu chỉ: mệt, yếu cơ, tăng tiết 
mồ hôi, nóng tính, tăng cân, tay chân to, 
khuôn mặt to và thô kệch, đau đầu, giảm 
thị lực, thay đổi giọng nói, giảm ham 
muốn, liệt dương. 

Hội chứng Cushing: béo trung tâm, rạn da 
màu tím, mặt tròn như mặt trăng, bướu mỡ 
sau gáy (cô râu), teo cơ, vết bằm. 


Hormon kiểm soát nhiều chức năng khác nhau của cơ ' thể nên ¡ những, biểu hiện của 
bệnh lý nội tiết rất đa dạng. Triệu chứng có thê bao gôm những thay đổi về cân nặng, sự 
thèm ăn, thói quen. đại tiện, sự phân bồ lông tóc, sắc tô da, mồ hôi, chiều cao, kinh nguyệt 
kê cả sự tiết sữa bất thường (xuất hiện ở cả nam và nữ ), khát nhiều, tiểu nhiều, tri giác lơ 
mơ, đau nhức đầu hay ngay cả sự mất đi ham muốn tình dục và rối loạn cương dương. Đau 
lưng và giảm chiều cao gây ra do xẹp đốt sống có thể là dấu hiệu của loãng xương mà có 


524 


thể do nguyên nhân nội tiết hay không do nội tiết. Những triệu chứng trên có thê gây ra 
bởi nhiêu nguyên nhân vì vậy việc đánh giá một cách thật kỹ lưỡng là rât quan trọng. Mặt 
khác, BN cũng có thể biết được cơ quan hay nhóm cơ quan nội tiết nào bị bệnh. Bệnh sử 
của bệnh lý tuyến giáp và đái tháo đường rất thường gặp. Chương này sẽ bàn về một số 
triệu chứng quan trọng liên quan đến bệnh lý nội tiết. Sau đây là những triệu chứng thường 
gặp có liên quan đên nhiêu bệnh lý nội tiêt được liệt kê trong List 27. I. 
27.1.1. Thay đổi sự thèm ăn và cân nặng 
Tăng cảm giám thèm ăn kèm theo sụt cân điển hình trong nhiễm độc giáp (do sự tăng 
hoạt động chuyền hóa) hoặc đái tháo đường (do sự mắt glucose qua nước tiêu). Tăng cảm 
giác thèm ăn kèm theo tăng cân gặp trong hội chứng Cushing (do tác động của sự dư thừa 
gølucocorticoid), hạ đường huyệt hay bệnh lý vùng dưới đôi. Mật cảm giám thèm ăn kèm 
theo sụt cân có thê gặp trong suy thượng thận hay có thê do chán ăn tâm lý hoặc bệnh lý 
đạ dày ruột (đặc biệt là các bệnh lý ác tính). Mât cảm giác thèm ăn kèm theo tăng cân gặp 
trong bệnh nhược giáp (do giảm hoạt động chuyên hóa). 
27.1.2. Thay đổi thói quen đi tiêu 
Tiêu chảy và tăng nhu động ruột liên quan tới bệnh cường giáp và suy thượng thận 
trong khi táo bón gặp trong nhược giáp và tăng calci máu. 
27.1.3. Rối loạn tiết mồ hôi 
Tăng tiết mô hôi là đặc điểm đặc trưng của bệnh cường giáp, u tế bào ưa chrom, hạ 
đường huyêt, bệnh cực đại đâu chi nhưng cũng có thê gặp trong tình trạng lo lăng hay giai 
đoạn mãn kinh. 
27.1.4. Rối loạn phân bố lông tóc 
Chứng rậm lông là tình trạng lông mọc nhiều hơn ở phụ nữ. Đánh giá lâm sảng và 
chân đoán phân biệt sẽ được trình bày ở CHƯƠNG 29. Sự mất đi của râu ở nam giới gợi 
ý một tình trạng suy tuyến sinh đục trong khi rụng tóc nhất thời ở phụ nữ xuất hiện do tình 
trạng tăng tiết androgen. Sự giảm sản xuất androgen của tuyến thượng thận là hậu quả của 
tình trạng suy tuyến sinh dục, suy tuyến yên hoặc suy thượng thận làm mất lông nách và 
lông mu cở cả nam và nữ. 


27.1.5. Rối loạn tri giác 
Đây là triệu chứng thường gặp trong nhiều bệnh khác nhau. Có thể gặp ở BN nhược 
giáp, bệnh Addison, đái tháo đường. Thiêu máu, bệnh lý mô liên kêt, bệnh viêm nhiêm 
mạn tính (HIV, viêm nội tâm mạc), do thuôc (thuôc an thân, thuôc lợi tiêu gây rôi loạn 
điện giải), bệnh lý gan mạn, suy thận, bệnh ác tính và cả trầm cảm cũng có thê gây rôi loạn 
tri giác. 
27.1.6. Thay đổi trên da và móng 
Da trở nên khô, thô ráp và tái nhợt trong các bệnh lý nhược giáp và da khô có vầy thì 
gặp trong bệnh lý suy tuyên cận giáp. Da vùng mặt và cô đỏ bừng lại gặp trong hội chứng 
carcinoid (do khôi u tiệt ra các peptide gây dẫn mạch). Trong bệnh cực đại đâu chi mô 
mêm phát triên quá mức và các nhú da thừa gọi là gai da có thê gặp ở vùng nách. Gai da 
gặp trong bệnh cực đại đâu chi và cả trong tình trạng đê kháng Insulin bao gôm hội chứng 


525 


Cushing và hội chứng buồng trứng đa nang. Đốm vàng mi mắt có thể gặp ở những BN đái 
tháo đường và nhược giáp. 

Bong móng gặp trong bệnh Grave (Basedow) và hội chứng Cushing thì lại liên quan 
tới những vêt bâm da tự nhiên, da mỏng và những vết rạn da màu tím. 


27.1.7. Thay đổi sắc tố da 


Tăng sắc tố da gặp được trong bệnh suy thượng thận nguyên phát, hội chứng Cushing 
và bệnh cực đại đầu chi. Giảm sắc tố xảy ra trong suy tuyến yên. Mắt sắc tổ khu trú, là đặc 
trưng của bệnh bạch biến (vitiligo) — liên quan với một số bệnh lý nội tiết như bệnh 
Hashimoro *, suy giáp và bệnh Addison (suy thượng thận tự miễn) và các bệnh tự miễn 
khác. 

27.1.8. Thay đổi vóc dáng 

Tâm vóc cao có thê xuất hiện ở trẻ em vì lý do di truyền (cha mẹ cao) hoặc hiếm hơn, 

có thê phản ánh sự dư thừa hormone tăng trưởng, thiêu hormone sinh dục, hội chứng 


Klinefelter °, hội chứng Marfan hay loạn dưỡng mỡ toàn thân. Tầm vóc ngắn cũng có thể 
do bệnh lý nội tiệt, như thảo luận ở CHƯƠNG 29. 
27.1.9. Rối loạn cương dương (liệt dương) 

Không có khả năng lâu dài để đạt được hoặc duy trì sự cương cứng của dương vật đôi 
khi có thê là do thiêu năng sinh ‹ dục nguyên phát hoặc thiêu năng sinh dục thứ phát do tăng 
prolactin máu hay suy tuyên yên. Thường xuyên hơn, nó có liên quan đên rôi loạn chức 
năng nội mô (bệnh mạch máu) và rôi loạn cảm xúc. Bệnh lý thần kinh tự chủ (trong bệnh 
đái tháo đường hoặc nghiện rượu), bệnh lý tủy sông hoặc teo tinh hoàn cũng có thê gây ra 
vấn đề này. 


27.1.10. Chảy sữa 

_ Tăng prolactin máu (thường là hậu quả của adenoma tuyến yên) có thể gây ra chảy sữa 
bât thường ở 80% nữ giới và 30% nam giới. Chảy sữa ở nam giới xảy ra từ vú bình thường 
của nam gIới. 

27.1.11. Kinh nguyệt 


Nếu không có kinh nguyệt được gọi là vô kinh. Vô kinh nguyên phát được định nghĩa 
là không có sự bắt đầu có kinh nguyệt lúc L7 tuổi. Vô kinh nguyên phát có thê dẫn đến suy 
buông trứng (bất thường nhiễm sắc thể X như hội chứng Turner) hoặc tuyến yên hoặc bệnh 
lý ở vùng dưới đồi (khối u, chấn thương hay bệnh tự phát). 


Sản xuất androgen quá mức hoặc bệnh hệ thống (rối loạn hấp thu, bệnh thận mạn, béo 
phì) cũng có thê dẫn đến vô kinh nguyên phát. Vô kinh nguyên phát rõ ràng cũng có thê 
xảy ra nêu dòng chảy kinh nguyệt không thể thoát ra nếu có một màng trinh không có lỗ 
thủng. 


Vô kinh thứ phát được định nghĩa là sự chấm dứt kinh nguyệt từ 6 tháng trở lên. Mang 


2 Hakaru Hashimoto (1881 - 1934), phẫu thuật viên người Nhật Bản. 
° Harry Fitch Kiinefelter (1912 - 1990), bác sĩ Baltinore, mô tả bệnh lý này khi ông ta còn là sinh viên. 


526 


thai và thời kỳ mãn kinh là nguyên nhân thường thấy. Hội chứng buồng trứng đa nang, 
tăng prolactin máu, hội chứng nam hóa hoặc bệnh ở vùng dưới đổi hoặc tuyến yên cũng 
có thê dẫn đến vấn đề này, vì có thể sử dụng thuốc tránh thai hoặc bệnh tâm thần và sụt 
cân do bất kỳ nguyên nhân nảo, nhưng đặc biệt là do chán ăn tâm lý. 


27.1.12. Đa niệu 

Đa niệu được định nghĩa khi thê tích nước tiêu hơn 3 lít/ngày. BN rất khó kề với bác 
sĩ về số lần đi tiêu nếu đi tiêu với thể tích lớn. Nguyên nhân bao gồm đái tháo đường (lợi 
niệu thâm thấu do glucose, kém hấp thu chất tan); đái tháo nhạt (do thiêu hormone chống 
bài niệu hoặc thận kém đáp ứng với hormone này); BN uống quá nhiều nước (do bệnh tâm 
lý hoặc bệnh lý vùng dưới đôi hoặc các loại thuốc như chlorpromazin hoặc thioridazine); 
tăng calci huyết và bệnh thận đa nang. 

27.2. TIEN SƯ BAN THÂN 

Tiền sử trước đó của bất kỳ bệnh lý nội tiết nào cũng phải được khai thác. Điều này 
bao gồm phẫu thuật trên cổ cho một bệnh bướu cô. Điều trị cắt một phần tuyến giáp hoặc 
radio — iodine (1311) trong tiền SỬ CÓ thê dẫn đến suy giáp sau này. Điều này cũng có thể 
áp dụng cho liệu pháp xạ trị tuyến giáp đối với carcinoma. Một người phụ nữ có thê đã 
được chẩn đoán với bệnh đái tháo đường sau khi sanh một em bé lớn. Có thể có tiền sử 
trước đó của tăng huyết áp, đôi khi do một bệnh lý nội tiết (u tế bào ưa crom, hội chứng 
Cushing hoặc hội chứng Comn). Phẫu thuật tuyến giáp trước đó kèm theo suy tuyến cận 
giáp do tổn thương tuyến cận giáp lúc phẫu thuật. Chấn thương đầu trước đó có thê là một 
nguyên nhân của tổn thương tuyến yên hoặc suy tuyến yên. 


Điều trị trước đây của BN có các vẫn đề ở tuyến giáp, có thể bao gồm việc sử dụng 
các loại thuốc kháng giáp, hormone tuyến giáp hoặc iod phóng xạ. Tiền sử phẫu thuật trên 
tuyến thượng thận hoặc tuyến yên có thể có và điều này có thê để lại di chứng suy giảm 
chức năng tuyến thượng thận hoặc tuyến yên. 

BN đái tháo đường cần khai thác tiền sử điều trị một cách tỉ mi. Điêu trị có thể tập 
trung vào chế độ ăn .uông, insulin hoặc các thuốc hạ đường huyết đường uống. Người ta 
phải làm cho BN hiểu được bệnh lý này như thế nào và hiểu được những nguyên tắc của 
chế độ ăn của người đái tháo đường cũng như việc tuân thủ điều trị. Tìm hiểu xem mức 
đường huyết được theo đối như thế nào và BN có điều chỉnh liều insulin hay không. Hầu 
hết BN sẽ có thể theo đõi lượng đường trong máu của mình ở nhà băng cách sử dụng máy 
đo đường huyết. Hiện Tây, CÓ bằng chứng rõ ràng về sự kiểm soát chặt chẽ lượng đường 
trong máu làm giảm tần suất các biến chứng của đái tháo đường. BN nên ghi lại kết quả 
đo đường huyết tại nhà và có thể biết kết quả các xét nghiệm như HbAIc (mức đường 
huyết trung bình) và các xét nghiệm chức năng thận và protein trong nước tiểu. 


BN cần phải nhận thức được sự cần thiết phải chăm sóc bàn chân và đôi mắt để giúp 
ngăn ngừa các biến chứng. Hầu hết các BN đái tháo đường có tầm nhìn mắt thông thường, 
thường sử dụng kính võng mạc. Có thê có tiền sử điều trị laser cho tăng sinh võng mạc do 
đái tháo đường. 

BN bị suy tuyến yên hoặc suy thượng thận có thê dùng glucocorticoid (steroid) thay 
thế; sau này cũng đòi hỏi phải thay thế mineralocorticoid. Chỉ tiết về lịch trình liều lượng 
của BN cũng phải được ghi nhận lại. 


527 


BN có thể biết mình được chân đoán loãng xương hay không. Điều này cũng có thể 
được chân đoán sau khi gãy xương tự phát hoặc kêt quả của các xét nghiệm tâm soát như 
đo mật độ xương, nông độ vitamin D hay calci huyệt thanh. 

27.3. TIEN SƯ XÃ HỘI 

Nhiều bệnh lý này là mạn tính và các biến chứng của chúng là nghiêm trọng. Làm thế 
nào đê BN phản ứng với các vân đê khác nhau và các bệnh lý này tại gia đình và công việc 
sẽ có một ảnh hưởng quan trọng đên thành công của điêu trị. 


27.4. TIỀN SỬ GIA ĐÌNH 


Có thể có tiền sử gia đình của bệnh tuyến giáp hoặc đái thá 
gia đình của hội chứng đa u nội tiệt (MEN — multiple endocrine 


ng. Đôi khi, tiền sử 
plasia) có thể có. Đây 
O gồm các u tuyến yên, 
carcinoma tủy tuyên giáp, cường cận giáp, u tÊ bào ưa chrom và u tê bào đảo tụy. 


T&O”C essentials 


I. Những ảnh hưởng của bệnh lý nội tiết rất đa dạng. Bệnh sử của một BN nghỉ ngờ có bệnh nội 
tiệt nên bao gôm hàng loạt các triệu chứng có thê. 

2. Bệnh sử từ BN đái tháo đường phải đầy đủ vì đây là bệnh có thê ảnh hưởng đến nhiều hệ thống. 
Bao gôm các câu hỏi về chân đoán, các triệu chứng của riêng bệnh đái tháo đường, điêu trị hiện 
tại và bât kỳ dâu hiệu nào trong vô sô các biên chứng của bệnh đái tháo đường. 

3... Câu hỏi đề sàng lọc một số bệnh nội tiết thông thường (bệnh lý tuyến giáp, đái tháo đường, loãng 
xương) nên là một phân thường quy trong việc đánh giá BN. 

4. Rất nhiều bệnh nội tiết là mạn tính và có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của BN và công 
việc. Điêu này cân phải được đánh giả. 

5.. Một số triệu chứng truyền thống kết hợp với bất thường nội tiết (rối loạn chức năng cương 
dương) cũng thường do các bệnh lý không phải nội tiệt gây nên. 


OSCE ôn tập 


528 PA mm. .... 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Một BN có bướu giáp, hãy hỏi bệnh sử BN này. 
Một phụ nữ gần đây tăng cân, hãy hỏi bệnh sử của bà ấy. 
Một ngwòi đàn ông bị sụt cân và tiêu nhiều, hãy hỏi bệnh sử của ông ấy. 
Một người phụ nữ này bị chảy sữa bất thường, hãy hỏi bệnh sử của bà ấy. 


SỐ § l2 Đc 


Người phụ nữ này tăng cân và khó đứng dậy khỏi ghế, hãy hỏi bệnh sử nội tiết từ bà ấy. 


2 tạ: THẮM KHẨM BỆNH LÝ 
NỘI TIẾT 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


Trần Tất Thành 
Tuyến giáp to do bệnh lý sẽ tạo ra cổ 'Derb/shire” hoặc bướu ở cổ: 
HuxieVy (1672) 
Thăm khám toàn bộ hệ thống nội tiết không phải lúc nào cũng được thực hiện một 
cách thường quy. Thông thường, sẽ dựa trên bệnh sử và kiêm tra tổng thể để quyết định 
thăm khám cho những bệnh lý nội tiết cụ thể. 


28.1. TUYẾN GIÁP 
28.1.1. Tuyến giáp 
28.1.1.1. Giải phầu 
Ngay cả khi tuyến giáp không to, tuyến giáp (xem Hình 28.) là tuyến nội tiết lớn nhất 
(xem Hình 28.2). Phì đại tuyến giáp rất thường ĐặP. xuất hiện ở 10% phụ nữ và 2% nam 
giới và phố biến hơn ở các vùng thiếu iod. Tuyến giáp bình thường năm phía trước thanh 
quản và khí quản, dưới chỗ lồi thanh quản của sụn giáp. Nó bao gồm một eo hẹp ở đường 
giữa (phí trước vòng khí quản thứ hai tới thứ tư và kích thước khoảng 1,5 cm) và hai thùy 
tuyến giáp nằm ở hai bên và dài 4 em. Mặc dù vị trí của thanh quản rất khác nhau nhưng 
tuyến giáp hầu như luôn luôn dưới thanh quản khoảng 4 em. 


Sụn giáp 


b(Í 3< Tuyến giáp 


==_ Khí quản 
=—=== 


Hình 28.1. Giải TT tuyến giáp. 


Tuyến cận giáp 


Tuyến thượng 
thận Ñ\ 


530 


Hình 28.2. Các tuyến nội tiết. 


28.1.1.2. Nhìn 
List 28.1. Các nguyên nhân gây khối phồng ở cổ. 


Đường giữa + Tuyến dưới hàm. 

—_ Bướu (di chuyền theo nhịp nuốt). + Tuyến mang tai (cực dưới). 

—_ Nang giáp lưỡi (di chuyền khi thè lưỡi và —_ Da: nang bã hoặc u mỡ. 

căm bât động). —._ Hệ bạch huyết: nang dịch (trong suốt). 

—._ Hạch lympho dưới căm — _ Động mạch cảnh: phình, u (hiếm, có mạch 
Phía bên đập). 

— Hạch lympho. —._ Họng: túi hầu, tồn tại cung khe mang (nang 

—_ Tuyến nước bọt (sỏi, bướu). khe mang — branchial cyst). 


— Tuyến cận giáp (rất hiếm). 
Good signs guide 28.1. Độ chính xác trong thăm khám lâm sàng về kích 
531 thước tuyến giáp (so với trên siêu âm). 
Kích cỡ tuyến giáp 


—_ Bình thường <20g 0,26 | Ks 
| — _ Gấp hai lần bình thường (20 — 40 g) | 2,6 = 
—._ Hơn hai lần bình thường > 40 g | 13,0 | n 


Lồi thanh quản 


Sun nhẫn 
Đường thẳng ởi 
xuống hõm trên ức 
Tuyến giáp bình Bướu giáp 
thường 
Hình 28.3. Tuyến giáp bình thường và bướu giáp. 

Tuyến giáp bình thường có thê chỉ nhìn "thấy bên dưới sụn nhẫn ở một người trẻ gầy 
(xem List 28. 1). Thông thường chỉ CÓ eO tuyến giáp là có thê nhìn thấy như một vùng sưng 
phông lan tỏa trung tâm. Phì đại tuyến giáp (giả bướu) có thể xuất hiện như là một lớp mỡ 
ở phía trước và phía bên của cô. Dấu hiệu này thường gặp ở những người thừa cân nhưng 
cũng có thê xuất hiện ở những người cân nặng bình thường. Phì đại tuyến giáp, gọi là bướu 
giáp khi quan sát thấy rõ ràng (xem Good signs guide 28.1), đặc biệt là nêu BN có phì đại 
vùng cô. Nhìn vào mặt trước và hai bên cô và quyết. định xem tuyến giáp sưng phồng khu 
trú hay sưng lan tỏa. Ở người khỏe mạnh, đường nối giữa sụn nhẫn và hõm trên ức phải 


Đường bị lồi ra trước 


532 


thẳng. Nếu có một chỗ phình ra gợi ý sự hiện diện của bướu giáp (xem Hình 28.3). Hãy 
nhớ rằng 80% những người có bướu giáp là những người có tuyến giáp bình thường, 10% 
là nhược giáp và 10% là cường giáp. 

Bắt đầu sờ vào khối phông ngay sau khi nó được phát hiện, nên chờ đợi cho đến khi 
chúng ta chuẩn bị một ly nước cho BN. Yêu cầu BN uông từng ngụm nước, lập lại nhiều 
lần sao cho BN không có cảm giác khó chịu khi nuốt. Yêu cầu BN nuốt, và quan sát cần 
thận khối phông vùng cổ. 


Chỉ có bướu giáp hoặc nang giáp lưỡi, bởi vì nó dính vào thanh quản nên nó sẽ dịch 
chuyên lên trong khi nuốt. Tuyến giáp và khí quản di chuyên lên khoảng 2 cm khi BN 
nuối; chúng dừng lại khoảng nửa giây rồi đi xuông. Một sô khối u không phải của tuyến 
giáp có thể đi lên trong khi nuốt, nhưng di chuyên lên ít hơn so với khí quản và hạ xuông 
mà không dừng lại. Tuyến giáp bị thâm nhiễm tế bào ung thư có thể không di chuyền đi 
lên trong khi nuốt nhưng rất hiếm. Nuốt còn cho phép quan sát hình dạng tuyến giáp tốt 
hơn 


Lưu ý, có quan sát thấy bờ dưới tuyến giáp khi nó di chuyền đi lên không. Nang giáp 
lưỡi là một khối ở đường giữa, có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Nang giáp lưỡi do sự tồn 
tại của ống giáp lưỡi trong bào thai. Nó di chuyển đi lên một cách điên hình khi BN thè 
lưỡi ra. 

Quan sát vùng cổ để tìm các vết sẹo. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp sẽ để lại một vết sẹo 
dạng vòng ở đáy cô, ở ngay vị trí mà chúng ta hay đeo trang sức vòng cổ. Tìm tĩnh mạch 
cô nôi. Tĩnh mạch dãn ở thành ngực trên, thường do chèn ép tĩnh mạch cảnh ngoài, gợi ý 
bướu giáp lan xuống sau xương ức (tắc nghẽn đầu vào). Đỏ da vùng tuyến giáp (hiếm) xuất 
hiện trong trường hợp viêm tuyến giáp mưng mủ. 


28.1.1.3. Sờ 


\ "ị —— _ 
Hình 28.4. Sờ tuyến giáp từ phía sau lúc BN đang nuốt từng ngụm nước. 


533 


Sờ nắn tốt nhất nên bắt đầu từ phía sau (xem Hình 28.4) và nhớ giải thích cho BN 
trước khi thăm khám. Đặt cả hai bàn tay với đâu các ngón tay trên tuyên giáp. Cô của BN 
hơi gập để cơ ức đòn chũm ở trạng thái thư giãn. Cảm nhận sự cân xứng của hai thùy. tuyến 
giáp và eo của tuyến giáp. Cảm nhận từng bên tuyến giáp, sử dụng một tay để cô định 
tuyến giáp, tay còn lại để sờ. 

Khi khám chú ý những vấn đề sau: 

— Kích thước: có thê ước lượng (xem Hình 28.5). Cảm nhận bờ dưới một cách cân 
thận, bởi vì nêu mât thì bướu giáp có thê đã lan rộng đên sau xương ức. 

— Hình dạng: lưu ý tuyến giáp phì đại đều hay không đều và eo tuyến có bị ảnh hưởng 
hay không. Nếu sờ thấy hạch tách biệt với mô tuyên giáp còn lại thì xác định giới hạn, kích 
thước, độ chắc, đau và tính di động. Cũng xác định xem cả tuyến giáp đều là nốt hết (bướu 
giáp đa nhân) hay không. 


Hình 28.5. Bướu giáp. (a) lớn, (b) khổng lô. 
— Độ chắc: có thể khác nhau ỏ ở các phần khác nhau của tuyến. Mềm (nhưng chắc hơn 
so với mô mỡ) là bình thường; tuyến giáp thường có mật độ chắc ở những trường hợp bướu 
giáp đơn thuần và thường cứng, đàn hỏi điển hình trong viêm tuyến giáp Hashimoto. Một 
nốt cứng, chắc gợi ý careinoma (xem List 28.2), vôi hóa trong nang, xơ hóa hay viêm tuyến 
giáp Riedel. 
List 28.2. Các chẩn đoán phân biệt khi sờ thấy nốt trong tuyến giáp. 

I.. Carcinoma (5% trong các trường hợp sờ được nốt) — cô định với các mô xung quanh, sờ thấy 
hạch bạch huyết, liệt dây thanh âm, cứng, lớn hơn 4 cm (tuy nhiên, hâu hêt các trường hợp đêu 
nhỏ). 

U tuyến (adenoma) — di động, tách biệt với mô xung quanh. 

3... Nốt lớn trong bệnh bướu giáp đa nhân có thê sờ thấy được. 


— Nhạy đau: có thê là biểu hiện của viêm tuyến giáp (bán cấp hoặc mưng mủ), hoặc 


534 


hiếm hơn do chảy máu vào nang hay carcinoma. 
— Di động: carcinoma dính chặt vào tuyến. 
— Run miu: có thể sờ thấy rung miu trên tuyến giáp, xuất hiện khi tuyến giáp hoạt 
động chuyên hóa bât thường (trong nhiễm độc giáp). 
Lặp lại tiến trình thăm khám khi BN nuốt. 
— Sờ hạch Iympho vùng cô. Có thê có liên quan đến carcinoma tuyến giáp. 
— Sờ phía trước lần nữa. Khối phồng khu trú có thể dễ nhận thấy. Chú ý vị trí của khí 
quản, có thê bị đây lệch bởi bướu giáp sau xương ức. 
28.1.1.4. GỠ 
Có thê gõ phần trên của khớp ức đòn từ bên này sang bên kia. Sự thay đổi từ tiếng 
vang sang đục chỉ điêm có thê là bướu giáp sau xương ức, nhưng đây không phải dâu hiệu 
đáng tin cậy. 
28.1.1.5. Nghe 
Nghe âm thôi ở mỗi thùy (một âm rít vào thì tâm thu). Đây là dấu hiệu của sự gia tăng 
câp máu, xuât hiện trong trường hợp cường giáp hoặc đôi khi do việc sử dụng các loại 
thuôc kháng giáp. Chân đoán phân biệt với âm thôi động mạch cảnh (to hơn năm ở vùng 
động mạch cảnh) hoặc âm thôi tĩnh mạch (thường mật băng cách ép nhẹ vào đáy cô). Nêu 
có một bướu giáp, đẻ nhẹ lên thùy bên và nghe lại tiêng thôi. 
List 28.3. Các nguyên nhân gây bướu giáp. 


Nguyên nhân gây bướu giáp lan tỏa (BN có chức -_ Nguyên nhân tạo nên các nốt đơn độc trong 


năng giáp bình thường). tuyến giáp 
Tự phát (đa số) . —_ Lành tính 
Dậy thì hoặc thai kỳ. + Nốt trội trong bướu giáp đa nhân. 
—_ Viêm giáp + Thoái hóa hoặc xuất huyết vào nang keo 
+ Hashimoto. hoặc nôi. : 
+ Bán cấp (đau tuyến giáp). + Unang KHYỂm, 
—_ Bướu giáp đơn thuần (thiếu iod). © đãng 0miRitbih 
—_ Goitrogen: dư thừa iode, thuốc (lithium). + Actính 
— _ Khiếm khuyết trong tông hợp hormon (hội + Carcinoma - nguyên phát - thứ phát 
chứng Pendred”s bệnh lý duy truyền tính thiêm). 
trạng trội năm trên NST thường liên quan + Lymphoma (hiêm). 


đến điếc thần kinh). 
28.1.1.6. Dấu hiệu Pemberton 


Yêu cầu BN đưa cả hai cánh tay lên càng cao càng tốt. Chờ một vài phút, sau đó nhìn 
dấu sung huyết và xanh tím ở mặt. Suy hô hấp và tiếng thở rít thì thở vào có thể xuất hiện. 
Nhìn tĩnh mạch cô xem có phình không (sung huyết tĩnh mạch). Yêu cầu BN hít một hơi 
thật sâu qua miệng và lắng nghe thở rít. Đây là một nghiệm pháp để xác định tắc nghẽn 
đầu vào lồng ngực do bướu giáp sau xương ức hay bất kỳ khối u ở vùng sau xương ức 
(nâng cánh tay lên kéo đầu vào của lồng ngực để bướu giáp chèn ép nhiều hơn). Khám 
tuyến giáp nên là một phần của khám lâm sảng thường quy. Nguyên nhân của bướu giáp 


được nêu trong List 28.3. 
Questions box 28.1. Những câu hỏi để hỏi BN nghỉ ngờ có c 


† Dâu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vân đê câp bách hoặc nguy hiêm. 


1. Ông/bà có tiền sử bệnh tuyến giáp không? 


2. Ông/bà có tiền sử gia đình nhiễm độc giáp? (yếu tố gia đình trong b s liên quan 
đên tình trạng miễn dịch như bạch biên, Addison, thiêu máu ác tính, đá lòng type Ì, 


nhược cơ và suy buồng trứng chưa trưởng thành) 
3... Ông/bà có sử dụng amiodarone hay thyroxine không? 
Ông/bà có sử dụng iod? (cản quang iod có thê gây nhiễm đọc giáp thường ở BN có bướu 
giáp đa nhân trước đó) 
! 5... Ông/bà có cảm giác đánh trông ngực không? (nhiễm độc giá 'gây rung nhĩ dẫn đến suy tim 
tiên triên) 
Ông/bà có mắt ngủ, kích thích, tăng động? 
Ông/bà có giảm cân, tiêu chảy, tăng số lần đi tiêu, tăng tiết mồ hôi, nóng trong người? 


, BN khó bật dậy ra khỏi ghế) 


535 


Ông/bà có yếu cơ không? (yếu cơ gốc chỉ thường 


©  mØỔÐ 


Ông/bà có vấn đề về mắt như nhìn đôi, đỏ vả đau s 
List 28.4. Nhiễm độc giá ợc giáp. 
Nguyên nhân nhiễm độc giáp Nguyên nhân nhược giáp 


+ Nguyên phát Nguyên phát 


+ Bệnh Graves. Không có bướu (giảm hoặc mất mô giáp): 
+_ Bướu giáp đa nhân độc. »® Suy nguyên phát. 
+ Bướu đơn nhân độc: u tuyến độc » __ Điều trị nhiễm độc giáp (I'°!, phẫu 
+ Viêm giáp Hashimoto (giai đoạn đâ auc Hi ` ¬- 
đó gây nhược giáp). » __ Bât sản tuyên giáp hoặc tuyên giáp 
ở lưỡi. 


+. Viêm giáp bán cấp (thoáng qua) ` 
+ Viêm giáp sau sanh (không ệ “SH HöNGHDtHNb gen biEb 
+ Do 1od (hiện tượng Jod — Basec 

câp Iod sau chê độ ăn thiêu 1od) 
+ Thứ phát 
+ Tuyến yên (hiếm): tăng 


+ Có bướu (giảm tổng hợp hormone giáp): 
° - Bệnh lý tự miễn mạn (viêm giáp 
Hashimoto). 
»° _ Thuốc (lithium, amiodarone). 


° = Khiếm khuyết bẩm sinh (thiếu 
+_ Thai trứng hoặc: nhau thai: enzim). 
tăng tiệt hCG ( 


+ Bướu giáp buồng trí 


° - Thiếu iod địa phương 
—_ Thứ phát 


w#-.tareono Tổn thương tuyến yên (xem List 28.7) 


+ Thuốc (sử dụ 


giáp, amiodarone) 
Tam phát. 


Tổn thương vùng hạ đồi. 

Thoáng qua. 

Phản ứng điều trị hormone tuyến giáp. 
Viêm giáp bán cấp. 


+ + + + + + + 


viêm giáp sau sanh. 


28.1.2. Cường giáp (nhiễm độc giáp) 

Cường giáp là bệnh gây ra bởi nồng độ hormone tuyến giáp tăng cao. Nguyên nhân 
thường là do sản xuất quá mức của tuyến giáp nhưng đôi khi nó có thể là do tình cờ hay 
cô ý sử dụng thuốc hormone tuyến giáp (thyroxine) — giả độc giáp. Thyroxine đôi khi được 
BN sử dụng như một cách để giảm cân. Nguyên nhân có thể rõ ràng trong những trường 
hợp này nếu bệnh sử được hỏi cân thận (xem Questions box 28. I). Các amiodarone — thuốc 
chống loạn nhịp, trong đó có chứa một lượng lớn iod, có thê gây nhiễm độc giáp lên đến 
12% BN ở các khu vực iod thấp. Đặc điểm lâm sàng của nhiễm độc giáp được đặc trưng 
bởi các dấu hiệu của hệ thần kinh giao cảm tăng hoạt động như run, tim đập nhanh và đô 
mồ hôi. Những lời giải thích là không hoàn toàn rõ ràng. Tiết catecholamine thường bình 
thường ở những BN cường giáp. Tuy nhiên, hormone tuyến giáp ảnh hưởng lên tác dụng 
của catecholamin, bằng cách tăng số lượng thụ thể adrenergic trong các mô. 

Nguyên nhân thường gặp nhất của nhiễm độc giáp ở những người trẻ tuổi là bệnh 

536 Graves ", là một bệnh tự miễn do globulin miễn dịch lưu hành kích thích thụ thể TSH trên 
bề mặt của các tế bào nang tuyến giáp (xem List 28.4 đưới đây). 


Trình tự thăm khám một trường hợp nghi ngờ nang tuyến giáp như sau: 
28.1.2.1. Quan sát tổng trạng 
Tìm dấu hiệu của sụt cân, lo lắng và khuôn mặt sợ hãi trong nhiễm độc giáp. 


28.1.2.2. Bàn tay 


Hình 28.6. Bong móng (móng PigrrirfEr 


2 Robert GraVves (1896 - 185.3), bác sĩ ở Dublin. 


537 


Yêu cầu BN đưa hai tay ra và nhìn xem có run không (do tăng hoạt động giao cảm). 
Đặt một tờ giấy lên những ngón tay của BN có thể chứng minh rõ ràng run nhiều hơn, 
trước sự sửng sốt của các đồng nghiệp ít kinh nghiệm. 

Nhìn vào móng tay để tìm dấu hiệu bong móng (móng Plummer °; xem Hình 28.6). 
Bong móng (có sự tách rời của móng tay từ giường móng) xảy ra đặc biệt là ở ngón đeo 
nhẫn, nhưng có thê xuất hiện trên tất cả các móng tay và rõ ràng là do tăng hoạt động giao 
cảm. Kiểm tra để tìm ngón tay acropathy của tuyến giáp (acropathy là một thuật ngữ khác 
của ngón tay đùi trống), hiếm khi thấy ở bệnh Graves nhưng không phải với các nguyên 
nhân khác của nhiễm độc giáp. 

Kiểm tra xem có lòng bàn tay ban son, cảm nhận lòng bàn tay ấm và âm ướt (do tăng 
hoạt động giao cảm). 

Bắt mạch lưu ý sự hiện diện của nhịp tim nhanh xoang (hệ giao cảm) hoặc rung nhĩ 
(do một giai đoạn trơ rút ngắn của các tế bào nhĩ liên quan đến hệ giao cảm và thay đôi 
hormone gây ra). Mạch cũng có thể chìm do cung lượng tim cao. 

28.1.2.3. Cánh tay 

Yêu cầu BN nâng cánh tay phía trên đầu và tìm bệnh lý cơ ở gốc chi. Gõ phản xạ cánh 

tay tìm phản ứng giật bất thường, đặc biệt là trong giai đoạn dãn cơ. 
28.1.2.4. Mặt 
List 28.5. Các nguyên nhân gây lồi mắt. 
Hai bên 
—_ Bệnh Graves 
Một bên 

—_ Uô mắt (u thần kinh đệm thần kinh thị giác, u sợi thần kinh, u hạt, u bì) 

—_ Huyết khối xoang hang. 

—_ Bệnh Graves. 

—_ Giảu ômất. 

Kiểm tra mắt của BN tìm lôi mắt, dạng lồi nhãn cầu từ ô mắt (xem Hình 28.7 và List 
28.5). Điều này có thể quan sát rõ ràng, nếu không, hãy xem xét cần thận củng mạc, trong 
lồi mắt sẽ không được bao phủ bởi mi dưới. Tiếp theo nhìn từ phía sau trên trán của BN 
để tìm dấu hiệu lỗi mắt, nơi mắt sẽ được nhìn thấy phía trước đến bờ trên ổ mắt. Tiếp theo 
chúng ta sẽ khám để tìm các biến chứng, trong đó bao gồm: (1) chemosis (phù nề kết mạc 
Và sung huyết củng mạc, đặc biệt là trên viền của cơ thẳng ngoà!); (2) viêm kết mạc; (3) 
loét giác mạc (do không có khả năng khép mí mắt); (4) teo gai thị (hiếm và có thê do kéo 
căng thần kinh thị giác kéo dài) và (5) liệt mắt (sức cơ thắng dưới có xu hướng bị mất đầu 
tiên và sau đó là các cơ hội tụ yếu dần). 

Cơ chế của lỗi mắt là không rõ ràng. Nó chỉ xuất hiện trong bệnh Graves. Nó có thể 
có trước khi nhiễm độc giáp hoặc có thể tồn tại dai dăng sau khi tuyến giáp BN trở về bình 
thường. Nó đặc trưng bởi tình trạng thâm nhiễm viêm của các thành phần trong ô mắt, 


° Henry Plummer (1874 - 1936), bác sĩ ở viện MayO Clínic USA. 


538 


nhưng không phải của toàn bộ. Nó đặc biệt tác động lên các cơ ô mắt và sự gia tăng kích 
thước của các cơ này, chiếm hầu hết việc gia tăng thể tích của các thành phần Ô mắt và do 
đó làm nhãn cầu lỗi ra. Có lẽ là do tự miễn bất thường. 

Kế tiếp, chúng ta sẽ thăm khám các vấn đề liệt mắt do tuyến giáp, liên quan đến tăng 
hoạt động giao cảm và không đặc hiệu cho bệnh Graves. Tìm dấu hiệu nhìn chằm chằm 
(biểu hiện sợ hãi) và mi co rút lại (dấu Dalrymple °), nơi mà chúng ta nhìn thấy củng mạc 
ở phía trên mống mắt. Làm test lid laø của mi (dấu hiệu von Graefe #), bằng cách yêu cầu 
BN nhìn theo ngón tay của chúng ta khi chúng ta di chuyền tay xuống với một tốc độ trung 
bình từ phần trên đến phần xuống của thị trường. Mi sẽ giảm động và sa xuống phía sau 
nhãn cầu. 

N ễu có sụp mi, chúng ta cần phải loại trừ nhược cơ, đây là một bệnh lý liên quan đến 
tự miễn. 


Hình 28.7. Nhiễm độc giáp. BN lồi mắt và nhìn chằm chằm do tuyến giáp. 

28.1.2.5. Cổ 

Khám sự phì đại của tuyến giáp, có thể phát hiện được (60 - 90% BN). Trong bệnh 
Graves, tuyến giáp phì đại lan tỏa, trơn láng, mật độ chắc. Thường đi kèm vơi rung mu, 
nhưng dấu hiệu này không đặc hiệu đối với nhiễm độc giáp do bệnh Graves. Không có phì 
đại tuyến giáp thì ít có khả năng là bệnh Graves, nhưng không thể loại trừ nó. Bất thường 
vệ tuyến giáp có thê có ở những BN nhiễm độc giáp nhưng không có bệnh Graves bao 
gồm một bướu giáp đa nhân độc, bướu giáp đơn nhân độc (u tuyến độc) và không đau, 
viêm giáp sau sinh hoặc bán cấp (de Quervain °). BN viêm giáp de Quervain điển hình 


° John Dalr/mple (1803 - 1852), một phẫu thuật viên nhấn khoa tại Vương Quốc Anh. 


4 Friedrich von Graefe (1828 —- 1870), giáo. sư ngành nhãn khoa ở Berlin, mô tả điều này năm 1664. Ông 
ấy là một trong những bác sí nhấn khoa nổi tiếng nhất ở thế kỷ 19. Ông ấy mất vì bệnh lao. 


e Fritz de Quervain (1868 - 1940), giáo sư ngành phẫu thuật ở Berne, Thụy Sĩ. 


539 


thường có phì đại mức độ trung bình, mật độ chắc và sờ đau. Nhiễm độc giáp có thể xuất 
hiện mà không có bướu giáp, đặc biệt ở những BN lớn tuổi. Ngoài ra, trong cường giáp do 
một bất thường hiếm gặp của các mô lá nuôi (một nốt dạng nang hoặc ung thư nhau — 
choriocarcinoma của tỉnh hoàn hoặc tử cung) hoặc liệu pháp thay thế hormone tuyến giáp 
quá mức, tuyến giáp thường sẽ không sờ thấy được. 

Nếu có vết sẹo phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, thì đánh giá tình trạng suy tuyến cận giáp 
(dấu hiệu Chvostek Ì hoặc dấu hiệu Trousseau 5). Những dấu hiệu này thường hiện diện 
trong vải ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật. 

28.1.2.6. Ngực 

Nữ hóa tuyến vú thường xuất hiện. Khám tim tìm âm thôi tâm thu (do tăng cung lượng 

tim) và dấu hiệu của suy tim sung huyết do nhiễm độc giáp ở người già. 


28.1.2.7. Chân 


Trước tiên tìm dâu hiệu phù niêm trước chày. Đây là một dạng phù cứng, xuất hiện ở 
cả hai bên, với các nốt và các mảng màu hồng hoặc màu nâu hoặc màu da, do sự tích tụ 
mucopolysarccharide. Mặc dù vậy, chúng chỉ xuất hiện trong bệnh Grave và không xuất 
hiện trong nhược giáp. Khám đề tìm các bệnh lý cơ gốc chỉ và tăng phản xạ ở chân, chỉ có 
khoảng 25% các trường hợp. 

28.1.3. Nhược giáp (phù niêm) 

Nhược giáp (thiếu hụt hormone tuyến giáp) là do bệnh lý nguyên phát của tuyến giáp 
hoặc hiếm hơn, thứ phát do bệnh lý tuyến yên và vùng hạ đồi (xem List 28.4). Phù niêm 
chỉ một dạng nặng của nhược giáp. Trong phù niêm, không rõ nguyên nhân, các 
mucopolysaccharides ưa nước tích tụ quanh các mô kê cả da. Điều này dẫn đến kết quả ứ 
dịch trong mô kẽ quá mức, kém di động do da dày và cứng chắc. 

Các triệu chứng của nhược giáp âm thầm nhưng BN hoặc thân nhân của họ có thê nhận 
thấy lạnh, khó chịu, đau cơ, phù, táo bón, giọng khàn, da khô, giảm trí nhớ, trầm cảm và 
tăng cần (xem Questions box 28.2). 


Questions box 28.2. Những cầu hỏi để hỏi BN nghỉ ngờ nhược giáp. 


Ông/bà có cảm thấy thời tiết gần đây trở nên lạnh hơn không? 

Ông/bà có bị táo bón không? 

Ông/bà có tăng cân không? 

Ông/bà có cảm thây da của mình trở nên khô hơn không? 

Trí nhớ của ông/bà có còn tốt như xưa? Ông/bà có cảm thấy trầm cảm không? 


ÔN ềc lê cho iC 


Ông/bà có khàn hơn không? (giọng nhược giáp là giọng chậm và giọng mũi xuất hiện ở 
một phân ba BN) 
7. Ông/bà có bị sưng phù hai chân không? 


f Franz Chvostek (1835 - 1884), bác sĩ người Áo. 
9 Armand Trousseau (1801 - 1867), bác sĩ người Pháp. 


540 


Good signs guide 28.2. Nhược giáp 


Dấu hiệu LR+ LR- 
Da 
Da thô 2,6 0,71 
Da ấm và khô SijÌ 0,69 
Lòng bàn tay lạnh 1,6 0,82 
Lòng ban tay khô 1,5 0,8 
Phù quanh ô mắt 32 0,61 
Phù cỗ tay 3,1 0,8 
Rụng chân mày 1,95 0,83 
Lời nói: khán giọng PẦO) 0,83 
Tuyến giáp: bướu giáp 2,6 0,68 | 
Mạch: < 70 lần/phút 3,9 0,64 


Khám BN nghi ngờ nhược giáp theo thứ tự sau (xem Good signs guide 28.2). 

28.1.3.1. Quan sát tổng trạng 

Tìm các dấu hiệu đáp chậm chạp cả về tinh thần và thực thể, tình trạng chậm phản ứng 
hoặc có bằng chứng về thái độ hành vi phấn khích, kích động, rất hiếm của phù niêm. 
Giọng nói nhược giáp là một dấu hiệu xuất hiện trong khoảng một phần ba BN nhược giáp. 
Giọng nói này có đặc điểm là chậm, nói giọng mũi và sâu. Béo phì là không nhiều hơn so 
với những người có tuyến giáp bình thường. 

28.1.3.2. Bàn tay 

Lưu ý tím ngoại vi (do giảm cung lượng tỉm) và phù nề ở da, sờ lên da có thể mát và 
khô. Da đổi màu vàng do tăng caroten máu (do chậm chuyền hóa caroten ở gan) có thể 
nhìn thấy trên lòng bàn tay. Quan sát lòng bàn tay, xem có xanh xao do thiếu máu hay 
không, có thê là do: (1) bệnh mạn tính; (2) thiếu folat thứ phát do loạn khuẩn hoặc thiếu 
vitamin B12 do thiếu máu ác tính hoặc (3) thiếu sắt do rong kinh. Bắt mạch, mạch có thể 
nhẹ và chậm. Khám đề xem BN có mất cảm giác không, do ống cô tay dày lên trong phù 
niêm. 

28.1.3.3. Cánh tay 

Khám để tìm bệnh lý cơ gốc chi (hiếm) và cơ nhị đầu cánh tay hoặc phản xạ gân 
Achilles. 


28.1.3.4. Mặt 


Quan sát khuông mặt của BN (xem Hình 28.8). Da đổi sang màu vàng do tăng caroten 
máu, nhưng củng mạc mắt không vàng. Da thường dày lên và rụng lông (alopecia), như 
thể bạch biến (một bệnh lý do tự miễn). 

Quan sát mắt BN đề tìm dấu hiệu phù quanh ô mắt. Mất hoặc mỏng đi của của một 
phần ba ngoài chân mày có thê xuất hiện ở những BN phủ niêm nhưng cũng thường gặp ở 
những người khỏe mạnh. Tìm u vàng trên mi mắt (do tăng cholesterol máu). Sờ đa và tóc 
để xem có lạnh và khô hay không. Có thê có rụng tóc. 


Nhìn vào lưỡi để tìm xem lưỡi có sưng phù hay không. Yêu cầu BN nói chuyện và 
lăng nghe giọng thô, vỡ ôm, lời nói chậm. Điệc thân kinh hai bên có thê xuât hiện trong 
trường hợp nhược giáp bâm sinh. 


541 


Hình 28. 8. Phù Niên. 
List 28.6. Các tổn thương thần kinh liên quan đến nhược giáp. 


Thường gặp —_ Hội chứng tiểu não. 
— _ Ông cô tay, ống cô chân. —_ Bệnh tâm thần. 
—_ Phản xạ muộn ở cô chân. —_ Hôn mê. 
—_ Chuột rút. —_ Nhược cơ. 
Ít gặp —_ Bệnh lý mạch máu não. 
—_ Bệnh thần kinh ngoại biên. —_ Protein dịch mạch máu não cao. 
— Bệnh cơ gốc chỉ. —_ Điếc thần kinh. 
—_ Liệt chu kỳ do hạ kali máu. 


28.1.3.5. Khám tuyến giáp 

Giảm hormone tuyến giáp nguyên phát như là hậu quả việc bù trừ trong trường hợp 

tăng tiết TSH. Bướu giáp sẽ xuất hiện nếu mô tuyến giáp hoạt động ô ồn định. 

Nhiều trường hợp nhược giáp không liên quan. với phì đại tuyến vì có quá ít mô tuyến 
giáp. Các trường hợp ngoại lệ bao gôm thiếu iod trầm trọng, thiếu enzym (rỗi loạn chuyển 
hóa bắm sinh), bệnh Hashimoto giai đoạn muộn hoặc điều trị nhiễm độc giáp (với 1od 
phóng xạ) — xem List 28.4. 

28.1.3.6. Ngực 

Khám tim tìm các dấu hiệu của tràn dịch màng ngoài tim và khám phổi tìm các dấu 
hiệu của tràn dịch màng phôi. 


542 


28.1.3.7. Chân 

Có thể có phù ấn không lõm. Yêu cầu BN quỳ gối trên một cái ghế, bộc lộ hoàn toàn 
mắt cá chân. Gõ vào gân Achilles bằng búa phản xạ. Các cơ sẽ co lại một cách bình thường 
(trên thực tế là hơi chậm), sau đó dãn ra một cách từ từ trong nhược giáp (phản xạ hay dấu 
hiệu hung — up, xem Hình 28.11). Thăm khám các dấu hiệu của bệnh lý thần kinh ngoại 
biên và các bất thường thần kinh ít gặp khác liên quan đến tuyến giáp (xem List 28.6) 


Questions box 28.3. Những câu hỏi để hỏi BN suy tuyến yên toàn thể. 


I. Ông/bà có bao giờ bị mê sảng, yếu chỉ và mệt mỏi hoặc sụt cân chán ăn? (thiếu 
adrenocorficoid) 
Ông/bà có tăng cân, thấy thời tiết lạnh hơn và đã từng bị táo bón? (thiếu TSH) 

3. (Nam) ông có SUY giảm khả năng hoạt động tình dục, giảm sức cơ, liệt dương hoặc có vấn 
đê vô sinh? (thiêu FSH) 
(Nữ) bà có ra máu kinh ít hơn bình thường không? (thiêu FSH) 

5... Ông/bà có nhận thấy mình giảm năng lượng và khả năng găng sức? (thiếu GH ở người lớn) 
Ông/bà có đau đầu hay suy giảm thị lực không? (u tuyến yên) 


28.2. TUYỂN YÊN 


U tuyến yên có thê biểu hiện các triệu chứng như sau: (1) các tác động tại chỗ như đau 
đầu, mất thị trường và mất thị lực; (2) thay đổi về tiết hormone tuyến yên (xem Questions 
box 28.3) Những thay đôi này bao gồm: (1) tăng tiết hormone tăng trưởng gây ra bệnh cực 
đại đầu chi; (2) tăng tiết hormone adrenocorticotrophic (ACTH) gây hội chứng Cushing; 
(3) tăng tiết prolactin gây chảy sữa, vô kinh thứ phát hoặc vô sinh nam hoặc thiếu hụt 
hormone (suy tuyên yên) và (4) tăng tiết TSH gây cường giáp. 


List 28.7. Các nguyên nhân gây suy tuyến yên. 


—_ Khối choán chỗ. 


+ U tuyến yên (không tiết hoặc tiết). 

+_ Ukhác:usọ hầu, ung thư di căn, sarcoma. 

+__ U hạt (sarcoid, lao) 

— Do thầy thuốc (phẫu thuật hoặc chiếu xạ). 

—_ Chân thương đầu. 

— _ Hội chứng Sheehan * (xuất huyết thùy sau tuyến yên sau sinh dẫn đến hoại tử tuyến) 

—_ Hội chứng hồ yên trồng (phát hiện tình cờ trên MRI và không phải lúc nào cũng đi kèm với suy 
tuyên yên). 

— _ Nhồi máu hoặc xuất huyết tuyến yên. 

—_ Tự phát 


* Harold Sheehan (1900 - 1988), giáo sư bệnh học ở Liverpool, Anh, ông mô tả hội chứng nào vào năm 
1927. 


28.2:1. Suy tuyến yên toàn thể 
Suy tuyến yên toàn thê là thiếu gần như tất cả các hormon tuyến yên và thường là do 


một tồn thương choán chỗ hoặc phá hủy tuyến yên (xem List 28.7). Việc bài tiết hormone 
sẽ suy giảm theo trình tự sau: (1l) hormone tăng trưởng (thâp bé ở trẻ em, nhạy 1nsulin ở 


543 


người lớn); (2) prolactin (không tiết sữa sau sinh); (3) gonadotrophins (mất đi các đặc điểm 
giới tính thứ cấp, rong kinh thứ phát ở phụ nữ, liệt dương và vô sinh ở nam); (4) TSH 
(nhược giáp) và (5) ACTH (suy thượng thận, mất đi sự phát triển các đặc tính lông sinh 
dục thứ phát do giảm sản xuất androgen thượng thận). 

Tuy nhiên, sự thiếu hụt nội tiết tổ có thể xảy ra đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều loại. 

28.2.1.1. Quan sát tổng trạng 

BN có thể có vóc dáng nhỏ nhắn (do sự suy giảm bài tiết hormone tăng trưởng). Quan 
sát da niêm, tìm dấu hiệu da nhợt (do thiếu máu hoặc thiếu hụt ACTH do sự khiếm khuyết 
hoạt hóa kích thích tế bào sắc tố), da nhăn và rụng lông (do thiếu øonadotrophin). Có thê 
mắt hoàn toàn các đặc điểm giới tính thứ cấp (xem Bảng 28.1) nếu sự khiếm khuyết 
øonadotrophin xuất hiện trước tuổi dậy thì. 

Bảng 28.1. Các đặc điểm phát triển giới tính thứ cấp. 


Những thay đổi xuất hiện ở tuổi dậy thì do gonadotrpin của tuyến yên 


Nam giới 
Giai đoạn 
I. Tiền dậy thì 
2... Tinh hoàn và bìu bắt đầu to lên 
3. Dương vật bắt đầu dài ra 
4. Tăng đường kinh dương vật, quy đầu phát triển và sạm màu da bìu. 
5... Trưởng thành: tất cả những đặc điểm trên cộng với việc mọc lông mu trải dài đến mặt trong của 
đùi. 
Nữ giới 
Vú Lông mu 
Giai đoạn Giai đoạn 
Tiền dậy thì I. Không có lông mu. 
2. Chồi vú (vú nhô ra khỏi thành trước ngực). 2. Mọc thưa thớt, chủ yếu ở âm hộ. 
3... Vú và quằng vú to ra (chưa có đường viền 3. Lông đen, thô, xoăn mọc thưa thớt trên 
riêng biệt). khớp mu. 
Núm vú và quằng vú nhô lên trên vú. 4. Gần trưởng thành: lông mu mọc chưa tới 
5.. Trường thành: quằng vú lõm vào và núm mặt trong của đùi. 
vú nhô ra. 5. Trưởng thành: mọc theo kiêu ngang và trải 


| 
NÓ ý XÔY su R Nà | 
dài tới mặt trong của đùi | 


28.2.1.2. Mặt 

Quan sát khuôn mặt BN gần hơn. Nhiều nếp nhăn đa xung quanh mắt là đặc trưng của 
thiếu gonadotrophin. Quan sát vùng trán một cách cần thận đề tìm những vết sẹO phẫu 
thuật tuyến yên (xem Hình 28.9) nhưng không qua xoang bướm, vì phẫu thuật tuyến yên 
qua xoang bướm được thực hiện qua nền mũi với đường mồ ở dưới môi trên. 

Khám mắt. Các thị trường mắt phải được đánh giá đề tìm bắt kỳ các khiếm khuyết nào, 
đặc biệt là bán manh thái dương hai bên (do u tuyên yên to chèn ép vào giao thị). Khám 
đáy mất tìm dâu hiệu teo gai thị (do chèn ép vào dây thân kinh thị giác của u tuyên yên). 
Khám dây thân kinh III, IV, VI và nhánh I1 của dây thân kinh V, vì chúng có thê bị tác 


động bởi sự lan rộng của u tuyến yên vào xoang hang (xem Hình 28.10). 
Khám râu ở nam giới để thấy sự phát triển bình thường (mất đi do thiếu gonadotropin). 


Sẹo mổ qua trán Trán nhô Bán manh thái 
dương hai bên 


Phù gai thị 
Vệt mạch máu 
Cằm nhô 


Lưỡi to 


U xơ mềm 


4á 


Bệnh cơ gốc chỉ 


Bàn tay to 


Hình 28.9. Bệnh cực đại đầu chỉ: các dấu hiệu thường gặp. 


Động mạch não trước 


Động mạch não giữa Thần kinh thị giác 


HàyUU : Động mạch cảnh 
Dây IV >y _—— »S ⁄ trong đoạn xoang 
| hang 


Xoang han 
LG: Nhánh mắt của dây V 


Dây VI 


Nhánh hàm của dây V 


Xoang bướm 


Hình 28.10. Xoang hang. Mối liên quan của nó với các dây thần kinh sọ 
và tuyến yên. 


545 


28.2.1.3. Ngực 

Quan sát da, để tìm dấu hiệu da tái nhợt hoặc giảm sắc tô ở núm vú. Ở nam giới, giảm 
lông trên cơ thê (chú yêu ở nách và ngực) có thê có. Ở phụ nữ, teo vú thứ phát có thê được 
tìm thây. 

28.2.1.4. Bộ phận sinh dục 


Mất lông mu xảy ra ở cả hai giới. Ở nam giới, teo tinh hoàn có thể có. Tỉnh hoàn bị 
teo nhỏ có đặc điểm đặc trưng là nhỏ và mật độ chắc. Kích thước tỉnh hoàn bình thường 
khoảng 15 — 25 mi. 


Hình 28.11. Phản xạ gót (phương pháp thứ hai). Đây là cách tốt nhất để 
tìm dấu hiệu hung — up, xuất hiện trong nhược giáp. Bàn chân gập. nhanh 
vê phía mu nhưng sau đó duỗi ra một cách từ từ sai khi gõ vào gân gót. 


28.2.1.5. Phản xạ gót 


Làm phản xạ gót đề tìm dấu hiệu hung — up (xem Hình 28.11). Đây là một, dấu hiệu 
quan trọng của nhược giáp do tuyến yên. Thỉnh thoảng, BN nhược giáp do tuyến yên có 
thê hơi thừa cân, nhưng phù da niêm kinh điển điển thường không xuất hiện. 


28.2.2. Bệnh cực đại đầu chi 


Bệnh cực đại đầu chỉ do sự bài tiết quá mức hormone tăng trưởng, thường do adenoma 
tế bào ưa acid của tuyến yên (eosinophilic pituitary adenoma). Hormone tăng trưởng kích 
thích gan và các mô khác để sản xuất somatomedin, thúc đẩy quá trình tăng trưởng. 
Hormone tăng trưởng cũng là một hormon đồng hóa protein gây tác động ở mức độ 
ribosome, đây cũng là yếu tổ tác nhân đái tháo đường vì có tác dụng kháng insulin trong 
cơ và gan làm tăng giải phóng glucose. Bệnh lý có diễn tiến một cách từ từ và BN thường 
không thê nhận biết được các triệu chứng. Tuy nhiên, hầu hết BN có đau đầu u tuyến yên 
phông ra gây kéo căng màng cứng. 

Bệnh khống lồ (gigantism) là hậu quả của sự tăng tiết hormone tăng trưởng xuất hiện 
trước tuôi đậy thì và trước khi các đầu xương cô định. Hậu quả là xương to ra và mô mềm 


cũng phì đại. Bệnh cực đại đầu chi xuất hiện khi các tắm tăng trưởng được có định, lúc đó 
có thê chỉ có sự phì đại mô mêm và xương đẹt. 

28.2.2.1. Quan sát tổng quát 

Khuôn mặt và thể trạng có thể là đặc trưng (xem Hình 28.9 và Hình 28.12). 


28.2.2.2. Bàn tay 


BN ngồi ở cạnh giường hoặc trên ghế và chúng ta sẽ quan sát bàn tay của họ. Chú ý 
dấu hiệu bàn tay to (do phì đại xương và mô mềm). Lòng bàn tay tăng tiết mồ hôi và âm 
cũng có thể có. Điều này là do tăng hoạt động trao đổi chất. Da có thê xuất hiện dày. Viêm 
xương khớp ở bản tay cũng hay gặp xương phát triển quá mức. Khám dấu hiệu chèn ép 
thần kinh giữa do phì đại mô mềm ở ống cô tay. 

28.2.2.3. Cánh tay 
Có thể có bệnh cơ ở gốc chi. Sờ nắn phía sau lỗi cầu trong (funny bone) tìm dấu hiệu 
546 %3 thần kinh trụ. 


Hình 28.12. (a4) BN không thể mang ñhinf cưới, (b) u xơ mêm — nhú da 
thừa, (c) lưỡi to, (d) căm nhồ. 
28.2.2.4. Nách 


Quan sát cân thận vùng nách đề tìm các nhú da thừa (gọi là u sợi mềm, đó là nhú nhô 
lên khỏi đa có màu của da và không đau, xem Hình 28.12b). Cố gắng và dũng cảm dùng 
tay sờ vào vùng nách đề cảm nhận xem da có nhờn không. Tìm dấu hiệu gai đen. 


28.2.2.5. Mặt 


Tìm dấu hiệu phì đại bờ trên ổ mắt do xuất hiện trán nhô (điều này cũng có thê thấy 


547 


trong bệnh Paget, bệnh còi xương, chứng loạn sản sụn hoặc tràn dịch não thất). Đôi môi 
có thê bị dày lên. 

Khám mắt để tìm các khiếm khuyết thị trường, kinh điển là có thể có bán manh thái 
dương hai bên nêu u tuyên yên lớn. Soi đáy mặt tìm dâu hiệu teo gai thị (do chèn vào dây 
thân kinh thị) và phù gai thị (do tăng áp lực nội sọ với khôi u lan rộng). Đông thời tìm sự 
hiện diện của vệt mạch máu (đó là những vệt màu đỏ, nâu hoặc màu xám có đường kính 
gâp 3 — 5 lân đường kính của tĩnh mạch võng mạc và tỏa từ đĩa thị ra ngoại biên), điêu này 
có thể là do sự thoái hóa và xơ hóa của màng Bruch. Lưu ý, những biến đồi này cũng có 
thể xuất hiện ở những BN tăng huyết á áp và đái tháo đường. Liệt vận nhãn có thể xuất hiện 
nếu u tuyến yên lớn và lan rộng. 

Nhìn vào trong miệng tìm dấu hiệu lưỡi to, khoảng giữa hai hàm răng có thê không 
vừa với lưỡi. Há miệng to, có thê thây lệch khớp căn do căm phì đại. Hàm dưới có thê 
trông như hình vuông và cứng. Khi căm nhô ra phía trước gọi là dâu hiệu cắm nhô 
(prognathism). 

28.2.2.6. Cổ 

Phì đại tuyến giáp có thể lan tỏa hoặc dạng đa nhân (tất cả các cơ quan nội tạng có thê 
to ra do ảnh hưởng của hormone tăng trưởng). BN có thê có khàn giọng. 

28.2.2.7. Ngực 

Quan sát tìm dấu hiệu lông thô và nữ hóa tuyến vú. Khám tim tìm các dấu hiệu của 
loạn nhịp tim, tim to và suy tim sung huyệt, mà có thê là do bệnh tim thiêu máu cục bộ, 
tăng huyệt áp hoặc bệnh cơ tim (thường gặp ở bệnh cực đại đâu chì). 

28.2.2.8. Lưng 

Tìm dấu hiệu của gù cột sống. 

28.2.2.9. Bụng 

Khám để tìm các dấu hiệu của gan, lách và thận to và tìm dấu hiệu teo tinh hoàn (thiếu 
hormone sinh dục thứ phát do khôi u tuyên yên lan rộng). Bệnh cực đại đâu chi có thê đi 
kèm u tuyên yên dạng hỗn hợp và tăng tiêt prolactin cũng có thê gây teo tinh hoàn. 

28.2.2.10. Chi dưới 

Quan sát chỉ dưới để tìm các dấu hiệu của viêm xương khớp ở hông, đặc biệt là gối và 
các tôn thương giả gout. Dâu hiệu bàn chân rũ có thê có do chèn ép dây thân kinh mác 
chung. 

28.2.2.11. Phân tích nước tiểu và huyết áp 


Phân tích nước tiểu để tìm glucose, vì tăng tiết hormone tăng trưởng quá mức là yếu 
tố gây đái tháo đường trong 25% các trường hợp. Kiểm tra huyết áp xem BN có tăng huyết 
áp hay không. 

Cuối cùng, quyết định xem bệnh đang ở dạng hoạt động hay không. Dấu hiệu của dạng 
hoạt động này bao gồm: (1) số lượng nhú da thừa lớn (nhú da thừa cũng có thể xuất hiện 
ở những người khỏe mạnh); (2) tắng tiết mô hôi; (3) sự hiện diện của ølucose niệu; (4) mất 
thị trường tiến triển; (5) bướu giáp lan rộng và (6) tăng huyết áp. Lưu ý: đau đầu cũng gợi 
ý cho thây bệnh đang ở dạng hoạt động. 


548 


28.2.3. Hội chứng tuyến yên khác 
Hội chứng Cushing có thể xuất hiện như là kết quả của sự tiết ACTH tuyến yên quá 
mức nhưng cũng có nhiêu nguyên nhân khác nữa. Cường giáp có thê xuât hiện như là kêt 
quả của sự tăng tiệt TSH tuyên yên tăng. U tiêt prolactin (prolactinoma) của tuyên yên có 
thê gây chảy sữa ở cả phụ nữ và nam gIới. 


28.3. TUYẾN THƯỢNG THẬN 
28.3.1. Hội chứng cushing 


Hội chứng Cushing là do dư thừa mạn tính của glucocorticoid. Steroid có nhiều tác 
động trên cơ thể, do các RNA trung gian chọn lọc kích thích tổng hợp các DNA phụ thuộc. 
Điều này dẫn đến sự hình thành của các enzym, làm thay đổi chức năng tế bào và hậu quả 
là làm tăng dị hóa protein và gluconeogenesis. Nên nhớ răng bệnh Cushing là do tăng tiết 
ACTH tuyến yên, trong khi hội chứng Cushing là do tăng sản xuất hormone steroid quá 
mức từ bất kỳ nguyên nhân (xem List 28.8, Good signs guide 28.3 và Questions box 28.4). 

List 28.8. Các nguyên nhân gây hội chứng Cushindg. 
Thừa steroids hoặc ACTH ngoại sinh (thường gặp nhất). 
Tăng sản thượng thận 
— _ Thứ phát do tuyến yên tăng tiết ACTH (bệnh Cushins) 
U tuyến nhỏ. 
U tuyến lớn. 


+ + + 


Rồi loạn chức năng tuyến yên — hạ đồi. 

— _ Thứ phát đo u sản xuất ACTH (carcinoma phôi tế bào nhỏ). 
U (ân sinh ở tuyến thượng thận 

—_ Utuyến. 


—_ Carcinoma (hiếm). 


28.3.1.1. Bàn tay 

Độ dày nếp gấp da đánh giá tốt nhất ở mu bàn tay và là dấu hiệu đáng tin cậy của hội 
chứng Cushing ở những phụ nữ trẻ tuôi. Các nêp gâp da dày hơn 1,8 mm. 
Questions box 28.4. Những câu hỏi để hỏi BN nghi ngờ có hội chứng 
Cushindg. 


! ... Dâu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vân đê câp bách hoặc nguy hiêm. 


Gần đây ông/bà có tăng cần quá nhiều không? Bao nhiêu? 

Ông/bà có dễ bị bằm không? 

Da của ông/bà có trở nên mỏng hơn không? 

Ông/bà có mụn trứng cá không? 

Ông/bà có bị lo lắng, căng thắng và không thể ngủ không? 

Ông/bà có yếu cơ hay khó khăn đề bật khỏi ghế không? (bệnh cơ gốc chi) 
Ông/bà có vấn đề trong việc cương (nam) và vô kinh (nữ)? 


"“... vẻ È*` ` nằ 


Ông/bà có được chẩn đoán bị đái tháo đường bao gờ chưa? 


Good signs guide 28.3. Hội chứng Cushing. 


Dấu hiệu LR+ LR- 
- Đấu hiệu sinh tồn: tăng huyết áp | L5 0,74 | 

Thể trạng 

— Mặt tròn như mặt trăng ly 0,05 

— Béo phì trung tâm SÂN 0,17 

—_ Béo phì toàn thể 0,12 2 
Da | 

—_ Da nhăn mỏng 297 (0) 222) 

— Mặt đỏ 27 0,25 

—_ Rậm lông 1,8 0.67 

— Vếtbằm 4.3 0,48 

—_ Rạn da đỏ/tím 1,9 0,7 

—_ Mụn trứng cá 2.2 0,63 
Chỉ 

—_ Yếu cơ gốc chỉ 3,95 0,45 

— Phù chi 2 0,73 

28.3.1.2. Đứng 


Yêu cầu BN cởi quần áo đến quần lót và, nếu có thê và yêu cầu BN đứng lên. Nhìn từ 
phía trước, sau và hai bên. Lưu ý dấu hiệu mặt tròn như mặt trăng và béo phì trung tâm 
(xem Hình 28.13, Hình 28.14). Các chi gầy trong khi đó thân mình lại béo phì " (hầu hết 
là trong bụng chứ không phải là chất béo dưới da). Đây là sự phân bố chất béo đặc trưng 
xuất hiện ở những BN tăng tiết steroid. Bầm tím có thể xuất hiện (do mắt các mô nâng đỡ 
quanh mạch máu do quá trình dị hóa protein mô). Tìm các dấu hiệu rồi loạn sắc tô trên bề 
mặt duỗi của chi (do các phân tử ACTH hoạt động như một hormone kích thích sắc tố 
[melanocyte — stimulating — hormone MSH). Yêu cầu BN ngồi xôm đề thăm khám tìm các 
dấu hiệu của bệnh lý cơ gốc chi, đo huy động của các mô cơ hoặc mắt kali qua đường niệu. 
Nhìn vào sau gáy tìm bướu mỡ, do sự lắng đọng chất béo ở giữa hai xương bả vai. Sờ trên 
xương đề tìm điểm đau của thân đốt sông do loãng xương (biểu hiện kháng vitamin D và 
tăng bài tiết calci qua đường tiêu có thể góp phần làm giảm mật độ xương). 

28.3.1.3. Ngồi 

Yêu cầu BN ngồi ở cạnh giường, nên nhớ rằng người đó có thê bị rỗi loạn tâm thần do 

steroid và từ chối làm điều gì mà chúng ta yêu câu. 


28.3.1.4. Mặt và cổ 
Tìm kiếm dấu hiệu đỏ mặt (điều này xuất hiện trong trường hợp không có đa hồng cầu, 
tuy nhiên một sô trường hợp cũng có thê có). Mặt có thê tròn như mặt trăng do lăng đọng 


 Sïnh viên có thể tính được chỉ số béo phì trung tâm. Chỉ số này được tính bằng tổng ba vòng (cổ ngực, 
eo) chía cho tổng của sáu vòng (cánh tay, đùi và cẳng chân hai bên). Bình thường là dưới 1. 


550 


mỡ ở phần trên. Quan sát trên mặt xem có sự xuất hiện của mụn trứng cá và rậm lông 
không (nếu tăng tiết androgen thượng thận). Dãn mao mạch cũng có thể xuất hiện. 


__ Thăm khám thị trường để xác định sự xuất hiện của u tuyến yên. Soi đáy mắt đề tìm 
dâu hiệu teo gai thị, phù gai thị và những biên đôi do tăng huyệt áp hoặc đái thảo đường. 
Hãy quan sát tiêp xem có lớp mỡ thừa thượng đòn hay không. 


Hình 28.13. Hội chứng Cùshiig. (a) mặt tròn như mišE trăng, (b) bướu 
lớn sau gáy. 


Hình 28.14. Rạn da bụng ở BN nam có ó hội chứng Cushindg. 
28.3.1.5. Bụng 


Yêu cầu BN nằm trên giường, kê một gối dưới đầu BN. Quan sát vùng bụng tìm các 
vết rạn da màu tím, do sự suy yếu và phá vỡ của các sợi collagen ở lớp bì, dẫn đến sự bộc 
lộ các mạch máu dưới da (Hình 28.14). Ở những BN Cushing, họ sẽ có vết rạn da rộng 
hơn (1 cm) so với ở những người tăng cân nhanh do những nguyên nhân khác. Chúng cũng 
có thể có gần nách trên cánh tay hoặc trên mặt trong của đùi. Sờ khối thượng thận (hiểm 
khi carcinoma tuyến thượng thận lớn đến nồi có thê sờ thấy được). Sờ tìm gan to do lắng 


551 


đọng mỡ hoặc hiếm hơn đo lắng đọng u từ carcinoma tuyến thượng thận. 

28.3.1.6. Chân 

Sờ phù (do giữ muối và nước). Hãy tìm các vết bầm và vết thương lâu lành xuất hiện 
ở chân. 

28.3.1.7. Phân tích nước tiểu và huyết áp 

Dùng que thử đề tim đường trong nước tiểu (vì steroid là tác nhân đái tháo đường, điều 
này là do sự gia tăng trong tông hợp đường ở gan và có tác dụng kháng insulin trên các mô 
ngoại vi). Tăng huyệt áp cũng thường gặp do giữ muôi và giữ (do tác động của 
aldosterone) và có khả năng tăng tiêt angiotensin hoặc một tác động trực tiêp vào mạch 
mu. 

28.3.1.8. Triệu chứng tổng hợp 

Một số dấu hiệu của một số giá trị chân đoán trong hội chứng Cushing. 

___— Các dấu hiệu gợi ý Carcinoma tuyến thượng thận có thê là bệnh lý nền trong một 
số dâu hiệu: (1) sờ được khôi u ở bụng; (2) có dâu hiệu nam hóa ở nữ; (3) nữ hóa tuyên vú 
ở nam giới. 

— Các dấu hiệu gợi ý sự tiết ACTH lạc chỗ có thể gây ra: (1) BN thường không có 
thê trạng Cushing, trừ khi khôi u phát triên chậm và có thời gian đê các đặc tính của bệnh 
Cushing phát triển; (2) phù và tăng huyết áp nổi bật hơn; (3) yếu cơ. Lưu ý: Cushing do 
carcinoma tế bào nhỏ sản xuất ACTH lạc chỗ, phần lớn BN là nam giới (LR+ = 13) và 


bệnh sử khởi phát nhanh chóng với nhiều triệu chứng và dấu hiệu (trong 1§ tháng: LR+ = 
15). 

— Tầm quan trọng của tăng sắc tố: điều này gợi ý khối u ngoài tuyến thượng thận 
hoặc phì đại của adenoma tuyên yên tiệt ACTH sau phẫu thuật cắt tuyên thượng thận (hội 
chứng Nelson )). 

List 28.9. Các nguyên nhân gây ra bệnh Addison. 


Mạn tính Cấp tính 
Nguyên phát —_ Nhiễm khuẩn huyết: nào mô cầu. 
+ Bệnh thượng thận do tự miễn. —._ Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thượng thận. 
+ Nhiễm khuẩn (lao, HIV). —_ Bất kỳ stress nào ở những BN có suy 
+ “Ứ hát, thượng thận mạn tính hoặc ngưng đột 
mm... ¿ ngột của quá trình điều trị bằng steroid 
+ Sau điêu trị băng heparin. mã CUà, hôn 
` éo đài. 
+ Thâm nhiêm ác tính. 
+ Loạn dưỡng chất trắng thượng thận. 
+ Nhiễm sắc tổ sắt. 


Thứ phát 
+ Bệnh tuyến yên hạ đồi. 


' Warren Nelson (1906 - 1964), nhà nội tiết học người Mỹ. 


28.3.2. Bệnh addison 

Bệnh Addison ỉ là suy giảm chức năng vỏ thượng thận với việc giảm bài tiết 
glucocorticoid và mineralcorticoids. Thường do bệnh tự miễn của tuyến thượng thận. Các 
nguyên nhân khác được nêu trong List 28.9. 

Nếu bệnh được nghi ngờ, tìm kiếm dấu hiệu suy mòn. Sau đó, yêu cầu BN cởi quần 
áo, quan sát các dấu hiệu rối loạn sắc tổ ở các nếp gấp lòng bàn tay (xem Hình 28.5), 
khuỷu tay, nướu, niêm mạc miệng và bộ phận sinh dục, cũng như sẹo phẫu thuật trước đó. 
Điều này xảy ra do tăng tiết ACTH bù trừ trong chứng suy thượng thận nguyên phát (khi 
có bệnh thượng thận), vì ACTH hoạt động như một tác nhân kích thích tế bào sắc tố. Ngoài 
ra, quan sát đề tìm dấu hiệu bạch biến (giảm sắc tố da khu trú, xem Hình 28.16), đây là 
một bệnh lý tự miễn thường đi kèm với suy thượng thận do tự miễn. 


552 


Hình 28.15. Rối loạn sắc tố ở các nếp gấp lòng bàn tay ở những BN 
Addison. 


Hình 28.16. Bạch biến ở các ngón tay. 


J Thomas Addison (1793 - 1860), mô tả bệnh lý này vào năm 1849. Addison, Bright và Hodgkin tạo nên 
bộ ba bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện Guy, London. 


553 


Hãy kiểm tra huyết áp và xem BN có hạ huyết áp tư thế hay không. Hãy nhớ rằng phần 

còn lại của các bệnh lý tự miễn có thể đi kèm với suy thượng thận tự miễn (xe 

28.2). 

Bảng 28.2. Phân loại các bệnh lý được tìm thấy trong s 

dạng của hội chứng tự miền đa hạt. 
Type 1 (hiếm) Type 2 (thường gặp, HLA DRB1, DQA1, 


đa 


DQB1) 


1. Nhiễm nắm candidas mạn tính ở da. 1. Đái tháo đường phụ thuộc Insulin. 
2. Suy cận giáp. 2. Bệnh lý tuyến giáp mạn tính. 
3. Bệnh Addison. 3. Bệnh Addison. 

4.. Nhược cơ. 

5. Thiếu máu ác tính. 

ñD 


Suy sinh dục nguyên phát. 


T&O"'C essentials 


1. Việc thăm khám nội tiết thường là mục tiêu khi hỏi bệnh sử nghi ngờ bệnh lý nội tiết. 

2. Tuyến yên có thê gây ra bệnh lý nội tiết ở bất cứ nơi nào trong cơ thê nhưng đau đầu và mắt thị 
giác là bât thường quan trọng gây ra do tác động tại chô trong não. 

3. Một số bệnh lý nội tiết biểu hiện như một điểm chẩn đoán (bệnh cực đại đầu chi, hội chứng 
Cushing, bệnh Addison). 

4. Luôn luôn có bất thường tinh vi xuất hiện trên khuôn mặt hoặc thể trạng có thể gợi ý đến bệnh 
lý nội tiêt: nêu chúng ta không chủ động nghĩ vê điêu này trong vài giây đầu tiên của quan sát 
tông trạng, chúng ta có thê bỏ lỡ những bât thường này. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý nội tiết 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

5 54 1. Người đàn ông này bị cực đại đầu chi, hãy hỏi bệnh sử ông ấy. 

2. Khám BN cực đại đầu chi và quyết định xem bệnh lý có đang ở hoạt động không. 

3. Một phụ nữ mới được chân đoán đái tháo đường type 2, hãy hỏi bệnh sử bà ấy. 

4.. Một phụ nữ được chấn đoán hội chứng Cushing, hãy thăm khám cho bà ấy và ghi chú lại những 
dâu hiệu liên quan đên hội chứng Cushing. 

5.. Một người đàn ông nghỉ ngờ bất thường chức năng tuyến yên, hãy hỏi bệnh sử ông ấy và đưa 
ra các xét nghiệm đê chân đoán. 


SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA 
DẤU HIỆU LÂM SÀNG 
VÀ BỆNH LÝ NỘI TIẾT 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


Nguyễn Hữu Tuấn 


29.1. SỰ CHUYỂN HÓA CALCI 
29.1.1. Cường cận giáp nguyên phát 
List 29.1. Các dạng cường cận giáp. _ 


Nguyên phát Thứ phát 
—_ Adenoma (80%). — Tăng sản sau suy thận mạn. 
—_ Tăng sản. Tam phát (tự trị) 
— Carcinoma. — - Sự xuất hiện của cường cận giáp tự trị là 


một biến chứng của cường cận giáp thứ 
phát. 

Questions box 29.1. Những câu hồi để. hỏi BN nghi ngờ cường cận giáp. 

1... Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 

Ông/bà có sỏi thận không? 

Ông/bà có gãy xương lần nào chưa? 

Ông/bà có gặp vấn đề gì về việc đau bụng không? Có bị táo bón không? 

Ông/bà có bị trầm cảm hay bị ảo giác không? (rồi loạn tâm thần) 

Ông/bà có cơn lơ mơ, kích thích, vô cùng mệt mỏi hay thậm chí bất tỉnh không? (triệu 

chứng thân kinh) 


List 29.2. Các nguyên nhân gây tăng calci máu. 


bo P522 SG2100L)52 Đo 


Carcinoma (từ đi căn xương hay hóa chất 
trung gian miên dịch dịch thê). 

Thuốc lợi tiểu thiazides. 

Thừa vitamin D. 

Sản xuất quá mức chất chuyên hóa vitamin 
D (sarcoidosis, u lympho tê bào T xác 
MU 


— Cường cận giáp nguyên phát. — 


Ngộ độc giáp. 

Liên quan đến suy thận (cường cận giáp 
thứ phát nặng). 

Đa u tủy. 

Tăng calci huyết giảm calci niệu có tính 
chât gia đình. 

Bất động hoặc ngồi máy bay, phi thuyền 
lâu ngày. 


Do sự gia tăng quá mức của hormone tuyến cận giáp (xem List 29.1) làm tăng nồng 
độ calcl trong máu, tăng thải trừ phosphate qua thận và gia tăng hình thành 1,25 — 
dihydroxycholecalciferol do kích thích enzym adenylcyclase trong xương và thận. Cường 
cận giáp nguyên phát gây ra hậu quả như sỏi thận, xương (loãng xương và bệnh giả gout), 


556 


bụng (táo bón, loét dạ dày và viêm tụy) và tâm lý (lú lẫn) — Questions box 29.1. 

Các nguyên nhân gây tăng calci huyết khác được nêu trong List 29.2. 

29.1.1.1. Quan sát tổng trạng 

Chú ý trạng thái tinh thần của BN. Tăng calci huyết nặng có thể gây hôn mê hoặc co 
giật. Đánh giá tình trạng mât nước (đa niệu do tăng calc1 huyệt có thê gây mật nước). 

29.1.1.2. Mặt 

Kiểm tra mắt BN tìm vệt keratopathy (hiếm gặp). 

29.1.1.3. Thân mình và hai chi dưới 

Sờ nắn vai, xương ức, Xương sườn, xương sống và hông tìm điểm đau của xương, biến 


dạng xương hoặc bằng chứng của gãy xương trước đó. Thăm khám để tìm dấu hiệu yếu 
cơ, dấu hiệu giả gout. Kiểm tra huyết áp (có thể có tăng huyết áp kèm theo). 


29.1.1.4. Phân tích nước tiểu 
Kiểm tra nước tiểu, chú ý tiêu máu do sỏi thận. 
29.1.2. Hội chứng MEN 


Hội chứng đa u tân sinh tuyến nội tiết (hội chứng MEN), type I và II là bệnh lý di 
truyền được quy định bởi tính trạng trội nằm trên NST thường. Cường cận giáp có thể liên 
quan đến cả hai loại. MEN type I (do đột biến sen nằm trên NST II), liên quan đến các 
khối u của tuyến cận giáp, tuyến yên và các tế bào đảo tụy. MEN type II (do đột biến gen 
nằm trên NST 10 liên quan đến gen tiền sinh ung thư), liên quan đến carcinoma vùng tủy 
của tuyến giáp, cường cận giáp và ung thư tế bào ưa chrom. MEN type IIB đặc trưng bởi 
u dây thần kinh niêm mạc (thường ở môi và lưỡi, xem Hình 29.1) và carcinoma tủy tuyến 
giáp kết hợp ung thư tế bào ưa chrom. 


Hình 29.1. Đa u thân kinh niêm mạc ở lưỡi. 
29.1.3. Suy tuyến cận giáp 
Suy tuyến cận giáp gây ra tình trạng hạ calci máu là biến đổi thần kinh cơ (tetany — 
xem Questions box 29.2). Nó thường là biên chứng sau phâu thuật cất bỏ tuyên giáp, nhưng 
cũng có thê là tự phát. Hạ calci máu cũng có thê là kêt quả của sự đê kháng của cơ quan 
đích với hormones tuyên cận giáp (giả suy cận giáp — xem LIst 29.3). 


557 


Questions box 29.2. Những câu hỏi để hỏi BN hạ calci máu. 


! ... Dâu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vân đê câp bách hoặc nguy hiêm. 


1. Ông/bà có từng phẫu thuật cắt bỏ tuyến cận giáp không? 


2. Ông/bà có cảm giác tê ở vùng miệng hay ngón tay không? 
3. Ông/bà có thường bị chuột rút không? 
! 4. Ông/bà có cơn co giật nào không? 
List 29.3. Các nguyên nhân gây hạ calci máu. 

—_ Suy tuyến cận giáp: sau cắt bỏ tuyến giáp, —_ Viêm tụy cấp. 

tự phát. —_ Giả suy cận giáp. 
—_ Kém hấp thu. — Thiếu mágne, 
—_ Thiều vitamin D, — _ Hạ calei do bệnh lý ác tính. 


— Bệnh thận mạn. 


Tìm dấu hiệu Trousseau and Chvostek đầu tiên. Dấu hiệu Trousseau được xác định 
bằng cách giữ túi hơi huyết áp ở cánh tay BN với mức huyết áp tâm thu. Bàn tay BN sẽ co 
lại điên hình trong vòng 2 phút khi có hạ calci máu do kích thích thần kinh cơ. Ngón cái 
khép chặt, các ngón còn lại duỗi ra, ngoại trừ khớp bàn — ngón tay. Tư thế bàn tay như bàn 
tay của bác sĩ sản khoa đỡ thai ra ngoài bằng tay và được gọi là bàn tay đỡ đẻ. 


Dấu Chvostek được thực hiện bằng cách øõ nhẹ lên mặt (dây thần kinh mặt - dây VII), 
ở phía dưới tai. Dây thần kinh sẽ phản xạ pUi mức trong hạ calci máu và gây ra co giật cơ 
nhanh ở vùng mặt cùng bên bị gõ. 

Tiếp theo, sẽ khám để tìm các dấu hiệu ¡lăng phản xạ, cũng dựa vào sự kích thích thần 
kinh - cơ. 

Kiểm tra móng tìm dấu hiệu gãy hoặc nhiễm candida. Chú ý kiểm tra dấu hiệu da khô. 
Tìm kiếm sự biến dạng bất thường của răng. Khám mắt xem có đục thủy tinh thể hay phù 
gai thị. Những dấu hiệu này có thê xuất hiện trong tất cả các trường hợp suy tuyến cận giáp 
tự phát —- một bệnh lý tự miễn. Đục thủy tinh thê cũng có thể xuất hiện do suy tuyến cận 
giáp sau phẫu thuật. 


Hình 29.2. Giả suy tuyến cận giáp. (a) ở bàn chân, (b) ở bàn tay. 
29.1.3.1. Giả suy tuyến cận giáp 


Trong giả suy tuyến cận giáp, BN có cơn co giật tetany (do hạ calci máu) cũng như 


558 


những bắt thường điền hình của xương. Những dấu hiệu này bao gồm vóc dáng nhỏ, khuôn 
mặt tròn, cổ ngắn, ngón tay hoặc ngón chân thứ tư hoặc thứ năm ngắn điển hình (do xương 
bàn tay hoặc bàn chân ngăn lại, có thể một bên hoặc cả hai bên, xem Hình 29.2). Yêu cầu 
BN nắm tay lại để kiểm tra các dẫu hiệu lâm sàng đặc trưng. 

29.1.3.2. Giả giả suy tuyến cận giáp 

Tên gọi này dùng để chỉ bệnh cảnh không có cơn co giật tetany (nồng độ calci máu 
bình thường), nhưng có những dấu hiệu biến dạng xương điển hình. 


29.2. LOÃNG XƯƠNG VÀ NHUYỄN XƯƠNG 


List 29.4. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây loấng xương và nhuyễn 
Xương. 


Loãng xương Bệnh tiêu hóa 
Nguyên nhân toàn thân — Kémhấp thu. 
— _ Phụ nữ: mãn kinh hoặc trên 70 tuổi. — Bệnh gan mạn tính. 
—_ Yếu tô di truyền. Thuốc 
—_ Nghiện rượu. — Corticosferoids. 
—_ Hút thuốc. —_ Thuốc chống động kinh. 
— Chán ăn do tâm lý. —.. Heparin. 
Nội tiết Nhuyễn xương 
—_ Thiểu năng sinh dục. = Thiếu vitamin D do thiếu tiếp xúc với ánh 
—_ Nhiễm độc giáp. năng mặt trời (điêu dưỡng chăm sóc BN 
rổ . tại nhà — những người che phủ từ đầu đên 
— _ Hội chứng Cushing. chân và bác sĩ da liêu) hoặc bât thường 
—_ Cường cận giáp. trong chuyên hóa vitamin D. 
Bệnh nhiễm trùng —_ Hạ phosphate máu. 
—_ Viêm khớp dạng thâp. —_ Ức chế khoáng hóa xương do thuốc. 


—_ Bệnh nhiễm trùng đường ruột. 


Những bệnh lý về xương này có nguyên nhân do nội tiết và không do nội tiết (xem 
List 29.4). Loãng xương là tình trạng suy giảm sản xuất chất nền của xương, dẫn đến giảm 
mật độ xương và làm tăng nguy cơ gãy xương. Nhiều trường hợp là do sự suy giảm chức 
năng tuyến sinh dục đo tuổi tác, nhưng thường kết hợp với thiếu hụt vitamin D. Mặc dù, 
suy giảm mật độ khoáng của xương liên quan đến tuổi và kết hợp với gãy xương được gọi 
là loãng xương, nó cũng thường là hậu quả của nhuyễn xương. Ở phụ nữ, suy giảm nông 
độ estrogen làm tăng nguy cơ: giảm hormon sinh dục trước tuổi mãn kinh, mãn kinh, thuốc 
kháng estrogen, hút thuốc và sụt cân. 

Nhuyễn xương là quá trình khoáng hóa xương không hiệu quả. Điều này thường do 
nông độ vitamin D thấp dẫn đến tình trạng kém hấp thu calci. Hậu quả là cường cận giáp 
thứ phát để duy trì nồng độ calci huyết thanh nhưng nó lại làm tăng hoạt động của các tế 
bào hủy xương và làm mất calci từ xương. Nếu tình trạng này xảy ra ở trẻ em sẽ dẫn đến 
CÒI Xương. 

Nhiều BN không có triệu chứng nhưng thường là có (xem Questions box 29.3) bao 
gồm gãy xương đột ngột (đặc biệt là thân đốt sống và liên quan tới đau lưng đữ dội, gãy 


559 


cô xương đùi và cổ tay); một số người nhận thấy CÓ sự Suy giảm về chiều cao, đó là hậu 
quả của gù cột sống ngực tiến triển. Việc chân đoán có thê được thực hiện hụp X 
quang để tìm nguyên nhân khác hoặc kết quả khảo sát mật độ khoáng của X 
Questions box 29.3. Những câu hỏi để hỏi BN nghi ngờ có 
hoặc nhuyên xương. 

1. Ông/bà có khi nào bị đau lưng dữ dội không? 


2. Trong gia đình ông/bà có ai loãng xương không? 
3. Ông/bà có bị suy giảm chiều cao không? 
4 


Ông/bà có gãy xương gần đây không (xương chậu hoặc cô ác chấn thương 


nhẹ. 

Ông/bà có hút thuốc không? Có uống rượu không? 
Bà có mãn kinh chưa? Sớm hay trễ? 

Ông/bà có đo DEXA chưa? 


Ông/bà có đang điều trị với corticosteroid không > Ty rednisone > 3 tháng) 


....- 


Ông/bà có hoạt động thê lực bình thường đượ 
10. Ông/bà có bệnh về khớp không (viêm khớp d Đái tháo đường? Tiêu phân mỡ? 
11. Ông/bà có điều trị theo toa không? 


J— 


Hìn 3. Khoảng cách chẩm tường. 
vŸ 
| 


© 
© 
Š 1 
R9 S 
G 


E3 


Hình 29.4. Thước đo chiêu cao. 


560 


Hình 29.5. Khoảng cách sườn — chậu. Mốc giải phẫu. Giải phẫu bình 
thường vùng bụng. Khoảng cách tương đối ở phụ nữ độ tuổi trung niên. 
Những thay đổi tùy theo chiêu cao cá nhân và cấu trúc xương. Rốn nằm 
trên đường ngang qua điểm cao nhất của mào chậu ở 99%% BN. (A) 
khoảng cách giửa đỉnh xương mu và mép âm hộ trước, bình thường 5 — 
7 cm. (B) khoảng cách giữa rốn và đỉnh xương mu, bình thường 11 — 13 
cm. (C) = (A + B) khoảng cách giữa rốn và mép âm hộ trước (C = D). (E) 
khoảng cách sườn — chậu. Tỷ lệ khoảng cách này với chiêu rộng của 
khung xương sườn (R) để xác định xem BN có vòng eo nhỏ hay lớn. Tỉ lệ 
(E:R) bình thường 1:3 (vòng eo lớn 1:2, vòng eo nhỏ 1:3). Khung sườn 
thon gọn ở phía dưới. Sự nhỏ hẹp của khung sườn cùng với bê rộng của 
vùng dưới nách tạo nên vòng eo nhỏ dạng chữ V. (H) độ rộng khung 
chậu. Khung chậu rộng hơn khung sườn làm rõ hơn vòng eo; vòng eo rõ 
hơn khi R < H. (W) eo tự nhiên — phần hẹp nhất của thân (rốn thường 
nằm dưới eo khoảng 1- 4cm). Tỉ lệ vòng eo — khung chậu ở phụ nữ 
thường là 0,72:1; ở người nam khỏe mạnh là 0,83:1. Lưu ý, đường viên 
của bụng khỏe mạnh chuyển từ lõm nhẹ ở vùng thượng vị đến lôi nhẹ 
vùng dưới rốn. Một rãnh dọc giữa ở cơ thẳng bụng cũng có thể thấy ở 
người có cơ bắp. 
Thăm khám lâm sàng 

— Ðo chiều cao của BN bằng cách sử dụng một thước đo chiều cao (một thanh thắng 
đứng với một thanh quy chiếu — xem Hình 29.4). So sánh kết quả chiều cao đo được này 


561 


với chiều cao của BN đo trước đó để phát hiện sự thay đổi về chiều cao. Gù cột sống ngực 
có thê được đánh giá giống như cách thực hiện đối với BN viêm cột sống dính khớp băng 
cách đo khoảng cách châm - tường (xem Hình 29.3). Khi đứng thắng, BN mất khả năng 
để chạm phần chẩm vào tường được xem là bất thường (LR+ = 3,8) và đánh giá khoảng 
cách này nhiều lần sẽ giúp ích trong việc theo dõi diễn tiến của bệnh. 

- Gãy cột sống thắt lưng có thê được đánh giá bằng cách đo khoảng cách sườn — 
chậu (xem Hình 29.5). BN đứng quay mặt đi với hai tay mở rộng, chúng ta đứng phía sau 
BN. Đặt ngón tay của chúng ta giữa bờ hạ sườn và phần trên của xương chậu ở đường nách 
giữa. Thông thường, chúng ta có thê đặt vào đó hơn hai ngón tay (LR+ = 3,8). 

- Nếu BN có đau lưng dữ dội gần đây, có cảm giác nhạy đau ở cột sống. Tuy nhiên, 
gãy thân đốt sống có thể không gây nhạy đau cục bộ, đôi khi gõ vùng kế cận cũng có thê 
gây đau. Cũng cần nhớ rằng các chân đoán phân biệt với gãy xương bao gồm các bệnh ác 
tính (u tủy xương). 


29.3. HỘI CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN VÓC DÁNG THẤP BÉ 
Những yêu tô này có thê xảy ra khi còn nhỏ. 
29.3.1. Thăm khám 
29.3.1.1. Quan sát tổng trạng 


Đầu tiên đo chiều cao BN, ở trẻ em thì so sánh với biểu đồ tăng trưởng theo tuổi và 
giới. Nhận dạng ngoại hình đặc trưng của những BN có hội chúng Turner (xem Hình 29.6), 
hội chứng Down, loạn sản sụn hoặc còi xương (xem Hình 29.7), đó là những bệnh lý mà 
BN có vóc dáng thấp bé. Chiều cao của cha mẹ và anh chị em cũng nên được kiểm tra. 


Hình 29.6. Hội chứng Turner. 


562 


Hình 29.7. Còi xương (hậu còi xương). 

Lưu ý bất kỳ biểu hiện nào của sụt cân, bao gồm nếp gấp da lỏng lẻo, có thể gợi ý 
nguyên nhân dinh dưỡng (do đói, kém hấp thu hoặc mắt protein). Tìm dấu hiệu của suy 
tuyến yên hoặc tuyến giáp hoặc dư thừa steroid. Phát triển giới tính sớm (khởi phát các đặc 
điểm sinh dục thứ cấp) sẽ gây cao lên nhiều trong giai đoạn đầu tiên nhưng lại thấp bé sau 
đó. 

29.3.1.2. Ngực 

Thăm khám để tìm bằng chứng của bệnh tim bâm sinh có tím và bệnh phối, cũng như 
bệnh xơ nang. 


29.3.1.3. Bụng 
Tìm bằng chứng của suy gan hoặc suy thận (một nguyên nhân gây chậm phát triển khi 
xảy ra ở trẻ em). 


29.3.2. Hội chứng Turner (45XO) 


Nhi hóa cơ quan sinh dục (bất thường trong phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp) 
— cơ quan sinh dục nữ (xem hình 29.5) Hãy tìm: 


— Chi trên. Phù bạch huyết ở bàn tay; ngắn xương bàn ngón LV; móng tay tăng sản; 
tăng góc mang (góc giữa cánh — căng tay); tăng huyết áp. 


— Mặt. Cằm nhỏ; sa nếp quạt mắt; miệng giống miệng cá; tai thấp hoặc biến dạng, 
mât thính lực. 


— Cô. Màng vây của cô; chân tóc thâp; nêp gâp dư thừa ở mặt sau của cô. 


— Ngực. Đầu vú cách xa nhau (lồng ngực hình khiêng); hẹp động mạch chủ. 


563 


— Khác. Nốt ruồi; hình thành sẹo lồi; phù bạch huyết ở chân. 
29.3.3. Hội chứng down (3 NST 21) 
Tìm các dấu hiệu: 
— Mặt. mắt xếch; viêm kết mạc; vết trắng nhỏ ở mống mắt, tai nhỏ; sống mũi phẳng; 
miệng mở; lưỡi thè; cung khâu cái hẹp. 
— Tay. Bàn tay rộng ngắn; ngón tay thứ năm cong vào; nếp gấp lòng bàn tay đơn 
đọc; tăng độ dẽo ở các khớp. 
— Ngực. Bệnh tim bâm sinh, đặc biệt là khiếm khuyết gối nội tâm mạc. 
— Khác. Tóc mọc thắng: kẽ hở giữa ngón chân đầu tiên và thứ hai; chậm phát triển 
trí tuệ. 
29.3.4. Chứng loạn sản sụn (người lùn) 

Đây là bệnh lý di truyền tình trạng trội của sụn do đột biến gen kiỂm soát các yếu tố 
tăng trưởng của nguyên bào sợi. Vóc dáng thâp bé, chân tay ngăn, thân hình bình thường, 
đâu tương đôi lớn, mũi hình yên ngựa, cột sông thắt lưng ướởn quá mức và đôi khi làm chèn 
ép tủy sông. Tìm các dâu hiệu: 

— Trán nhô. 
— Bệnh cơ gốc chỉ ở cánh tay và đùi. 
— Cong xương trụ, xương chày và xương đùi 


29.3.5. Bệnh còi xương 


Hình 29.8. Chuỗi hạt ricket. 


Khiếm khuyết sự khoáng hóa của các xương tăng trưởng (xem Hình 29.7), do thiếu 
vitamin D (suy thận mạn hoặc dinh dưỡng) hoặc hạ phosphote máu (rối loạn ở các ống 
thận). Tìm các dấu hiệu: 


— Chỉ trên. Tetany; giảm trương lực, bệnh cơ gốc chỉ; cong xương trụ và xương quay. 


— Mặt. Trán nhô và đỉnh phẳng. 
— Ngực. “chuỗi hạt ricket” - sự dày lên của đầu sụn sườn (xem Hình 29.8); rãnh 
Harrison — lõm vào của các xương sườn dưới ở vòm hoành. 
— Chi dưới. Cong xương đùi và chày, nhược cơ, bệnh cơ, gãy xương. 
29.4. RAM LONG 

Đây là chứng mọc lông quá mức ở người phụ nữ so với những gì được coi là bình 
thường đôi với chủng tộc của người phụ nữ đó (xem L1st 29.5). Nguyên nhân là do quá dư 
thừa androgen (bao gôm testosterone). 

Thăm khám những BN này rất quan trọng để xem BN có nam hóa có hay không. Nam 
hóa là sự hiện diện đặc tính nam giới thứ câp (phì đại âm vật, hôi đâu vùng trán, tăng khôi 
lượng cơ bắp, giọng trâm) và chứng tỏ răng lượng androgen trong cơ thê tăng quá mức. 

List 29.5. Các nguyên nhân gây rậm lông. 
5 64 I.. Hội chứng buồng trứng đa nang (thường gặp). 
Tự phát. 

3.. Thượng thận: khối u tiết androgen (hội chứng Cushing, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khối u 

nam hóa — thường do carcinoma hơn là adenoma). 

4.. Buồng trứng: khối u tiết androgen. 

5.. Thuốc: phenytoin, điazoxide, streptomycin, minoxidil, đồng hóa steroids (testosterone). 

6. Khác: bệnh cực đại đầu chi, bệnh chuyển hóa porphyrin 


29.4.1. Quan sát tổng trạng 


Hình 29.9. Rậm lông do hội chứng buông trứng đa nang. 


565 


Yêu cầu BN hết quần áo. Đánh giá sự phân bố lông trên khuôn mặt (xem Hình 29.9) 
và ở đường giữa, mặt trước, lưng. Nhìn chung, một kiểu hình hói đầu ở nam giới (chân tóc 
lùi dần vào trong), lông mọc khắp vùng râu hoặc lưng, ngực và lông ở vùng bụng dưới 
(đường giữa từ rôn đến bẹn) là bất thường. Lưu ý đến những đặc điểm của bệnh cực đại 
đầu chi hoặc hội chứng Cushing và những thay đổi ở da do bệnh chuyên hóa porphyrin. 


Yêu cầu BN cởi hết quân áo và năm ngửa. Tìm các dấu hiệu của sự nam hóa. Dấu hiệu 
bao gồm teo vú và tăng khối lượng cơ ở tay và chân, dạng lông mu của nam giới và phì 
đại âm vật. Kiểm tra vùng nách của BN với hội chứng buồng trứng đa nang có thể có vùng 
đa dày đen — dâu gai đen (liên quan đên kháng Insulin). 

29.4.2. Bụng 

Sờ nắn tìm khối u ở thượng thận, buồng trứng đa nang hoặc khối u buồng trứng (hiếm 

khi sờ thây). 


29.4.3. Huyết áp 


Tăng huyết áp xuất hiện trong trường hợp thiếu hydroxylase C11 hiếm, đó là tình trạng 
gây nên sự nam hóa. 


29.5. NỮ HÓA TUYỂN VÚ 


Hình 29.10. Chứng vú to ở nam. BN này đang sử dụng spironolactone để 
điều trị suy tim. Chú ý đường sẹo giữa xương ức (mũi tên nhỏ) và vị trí 
máy phá rung ( mũi tên lớn). 

Nữ hóa tuyến vú là sự phì đại thực sự của vú ở nam giới (xem Hình 29.10). Thăm 
khám cần thận có thê phát hiện thấy mô vú nhô lên đến 4 em trong 30% nam thanh niên 
bình thường; tỷ lệ này tăng theo độ tuôi. Những người đàn ông này không để ý thấy có bất 
thường nào của vú. Nữ hóa tuyến vú xuất hiện trên 50% nam thanh thiếu niên và cũng có 
ở người lớn tuôi đo nồng độ testosterone giảm xuống. Mỡ lắng đọng (giả phì đại) ở nam 
giới béo phì có thể gây nhằm lẫn với nữ hóa tuyến vú ở nam giới. 


Khám vú đề tìm bằng chứng của các bệnh lý khu trú (bệnh ác tính nhưng hiếm), nhạy 


đau cho thấy có sự tăng trưởng nhanh chóng và có mủ chảy ra từ núm vú không. Khám, 
xác định mô vú ở nam giới tốt nhất nên được tiễn hành khi BN ngồi. Sờ nắn vị lía sau 
núm vú của BN giữa ngón cái và ngón trỏ. Cố gắng xác định bờ giữa mô m | 
mô vú thật sự. 


« 
S 


566 j N“ 


^* 


Hình 29.11. Hội chứng Kline 
ngực hẹp, bộ phận sinh dục 
List 29.6. Nq 


Tăng sản xuât esfrogen 


ú ý tứ chỉ dài khẳng khiu, vai và 


Bây nữ hóa tuyến vú. 
Giảm sản xuất androgen (thiểu năng sinh dục) 
— Hội chứng Klinefelter (xem Hình 29.1 1). 


— __ Suy tinh hoàn thứ phát: viêm tỉnh hoàn, cắt 
bỏ tĩnh hoàn, chân thương. 


—_ U tế bào Leydig (oestr 
—_ Carcinoma thượng t 


—_ Carcinoma phế quả 
Hội chứng nữ hóa tỉnh hoàn 


—_ Bệnh gan (tăng chì E 
androgen). Thuôc 
— iễm độc g uyên hóa — Chất kết dính Oestrogen: oestrogen, 
digoxin, mariJuana. 
- — Kháng androgens: spironolactone, 
cimetidine. 


h dục nếu mơ hồ về giới tính và khám tinh hoàn để xác định có tinh 
hoàn khô ảm kích thước không. Lưu ý nêu có bât kỳ sự văng mặt nào của các 
đặc điê ứ câp. 

: dấu hiệu đặc biệt của hội chứng Klinefelter (xem Hình 29.11). Những 
ø cao, giảm lông trên cơ thê và tinh hoàn nhỏ và cứng đặc trưng. 


át các dâu hiệu của suy tuyên yên toàn thê hoặc bệnh gan mạn tính. Nhiễm độc 


567 


giáp đôi khi có thể là một nguyên nhân. 


Cuối cùng, kiểm tra thị trường, đáy mắt để tìm bằng chứng của u tuyến yên. 


Nguyên nhân của nữ hóa tuyến vú được tóm tắt trong List 29.6 


29.6. ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
List 29.7. Các nguyên nhân gây đái tháo đường. 


Type 1 


Type LẠ (sự tự hủy tự miễn của tế bào beta 
của tuyên tụy). 

Type l khởi phát ở người trưởng thành 
(kháng thê tê bào đảo tụy). 


Type 2 (thiếu hụt insulin và đề kháng insulin) — 
loại đái tháo đường thường gặp 


Các loại đái tháo đường khác 


Đột biến dẫn đến rối loạn chức năng của tế 
bào beta. 

Khiếm khuyết di truyền trong hoạt động 
của Insulin (đái tháo đường dạng teo mỡ — 
đặc trưng bởi teo mỡ, gan to, rậm lông, gai 
đen, tăng sắc tô và tăng lipid máu). 

Bệnh của tuyến tụy ngoại tiêt (viêm tụy 
mạn, u tụy, nhiễm sắc tổ sắt). 


Nội tiết bất thường (cực đại đầu chi, hội 
chứng Cushing, u tế bào ưa chrom, u tụy 
tiết glucagon, u tiết somatostatin). 


Do thuốc (steroids, thuốc tránh thai, 
streptozotocin,  diazoxide, phenytoin, lợi 
tiêu thiaz1de). 

Nhiễm khuẩn (cytomegalovirus, 
coxsackle, rubella bầm sinh). 

Dạng hiếm của đái tháo đường miễn dịch 
trung gian (kháng thê kháng Insulin). 

Đái tháo đường liên quan đến bất thường 
gen (hội chứng Down, hội chứng 
Klinefelter, hội chứng Turner). 

Hội chứng người cứng (cứng cơ thân tiến 
triên). 


Đái tháo đường thai kỳ. 


Đái tháo đường được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết do thiếu hụt tương đối 
hoặc tuyệt đối insulin. Các nguyên nhân của bệnh đái tháo đường được liệt kê trong List 
29.7. Bệnh có thê xuất hiện từ dạng không có triệu chứng khi thăm khám thực thê đến dạng 
có các triệu chứng của bệnh đái tháo đường, từ đa niệu đến hôn mê nhiễm ceton do đái 
tháo đường (xem Questions box 29.4). 

29.6.1. Quan sát tổng trạng 

Đánh giá dẫu mất nước do lợi tiểu thâm thấu gây ra bởi lượng glucose trong nước tiểu 
có thể gây mất lượng dịch lớn. Lưu ý béo phì (BN đái tháo đường type 2 thường bị béo 
phì) hoặc dấu hiệu của sụt cân gần đây (điều này có thê là bằng chứng của glucose niệu 
không kiêm soát được). 


Tìm băng chứng của sự xuât hiện các bât thường nội tiệt biêu hiện trên khuôn mặt (hội 


chứng Cushing hoặc bệnh cực đại đầu chi) và sắc tố (nhiễm sắc tô sắt — 


đái tháo đường 


đồng) vì chúng có thể gây ra bệnh đái tháo đường thứ phát. 


BN có thê bị hôn mê do mắt nước, nhiễm toan hay tăng áp lực thâm thấu. Thở 
Kussmaul (đói không khí) xuất hiện trong bệnh đái tháo đường do nhiễm toan (điều này 
xảy ra bởi vì quá trình chuyên hóa chất béo được tăng lên để bù đắp cho sự thiếu thốn 
ølucose; sản xuất quá mức acetyl — coenzym A, dẫn đến chuyên hóa ở gan thành ceton, hai 
trong sô này là các acid hữu cơ). 


568 


Questions box 29.4. Những câu hỏi để hỏi BN đái tháo đường. 


† . Dâu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vân đê câp bách hoặc nguy hiêm. 


1. Ông/bà được chẩn đoán đái tháo đường năm bao nhiêu tuổi? 
Ông/bà có cần insulin ngay khi bắt đầu điều trị không? 

3... Triệu chứng nào gợi ý chân đoán? (tiêu nhiều, khát nhiều, sụt cân, 
phát hiện tình cờ) 
Ông/bà sử dụng thuốc gì trước đó và cũng như các thuốc đang sử 


u lành, 


5... Ông/bà có ăn kiêng theo chỉ định của bác sĩ? Ông/bà có biết 
đường không? 
6. Ông/bà có thường kiểm tra đường huyết không? Kết quả 
Ị 7. Ông/bà có bị hạ đường huyết không (đường máu thấp do điều t ø/bà có cơn đồ mô 
hôi, bủn rủn, khó chịu hay bât tỉnh không? 
8. Ông/bà có biết cách xử trí khi có triệu chứng cấp tí ăng đường huyết xảy ra 
không? (kiêm tra đường huyết, sử dụng viên đườn 


9. Ông/bà có bị nhiễm ceton không (đường huyệt quan đến nhiễm toan) và cần 


phải nhập viện? (đa niệu, dâu mật nước, lú lã 
10. Ông/bà có biến chứng mắt, thần kinh, mạch 
11. Các xét nghiệm nào thường được dùng để 


n hay ở thận chưa? 
n chứng này? 

12. Ông/bà và gia đình đã đối mặt với điều 
13. Ông/bà vẫn còn khả năng làm việc 


29.6.2. Chi dưới 
Không giống như các hệ thống thăm 
có thê bất đâu từ hai chân, vì rầt nhi 
đây. Đặc biệt là các tôn thương mạch 
29.6.2.1. Quan sát 
Vùng da ở bàn chân và cắ 
nhỏ và hậu quả của thiêu máu 
đên thay đôi lipoprotem tr 


c, việc đánh giá của BN đái tháo đường 
hiệu lâm sàng chính yêu được tìm thây ở 


ê không có lông và bị teo do bệnh lý mạch máu 
' chê này là không rõ ràng, nhưng có thê liên quan 
ạch). 


Hình 29.12. Loét do đái tháo đường. 


569 


Lưu ý vết loét ở chân, đặc biệt là trên các ngón chân hoặc bất kỳ vùng nào của bàn 
chân tiếp xúc với áp lực (xem Hình 29.12). Những vét loét là do sự kết hợp của thiếu máu 
cục bộ và bệnh lý thần kinh ngoại biên (nguyên nhân của các bệnh lý thần kinh là không 
rõ ràng, nhưng có thê liên quan đến thiếu máu cục bộ và glycosyl hóa protein thần kinh). 
Quan sát mắt cá chân đề tìm các dấu hiệu của khớp Charcot (khớp bị biến dạng mất trật 
tự, do mất proprioception hoặc đau hoặc cả hai, điều này dẫn đến chấn thương lặp đi lặp 
lại và không được chú ý đến). Tổn thương những vùng da không được bảo vệ bởi giảm 
hoặc mất cảm giác đau. 

Tìm dâu hiệu nhiễm trùng trên bề mặt da, chăng hạn như nhọt, viêm mô tế bào và 
nhiễm nắm. Đây là vấn đề thường gặp ở BN đái tháo đường vì có sự kết hợp của nồng độ 
ølucose trong mô cao và thiếu máu cục bộ, cung cấp một môi trường thuận lợi cho sự phát 
triển của sinh vật. 

Lưu ý đến vết sẹo sắc tố (bệnh da muộn do đái tháo đường). Đó là những mảng tròn 
nhỏ với những đường viền gỗ lên nằm trên một đường thăng trên căng chân (bệnh da do 
đái tháo đường). 


Hình 29.14. Khớp Charcot gối trái. 


570 


Hoại tử mỡ do đái tháo đường là một biểu hiện da đặc biệt của bệnh đái tháo đường 
nhưng hiếm (< 1% BN đái tháo đường, xem Hình 29.13). Nó được tìm thấy trên cắng chân, 
nơi có sẹo màu vàng trung tâm được bao quanh bởi một viền màu đỏ khi bệnh đang ở trạng 
thái tiến triển. Những măng này có thể trở thành loét. 

Quan sát ở đùi, có những vị trí tiêm insulin. Có thể kèm theo teo mỡ khu trú và phì đại 
mỡ liên quan đến việc sử dụng insulin đơn thuần, gây ra một phản ứng miễn dịch cục bộ. 
Lưu ý xem có teo cơ tứ đầu do bệnh lý đơn dây thần kinh đùi, được gọi là (không chính 
xác) teo cơ đái tháo đường. 

Nhìn gối tìm khớp Charcot (xem Hình 29. 14). 

29.6.2.2. Sờ 

Sờ lên bất kỳ vùng tiêm chích nào để tìm các dấu hiệu teo hoặc phì đại mỡ. Bắt mạch 
ở tất cả các mạch ngoại vi và nhiệt độ của bàn chân, kiểm tra sự hồi phục mao mạch. Mắt 
mạch ngoại vi, lạnh đầu chi và giảm hồi phục mao mạch là những bằng chứng của bệnh 
mạch máu ngoại biên do đái tháo đường. 

29.6.2.3. Thăm khám thần kinh 

Đánh giá một cách đầy đủ về bệnh lý thần kinh ngoại biên bao gồm mất cảm giác do 
tốn thương cột sau (giả giang mai thần kinh do đái tháo đường) và gõ phản xạ. Đánh giá 
sức cơ gốc chỉ (loạn dưỡng cơ do đái tháo đường). 

29.6.3. Chi trên 

Quan sát móng tay để tìm các dấu hiệu của nhiễm nắm Candidas. Ðo huyết áp của BN 
ở cả tư thế đứng và nằm, vì bệnh lý thần kinh thực vật do đái tháo đường có thê gây hạ 
huyết áp tư thế. 


29.6.4. Mặt 


Khám thị lực. Thị lực có thê bị suy yêu vĩnh viễn vì bệnh võng mạc hoặc tạm thời do 
những thay đổi hình dạng của giác mạc sắn liền với tình trạng tăng đường huyết và giữ 
nước. Tìm dấu hiệu đông tử Argyll Robertson 2— một biến chứng hiếm gặp của bệnh đái 
tháo đường. 

Sử dụng kính soi đáy mắt, bắt đầu bằng việc kiểm tra để tìm dấu hiệu đỏ mống mắt 
(do hình thành mạch máu mới ở mồng mắt, điều này có thê gây tăng nhãn áp, xem Hình 
29.15). Sau đó, lưu ý xem có sự xuất hiện của đục thủy tinh thể không, có liên quan đến 
sự lẵng đọng sorbitol trong thủy tinh thê (khi glucose có mặt ở nồng độ cao trong các mô 
nó sẽ chuyền thành sorbitol bởi enzym aldose reductase). 


2 Douglas ArgVll Robertson (1837 - 1909), phẫu thuật viên nhãn khoa Scotland và là hiệu trưởng trường 
đại học ý khoa Royal, ông mô tả điều nảy vào nắm 1869. Đồng tử nhỏ, không đều, không cân xúng, đáp 
ứng mạnh với các phản xạ ánh sáng phòng nhưng không đáp úng với ánh sáng trục tiếp. 


5/1 


Hình 29.15. Đỏ mống mắt. Hình thành mạch máu mới ở mặt trước mống 
mắt — thứ phát do thiếu máu cục bộ (thường do đái tháo đường). 

Kiểm tra võng mạc, rất nhiều thay đôi có thê xảy ra ở đây. Có hai loại chính của biến 
đổi võng mạc trong bệnh đái tháo đường: tăng sinh và không tăng sinh. 

— Thay đổi không tăng sinh (xem Hình 29.16) có liên quan trực tiếp đến thiếu máu 
cục bộ của các mạch máu, bao gồm: (1) hai loại xuất huyết — dạng chấm, xảy ra ở lớp trong 
của võng mạc và dạng mảng, lớn hơn và xuất hiện nông hơn ở lớp sợi thần kinh; (2) các 
vi túi phình, do tôn thường thành mạch; (3) hai loại xuất tiết — dạng cứng với bờ thẳng và 
dạng mềm như cotton. 


a 


Hình 29.16. Bệnh lý ở võng mạc do đái tháo đường. (a) xuất tiết mêm — 
mũi tên và xuất huyết nhỏ, (b) vi túi phình (dạng chấm), xuất huyết dạng 
mảng và xuất tiết vàng cứng. 


572 


Hình 29.17. Bệnh vống mạc tăng sinh do đái tháo đường. 

— Thay đổi tăng sinh (xem Hình 29.17) là những thay đôi của các mạch máu đề đáp 
ứng với tình trạng thiếu máu cục bộ ở võng mạc. Chúng được đặc trưng bởi sự hình thành 
mạch máu mới, có thể dẫn đến xuất huyết dịch kính, hình thành sẹo và thậm chí là bong 
võng mạc. Bong võng mạc xuất hiện như một bong bóng bay đục hướng vào trong dịch 
kính. Dưới các màng mạch có thể nhìn thấy qua đó võng mạc bị bong ra như một tắm có 
màu đỏ sáng. Quan sát tìm các vết sẹo do chiếu laser (nhỏ màu nâu hoặc đốm màu vàng), 
thứ phát sau quang đông các mạch mới bằng chiếu laser. 

Khám dây III, IV, VI. Đặc biệt, khám để tìm dấu hiệu liệt dây III do đái tháo đường 
gây thiếu máu cục bộ, đồng tử không dãn (do nhồi máu dây III ảnh hưởng đến các sợi phía 
trong hơn là các sợi phía ngoài; theo cách này nó khác với tồn thương chèn ép, có hiệu ứng 
ngược lại). 

Các dây thần kinh sọ khác có thể bị ảnh hưởng đôi khi do tai biến mạch máu não (xơ 
vữa mạch máu lớn). Trong trường hợp hiếm, nhiễm mucormycosis mũi — não có thể tiến 
triển ở những BN đái tháo đường kiểm soát kém, gây phù nề quanh hốc mắt và quanh mũi 
gây liệt các dây thần kinh sọ. 

Khám tai để tìm bằng chứng của nhiễm trùng. Các viêm tai ngoài ác tính hiếm gặp, 
thường do Pseudomonas aeruginosa, gây ra gia tăng lượng mô hạt ở ống tai ngoài và liệt 
thần kinh mặt trong 50% các trường hợp. 

Khám miệng tìm dấu hiệu của nhiễm Candida. 

29.6.5. Cổ và vai 

Khám động mạch cảnh để tìm băng chứng của bệnh mạch máu. Hiếm khi, có dày da 
của lưng trên và vai (xơ cứng bì do đái tháo đường — xâm nhiễm tan tỏa ở da có phân bố 
rất khác nhau với xơ cứng bì, đôi khi có thể gây nhằm lẫn). Hãy tìm dấu hiệu gai đen — 
liên quan đến kháng insulin. 


29.6.6. Bụng 
Sờ gan - tìm gan to (gan nhiễm mỡ hoặc nhiễm sắc tố sắt). 
29.6.7. Phân tích nước tiểu 


Kiểm tra cho ølucose và protein. Bệnh thận do đái tháo đường (viêm cầu thận, bệnh 


động mạch thận hoặc viêm thận — bề thận) có thê gây ra protein niệu. Sự hi 
nitrite niệu và/hoặc máu có giá trị như nhiêm trùng đường niệu không có 
Trong bệnh tiên triên có thê xuât hiện với các dâu hiệu của suy thận. 

Bảng 29.1. Bảng tóm tắt thăm khám BN đái tháo 


diện của 
hứng. 


573 


.”~“ẽr!? 


Hình 29.18. Thăm khár 
BN nằm ngửa 
1. Quan sát tổng trạng 
— Cân nặng — béo phì. Soi đáy mất: đục thủy tỉnh thể, bệnh võng 
mạc, liệt dây thân kinh II, đỏ mông 
mất,... 


— Dâu mât nước. 


— Khuôn mặt nội tiệt. 


KH XẾt sÓ VHỢI cấy vấn 5. Miện 
— Sắc tô da, nhiễm săc tô sắt,... Nhiễ ề dịả 
R — 1ềm candidas. 
2. Chân œ : 
„ —  Nhiêm khuân. 
—_ Quan sát : 
6. Cô 


+ Da: hoại tử da, mắt lông, r Sên : 
: — Sờ và nghe động mạch cảnh. 


7. Ngực 


+ Teocơ ẫ - 
— Sờ — Dâu hiệu của nhiêm khuân. 


+ _ Nhiệt độ (lạnh, xanh tím do bệnh lý mạch  Š- Bựng - `. 
máu nhỏ và lớn) — Gan: dâu hiệu gan nhiễm mỡ, nhiêm sắc 
tô sắt (hiêm). 

—_ Đánh giá thần kinh 

Viêm thần kinh đùi. 

Bệnh lý thần kinh ngoại biên. 

Khác 

— _ Phân tích nước tiểu: glucose niệu, cetone 
niệu, protein niệu. 


+ Mạch ngoại vi 


@ + + 


— _ Đo huyết áp đứng và năm 
Tiêu chảy mỡ, hơi thở có mùi cetone 


574 


29.7. BENH PAGET 

Bệnh Paget ° (viêm xương biến dạng) được đặc trưng bởi sự tái hấp thu quá mức của 
xương bởi hủy côt bào và bù trừ cho việc lăng đọng không có trật tự của xương mới. Nó 
có thê là một căn bệnh có nguôn gôc từ virus. 

29.7.1. Quan sát tổng trạng 

Lưu ý tầm vóc thấp bé (do sự uốn cong của xương dài ở các chỉ) và sự biến dạng rõ 

rệt của đâu và chi dưới. 
29.7.2. Đầu và mặt 

Thăm khám da đầu đề tìm sự phì đại ở vùng trán và đỉnh, đo chu vi vòng đầu (nếu trên 
55 em coi như là bất thường). Có thể có sự nổi lên của các tĩnh mạch. Sờ thấy xương ấm 
hơn và nghe trên xương sọ có thê có âm thôi tâm thu do gia tăng mạch máu ở vòm sọ. Kỳ 
lạ hơn nữa, có thể nghe được phế âm bằng cách đặt ống nghe lên Xương §$ọ, điều này có 
thể do gia tăng dẫn truyền âm qua xương. Nếu có một vùng phù nè và tăng nhiệt độ khu 
trú thì đó có thê là sarcoma xương (1% BN Paget có thê tiên triên thành biên chứng này). 

Khám mắt. Đánh giá thị lực và thị trường, soi đáy mắt tìm các vệt mạch máu và dấu 
hiệu teo gai thị. Viêm võng mạc sắc tô có thê xuât hiện nhưng hiêm. Khám tai, đê tìm dâu 
hiệu mật thính lực (do tôn thương các xương con hoặc chèn dây thân kinh VIII do phì đại 
xươn8). 

Khám các dây thần kinh sọ còn lại; tất cả có thể có tốn thương vì sự phát triển quá 
mức của các xương ở các lô ra của dây thân kinh hoặc do biên dạng vùng nên sọ (nên sọ 
phăng — nơi mà hô sau trở nên băng phăng và các góc nên tăng). 

29.7.3. Cô 

BN với biến dạng vùng nền sọ có cô ngắn và chân tóc thấp. Đầu được giữ chặt và cử 
động ở cô giảm. Đánh giá áp lực tĩnh mạch cảnh, vì suy tim cung lượng cao xuât hiện, đặc 
biệt nêu có bệnh tim thiêu máu cục bộ kèm theo. 

29.7.4. Tim 
Tìm các dấu hiệu suy tim. 
29.7.5. Lưng 

Khám tìm dấu gù cột sống (do tổn thương đốt sống gây xẹp thân đốt sống). Gõ tìm 

điêm đau khu trú, cảm nhận nhiệt độ và nghe âm thôi tâm thu trên thân đôt sông. 
29.7.6. Chân 

Quan sát mặt trước của xương chày và mặt ngoài của xương đùi tìm dấu hiệu cong 
xương (xem Hình 29.19). Cảm nhận nhiệt độ và cảm giác đau. Lưu ý bât kỳ sự xuât hiện 
nào của viêm xương khớp ở hông và gôi, thường đi kèm trong bệnh Paget. Lưu ý bât kỳ 
sự sưng nóng cục bộ nào xuât hiện, bởi đó có thê là sarcoma. 


° Sị: James Paget (1814 - 1899), phẫu thuật viên tại bệnh viện St Bartholomew, London; cũng là bác sĩ 
của nữ hoàng Victoria. 


Khám để tìm bằng chứng của liệt hai chân, không thường gặp nhưng có thê xảy ra do 
chèn ép tủy sông hoặc có shunt mạch máu trong tủy sông. Hiếm khi xuất hiện các dấu hiệu 
tiêu não do nền sọ phẳng. 


575 


Hình 29.19. Bệnh Paget, biến dạng xương chày. 
29.7.7. Phân tích nước tiểu 


Phân tích xem có sự xuất hiện của máu trong nước tiêu hay không (do có sự tăng tỷ lệ 
bị sỏi thận trong bệnh Paget). 


T&O'C essentials 


1. Điều quan trọng là sự thường quy trong thăm khám một BN đái tháo đường. Khám sàng lọc 
nhanh chóng sẽ giúp phát hiện bất kỳ biến Chứng nào trong rất nhiều biến chứng của bệnh. 

2. Nhiều bất thường nội tiết nên được nghĩ đến nếu có khuôn mặt hoặc thể trạng bất thường. Điều 
này có thê bị bỏ qua, trừ khi Chứng phải mât một chút thời gian nhìn lại BN một cách tông thê. 

3. Tầm vóc thấp bé thường là di truyền (từ cha mẹ có tâm vóc thấp bé), nhưng điều quan trọng là 
phải xem xét một số nguyên nhân nội tiết và NST, nếu trẻ em không may có tầm vóc thấp bé 
hơn so với cha mẹ của chúng. 

4.. Bệnh nội tiết có thể tác động đến bất kỳ phần nào của cơ thể. Khám tông quát toàn diện là cần 
thiệt cho những BN này. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý nội tiết 


B7 6 Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

1. Người phụ nữ này bị đái tháo đường type 2, hãy thăm khám cho bà ây. 

2. Người phụ nữ này có nhiều lông hơn bình thường, hãy thăm khám cho cô ấy 

3... Người đàn ông này được chân đoán là hội chứng Klinefelter, hãy thăm khám cho ông ấy. 

4.. Người đàn ông này nhận thấy rằng bàn tay của ông ấy lớn hơn bình thường, hãy thăm khám 
cho ông ây. 


5.. Người phụ nữ này bị đái tháo đường khoảng 30 năm này, hãy soi đáy mắt cho bà ấy và mô tả 
lại những gì khám được. 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 
^ { VÀ CẬN LẦM SÀNG 
CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 
NỘI TIẾT 


Nguyên Hưu Tuần 
¡ đã học được điều này cách đây từ rất lâu, rằng cuộc tiểu phâu là cuộc phẫu thuật được tiến hành 
cho một người nào đó không phải là bạn. 
II Walton 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
O 


30.1. THĂM KHÁM LÂẦM SÀNG NỘI TIẾT 


Chẩn đoán dựa 
vào khuôn mặt và 
thể trạng 


Rậm lông (nữ giới) 
"N "”” Ấ& | Tuyến giáp phì đại 
Cằm nhô | 
Mất lông nách 
Yếu cơ gốc chỉ ————— ) 
: Nữ hóa tuyến vú (rối 


"“" í Ỉ loạn sắc tố đầu núm vú) 
Huyết áp 'ñ f LỆ 


Teo tinh hoàn 
Nam hóa (nữ giới) 


Bàntay ——————— 
- Kích thước / ] là 
- Khớp bàn ngón . l| 

- Móng 
- Rung 

- Lòng bàn tay son 
- Bắt mạch 


Yếu cơ gốc chỉ 


Biến đổi do đái tháo 
đường 


Hình 30.1. Thăm khám các bệnh lý nội tiết. 


578 


Text box 30.1. Tóm tắt thăm khám lâm sàng bệnh lý nội tiết. 
Quan sát BN một cách tổng thể để tìm một chẩn đoán dựa vào khuôn mặt và thể trạng của 
BN. Nhìn để tìm dấu hiệu gù cột sống ngực (gãy cột sống). Nếu chẩn đoán là rõ ràng, tiến 
hành thăm khám như cách đã được nêu trước đó. Nếu không, thì thăm khám theo thứ tự như 
Sau: 

Nâng bàn tay của BN lên, quan sát vê kích thước của bàn tay (bệnh cực đại đầu chỉ), 
chiều dài của xương bàn ngón (giả suy tuyến cận giáp và giả giả suy tuyến cận giáp), những 
bất thường của móng tay (cường giáp, suy giáp và suy tuyến cận giáp), run, lòng bàn tay son 
và tăng tiết mồ hôi của lòng bàn tay (cường giáp). 

Bắt mạch của BN (bệnh lý tuyến giáp) và huyết áp (tăng huyết áp trong hội chứng 
Cushing, hạ huyết áp tư thế trong bệnh Addison). Có thể thấy dấu hiệu Trousseau (tetany). 
Kiểm tra xem có yếu cơ gốc chi không (bệnh lý tuyến giáp, hội chứng Cushing). 

Kiểm tra vùng nách. Hãy tìm dấu hiệu mất lông nách (suy tuyến yên) hoặc dấu gai 
đen và nhú da thừa (bệnh cực đại đầu chỉ). 

Khám mắt (cường giáp) và đáy mắt (đái tháo đường, bệnh cực đại đầu chỉ). Quan sát 
khuôn mặt tìm dấu hiệu rậm lông hay không có lông xoăn nhẹ (suy tuyến yên). Lưu ý bất kỳ 
sự xuất hiện nào của nhờn da, mụn trứng cá, đỏ da (hội chứng Cushing). 

Nhìn miệng tìm dấu hiệu cằm nhô và lưỡi to (bệnh cực đại đầu chỉ) hoặc rối loạn sắc 
tố miệng (bệnh Addison). 

Kiểm tra cổ để xem tuyến giáp có to không. Lưu ý sự xuất hiện của vòng cổ (hội 
chứng Turner). Sờ tìm lớp mỡ thượng đòn (hội chứng Cushing). 

Khám thành ngực tìm dấu hiệu rậm lông hay rụng lông, giảm kích thước vú ở phụ nữ 
(suy tuyến yên toàn thể) hoặc nữ hóa vú ở nam diới. Hãy tìm dấu hiệu rối loạn sắc tố ở núm 
vú (bệnh Addison). Đo khoảng cách chẩm - tường nếu nghi ngờ loãng xương hoặc nhuyễn 
xương. 

Quan sát vùng bụng để tìm dấu rậm lông, tích tụ mỡ trung tâm và rạn da màu tím 
(hội chứng Cushing) và cơ quan sinh dục bên ngoài như phì đại âm vật hoặc teo tinh hoàn. 
Nhìn vào hai chân tìm các thay đổi do đái tháo đường. 

Kiểm tra cân nặng chiều cao và phân tích nước tiểu. 


Thăm khám lâm sàng một BN nghi ngờ có bệnh lý nội tiết phải phù hợp với các triệu 
chứng cơ năng. Ví dụ, đối với một BN có thê bị bướu giáp, chúng ta cần phải xác định 
đúng đắn rằng khối bướu đó là do tuyến giáp phì đại và xác định các đặc tính của nó (bao 
gồm cả khi nó phì đại lan xuống sau xương ức), đồng thời đánh giá xem có những dấu hiệu 
của nhiễm độc giáp hoặc suy giáp hay không. Hãy nhớ rằng nhiễm độc giáp hoặc suy giáp 
có thê có ngay cả khi không có bướu giáp (cái mà làm cho chúng ta ngạt nhiên về ấn đượng 
đầu tiên của BN đối với chúng ta). Chúng ta có thể nghi ngờ bệnh Cushing ngay lần gặp 
đầu tiên; các thăm khám của chúng ta sau đó cần phải phù hợp đề tìm kiếm những dấu hiệu 
xác nhận cái nhìn ban đầu của chúng ta (đúng hoặc không). Hãy nhớ rằng hội chứng 
Cushing và béo phì có thể gây khó khăn khi phân biệt ngay cả trên các xét nghiệm sinh 
hóa ban đầu. Các bác sĩ cũng có thể nhận ra bệnh Addison hoặc suy tuyến yên toàn thể 
ngay lần đầu gặp BN. Bệnh cực đại đầu chi trong giai đoạn muộn, việc chân đoán sẽ dễ 
dàng bị bỏ qua nếu chúng ta không nghĩ đến. Chân đoán phụ thuộc vào sự chuẩn bị trong 
suy nghĩ của chúng ta. Mặt khác, đái tháo đường có thể được chân đoán với xét nghiệm 
định lượng glucose trong máu thường quy, nhưng nếu chúng ta biết rằng BN có bệnh đái 


579 


tháo đường, chúng ta tập nhìn nhận một cách thường quy khi tếp cận những trường hợp 
như thế này, lúc đó chúng ta không cần phải xác định BN có đái tháo đường nữa hay không 
mà chúng ta sẽ tìm kiếm các biễn chứng của bệnh. 

Tóm lại, cách mà chúng ta tiếp cận BN nghi ngờ có bệnh lý nội tiết được trình bày 
trong Text box 30.1, nhưng phương pháp này phải phù hợp cho với bệnh lý mà chúng ta 
đang nghi ngờ và chúng ta không nên tìm kiếm các vấn đề rõ ràng là không phù hợp với 
chấn đoán. 


30.2. CÂN LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN 


Đề giải thích các cận lâm sàng thực hiện để chân đoán các bệnh lý nội tiết, chúng ta 
cần phải hiểu biết về sinh lý điều hòa hormone (các vòng feedback hormone kinh điền). 
Thông thường, xét nghiệm sinh hóa được thực hiện để xác định các bất thường về hormone 
và sau đó hình ảnh học có thê được thực hiện để xác định tổn thương về mặt giải phẫu. Sau 
đây là một số ví dụ được đưa ra. 

30.2.1. Đánh giá chức năng tuyến giáp 

Hormone kích thích tuyến giáp (TSH) để tầm soát cho các bệnh lý tuyến giáp: nêu 
TSH là thấp hay cao, nông độ 14 phải được xác định. Trong suy giáp, TSH cao do tuyến 
giáp không đáp ứng và tuyến yên tăng sản xuất TSH; nông độ thyroxine (T4) thấp là phù 
hợp chẩn đoán. Trong cường giáp, các TSH thấp do tuyên giáp sản xuất thyroxine quá 
mức, ức chế tuyến yên sản xuất TSH; nông độ T4 cao là phù hợp chấn đoán. 


Nếu một nhân đơn độc được phát hiện khi thăm khám tuyến giáp, điều quan trọng cần 
làm là kiểm tra TSH và thực hiện siêu âm tuyến giáp (xem Hình 30.2). Từ hình ảnh siêu 
âm, chúng ta có thê biết nốt đó có phải là nốt đặc hay không. Nếu nốt là đặc và lớn (> I 
cm) thì làm ENA dưới sự hướng dẫn siêu âm có thể giúp xác định xem có khối u đó có 
phải là ác tính hay không. 


Hình 30.2. FNA dưới sự hướng dẫn của siêu âm. 


580 


Nếu TSH thấp, gợi ý cường giáp, xạ hình tuyến giáp có thể xác định rằng liệu các nốt 
đó có tăng chức năng (nhân “nóng”, xem Hình 30.3) hoặc không xuât tiệt (nhân “lạnh”) — 
có thê là ác tính và FNA sẽ được chỉ định. 


Hình 30.3. Xa hình của nhân nóng (xuất tiết — mũi tên liên) và nhân lạnh 
(không xuất tiết — mũi tên đứt). 
30.2.2. Đường máu 

Đường huyết lúc đói thường được chỉ định cho việc chân đoán bệnh đái tháo đường. 
Đừng quên các tiêu chuẩn chân đoán: nồng độ glucose trong máu lúc đói (qua đêm) > 7,0 
mmol/I trong ít nhất hai lần xét nghiệm riêng biệt hoặc trong trường hợp không có đường 
huyết cao lúc đói (qua đêm), 2 giờ sau ăn nồng độ glucose máu là > I1,l mmol/I. Đường 
huyết lúc đói từ 6,1 và 7 mmol/I được coi mức đường huyết lúc đói kém ôn định. Ở những 
BN có các triệu chứng của bệnh đái tháo đường, đường huyết bất kì > 11,1 mmol/I có thể 
chân đoán. 

Nông độ hemoglobin A¡c (HbA Ic) xác định việc kiểm soát đường huyết của BN như 
thế nào đrong 8 — 12 tuần trước đó. Xét nghiệm này dựa trên thực. tế răng glucose tự do 
trong hồng cầu và gắn vào hemoglobin (không thể tách ra); các tế bào hồng cầu có đời 
sông trung bình là 120 ngày. 


Mục tiêu kiểm soát để đạt được mức đường huyết bình thường hoặc gần như bình 
thường với HbAlec < 7% nhằm giảm các biến chứng của bệnh tiêu đường. Có bằng chứng 
cho thấy các biến chứng của bệnh tiêu đường có thể xuất hiện khi mức đường huyết lúc 
đói hơn 6,1 mmol/I. Nồng độ HbA 1c > 48 mmol/mol (> 6,5%) là phù hợp với chấn đoán 
đái tháo đường. 

30.2.3. Hội chứng Cushing 

Chúng ta có thê nghi ngờ hội chứng này nếu có sự tăng quá mức cortisol máu trên lâm 

sàng và điều này có thê được cũng cố thêm bằng xét nghiệm máu thường quy (kali thấp 


với nhiễm kiềm, đường huyết cao). Sau đó, chúng ta nên yêu cầu xét nghiệm sinh hóa để 
tầm soát chân đoán (xét nghiệm nồng độ cortisol máu vào buôi sáng và buổi tối, cortisol 
tự do trong nước tiểu 24 giờ hoặc nghiệm pháp ức chế bằng 1 mg dexamethasone qua đêm 
khi mức cortisol buồi sáng không bị ức chế). Để xác định chẩn đoán, làm test ức chế 
dexamethasone liều cao hơn và định lượng nông độ ACTH, sau đó nếu có chỉ định, chụp 
CT scan hoặc MRI não để xác định liệu có u tuyến yên hay không (xem hình 30.4). Bệnh 
thượng thận (adenoma tiết cortisol; xem hình 30.5) cũng có thể gây xuất hiện bệnh 
Cushing. Mặt khác, tiết ACTH lạc chỗ (carcinoma tế bào nhỏ của phối), thường không gây 
triệu Mail lâm sàng điền hình của bệnh Cushing, nhưng có thê gây rối loạn sắc tó. 


581 


Hình 30.5. CT scan u thượng thận có hình ảnh hoại tử. 


Chúng ta có thể nghi ngờ suy thượng thận mạn tính trên các xét nghiệm máu thường 
quy (natri máu thâp và kali máu cao trên điện giải đô). Việc chân đoán được xác định băng 


cách tiêm ACTH tổng hợp và đo nồng độ cortisol đáp ứng (còn gọi là nghiệm pháp 
synacthen). 


Một số bệnh về xương có thể do các bệnh lý nội tiết. Ví dụ như gãy xương thứ phát do 
loãng xương (giảm mật độ khoáng của xương, xem hình 30.6) và ít gặp hơn như nhuyên 
xương (do thiêu vitamin D). 


Hình 30.6. X quang and CT scan của loãng xương. Chú ý giảm mật độ 
Xương. 

Đo mật độ xương bằng cách sử dụng phương pháp đo độ hấp thụ năng lượng tia X kép 
(DEXA - dual energy X ray absorptiometry), đánh giá mật độ khoáng của xương vả quan 
trọng phải xem xét những BN đã được điều trị bằng corticosteroid kéo dài hoặc những BN 
đã có gãy xương xảy ra sau chấn thương nhẹ. Sau đó xem lại bất kỳ phim X quang xương 
nào có săn của BN. 

Định lượng nồng độ calci huyết, phosphate và phosphatase kiềm (một enzyme từ 
xương cũng như gan) có thể giúp tìm ra các bệnh xương có khả năng. Những xét nghiệm 
này đều là bình thường trong bệnh loãng xương. Chúng ta cũng có thê xét nghiệm nồng độ 
vitamin D, thường thấp trong nhuyễn xương. 


583 


Nếu nồng độ calci huyết cao trên các xét nghiệm thường quy hoặc khi đánh giá các 
bệnh về xương, một số nguyên nhân cần phải được xem xét, từ bệnh của tuyến cận giáp 
đến việc dùng vitamin D quá mức hoặc các bệnh lý ác tính. Hãy chắc chắn rằng nồng độ 
calci được đo là chính xác, vì nó có thể tăng do việc lấy máu không đúng hoặc cô đặc máu 
hoặc albumin thấp vì bất kỳ lý do nào. Cường cận giáp nguyên phát là một nguyên nhân 
quan trọng gây tăng calci máu (thường do adenoma cận giáp đơn độc). Nếu nồng độ PTH 
cũng tăng, cường cận giáp là chân đoán có khả năng nhất. Trong tình huống tăng calci là 
sư thật, nhưng nồng độ PTH trong giới hạn bình thường cao, đó là dấu hiệu cảnh báo chúng 
ta về chân đoán này, vì PTH phải bị ức chế với nồng độ calci máu cao.) Nếu PTH bình 
thường, chúng ta cần phải tìm kiếm các nguyên nhân khác của tăng calci máu, đặc biệt là 
các bệnh ác tính. 


T&O"'C essentials 


1. Những thay đổi xuất hiện ở các bệnh lý nội tiết như suy giáp và bệnh cực đại đầu chỉ có thê tiến 
triển một cách rất từ từ. Chúng có thê rõ ràng khi một BN đến gặp bác sĩ. 


2. Nhiều triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp là không đặc hiệu và các chỉ số nghi ngờ cao cần thiết 
cho việc chân đoán phải được xem xét. 

3... Đái tháo đường thường gặp nhất và quan trọng trong các bệnh nội tiết. 
Loãng xương (nhuyễn xương) rất thường gặp ở người cao tuổi và là một nguyên nhân quan trọng 
của gãy xương. Nó cân phải được kiêm tra thường quy. 

5... Cận lâm sàng chân đoán các bệnh lý nội tiết được sử dụng đề xác định các bắt thường nội tiết 
và hình ảnh học thường là cân thiệt đê xác định các tuyên nội tiệt có liên quan. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý nội tiết 


B84 Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

1. Hãy thăm khám cho người phụ nữ có bướu giáp. 

2. Hãy thăm khám cho người phụ nữ với tăng cân và yếu cơ. 

3... Hãy thăm khám cho người đàn ông với huyết áp thấp và sạm da. 

4... Người đàn ông này bị đái tháo đường, hãy thảo luận đề đưa ra các cận lâm ssàng hữu ích trong 
việc kiểm soát đường huyết cho ông ấy. 

5.. Người phụ nữ này nghi ngờ bị loãng xương, hãy đưa ra các cận lâm sàng cần thiết. 


^ 1 BỆNH SỬ BỆNH LÝ 
THẦN KINH 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
O 


Mai Văn Muống 


Ai có thể biết được các cấu trúc não khí mà nó bị rối loạn do rượu? 
Hinpocrates (460 - 35 BC) 
31.1. TRIỆU CHỨNG 

Khai thác bệnh sử hệ thần kinh bắt đầu từ những chỉ tiết của các triệu chứng cơ năng 
(xem L1st 31.1). Nên đê BN tự kê và diễn tả về những triệu chứng của chính họ. Sau đó, 
người thây thuôc cân hỏi thêm đê làm rõ những thông tin mà BN khai cũng như hỏi thêm 
những triệu chứng cân thiệt khác. Một điêu đặc biệt quan trọng là thời gian diễn tiên bệnh, 

nó có thê cung câp cho chúng ta thông tin quan trọng vê nguyên nhân của bệnh. 

_ List 31.1. Bệnh sử bệnh lý thần kinh. 


Triệu chứng cơ năng * Yếu tố nguy cơ bệnh mạch máu não 
— Đau vùng đầu, mặt. —_ Tăng huyết áp. 
— Đau vùng cổ và lưng. —_ Hút thuốc lá. 
— Động kinh, ngất hay cơn động kinh nhỏ. —_ Đái tháo đường. 
— Choáng váng hay chóng mặt. — Tăng lipid máu. 
— Thay đối về thị giác, thính giác và khứu giác. — Rung nhĩ, viêm nội tâm mạc nhiễm 
— Thay đổi về dáng đi. trùng, nhôi máu cơ tim do huyệt khôi. 
— Giảm hoặc rối loạn về cảm giác, yêu một hoặc nhiều _ bệnh lý huyệt học. 
chị. — _ Tiên sử đột quy của gia đình. 


— Rối loạn cơ vòng (cơ vòng bang quang, đường tiêu 
hóa). 


— Cử động không chủ ý hay run. 
— Rôi loạn vê nuôt và lời nói. 
— Rôi loạn vê nhận thức. 


* Chú ý đặc biệt chú ý đến thời gia" diễn tiến bệnh để xem các triệu chứng gơi / đến bệnh lan tỏa hay 
khu trú và có khả ng /ên quan đến hệ thần kính không. 


Sự khỏế phát cấp tính của các triệu chứng (từ vài phút đến vài giờ) thường gợi ý đến 
các bệnh lý vê mạch máu não và co giật (ví dụ: sự khởi phát đau đầu đữ đội trong xuất 
huyết khoang dưới nhện hay sự khởi phát cấp tính của cơn động kinh). 

Sự khởi phát của một số bệnh có thể đến đột ngột khi đang làm gì đó (ví dụ: khi đang 
tập thê dục) hoặc có thể có dấu hiệu báo trước (aura: tiền triệu). Tiền triệu là dấu hiệu đến 
trước, có thê xảy ra ở cục bộ cơ quan nảo đó (ví dụ như rỗi loạn về thính giác, vị giác, 


586 


khứu giác, rỗi loạn về ngôn ngữ hay vận động) hoặc lan tỏa (như cảm giác sợ hãi). Sự xuất 
hiện của dấu hiệu tiền triệu và theo sau đó là sự mất ý thức thường gợi ý đến chân đoán 
cơn động kinh lớn hoặc cơn động kinh cục bộ phức tạp. 

Các triệu chứng của đột quy hay tai biến mạch máu não thường xuất hiện sau vài phút 
hoặc ngay khi thức dậy, gây ra tôn thương chức năng khu trú ở não. BN không thể cử động 
một bên của cơ thể (liệt nửa người) hoặc gặp khó khăn trong việc nói hoặc nuốt. Khi các 
triệu trứng này mắt đi trong 24 giờ thì được gọi là cơn thiểu máu não thoáng qua (TA: 
transient ischaemic attack — quan điểm cũ). Sự khởi phát cấp tính của các triệu chứng hầu 
như đều có nguyên nhân từ mạch máu như: huyết khối, nhồi máu hay xuất huyết. Nếu BN 
tỉnh táo có thê trả lời được các câu hỏi thì điều quan trọng cần hỏi là sự khởi khát của các 
triệu chứng (diễn tiến nhanh hay chậm) và các yêu tô nguy cơ gây đột quy (xem Questions 
box 31.1). 

Questions box 31.1. Những câu hỏi để hỏi BN (không có mất ngôn ngữ) 


để xem khả năng bị đột quy hay cơn thiếu máu não thoáng qua. 
Ông/bà có đề ý thấy điều gì khác thường xảy ra với mình không? 

Nó xảy ra như thế nào? Kéo đài bao lâu? 

Hiện tại nó có cải thiện hoặc khỏi chưa? 

Ông/bà đã từng bị đột quy trước đây không? Nó ảnh hưởng tới ông/bà thế nào? 
Ông/bà có bị tăng huyết áp hay tăng mỡ máu không (yếu tố nguy cơ)? 

Ông/bà có bị đái tháo đường không (yếu tô nguy cơ)? 

Ông/bà có hút thuốc lá không (yếu tô nguy cơ)? 

Trong gia đình có ai từng bị đột quy không? 


na. 2¬ 


Ông/bà hay có đánh trống ngực không? Có đi khám được chân đoán là rung nhĩ không? 
10. Ông/bà có từng được điều trị với các thuốc kháng đông như Aspirin hay Warfarin không? 


Sự khởi phát đột ngột của yếu nửa người sau đó thì biến mất và xuất hiện cơn đau đầu 
nặng là điêm đặc trưng của liệt nửa người migraine, nhưng đôi với BN lớn tuôi có thê 
không có đau đâu đặc hiệu. Chính điêu này gây khó khăn trong việc chân đoán phân biệt 
với cơn thiêu máu não thoáng qua. Sự khởi phát từ từ của sự yêu cơ thì gợi ý đên bệnh của 
cơ hơn là các bệnh lý ở mạch máu. 

Nếu sự khởi phát bán cấp (vài giờ đến vài ngày) thường xuất hiện trong các bệnh lý 
viêm nhiêm (ví dụ: viêm màng não, áp xe não hay hội chứng Gulllian — Barré *, đây là 
bệnh lý viêm đa rê thân kinh câp tính). 

Quá trình diễn tiễn mạn tính của các triệu chứng thường gợi ý đến các bệnh lý diễn 
tiên âm thâm, thường liên quan đên u não (vài tuân đên nhiêu tháng) hoặc các bệnh lý thoái 
hóa (vài tháng đên nhiêu năm). Sự rôi loạn chuyên hóa hoặc nhiễm độc có thê xuât hiện ở 
bât kỳ thời điêm nào trong quá trình diễn tiên của bệnh. 

Dựa vào bệnh sử (kết hợp khám lâm sàng), một quyết định được đưa ra để đánh giá 


ẹ Ge0r§és Guillian (1876 — 1961), Jean Alexandre Barré (I880 — 1967) và 4 Strohl đã cùng miễu tả về hội chứng 
này năm 1916; nhưng tên của Strohl đã bị bỏ qua do chống đối với Đức trong Chiến tranh thể giới thứ nhất. 


587 


xem đây là một bệnh lý khu trú hay lan tỏa và tổn thương ở mức độ nào của hệ thần kinh 
(hệ thần kinh có thể được chia làm 4 mức độ khác nhau: hệ thần kinh ngoại biên, tủy sống, 
hố sau và bán cầu đại não). Xem xét thời gian diễn tiễn của bệnh và mức độ tôn thương 
của hệ thần kinh sẽ cho chúng ta những hướng chân đoán phân biệt hợp lý băng những 
triệu chứng của BN. Sau khi hỏi chỉ tiết về các (triệu chứng cơ năng, sẽ hỏi về tiền sử các 
triệu chứng thần kinh trước đây cũng như hỏi về các chân đoán và cận lâm sàng liên quan 
đến hệ thần kinh trước đây của BN. BN có thể biết được kết quả CT scan hoặc MRI mà họ 
đã được làm trong quá khứ. Một bệnh sử hệ thần kinh tỉ mỉ gồm những câu hỏi về những 
thói quen hằng ngày có thê có các triệu chứng của hệ thần kinh (xem Questions box 31.2). 
Nếu BN trả lời “có” với những câu hỏi này thì sẽ hỏi những câu hỏi chỉ tiết hơn về quá 
trình và thời gian diễn tiến của triệu chứng. 

Questions box 31.2. Những câu hỏi để hỏi BN về các vấn đề có thể xảy 
ra với hệ thần kinh. 

Ông/bà cảm thấy vấn đề gì đang xảy ra với mình? 

Ông/bà thuận tay trái hay tay phải? 

Ông/bà có cảm thấy khó chịu ở vùng đầu không? 

Ông/bà có cảm thấy chóng mặt hay mắt thăng bằng không? 

Ông/bà có cảm thấy việc nói chuyện của mình khó khăn hơn trước không? 

Ông/bà có cảm thấy thị lực của mình thay đôi không? 

Ông/bà có cảm thấy yếu ở tay hay chân không? 

Ông/bà đã từng bị động kinh hay mắt trí nhớ tạm thời không? 


VIỆT LƠ) 0g lốc vn 


Ông/bà đã từng bị chấn thương vùng đầu không? 
. Ông/bà có cảm thấy khó chịu ở vùng lưng không? 


¬ — 
= CO 


. Ông/bà đã từng chụp phim sọ não hay cột sống chưa? 


li 
\ 


. Ông/bà đã từng uống những loại thuốc gì? 


¬ 
G3 


. Ông/bà có tăng huyết áp không? 


x 


. Trong gia đình ông/bà có ai mắc bệnh về cơ hay hệ thần kinh không? 
15. Ông/bà có uống rượu không? 


31.1.1. Triệu chứng đau đầu và đau vùng mặt 


Đau đầu là triệu chứng rất thường gặp (xem Questions box 31.3). Khi xảy ra cơn đau 
đầu, điều quan trọng là phải xác định rõ đặc điểm, mức độ, vị trí, thời gian, tấn số xuất 
hiện, hướng lan, yêu tố làm tăng, làm giảm và các triệu chứng kèm theo. Đau đầu một bên 
có dấu hiệu báo trước như thấy được tia chớp hoặc đường zigzag và có cảm giác sợ ánh 
sáng (photophobia: sợ ánh sáng) có khả năng là đau đầu migraine có tiền triệu (hay đau 
đầu kinh điển); nhưng đau đầu migraine lại thường không có tiền triệu. Cơn đau đầu ở 
vùng mắt (hoặc vùng thái dương) kéo dài vài phút đến vài giờ, thường có kèm theo chảy 
nước mắt, chảy nước mũi và đồ mô hôi vùng trán, nó thường xuất hiện thành những đợt 
cấp kéo đài vài tuần, mỗi năm có một đến vài đợt thì gợi ý đến đau đầu từng cụm (cluster 
headache). Loại đau đầu này thường xuất hiện trội hơn ở nam giới và họ thường than phiền 
là đau không thể chịu nổi. Đau đầu xuất hiện ở vùng châm và thường kèm theo cứng cổ, 
có thể nguyên nhân do gai đốt sống cổ (cervical spondylosis). Đau đầu do sex (coital 
headache) xuất hiện trong khi quan hệ tình dục gần đạt tới cực khoái. Cơn đau đầu này 


588 


thường xảy ra ở tuổi trung niên. Nó thường khởi phát đột ngột, giai đoạn đau dữ dội kéo 
dài khoảng L5 phút và có thể gây cho BN cảm giác khó chịu đến vài giờ sau đó. BN không 
có buồn nôn hay cứng cô. Đây là bệnh lý lành tính, nguyên nhân không rõ ràng và cân 
được chẩn đoán phân biệt với xuất huyết khoang dưới nhện vì nó cũng có thể xảy ra trong 
lúc quan hệ tình dục. 

Questions box 31.3. Những câu hỏi để hỏi BN bị đau đầu. 
Cơn đau như thế nào (ví dụ như: âm ỉ, rõ ràng, đau nhói hay đau như siết chặt)? 
Ông/bà cảm thấy đau ở đâu — ở trước hay sau, một bên hay ở vùng mặt? 
Cơn đau trầm trọng thế nào, kéo dài bao lâu? 
Nó xuất hiện đột ngột và dữ dội không? (gặp trong xuất huyết khoang đưới nhện) 


c0 SS V Áo dc 


Có dấu hiệu báo trước khi xuất hiện cơn đau đầu không (ví dụ: BN thấy ánh sáng chớp hoặc 

đường zIgzag)? (đau đâu migraine) 

6. Ông/bà có nhạy cảm với ánh sáng không (chứng sợ ánh sáng)? (đau đầu migraine) 

KỆ Ông/bà có ngủ gà hoặc buồn nôn không? (tăng áp lực nội sọ) 

8... Ông/bà có đau đầu một bên hoặc vùng thái dương và có nhìn đôi, đau hàm khi nhai hay mờ 
mặt không? (viêm động mạch thái dương) 

9... Cơn đau nặng nề nhất xuất hiện ở vùng xương gò má? (viêm xoang) 

10. Cơn đau đầu xuất hiện thành từng cụm và có chảy nước mắt một bên không? ( đau đầu từng 
cụm) 

11. Cơn đau đầu có kéo dài, xuất hiện khi đầu óc căng thăng không và không có triệu chứng gì 

khác? (đau đầu Tension) 


12. Ong/bà có uông nhiêu rượu vào buôi tôi không? (hangover: nôn nao, khó chịu sau khi uông 


rượu) 

Good signs guide 31.1. Viêm động mạch thái dương. 
Dấu hiệu LR+ LR- 
—_ Nhìn đôi _— 36 0,96 
— Đau hàm khi nhai (đau hàm T= gần Km thái dương hàm sau | 4,3 | 0,72 

khi nhai một ít thức ăn dai) 

I= Da đầu nhạy cảm - " | T7 'B 0,73 
Í _ Cơnđuđub — d7 067 
| —_ Rối loạn thị giác (thường đột ngột mù một mắt) 1,1 0,97 


Cơn đau đầu lan tỏa có tính chất trở nên nặng hơn vào TT sáng và có kèm theo ngủ 
gà hay nôn ói thì có thể đây là tình trạng tăng áp lực nội sọ. Trong khi đó cơn đau đầu có 
kèm theo sợ ánh sáng và sốt cũng như có cô cứng và diễn tiến từ từ có thể nguyên nhân là 
do viêm màng não. Cơn đau đầu một bên dai dăng ở vùng thái dương thường liên quan 
đến sự tổn thương ở động mạch thái đương nông và kết hợp với mờ mắt hay nhìn đôi thì 
gợi ý đến viêm động mạch thái dương nông. Bệnh cảnh này (xem Good signs guide 31.1) 
thường có kèm theo đau hàm khi nhai (Jaw claudication). Điều này thường làm cho BN bị 
giảm cân đáng kể. Đau đầu kèm theo đau vùng sau mắt, vùng má hay vùng trán hay gặp 
trong viêm xoang cấp. Sự khởi phát kịch phát ngay lập tức của một cơn đau đầu đữ đội 
thường khởi đầu khu trú nhưng sau đó trở thành lan tỏa và có kèm theo cứng cổ thì nguyên 


589 


nhân có thể là do xuất huyết khoang dưới nhện. Cơn đau đầu xuất hiện vào buổi sáng, trầm 
trọng hơn khi ho, đặc biệt là thường gặp ở người béo phì thì có thể là do tăng áp lực nội sọ 
vô căn; giảm thị giác cũng có thê xuất hiện. 

Sau cùng, loại đau đầu phố biến nhất là đau đầu do căng thắng (tension — type 
headache) xảy ra mạn tính hoặc đau đầu từng cơn. Loại này thường đau ở cả hai bên, xuất 
hiện ở vùng trán, vùng chấm hoặc vùng thái dương và có thể được diễn tả như cảm giác 
siết chặt, kéo dài hàng giờ và thường xuyên tái xuất hiện. Nó thường không có các triệu 
chứng kèm theo như buôn nôn, nôn ói, yêu chi hay dị cảm (như ngứa ở chỉ) và đau không 
làm BN thức giấc khi ngủ. 


Ghi nhớ từ POUND khi cần phân biệt đau đầu migraine với đâu đầu do căng thăng: 
Pulsatile headache: đau thoeo nhịp đập 
4—72h — Ours duration: kéo dài 4 — 72 giờ 
Unilateral (not bilateral): một bên 
Nauseau and/or vomiting: buồn nôn/nôn ói 
Disabling headache: đau đầu làm mất khả năng 
Nếu có 4 đến 5 đặc điểm này thì LR+ của đau đầu migraine là rất cao. 
Đau vùng mặt có thê là hậu quả của đau dây thần kinh sinh ba, viêm khớp thái đương 
— hàm dưới, glaucoma, đau đâu từng cụm, viêm động mạch thái dương nông, tâm thân, 
phình động mạch cảnh trong hoặc động mạch thông sau và gặp trong hội chứng khe ô mặt 
trên. 
31.1.2. Triệu chứng ngất và co giật 
Điều quan trọng là cần phân biệt được ngất xỉu (sự mất ý thức thoáng qua) với cơn 
động kinh (xem Questions box 31.4). Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp ngất xỉu có thê 
có nguyên nhân từ ky cơn co giật mạnh xuất hiện đột ngột, chiếm đáng kế trong tông số 
trường hợp ngắt xỉu °. Cơn co cứng — co giật toàn thể (genaralised tonic — clonic seizures 
hay major se1zures — grand mail epilepsy) gây ra mât ý thức đột ngột có thê được báo trước 
bởi một tiên triệu. Trong cơn, BN thường có tiêu tiêu không tự chủ và lưỡi bị căn chặt. 
Những người xung quanh chứng kiên cơn giật của BN có thê mô tả đây đủ các đặc điêm 
của cơn giật. Điêu quan trọng đôi với bât kỳ cơn co giật nào là xác định co giật toàn thê 
hay khu trú — co giật một bên của cơ thê có thê cho biệt vị trí tôn thương năm ở đâu trong 
hệ thân kinh trung ương như khôi u hay áp xe. Nêu ý thức bị suy giảm thì cơn co giật cục 
bộ này được diễn tả là “phức tạp” (complex); nêu ý thức không bị suy giảm thì được gọi 
là “đơn giản” (simple). Cơn văng ý thức (cơn động kinh nhỏ — petit mal) hay xuât hiện ở 
trẻ em. Loại này thường có nhiêu đợt mật ý thức ngăn và BN thường hay nhìn chăm chăm 
và mắt trợn ngược. Các cử động vận động lớn thường ít xuât hiện trong loại này. 


? Việc chẩn đoán nguyên nhân của mất ý thức thoáng qua thường khó khăn. BN thường thấy Bác sĩ tim 
mạch nghĩ đến đầu tiên là nguyên nhân ở hệ thần kính. Trong khí các bác sĩ thần kính nghĩ đến đầu tiên 
là nguôn góc từ tím mạch. 


590 


Questions box 31.4. Những câu hỏi để hỏi BN ngất xỉu hoặc choáng váng 
hoa mắt. 
Ông/bà có bị mất ý thức hoàn toàn không? Nó kéo dài bao lâu? 
2. Ông/bà có bị mờ mắt hay choáng váng hoa mắt khi đứng dậy đột ngột không? (hạ huyết áp 
tư thê — postural hypotension) 
3. Tình trạng này có xuất hiện thường xuyên không? 
Ông/bà có cảm thấy đầu mình quay tròn không? (chóng mặt: vertigo) 
5. Triệu chứng này xuất hiện lúc tập thể dục gắng sức hay buổi tối lúc thức dậy đi tiểu? 


(exercise — gợi ý đến sự tắc nghẽn luồng máu qua thất trái như hẹp van động mạch chủ. 
Pass urine at night — ngất lúc tiêu) 


6. Ông/bà có bị chấn thương gì gần đây không? 
7. Ông/bà có thấy dấu hiệu gì báo trước không? (cảm thấy buồn nôn (sau đó ngất) khi đang ở 


trong phòng ngột ngạt thì gợi ý đến cơn vận mạch phê vị (vasovagal episode); khứu giác 
thay đổi và cảm giác déja — vu thì gợi ý đến tiền triệu của cơn co giật). 


§.. Ông/bà có tiểu trong cơn không? (seizure) 
._ Ông/bà có tự cắn lưỡi không? (seizure) 
10. Có ai thấy ông/bà bị ngất và đề ý thấy ông/bà co cứng — co giật không? (gợi ý đến cơn co 
giật nhưng cũng có thê ngât xỉu do bệnh lý tim mạch) 
11. Khi tỉnh dậy ông/bà cảm thấy bình thường hay ngủ gà? (bình thường — ngất do tim. Ngủ gà 


— động kinh) 
12, Ông/bà có đang dùng các thuốc như: thuốc hạ áp, thuốc chống loạn nhịp tim hay thuốc 
chông động kinh không? 


Đôi khi cơn thiếu máu não thoáng qua có thể tác động lên thân não và làm cho BN 
choáng váng. Người ta dùng thuật ngữ cơn khuyu (drop attacks) để chỉ trạng thái BN ngã 
sụp xuống nhưng không có mắt ý thức. “Trong trường hợp này, BN khuyu xuông mà không 
có sự báo trước và cơn này thường diễn tiến ngắn. Hạ đường huyết (hypoglycaemia) có 
thê gây Ta Sự mất ý thức. BN hạ đường huyết cũng có thể được báo trước bởi sự đồ mô 
hôi, yếu chi và lú lẫn trước khi mất ý thức. Hạ đường huyết hay xảy ra ở người đái tháo 
đường và đang điều trị băng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết đường uống. Cơn mất ý 
thức giả hay xảy ra ở BN mắc chứng Hysteria °. Trong những lúc như vậy, BN này thường 
sụp xuống đất mà không có sự chỗng đỡ nào và không có bất kỳ chấn thương nào, BN 
thường có sự dao động về mức độ mất ý thức trong thời gian ngắn. 


31.1.3. Triệu chứng chóng mặt 
Điều quan trọng là phải làm cho BN hiểu được nghĩa của từ chóng mặt (dizziness 3) là 
gì. Nhưng thực sự là thuật ngữ vertigo, đây là cảm giác chuyên động (nhưng thực tế không 
có), thường là chuyên động môi trường xung quanh nhưng cũng có thê là đầu BN. Khi 
chóng mặt nặng, BN thường không có khả năng đứng hay đi và kèm theo các triệu chứng 
như buôn nôn, nôn ói, xanh xao, đỗ mồ hôi và đau đầu cũng có thể xuất hiện. Điếc tai có 


© ysteria là từ cũ nhung được dùng phổ biến dùng hơn là bệnh tâm cắn 
# Từ này có nguồn từ tiếng Anh cũ dựsig, nghĩa là 'stupid7 


thể có hoặc không, thời gian diễn tiễn của chóng mặt có thể giúp ích qua quá trình chấn 
đoán (xem Bảng 31.1). 


Bảng 31.1. Bệnh sử và nguyên nhân của chóng mặt. 


Triệu chứng Chẩn đoán thích hợp 


| Chóng mặt liên tục và không có giảm thính giác _ Viêm dây thần kinh tiền đình (vesibular neuronitis) 


Chóng mặt không liên tục và không có giảm Chóng mặt tư thế lành tính (benign positioning 
thính giác VertIgO) 
Chóng mặt liên tục và có giảm thính giác Viêm mê đạo (labyrinthitis) 


còn É thà NiÐ 1000200001200067 2086 Bệnh Menieres (Mesniẻreˆs disease) 
Những nguyên nhân chóng mặt do tôn thương tiền đình ngoại biên: 
__ — Chóng mặt tư thế lành tính — cơn chóng mặt diễn ra ngắn, xuất hiện khi thay đổi tư 
B9 1 thê đâu, do sự di chuyên của các thạch nhĩ trong xoang nang và câu nang. 
-_— Viêm dây thần kinh tiền đình — chóng mặt không do tư thế, gây ra bởi sự viêm dây 
thân kinh tiên đình và không có giảm thính giác. 
— Viêm mê đạo cấp — có liên quan đến giảm thính giác. 
Những nguyên nhân khác gây chóng mặt: 

— Dùng các thuốc gây độc cho tai (như aminoglycosides), liên quan đến điếc và ù tai. 

— Bệnh Menieres ° (Mesnière”s disease) hay xuất hiện ở người trên 50 tuổi, có các 
triệu chứng chóng mặt, ù tai và điệc tai dân dân. 

— U dây thần kinh (BN cũng có thể ù tai và điếc tai). 

— Nguyên nhân trung ương như cơn thiếu máu não thoáng qua hệ động mạch đốt 
sông thân nên (vertebrobasilar TIAs) —- nguyên nhân này có thê gây ra nhìn đôi (double 
vision), giảm thị lực và mât điêu hòa; xơ cứng rãi rác hay u tiêu não. 

— Hiếm gặp hơn là tắc động mạch tai trong. 

31.1.4. Rối loạn thị giác và thính giác 
Các rối loạn thị giác có thê gồm nhìn đôi, nhìn mờ (amblyopia), sợ ánh sáng 
(photophobia) hoặc mât thị lực. Nguyên nhân gây điệc được tông hợp trong CHƯƠNG 32. 
31.1.5. Rối loạn dáng đi 
Nhiều bệnh lý thần kinh có thể làm cho việc đi lại khó khăn. Chúng được mô tả trong 
CHƯƠNG 35. Dáng đi bât thường cũng có thê là do ảnh hưởng của những bệnh lý chân 
thương chỉnh hình lên chi dưới hay cột sông. Một dáng đi kì lạ đôi khi có thê là một dầu 


° Prosper Méniere (1799 — 1662) là giám đốc của Viện Câm - Điếc học Paris đã mô tả về đặc điểm của 
bệnh này trước khi ông ấy chết vì bệnh phổi. Ông ấy là người tỉnh thông vê phong lan và là bạn của Victor 
Hugo và Honoré de Balzac. Ong ấy đã thêm dấu trọng âm ở từ 'e“ thứ hai trong tên của ông ấ. Còn dấu 
sắc của từ 'e“ đầu tiên được thêm bởi con ông ấy. 


592 


hiệu của hyster1a. 
31.1.6. Rối loạn cảm giác hay yếu chi 

Cảm giác tê như kim đâm ở tay chân cho thấy có sự chèn ép dây thần kinh hoặc bệnh 
lý của dây thần kinh ngoại biên nhưng có thể liên quan đến đường dẫn truyền cảm giác ở 
bất kỳ cấp độ nào. Hội chứng ống cô tay là một bệnh lý điển hình: ở đây có sự chèn ép dây 
thần kinh giữa và BN cảm thấy đau và dị cảm ở bàn tay và cô tay. Đôi khi cơn đau có thê 
kéo dài tới cánh tay và thậm chí đến vai, nhưng cảm giác tê chỉ cảm thấy ở các ngón tay. 
Những triệu chứng này thường nặng hơn vào ban đêm và có thê được thuyên giảm bằng 
cách treo lủng lắng các cánh tay qua phía bên của giường hoặc lắc tay (dấu flick). 

Những bất thường ở rễ thần kinh, cột sống hay não bộ hầu hết là nguyên nhân của rối 
loạn cảm giác và yếu chỉ. 

Yếu chỉ có thể do nguyên nhân tốn thương hệ thống vận động ở các cấp độ khác nhau, 
dưới đây là một số loại yếu chi và cơ: 

— Sự suy yếu neuron vận động trên là do sự phá vỡ đường dẫn truyền thần kinh ở 
một mức độ trên các tế bào sừng trước tủy sống. Hậu quả là làm tăng trương lực cơ và các 
phản xạ ngoại biên. Sự phá vỡ các đường dẫn truyền thần kinh gây ra một hậu quả nghiêm 
trọng nhất là ảnh hưởng đến khả năng chống lại trọng lực của cơ và nó được gọi là yếu cơ 
bó tháp. Khối cơ có thể không hoặc teo cơ ít. 

— Sự suy yếu neuron vận động dưới là do một tôn thương phá vỡ cung phản xạ giữa 
các tế bào sừng trước tủy sống và cơ. Làm giảm trương lực cơ và các phản xạ, rung cơ cục 
bộ (những sự co cơ không đều ở một vùng cơ nhỏ) có thể được nhìn thấy và ở đây teo cơ 
như là một triệu chứng nỗi bật. 

- Bệnh cơ gây suy yếu liên quan đến một cơ hoặc một nhóm cơ. Có teo cơ, giảm 
trương lực cơ và các phản xạ cũng giảm hoặc biến mắt. 

— Bệnh lý thần kinh cơ (ví dụ như bệnh nhược cơ mạn tính — myasthemia gravis) là 
nguyên nhân gây yếu cơ toàn thể, xâu dần đi sau nhiều lần tái phát. Các phản xạ và trương 
lực cơ vẫn bình thường. 

— Yếu cơ không do tốn thương cơ quan (ví dụ do hysteria) gây ra một loại yếu cơ 
không liên quan tới giải phẫu với trương lực và sức cơ bình thường, trừ khi đã có quá trình 
không sử dụng cơ kéo dài, nhưng số lượng bó cơ bình thường. 


31.1.7. Run và những cử động không tự ý 
Bảng 31.2. Tân số của cơn run. 


Parkinson 3—5Hz 
Nguyên phát/yếu tố gia đình 4—7Hz 
Sinh lý 8— 13 Hz 


Run là một chuyền động nhịp nhàng (xem Bảng 31.2). Một chuyên động run tần số 
thấp, theo định nghĩa thì tần số vào khoảng 3 — 5 Hz. Run nhanh có tần số cao hơn 10 Hz. 
Các run nghỉ chủ yếu xuất hiện trong thời gian thư giãn của các cơ, trong khi run vận động 
hữu ý (run tiêu não) diễn ra với một chuyên động có chủ ý và trở nên rõ ràng hơn vào thì 


593 


cuối của động tác. Run trở nên nhiều hơn khi mệt mỏi hoặc lo lắng. Rét run là một loại run 
gây ra bởi trời lạnh. Rét run là bình thường vì đây là một chuyển động tốt liên quan với 
việc g1ữ một tư thế hay thực hiện động tác một cách chậm chạp. Đây được gọi là run sinh 
lý. Nó trở nên rõ ràng hơn khi sợ hãi và mệt mỏi. Nó thường tăng bởi thuốc đồng vận beta 
sử dụng để điều trị hen suyễn hoặc bởi caffeine. Nhiễm độc giáp là một nguyên nhân gây 
ra sự gia tăng quá mức của run sinh lý. Những chuyên động này rất tốt và có thê khó khăn 
để nhìn thấy trừ khi được khám kỹ lưỡng. Run lành tính có tính chất gia đình là một rối 
loạn di truyền gây ra run, nhưng không có những triệu chứng khác. Dấu hiệu này rất dễ 
nhìn thấy khi tay của BN duỗi thăng ra; nó có thể trở nên xấu hơn trong những chuyển 
động tự chủ. Nó thường biến mất khi các cơ nghỉ hoàn toàn. Trong bệnh Parkinson run có 
thể xuất hiện khi nghỉ. Run vận động tự ý (hay có chủ đích) do các bệnh lý ở tiêu não. Múa 
giật bao gồm những chuyên động giật không chủ ý. Những định nghĩa của các thuật ngữ 
được sử dụng đề miêu tả các rồi loạn chuyền động trình bày trong Bảng 31.3. 


Bảng 31.3. Định nghĩa các thuật ngữ để mô tả các rối loạn vận động. 


Đứng ngồi không yên Vận động không ngừng, các chuyên động của tay chân bán hữu ý hằng 
(akithasia) định | 
Run tay (asterixis) Đột ngột mắt trương lực cơ trong quá trình co cơ đề duỗi chỉ 

Mua vờn (athetosis) Các cử động chậm uốn éo, quần quại đặc biệt ở cánh tay và cô tay 


| Các cử động giật nhỏ vị và nhanh, thường che đậy cử động hữu ý cuối 
Múa giật (chorea) cùng (ví dụ: cử động giật tay lên trên được chuyền thành cử động vô ý 
làm cào tay lên . mặt). 


Í Các cử động không hữu ý và liên tục, thường xuất hiện ở mặt và 


Rối loạn vận độn 
T  h miệng. Rối loạn này đo sử dụng thuốc an thần nặng để điều trị các 


(dyskinesia) lớn thẳm 

Loạn trương lực cơ Co liên tục một nhóm cơ đồng vận và đối vận, thường là gấp duỗi chỉ 
(dystonia) tạo ra một tư thê kỳ quái 

Múa vung bán thân Là một dạng nặng của múa giật xuất hiện nửa người. Đó là những cử 
(hemiballismus) động mạnh c có thê làm tồn thương BN hoặc những xung quanh 


Giật tự động tủy (myoclonic Co cơ ngắn tạm thời gây giật đột ngột không hữu ý ở một chi 
jerk) 


Rung cơ cục bộ (myokymia) - ` mm nhóm cơ nhỏ lặp đi lặp lại, thường liên quan đên các cơ 


Các cử động không cưỡng lại được lặp đi lặp lại, đó là những cử động 
hữu ý hoặc bán hữu ý 


Tic 
. Rung - Đó là các rối loạn cử động nhịp nhàng 


31.1.8..Tình trạng tâm thần và lời nói 


Lời nói có thể bị xáo trộn bởi nhiều bệnh lý thần kinh khác nhau và được thảo luận ở 
CHƯƠNG 33. Rât nhiêu bệnh lý khác nhau gây ra mê sảng hoặc sa sút trí tuệ (xem 
CHƯƠNG 37). 


31.2. TIỀN SỬ BỆNH TẬT 


Hỏi tiên sử về viêm màng não hoặc viêm não, tôn thương cột sông hoặc đâu, tiên sử 


594 


động kinh hoặc co giật và các phẫu thuật trước đó. 

Tiền sử về các bênh lý lây nhiễm qua đường tình dục (ví dụ: các yếu tố nguy cơ của 
nhiễm HIV hoặc giang mai) cần được chú ý. Hỏi về các yêu tố nguy cơ đưa đến sự tiến 
triển của các bệnh lý mạch máu não (xem List 31.1). Một chân đoán trước đó của các bệnh 
lý mạch máu ngoại biên hoặc bệnh mạch vành chỉ ra sự gia tăng yếu tố nguy cơ của các 
bệnh lý mạch máu não. Rung nhĩ kịch phát hoặc mạn tính có liên quan với nguy cơ tăng 
của đột quy do huyết khối, đặc biệt trên những BN trên 70 tuôi. 


31.3. TIỀN SỬ DỤNG THUỐC 
Tiền sử dụng thuốc trước đó và gần đây có thê gây ra những triệu chứng thần kinh rõ 
ràng (xem List 31.2). Hỏi vê việc điêu trị các rôi loạn thân kinh với thuôc chông co giật, 
thuôc chông Parkinson, các steroid, ức chê miên dịch, tác nhân sinh học, thuôc kháng đông, 
tác nhân kháng tiểu cầu và các thuốc khác có thể liên quan đến những vấn đề thần kinh; sử 
dụng thuốc ngừa thai và các thuốc chống tăng huyết áp. 
List 31.2. Thuốc và các triệu chứng thần kinh. 
Thuốc hạ áp 
—_ Sử dụng điều trị: giảm nguy cơ đột quy 
— _ Tác dụng phụ: chóng mặt tư thế, ngắt, trầm cảm (methyldopa) 
Thuốc chống tiểu cầu và chống đông 
—_ Sử dụng điều trị: giảm nguy cơ đột quy. 
— _ Tác dụng phụ: xuất huyết não. 
Sfatins 
—_ Sử dụng điều trị: giảm nguy cơ đột quy. 
—_ Tác dụng phụ: bệnh cơ 
Thuốc an thần 
— Sửdụng điều trị: điều trị rối loạn tâm thần. 
— _ Tác dụng phụ: mất điều hòa, an thần, run Parkinson 
Triệu chứng thần kinh khác có liên quan thuốc 
— Nhức đầu: nitrat, sildenafil. 
— _ Điếc: kháng sinh aminoglycoside, aspirin, furosemide. 
—._. Bệnh lý thần kinh ngoại biên: amiodarone, isoniazid, metronidazole. 
— Non — Parkinson run: thuốc giãn phế quản, amphetamines. 
—_ Khó nuốt: bisphosphonates. 
— _ Lú lẫn và mất trí nhớ: thuốc an thần lớn và nhỏ, thuốc kháng cholinergic (như amitriptyline) 
— Động kinh: lignocaIne. 
31.4. TIỀN SỬ XÃ HỘI 
Tiền sử xã hội từ hút thuốc dẫn đến các bệnh lý mạch não. Việc hỏi BN về công việc 
và sự tiếp xúc với độc chất (ví dụ kim loại nặng) là khá hữu ích. rượu cũng có thê dẫn đến 
nhiều bệnh lý thần kinh (xem list 1.3). Nhiều bệnh lý thần kinh ảnh hưởng đến khả năng 
làm việc và tự chăm sóc của con người. Trong những trường hợp này, các câu hỏi vê bảo 
đảm tài chính, điều kiện sống và khả năng giúp đỡ sẵn có tại nhà trở nên rất quan trọng. 


595 


31.5. TIỀN SỬ GIA ĐINH 
: Bất kỳ tiền sử nào về các bệnh lý thần kinh hoặc tâm thần nên được shì 
sô bệnh lý thân kinh mang tính di truyên (xem Bảng 31.4). 


Bảng 31.4. Ví dụ về bệnh lý thân kinh mang tính di 


Mù màu, bệnh cơ Duchenne và Becker, bệnh mặt Lebe 


NSTX 


Tính trạng trội Múa giật Hungtinton, xơ teo dạng củ, loạn dưỡng cơ 
Bệnh Wilson, bệnh Refsum, bệnh Freideric 


Bệnh Alzheimer (tính trạng trội, tăng nguy cơ với ApoE epsilon 4) 


Tính trạng lặn 


Tăng theo tỉ lệ gia đình 


T&O"'C essentials 


1. Hỏi về thời gian khởi phát của các triệu chứng thần kinh có thê giúp ích cho chân đoán. 

2. Các triệu chứng cơ năng có thê xuất hiện trước các dấu hiệu thực thẻ. 

3... Trong trường hợp không có triệu chứng cơ năng, các dấu hiệu thực thể bất thường có thể không 
rõ ràng. 

4... Nguyên nhân gây nên chóng mặt có thể trở nên rõ ràng nếu chúng ta khai thác bệnh sử một cách 
cân thận và tỉ mi. 

5... Hỏi những người chứng kiến (ví dụ khi BN lên cơn co giật) sẽ rất hữu ích khi BN có những cơn 
mât ý thức. 

6... Bệnh sử sẽ hướng chúng ta đến bộ phận nào của hệ thần kinh bị tốn thương, việc này sẽ cần thiết 
khi chúng ta bước vào quá trình thăm khám chi tiệt. 


OSCE ôn tập 
596 Bệnh sử bệnh lý thần kinh 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Người phụ nữ này lo lắng về triệu chứng chóng mặt của bà ấy, hãy hỏi bệnh sử từ bà ấy. 
Người đàn ông có nhiều cơn ngắt tái đi tái lại, hãy hỏi bệnh sử ông ấy. 
Người đàn ông này bị đau đầu, hãy hỏi bệnh sử ông ấy 
Người phụ nữ bị đánh thức do đau và cảm giác bị bó chặt ở cánh tay, hãy hỏi bệnh sử bà ấy. 
Bà cụ này có vấn đề về ngôn ngữ, hãy hỏi bệnh sử bà ấy. 
Người đàn ông này bị yếu hai chân, hãy hỏi bệnh sử ông ấy. 
Người đan ông này hay bị rớt đồ vật khi cầm nắm, hãy hỏi bệnh sử ông ấy. 


Si U KỸ v9 qẽ cà lo: 


Người phụ nữ này xuất hiện vài cơn ngất, hãy hỏi bệnh sử bà ấy. 


THẮM THÂN KINH: 
12 ĐÔI DÂY 
THÂN KINH SỌ 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
O 


Lê Minh Châu 


Thần kính - giác quan của não và toàn bộ cơ thể 
Sa/muel Johnson, A DidionarV/ of the English Language (1775) 


32.1. GIAI PHAU 
Hơn bắt kỳ hệ thống nào khác trong cơ thê, chân đoán về thần kinh học phụ thuộc vào 
vị trí giải phầu tôn thương — ở não, tủy sông hoặc dây thân kinh ngoại biên. Hình 32.1 cho 
thầy giải phâu đại thê và các vùng chức năng chính yêu của não. 
Đề bắt đầu thăm khám BN, thầy thuốc nên khai thác một số thông tin về người bệnh, 
bao gôm: tuôi, nơi sinh, tay thuận, nghê nghiệp và trình độ học vân. 


Ra” 
52J/ 


Hồi trước trung tâm Vùng liên hợp - 
(vỏ não vận động cảm giác bản thê 

nguyên phát) Vùng liên hợp 
thị giác 

Vỏ não 

thị giác 


thính giác Vỏ não 
thính giác Vùng đọc 
hiểu 


Vùng ngôn ngữ . 
cảm giác (Wernicke) 


Hình 32.1. Những vùng chức năng của não. 


598 


Khám hệ thần kinh và nhận biết được các triệu chứng đòi hỏi phải mất nhiều thời gian 
thực hành. Hỏi bệnh cần có kỹ thuật tinh tế hơn so với thăm khám bằng các kỹ thuật khác. 
Cần cần thận phát hiện các dấu hiệu bởi vì đây thường là cách giúp xác định chính xác vị 
trí tôn thương. Vì vậy, cần nhớ một số cấu trúc giải phẫu thần kinh cơ bản. 

Đề khám đây đủ rất khó khăn và cân nhiêu thời gian. Nó có thể phải mất hơn một ngày 
để khám một cách toàn diện (bao gồm đánh giá cả các dấu hiệu tâm thần). Điều này là 
không thể, nhưng khám sảng lọc có thể phát hiện đa số các dấu hiệu chỉ với thời gian ngăn. 


Các khía cạnh sau đây cần được chú ý: 

— 1. Khám tổng quát. Bao gồm: cô cứng: các trung tâm thần kinh cấp cao hơn; ngôn 
ngữ và các cử động bât thường. 

— 2. Dây thần kinh sọ từ I đến XI. 

— 3. Chi trên. Hệ thống vận động: cử động, trương lực, sức cơ, phản xạ, phối hợp vận 
động. Hệ thông cảm giác: cảm giác đau, cảm giác vị trí cơ thê, cảm giác rung, cảm giác 
xúc giác. 

— 4. Chi dưới: như chi trên, nhưng kèm theo đánh giá dáng đi. 

— 5. Bệnh lý tại não và tủy sống. 

— 6. Âm thôi động mạch cảnh. 

32.2. TRIỆU CHỪNG TOÁN THÂN 


32.2.1. Sự tỉnh táo 
Ghi nhận mức độ tỉnh táo của BN. Nếu BN không tỉnh táo *, cần kích thích bằng các 
phương pháp khác nhau để xem phản ứng của BN. 
32.2.2. Cổ cứng 
Bắt kỳ BN nào với các bệnh lý thần kinh cấp tính hoặc sốt hoặc thay đổi tri giác cần 
được đánh giá các dấu hiệu kích thích màng não. 
— Cho BN nằm đầu bằng, đề tay dưới chẳm BN và nhẹ nhàng gập cô BN (không để 
BẢN tự làm). Đề cằm chạm vào ngực BN. Màng não có thể bị kích thích do mủ hoặc nhiễm 
khuẩn khác ở màng não hoặc máu thứ phát trong khoang dưới nhện hoặc xuất huyết khoang 
dưới nhện. Cổ BN không gập được hoặc có kháng lực khi gập cô do đau gây co thắt các 
cơ ngửa cô. Nguyên nhân khác gây cô cứng đặc trưng bởi các yêu tố cân bằng kháng lực 
để XOay đầu, bao gồm: (1) thoái hóa cột sống cổ: (2) sau chấn thương cô; (3) bệnh 
Parkinson và (4) tăng áp lực nội sọ, đặc biệt khi có nguy cơ thoát vị hạnh nhân não. Dấu 
hiệu Brudzinski °: đùi BN tự động co lại khi gập cổ do màng não bị kích thích. 
— Dấu hiệu Kermig °: cũng cần khám nếu nghỉ ngờ viêm màng não. Gấp lần lượt mỗi 
bên đùi, sau đó cố găng duõi thắng gối trong khi đùi vẫn gấp. Điều này sẽ bị giới hạn nếu 


2 Nếu BM bất tỉnh trong kỹ thi OSCŒE, tốt nhát nên yêu cầu một BN giả khác. 
° Josef Brudzinski (1874-1917), bác sĩ nhi người Ba Lan, mô tả dấu hiệu này vào nấm 1909, 
© Vfadimir Kerig (1840-1917), bác sĩ thắn kính BV St Petersburg, mô tả vào nắm 18862. 


599 


có sự co thắt nhóm cơ vùng đùi sau (do đau), chứng tỏ màng não bị kích thích do dịch 
viêm rĩ xung quanh rề thắt lưng. 


— Mặc dù giá trị chân đoán vẫn còn chưa rõ ràng (kết hợp các dấu hiệu màng não lại 
cho LR+ là 0,92 và LR- là 0,88), đây là các dấu hiệu có ích trên lâm sàng và độ đặc hiệu 
cao. Tuy nhiên, ngay cả khi tam chứng viêm màng não kinh điển: sốt, đau đầu và cô cứng 
đều “âm tính” — cũng không loại trừ viêm màng não (nghĩa là nó không quá nhạy). 


32.2.3. Tay thuận 


Bắt tay và hỏi BN thuận tay phải hay trái. Điều này thê hiện lịch sự và giúp đánh giá 
bán cầu ưu thế — 94% người thuận tay phải và 50 người thuận tay trái có bán cầu ưu thế 
bên trái. Có sự phân chia chức năng hai bán cầu, sự khác biệt rõ rệt nhất là bán cầu ưu thế 
kiêm soát ngôn ngữ và khả năng tính toán. 

32.2.4. Định hướng 

Đề đánh giá định hướng về bản thân, không gian và thời gian của BN, bằng cách hỏi 
tên tuôi, vị trí hiện tại, ngày tháng (BN năm viện lâu ngày thường xác định sai vì môi ngày 
trội qua đêu khá giông nhau). Định hướng sai không phải là triệu chứng định vị đặc hiệu 
đê xác định vị trí tôn thương, có thê câp tính và có thê hôi phục (mê sảng) hoặc mạn tính 
và không hôi phục (sa sút trí tuệ). Thang điêm MMSE (thang đánh giá tâm thân tôi thiêu) 
là cách phù hợp đê ghi nhận các tình trạng lú lần hoặc giảm trí nhớ theo thời gian. 

Tiếp theo, tập trung vào đầu và cô — đặc biệt, là các dây thần kinh sọ. Trong các chương 
tiêp theo sẽ đê cập đên chức năng ngôn ngữ và thăm khám thân kinh ở chi trên, chi dưới. 

32.3. CAC DAY THAN KTINH SO 
32.3.1. Giải phâu 
Các dây thần kinh sọ *(xem Hình 32.2 và Bảng 32.1) xuất phát trực tiếp từ não (dây I 


và II) hoặc thân não (cuống não, cầu não và hành não) — xem Hình 32.12, Hình 32.19, 
Hình 32.36. 


32.3.2. Quan sát tổng trạng 

Nếu được, cho BN ngồi tại cạnh ø1ường. Quan sát đầu, mặt và cô. Bệnh to đầu chi, bệnh 
Paget hoặc dị dạng châm cô có thê phát hiện. Khám tổng quát cân thận có thể phát hiện 
được các dấu hiệu bị bỏ lỡ khi khám riêng lẻ từng dây thần kinh. Đặc biệt đúng với sụp 
mi, lồi mắt, đồng tử không đều, lác mắt và mặt không cân đối. Khám da đầu tìm sẹo mở 
sọ và các u sợi thần kinh. Tìm tốn thương da: ví dụ, hemangioma dạng mao mạch hoặc 
dạng hang ở mặt trên đường đi dây V trong hội chứng Sturge — Weber °. Nó kèm theo 
hemangioma dạng tĩnh mạch nội sọ ở màng não và kèm theo co giật. 


5 Giải phẫu và chức nắng các dây thần kinh sọ được công bố vào cuối TK 19. Galen đã phát hiện ra ít nhất 
7 dây thần kính vào TK thứ 2. Các dây này có thể là: thị giác vận nhãn, phần cảm giác của dây sinh ba, 
phân vận động của dây sinh ba, dây mặt, dây tiên đình ớc tai, dây thiệt hầu (gồm dây lang thang và dây 
phụ) và dây hạ thiệt. 

© W/lam Allen Sturge (1650 - 1919), bác sĩ người Anh, mô tả vào năm 1897 và Frederick Parkes IWeber 
(1863 - 1962), bác sĩ người Anh, mô tả vào nắm 1922. 


Herpes zoster (shingles) thường xuất hiện ở nơi phân bố thần kinh gây ra ban trên da 
và đau. Đặc điêm phân bô tôn thương tương ứng với vị trí giải phầu của dây thân kinh liên 
quan (xem Hình 32.4 và Hình 32.22). 

Khám các dây thần kinh theo thứ tự số của nó. 


Dây khứu giác (l) 


Dây thị giác (II) 


600 


Dây vận nhãn 


_= Than = s ì chung (III) 
Dây ròng rọc (IV) 
. ¬ Dây vận nhãn 
TIM) ngoài (VI) 
— Dây tiên đình 
ốc tai (VIII) 
Dây phụ (XI) 


Dây thiệt hầu (IX) 


Dây lang thang (X) Dây hạ thiệt (XII) 


Hình 32.2. Các dây thần kinh sọ. 
32.4. DẦY 1T (KHƯU GIAÁC) 
32.4.1. Giải phẫu 
- Dây] f (khứu giác) chỉ đơn thuần nhận cảm xuất phát từ màng nhầy của mũi và đi qua 
lỗ sàng đên hành khứu. Từ đây dãi khứu chạy phía dưới thùy trán và tận cùng ở giữa thùy 
thái dương cùng bên. 
32.4.2. Khám mũi và cảm nhận mùi 
Nhìn bên ngoài của mũi. Tìm ban đỏ hoặc biến dạng. Sau đó khám tiền đình mũi bằng 
cách nâng cánh mũi lên (người lớn: cân sử dụng banh mỏ vịt đê thám sát rõ hơn). 


f Samuel von Sommerring (1755—1830) là người đã ra phân chia 12 đôi dây thần kinh sọ theo lý thuyết 
hiện đại. Ong chia tiền định ức tai từ dây mặt, và dây thiệt hầu từ dáy phụ và dây lang thang 


601 


Không cần khám thường quy dây I. Nếu BN than phiền không ngửi thấy mùi (anosmia) 
hoặc dấu hiệu cho thấy tổn thương thùy trán hoặc thùy thái đương, cần khám dây I. Những 
BN mắt khứu giác đôi khi than phiền mắt vị giác nhiều hơn khứu giác bởi vì cảm nhận mùi 
đóng một phần lớn trong cảm nhận vị giác. Kiểm tra riêng biệt từng bên mũi với các lọ 
tinh dầu có các mùi thông thường, như cà phê, vanilla và bạc hà (kinh điển nhưng độ tin 
cậy không cao). Các chất cay, nồng như amonia không nên dùng, vì (1) gây khó chịu, (2) 
kích thích độc hại này được cảm nhận bởi các sợi cảm giác của dây V. Cách đơn giản để 
khám khứu giác là dùng alcohol isopropyl sát trùng ở bệnh viện, vì BN dễ phân biệt và 
không nồng. 

Phải khám khoang mũi khi BN mắt khứu giác. Polyp và dầy niêm mạc mũi có thê là 
nguyên nhân làm mắt mùi. 

32.4.3. Nguyên nhân gây mất khứu giác 

Phần lớn các trường hợp mắt khứu giác là ở hai bên. Nguyên nhân: (1) nhiễm trùng hô 
hấp trên (thường gặp); (2) hút thuốc lá và lớn tuổi; (3) u xương sảng: (4) võ sản sọ hoặc 
xương trán hoặc sau phẫu thuật tuyến vên; (5) bâm sinh — ví dụ: hội chứng Kallmann (suy 
tuyến sinh dục do giảm hormon hướng sinh dục); (6) u màng não vùng rãnh khứu (OGMs 
— menIngioma of the olfactory groove); vả (7) sau viêm màng não. Trường hợp một bên, 
chủ yếu do chấn thương đầu không có nứt xương hoặc giai đoạn sớm của OGMs š. 

32.5. DÂY II (THỊ GIÁC) 
32.5.1. Giải phầu 

Dây LI không phải dây thần kinh thật mà là các bó của thần kinh trung ương kéo dài 
để kết nỗi võng mạc và não bộ. Chức năng dây II chỉ đơn thuần là cảm . giác, chứa khoảng 
I triệu bó và dài khoảng 5 cm (xem Hình 32.5), đi qua lỗ thị giác và gần động mạch mắt, 
hợp với dây đối bên ở nền não tạo thành giao thoa thị giác. Định hướng không gian của 
các bó thần kinh từ những vùng khác nhau của đáy mắt được cô định, vì thế những bó từ 
phần thấp của võng mạch sẽ nằm ở phần dưới của giao thị và ngược lại. Các bó từ thị 
trường thái dương (phía mũi của võng mạc) bắt chéo tại giao thị, trong khi các bó của thị 
trường mũi đi thắng. Sợi thần kinh cho phản xạ ánh sáng đi từ giao thị đến củ não trên, ở 
đó có sự liên kết với nhân dây III. Phần còn lại của bó thần kinh có chức năng nhìn đi ra 
khỏi giao thị theo dải thị đến thê gối ngoài. Từ đây bó thần kinh tỏa ra (tia thị) và đi qua 
phần sau của bao trong, đến vỏ não thị giác của thùy châm. Trên đường đi chúng trải rộng 
ra, những bó nằm ở 1⁄4 trên đi qua thùy đỉnh và các bó nằm ở 1/4 dưới đi qua thùy thái 
dương. Kết quả của sự bắt chéo ở giao thị: thùy châm bên phải chỉ phối thị trường bên trái 
và thùy chấm trái chi phối thị trường bên phải. 


9 Các bất thường khác bao gôm: tăng khúu giác và loạn khúu. Tăng khúu là tắng độ nhạy với mùi. Thường 
là dấu hiệu của loạn thần hoặc h s(eria nhưng có thể xảy ra khi bị đau nửa đầu, hành kinh hoặc một số 
trường hợp viêm não. Loạn khúu là cảm nhận mùi không đúng, có thể sau chấn thương đầu hoặc do một 
số loại loạn thần. Ảo khứu đa phần do một tổn thương cơ quan nào đó và gợi ý có tổn thương kích thích 
Ở vỏ não khúUu giác. 


602 


Dây 


Bảng 32.1. Các đôi dây thần kinh sọ. 


thần 
kinh sọ 
1 Khứugiá Lỗ sàng Cảm giác : Ngửi 
JI- |Thigác |LÔf | cạmgiác : Nhìn 
giác 
Vận nhãn Khe ổ NT nh jp nhìn Có bi 
II ; .,.._ Vậnđộng : chéo trên và thăng ngoài; 
chung mắt trên li Tà 
co đông tử 
IV Ròng rọc KIIE với Vận động “ — Cơ chéo trên 
mát trên *& 
VI: khe 
ô mắt VI: mắt 
Kim „ Cảm giác vùng mặt; vận 
V Sinh ba V2:lỗ  Vậnđộngvàcảmgiác trên MT Ơn SiẾ 2y 
Xu động các cơ nhai 
tròn lớn V3: hàm 
V3: lỗ dưới 
bâu dục 
ý | 9N d1 lì gu : Cơ thẳng ngoài 
ngoài mát trên 
Thái 
dương ` 
: Xn Cơ biêu cảm mặt 
: Ông tai `. : Gò má ` 
VH Mặt Vận động và cảm giác _ Cơ bàn đạp 
trong Miệng TC se lưỡi 
j".. VỊ giác 2/3 trước lưỡi 
Cô 
VIH Thính giác Ông KD Cảm giác - Thăng bằng và nghe 
trong ° 
Cảm giác hầu, tai, 1/3 sau 
IX Thiệt hầu LÃ cảnh Vận động, cảm giác và _ lưỡi. Chế tiệt tuyên mang 
chê tiết tai. Vận động cơ trâm — 
hâu 
< Cảm giác hâu và thanh 
x— |Laến làn (vàndongcìcn khản 
ang than; Ô Cả ận động và cảm giác - : 
lay Sở 0Í là 3⁄6 sã Cơ vùng hằu, thanh quản 
[ và khâu cái 
XI Phụ Lổ cành ' Srðndlòie : Cơ thang và cơ ức — đòn 
—chũm 
xã: LS' (vào, : ©ø lưới 
thiệt 


603 


Hình 32.3. Neurofibroma dưới da type 1 liên quan đến dây TT và glioma 
ở câu não (schwannoma xuất hiện trong type T1). 


% TT 1 TY... .R 
ú\ \€ : Z 
ề \ \.\ j ' 

k \x 3$ \ í 

\ ` HÀ ` 

d \ Xx ` ` ¿` 

` ) 

! 


Hình 32.4. Herpes zoster nằm trong vùng phân nhánh mắt của dây thân 
kinh mặt cho thấy sự phân bố theo dây thần kinh. 


604 


Cơ vòng mắt 
gây co đồng tử 


Hạch mi 


Áo | 
Nhân phó `. Ấ Nhân chính 


giao cảm ` ` 
của dây II NA S211 a..cc 


Trung não 
(nhân phụ) H1 
Tia thị 


Hình 32.5. Đường đi của dây TT và phản xạ thị giác. 
32.5.2. Khám 
Đánh giá thị lực, thị trường và đáy mắt. 


— Thị lực: có thể thực hiện với BN mang kính, nếu được sử dụng để đọc sách hoặc 
lái xe vì tật khúc xạ không được xem là bất thường dây thần kinh. Dùng bảng thị lực cầm 
tay hoặc bảng Snellen ° trên tường. Khám riêng biệt từng bên mắt, che mắt còn lại với một 
tắm chắn nhỏ. Khi khám với bảng Snellen tiêu chuẩn cần để cách xa BN 6 m. Nếu không 
có phòng lớn, sử dụng một chiếc gương. Thị lực bình thường: BN đọc chính xác các chữ 
từ dòng thứ 6 với mỗi mắt. Đề khám nhanh hơn có thể yêu cầu BN đọc từ dòng nhỏ nhất 
mà BN có thê thấy. Nếu thị lực bên mắt yếu cải thiện khi dùng kính lỗ (pin — hole), có thể 
mắc tật khúc xạ. Nếu không đọc được chữ lớn nhất, thì yêu câu BN đếm ngón tay, nếu vẫn 
không thấy, thực hiện nghiệm pháp bóng bàn tay. Nếu thất bại, khám thị lực với ánh sáng. 
Bắt thường của thủy tỉnh thể, giác mạc, đáy mắt hoặc dây II có thể gây giảm thị lực: 


+ Mù hai mắt đột ngột: nhồi máu thùy châm hai bên, chấn thương thùy châm hai 
bên, tôn thương dây II hai bên (như ngộ độc rượu) và hyster1a. 


+ Mù một mất đột ngột: tắc nghẽn động hoặc tĩnh mạch võng mạch, viêm động 
mạch thái dương (động mạch có thể nôi lên và đập yếu; xem Hình 32.6), bệnh lý thần kinh 
thị giác không do thiếu máu nuôi, đôi khi: viêm dây II hoặc đau đầu TH EmỤC: 


+ Mù hai mắt tiến triển từ từ: có thể do đục thủy tinh thể, glaucoma cấp, thoái hóa 


° “ernarm Snelen (1634-1908), bác sĩ mắt người Hà Lan, phát minh ra bảng này năm 1862. 


hoàng điểm, bệnh lý võng mạc do đái tháo đường (xuất huyết dịch kính), chèn ép dây H 
hai bên hoặc giao thị, và tổn thương dây II hai bên — ví dụ, giảm thị lực do hút thuốc (mù 
do bệnh võng mạc). 


605 


Hình 32.7. Khám thị trường: "nói với tôi ngay khi thấy que màu đỏ đi 
vào”. 


— Thị trường: đối diện BN (xem Hình 32.7). BN phải bỏ kính. Đầu thầy thuốc ngang 
với BN. Dùng một cây que (hoặc viết) có đầu đỏ (hoặc trăng). Khám riêng từng bên mắt. 
Dụng cụ để giữa thầy thuốc và BN, đưa từ ngoài vào trong đến khi BN thấy được. Đảm 
bảo BN nhìn thắng vào mắt thầy thuốc. Khám mắt phải, yêu cầu BN nhìn vào mắt trái thầy 
thuốc, đầu BN ngang cánh tay thầy thuốc, che mắt còn lại. Đưa vật từ 4 hướng, vào giữa 
thị trường cần khám. 


+ Tiếp theo, xác định điểm mù xung quanh thị trường mỗi mắt. Di chuyên vật từ từ 
đi qua thị trường. Am điêm trung tâm rộng sẽ có hiện tượng: vật biên mât tạm thời sau đó 


606 


hiện trở lại. Chỉ khi ám điểm thật rộng mới phát hiện được. 


+ Màu đỏ đầu que khám có thể dùng để phát hiện bệnh lý của dây II. So sánh cảm 
nhận màu sắc ở hai bên mặt. Mắt kém hơn sẽ nhận thây màu mờ hơn hoặc không nhận biệt 
được màu. 


+ Nếu BN than phiền là que khám không nhìn thấy rõ, thì khám thị trường lúc này 
có thể sử dụng ngón tay thầy thuốc — thường dùng 2 ngón tay. Thầy thuốc cũng có thể sử 
dụng các ngón tay của mình để khám thị trường một cách nhanh lẹ do thiếu dụng cụ. Thầy 
thuốc đưa ngón tay từ ngoài đi vào trong và yêu cầu BN nói “có” khi vừa thấy ngón tay. 
Có thê phát hiện một số tình trạng mắt thị trường sau đây (xem Hình 32.8 và Hình 32.9): 


% Giảm thị trường đồng tâm (thị lực đường hầm): có thể do glaucoma, bắt thường 
võng mạc như viêm màng mạch — võng mạc, viêm võng mạc sắc tô, phù gai thị hoặc thiếu 
máu nuôi cấp, cùng với đau đầu migraine. Thông thường, thị trường sẽ giảm nhiều hơn khi 
vật di chuyển ra xa. Thị lực đường hầm cũng có thể do hysteria. Luôn luôn có một vùng 
nhỏ gần trung tâm thị trường mà BN không thấy được là điểm mù. Đây là vùng mà thầy 
thuốc có thê thấy gai thị bằng đèn soi đáy mắt và nơi dây II tiếp xúc với võng mạc. Phù 
gai thị làm điểm mù rộng hơn. 

 Ám điểm trung tâm hoặc mắt thị giác trung tâm, có thê do thoái hóa myelin dây 
II (xơ cứng rải rác gây ám điểm một bên hoặc hai bên không đối xứng), ngộ độ như methyl 
alcohol (ám điểm đối xứng hai bên), dinh dưỡng như giảm thị lực do rượu hoặc thuốc lá 
(ám điểm trung tâm đối xứng hoặc ám điểm trung tâm điểm mù), tổn thương mạch máu 
(một bên), glioma dây II (một bên). 

% Mắt thị lực hoàn toàn một bên: do tốn thương dây II hoặc bệnh lý ở mắt một 
bên. 

% Bán manh thái dương hai bên: do tôn thương ảnh hưởng lên trung tâm giao thị, 
gây tôn thương các nhánh mũi dây II nơi bắt chéo. Điều này làm mất thị trường thái dương 
hai bên. Nguyên nhân thường do: u tuyến yên, u sọ hầu (craniopharyngioma) và u màng 
não trên yên. 

Bán manh mũi hai bên: rất hiếm, do tôn thương hai bên tác động lên các sợi thị 
giác không bắt chéo, do xơ vữa động mạch cảnh trong. 

Bán manh đồng danh: tốn thương dải thị hoặc tia thị, ảnh hưởng lên thị trường 
bên phải hoặc bên trái. Ví dụ, mất thị trường thái dương (T) và mũi (P): do tôn thương nằm 
ở bên phải. Bản chất thực sự của khiếm khuyết này phụ thuộc vào vị trí các sợi bị tổn 
thương. Tổn thương ở dải thị thường là hoàn toàn. Tổn thương từ tia thị trở về sau: vẫn 
còn vài vùng nhìn thấy được nếu nguyên nhân do thiếu máu nuôi, mắt hoàn toàn nếu do u 
hoặc xuất huyết. Vùng vỏ não thị giác được cho là có nguồn cấp máu phụ từ động mạch 
não trước và não giữa. 

Bán manh đồng danh 1/4: mất thị trường 1⁄4 góc trên hoặc đưới cùng một phía. 
Có thể do tôn thương thùy thái dương (do tốn thương mạch máu hoặc u), gây mất 1⁄4 thị 
trường trên hoặc tốn thương thùy đỉnh (do tốn thương mạch máu hoặc u), gây mất 1/4 thị 
dường dưới. 

+ Nếu dương tính (+) có giá trị chẵn đoán LR+ = 4,2 — 6,8, nếu âm tính hầu như 
không hữu ích. 


607 


Hình 32.8. Thị trường và đường dẫn truyền thị giác, các số đánh dâu trên 
hình tương ứng với những tổn thương nêu trong Hình 32.9. 


1. THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG HẦM 

Giảm đồng tâm, như: glaucoma, phù 

gai thị, giang mai. 6. BÁN MANH ĐỒNG DANH “) Q 
2. ĐIỂM MÙ RỘNG Tổn thương dải thị đến vỏ não thùy 

Phì đại đầu dây thị giác. chẩm, như: mạch máu, u 

3. ÁM ĐIỂM TRUNG TÂM (Lưu ý: còn thị giác trung tâm nếu tổn 

Tổn thương đầu dây II đến giao thị, thương không hoàn toàn). 


như: thoái hóa myelin, nhiễm độc, 7. BÁN MANH ĐỒNG DANH 1/4 TRÊN @ @ 
mạch máu, dinh dưỡng. Tổn thương thùy thái dương, như: u, 
4. MẤT THỊ TRƯỜNG MỘT BÊN @ G® mạch máu. 


Tổn thương dây I, như: u mạch máu. 8. BÁN MANH ĐỒNG DANH 1/4 DƯỚI 
5. BÁN MANH THÁI DƯƠNG HAI BÊN Tổn thương thùy đỉnh œ e 
Tổn thương giao thị, như: u tuyến yên, á Q 

u màng não hố yên. 


Hình 32.9. Khiếm khuyết thị trường tương ứng với những vị trí tổn 
thương khác nhau trên đường dân truyên thị giác. 

— Soi đáy mắt: đừng nên bắt đầu bằng việc khám đáy mắt, nên đánh giá giác mạc 
trước với đèn soi đáy mắt. Mắt phải thầy thuốc nhìn vào mắt phải BN, và ngược lại, điều 
này giúp tránh mũi của thầy thuốc và BN chạm vào nhau. Đầu thầy thuốc phải giữ thắng 
đề BN có thê điều chỉnh bằng mắt khác. 

+ Bắt đầu với đèn soi có tiêu cự + 20, BN nhìn vào khoảng không. Điều này sẽ 
tránh gây phản xạ co đồng tử do BN cố găng thích nghi. Đầu tiên, quan sát giác mạc Và 
mống mắt, sau đó là thủy tinh thể. Có thể phát hiện loét giác mạc diện rộng, bờ mống mắt 
không đều, đo trước thủy tinh thể và bao thủy tinh thể bị bóp mép và được gọi là run mống 


608 


mắt Ì (iridodonesis). 


Hình 32.10. Soi đáy mắt trong khám thần kinh. (a) phù gai thị, (b) teo 
gai thị, (c) bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp độ IV gồm: phù gai thị; 
điểm vàng hình sao do tích tú dịch dày đặc quanh hố trung tâm và phù 
võng mạc, (d) giải phẫu đáy mắt: fovea centralis: hố trung tâm; macula 
lutea: điểm vàng; gptic nerve: gai thị. 


+ Chỉnh kính về 0, khi đó có thể tập trung nhìn về đáy mắt. Vùng mờ của thấu kính 
(trong đục thủy tinh thể) có thể gây cán trở việc quan sát. Khi võng mạc nằm trong tiêu 
điểm, trước tiên kiểm tra gai thị băng cách đi lần theo một tĩnh mạch lớn của võng mạc tới 
gai thị. Tất cả các tĩnh mạch này đều tỏa ra từ gai thị. 


+ Kiểm tra cần thận bờ gai thị. Hình dáng thông thường như là một cái tách lõm 
nông có bờ rõ. Gai thị mất độ lõm sẽ làm mờ các cạnh và được gọi là phù gai thị (xem 
Hình 32.10a). Đây là dấu hiệu chỉ điểm tăng áp lực nội sọ. Nếu nghi ngờ phù gai thị, kiếm 
tra tĩnh mạch võng mạc có đập theo nhịp không. Nếu có, loại từ tăng áp lực nội sọ, nhưng 
nếu không thì cũng không chứng minh được có tăng áp lực nội sọ. Nếu phù gai thị có liên 
quan với thoái hóa myelin phần trước dây II, gọi là viêm gai thị. Cần phân biệt: phù gai thị 
và viêm gai thị, bởi vì viêm gai thị gây mất thị giác còn phù gai thị thì không. 

+ Ghi nhận màu sắc gai thị. Bình thường: màu vàng đậm (rích yellow) tương phản 
với phần còn lại của đáy mắt — màu đỏ đậm. Đáy mắt có thể bị nhiễm sắc tô trong một số 


! Phẫu thuật đục thủy tính thể hiện đại gỡ bỏ bao thấu kính giúp điều trị hiện tượng này 


609 


bệnh và trên BN có da bị nhiễm sắc tố. Khi gai thị có màu trăng nhợt thì thường là teo gai 
thị (xem Hình 32.10b). 


+ Kiểm tra có hệ thống mỗi 1/4 của võng mạc đề tìm bất thường, đặc biệt chú ý ở 
những BN bệnh đái tháo đường và tăng huyệt áp (xem Hình 32. 10c). Ghi nhận xuât huyệt 
hoặc dịch tiệt. 


32.6. DẦY TII (VẬN NHÃN CHUNG), IV (RÒNG. RỌC) VÀ VI 
(VẬN NHÃN NGOÀI) — CÁC DẦY THÂN KINH VẬN NHÃN 


32.6.1. Giải phẫu 

Kích thước đồng tử phụ thuộc vào sự cân bằng của hệ giao cảm và phó giao cảm. Hệ 
phó giao cảm chi phối thông qua nhân Edinger — Westphal Jcủa dây III (kích thích của 
những sợi này sẽ gây co đồng tử: miosis). Hệ giao cảm chỉ phối thông qua các sợi đi từ 
vùng dưới đồi đi đến trung tâm thể mi tủy sống ở C8, T1 và T2 nơi mà chúng tạo thành 
synap với neuron thứ 2, từ đó neuron thứ 2 đi ra qua nhánh trước của thân g1ao cảm ngực 
và tạo synap tại hạch cỗ trên; neuron thứ 3 từ đây đi cùng với động mạch cảnh trong vào 
để vào mắt (kích thích gây dãn đồng tử: mydriasis). Ngoài ra, phản xạ đồng tử (xem Hình 
32.11) còn phụ thuộc vào sợi hướng tâm của nó nằm trên dây II (xem Hình 32.5). Phản xạ 
đồng tử co lại khi gặp ánh sáng: xung thần kinh đi qua dây II và dải thị đến củ não trên và 
đến nhân Edinger — Westphal của dây III ở trung não. Các sợi ly tâm từ nhân vận nhãn 
chung (xem Hình 32.12) năm trên thành của xoang tĩnh mạch hang cùng với dây IV, nhánh 
mắt của dây V và dây VI (xem Hình 32.20). Các dây thần kinh này cùng ra khỏi hộp sọ 
qua khe ô mắt trên. Các sợi gây co cơ mông mắt tận cùng ở hạch mi, từ đó các sợi hậu 
hạch tiếp tục đi đến mống mắt. Phần còn lại của dây III chi phối các cơ vận nhãn ngoại trừ 
cơ chéo trên (dây IV) và cơ thắng ngoài (dây VI). Dây III cũng chi phối cơ nâng mi trên 
(xem Hình 32.13a). 


Hình 32.11. Dây TT và dây TTI. (a) đồng tử: đánh giá kích thước và tính 
đổi xứng, (b) khám phản xạ ánh sáng. 


J Robert Marcus Gunn (1850-1909), bác sĩ mắt London, mô tả hiện tượng này vào năm 18&3. 


610 


Bó cảm giác 
giữa và bó 
gai đôi thị bên 


Nhân đỏ 


⁄ uống não 
Chất đen (bó tháp) 


DÂY III 


Hình 32.13. Các cơ vận nhãn và dây thần kinh vận động. 
32.6.2. Khám lâm sàng 
Đánh giá đồng tử và cử động mắt 
32.6.2.1. Khám đồng tử 
__ Cho BN nhìn vào một vật ở giữa khoảng không, đánh giá về kích thước và hình dạng 
đông tử, đêu hay không đêu? hai bên băng nhau không? Sự khác biệt nhỏ vê kích thước 
(khoảng 20%) được đánh giá là bình thường `. : 
Kiểm tra sụp mĩ một hoặc hai bên mắt. Cần nhớ: lộn mi (etropion là tình trạng mi dưới 
xa xuống và lộn ra ngoài do suy yếu mô liên kết) hoặc sụp phần mi mắt dưới là hiện tượng 


thoái hóa thường xảy ra ở người lớn tuổi nhưng cũng có thể do liệt dây VII hoặc sẹo trên 
mặt. Thông thường, BN sẽ cảm thây mắt bị kích thích và ướt bởi vì rôi loạn điêu tiêt nước 


Sự khác biệt này quá lớn là bất thường và được gọi là đồng tử không đều (anisocoria). Dao động nhỏ về 
kích thước là bình thường và gọi là đồng tử không ổn đính (pupillary unrest). Co dãn đồng tử có theo nhịp 
gọi là chúng nháy đồng tử (hippus); có thể xảy ra sau khi hồi phục liệt dây III hoặc trong lúc ngủ. Không 
có gì nghiêm trọng và cũng không phải là triệu chúng giúp xác định vị trí tổn thương ngoại trừ nó hiện 
diện như là một dấu hiệu hiếm của hở valve động mạch chủ nặng. 


611 


mắt. 

Khám phản xạ ánh sáng. Sử dụng đèn pin nhỏ, chiếu từ phía ngoài (để BN không bị 
chú ý bởi ánh sáng và điều tiết) di chuyên. từ từ vào đồng tử và đánh giá sự phản Ứng của 
đồng tử với ánh sáng. Quan sát cùng lúc đồng tử ở hai bên và lặp lại tương tự với mắt còn 
lại. Bình thường, đồng tử co mạnh lại khi vừa tiếp xúc với ánh sáng. Đồng thời, đồng tử 
bên kia cũng co theo. Hiện tượng này được gọi là đáp ứng đồng cảm (consensual response) 
ánh sáng. 

Di chuyển đèn qua lại giữa hai đồng từ. Nếu có teo thần kinh thị giác hoặc giảm thị 
lực nghiêm trọng do nguyên nhân nào đó, đồng tử bên bệnh sẽ dãn ra sau một thời gian 
ngắn khi di chuyển đèn từ mắt lành sang mắt bệnh. Hiện tượng trên được gọi là khiếm 
khuyết đồng tử hướng tâm (hay đồng tử Marcus Gumn )). Lý giải cho hiện tượng này: vì 
mắt bệnh giảm các xung thần kinh hướng tâm dẫn đến giảm đáp ứng với ánh sáng. Khi 
chiếu đèn từ mắt lành sang mắt bệnh đồng tử sẽ dãn ra, do phản xạ co đồng tử của mắt 
bệnh giảm nên đồng tử trở về trạng thái nghỉ sau đáp ứng đồng cảm ánh sáng. 

Bây giờ, đến lượt kiểm tra sự điều tiết. Yêu cầu BN nhìn vào khoảng không, sau đó 
chú ý vào một vật như ngón tay hoặc que khám có đầu trắng cách mũi khoảng 30 em. Bình 
thường, cả hai đồng tử sẽ co — phản ứng điều tiết. Đáp ứng trên phụ thuộc vào đường dẫn 
truyền từ vỏ não liên hợp thị giác xuống nhân dây III. Nguyên nhân gây mất phản xạ ánh 
áng nhưng còn phản xạ điều tiết thì tổn thương nằm ở thân não (đồng tử Argyll Robertson 
trong bệnh giang mai), tôn thương hạch mi (đồng tử Adie " hoặc hội chứng Parinaud "). 
Mất phản xạ điều tiết đơn thuần: đôi khi do tốn thương ở trung não hoặc mù vỏ não. 

32.6.2.2. Cử động mặt 

Các bất thường cử động mắt cần đánh giá: nhìn đôi hay song thị (diplopia) và rung 
giật nhãn cầu (nystagmus). 

Bình thường, hai mắt di cùng đi chuyên song song ngoại trừ khi hội tụ lại. Khi hai mắt 
không cùng trục: goi là lé (strabismus) hay lác mắt (squint). Bất thường này có thể do liệt 
các dây thần kinh sọ (II, IV hoặc VỊ) và góc lệch trục của những bất thường này phụ thuộc 
vào hướng nhìn được gọi là lác bất đồng hành (incomitant squint). Nếu sự lệch trục có định 
khi nhìn bất cứ hướng nào được gọi là lác đồng hành (concomitant squint). Lác đồng hành 
hay gặp ở trẻ em, thường là nguyên phát hoặc đôi khi do khối choán chỗ nội sọ. Lác đi 
kèm với song thị nêu hình ảnh không bị ngăn chặn ở não. Tình trạng này diễn tiễn khá 
nhanh ở trẻ em và có thê gây mất thị lực trầm trọng hoặc mù. 

Yêu cầu BN nhìn vào kẹp áo °. Đầu tiên, đánh giá chuyển động tự nhiên của 2 mắt. 
Yêu cầu BN nhìn sang hai bên phải và trái, trên và dưới (xem Hình 32.14). Luôn nhớ rằng 
cơ thăng ngoài (do dây VI vận động) chỉ kéo mắt ra ngoài theo trục ngang, còn cơ thắng 


! LudWig Edinger (1655-1918), bác sĩ TK Frankurt, và Carl Friedrích Otto Westphal (1833-1890), bác sĩ TK 
Berfn. 


m J/jýam Andle (1886-1935), bác sĩ thần kinh người Úc làm việc ở Anh, mô tả vào năm 1931. 

^ HenHi Parinaud (1844-1905), bác sĩ mắt người Pháp, mô tả vào năm 1869. 

° Nếu! các chiếc kẹp này được gắn trên ve áo choàng trắng được cắt may đẹp hoặc bộ áo đất tiền, thì cho 
thấy người mặc thường là bác sĩ thần kính. 


612 


trong (do dây III vận động) chỉ kéo mắt vào trong theo trục ngang. Vận động các cơ còn 
lại phức tạp hơn một chút. Khi mắt đưa ra ngoài, cơ nâng là cơ thăng trên (dây LII vận 
động), cơ hạ là cơ thẳng dưới (dây III vận động). Khi mắt đưa vào trong, cơ nâng là cơ 
chéo dưới (dây III vận động), cơ hạ là cơ chéo trên (dây IV vận động, xem Hình 32.13). 
Dựa vào nền tảng kiến thức trên nên khám cử động lên và xuống được thực hiện đầu tiên 
với việc cho mắt đưa vào trong, sau đó làm tương tự với việc cho mắt đưa ra ngoài. Cách 
khám: yêu cầu BN nhìn theo chuyên động của chiếc kẹp, cách BN 30 —40 em và di chuyển 
theo hình chữ H, bằng cả hai mắt và tìm xem có nhìn đôi hay không (ở bất kỳ hướng nào). 


Hình 32.14. Các dây sọ ITIT, IV, V: vận nhãn tự ý. (a) sang trái, (b) sang 
phải, (c) nhìn lên, (d) nhìn xuống. 

Vấn đề của phương pháp khám này là mắt BN thường khó nhìn lên khi mắt của họ di 
chuyên ra ngoài hoặc vào trong, phần lớn trong số họ sẽ có nhìn đôi nếu họ cô găng P. °, Tốt 
hơn nên cho BN nhìn lên khi mắt đang nhìn thắng. Nếu liệt dây VI: bất thường mắt đưa ra 
ngoài theo trục ngang, liệt dây III: bất thường mắt đưa vào trong theo trục ngang. Cách 
khám: đưa kẹp theo hình chữ thập. Cho BN nhìn xuống, từ phải qua trái, nếu liệt dây IV: 
có bất thường và song thị ở phía BN nhìn xuống và vào trong. 

Song thị có thể là dấu hiệu sớm của yếu cơ vận nhãn vì ánh sáng rơi vào nhiều phần 
tương ứng khác nhau của võng mạc do ánh sáng đi theo nhiều hướng khác nhau. Cần khám 
chỉ tiết hơn nếu phát hiện song thị. Hình ảnh giả thường nhợt nhạt hơn, ít tương phản hơn 
và luôn luôn nhòe hơn ảnh thật. Hỏi BN hai hình ảnh nằm cạnh nhau theo hướng ngang 


? Từ khi con người bắt đầu sắn bắn trên những thảo nguyên rộng lớn; không có bất kỳ mối đe dọa nào ở 
khoảng không phía trên đầu, do đó chuyển động của mắt cũng tiến hóa giúp chúng ta nhỉn ngang tốt hơn 
là nhìn dọc. Mắt của người già khỏe mạnh thường nhìn lên rất kém. 


613 


hay dọc. Nếu hai hình ảnh nằm theo hướng ngang, liên quan đến cơ thắng trong hoặc thăng 
ngoài. Nếu Nếu hai hình ảnh nằm theo hướng dọc, liên quan đến một trong các cơ chéo 
hoặc cơ thăng trên hoặc cơ thăng dưới. Để xác định cặp cơ nảo bị tổn thương hỏi BN hướng 
nhìn nào thì hai hình ảnh phân biệt rõ rệt nhất, khi đó cơ chỉ phối mắt đưa theo hướng đó 
bị ảnh hưởng. Ở trí hai hình ảnh phân biệt rõ rệt nhất, che một mắt lại và xác định hình nào 
biết mắn. Mắt hình ảnh phía ngoài thì tổn thương bên mắt bị che. Song thị vẫn còn khi một 
mắt bị che (song thị một mắt) có thê do loạn thị, cận thị, lạc chỗ thủy tĩnh thể, đục thủy 
tinh thê hoặc hysteria. 

Lưu ý nếu có bất thường cử động mắt về một hướng nào đó, thì có liên quan đến các 
cơ vận nhãn. Nếu phát hiện bất thường, cần khám riêng biệt từng mắt bằng cách che một 
mắt lại. Bất thường cử động mắt có thê do liệt dây III, IV hoặc VI hoặc bất thường cử động 
đồng trục thị giác (conjugate øaze). 


32.6.2.3. Đặc điểm tổn thương dây III 


Sụp mi hoàn toàn (sụp mi một phần nếu tồn thương không hoàn toàn), lác phân kỳ 
(mắt nhìn xuống và ra ngoài) và dãn đồng tử, mắt phản xạ với ánh sáng trực tiếp (phản xạ 
đồng cảm ở mắt bình thường vẫn còn) và mất phản xạ điều tiết (xem Hình 32.15). Nếu có 
tốn thương dây II, cô gắng loại trừ tổn thương dây IV, bằng cách nghiêng đầu BN về phía 
tổn thương. Mắt bệnh sẽ xoay vào trong nếu dây IV bình thường (ghi nhớ: SIN - the 
SuperIor oblique INtorts the eyes). 

Bệnh sinh liệt dây III. Nguyên nhân thường gặp nhất là chân thương hoặc tự phát. 
Nguyên nhân trung ương: tổn thương mạch máu ở thân não, khối u, hiễm hơn là thoái hóa 
myelin. Nguyên nhân ngoại biên: (1) tổn thương gây chèn ép như phình mạch (thường là 
phình động mạch thông sau), khối u, viêm màng não sàn SỌ, Carcinoma mũi hầu hoặc tôn 
thương ô mắt — hội chứng Tolosa - Hunt (hội chứng khe ổ mắt trên — tổn thương đau của 
dây III, IV, VI và nhánh VI của dây V) và (2) thiếu máu nuôi hoặc nhồi máu như viêm 
động mạch, đái tháo đường và đau đầu migraine. 


32.6.2.4. Đặc điểm tổn thương dây TV 


Khám dây thần kinh này bằng cách yêu. cầu BN đưa mắt vào trong sau đó nhìn xuống. 
Nếu tổn thương gây liệt cơ chéo trên gây yếu chức năng nhìn xuống (mắt hướng ra ngoài 
và lên trên). Có thê cho BN đi lại với đầu nghiêng sang bên lành, hướng về phía vai (điều 
này giúp BN duy trì thị giác hai bên). 


Liệt dây LV đơn thuần là rất hiếm gặp và thường là tự phát hoặc liên quan chấn thương. 
Đôi khi có thể xuất hiện khi tốn thương ở cuống não. 


32.6.2.5. Đặc điểm tổn thương dây VI 


Tác động lên cơ chi phối cử động ra ngoài của mắt, lác phân kỳ và song thị. Các dấu 
hiệu này rõ nhất khi nhìn sang phía tổn thương, khi các hình ảnh năm ngang và song song. 
Hình ngoài cùng do mắt tốn thương tạo ra sẽ biến mất khi che mắt này lại (và hình này 
thường mờ hơn). 


Hình 32.15. Liệt dây TTII. (a) nhìn thẳng, mắt phải nhìn xuống, ra ngoài 
và sụp mi, (b) không nhìn sang trái được (cơ thẳng trong), (c) nhìn sang 
phải bình thường (dây V1), (d) nhìn lên sang phải (cơ thẳng trên), (e) 
nhìn lên sang trái (cơ chéo dưới), (f) nhìn xuống sang phải (cơ thẳng 
dưới). 
Bệnh sinh liệt dây VI. 

- Tổn thương hai bên có thể do chân thương hoặc tôn thương não vùng Wernicke 
(hội chứng bao gồm liệt vận nhãn, lú lẫn và thất điều, thường liên quan tới chứng loạn thần 


615 


Korsakoff do giảm thiamine). Viêm đơn dây thần kinh đa ô và tăng áp lực nội sọ cũng là 
nguyên nhân gây liệt dây VI. 

— Tổn thương một bên thường là tự phát hoặc liên quan chắn thương. Có thể là tổn 
thương trung ương (tồn thương mạch máu hoặc u) hoặc ngoại biên (tăng áp lực nội sọ hoặc 
đái tháo đường). 

32.6.2.6. Bất thường cử động đồng trục thị giác 

Bình thường, mắt cử động sao cho các trục thị giác giữ trong cùng một mặt phẳng. Các 
trung khu cử động đồng trục: thùy trán cho cử động nhanh và thùy châm cho cử động 
chậm. Cử động đồng trục về bên phải được kiểm soát bởi não trái. Từ các trung khu này, 
các sợi thần kinh đi đến nhân dây VI, từ đây bó dọc giữa phối hợp hoạt động với nhân dây 
III đối bên (cơ thẳng trong — xem Hình 32.16). Tổn thương thân não gây liệt cùng bên cử 
động đồng trục ngang và tổn thương thùy trán gây liệt đối bên cử động đồng trục ngang. 


% N= 

` ⁄ VÀ VS2A m Thùy trán trung 
Thùy chấm ¬ Thùy trán trung _ 2 R.- NA 
trung khu đým }) khu nhìn đông Tn giờ lẾ) khu kh tong 

thị giác Z trục thị đến lờ 
z Nhân dây III Trứng rển sà: Nhân dây III 
Trung não Nhân dây IV Š ị Nhân dây IV 
¬ Cầu não 
Cầu não : = 
Bó dọc giữa 
Nhân dây VỊ ._ 3 
Chất lưới cạnh Hành não 
trung tâm cầu Hành não 
Bì não 


Hình 32.16. Cử động mắt theo hướng ngang (a) và theo hướng dọc (b). 

Có rất nhiều nguyên nhân gây lệch trục của mắt về 1 phía. Ví dụ, lệch trục bên trái: 
(1) tốn thương phá hủy (thường là mạch máu hoặc mô tân sinh), rỗi loạn đường dẫn truyền 
giữa thùy trán trái và nhân vận nhãn chung: (2) tốn thương phá hủy ở thân não phải; hoặc 
(3) tốn thương kích thích như động kinh cục bộ của thùy trán phải gây kích thích lệch trục 
bên trái. 

Liệt trên nhân (supranuclear palsy) gây mất chức năng nhìn ngang hoặc nhìn dọc 
hoặc cả hai (xem Hình 32.17). Các đặc điểm lâm sàng cần phân biệt với liệt dây II, IV và 
VI bao gồm: (1) tôn thương cả hai mắt; (2) đồng tử không phản ứng và thường không đều; 
(3) thường không có song thị; và (4) phản xạ cử động mắt bình thường, ví dụ như trong 
lúc gập và ngửa cô. 

— Liệt trên nhân tiến triển (hoặc hội chứng Steele Richardson OlszewskI *) đầu tiên 
mắt chức năng nhìn dọc sau đó là mắt chức năng nhìn ngang, đi kèm với dấu hiệu ngoại 


9 7 Sfeele and 7 Richardson, bác sĩ thần kinh người Canada, mô tả nắm 1964. 


616 


tháp, cứng cô và sa sút trí tuệ. Phản xạ cử động mặt khi gập cô và ngửa cô chỉ bị ảnh hưởng 
vào giai đoạn muộn của bệnh. 


Hình 32.17. Liệt trên nhân. (a) cái nhìn đặc trưng, (b) nhìn lên giới hạn, 
(c) nhìn xuống giới hạn. 

— Hội chứng Parinaud: mất chức năng dọc, đi kèm với rung giật nhãn cầu khi BN tập 
trung nhìn vào vật (xem bên dưới). Ngoài ra, có giả đồng tử Argyll Robertson. Nguyên 
nhân gây hội chứng này bao gôm: u tuyến tùng, xơ cứng rải rác và các tổn thương mạch 
máu. 


— Lệch trục hướng lên không tự ý (cơn xoay mắt — oculogyris crisis): do Parkinson 
sau viêm não và có thể gặp ở BN nhạy cảm với dẫn xuất phenothiazine hoặc dùng 
levodopa. 

Hội chứng One and a half: hiểm gặp, nhưng cần phải nhận ra được. Bao gồm: liệt 
chức năng ngang khi nhìn về một phía (chữ “one”), cộng với bất thường nhìn vào trong 
khi nhìn về phía còn lại (chữ “and a half”). Một số đặc điểm khác như: lác ngoài của mắt 
đối bên tôn thương (lác ngoài do liệt cầu não). Hội chúng One and a half có thể do: đột 
quy (nhồi máu), xơ cứng rải rác hoặc u mặt lưng của cầu não. 

32.6.2.7. Rung giật nhẫn câu 

Bình thường, ở trạng thái nghỉ mắt năm ở giữa do cân bằng các cơ vận nhãn. Mất sự 
cân băng này, phụ thuộc vào các xung động từ võng mạc, các cơ vận nhãn, mối liên kết 
với tiền đình và trung ương, làm cho mắt di chuyên theo một hướng nào đó. Khi đó mắt 
được đưa nhanh vê vị trí ban đầu. Khi các chuyên động này lặp đi lặp lại, gọi là rung giật 
nhãn cầu (nystasmus). Hướng rung giật nhãn câu được xác định là các chuyên động hiệu 
chỉnh nhanh, mặc dù sự bất thường năm ở chuyển động chậm ban đầu. Rung giật nhãn cầu 
do bất kỳ nguyên nhân nào sẽ xuất hiện rõ khi tập trung nhìn vào một hướng nào đó cách 
xa đường giữa. Trong nhiều trường hợp, rung giật nhãn cầu không xuất hiện khi mắt ở 
trạng thái nghỉ và chỉ xảy ra khi mắt di chuyển (rung giật nhãn cầu khi nhìn chăm chú). 


617 


Khi nhìn chăm chú cực điểm, rung giật nhãn cầu nhẹ là điều bình thường (sinh lý). Do đó, 
cách khám nystagmus là yêu cầu BN nhân nhìn theo vật một ở góc khoảng 30° so với trục 
giữa của mắt. 

Rung giật nhãn cầu có thể chia thành: dịch chuyên chậm về một hướng sau đó giật 
mạnh sang hướng còn lại (jerk) hoặc tốc độ dịch chuyên đều nhau cả hai hướng (pendular). 


— Rung giật nhãn cầu trục ngang kiểu jerk có thể đo: (1) tôn thương tiền đình (tốn 
thương câp tính: rung giật nhãn cầu về phía đối bên tốn thương, tốn thương mạn tính: rung 
giật nhãn cầu về phía cùng bên tôn thương); (2) tốn thương tiểu não (bệnh lý ở một bên 
gây rung giật nhãn cầu hướng về phía bên tốn thương); (3) ngộ độc, ví dụ như phenytoin 
và rượu (gây rung giật nhãn cầu trục dọc nhưng ít gặp) và (4) liệt mắt liên nhân 
(internuclear ophthalmoplegia). Liệt mắt liên nhân (xem Hình 32.18) xảy ra khi rung giật 
nhãn cầu lúc mắt nhìn ra ngoài và mắt còn lại không thê nhìn vào trong. Nguyên nhân là 
do tồn thương bó đọc giữa, thường gặp ở người trẻ có tổn thương hai bên trong xơ cứng 
rải rác; người già trong các tốn thương mạch máu. 


Hình 32.18. Liệt mắt nhân trung gian. (a) nhìn sang phải bình thường, 
(b) nhìn sang trái (nystagmus mắt trái và mắt phải không nhìn vào trong 
được (bên bệnh)). 


— Rung giật nhãn cầu trục dọc kiểu jerk: có thê do tôn thương thân não. ung giật 
nhãn cầu theo trục dọc có nghĩa là sự dao động theo trục dọc. Rung giật nhãn câu có nhịp 
lên (upbeat): gợi ý tổn thương ỏ ở não giữa hoặc sàn não thấy IV, rung giật nhãn cầu có nhịp 
xuống (downbeat) gợi ý tôn thương ở lỗ châm. Ngoài ra phenytoin hoặc rượu có thể gây 
những bất thường này. 

— Rung giật nhãn cầu kiểu pendular xảy ra khi thời gian các pha nystagmus bằng 
nhau. Nguyên nhân có thể do võng mạc (giảm thị lực điểm vàng, bạch tạng) hoặc do bẩm 
sinh. Tình trạng này được cho là hậu quả của thị lực kém hoặc tăng nhạy cảm với ánh sáng. 
Bệnh phát trin trong giai đoạn trẻ con và biểu hiện khi BN tập trung nhìn đề kiếm một vật 
nào đó hoặc do tăng các xung thần kinh thị giác. 


Bảng tóm tắt cách khám được đề cập trong CHƯƠNG 38. 


618 


32.7. DÂY V (SINH BA) 
32.7.1. Giải phầu 

Bao gồm: bó cảm giác và vận động. Nhân cảm giác sờ và vận động nằm ở cầu não 
(xem Hình 32.19), nhân cảm giác bản thể năm ở trung não, nhân cản giác đau — nhiệt đi từ 
hành nảo đến tủy cô trên. Đây là dây thần kinh sọ lớn nhất. 

Dây thần kinh đi từ góc cầu - tiểu não và chạy qua thùy thái dương ở hồ sọ giữa. Tại 
xương đá, dây thần kinh tạo thành hạch sinh ba (Gasserian ') và 3 nhánh cảm giác đi ra. 
Nhánh VI (nhánh mắt) đi trong xoang tĩnh mạch hang cùng với dây II và chui ra ngoài 
qua khe ô mắt trên để chi phối cảm giác da trán, giác mạc và kết mạc. Dây V2 (nhánh hàm 
trên) chui ra lỗ ô mắt dưới và chi phối phần mặt giữa và niêm mạc miệng trên, vòm miệng 
và mũi — hầu. Nhánh V3 (nhám hàm dưới) là nhánh lớn nhất đi chung với nhánh vận động, 
ra khỏi sọ qua lỗ bầu dục, chi phối phần hàm dưới và niêm mạc miệng dưới (xem Hình 
32.20 và Hình 32.21). 

Các bó cảm giác đau — nhiệt từ mặt, đi từ cầu não qua hành não và tủy cô trên, tận 
cùng tại nhân bó gai khi chúng đi xuống. Neuron truyền tin thứ hai đi từ nhân này ngược 
trở lên bó sinh ba đồi trị trước. Bó cảm giác sờ nông và bản thể tận cùng tại cầu não hoặc 
lần lượt các nhân cảm giác chính và các nhân trung não, hình thành các bó trung não trước 
và sau. Do có sự phân tách này tại thân não, nên tốn thương hành não hoặc tủy cổ cao gây 
mắt cảm giác mặt phân ly — mắt cảm giác đa — nhiệt, nhưng còn cảm giác sờ nông và bản 
thể. 

Nhánh vận động chi phối các cơ nhai. 


Nhân dây thân kinh sọ: 


VIL VII Bó dọc giữa 
Trung tâm 
nhìn ngoài 

Bó tiểu 


Nhân dây 


nạo sinh ba 


Bó vận động 
(vỏ hành và vỏ gai) 


Hình 32.19. Giải phẫu câu não. 


r Johann Laurenz Gasser (1723 - 1765), giáo sư giải phẫu học, thành phố Vienna - nước Áo 


619 


Thân cảm giác Nhánhmät.  `' 
Thân vận động mm, ) 


lli ÈNGGeee . 
Nhánh hàm trên CÀ _ 
Nhánh hàm dưới \”¬—=¬/ \ N-. 
Nhánh lưỡi ¬- ` 44IlÑÑ 
Nhánh thừng nhĩ y Ko 
<z 


Hình 32.20. Dây thần kinh sinh ba. 


Hình 32.21. Sơ đồ cảm giác da của dây V. 


32.7.2. Bệnh sử 
Đau dọc theo đường ổi dây V thường hay gặp. Tic đau (đau dây V) là cảm giác đau 

dữ đội đột ngột một trong các nhánh cảm giác của dây V. Thường gặp ở người già. Nêu 
xuất hiện phụ nữ trẻ gợi ý tình trạng xơ cứng rải rác. Cơn đau ngăn nhưng rất đữ dội. Yếu 
tố khởi phát có thê là ăn hoặc đánh răng. Đau có thể gây ra do tổn thương ở cầu não hoặc 
chèn ép dây V do bất thường mạch máu. Đau theo dây V có thể do viêm xoang, áp xe răng, 
bệnh lý ác tính của xoang và herpes zoster. Yêu cơ do dây V làm BN than phiên nhai khó 
và nói khó. 

32.7.3. Thăm khám lâm sàng 


— Phản xạ giác mạc: quẹt nhẹ vào giác mạc (không chạm vào kết mạc) từ mắt này 
sang mắt kia bằng một que quấn bông. Bình thường phản xạ chớp cả hai mắt. Hỏi BN có 
cảm giác chạm vào hay không. Thành phân cung phản xạ gồm: nhánh VI tiếp nhận cảm 
giác, dây VII thành phân vận động chi phối cơ vòng mi. Mất cảm giác giác mạc thường do 


620 


loét giác mạc. Lưu ý, nếu chỉ chớp mắt đối bên: liệt dây VII cùng bên. BN vẫn còn cảm 
giác giác mạc. 

— Cảm giác mặt: do 3 nhánh cảm giác của dây V, so sánh hai bên (xem Hình 32.22a). 
Trước tiên dùng một kim đầu nhọn (mới và sạch — không được dùng kim cũ vì những nguy 
cơ viêm gan B, HIV,...) để khám cảm giác đau. Nhẹ nhàng chạm vào da BN và hỏi xem 
cảm giác được vật nhọn hay tù. Có thể cho BN nhằm mắt. Mất cảm giác đau, BN sẽ cảm 
giác rằng là tù. Đánh dấu khu vực cảm giác tù của BN: đi từ vùng cảm giác tù đến vùng 
cảm giác nhọn. Việc khám còn bắt đầu đi từ trán lên đỉnh. Nếu tổn thương VI, cảm giác 
sẽ bình thường khi đến khoang da C2 (xem Hình 32.21). 


Hình 32.22. (a) cảm giác mặt dây V, nhánh hàm — hỏi BN đầu tù hay 
nhọn và khám 3 nhánh ở mỗi bên. (b) Herpes zoster phân bố theo đường 
đi của nhánh hàm dây V. 

+ Cần lưu ý không chạm quá mạnh vì có thể gây chảy máu. Cảm giác nhiệt không 
cần khám thường quy nếu không thể loại trừ bệnh rỗng hành não, bởi vì mất cảm giác nhiệt 
thường đi kèm mất cảm giác đau. 

+_ Yêu cầu BN nhắm mắt, khám cảm giác sờ nông — bằng que quấn bông một đầu. 
Cách khám: giống như trên, hướng dẫn BN nói “có” nếu cảm nhận được đầu que (không 
đè lên đa). Cảm giác bản thê không khám thường quy trên mặt (vì thật sự thì rất khó khám). 

— Bây giờ khám nhánh vận động: quan sát cơ căn và cơ thái dương ở trạng thái nghỉ. 
Yêu cầu BN căn chặt răng lại, sờ nắn mức độ co cứng của cơ căn phía trên xương hàm 
dưới (xem Hình 32.23). Khám sức cơ bằng cách cho BN cắn thật mạnh một cái que đè lưỡi 
băng gồ với răng côi. Độ sâu dấu răng mỗi bên cho phép đánh giá tương đối sức cơ. Hoặc 
thầy thuốc có thể có gắng rút que lưỡi ra khi BN đang căn. Nếu sức cơ bình thường thì 
không thê rút ra được. Sau đó, cho BN há miệng và thầy thuốc dùng lực để khép miệng 
BN lại. Tôn thương một bên của nhánh vận động sẽ làm cho hàm lệch về phía tổn thương. 


Hình 32.23. Khám vận động dây V: cắn chặt hàm và sờ khối cơ cắn. 

— Nghiệm pháp giật hàm dưới hay phản xạ cơ cắn: BN há miệng nhẹ, đặt một ngón 
tay lên xương hàm dưới và dùng búa gõ nhẹ lên (xem Hình 32.24). Bình thường: miệng 
khép nhẹ và không có phản ứng mạnh nào cả. Nê ếu tôn thương neuron vận động phía trên 
cầu não: hàm dưới giật rất mạnh, nguyên nhân thường do liệt giả hành tủy °. 


Hình 32.24. Khám dây V: nghiệm pháp giật hàm dưới. 
32.7.4. Nguyên nhân gây liệt dây V 

Trung ương (cầu não, hành não và tủy cô cao) bao gồm: các tổn thương mạch máu, u 
hoặc bệnh rông hành não. Ngoại biên (hô sọ giữa): phình mạch, u (thứ phát hoặc nguyên 
phát) hoặc viêm màng não mạn tính. Hạch sinh ba (hạch Gassrer, xương đá): u dây V,u 
màng não hoặc vỡ sàn sọ giữa. Xoang tĩnh mạch hang chỉ liên quan đên VI và thường 
kèm theo liệt dây II, IV và VI gặp trong phình mạch, u hoặc huyệt khôi. 

Cần nhớ rằng, nêu mất hoàn toàn cảm giác của cả 3 nhánh thì tốn thương nằm tại hạch 
hoặc rê cảm giác như: u thân kinh thích giác (xem Hình 32.25). Nêu mât hoàn toàn cảm 
giác ở một nhánh: tôn thương sau hạch. Dây VỊ là nhánh thường bị tôn thương nhât vì nó 
chạy trong xoang tĩnh mạch hang và chui qua khe ô mắt - vị trí rât dễ bị tôn thương do 


* Phản xạ hắt hơi: không được khám thường quy. Ở đây, kích thích niêm mạc mũi bằng sợi tóc hoặc sợi 
dây nhỏ gây co các cơ mũi - hầu và ngực. Các sợi hướng tâm là dây V và sợi h4 tâm là dây VIỊ ïX, X. V và 
thần kinh vận động của tủy cổ. Trung tâm phản xạ nằm ở thân não và tủy cổ cao. 


622 


nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Nếu mất cảm giác phân ly: mất cảm giác đau, còn cảm giác sờ nông gợi ý tôn thương 
ở thân não hoặc tôn thương trên nhân như: bệnh rỗng hành não, u ở lỗ châm hoặc nhỏồi máu 
động mạch tiêu não sau dưới. Mất cảm giác sờ nông nhưng còn cảm giác đau thì thường 
do bất thường nhân ở cầu não như tôn thương mạch máu hoặc u. Mất vận động có thể là 
trung ương hoặc ngoại biên. 


Ngdrornl 
VIII 


Hình 32.25. U góc câu tiểu não. Một u thần kinh xuất phát từ dây VTII, 
gây chèn ép các cấu trúc xung quanh gôm có dây V, dây VTITI, thân não, 
tiểu não. 
32.7.5. Thay đổi kích thích vận động 

Cơn động kinh co giật liên quan tới hồi trước trung tâm gồm nghiến chặt hàm và cắn 
vào lưỡi. Bệnh Parkinson và run vô căn có thể gây run môi hoặc hàm theo nhịp. Chứng 
khít hàm: hàm cắn rất chặt gặp trong uốn ván và viêm não. BN không thể mở miệng. Thuốc 
chống loạn thần có làm cho BN có cử động nhai và ngáp liên tục (loạn vận động mặt muộn 
— tardive orofacial dyskInesia). 


32.8. DAY VITI (MẠT) 
32.8.1. Giải phẫu 
Nhân dây VI nằm ở cầu não cạnh nhân dây VI (xem Hình 32.2). Dây VI (xem Hình 
32.26) ra khỏi câu não cùng với dây VIII qua góc câu — tiêu não. Sau khi đi vào ông thân 


623 


kinh mặt, phình to ra để tạo thành hạch gối. Nhánh chi phối cơ bàn đạp đi từ ống thần kinh 
mặt. Nhánh thừng nhĩ (chứa các bó nhận cảm giác 2/3 trước lưỡi) hợp với dây VI trong 
ống thần kinh mặt. Dây VII ra khỏi sọ qua lỗ trâm — chũm. Sau đó đi qua giữa tuyến mang 
tai và chỉ phối các cơ biểu cảm ở mặt. Cơ trán chịu sự chi phối thần kinh vận động trung 
ương cả hai bên; các cơ còn lại chịu sự chỉ phối vỏ não đối bên. 


Nhân tuyến 
nước bọt trên 
Nhân bó , 

đơn độc Cơ vòng 


Gơ bàn đạp 
Đám rổi nhĩ 


Hình 32.26. Dây thần kinh mặt. 


Hình 32.27. Liệt neuron vận động trên của dây VTIT, góc miệng một bên 
bị hạ xuống, mờ nếp mũi má và còn nếp nhăn trán do tổn thương não 
bên phải. 


32.8.2. Bệnh sử 
Triệu chứng đầu tiên của BN có thê là nói khó và uống nước thường bị đồ hoặc hai 
bên mặt không đôi xứng khi nhìn vào gương. Có thê cảm giác khô mắt (giảm tiêt nước 
mãt) hoặc khô miệng (giảm tiệt nước bọt). Liệt cơ bản đạp có thê gây ra: tăng cảm nhận 
âm thanh (tăng thính lực) hoặc không thể chịu được tiếng ồn hay các âm sắc cao. Cơ bàn 


đạp co lại do đáp ứng lại với âm thanh như: nhạc pop và chuyền động làm dịu lại của chuỗi 
Xương con. 


32.8.3. Khám 
Kiểm tra mặt có bất đối xứng không, do liệt dây VII sẽ làm một bên góc miệng bị hạ 
xuông, mât các nêp nhăn trán và nêp mũi má (xem Hình 32.27). Tuy nhiên, mặt vân đôi 

xứng nêu liệt hai bên. 


624 


Hình 32.28. Khám dây VII, yêu cầu BN nhìn lên và quan sát nếp nhăn 
trán (bình thường). 


Hình 32.29. Khám dây VTII, yêu cầu BN phông má (bình thường). 


625 


Kiểm tra sức cơ. Cách khám: cho BN nhìn lên và thầy thuốc quan sát nếp nhăn trán 
(xem Hình 32.28). Có mắt nếp nhăn hay không và kiểm tra sức cơ bằng cách kéo các nếp 
nhăn thắng xuống, thực hiện ở mỗi bên. Nếu liệt trung ương (trên nhân) thì các nếp nhăn 
trán tương đối nguyên vẹn, do cơ trán được chỉ phối bởi vỏ não cả hai bên. Những cơ biểu 
cảm vùng mặt còn lại thường bị ảnh hưởng khi có liệt trung ương, mặc dù đôi khi cơ vòng 
mi không bị ảnh hưởng. Yêu cầu BN phông má (xem Hình 32.29) và đánh giá sự cân đối 
hai bên. 

Liệt neuron vận động dưới hay liệt ngoại biên (tại nhân hoặc rễ thần kinh), tất cả các 
cơ biểu cảm mặt đều bị ảnh hưởng. 

Kế tiếp, yêu cầu BN nhắm mắt thật chặt (xem Hình 32.30). So sánh lông mi hai bên 
như thế nào và thử dùng lực mở từng mắt của BN. Tìm hiện tượng Bell!' có hay không. 
Hiện tượng Bell có ở tất cả mọi người, mặc dù bình thường không dễ thấy nếu người đó 
không bị liệt dây VII. Trong trường hợp này, khi BN cô găng nhằm kín mắt, bên có liệt 
mặt ngoại biên, mắt sẽ nhìn lên và mi mắt không khép kín được. Kế đó, yêu cầu BN nhe 
răng (xem Hình 32.31) và so sánh nếp mũi — má hai bên, bên liệt sẽ mất nếp này. 


Hình 32.30. Khám dây VII. Cố gắng nhắm kín mắt khi thầy thuốc vẫn giữ 
hai mi trên và dưới của BN. 


Hình 32.31. Khám dây VII. Yêu câu BN nhe răng (bình thường). 


+ Sĩ Charles Bell (1774-1842), giáo sư giải phẫu của trường London Royal College of Surgeons, sau đó là 
giáo sư phẫu thuật tại Edinburgh, mô tả liệt dây VII vào nắm 1821.) 


626 


Nếu có liệt mặt ngoại biên, kiỂm tra xem có mụn nước ở tai và vòm miệng do herpes 
zoster hạch thê gôi không - hội chứng Ramsay Hunt ". 

Liệt mặt do tốn thương vỏ não vẫn còn các cử động khóc hoặc cười và thật sự thì 
những cử động này mạnh hơn bình thường. Ngược lại (mât cử động biêu cảm nhưng còn 
cử động chủ động) do tôn thương nhiêu vùng trên vỏ não, bao gôm cả thùy trán. 

Khám vị giác 2/3 trước lưỡi: khám không thường quy. N ếu cần, cho BN đưa lưỡi ra, 
lần lượt đặt: đường, giấm, muối và quinine (ngọt, chua, mặn và đắng) vào. mỗi bên lưỡi, 
BN sẽ chỉ ra giấy vị mà mình cảm nhận được. Súc miệng bằng nước sau mỗi lần khám. 


32.8.4. Nguyên nhân liệt dây VITI 
Tổn thương do mạch máu và u là những nguyên nhân thường gặp của liệt neuron vận 
động trên. Lưu ý rằng: tổn thương thùy trán sẽ mất các cử động biểu cảm nhưng các cử 
động chủ động vẫn còn. 


Hình 32.32. Liệt Bell bên phải. 

Liệt ngoại biên ở cầu não (thường kèm tốn thương dây V và VI) gồm tổn thương mạch 
máu, u, bệnh rỗng hành não và xơ cứng rải rác. Hồ sọ sau như: u thần kinh thính giác, u 
màng não hoặc viêm màng não mạn tính. Tổn thương ngay mức xương đá (liệt Bell — liệt 
dây thần kinh tự phát cấp tính; xem Hình 32.32): vỡ xương đá, hội chứng Ramsay Hunt 
hoặc viêm tai giữa, tuyến mang tai có thể bị ảnh hưởng do u hoặc bệnh u hạt (sarcoidos1s). 
Lưu ý, liệt Bell là nguyên nhân hàng đầu (khoảng 80%) của liệt dây VII Y. 

Sự tái tạo các sợi thần kinh xuất hiện khi liệt Bell phục hồi có thể dẫn đến kết nối sai 
lệch. Hiện tượng hay gặp nhất là sự kết nối sai lệch giữa tuyến lệ và tuyến nước bọt trên 


“ James Ramsa/ Hunt (1874-1937), bác sĩ thần kinh người Mỹ. 
' BN có liệt Bell cũ có thể bị đồng vận động (sy/nkinesis). Khi nhắm mắt, góc miệng sẽ co giật; khi chu môi, 
mắt bj ảnh hưởng sẽ nhắm lại. 


627 


5% BN, gây ra: chảy nước mắt khi BN ăn: nước mắt cá sấu. 

Liệt mặt hai bên có thể do hội chứng Guillain — Barré, bệnh u hạt, bệnh tuyến mang 
tai hai bên, bệnh Lyme hoặc hiêm hơn là viêm đơn dây thân kinh đa ô. Bệnh cơ và nhược 
cơ nặng cũng có thê gây liệt mặt hai bên, nhưng không liên quan đên dây VI. 

Mắt vị giác một bên đơn thuần không kèm với các bất thường khác, có thể xuất hiện 
với những tôn thương ở tai giữa liên quan tới thừng nhĩ và thân kinh lưỡi, nhưng rât hiệm. 


32.8.5. Thay đổi kích thích 


Cử động co cứng (tomic) và đa động (clonic) của cơ mặt có thê xuất hiện trong động 
kinh. Các cử động bất thường khác của cơ mặt có thể xuất hiện như là một hậu quả của các 
bất thường ở hạch nền hoặc ngoại tháp. Những bất thường này bao gôm: múa vờn và 
chuyên động loạn trương lực. Các tổn thương kích thích ở thân não có thể làm tăng tiết 
nước bọt (đa tiết nước bọt — sialorrhea). Cũng có thê gặp trong bệnh Parkinson hoặc kèm 
với nôn dữ dội. 

32.9. DAY VITITI (THỊNH GIAC) 
32.9.1. Giải phâu 

Dây VIII (thính giác) gồm hai phần: ốc tai, các bó hướng tâm tiếp nhận âm thanh; và 
tiền đình, các bó hướng tâm giúp thăng bằng. Bó cảm nhận â âm thanh bắt đầu từ cơ quan 
Corti ” và chạy đến nhân ốc tai ở cầu não. Từ đây, dẫn truyền sang hai bên đến thê gôi 
trong và đến hồi trên của thùy thái dương. Bó tiên đình bắt đầu từ túi bầu dục và ống bán 
khuyên, hợp với thần kinh ốc tai trong ông thần kinh mặt. Cả hai đi vào thân não tại góc 
cầu — tiểu não. Sau khi đến cầu não, bó tiền đình tỏa ra qua thân não và tiểu não. 


32.9.2. Bệnh sử 

BN không nghe được hoặc do người xung quanh nhận biết được. Không nghe được 
một bên thường do tôn thương thân kinh và cân được chân đoán chính xác. Cân làm rõ 
khởi phát đột ngột hay từ từ, có tiên sử gia đình người thân bị điệc hay không hoặc nghê 
nghiệp hay sở thích tiêp xúc với tiêng ôn mà không có dụng cụ bảo vệ tai hay không (công 
nhân xưởng tiện, nghệ sĩ nhạc rock đã nghỉ hưu). Cân khai thác tiên sử chân thương hoặc 
nhiễm trùng tai tái phát. 

32.9.3. Khám tai và chức năng nghe 

BN có đeo dụng cụ hỗ trợ tai hay không: nếu có thì bỏ ra. Kiểm tra loa tai và sẹo sau 
tai. Kéo loa tai nhẹ nhàng (BN sẽ đau nêu có bệnh lý ở tai ngoài hoặc bệnh khớp ở thái 
dương — hàm). Có nôt ở trước và sau tai không, nêu có bệnh của ông tai ngoài. 

Khám ống tai ngoài. Ông tai ngoài của người lớn thường gập khúc vì vậy để nhìn màng 
nhĩ, cân kéo tai ngoài BN lên và ra sau trước khi đặt ông soi tai. Màng nhĩ bình thường có 
màu xám ngọc trai và lõm. Quan sát ráy tai hoặc tắc nghẽn ông tai, kiêm tra xem viêm 
màng nhĩ hoặc thủng màng nhĩ hay không (xem CHƯƠNG 38). 

Bây giờ, kiểm tra chức năng nghe. Phương pháp đơn giản: che ống tai ngoài bên kia 


# Alfonso Corti (1822-1888), nhà giải phẫu người Italia, mô tả điều này nắm 1851 


với một ngón tay và dịch chuyển ngón tay để làm phân tâm BN trong khi thì thầm vào tai 
BN một con số nào đó. Cần có bộ số chuẩn cho các âm trầm bồng khác nhau. Ví dụ, số 68 
thường dùng để kiểm tra âm sắc cao và 100 thường dùng kiểm tra âm sắc thấp. Nên thì 
thầm vào cuối thì thở ra đê chuẩn hóa âm lượng và cách tai BN 60 em. 


628 


Hình 32.34. Khám dây VIITI, nghiệm pháp Weber. 
Không nên làm run thanh quản nếu âm phát ra đã đủ nhẹ nhàng. Nếu điếc một phần, 
cân làm nghiệm pháp Rinné và Weber: 


— Nghiệm pháp Rinné * — dùng âm thoa đang rung có tần số 512 hoặc 256 Hz đặt 
lên mỏm chũm sau tai, khi bệnh không còn nghe nữa thì đặt âm thoa ngay trước ống tai 
ngoài (xem Hình 32.33). Bình thường BN vân còn nghe được khi đặt âm thoa ngay trước 
ống tai ngoài. Nếu BN điếc do thần kinh, vẫn nghe được khi đặt ở ống tai ngoài, do dẫn 


* Heinrich Adolf Rinné (1819-1968) chuyên gia về tai người Đức mô tả nghiệm pháp của ông vào năm 
1855 với âm thoa 512 Hz. 


truyền qua không khí và dẫn truyền qua xương giảm đồng thời, vì vậy dẫn truyền qua 
không khí tốt hơn — bình thường (do bình thường: dẫn truyền đường khí nhanh hơn đường 
xương): khi đó Rinné (+). Nếu điếc dẫn truyền (do tai giữa), BN sẽ không còn nghe được 
khi đặt âm thoa trước ống tai ngoài, khi đó Rinné (-). 


— Nghiệm pháp Weber  — dùng âm thoa đang rung có tần số 256 hoặc 512 Hz đặt 

ở giữa trán BN (xem Hình 32.34). Bình thường: âm nghe được nằm ở giữa trán. Điếc thần 
kinh: âm nghe được rõ hơn ở tai không bệnh. Điếc dẫn truyền: âm nghe to hơn ở tai bệnh. 
Nguyên nhân gây điếc. Điếc thần kinh một bên có thể đo: (1) khối u, như u dây dây 

VII; (2) chắn thương: như vỡ xương đá hoặc (3) bệnh mạch máu của động mạch tai trong 
(hiếm). Điếc thần kinh hai bên có thê do: (1) sống trong môi trường có tiếng ôn; (2) thoái 
hóa, như điếc do tuổi già; (3) ngộ độc như aspinrin, gentamicin hoặc rượu; (4) nhiễm trùng, 
như hội chứng rubella bẩm sinh, giang mai bẩm sinh hoặc bệnh Ménière. Điếc thần kinh 
hai bên đo thân não tương đối hiếm. Điếc dẫn truyền: (1) ráy tay; (2) viêm tai giữa; (3) xơ 

629 cứng tai hoặc (4) bệnh xương Paget. 


Bệnh nhân ngỗi 
trên girờng- 
thây thuốc đứng 
sau lưng bệnh 
nhãn 


Xoay đâu bệnh 
nhân sang 1 bên, 
kéo nhanh người 
bệnh nhân về phía 


Đầu ở vị trí 45 
độ sao với mất 
phẳng ngang, 
mắt vẫn mở và 
nhìn xuống sản 
khoäng 30 giây. 
Lắp lại với đầu 
xoay sang bên 
còn lại 


Lưu ý: Hallpike dương tính: có thời gian tiêm tàng ở 
tư thế 3 trước rung giất nhãn câu (+i-), khi ở trong 
tư thế không an toàn với tai bệnh nằm phía dưởi 


Hình 32.35. Nghiệm pháp Hallpike. 


x Ernest Heinrich Weber (1725-1878), nhà sinh lý người Đức. 


630 


32.9.4. Khám chức nắng tiên đình 

Nếu BN than chóng mặt, thực hiện nghiệm pháp Hallpike “(xem Hình 32.35). Cách 
khám: cho BN ngồi và giải thích cụ thể cho BN về nghiệm pháp thầy thuốc sẽ làm, xoay 
đầu BN sang bên sau đó giữ đầu BN và cho BN năm ngửa nhanh để đầu ở góc khoảng 45° 
so với mặt phăng ngang. Yêu cầu BN phải mở mắt. Nếu nghiệm pháp (+): BN chóng mặt 
và rung giật nhãn cầu (xoay) về phía tốn thương (tai thấp hơn) vài giây, sau đó giảm và 
ngưng trong 10 — 15 phút; gặp trong bệnh cảnh gọi là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính 
(benign paroxysmal positioning vertigo — BPPV). Xảy ra khi thay đôi tư thê của đầu, sau 
đó địu đi, vì thế tên gọi trước đây là chóng mặt tư thế lành tính nhưng không phù hợp. 
Bệnh sinh: do rối loạn túi bầu dục và xuất hiện sau nhiễm trùng, chấn thương hoặc các 
bệnh lý mạch máu; làm xuất hiện các tinh thể trong các ống bán khuyên. Những tinh thể 
này đi chuyển quán tính theo cử động của đầu gây ra chóng mặt và rung giật nhãn cầu. 
Nếu không có giai đoạn tiềm ân, không mệt hoặc rung giật nhãn cầu không mất hoặc biến 
đổi nhiều dạng, gợi ý nguyên nhân ở thân não (xơ cứng rải rác) hoặc tiểu não (carcinoma 
đi căn). 
Nguyên nhân rối loạn tiên đình 

— Nguyên nhân mê đạo: viêm mê đạo cấp, say tàu xe, ngộ độc streptomycin, hoặc 
hiếm hơn là bệnh Ménière. Nguyên nhân tiền đình gồm: viêm thần kinh tiền đình, các 
nguyên nhân gây điếc thần kinh. 

— Tại thân não. các tôn thương mạch mu, u tiểu não hoặc não thất IV, thoái hóa 
myelin hoặc tình trạng co thắt mạch như đau nửa đầu liên quan đến trung tâm liên kết của 
hệ tiền đình. 

— Chóng mặt có thể liên quan đến mất chức năng thùy thái dương (thiếu máu nuôi 
hoặc động kinh cục bộ phức tạp). 


32.10. DẦY 1X (THIỆT HẦU) VÀ DẦY X (LANG THANG) 
32.10.1. Giải phẫu 


Nhân tiên đình Nhân dây thần kinh sọ: 
(chóng mặt, nôn ói, KG  c ờng 
rung giật nhãn cầu) Bó tiểu não (dấu tiểu 

ï não cùng bên) 


Bó giao cảm 
đi xuống 


Bó,xuống của dây V 

(mất cảm giác đau nhiệt 

Bó cảm giác giữa cùng bên ở mặt) 
(mất cảm giác 


Kecl)rytune~ Bó gai đồi thị (mất cảm 
sâu đối bên) 


giác đau nhiệt đối bên 
Bó tháp (liệt nửa cơ thể) 
người đối bên) 


Hình 32.36. Giải phẫu hành não. 


Z Charles Hallpike (1900-79), bác sĩ tai mũi họng người Anh. 


631 


Các dây này bao gồm chức năng: vận động, cảm giác và thần kinh tự động (thực vật). 
Bó thần kinh từ các nhân ở hành não (xem Hình 32.36) tạo thành nhiều rễ con khi đi ra 
khỏi hành não. Tạo thành dây thần kinh IX, X và cũng góp phần tạo nên dây XI. Các dây 
thần kinh ra khỏi hộp sọ qua lỗ cảnh (xem Hình 32.37). Dây IX nhận các bó cảm giác từ 
mũi — hầu, hầu, tai giữa và tai trong và 1/3 sau lưỡi (bao gôm các bó vị giác). Nó cũng 
chứa các bó thần kinh chế tiết cho tuyến mang tai. Dây X nhận các bó cảm giác từ hầu và 
thanh quản và chi phối các cơ ở hầu, thanh quản và khâu cái. 


Thiệt hâu (cảm giác 
vùng hầu, vận động cơ 
trâm hâu, cảm giác vị 
giác 1/3 sau của lưỡi) 


Lỗ tĩnh mạch cảnh 

Phân gai của dây phụ. 
Vận động cho cơ ức dđòn 
chũm và cơ thang 


Nhánh hầu (nâng khẩu 
cái và đóng lỗ mũi 
hầu. Tạo nhu động cơ 
thắt (trên, giữa, dưới)) 


Nhánh quặt ngược thanh 

; quản. Vận động cho tất cả 

các cơ nội tại của thanh 
quản. 


Nhánh thanh quản trên 77; 
Trong 


Ngoài 


Hình 32.37. Các dây thần kinh sọ thấp. Hạ thiệt (I1X), lang thang (X), phụ 
(X1). 
32.10.2. Bệnh sử 
Tổn thương dây IX: có thê không triệu chứng, nhưng BN có thể cảm thấy khó nuốt 
các thức ăn khô. Đau dây IX là một tic đau nhói của dây IX. BN sẽ cảm thây đau dữ dội 
(shooting) đột ngột từ một bên họng lan sang tai cùng bên. Có thê có vùng khởi phát ở 
họng và xảy ra khi BN nhai hoặc nuôi. 
Liệt dây X một bên: khó khởi phát nuốt thức ăn và nước, kèm theo khàn giọng. 
32.10.3. Khám lâm sàng 
BN há miệng và khám bằng que đè lưỡi. Ghi nhận vị trí lưỡi gà. Cho BN nói “Aaaa” 


632 


(xem Hình 32.38). Bình thường: bờ sau của khẩu cái mềm — màng khẩu cái —- Velum22 
nâng lên đối xứng cả hai bên. Nếu lưỡi gà lệch sang một bên: tôn thương dây X một bên, 
chú ý: lưỡi gà sẽ lệch sang bên lành. 


Hình 32.38. Khám dây TIX. BN nói "Aaaa” và xem sự cân xứng của màng 
hầu hai bên. 

Khám phản xạ nôn (bó cảm giác của dây IX và vận động của dây X): thường không 
cần thiết. Phương pháp thay thế tốt hơn là chạm vào phía sau hầu mỗi bên (không phải 
khâu cái mềm) băng cây đè lưỡi; hỏi BN có cảm nhận được không. Bình thường sẽ có phản 
xạ co khẩu cái mềm. Nếu mắt phản xạ nhưng cảm giác vẫn còn, gợi ý tổn thương dây X. 
Nguyên nhân thường gặp của giảm phản xạ nôn là do tuôi già. Cần lưu ý: nếu phản xạ bình 
thường mà thầy thuốc khám quá mạnh tay, thì BN có thể nôn vào người khám. 


Yêu cầu BN nói chuyện đề phát hiện khàn giọng (có thể do tôn thương tái phát thần 
kinh thanh quản một bên), sau đó cho BN ho. Lắng nghe để phát hiện tiếng ho giông như 
bò trong tôn thương thần kinh quặt ngược thanh quản. Không cân phải khám thường quy 
cảm giác 1/3 sau lưỡi (dây IX). 

Kiểm tra khả năng nuốt bằng cách cho BN uống ngụm nước nhỏ và quan sát có trào 
ngược lên mũi hoặc ho hay không? 

32.10.4. Nguyên nhân gây liệt dây IX và dây X 

Nguyên nhân trung ương gồm các tôn thương mạch máu (nhồi máu hành não ngoài, 
do bệnh lý động mạch đôt sông hoặc động mạch tiêu não sau dướ!), u , bệnh rông hành 
não và bệnh neuron vận động. Nguyên nhân ngoại biên (hô sau): phình mạch ở nên sọ, u, 
viêm màng não mạn tính hoặc hội chứng Guillain — Barré. 

32.11. DÂY XI (PHỤ) 
32.11.Í. Giải phẫu 

Phần trung ương của dây này nằm ở hành não, gần với nhân dây IX, X và XI. Phần 

tủy gai năm ở 5 khoanh tủy đâu tiên. Chui ra khỏi hộp sọ cùng với dây IX và X qua lỗ cảnh 


24 L⁄@/um trong tiếng Latin nghĩa là 'nàn che“ 


(xem Hình 32.37). Nhánh trung tâm cung cấp một số sợi vận động cho dây X và nhánh tủy 
gai chỉ phối cơ thang và cơ ức đòn chũm. Bó vận động chi phối cơ ức đòn chũm được cho 
là bắt chéo hai lần nên vỏ não kiểm soát cơ này năm cùng bên. Điều này cho thấy khi co 
CƠ sẽ quay đầu về phía đối diện. Nghĩa là bán cầu nhận thông tin và điều khiển bên nào 
của cơ thê sẽ làm đầu quay về bên đó. 


32.11.2. Khám 


Yêu cầu BN nhún vai (xem Hình 32. 39). SỜ khối cơ thang và cô gắng đây vai BN 
xuống. Sau đó hướng dẫn BN xoay đầu về phía tay thầy thuốc đang cản lại (xem Hình 
32.40). Cần nhớ: cơ ức đòn chũm bên phải sẽ làm đầu xoay sang trái. Đồng thời sờ khối 
cơ ức đòn chũm. 

Chứng vẹo cô (torticollis) do tăng hoạt động của nhiều cơ cô thường gặp hơn là yếu 
cơ. Bao gồm một phức hợp rối loạn vận động. Đầu lúc nào cũng nghiêng sang một bên 
hoặc trong trạng thái co cứng. Yêu cầu BN đưa đầu về trước. Thường thì bệnh có thể làm 

633 được một chút, nhưng cần quan sát xem BN có dùng tay để đầy cho đầu thắng hay không. 


Hình 32.39. Khám dây XI¿ (a) BN nhún vai và tay người khám cố gắng 
đẩy xuống, (b) teo khối cơ thang bên trái. 


Hình 32.40. Khám dây XI, yêu cầu BN xoay đầu vê =TP tay thầy thuốc 
đang cản lại. 


634 


32.11.3. Nguyên nhân liệt dây XI 
Nguyên nhân một bên thường liên quan đến chắn thương vùng cổ hoặc sàn sọ, bại liệt, 
biến dạng châm cổ (sàn sọ dẹt — platybasia), bệnh lý rỗng tủy và u gần lỗ cảnh. Nguyên 
nhân hai bên thường do bệnh lý neuron vận động, bại liệt và hội chứng Guillain — Barré. 
Lưu ý, yêu cơ ức đòn chữm và cơ thang hai bên cũng có thể do loạn dưỡng cơ (đặc biệt 
loạn trương lực cơ teo). 


32.12. DÂY XII (HẠ THIỆT) 
32.12.1. Giải phẫu 
Dây thần kinh đi từ hành não. Ra khỏi hộp sọ qua lỗ hạ thiệt. Chi phôi hoạt động của 
lưỡi. 
32.12.2. Bệnh sử 
Liệt dây XI hai bên, BN sẽ cảm thấy khó nuốt và nuốt nghẹn khi lưỡi cuốn vào họng. 
Không có thay đôi về cảm giác khi tôn thương dây XII và tôn thương một bên hiêm khi 
gây ra triệu chứng. 
32.12.3. Khám 


Quan sát lưỡi BN lúc nằm ở sàn miệng. Bình thường lưỡi có thể chuyên động nhẹ, đặc 
biệt khi thè ra, nhưng không teo. Kiểm tra lưỡi có teo và các cơ xếp thành bó (các bó cơ 
này không đều, co thắt không theo nhịp). Các dấu hiệu này chỉ điểm tốn thương neuron 
vận động dưới. Các bó cơ lưỡi này có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên (xem Hình 
32.41). 


Hình 32.41. Các bó cơ lưỡi trong bệnh lý neuron vận động dưới. 


Yêu cầu BN thẻ lưỡi ra khỏi miệng (xem Hình 32.42), trong liệt ngoại biên lưỡi sẽ 
lệch sang phía tốn thương (xem Hình 32.43). Lưỡi, cũng giống như mặt và khâu cái, ở 
phần lớn mọi người, vận động trung ương chi phối cả hai bên, vì vậy liệt trung ương một 
bên thường không gây lệch. 


635 


Hình 32.42. Khám dây XI, yếu cầu BN thè lưỡi ra. 


Hình 32.43. Liệt dây XII, tổn thương neuron vận động dưới. 
Liệt trung ương dây XII chỉ biểu hiện rõ trên lâm sàng khi tôn thương hai bên, khi đó 
lưỡi sẽ giảm sự linh động. Sự kết hợp liệt trung ương hai bên của dây IX, X và XII được 
gọi là liệt giả hành tủy. 


Liệt ngoại biên đây XII so thê làm các cơ tạo thành bó, teo và yếu. Nếu tôn thương hai 
bên sẽ gây rối loạn vận ngôn. 

Rối loạn vận động cũng có thê ảnh hưởng đến lưỡi. Trong bệnh Parkinson, lưỡi có thể 
run một cách rõ rệt, nhất là khi nói hoặc thè ra. Múa vờn, múa giật và chứng loạn vận động 
muộn cũng có thể ảnh hưởng đến lưỡi. 

32.12.4. Nguyên nhân liệt dây XIT 

Liệt trung ương hai bên có thể do các tốn thương mạch máu, bệnh neuron vận động 
hoặc u như: u di căn ở sàn sọ. 

Liệt neuron vận động dưới (ngoại biên) một bên được chia làm hai loại: trung ương và 
ngoại biên. Trung ương: tôn thương mạch máu, như huyết khối động mạch đốt sống, bệnh 


636 


neuron vận động và bệnh rỗng hành não. Ngoại biên ở hồ sau bao gồm phình mạch hoặc 
u, viêm màng não mạn tính và chấn thương; ở cô trên bao gồm u hoặc bệnh hạch bạch 
huyết và dị tật Arnold — Chiari P°, Dị tật Arnold — Chiari là bệnh bâm sinh của sàn sọ với 
thoát vị hạnh nhân tiểu não và hành não vào ống sống, gây liệt các dây thần kinh sọ thấp, 
dấu rối loạn chỉ thể tiểu não (do chèn ép hạnh nhân tiêu não) và dấu hiệu tôn thương neuron 
vận động trên của hai chân. 

Liệt ngoại biên hai bên do các nguyên nhân như: bệnh neuron vận động, hội chứng 
Guillain — Barré, bại liệt và dị tật Arnold — Chiar1. 
Bảng 32.2. Đặc điểm lâm sàng của giả liệt hành não và liệt hành não. 
Liệt hành não (liệt ngoại 


Giả liệt hành não (liệt trung 


Đặc điểm ương hai bên dây 1X, X và XIT) biên hai sat syi IX,Xvà 
- Phản xạ nôn | Tăng hoặc bình thường - Mất 
. Lưỡi Co cứng - 1eo, họp thành bó cơ 
Dấu giật hàm dưới Tăng Mắt hoặc bình thường 
| Lời nói | Loạn vận ngôn kiểu co cứng Giọng mũi 


mì 


Dâu hiệu vận động trung ương hai bên Dâu hiệu của bệnh tiêm ân (co 


(bó dài) cứng chì) 
_ Cảm xúc không Ôn định < - Cảm xúc bình thường 
Nguyên nhân khác | Ti lý ri mẩn não hai "`. | IEônlli Tem tên động 
trong hai bên) . hội chứng Guillian-Barré 
| Xơ cứng rải rác | Bại liệt 
| Bệnh neuron vận động ñ | Nhỏi máu thân não 


32.13. TỒN THƯƠNG ĐA DÃY THÂN KINH SỌ 
Đường đi của các dây thần kinh sọ cho thấy chúng có thể bị tổn thương theo nhóm chỉ 

bởi một nguyên nhân đơn lẻ ở vị trí mà chúng đi sát với nhau. Những quá trình bệnh lý 
nhât định có thê ảnh hưởng đên một nhóm dây thân kinh sọ nhât định. Có nhiêu hội chứng 
là kêt quả từ sự bât thường của các nhóm dây thân kinh sọ: 

— Ảnh hưởng một bên dây III, IV, V và VI: gợi ý tổn thương xoang tĩnh mạch hang. 

— Ảnh hưởng một bên dây V, VỊ và VIH: gợi ý tốn thương góc cầu -— tiểu não 
(thường là khôi u). 

— Ảnh hưởng một bên dây IX, X và XI: gợi ý tổn thương lỗ cảnh. 

— Ảnh hưởng hai bên dây X, XI và XII: gợi ý liệt hành não nếu liệt ngoại biên và 
giả liệt hành não nêu liệt trung ương. Đặc điêm lầm sàng của liệt hành não và giả liệt hành 
não được đê cập trong Bảng 32.2 và nguyên nhân của liệt đa dây thân kinh sọ được liệt kê 


°b Jujljes Arnold (1835-1915) và Hans Chiari (1851-1916), hai nhà sinh lý bệnh người Đức, mô tả bệnh này 
vào nấm 1894. 


637 


trong List 32.1. 

— Yếu CƠ vận nhãn và cơ mặt do co liên tục: gợi ý chứng nhược CƠ. Yếu cơ vận nhãn 
không do thân kinh sọ: có thê do bệnh cơ ô mát. Đây là các loại yêu cơ không do tôn 
thương dây thân kinh sọ. 

List 32.1. Nguyên nhân liệt đa dây thần kinh so. 

—_ Carcinoma mũi - hầu. 

— Viêm màng não mạn tính (carcinoma, bệnh máu ác tính, lao, bệnh u hạt). 

— Hội chứng Gulllain — Barré (ngoại trừ dây cảm giác). 

" Tôn thương thân não. Thường do bệnh mạch máu gây liệt chéo vận động hoặc cảm giác (dấu 
thân kinh sọ một bên và dâu hiệu của bó dài đôi bên). BN có u thân não (vd: góc câu - tiêu não) 
cũng có các dâu hiệu tương tự. 

— _ DỊ tật Arnold — Chiari. 

—_ Chấn thương. 

—_ Bệnh Paget. 

—_ Viêm đơn dây thần kinh đa ô (hiếm) (đái tháo đường). 


32.14. ĐẦU VÀ CỔ 


Quan sát và sờ hộp sọ để tìm sẹo (do phẫu thuật hoặc chấn thương) và bướu, có thê do 
u màng não hoặc sarcoma. Nghe hộp sọ bằng mặt màng của ông nghe, ở xương trán sau 
đó hai bên xương châm và đặt mặt chuông lên mỗi mắt BN (với mắt đối bên vẫn mở). Yêu 
cầu BN nín thở mỗi khi nghe. Âm thôi trên hộp sọ: gợi ý dị dạng động tĩnh mạch, bệnh 
Paget tiễn triển hoặc u màng não dạng mạch máu hoặc có thể từ động mạch cảnh. 


Động mạch mạch FAx........ Dây 
mạc trước ⁄ Ä Ô thị giác /_ Động mạch 
ý) Ă 4 T3 cảnh trong 
Phẫu N + 


Dây IỶ Dây VI 


Hình 32.44. Giải phẫu động mạch cảnh. 


638 


32.15. AM THOTI ĐỌNG MẠCH CANH 
32.15.1. Giải phầu 

Động mạch cảnh chung trái đi ra trực tiếp từ động mạch chủ và động mạch cảnh chung 
phải đi ra từ thân động mạch thân cánh tay đâu, là nhánh đầu tiên của động mạch chủ. 
Động mạch cảnh chung chạy lên từ khớp ức — đòn và đi ra sau cô, sau đó chia nhánh ngay 
ở bờ trên sụn giáp thành động mạch cảnh trong và ngoài. Động mạch cảnh ngoài tận cùng 
ở tuyên mang tai và chia nhánh động mạch thái dương nông và động mạch hàm trong. 
Động mạch cảnh trong đi vào trong sản sọ qua ông cảnh ở xương: thái dương (xem Hình 
32.44). 


32.15.2. Khám lâm sàng 

Thông thường, nghe âm thổi động mạch cảnh bằng phần chuông của ống nghe đặt ở 
vị trí giữa góc hàm dưới và bờ trên sụn giáp, chưa có nghiên cứu chứng minh phương pháp 
nào là tốt nhất. 

Âm thổi động mạch cảnh thường gặp, khoảng 20% trẻ em và 1% người lớn. Xuất hiện 
nhiều hơn ở BN tăng cung lượng tim (thiếu máu, nhiễm độc giáp và rò động - tĩnh mạch 
ở BN lọc thận). Cần phân biệt với tiếng thối do tắc nghẽn động mạch chủ (lớn hơn ở vùng 
trước tim) và tiếng thôi tĩnh mạch (thì tâm trương và mất khi đè nhẹ lên cô phía trên ống 
nghe). 

Đặc điểm quan trọng của âm thối: liên quan đến hẹp động mạch cảnh và đột quy. LR+ 
cho hẹp động mạch cảnh (70 — 99% phát hiện trên siêu âm Doppler) là khoảng 4. Ở những 
BN có triệu chứng (cùng bên với TIA hoặc đột quy trước đó), âm thôi có thể dự đoán hẹp 
với mức LR+ tương đương. Không thấy âm thôi cũng không loại trừ được tổn thương. 


Có một sự đồng thuận chung đó là: sự xuất hiện của âm thổi chỉ điểm tăng nguy cơ Xơ 
vữa mạch máu và ở BN trẻ (< 75), ít nhất, tăng nguy cơ đột quy với tỷ lệ mới mắc hằng 
năm l — 3%. Tuy nhiên, do vẫn chưa có phương pháp điều trị tốt nhất cho những BN này, 
một số nhóm nghiên cứu cho rằng không nên kiểm tra âm thổi động mạch ở những BN 
không có triệu chứng đề nếu có âm thôi thì không phải thực hiện các xét nghiệm cũng như 
cảnh báo không cần thiết. 


T&O'C essentials 


1. Thăm khám lâm sàng thần kinh chỉ tiết chỉ có thể được tiễn hành khi đã đánh giá tình trạng tri 
giác, định hướng, tay thuận. 

._ Luôn nhớ rằng phải so sánh sự cân xứng hai bên khi thăm khám thần kinh. 

3. Thăm khám các dây thần kinh sọ là một tiễn trình thăm khám phức tạp, đòi hỏi phải thực hành 
nhiêu và thường xuyên nêu muôn trở thành một thây thuộc thăm khám thân kinh thuân thục. 

4.. Kinh nghiệm để nhận biết các bất thường ở các dây thần kinh sọ là rất quan trọng, điều này sẽ 
giúp chúng ta hướng đên một chân đoán chính xác. Tuy nhiên, việc này sẽ rât khó khăn, ví như 
lân đầu tiên chúng ta thây được BN liệt dây II. 

5. Nếu có một bất thường về vận nhãn mà không phù hợp với các bệnh lý của một dây hoặc nhiều 
dây thân kinh sọ thì cân xem xét đên các bệnh lý ở cơ vận nhãn hoặc nhược cơ. 

6... Run giật bó cơ ở lưỡi là một triệu chứng đặc hiệu cho tồn thương neuron vận động dưới của dây 
XI, thường do bệnh lý neuron vận động. Nhưng nó dễ bị bỏ qua, trừ khi chúng ta thăm khám 
một cách cân thận và tỉ mỉ. 

639 7.. Luôn nhớ rằng âm thôi động mạch cảnh rất hay gặp, tuy nhiên độ nhạy của dấu hiệu này trong 

chấn đoán hẹp động mạch cảnh rất thấp trên lâm sàng nhất là ở những BN không có triệu chứng. 


THẮM KHẨM THÂN. 
KINH: NGÔN NGỮ VÀ 
THÂN KINH 
CAO CẤP 


S% 


Những suy nghĩ, tính cách và tâm hồn của con người không thể che đậ Y 
Và luôn được biểu lộ ra lời nói 


M/ton 
Trong thời gian hỏi bệnh sử tổng quát cũng như thần kinh thì việc xuất hiện các rối 
loạn ngôn ngữ đêu có khả năng phát hiện. 
33.1. KHAM NGÔN NGỮ 
List 33.1. Thăm khám BN có dysphasia. 


Nó ói 2 loát (thường là mắt ngôn ngữ - aphasia Nói không lưu loát (thường mắt ngôn ngữ vận 


tiếp nhận, dẫn truyền và gọi tên) động) 

1. Gọi tên đồ vật: BN có aphasia gọi tên, tiếp I.. Gọi tên đồ vật: kém nhưng có thể tốt hơn 
nhận, dẫn truyền đều sẽ giảm khả năng gọi so với ngôn ngữ tự phát. 
tên đô vật. - 2. Lặp lại: có thể nêu cô găng tối đa. 

2. Lặp lại: aphasia dân tuyên và tiệp nhận 3. Hiểu: suy yếu nhẹ như có thể thực hiện y 
không thê lặp lại cụm từ. lệnh nói hoặc viết. 

3. Hiểu: aphasia tiếp nhận không thể thực 4. Đọc: có thể có dyslexia. 
HIỀ HH ĐỘ) FLC i4 này VIQN : 5.. Viết: có thể có dysgraphia. 

4. Đọc: aphasia dân truyền và tiêp nhận có 6. Yếu nửa người: yếu tay nặng hơn chân 
thê khó đọc (dyslexia). , ve Bo) 

7. BN luôn lo lăng bởi sự khiêm khuyết này 


5. Viết: aphasia dẫn truyền làm giảm khả 
năng việt (dysgraphia) trong khi đó 
aphasia tiếp nhận BN lại viết nội dung bắt 
thường. BN có tốn thương thùy trán bán 
câu trội có thể. có dysgraphia. 


nên họ luôn cảm thây chán nản và suy 
nhược. 


Điều quan troyế là phải Phan biệt được các thuật ngữ ñn: (tốn thương ở Biiff 
tâm ngôn ngữ ở bán cầu trội gây rối loạn trong sử dụng các ký tự giao tiếp — ngôn ngữ), 

dysarthria (khó khăn trong việc phát âm), dysphonia (thay đổi giọng nói do các bệnh lý ở 
dây thanh âm). Nếu diễn tiến tự nhiên của bất thường đó không theo dõi được thì trước khi 
tiếp tục các nghiệm pháp phân loại nên yêu cầu BN nói tự do — ngôn ngữ tự do hoặc theo 
y lệnh. Trong những điều kiện bình thường có thể đánh giá được lúc hỏi bệnh sử. Trong 
phần khám giọng nói hoặc khi thi OSCE, yêu cầu BN mô tả phòng ốc, quần áo của họ, 
công việc và hoạt động thường nhật của họ theo một trật tự để đánh giá chất lượng giọng 
nói. Sau đó sẽ khám về khả năng hiểu của BN, nên bắt đầu bằng những việc không gây ra 
lời nói, như yêu cầu BN chạm cằm, chạm mũi và chạm tai của họ. Sau đó sẽ sử dụng những 


641 


câu hỏi có/không và cuối cùng là sữ dụng test lặp lại như yêu cầu BN lặp lại một cụm từ 
nào đó. 

Đề kết thúc quá trình tầm soát các rỗi loạn ngôn ngữ, yêu cầu BN đọc tên hai vật dụng 
và nói một cụm từ nảo đó. 

Không cần thiết phải thăm khám nhiều hơn nữa về ngôn ngữ nếu không có bất thường 
nào về ngôn ngữ được ghi nhận. 

Nếu có bất thường thì tiếp tục theo List 33. 

33.1.1. Rối loạn ngôn ngữ (dysphasia) 

Có 4 type dysphasia: tiếp nhận (receptive), vận động (expressive), gọi tên (nominal) 
và (conductive) dẫn tuyên. Dysphasia vận động là một dạng của mất phối hợp vận động, 
điều này có nghĩa là BN mắt khả năng thực hiện các động tác hữu ý mà không có liệt vận 
động. 

— Dysphasia tiếp nhận (sau). Đây là tôn thương mà BN không thể hiểu được những 
từ ngữ được nói (auditory dysphasia) hoặc những từ ngữ được viết (alexia). Dạng tổn 
thương này được cho là khi BN không thê hiểu được các bất kỳ y lệnh hoặc câu hỏi nào 
hoặc nhận diện được bắt kỳ ký tự nào được viết mà không có điếc hoặc mù. Lời nói vẫn 
lưu loát nhưng không có trật tự. Nó xuất hiện khi tốn thương nhồi máu, xuất huyết hoặc u 
choán chỗ ở phần sau hồi thái dương trên bán cầu trội (vùng Wernicke °). 


— Dysphasia vận động. Đây là kiểu rối loạn ngôn ngữ mà BN vẫn hiểu được lời nói 
nhưng không thể trả lời thích hợp được và nói không được lưu loát. Kiểu rồi loạn này xuất 
hiện khi tồn thương ở hồi trán dưới (hồi trán 3 — vùng Broca °). Có một số dạng ngôn ngữ 
mà BN vẫn còn lưu giữ được ví dụ như ngôn ngữ tự động, ngôn ngữ cảm xúc. Ở dạng ngôn 
ngữ tự động (automatic speech), BN có thể thuật lại hàng loạt các từ ngữ như: các ngày 
trong tuần hoặc các chữ cái trong alphabet. Ngôn ngữ cảm xúc có thê được bảo tồn khi BN 
chán nản hoặc buồn bã BN có thê la hét một cách khá lưu loát. Cũng giống như vậy, BN 
cũng có thê hát những bài hát gia đình nhưng không thê đọc những từ này. Cần nhờ rằng 
trừ khi tôn thương đáp ứng với những khiếm khuyết này là rất lớn, có thê sẽ không giảm 
ở những BN có chức năng, trí nhớ, sự quyết đoán cao hơn. Một số BN được xem xét các 
bệnh lý tâm thần không phù hợp bởi vì ngôn ngữ của BN nói ra không có trật tự. 


— Dysphasia gọi tên. Tất cả các type của dysphasia đều có gây khó trong việc gọi 
tên. Đây cũng là một type đặc biệt mà BN không thể gọi tên được đồ vật (ví dụ như ngòi 
bút) nhưng các khía cạnh khác của ngôn ngữ thì bình thường. BN có thể sử dụng câu dài 
đề bỏ qua các lỗi sai và thay thế bằng từ khác (nói vòng vo). Nó xuất hiện khi tổn thương 
nằm ở vùng sau thái đương đỉnh bán cầu trội. Các nguyên khác gồm: các bệnh lý ở não 
hoặc áp lực nội sọ bị tác động bởi tôn thương choản chỗ, nó cũng có thể xuất hiện trong 
giai đoạn phục hồi của dysphasia. Chính vì thế giá trị định vị của nó vẫn còn mơ hồ không 


? Kar! Wernicke (1848 - 1904), giáo sư thần kinh học tại Breslau mô tả aphasia tiếp nhận vào năm 18”4. 
Ông ấy qua đời khi đang chạy xe đạp. 

° Plerre Broca (1624 - 1880), giáo sư thần kinh học tại Paris, mô tả vùng này vào năm 1861. Ông ấy mô 
tả loạn dưỡng cơ trước Duchenne. 


642 


TÕ ràng. 

— Dysphasia dẫn truyền. Đây là biểu hiện mà BN khó khăn trong việc lặp lại các 
cụm từ hoặc tên các đồ vật nhưng có thể làm theo các y lệnh. Rồi loạn này do tôn thương 
ở các bó cung hoặc các sợi liên kết giữa vùng Broca và Wernicke. 

Thăm khám chỉ tiết về các kiểu dysphasia được mô tả trong List 33.1. Nếu lời nói vẫn 
lưu loát, nhưng cách diễn giải thông tin sai lệch, ví dụ: dùng từ “treen” thay cho “train” 
(sử dụng một từ có phát âm tương tự hoặc đánh vần từ đó để người khác hiểu) °, lúc này 
khả năng BN có dysphasia loại gọi tên, dẫn truyền và tiếp nhận. Thực hiện test bằng cách 
yêu cầu BN nói tên một đồ vật, lặp lại một câu nói và sau đó là thực hiện y lệnh. Nếu có 
bất thường, yêu cầu BN đọc hoặc viết nhưng nhớ rằng một số BN có thê họ bị mù chữ. 

Nếu lời nói chậm, ngập ngừng, không lưu loát có khả năng là dysphasia vận động. Tuy 
nhiên cần nhớ rằng nhiều trường hợp dysphasia là phối hợp nhiều loại. Những tổn thương 
lớn ở bán cầu ưu thế có thê gây ra dysphasia toàn thê. 

33.1.2. Rối loạn vận ngôn (dysarthria) 

Đây là kiêu tôn thương mà không gây những rối loạn trong nội dung của lời nói nhưng 
khó khăn trong việc phát âm, nó có thể do tổn thương ở nhiều cấp độ. Tổn thương neuron 
vận động trên của các dây thần kinh sọ, các bệnh lý ngoại tháp (Parkinson) hoặc các tôn 
thương ở tiêu não cũng có thể gây rối loạn, khó khăn trong việc phát âm. 

Yêu cầu BN nói một câu gì đó, ví dụ như: British Constitution hoặc Peter Piper picked 
a peck of pickled peppers. 

Liệt giả hành não (pseudobulbar palsy) là một kiểu yếu liệt do tổn thương neuron vận 
động trên gây ra dysarthria co cứng (âm thanh được phát ra khi BN cố rắng mở miệng để 
nói với hai môi đang khép chặt), liệt cơ mặt gây khó khăn trong việc nhai và nuốt. Ñ guyên 
nhân có thể do nhồi máu bao trong hai bên. Điều này làm mất liên tục đường dẫn truyền 
của bó tháp đến các nhân vận động ở thân não. Giật xương hàm thường tăng lên, những 
BN thường có khuynh hướng dễ bị xúc động, cười — khóc không phù hợp hoàn cảnh. Biểu 
hiện trên khuôn mặt có thể rất cảm xúc ở thời điểm này nhưng ngược lại họ không thê 
kiểm soát được biểu hiện nét mặt có chủ ý được . Hiện tượng này xuất hiện do các nhân 
kiểm soát vận động đáp ứng với cảm xúc không nằm trên vỏ não vận động. 


BN có tổn thương dây IX và dây X hai bên có nguy cơ bị hít các thức ăn lỏng và đặc 
vào phổi nếu họ cố găng ăn hoặc uống. Nên thực hiện các bedside test để đảo bảo rằng an 
toàn trước khi cho họ ăn hoặc uống. Những test này bao gồm: mức độ giảm tri giác, phản 
xạ nôn, cảm giác hầu họng và test uống nước. Đối với test uống nước (water swallowing 
test), cho BN uông khoảng 5 — I0 ml lặp đi lặp lại. Ho, sặc và giảm SpO coi như test (+). 

Liệt hành não có thê gây nói giọng mũi, trong khi yếu cơ mặt gây nói lắp. Bệnh lý 
ngoại tháp có thê làm xuất hiện những giọng nói đơn điệu, vì nó gây vận động chậm chạp 
và cứng cơ. Nguyên nhân khác gây dysarthria như ngộ độc rượu và các bệnh lý tiểu não. 


© Đôi khi sử dụng những từ có nghĩa tương tự như 'go” và "startZ Điều này gọi là diễn giải theo ngữ nghĩa. 
% Hội chứng này có lế nên được gọi là liệt giả hành cầu ví các nhân vận động dây V và dây VII năm ở cầu 
não không phải ở hành não 


Kết quả là gây mắt phối hợp động tác, nói chậm, nói lắp và thường nói như tiếng nỗ hoặc 
vỡ giọng ở một số âm tiết gọi là scanning speech. 


Loét miệng hoặc các bệnh lý khác cũng có thể gây các triệu chứng giống như 

dysarthria. Môi nguyên nhân cân được xem xét và thăm khám thích hợp. 
33.1.3. Rối loạn phát âm (dysphonia) 

Đây là dạng rỗi loạn do thay đổi giọng nói ví dụ như: khản giọng với giảm âm lượng. 
Nó có thê xuât hiện với các bệnh ý ở thanh quản (như sau nhiêm virus hoặc u ở dây thanh) 
hoặc liệt dây thân kinh thanh quản tái đi tái lại. 

33.2. BAN CAU ĐẠI NAO 

Chức năng thùy trán, thái đương, đỉnh được thăm khám nếu BN có mắt định hướng 
hoặc dysphasia hoặc nghi ngờ có suy giảm nhận thức hoặc sa sút trí tuệ. Nêu BN có aphasia 
tiêp nhận thì có thê không cân thực hiện (xem List 33.2). 


643 _ List 33.2. Triệu chứng và dấu hiệu của chức năng thần kinh cao cấp. 


Thùy đỉnh Thùy trần 
—_ Dysaphasia (bán cầu trội). ~_ Thay đổi tính cách. 
—_ Mất khả năng tính toán (acalculia), mắt = Xuất hiện các phản xạ nguyên thủy (phản 
khả năng viêt, mât khả năng phân biệt phải xạ cầm năm, phản xạ tìm bú). 
trái và mât nhận thức ngón tay (finger —.. Mất khứu giác (anosmia). 


TH —_ Chèn ép thần kinh thị (teo gai thị). 


— Mất chú ý cảm giác và thị giác, mất phối na 
M „ lo + — Thât điêu (gaIt aprax1a). 


hợp trong động tác vẽ hoặc mặc quân áo, 


mật nhận thức không gian (spatial —_ Yếu chân (cạnh đường giữa). 
neglect), bán manh 1⁄4 dưới, mât nhận thức — _ Tiểu không kiểm soát. 
koi si%0 —_ Dysphasia (vận động), mắt khả năng viết 
NI G tan —_ Động kinh. 
Thùy thái dương 
—_ Mất trí nhớ. Thùy chẩm 
—_ Bán manh 1/4 trên. —_ Bán manh đông danh. 
—_ Dysphasia (tiếp nhận nếu ở bán cầu ưu —_ Mật khả năng đọc. 
thê). — _ Động kinh (tiền triệu có áng sáng chớp). 
—_ Động kinh. 
33.2.1. Thùy đỉnh 


Thùy đỉnh được xem như trung tâm tiếp nhận và phân tích các cảm giác. 

33.2.1.1. Bán cấu ưu thế 

Một tôn thương ở hồi góc của thùy đỉnh ở bán cầu ưu thế có thể gây hội chứng lâm 
sàng đặc biệt gọi là hội chứng Grestmamn °. Test thăm khám như sau: 


— 1. Yêu cầu BN thực hiện một số phép tính đơn giản. Ví dụ như lấy 100 — 7, rồi lây 


° Josef Grestmamn (1887 - 1969), nhà tâm thần kinh học sinh ra ở Áo nhưng làm việc ở Hoa Kỳ. 


644 


kết quả trừ 7 và cứ tiếp tục như thế. BN sẽ mất khả năng làm điều này dù chỉ chính xác 
một lân, gọi là mât khả năng tính toán — acalculia. 

— 2. Yêu cầu BN viết - BN mất khả năng viết — agraphia. 

— 3. Test định hướng phải - trái bằng cách yêu cầu BN chỉ bên phải — bên trái của 
họ. Nêu họ làm đúng, yêu câu BN chạm tai phải băng tay trái và ngược lại. Mât khả năng 
này gọi là mât định hướng phải - trái. 

—4. Yêu cầu BN đọc tên các ngón tay của họ. Mắt khả năng này gọi là mất nhận thức 
ngón tay. Sự mất khả năng này còn có thê không xác định được ngón tay người khám. Sự 
mất nhận thức này là khiếm khuyét tiếp nhận liên quan đến mất khả năng hiểu được ý 
nghĩa của các dạng kích thích khác nhau. 

Một thuật toán đễ nhớ AALEF mô tả bốn dấu hiệu của tôn thương thùy đỉnh bán cầu ưu 
thê gôm: Acalculia (mât khả năng tính toán), Agraphia (mât khả năng việt), Left — right 
disorientation (mât định hướng phải -— trái), Finger agnosia (mât nhận thức ngón tay). 

Nên nhớ răng hội chứng Grestmann có thể chỉ được chân đoán nếu trung tâm cao hơn 
không bị tôn thương. Một BN không tỉnh táo sẽ không thê thực hiện được các test này. 


33.2.1.2. Tổn thương bán cầu không ưu thế 


Hình 33.1. Vẽ trên da và hỏi: số mấy? 

Các cảm giác vỏ não cần được phân tích ở những trung tâm cao hơn cảm giác đơn 
giản. Chúng cũng dựa vào sự toàn vẹn của các cảm giác đơn giản đặc biệt là cảm giác xúc 
giác và kim châm. 

— Cảm nhận nét vẽ trên da (graphaesthesia) là khả năng nhận biết số hoặc ký tự được 
vẽ trên da. Sử dụng vật có đầu nhọn hoặc bút chì để vẽ trên da (xem Hình 33. 1). 


— Triệt tiêu xúc giác là khả năng cảm nhận được kích thích khi kích thích được đặt 


645 


lên mỗi bên riêng biệt nhưng không phải trên một bên mà là cả hải bên được kích thích. 
Chạm vào BN (với mắt nhắm) đầu tiên trên một tay, sau đó trên tay còn lại và sau đó trên 
cả hai tay, có thể chạm lên mặt và cô. Yêu cầu BN nói bên nào bị kích thích. Đáp ứng bình 
thường là “cả hai” khi kích thích được đặt lên ở mỗi bên đồng thời. 

Bây giờ sẽ kiểm tra các dấu hiệu chung của rối loạn chức năng thùy đỉnh 


— Tìm các dấu hiệu mắt chú ý cảm giác và thị giác. Khi một tay hoặc chân của BN 
được test riêng biệt thì cảm giác vẫn bình thường. Nhưng khi cả hai bên được test đồng 
thời thì cảm giác chỉ được nhận biết ở bên bình thường. Tổn thương thùy đỉnh phải sẽ dẫn 
đến mắt chú ý ở bên trái và ngược lại. 


— Đánh giá thị trường cũng rất quan trọng, vì tổn thương thùy đỉnh, thái dương, chẳm 
sẽ cho những dạng bán manh khác nhau. 


— Tìm dấu hiệu mất nhận thức xúc giác (astereognosis — tactile agnosia). Yêu cầu 
BN nhắm kín mắt, đặt đồ vật lên bàn tay BN, BN có thể nhận biết được đồ vật đó nếu các 
thành phần chi phối cảm giác bình thường. Tôn thương thùy đỉnh sẽ gây mắt nhận thức 
xúc giác đối bên. 

— Mắt nhận biết nét vẽ trên da (agraphaesthesia). BN mất khả năng nhận biết được 
số được vẽ trên tay đối bên với tổn thương ở thùy đỉnh (xem Hình 33. I). 


— Test phân biệt hai điểm (two points discrimination test) là test để kiểm tra khả năng 
phân biệt từng điểm riêng biệt khi kích thích hai điểm gần nhau trên da BN (xem Hình 
33.2). Khoảng cách tối thiêu bình thường có thê phân biệt được là 3 em trên bàn tay và bàn 
chân, 0,6 em trên các đầu ngón tay. Có thê sử dụng compass để làm test này. Yêu cầu BN 
nhắm mắt và nói một hoặc hai điểm khi kích thích lên da BN. Đưa hai điểm gần nhau hơn 
và kích thích xen kế một/hai điểm. 


Hình 33.2. Test phân biệt hai điểm. Hỏi BN "cảm nhận được một hay hai 
điểm?” 


646 


— Đánh giá sự phối hợp vận động trong động tác mặc quần áo và vẽ. Test mặc quần 
áo thực hiện bằng cách hỏi BN vệ cái áo pijama hoặc áo choàng đang mặc, yêu cầu BN 
cởi ra và mặc vào lại, những BN tốn thương thùy đỉnh bán câu không ưu thế có thể không 
làm được điều này. Test động tác thiết kế và vẽ bằng cách cho BN vẽ lại những hình mà 
thầy thuốc đã vẽ (ví dụ như ngôi nhà, cây thông,... - xem Hình 33.3). 


Ạ 


Hình 33.3. Hình bên dưới là mất phối hợp động tác vẽ (a và b) và mất 
nhận thức không gian (c). 

— Mắt nhận thức không gian. Test này được thực hiện bằng cách yêu cầu BN điền 
các số vào mặt đồng hồ đã vẽ và bỏ trống (như Hình 33.3c). BN tôn thương thùy đỉnh phải 
có thể chỉ điền được các số ở phía bên trái (còn ở phía còn lại thì bỏ qua). Mắt nhận thức 
không gian cũng có thể xuất hiện ở bên bán cầu ưu thế nhưng tất ít gặp. 


33.2.2. Chức năng thùy thái dương 


Thùy thái dương là trung tâm trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Thực hiện test trí nhớ ngắn 
hạn bằng cách hỏi tên, địa chỉ và flower test — hỏi BN về tên của ba loại hoa và đặp lại 
chúng ngay sau đó. 5 phút sau có thể yêu cầu BN lặp lại những câu trả lời đó một lần nữa. 
Test trí nhớ dài hạn bằng cách hỏi BN những sự kiện đã xảy ra rất lâu như chiến tranh thế 
giới lần thứ I năm nào? Tuy nhiên trí nhớ có thể bị ảnh hưởng bởi sự sa sút trí tuệ 
(dementia) do bất kỳ nguyên nhân nào. 

Ở những BN tỉnh với rỗi loạn trí nhớ nặng sẽ tạo ra những câu chuyện với những tình 
huống không có thực trong trí nhớ của họ. Điều này gọi là bịa chuyện (confabulation) và 
là một biểu hiện đặc trưng của hội chứng Wernicke — Korsakoff.. f. Đề đánh giá điều này, 
có thể hỏi BN đã gặp mình (thầy thuốc) hay chưa. Những câu chuyện BN tạo ra thường 


f Sergei Sergeyevich Korsakoff (1853 - 1900), một bác sĩ tâm thần người Nga mô tả hội chúng này vào 
nắm 1667. 


647 


rất dài, chỉ tiết và hoàn toàn không đúng sự thật. 

Korsakoff's psychosis có thể xuất hiện nhất ở những người nghiện rượu (gây mắt tế 
bào thần kinh trong nhân đồi thị và thể vú) và hiếm gặp ở những BN chấn thương đầu, u 
não, bệnh lý ở não, viêm não. Hội chứng này có điểm đặc trưng là mất trí ngược dòng 
(không nhớ những sự kiện xảy ra trước khi khởi phát triệu chứng) và sự mất khả năng ghi 


nhớ những thông tin mới, ở những BN tỉnh táo, đáp ứng tốt và có khả năng giải quyết vẫn 
đề. 


33.2.3. Chức năng thùy trán 

Thùy trán có thê bị tổn thương do u hoặc do phẫu thuật (hoặc cả hai) hoặc các bệnh lý 
lan tỏa như nhiễm HIV, có thể làm thay đồi cảm xúc, trí nhớ, cách nhìn nhận vẫn đề, sự 
cần trọng trong thói quen hàng ngày và cảm giác phẫn khích. BN có thể thay đổi tính tình 
hay cáu gắt, dễ nóng giận và cảm giác phấn khích *. Những đặc điểm này có thể rõ ràng 
hơn khi hỏi bệnh sử và có thể được củng có thêm bằng việc hỏi những người thân trong 
gia đình, hàng xóm hay bạn của BN. Vì họ có thể nhận biết sự thay đổi tích cách và cách 
cư xử của BN so với trước đây. 

Đầu tiên sẽ đánh giá về các phản xạ nguyên thủy (primitive reflex). Vẫn còn sự tranh 
cãi là nó không xuất hiện bình thường ở người lớn nhưng có thể tái xuất hiện lại ở tuôi già. 
Sự xuất hiện của một phản xạ nguyên thủy đơn độc không phải là bất thường nhưng có 
nhiều phản xạ nguyên thủy xuất hiện thường liên quan đến các bệnh lý lan tỏa ở não có 
tốn thương thùy trán hoặc các vùng gần kề hơn là ở những vùng khác của não. Sa sút trí 
tuệ, bệnh lý ở não và u là có thể là nguyên nhân. 

— Phản xạ nắm chặt (grasp reflex): trượt các ngón tay của thầy thuốc dọc theo bàn 
tay của BN, BN sẽ nắm chặt không chủ ý bàn tay của mình lại. Phản xạ này xuất hiện ở 
đối bên tổn thương. 


— Phản xạ gan tay — cằm (palmomental reflex): co thắt cơ cằm cùng bên khi quệt lên 
mô cái của bàn tay bằng một chìa khóa hoặc ngón tay cái. Co cơ vùng căm làm môi dưới 
chu ra và đưa lên. Nó được cho là trạng thái đáp ứng co rút lại với một kích thích đau. Đáp 
ứng này có thể xuất hiện bằng một kích thích ở phân khác của cơ thể. Đáp ứng xuất hiện 
cả hai bên trong khoảng 50% các trường hợp. Một tổn thương ở một bên không nhất thiết 
gây ra đáp ứng tương ứng cùng/khác bên so với tổn thương. 

— Phản xạ chu môi (pout and snout reflex): đặt búa phản xạ hoặc ngón tay lên môi 
trên hoặc trên môi trên sẽ gây ra cử động chu môi như đang tìm bú. Điều này có thê xuất 
hiện trong nhiều tốn thương nội sọ. Phản xạ mút là sự đáp ứng mạnh với kích thích. Kích 
thích này có thể gây ra các cử động mút, nhai và nuốt. Nó không phải là một dấu hiệu định 
VỊ. 

Sau đó yêu cầu BN giải thích câu tục ngữ, ví dụ như “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. 
BN có bệnh lý ở thùy trán có thê giải thích rõ ràng câu tục ngữ. Test triệu chứng mất khứu 
giác (anosmia) và thất điều (gait apraxia), với dáng đi không vững, có thể kỳ quái giống 


9 Sự phấn khích này có thể gây thiếu sự đứng đắn, nghiêm túc và BW luôn lặp lại những câu chuyện hoặc 
những câu nói vui đùa. 


` 
“ 


như bàn chân bị dính vào sàn nhà gây ra dáng đi lê chân kỳ lạ. Xem đáy mắt, hiếm khi thấy 
teo gai thị bên thùy trán có khối choán chỗ gây chèn ép dây thần kinh thị gií D 
thị đối bên do tăng áp lực nội sọ thứ phát (hội chứng Foster Kenedy *). 


648 


° Robert Foster Kenedy (1884 - 1952), một nhà thần kính học tại New York 


T&O"'C essentials 


1. Thăm khám cân thận cho phép định vị được vị trí tốn thương. 

2. Các rồi loạn cảm giác là dấu hiệu của thùy đỉnh. 

3. Cần phân biệt những BN tỉnh táo nhưng mất định hướng với những BN không tỉnh táo (mê 
sảng). 

4. Sự xuất hiện của nhiều phản xạ nguyên thủy gợ ý tốn thương thùy trán. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám ngôn ngữ và chức năng thần kinh cao cấp 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Hãy thăm khám cho người đàn ông này, ông ấy gặp khó khăn trong việc phát âm. 
2. Hãy thăm khám cho BN có rối loạn chức năng của thùy trán. 

649 3. Hãy thăm khám cho BN có rối loạn chức năng của thùy đỉnh. 

4. Người đàn ông này mắc chứng viết khó, hãy thăm khám cho ông ấy. 


THĂẮM KHÁM BỆNH LÝ 
THÂN KINH NGOẠI BIÊN 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
Ö 


Mai Văn Muống, Nguyễn Châu Thanh 


Hệ thống là sự phức hợp của nhiều thứ cùng nhau hoạt động. 
Samuel Johnson, một từ điển Tiếng Anh (175). 


34.1. THẮM KHÁM CHI VÀ THÂN 


34.1.1. Bệnh sử 
Questions box 34.1. Những câu hỏi để hỏi BN bị yếu cơ. 


I. Ông/bà có thấy yêu liệt cả hai bên cơ thê không? (bệnh lý ở tủy sông, bệnh cơ hay bệnh 
nhược cơ). 


Ông/bà yếu một bên cơ thể hoặc mặt không? (TIA hay đột quy). 
3. Ông/bà chỉ thấy yếu ở tay hoặc chân hay một phần nào đó của chỉ không? (bệnh thần kinh 
ngoại biên hoặc rê, đột quy hoặc bệnh xơ cứng rải rác). 
4. Ông/bà có cảm thấy khó khăn trong việc đứng dậy từ ghế, chải tóc hay lúc ngẵng đầu lên 
không? (nhược cơ gôc chi — bệnh nhược cơ, teo cơ do đái tháo đường [gôm cả chị dưới], 
viêm ổa cơ). 
Ông/bà có cảm thấy nuốt khó hay nói khó không? (bệnh nhược cơ, viêm đa co). 
Ông/bà có chứng nhìn đôi không? (bệnh nhược cơ, bệnh lý viêm đa dây thần kinh sọ). 
Ông/bà có uống thuốc gì không? (bệnh cơ ở gốc chỉ do steroid). 


Sun iu 


Ông/bà có thấy khó chịu gì ở cô hoặc lưng hay có viêm khớp nặng không? (bệnh lý rễ thần 

kinh). 

9... Ông/bà đã được chân đoán ung thư bất kỳ giai đoạn nào không? (hội chứng cận u, hội chứng 
nhược cơ Lambert — Eaton). 

10. Gia đình ông/bà có ai mắc những bệnh tương tự không? (bệnh cơ di truyền, bệnh Charcot 
— Marle — Tooth). 

11. Ông/bà có bị nhiễm HIV không? (gây tôn thương thần kinh khác nhau hay phản ứng thuốc). 

12. Ông/bà đã từng được chân đoán bệnh xơ cứng rải rác? 

13. Ông/bà có bị tiểu đường không? (viêm đa dây thần kinh, tcO bút IÃi 


BN có thể có các Đế hiện triệu chứng đơn độc hoặc chiếm ưu thế v về cảm giác hay 
vận động (xem Questions box 34.1) hoặc có liên quan đến các rối loạn về vận động như 
run. Các triệu chứng vê cảm giác bao gôm cảm giác đau, tê (numbness) hay dị cảm — 
paraesthesia (ngứa hay cảm giác như kiến bò, kim châm). Cần hỏi bằng những cách khác 
nhau để phát hiện các triệu chứng mà BN không để ý tới. Hỏi rõ thời gian khởi phát và 
diễn tiễn của bệnh có thể cho những gợi ý về bệnh nguyên của các triệu chứng hay chí ít 
cũng biết nơi mà ta cần tập trung tới khi khám cảm giác. 


Tiền sử gia đình về những vấn đề trương tự cũng rất quan trọng, giúp ích cho việc chẩn 
đoán bệnh như bệnh loạn dưỡng cơ. Một chân thương trước đó có thê là nguyên nhân của 
tình trạng hiện tại. Ví dụ: BN từng có tôn thương dây thân kinh ngoại biên nhưng không 
nhớ cho đên khi thây thuôc hỏi. 

34.1.2. Phân loại tổn thương theo giải phầu 


Liệt hai chân ở mức 


vỏ não 
Bó vỏ gai Liệt một chỉ 
(bó tháp) hoặc nửa 
' ; người 
651 Bó vỏ s4/ Liệt nửa 


lưới gai người đổi 


Liệt tứ chỉ 


Liệt hai chân 


Neuron vận 
động dưới 


Hình 34.1. Phân chia vùng tổn thương thần kinh vận động. 
Có 4 nguyên nhân chính gây yếu cơ: 
— 1. Tôn thương neuron vận động trên hoặc bó tháp: nguyên nhân là do tồn thương 
trong não đên đâu gân của bó tháp trong thân não. Đây là nơi mà các sợi trục bắt chéo chạy 


652 


sang đối bên trước khi xuống tủy sống (xem Hình 34. I). 


T-- Tổn thương neuron vận động dưới: tổn thương sừng trước tủy sống hoặc dây 
thân kinh ngoại biên. 
— 3. Sự bất thường của các tiếp hợp thần kinh cơ (bệnh nhược cơ). 
— 4. Bệnh ở cơ. 
34.1.3. Tiếp cận thăm khám tổng quát 
Điêu quan trọng nhất là phải thăm khám một cách có trình tự các dâu hiệu thần kinh ở 
các chi đê tránh bỏ sót triệu chứng. Trình tự khám sau đây là cách sắp xêp hợp lý và có hệ 
thông: 
Khám vận động 
— Quan sát tông trạng. 
+ Tư thế. 
+ Kích thước cơ. 
+ Cử động bất thường. 
— Rung giật bó cơ. 
— Trương lực cơ. 
— Sức cơ. 
— Phản xạ gân xương. 
— Phối hợp động tác. 
Khám cảm giác 
— Cảm giác đau — nhiỆt. 
— Cảm giác sâu. 
— Cảm giác nông. 
34.1.4. Quan sát tổng trạng 
Kiểm tra sự đối xứng 
— I1. Đứng lùi lại và quan sát BN một cách toàn thể để phát hiện những dáng bộ bắt 
thường. Ví dụ: trường hợp BN liệt nửa người do đột quy thì ở chi trên BN có lòng bàn tay 
sắp, khuỷu gấp và cánh tay khép, còn chỉ dưới thì duỗi thắng. 


— 2. Quan sát xem BN có teo cơ không. Điều này cho thấy BN có tổn thương dây 
thần kinh ngoại biên, bệnh cơ nguyên phát hay teo cơ do vận động ít. So sánh sự teo cơ 
bên này so với bên còn lại, cỗ găng tìm kiếm nhóm cơ có liên quan (nhóm cơ đầu gần, đầu 
xa hoặc toàn thê, đối xứng và không đối xứng). 


— 3. Kiểm tra phát hiện các cử động bắt thường như run ở tay. 


— 4. Kiểm tra da BN. Ví dụ: sự xuất hiện của neurofibromatosis, u dạng mạch dưới 
da tương ứng với tâng đôt sông tôn thương (liên quan đên rồng tủy) hay nhiễm herpes 
zoster. Tìm phát hiện sẹo do chân thương cũ hay mô. Chú ý BN có thông tiêu hay không. 


34.2. KHAM CHTI TREN 
34.2.1. Khám hệ vận động 2 

34.2.1.1. Khám tổng quát 

Bắt đầu khám nên bắt tay với BN và giới thiệu về mình. BN không thể thả lỏng bàn 
tay của mình để bắt tay, tức là có sự rối loạn trương lực cơ (không có khả năng thả lỏng 
sau khi co cơ tự ý). Nguyên nhân thường gặp là loạn trương lực cơ teo (dystrophia 
myotonica). Khi bàn tay thầy thuốc được nắm chặt bởi tay của BN, giữ tư thế đó trong một 
thời gian ngắn — đây là bước kiêm tra khá quan trọng. Yêu cầu BN cởi áo để bộc lộ hoàn 
toàn tay và vai của BN ra. 

Đề BN ngồi xuống ở cạnh giường và yêu cầu BN đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay 
hướng lên trên, cánh tay duỗi thắng và nhắm mắt lại (xem Hình 34.2). Xem tay BN có dấu 
hiệu tay hạ xuống thấp hay không (test arm drift: một hay hai tay của BN hạ thấp xuống 

6 5 3 so với vị trí trung tính ban đầu). Có 3 nguyên nhân gây ra hiện tượng này: 


Hình 34.2. Test arm drift: "nhắm mắt lại, đưa và giữ hai tay thẳng ra 
trước. Sau đó xoay lòng bàn tay ngửa ra”. 


— 1. Tổn thương neuron vận động trên (bó tháp): sẽ làm cho chi bị ảnh hưởng rơi 
xuống thấp do yếu cơ và có khuynh hướng làm tay rơi thấp xuống. Test này lúc đầu Xảy ra 
ở ngọn chi như các ngón tay và lan dần đến gốc chi, có thê thấy cổ tay BN từ từ úp xuống, 
các ngón tay và khuỷýu tay sẽ gập lại. 


— 2. Bệnh lý tiêu não: trường hợp này BN lúc đầu cũng ngửa tay, sau đó thì gấp và 


2 Aretaeus xứ Cappadocia vào nắm 150 sau CN đã suy luận rằng. có sự bắt chéo thần kinh (bắt chéo chữ 
thập) giữa não và ngoại biên, tổn thương ở bên phải của đầu sẽ gây ra những bất thường ở bên trái cơ 
thể 


654 


hạ thấp xuống cổ tay và khuỷu tay. 


— 3. Mất cảm giác sâu: trường hợp này (giống giả múa vờn) có cử động tìm kiếm và 
thường chỉ ảnh hưởng đên các ngón tay. Nguyên nhân là do mât cảm giác tư thê khớp và 
có thê ở bât cứ hướng nào. 

34.2.1.2. Khám rung giật bó cơ 
Yêu cầu BN thả lỏng tay và xuôi tay xuống chúng dọc theo vạt áo của BN. Kiểm tra 
các nhóm cơ lớn đê phát hiện rung giật bó cơ (xem List 34.1). Đây là những nhịp co thất 
không đêu của một vùng nhỏ trên cơ và chúng là dạng co thắt không có nhịp điệu. rung 
giật bó cơ có thê là bó lớn hay bó nhỏ và xuất hiện lúc cơ ở trạng thái nghỉ, không xuất 
hiện trong lúc thực hiện các cử động tự ý °. Nêu có sự yêu hay teo cơ thì rung giật bó cơ là 
dâu hiệu của sự thoái hóa neuron vận động dưới. Rung giật bó cơ là lành tính nêu không 
có kèm theo các dấu hiệu khác của các tốn thương vận động. 
List 34.1. Nguyên nhân (chẩn đoán phân biệt) của rung giật bó cơ. 
— Bệnh lý neuron vận động. 
— _ Chèn ép rễ thần kinh vận động. 
—._. Bệnh lý thần kinh ngoại biên (ví dụ: biến chứng đái tháo đường). 
— Bệnh lý tại cơ nguyên phát 
— Hội chứng cường giáp 
Chú ý: run cơ thì tương tự như rung giật bó cơ lớn lä xảy ra ở cùng nhóm cơ, thường liên quan đến cơ 


vòng mí và hầu hết lành tính. Run cơ khu trú thường đặc trưng cho bệnh lý ở của thân não (như xơ 
cứng rãi rác hay u thần kính điệm). Run sợi cơ chỉ được thấy trên điện cơ. 


34.2.1.3. Khám trương lực cơ 

Kiểm tra trương lực cơ ở cả cổ tay và khuỷu tay. Xoay cô tay BN (nâng khuỷu BN 
bằng một tay và giữ bàn tay BN bằng tay còn lại) đồng thời với sâp và ngửa khớp khuỷu 
được thực hiện thụ động (thầy thuốc sẽ thực hiện động tác này). Trong lúc thực hiện nên 
nói chuyện với BN đề họ được thư giản và cho phép thấy thuốc vận động các khớp dễ dàng 
hơn. 

Khi thầy thuốc nâng cánh tay BN lên và sau đó thả xuống, nếu cánh tay rơi xuống đột 
ngột thì trương lực cơ giảm. Còn ngược lại thì cần kết hợp với kinh nghiệm của người thầy 
thuốc mới có thê xác định trương lực cơ bình thường hay tăng (tăng trương lực cơ khi có 
tôn thương ngoại tháp hoặc tôn thương neuron vận động trên). Giảm trương lực cơ là dấu 
hiệu lâm sàng rất khó nhận biết và có lẽ cũng không có ích trong việc đánh giá tổn thương 
neuron vận động dưới. Hầu hết những người lớn tuổi cảm thấy thực hiện khó khăn nên 
không muốn phôi hợp và không thả lỏng cơ hoàn toàn. Điều này dẫn đến tăng trương lực 
cơ với sự đề kháng không tự ý khác nhau trong suốt quá trình vận động thụ động (paratonia 


° Nếu không thấy rung giật bó cơ thì gỗ lên cơ cánh tay quay và cơ nhị đầu bằng ngón tay hoặc búa phản 
xạ và quan sát một lần nữa sự xuất hiện nhưng đây vân còn là vấn đề gây tranh cãi.Hầu như mọi nhà thần 
kính học đều không thục hiện điều nảy. Nguyên nhân là các rung giật bó cơ thì phải tự ý. Bất kỷ sự cử 
động nào của cơ từ sự kích thích mà có thì không được goi là tự ý. Thậm chí nếu nó xuất hiện, nó có thể 
không phải là rung giát bó cơ. 


655 


hay gegenhalte °). Khi rối loạn này trầm trọng có thể là kết quả của tôn thương thùy trán 
hay bệnh lý mạch máu não lan tỏa. Nêu các cử động khớp vô định, tân sô thay đôi hoặc 
BN bôi rôi có thê yêu câu BN tập trung đêm ngược từ 100 thì có thê làm giảm ảnh hưởng 
của các yêu tô này. Người trẻ thì có thê thả lỏng cơ một cách hoàn toàn nên có thê ít hoặc 
không có trương lực cơ và khi đó không được xem là giảm trương lực cơ ở những BN này. 

Cứng cơ kiểu bánh xe răng cưa trong bệnh Pakinson là sự bất thường khác về trương 
lực cơ ở chi trên. Đánh giá tốt nhất là yêu cầu BN nhắc một tay lên trong khi người thầy 
thuốc đi chuyển tay và căng tay còn lại của BN, đánh giá trương lực cơ ở cô tay và khuỷu 
tay. 

Tăng trương lực cơ (myotonia) cũng là một hình thức bất thường trương lực cơ, xấu 
đi sau vận động chủ động. Ở những BN này, trương lực cơ bình thường lúc nghỉ ngơi 
nhưng sau khi vận động đột ngột thì trương lực cơ lại tăng và BN không thê thả lỏng cơ 
lại. Gõ vào vùng cơ tăng trương lực thì sẽ có những sự co cơ lăn tăn mât đi khá chậm (tăng 
trương lực cơ øõ: percussion myoton1a). Nơi gõ dê kiêm tra nhât là các mô cơ ở lòng bàn 
tay hoặc thực hiện theo cách khác là yêu câu BN năm tay chặt lại và sau đó mở tay nhanh 
ra. Việc mở tay sau khi năm chặt diễn ra khá chậm do các cơ đang tăng trương lực. 

34.2.1.4. Khám sức cơ 

Sức cơ được đánh giá bằng việc so sánh giữa khả năng của thầy thuốc với kháng lực 
cơ tự chủ hoàn toàn của BN. Đê quyêt định sức cơ bình thường hay không cân xem xét 
đên các yêu tô như dáng vóc, tuôi và giới của BN. Sức cơ được phân loại dựa trên sự đáp 
ứng tôi đa, theo Hội đông Nghiên cứu Y khoa của Anh: 

— Độ 0/5: liệt hoàn toàn. 

— Độ 1/5: vận động co cơ có thê nhìn thấy được, nhưng không cử động khớp. 
— Độ 2/5: cử động được khớp nhưng không thắng được trọng lực. 

— Độ 3/5: thắng được trọng lực, nhưng không thắng được lực cản. 

— Độ 4/5: chống được lực cản, nhưng chưa đạt đến sức cơ bình thường. 

— Độ 5/5: sức cơ bình thường `. 

Nếu sức cơ giảm, kiểm tra xem có sự đối xứng hay không đối xứng, nhóm cơ nào bị 
tôn thương: ngọn chi, gôc chỉ hay toàn bộ chị. Đôi khi đau khớp và bệnh cơ có thê ảnh 
hưởng đên sự đánh giá này (xem CHƯƠNG 23). Yêu cơ không đôi xứng gặp phô biên 
nhât ở bệnh lý thân kinh ngoại biên, tôn thương rê hoặc đám rôi thân kinh cánh tay, tôn 
thương neuron vận động đoạn trên. Khi môi động tác được khám, các nhóm cơ quan trọng 
có liên quan sẽ được quan sát và sờ nắn. 

Khám vùng vai 
— Động tác dạng — cơ delta và cơ trên gai — (C5, C6): BN dạng cánh tay với khuỷu 
gập và chông lại sức cản đây xuông của thây thuôc (xem Hình 34.3). 


° Xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là 'counterpressure“ hay `standing your ground“ 
9 Bạn không thể chiến thắng sức cơ của người trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, # nhất ở đôi chân. 


— Động tác khép — cơ ngực lớn và cơ lưng rộng — (Có, C7, C8): BN khép cánh tay 
với khuỷu gập và chông lại lực kéo ra của thây thuôc. 


656 


Hình 34.3. Khám sức cơ — dạng vai: "đừng để tay bị kéo xuống”. 
Khám vùng khuỷu 

— Động tác gập — cơ nhị đầu cánh tay — (C5, C7): BN gập khuỷu nhẹ và chống lại 
không cho thây thuôc kéo thăng ra (xem Hình 34.4). 

— Động tác duỗi — cơ tam đầu cánh tay — (C7, C8): BN gập khuỷu nhẹ và chống lại 
không cho thây thuôc gâp vào (xem Hình 34.5). 


Hình 34.4. Khám sức cơ — gập khuỷu: "ngăn không để tay bị kéo thẳng 
ra”: 


657 


Hình 34. 5. Khám sức cơ — duôi khuỷu: "đừng để tay gấp vào”. 
Khám vùng cổ tay 

— Động tác gấp — cơ gập cổ tay trụ Và CƠ gấp cô tay quay — (Có, C7): BN gập cô tay 
và ngăn không cho thầy thuốc kéo thắng ra. 

— Động tác duỗi — nhóm cơ duỗi cô tay — (C7, C8): BN duỗi cổ tay và ngăn không 
cho thây thuôc gâp nó lại (xem Hình 34.6). 


Hình 34.6. Khám sức cơ — duôi cổ tay: "đừng để cổ tay gập lại” 
Khám các ngón tay 

— Động tác duỗi - cơ duỗi chung các ngón, cơ duỗi ngón út và cơ duỗi ngón trỏ — 
(C7, C8): BN giữ các ngón tay thẳng và không đề cho thầy thuốc đây chúng gấp lại (thầy 
thuốc đặt lực dưới các khớp bàn ngón ở mỗi bên, nếu có yếu các khớp bàn ngón, tay sẽ 


gấp lại). 


— Động tác gập — cơ gấp chung các ngón nông và cơ gấp chung các ngón sâu — (C7, 
C8): yêu cầu BN năm chặt hai ngón tay của thây thuộc (xem Hình 34.7). 


— Động tác dạng — cơ gian cốt mu tay — (C8, T1): BN dạng các ngón tay ra và không 
cho thây thuôc đây chúng sát lại (xem Hình 34.8). 


— Động tác khép — cơ gian cốt gan tay — (C8, T1): BN giữ các ngón tay sát nhau và 
ngăn không cho thây thuôc tách chúng ra. 


658 


Hình 34.7. Khám sức cơ — gấp các ngón: "nắm chặt hai ngón tay của thây 
thuốc” (không năm nhiêu hơn hai ngón). 


Hình 34.8. Khám sức cơ — dạng các ngón: "ngăn không để các ngón tay 
bị đẩy sát vào nhau”. 


659 


34.2.1.5. Khám phản xạ 

Khi có sự căng ra đột ngột của một cơ thường dẫn đến sự co nhanh của một cơ hay 
nhóm cơ đó. Phạn xạ này thường được dẫn truyền qua dây thần kinh vào tủy sống và đáp 
ứng được điều hòa bởi các xung thần kinh dẫn truyền từ não. Vì phản xạ là quá trình đáp 
ứng lại sự căng của cơ, nên chính xác phải được gọi là phản xạ căng cơ hơn là phản xạ gân 
xương. Phản xạ gân cơ đơn thuần là sự dẫn truyền gây căng cơ. 

Búa gõ phản xạ hiện nay được thiết kế rất đa dạng. Sir William Gowers ° đã sử dụng 
phía trụ bàn tay của mình hoặc một phần của ống nghe để gõ phản xạ. Ở Úc 
và Anh, búa Queen Square Ï được sử dụng phổ biến (xem Hình 34.9). Búa Taylor được 
dùng nhiều ở Mỹ, hình dạng của nó như một cái rìu nhỏ và có một cạnh bằng cao su rộng 
để gõ phản xạ gân và có hơn một mép nhọn đề rạch phản xạ trên da. 

Mức độ phản xạ được phân từ mất phản xạ đến tăng phản xạ (xem Bảng 34. I). 


Hình 34.9. Búa gõ phản xạ Queen Square. 


e S”- Wlliam Gowers (1845 - 1915) là một giáo sư y khoa lâm sảng ở Bệnh Viện Đại Học Cao Đẳng ở 
London và là một bác sĩ thần kính làm việc ở Bệnh Viện Quốc Gia về Bệnh Thần Kính, Queen Square, 
London. Ông ấy cũng là một họa sĩ, đã vẽ những hình minh họa cho sách ông ấy và có những bức tranh 
được triển lấm ở Royal Academy. 

f Búa Queen Square được piát. mính bởi Miss Winte - Mộ nhân viên y tá ở Queen Square. Cô â ⁄ đã làm ra 
những chiếc búa từ những miếng đồng thau, phủ bởi một vòng Petxe và cán được làm bằng gỗ tre. Cô ấy 
Đán những chiếc búa này cho sinh viên y khoa và những nhân viên y tế: 


660 


Bảng 34.1. Phân loại mức độ phản xạ gân cơ. 


0 Mắt phản xạ 

+ Giảm phản xạ 

++ Bình thường 

++rt Tăng phản xạ ít, không kèm theo clonus (dấu đa động) 
++++ Tăng phản xạ nhiều, có kèm theo clonus 


Đề BN nằm tư thế thoải mái với khuỷu gập và bàn tay úp lên người và không để gì 
lên. Để gõ phản xạ gân cơ nhị đầu (C5, C6), đặt ngón tay trỏ lên gân cơ nhị đầu và dùng 
búa phản xạ gõ lên (xem Hình 34.10). Cầm búa phản xạ ở phần gần cuối của cán búa và 
đề đầu búa rơi xuống băng trọng lực lên trên ngón trỏ, không nên dùng lực gõ mạnh xuống. 
Bình thường, nếu cung phản xạ còn nguyên vẹn, sẽ có sự co nhanh cơ nhị đầu cánh tay 
làm cho khuỷu tay gập lại và sau đó duỗi ra ngay lập tức. Thực hành nhiều sẽ giúp chúng 
ta biết được các phản xạ trong giới hạn bình thường. Khi phản xạ tăng quá mức, ta có thể 
nhận biết được nó năm ngoài giới hạn bình thường. 


Hình 34.10. Khám phản xạ gân cơ nhị đầu cánh tay. 

Đề đánh giá một phản xạ nào đó bị mắt hoặc giảm, luôn sử dụng một nghiệm pháp hỗ 
trợ để củng cô. Ví dụ, yêu cầu BN căn chặt răng trước khi gõ phản xạ. Các cơ chế của phản 
xạ trên tủy và các tế bào hình thoi được xác định nhằm giải thích cho nghiệm pháp hỗ trợ 
này, nhưng nó chỉ có tác dụng một phần nào đó bằng sự đánh lạc hướng BN, nhất là khi 
phản xạ đó bị mất đi, thêm vào đó một BN đang lo lắng sẽ có khuynh hướng co cứng một 
nhóm cơ nhất định. Việc trò chuyện với BN cũng tạo nên sự đánh lạc hướng chú ý đủ khả 
năng đề đánh giá sự toàn vẹn của cung phản xạ. Đôi khi, những phản xạ bình thường có 


661 


thê được phát hiện chỉ khi ta làm thêm các nghiệm pháp hỗ trợ và phải luôn đôi xứng hai 
bên. 

Phản xạ tăng hay gặp trong tổn thương neuron vận động đoạn trên. Giảm hoặc mắt 
phản xạ gặp trong sự gián đoạn bất kỳ phần nào của cung phản xạ như ở cơ (bệnh cơ), dây 
thần kinh vận động (bệnh dây thần kinh), rê trước tủy sông (thoái hóa cột sống), sừng trước 
tủy sống (bại liệt) hay cung cảm giác (tôn thương rê hoặc thần kinh cảm giác). 

— Khám phản xạ cơ tam đầu (C7, C8): dùng một tay nâng khuỷu và gõ lên gân cơ 
tam đầu (xem Hình 34. 1 1). Bình thường co cơ tam đầu sẽ làm duỗi cẵng tay. 


Hình 34.11. . Khám phản xạ cơ tam đầu cánh tay. 


— Khám phản xạ cánh tay quay (cơ ngửa) (C5, C6) là gõ vào điểm cuối đầu dưới 
xương quay ngay phía trên cô tay (xem Hình 34.12). Tránh làm BN đau khi rõ trực tiếp 
vào dây thần kinh quay, đặt 2 ngón tay của thầy thuốc lên điểm này và sau đó gõ lên các 
ngón tay như khi gõ phản xạ cơ nhị đầu cánh tay. Bình thường khi co cơ cánh tay quay sẽ 


gây gập khuỷu. 


Hình 34.12. Khám phản xạ cánh tay quay. 


Duỗi khuỷu và gập các ngón có thể xảy ra khi gõ vào cô tay của BN, đáp ứng này gọi 
là phản xạ nghịch đảo và phản xạ này gọi là phản xạ cánh tay quay nghịch đảo. Khi gõ 
phản xạ tam đầu cánh tay sẽ làm gập khuỷu thay vì đáp ứng bình thường trong phản xạ là 
duỗi khuỷu. Điều này xảy ra có liên quan ‹ đến sự mắt co thắt cơ nhị đầu cánh tay Và Sự co 
thắt quá mức của cơ tam đầu cánh tay. Điều này được cho là do tổn thương tủy sống ngay 
mức C5 hay Có như do chèn ép trong thoát vị đĩa đệm, chấn thương hay bệnh rông tủy 

sống. Tổn thương neuron vận động dưới ngang C5 hay C6 phối hợp với tốn thương neuron 
vận động đoạn trên làm ảnh hưởng đến các phản xạ dưới mức này. 

— Phản xạ các ngón tay (C8): để bàn tay BN thư giãn, lòng bàn tay hướng lên và các 
ngón tay hơi gập. Đặt bàn tay thầy thuốc lên các ngón tay của BN và gõ lên các ngón tay 
của mình (xem Hình 34.13). Đáp ứng bình thường trong khám phản xạ này là có sự gập 
nhẹ tất cả các ngón tay. 


662 


Hình 34.13. Khám phản xạ các ngón tay. 
34.2.1.6. Khám phổi hợp động tác 
Tiểu não có nhiều sự kết nối (hướng tâm và ly tâm) đến con đường dẫn truyền cảm 
giác, các nhân ở thân não, đồi thị và vỏ não. Chính nhờ những sự kết nối này, tiểu não 
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phối hợp của các động tác chủ ý. Có hàng loạt 
các nghiệm pháp đơn giản được sử dụng để kiểm tra sự phối hợp của các động tác này. 
Cần giải thích cho BN biết trước khi khám các động tác này. 


663 


Hình 34.14. Ngiệm pháp ngón tay chỉ mũi: chạm tay vào mũi mình sau 
đó chạm vào tay thây thuốc. 


Hình 34.15. Kiểm tra sự loạn liên động ở chỉ trên: lật úp bàn tay này liên 
tục lên mu bàn tay còn lại, thực hiện nhanh và trôi chảy nhất có thể. 
Nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi 

— Yêu cầu BN dùng ngón tay trỏ chạm vào mũi của mình và sau đó di chuyên ngón 
tay chạm vào ngón tay trỏ của thầy thuốc đang đề gần đó khi mà BN duỗi vai và khuỷu có 
thê chạm tới (xem Hình 34. 14). Nghiệm pháp này nên được thực hiện nhiều lần, lần đầu 
chậm, sau đó nhanh dần và BN lúc đầu mở mắt, sau đó thì nhắm mắt. Tạo ra một lực kháng 
nhẹ với cử động của BN bằng cách đây nhẹ cẵng tay BN khi thực hiện nghiệm pháp. Điều 


664 


này làm cho bất thường không đáng kế có thể được phát hiện. 


— Các bất thường trong nghiệm pháp này: {1) run chủ ý là run tăng khi tay càng gần 
chạm mục tiêu (không có run lúc nghỉ), (2) quá tầm là ngón tay chỉ quá mục tiêu và thường 
hướng sang bán câu tiêu não bị tôn thương. Những bắt thường này xuất hiện chứng tỏ có 
tốn thương tiêu não. 


Nghiệm pháp lật úp liên tiếp bàn tay 
— Yêu cầu BN luân phiên lật và úp tay của mình trên mu bàn tay còn lại với tốc độ 
nhanh nhât có thê (xem Hình 34.15). Động tác này thực hiện chậm và vụng về gặp trong 
bệnh lý tiêu não và được gọi là loạn liên động (dysdiadochokinesis) Š. 
— Nghiệm pháp này cũng bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn ngoài bó tháp (như bệnh 
Pakinson”s) và rôi loạn bó tháp (như nhôi máu bao trong). 
Nghiệm pháp phản hồi 
— Yêu cầu BN nhắc nhanh cánh tay lên sau đó thì dừng lại. Giảm trương lực cơ do 
tiêu não có thể làm chậm trễ việc dừng cánh tay lại. Phương pháp này giải thích sự phản 
hồi thích hợp hơn là phương pháp yêu cầu BN gập tay chống lại sức cản của thầy thuốc. 
Trường hợp đó khi thầy thuốc đột ngột lấy tay ra thì BN có sự gập tay mạnh, thậm chí 
không thể cản lại và BN có thể tự đánh vào mặt của mình. Do đó, chỉ những sinh viên tập 
luyện với nhau có khả năng phòng vệ mới sử dụng phương pháp này ". 
— Yếu cơ cũng có thể gây Ta Sự Vụng về nảy nhưng các nghiệm pháp vận động đã 
được thực hiện để xác định các rối loạn này. 


34.2.2. Khám hệ cảm giác 
__ Khám hệ cảm giác có thể có những khó khăn và khó chịu trong thời gian khá lâu nên 
cân làm theo những bước sau đây ' 
34.2.2.1. Bó gai đồi thị (cảm giác đau và cảm giác nhiệt) 
Các đường dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt đi vào tủy sống và bắt chéo sau khi đi lên 
một vài khoanh tủy phía trên, đên bó gai đôi thị đôi bên (xem Hình 34.16). Bó này đi lên 
đên thân não. 


— Khám cảm giác đau: sử dụng kim mới, giải thích cho BN trước khi khám rằng sẽ 
dùng một cây kim châm nhẹ vào vùng da bình thường của BN như vùng ngực trước. Sau 
đó yêu câu BN trả lời rắng đâu kim chạm vào là nhọn hay tù. Băt đâu khám ở gôc chi trên 


9 Thật sự loạn liên động thì không có khả năng thực hiện cử động luân phiên ở cả hai cổ tay với cánh tay 
và ngón tay trỏ duôi ra. Diadochi là một từ Hy Lạp nghĩa là sự nối tiếp nhau (`succession”). Vấn đề ở đây 
là các cử động liên tiếp nhau. Còn danh từ Díadochi là các vương triều Hy Lạp —- những người kế vị của 
Đại đế Alexander. Nó được chia ra từ đế chế của ông ấƑ. 

2 Wịck Talley có một đai đen ("black belt?) trong Tae Kwon Do and Tang Soo Do 

/ Năm 1826, Charles Bell thừa nhận rằng con người có "6 giác quan” và giác quan cuối cùng người ta goi 
là cảm giác bản thể Cảm giác rung được phát hiện ở thế kỉ 16 và cách khám nó thì được phát triển Ở thế 
kỉ 19 bởi Rinné và cộng sự: Rydel and Seiffer đã phát hiện ra cảm giác rung và cảm giác bản thể được chỉ 
phối ở cột sau của tủy sống. 


665 


và khám theo khoanh da - được chi phối bởi những đoạn tủy sống khác nhau (xem Hình 
34.17). So sánh hai bên có cùng vị trí. Luôn luôn nhớ đánh dấu lại những vùng da có cảm 
giác bất thường và bình thường. 

— Khám cảm giác nhiệt: dùng các ống nghiệm có hình dạng giống nhau chứa các loại 
nước nóng (40 — 45"C) và lạnh (5 — 10°C). Khám cảm giác lạnh có thê dùng những vật 
bằng kim loại như âm thoa. Nếu mất cảm giác nóng thì hầu hết đều đi kèm với mất cảm 
giác lạnh. Khi nhiệt độ khác nhau từ 2 — 5°C chúng ta có thê nhận biết được. Nghiệm pháp 
này chỉ được thực hiện trong những tình huống đặc biệt như nghi ngờ bệnh lý rỗng tủy. 


Bó gai đồi thị 
bên ở cột chất 
trắng tủy sống 
bên đối diện 


Hình 34.16. Đường dẫn truyên cảm giác đau và nhiệt. 


Hình 34.17. Khám cảm giác đau bằng kim châm: hỏi BN cảm giác đầu 
nhọn hay tủ. 


666 


34.2.2.2. Cột sau (cảm giác run và cảm giác bản thể) 

Các đường dẫn truyền cảm giác này đi vào tủy sống và lên trên cùng bên ở cột sau của 
tủy sông đên nhân thon và nhân chêm ở hành não, tại đây chúng sẽ bắt chéo sang bên đôi 
diện (xem Hình 34.18). 


Bó thon và bó 


chêm ở cột 
chất trắng 
tủy sống 


Hình 34.18. Đường dẫn truyền cảm giác run và tư thế khớp. 


— Khám cảm giác rung: dùng âm thoa có tần số 128Hz (không phải 256Hz). Yêu cầu 
BN nhắm mắt lại và đặt âm thoa run lên một trong các khớp liên đốt ngón xa ở tay và chân. 
BN sẽ cảm nhận được sự run của âm thoa. Sau đó dùng tay làm âm thoa giảm rung, BN 
vẫn có thể biết chính xác sự giảm run của âm thoa đó. So sánh với bên đối diện. Nêu cảm 
giác run âm thoa giảm hoặc mất thì thực hiện run âm thoa ở đầu xương trụ phía cổ tay, sau 
đó đến khớp khuỷu (mỏm khuỷu) và cuối cùng ở khớp vai để xác định mức độ bắt thường. 
Mặc dù run âm thoa lâu nay luôn được thực hiện ở nơi có các xương nhô lên nhưng thực 
tế cảm giác run vẫn nhận thấy được trên cả các mô mềm. 

— Khám cảm giác bản thể: khám cảm giác này ở khớp liên đốt ngón xa của ngón tay 
út BN. Khi BN mở mắt, giải thích cho BN biết rằng mình sẽ nắm ở đốt xa ngón tay của 
BN để di chuyền lên xuống, yêu cầu BN trả lời là lên hay xuống. Sau đó yêu cầu BN nhắm 
mắt lại và thực hiện hai động tác này lặp đi lặp lại một cách ngẫu nhiên. Bình thường, động 
tác này dù lên hay xuống nhiều hay ít thì BN vẫn có thê biết được và trả lời chính xác. Nếu 
có bất thường, thực hiện nghiệm pháp này tương tự ở cô tay và khuýu tay. Thông thường, 
cảm giác về vị trí bị mất trước cảm giác chuyên động và ngón út sẽ bị ảnh hưởng trước 
ngón cái. 


— Cảm giác sờ chạm: các sợi dẫn truyền cảm giác đi đên cột sau (cùng bên) trong tủy 
sông và bắt chéo ở giữa đường đê đi đên bó gai đôi thị trước (đôi bên). Do đó, cảm giác sờ 


667 


chạm ít có giá trị phân biệt. Sự kích thích của các receptor nơi sờ chạm có thể gây dị cảm 
— ví dụ sau khi bị thiêu máu cục bộ ở một chi. Khám cảm giác sờ chạm băng một tăm bông. 
Yêu câu BN nhăm mắt lại và nói “có” khi cảm giác được có vật chạm vào mình. Không 
chạm mạnh vào da vì điêu này sẽ làm tác động lên các sợi lông. Khám đây đủ các vùng da 
! và so sánh hai bên. 
34.2.2.3. Giải thích các cảm giác bất thường 
Cố gắng sắp xếp và tổng hợp lại đầy đủ các vùng da bị mắt cảm giác (do tốn thương 
rê thân kinh hoặc tủy sông) đê có thê xác định vùng tôn thương như tôn thương dây thân 
kinh đơn độc, kiểu bệnh lý thần kinh ngoại biên (kiểu mang găng tay) hay mất cảm giác 
nửa người (do tôn thương đổi thị, thân não trên và tủy sống). 
Những vùng da chỉ trên do các khoanh tủy chỉ phối cảm giác (xem Hình 34.19 và 
Hình 34.20) đã được chứng minh và học thuộc lòng theo hướng dân sau đây: 
— C5 chỉ phối cảm giác vùng đỉnh vai và mặt ngoài cánh tay. 
— C6 chi phối cảm giác mặt ngoài căng tay và ngón tay cái. 
— C7 chi phối cảm giác ngón tay giữa. 
— C8 chi phối cảm giác ngón út. 


— TI chi phối cảm giác mặt trong cánh tay phía trên và khuỷu tay. 


Hình 34.19 Hình ảnh siêu âm cắt ngang các dây thần kinh từ C5 — C8 
khi ra khỏi tủy có hình dạng bầu dục và đo được diện tích mặt cắt ngang 
của các nhánh dây thần kinh. 


1 Bản đồ cảm giác của con người (được. Herry gọi là các điểm đau) lần đầu được phác họa bởi ' Herry Head 
(1661 — 1240). Ông ấy nổ tiếng về cuộc mổ thực nghiệm cất thần kinh quay của chính ông ấy. Điều này 
giúp ông ấy vẽ được biểu đồ về cách thức phản hồi cảm giác. 


668 


Hình 34.20. Những vùng da do các khoanh tủy chi phối cảm giác ở chỉ 
trên và thân. (a) giải thích sự chỉ phối cảm giác của mỗi khoanh tủy, (b) 
những vùng da do các khoanh tủy chỉ phối được nhận thấy rõ hơn khi 
chúng ta đứng bằng 4 chi, (c) bệnh zona làm tổn thương vùng da do C8 
chi phối. 


34.2.3. Khám các dây thần kinh ngoại biên ở chi trên 


Tổn thương các dây thần kinh ngoại biên sẽ gây ra các triệu chứng rỗi loạn cảm giác 
và vận động đặc trưng. Những tốn thương dây thần kinh ngoại biên có thể khu trú do chấn 
thương, chèn ép hoặc có thể một phần của bệnh viêm đa rễ thần kinh — là bệnh hệ thống 
ảnh hưởng đến nhiều dây thần kinh. 

34.2.3.1. Khám thần kinh quay 

Thần kinh quay là dây thần kinh vận động chi phối vận động cơ tam đầu cánh tay, cơ 
cánh tay quay và các cơ duỗi bàn tay. Biến dạng đặc trưng của tồn thương dây thần kinh 
quay là bàn tay rủ (wrist drop). Nếu không rõ ràng, để phát hiện điều này, yêu câu BN gập 
khuỷu, sắp căng tay, duỗi cô tay và các ngón tay. Nếu tôn thương xuất hiện ở trên 1/3 trên 
của cánh tay, cơ tam đầu cánh tay vẫn có thê bị ảnh hưởng. Do đó, động tác duỗi khuỷu có 
thể mất khi khám nếu có tổn thương xuất hiện tôn thương ở cao. 

Khám cảm giác bằng cách châm kim lên vùng hồ lào. Nếu mắt cảm giác ở đây là tổn 
thương thần kinh quay ở đoạn trước chỗ chia đôi ngay tại khớp khuỷu thành thần kinh gian 
cốt sau và nhánh nông thần kinh quay (xem Hình 34.21). 


669 


Hình 34.21. Các vùng bị mất cảm giác do tổn thương các thần kinh quan 
trọng ở chỉ trên. 
34.2.3.2. Khám thần kinh giữa 
Dây thần kinh này vận động cho tất cả các cơ ở mặt trước cẵng tay trừ cơ gấp cô tay 
trụ, ngón IV và ngón V của cơ gâp chung các ngón sâu. Nó còn chi phôi các cơ ngăn của 
bàn tay sau đây — LOARF 
— L ateral two lumbrIcals — hai cơ giun ngoài. 
— O pponens pollicis — cơ đối ngón cái 
— A bduetor pollicis brevis — cơ dạng ngón cái ngắn 
— Flexor pollicis brevis (ở nhiều người) — cơ gấp ngón cái ngắn 
Tổn thương ở cỗ tay (hội chứng ô ống cô tay — carpal tunnel syndrome). Dùng nghiệm 
pháp pen — touching để đánh giá sự yếu của cơ dạng ngón cái. Yêu cầu BN đặt tay lên mặt 
phẳng, lòng bàn tay hướng lên trên và dạng thẳng ngón cái ra để chạm vào bút mà thầy 
thuốc đang cầm ở phía trên (xem Hình 34.22). BN không làm được điều này nếu có liệt 
thần kinh giữa ở mức cô tay hoặc cao hơn. Tuy nhiên, nên nhớ rằng hầu hết BN có hội 
chứng ông cô tay có cơ lực bình thường và có các triệu chứng khác nhưng dâu hiệu này 
không phải có ở tât cả các trường hợp. 


Hình 34.22. Nghiệm pháp pen — touching để khám cơ dạng ngón cái: 
"dạng ngón cái thẳng ra để chạm vào bút”. 


670 


Hình 34.23. Nghiệm pháp đan tay của Ochsner: (a) bình thường, (b) bất 
thường do mất chức năng cơ gấp nông các ngón tay. 

Tổn thương ở hồ trụ (cubital fossa). Nghiệm pháp đan tay của Ochsner * (kiểm tra 
chức năng của cơ gấp chung các ngón nông): yêu cầu BN đan hai tay mình vào nhau (xem 
Hình 34.23a) — nhón trỏ bên bị tác động sẽ không thê gập lại được do tôn thương thần kinh 
giữa đoạn ở hồ trụ hoặc ở mức cao hơn (xem Hình 34.23b). 

Khám cảm giác do thần kinh giữa chỉ phối bằng cách dùng kim châm lên bàn tay của 
BN. Những vùng nhất định bị mất cảm giác bao gồm phía ngoài mô cái gan bàn tay, ngón 
trỏ, ngón giữa và nửa ngoài của ngón đeo nhẫn (xem Hình 34.2L). Cảm giác vùng gan bàn 
tay được bảo tôn trong tổn thương thần kinh giữa ở đoạn ống cô tay. 


34.2.3.3. Khám thần kinh trụ 


Dây thần kinh trụ vận động cho tất cả các cơ nhỏ ở bàn tay (ngoại trừ các cơ LOAE), 
cơ gấp cô tay trụ và ngón IV, ngón V của cơ gấp chung các ngón sâu. Nếu tôn thương thần 
kinh trụ sẽ gây teo cơ bàn tay, tạo hình móng vuốt ở ngón út và ngón đeo nhẫn (gọi là bàn 
tay “vuốt trụ” — a claw — like "hand). Dấu hiệu “vuốt trụ” là do sự duỗi quá mức của các 
khớp đốt bàn ngón tay và sự gắp của các khớp liên đốt ngón tay. Chú ý rằng dấu hiệu “vuốt 
trụ” càng rõ chứng tỏ nơi tồn thương thần kinh trụ là ở cô tay, trong khi tốn thương ở khuỷu 
tay hoặc trên khuỷu tay sẽ gây mắt vận động cơ gấp chung các ngón sâu và do đó sẽ làm 
mắt khả năng gâp của các khớp liên đốt ngón tay. Điều này là “sự nghịch lý của thần kinh 
trụ”, trường hợp tôn thương xa hơn sẽ gây biến dạng nhiều hơn. 

Nghiệm pháp Froment !— xem Hình 34.24: yêu cầu BN kẹp một tờ giấy giữa ngón cái 
và bờ ngoài của từng ngón còn lại, tốn thương thần kinh trụ sẽ làm liệt cơ khép ngón cái 
nên không thể kẹp tờ giấy do ngón cái bị ảnh hưởng sẽ gấp lại. 

Những nguyên nhân gây bàn tay vuốt trụ được trình bày trong List 34.2, còn các 
nguyên nhân gây teo các cơ nhỏ được trình bày trong List 34.3 và xem Hình 34.25. 


4 Albert Ochsner (1658 — 1925) là phẫu thuật viên người Mỹ gỗc Thụy sĩ, là dòng dõi của Andeas Vesalius 
— một nhà giải phâu học vĩ đại. 
! ]ules Frornent (1878 - 1946) là giáo sư y khoa ở Lyon, Pháp, đã mô tả nghiệm pháp này năm 1915. 


List 34.2. Những nguyên nhân gây ra bàn tay vuốt trụ (ở 
ngón). 
— _ Tốn thương thần kinh trụ và thần kinh giữa (tổn thương thần kinh trụ đơn độc chỉ gây 
4 và 5). 
— _ Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (C8 — T1). 
—. Bệnh thần kinh khác (như rỗng tủy, bại liệt). 
—_ Co cơ thiếu máu (giai đoạn nặng và muộn). 
— __ Viêm khớp dạng thấp (bệnh không điều trị và tiền triển nặng). 


List 34.3. Các nguyên nhân (chẩn đoán phân biệ cơ nhỏ ở bàn 


vờ 
Tôn thương tủy sống Bệnh thần kinh g0 ại biên 
67 1 — Bệnh rỗng tủy. — _ Tốn thương thần kinh trụ và quay 


Thoái hóa cột sống cô gây chèn ép C8. kinh vận động ngoại biên 
—_ Do khối u. 
—_ Do chấn thương. 

Bệnh tế bào thần kinh sừng trước tủy sống 
— Bệnh thần kinh vận động, bệnh bại liệt. 


| 


trương lực cơ teo — cắng tay bị ảnh 
: hơn bàn tay 

ệnh đầu xa của cơ 

an dinh dưỡng 


—_ Bệnh teo cơ tủy (như bệnh Kugelberg Ộ 
Welander*). ——.. Các bệnh khớp (không điêu trị) 
4 * 
—_ Tổn thương rễ, __=_ Bệnh thiếu máu gồm cả bệnh viêm mạch 
—_ Chèn ép C8. —_——_ Hội chứng vai - tay 
Tốn thương thân dưới của đám rối thần kinh 
cánh tay 
—_ Hội chứng lỗ thoát ngực (thoracic outle 
syndromes) 9v 
= Chấn thương, phóng xạ, thâm nhiễm và 
nhiễm trùng „4 
Chú ý: Phân biệt tổn thươi } Kí ụ với tổn thương thân dưới/rễ C8 của đám rối cánh tay phụ 
thuộc vào sự mất cảm giá ôn thương rễ C8 có thể lan đến đầu gần của cô tay và yếu các cơ lòng 
Đản taytrong tổn thương te dưới của đám rối cánh tay. Phân biệt tôn thương rễ C8 với thân 


lg nếu có hội chứng Horner hoặc khối chèn ép ở nách thi gợi ý tới 
tay. 

1983) là một giáo sư về thần kính lâm sảng ở Karolinska Instilute, 
909 —- 2001) đã mô tả hội chứng nảy năm 1956. Lisa IWelander là một nữ 
la Thụy Điển. 


dưới trên lâm sảng lô 
tổn thương đám rối t 
* Fríc Kias Kugelb 
Sfockholm và Lis 
giáo sư thân kí 


672 


Normal Froment's positive 


—+ 


Hình 34.24. Nghiệm pháp Froment. 


Hình 34.25. Bệnh thần kinh vận động cho thấy sự teo các cơ nhỏ ở bàn 
tay. - 
Bảng 34.2. Các rề thân kinh và các thân của đám rối thần kinh cánh tay. 


Rễ thần kinh Thân Chi phối các cơ 
_ C5 và C6 Trên - Các cơ vùng vai (đặc biệt là cơ nhị đầu và cơ Delta) 
| C7 | Giữa | Cơ tìm đầu và một số cơ căng tay l | 
C8 và T1 | Dưới | Các cơ bàn tay và một số cơ căng tay | 


Bảng 34.3. Các dây; các bó của đám rối cánh tay và các cơ chúng chỉ 
phối. 


Bó thần kinh Dây thần kinh Các cơ chi phối 
- Bó bên | Thần kinh cơ bì, thần kinh giữa | Cơ nhị đầu, cơ sắp tròn, cơ gấp cô tay trụ 
'Bó giữa nh giữa và thần kinh trụ | Các cơ bàn tay | 
| Bó sau | Thần kinh nách và thần kinh quay | Cơ Delta, cơ tam đầu và cơ duỗi cẵng tay | 


34.2.3.4. Khám đám rối thần kinh cánh tay 

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay khá đa dạng từ nhẹ đến tổn thương hoàn toàn, 
tốn thương các dây vận động và/hoặc dây cảm giác. Đám rối thần kinh cánh tay bắt nguồn 
từ các rễ thần kinh, tiếp đến hình thành các thân, sau đó hình thành các bó và cuối cùng là 
hình thành các dây thần kinh ngoại biên (xem Bảng 34.2 và Bảng 34.3). Giải phẫu đám rối 
được trình bày trong Hình 34.25. 


673 


BN bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay sẽ than phiền rằng họ bị đau và yêu Ở vai 
và tay. Triệu chứng đau thường nổi trội hơn, đặc biệt là khi có sự bật ra của rễ thần kinh 
nào đó. Nguyên nhân do thần kinh càng có khả năng hơn nếu cơn đau lờ mờ, khó xác định 
vị trí, cơn đau không liên quan đến sự vận động của chỉ, nặng hơn về đêm và cảm giác đau 
không đổi khi sờ hay ấn vào. BN không cảm thấy. thoải mái. Nguyên nhân do chân thương 
chỉnh hình sẽ thích hợp nếu cơn đau trở nên nhiều hơn khi vận động, có dấu hiệu nhiễm 

trùng, sự biến dạng khớp hay thay đổi cảm giác đau khi sờ hay ấn vào. Hầu hết các tổn 
thương đám rối là trên xương đòn (đầu gần), đặc biệt là xảy ra do chấn thương. Khi tôn 
thương dưới xương đòn (đoạn xa) xảy ra thường ít nghiêm trọng. 

Khám cánh tay và đai vai (xem List 34.4). Nhớ rằng thần kinh vai lưng (chi phối các 
cơ trám) xuất phát từ đầu gần rễ C5 đến thân trên và chức năng của các cơ trám thường 
không bị ảnh hưởng nếu tôn thương thân trên. Loại tổn thương này trong đám rồi thần kinh 
cánh tay được trình bày trong List 34.5. Hội chứng sườn - cô có thê gây ra bởi tôn thương 
đám rối cánh tay ở thân dưới (xem List 34.6). Bảng 34.4 gợi ý sự phân biệt giữa tổn thương 
đám rối và các rễ thần kinh. 

Liệt Erb là liệt ở chỉ trên do tôn thương thân trên của đám rối thần kinh cánh tay, đặc 
biệt là nặng ở các rễ C5 — Có. Nguyên nhân thường gặp nhất là kẹt vai sau sanh khó. 


Cơ thang 


Các cơ vai 


7” cơ ngực 


Thần kinh nách 


TT Ñ Ỉ đến cơ delta 
\ \ _ Thần kinh cơ bì đến 
w bò. <4 cơ nhị đầu và cơ 
. ‹ te cánh tay 
Cơ hoành hần kinh giữa 
Mi hần kinh quay 
Cơ tròn lớn Thân kinh trụ 


Hình 34.26. Đám rối thân kinh cánh tay. 


674 


List 34.4. Khám đai vai. 


Phương pháp: sự bắt thường có thể là do lạn dưỡng cơ, tổn thương rễ hoặc dây thần kị 
tra mỗi cơ, bắt các mạch lớn và khám chức năng như sau: 


1. Cơ thang (XI, C3, C4): yêu cầu BN nâng vai lên chống lại sức cản và quan sát hai bên cánh của 


Vai trên. 
2. Cơ răng trước (C5 — C7): yêu cầu BN chống hai tay lên tường và quan sát hai bên cánh của vai 
dưới. 
3... Các cơ trám (C4, C5): yêu cầu BN kéo hai bả vai lại bằng cách đặt ở phía sau hông. 
4. Cơ trên gai (C5, C6): yêu cầu BN dạng cánh tay chống lại lực cản 


5. Cơ dưới gai (C5, Có): yêu cầu BN xoay phần trên cánh tay ra ngoài chống lại lực cản đặt ở 


khuỷu tay với khuỷu gâp. 
6. Cơ tròn lớn (C5 — C7): yêu cầu BN xoay phần trên cánh tay và hông lại lực kháng. 
7. Cơ lưng rộng (C7, C8): yêu cầu BN chống lại lực cản đề khér sát IĐƯỜI. 


8. Cơ ngực lớn, đầu xương đòn (C5 — C8): yêu cầu BN nâng cánh tay lên nằm ngang và 
đây lên chông lại lực cản phía trước. 

9. Cơ ngực lớn, đầu ức — sườn (C6 — T11) và cơ ngực b :(C?) yêu cầu BN khép cánh tay chống 
lại lực cản. vã 


10. Cơ Delta (C5, C6 và thần kinh nách): yêu cầu BN đẹ ng cánh tay ra chống lại lực cản. 
List 34.5. Những tổn th lãi rối cánh tay 


Tổn thương đám rối hoàn toàn (hiếm gặp) 


rơng thân trên (hội chứng Duchenne — 
(C5, Có) 

Mất vận động vùng vai và động tác gập 
khuỷu — chỉ trên ở tư thê rơi xuông — bàn 
tay có tư thê waIfer”s tp. 


— _ Các dấu hiệu về neuron vận động dưới ở èu 
bị ảnh hưởng. 
— Mấtcảm giác (toàn bộ cánh tay). 
— Hội chứng Horner (một gợi ý quan trọ h l h : 
Chú ý: nó thưẻ âu ở Mật cảm giác phía mặt ngoài vùng cánh 
— ủ ÿy: no thường gây đau. tay và cẵng tay. 
Tổn thương thân dưới (hội chứng Klumpke ) 
(C8, T1) 
—_ Bàn tay móng vuốt thật sự với mất vận 
động các cơ nội tại. 
= Mắt cảm giác phía xương trụ từ căng tay 
đên bàn tay. 
—_ Hội chứng Horner. 
21) là nhà thần kính học nổi tiếng nhất nước Đức. 
859 - 1927) là nhà thần kinh học người Pháp, đã mô tả tổn thương 
là người Mỹ nhưng được học ở Thụy Sĩ. Khi là sinh viên nắm cuỡi, cô Ấy 
học nối tiếng người Pháp Jules Déƒớrne. 


* WIhelm Heirnrich Er: 
+Auguste Déférine 
này khi là một sĩ 
kết hôn với một. 


List 34.6. Hội chứng sườn — cổ 
Lâm sàng đặc trưng bởi: 
— __ Yếu và teo cơ các cơ nhỏ ở bàn tay (bàn tay móng vuốt). 
— Mất cảm giác C§ và T1 
—_ Mạch quay và huyết áp thay đôi 
—_ Âm thối động mạch dưới đòn khi cử động cánh tay (có thể gặp ở người khỏe mạnh) 
— _ Sờ được xương sườn cô ở vùng cô (bất thường) 


Erb“s palsy / Erb Duchenne Palsy 


675 


676 


Hình 34.29. Cánh xương vai lôi ra do teo cơ. - 
Bảng 34.4. Phân biệt tổn thương đám rối cánh tay với chèn ép rễ thân 
kinh. 


Đám rối Rễ 
_ Tiền sử chấn thương Một vài trường hợp Thỉnh thoảng gặp 
Khởi phát âm thằm Một vài trường hợp _ Thường xuyên 
' Đau cỗ Ì Không x.ư ¬7-5.. 
"Đau vai: một bên | Không Có 
"Yếu liệt | Thường nghiêm trọng Mức độ trung bình 
¬11... ..." 


Yêu cầu BN đứng cùng hướng với thầy thuốc, cánh tay duỗi thắng và chống lên tường. 
Cánh xương vai được nhìn thây điên hình trong loạn dưỡng cơ mặt — vai — cánh tay (xem 
Hình 34.29). 

Nguyên nhân gây tổn thương đám rối cánh tay bao gồm: 

— Viêm nhiễm, rối loạn tự miễn (thường tốn thương thân trên hơn). 

— Tia xạ (thường tôn thương thân trên hơn). 

— Ung thư (thường tốn thương thân dưới hơn) — ung thư gây tốn thương đám rỗi thần 
kinh cánh tay do sự xâm lân tại chô; thân dưới thường bị ảnh hưởng đâu tiên. Tôn thương 
đám rôi dạng này thường gây đau và tiên triên nhanh. Gây ra cả yêu liệt cơ và mât cảm 
giác. 

— Chân thương: trực tiếp (do tai nạn xe, phẫu thuật gồm gãy xương ức, xé rách và do 
đạn), do lực kéo (chấn thương lúc sinh, tai nạn xe, chắn thương trong thê thao như chặn 
bóng bầu dục thường gây tổn thương thân trên hơn), sự chèn ép mạn tính (hội chứng lỗ 
thoát ngực, “liệt do đeo balo — backpack palsy”, gãy xương di lệch). 


677 


34.3. KHÁM CHI DƯỚI 


Bắt đầu bằng cách kiểm tra dáng đi, nếu có thê (xem CHƯƠNG 35). BN năm trên 
giường bệnh, việc thăm khám chân BN với đủi và chân được bộc lộ hoàn toàn (đặt chiếc 
khăn lên để che phủ vùng bẹn hai bên). Lưu ý BN có đặt sonde tiêu hay không, có thê chỉ 
ra rằng có chèn ép tủy sống hoặc bệnh lý tủy sông khác, đặc biệt là xơ cứng rãi rác. 


34.3.1. Khám vận động 
34.3.1.1. Rung giật bó cơ và teo cơ 


Kiểm tra bó cơ để quan sát có teo cơ hay không. Cảm giác phần cơ bắp của cơ tứ đầu 
và bắp chân. Sau đó vuôt dọc tay theo xương chày ở môi bên đê tìm sự teo cơ chày trước. 


34.3.1.2. Trương lực cơ 


Kiểm tra trương lực cơ tại đầu gối và mắt cá chân. Đặt một bàn tay dưới gối cần khám 
và nâng ngược nhánh gối về phía trên, tạo nên tư thế gấp. Khi BN thả lỏng thì cơ thê không 
có kháng lực. Khi đó thầy thuốc nâng đùi, gập và duỗi gối với tốc độ tăng dần, cảm nhận 
sự đề kháng của các cơ bị kéo căng (trương lực cơ). Trương lực cơ chỉ dưới có thể được 
kiểm tra băng cách cho BN ngôi với hai chân thả tự do xuông cạnh giường. Nâng một chân 
BN cho đến khi chân BN nằm ngang rồi buông ra đột ngột. Chân BN sẽ đung đưa trên 6 
lần đối với những người khỏe mạnh và thư giãn hoàn toàn. Nếu có giảm trương lực cơ do 
các bệnh lý ở tiêu não, sự dao động sẽ rộng và lâu hơn. Nếu có tăng trương lực cơ hoặc co 
cứng cơ thì sự chuyên động sẽ không đều và giật cơ. 

Kế tiếp là kiểm tra sự đa động của mắt cá chân và gối. Đây là một co thắt cơ nhịp 
nhàng liên tục khi kéo căng cơ đột ngột. Nguyên nhân của tăng trương lực cơ là do tổn 
thương các neuron vận động trên. Nó còn đặc trưng bởi hiện tượng tăng tính nhạy cảm của 
các phản xạ (do sự tăng hoạt động các tế bào thần kinh vận động alpha). 

Gập đột ngột bàn chân về phía mu với gỗi cong và đùi xoay ngoài. Khi xuất hiện đa 
động ở mắt cá, thì sẽ có những cử động gập — duỗi bàn chân sẽ lập đi lập lại. Hiện tượng 
đa động này kéo dài miễn là thầy thuốc vẫn duy trì động tác gập bàn chân về phía mu. 
Kiểm tra sự đa động xương bánh chè bằng cách đặt một bàn tay lên phần dưới cơ tứ đầu 
đùi với gối duỗi thắng và dịch chuyển xương bánh chè xuống phía dưới một cách đột ngột. 
Sự co thắt nhịp nhàng của cơ tứ đầu đùi sẽ liên tục miễn là lực kéo căng xuống được duy 
trì. 


34.3.1.3. Sức cơ 
— Hông 

+ Gấp — cơ thắt lưng cùng (L2, L3): yêu cầu BN để nâng thắng chân lên và chống 
lại lực đây xuông của thây thuôc (bàn tay của thây thuôc đặt trên gôi; xem Hình 34.30). 

+ Duỗi - cơ mông lớn (L5, SI, 52): yêu cầu BN đè chân xuống và chống lại lực 
đây lên trên của tay thây thuôc đặt dưới bắp chân hoặc mắt cá chân (xem Hình 34.3 1). 

+ Dạng — cơ mông nhỡ và cơ mông bé, cơ may và cơ căng mạc đùi (L4, L5, Š]): 
yêu câu BN dạng chân và chông lại lực ép của thây thuôc (xem Hình 34.32). 

+ Khép - cơ khép dài, khép ngắn, khép lớn (L2, L3, L4): yêu cầu BN khép hai chân 
lại và chông lại lực đây nó ra (xem Hình 34.33). 


_/PWSswwwsesme... 
Hình 34.30. Khám sức cơ — gập hông: nâng chân lên và chống lại lực đẩy 
xuống. 


678 


Hình 34.31. Khám sức cơ —-.duôi hông: đè chân xuống và chống lại lực 
nâng lên. 


Đ.= 
Hình 34.32, Khám sức cơ — dạng hông: dạng hai chân và chống lại lực 
đẩy vào. 


679 


Hình 34.33. Khám sức cơ — khép hông: khép hai chân và chống lại lực 
đẩy ra. 
— Gối 
Rử Gấp — gân kheo (cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân, bán màng) — (L5, S]): yêu cầu BN 
phải gập gối và chống lại lực kéo thắng nó ra của thầy thuốc (xem Hình 34.34). Nếu nghỉ 


ngờ vê sức cơ của nhóm cơ gấp, nên thực hiện khám ở tư thế nằm sắp. Có thể ngăn chặn 
được sự gấp hông và sờ được cơ trong lúc cơ co. 


+ Duỗi -— cơ tứ đầu đùi (cơ bắp này mạnh gấp ba lần cơ đối kháng của nó, là gân 
kheo) — (L3, L4): với đầu gồi hơi cong, yêu cầu BN để duỗi thắng gối và lực gấp gối của 
thầy thuốc (xem Hình 34.34). 


Hình 34.34. Khám sức cơ — gấp gối: gấp gối và chống lại lực duỗi chân 
ra. 


Hình 34.35. Khám sức cơ — duõi gối: duõi gối và chống lại lực gấp gối lại. 
— Cổ chân 
+ Gấp bàn chân về phía lòng — cơ bụng chân, cơ dép (S1, 52): yêu cầu BN đạp bàn 
chân xuống và chống lại đầy nó lên (xem Hình 34.36). 


+ Gập bàn chân về phía mu — cơ chày trước, cơ duỗi ngón cái dài và duỗi các ngón 
dài (L4, L5): yêu cầu BN đây bàn chân lên và chống lại lực đây bàn chân xuống (xem Hình 
34.36). Sức mạnh của khớp mắt cá chân có thê kiêm tra băng cách cho BN nhón gót hay 
đứng trên gót chân; những cử động có thê bị hạn chế nếu sự phối hợp cơ bị suy yếu. 


/ 


Hình 34.36. Khám sức cơ — gấp bàn chân vê phía lòng: đạp bàn chân 
xuống và chống lại lực đẩy nó lên. 


681 


chống lại lực đẩy nó xuống. 
— Khớp bàn ngón 

+ Xoay ngoài — cơ mác dài và cơ mác ng 1 các ngón chân dài (L5, S1): 

yêu cầu BN xoay bàn chân ra phía ngoài để c 


+ Xoay trong — cơ chày sau, cơ bụ 
chân gập lại hoàn toàn, yêu câu BN xoay 
lực (xem Hình 34.39). 


652 


Hình 34.39. Khám SứC cơ — Xoay trong: bàn chân Xoay vào trong và 
chống lại kháng lực. : : 

Yếu chỉ cơ năng hay hysteria có thể được phát ! lệ ệ ng tei Hoover. Thông thường, 
khi BN cô gắng để chồng lại kháng lực, chi đối bên sẽ cố ) gắng hỗ trợ. Ví dụ, khi BN cô 
găng duỗi chân để chống lại kháng lực, chân kia. hồng xuống giường hỗ trợ. Dấu 
Hoover " dương tính khi những cử động này khôn 


Hình 34.40. Đánh. giá. nhanh sức cơ chỉ dưới: (a) đứng bằng ngón, (b) 
đứng bằng gót, () ngồi xổm và đứng lên nhanh. 

Đánh giá nhanh SỨC CƠ: thầy thuốc có thể đánh giá nhanh sức cơ chi đưới bằng cách 
yêu cầu BN thực hiên động tác sau: 


— l.Đi bằng ngón K1 xem Hình 34.40a. 
= Đi bằng gót (L4, L5) - xem Hình 34..40b. 
— 3 Ngồi xôm. và đứng lên (L3, L4) - xem Hình 34.40c. 
Những vẠP tác này giúp khám sức cơ hông, gối và cô chân. Nếu không thực hiện 


ệP Nà, Á cũng mó tả một dã! hiệu quan trọng của COPD. 


được cần thực hiện nhiều cách thăm khám khác để xác định. 
34.3.1.4. Khám phản xạ 
Khám những phản xạ dưới đây 


— Phản xạ gân gối (L3, L4). Đặt một tay dưới gối BN sao cho thoải mái và hỗ trợ cho 
việc thăm khám. Dùng búa gõ vào phía dưới xương bánh chè (xem Hình 34.41). Bình 
thường khi co cơ tứ đầu đùi sẽ gây duỗi gối. Thực hiện và so sánh cả hai bên. Nếu sự phản 
xạ gân gối không có ở một hoặc hai bên, cần thực hiện lại cùng với kỹ thuật làm mắt sự 
tập trung của BN. Yêu cầu BN khóa những ngón tay vào nhau và kéo ra xa thật mạnh trước 
khi gõ búa phản xạ (thao tác Jendrassik ", Hình 34.42). Thao tác này giúp phát hiện ra phản 
xạ gân gót mà dường như không có ở 70% người già. Một số sự co cơ chủ ý khác như 
nghiền răng hay ôm chặt một vật gì đó nên được sử dụng nếu có những phản xạ gân cơ 
khó nhận ra. 


683 


Hình 34.41. Khám phản xạ gối. 


Hình 34.42. Khám phản xạ gối và yêu câu BN khóa những ngón tay của 
mình lại và kéo ra để làm mất sự chú ý của BN. 


^ Ernst Jendrassik (1858 - 1921), bác sĩ người Budapest 


654 


— Phản xạ gân gót (S1, S2). Tư thế bàn chân gấp về phía mu, gối gấp nhẹ, đùi xoay 
ngoài để trên giường, tay thầy thuốc sẽ giữ bàn chân ở phía lòng và đây bàn chân gấp về 
phía mu. Gõ búa vào gân Achilles (xem Hình 34.43). Đáp ứng bình thường sẽ là sập bàn 
chân về phía lòng do sự co của các cơ bụng chân. Thực hiện lại lần hai với các nghiệm 
pháp làm mắt sự chú ý của BN. Có thê khám ở tư thế quỳ gôi và gõ búa vào lòng bàn chân. 


Hình 34.43. Khám phản xạ gót. 


— Phản xạ da lòng bàn chân (L5, S1, S2). Sau khi giải thích cho BN những gì sẽ thực 
hiện, thầy thuốc sử dụng một vật tù (ví dụ: chìa khóa) vẽ một đường dọc theo bờ ngoài 
lòng bàn chân và cong vào trong cho đến vị trí xương đốt bàn ngón giữa (xem Hình 34.44). 
Tư thế bàn chân BN được để như lúc khám phản xạ gân gót. Đáp ứng bình thường sẽ là 
gấp ngón cái về phía lòng ở những BN trên I1 tuổi. Đáp ứng gâp ngón cái vê phía mu là 
phản xạ bất thường (phản xạ Babinski °) đặc trưng là ngón cái sẽ gầp và các ngón khác xòe 
hìn nan quạt. Phản xạ bệnh lý này gặp trong tổn thương bó tháp. Nếu phản xạ dương tính 
hai bên, có thể xảy ra cơn động kinh đơn thuần hay là gặp trong trường hợp BN hôn mê. 


Hình 34.44. Khám phản xạ da lòng bàn chân. 


° Josef Babinski (1657 —- 1932), bác sĩ thân kính học Paris, mó tả dã! hiệu này vào nấm 1896. 


655 


34.3.1.5. Khám sự phối hợp động tác 
Khám tiểu não với 3 nghiệm pháp 
— Nghiệm pháp gối gót. Yêu cầu BN dùng gót chân vuốt dọc xương chày đối diện 
theo đường giữa, càng chính xác càng tốt (xem Hình 34.45). Trong bệnh lý tiểu não, gót 
chân BN sẽ đung đưa, lắc lư và di chuyên quá đà. Nhằm mắt lại có thể làm giảm các triệu 
chứng đó. Nếu như có tổn thương cột sau, những triệu chứng đó có thể tăng thêm ngay khi 
nhắm mắt. Trường hợp này gọi là thất điều cảm giác. 
— Nghiệm pháp ngón tay ngón chân. Nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi không thể thực 
hiện nên nghiệm pháp ngón tay ngón chân thường được sử dụng. Yêu cầu BN nhắc chân 
lên (gối), dùng ngón tay chạm vào ngón chân cái. Quan sát sự run không chủ ý của BN. 


Hình 34.45. Khám nghiệm pháp gối — gót. 


— Nghiệm pháp chạm chân. Yêu cầu BN thay đổi vận động luân phiên một cách 
nhanh chóng bằng cách yêu cầu họ dùng lòng bàn chân chạm vào bàn tay thầy thuốc, sau 
đó dùng gót chân chạm vào cắng chân bên đối diện và lặp đi lặp lại. Quan sát tìm sự mất 
nhịp điệu khi thực hiện động tác. 

34.3:2. Khám hệ thống cảm giác 
Cũng giống như chỉ trên, chỉ đưới cần được khám cảm giác theo khoanh da và so sánh 


hai bên (xem Hình 34.46). Khoanh vùng lại những vị trí có bất kỳ bất thường nào hoặc 
mắt cảm giác da. 


Sau đó kiểm tra cảm giác run ở mắt cá, nếu cần thiết có thể kiểm tra ở gối và gai chậu 
trước trên (xem Hình 34.47). Sau đó khám cảm giác bản thê ở ngón chân cái, có thể khám 
ở gối hoặc hông (xem Hình 34.48). 


Cuối cùng khám cảm giác xúc giác (xem Hình 34.49). 


686 


Hình 34.47. Khám cảm giác run chỉ dưới. 


687 


N 
Hình 34.48. Khám cảm giác bản thể: yêu câu BN nhắm mắt và nói ngón 
chân mà thầy thuốc đang giữ đang được đẩy lên hay đẩy xuống. 


Hình 34.49. Khám cảm giác sờ. 


Ll 
| ỗ 52 


L3 


688 u 


LŠ 


š u 


Hình 34.50. Cảm giác theo khoanh da ở chi dưới. 

Cảm giác theo khoanh da. Ghi nhớ hướng dẫn theo Hình 34.50. 

— L2 chỉ phối vùng đùi trước. 

— L3 chi phối vùng xung quanh trước gồi. 

— L4 chi phối mặt trong cẵng chân. 

— L5 chi phối mặt ngoài căng chân và bờ trong của mu bàn chân. 
— SI chỉ phối gót chân và hầu hết lòng bàn chân. 

— S2 chỉ phối mặt sau đùi. 

— S3,S4,S5 chỉ phối cơ vòng và hậu môn. 

Tầng cảm giác. Nếu mắt cảm giác ở chân, nên gắng tìm vùng mất cảm giác phía trên 
bằng cách vạch một đường băng một cây kim cách khoảng 5 em so với điểm đầu tiên từ 
chân hướng lên bụng, cho đến khi BN cảm giác được đầu nhọn của kim. Việc thăm khám 
này đôi khi có thê phải lên bụng, thậm chí là ngực. Một sự mât cảm giác ở vùng nào đó 
của cơ thê có thể cho biết được tầng tủy. sống bị tổn thương. Hãy nhớ rằng, tầng gây tăng 
cảm giác da thường xuất hiện phía trên tầng mất cảm giác da, nó là giới hạn trên của vùng 


tủy bị thương tôn và cần phải xác định. Cũng nên nhớ răng tầng thân sống chỉ tương ứng 
với tầng tủy sống trong tủy sông ở cô trên vì tủy sống là ngăn hơn so với ống sống. Tầng 


689 


tủy C8 năm tương ứng với tầng đốt sống C7. Trong đoạn ngực trên, tầng tủy sông, cao hơn 
tầng đốt sống là hai khoanh tủy và đối với đoạn ngực giữa là ba khoanh tủy. Tất cả các 
khoanh tủy thắt lưng cùng nằm từ đốt sống T11 đến LI. 

Phản xạ nông hay phản xạ da. Những phản xạ này xuất hiện sờ hay kéo một vệt trên 
da hoặc niêm mạc. Những kích thích này nông hơn, nhẹ nhàng hơn so với kích thích của 
phản xạ gân xương. Những phản xạ này xuất hiện từ từ sau kích thích và ít hằng định. 
Những phản xạ đó bao gồm phản xạ nắm, phản xạ da bụng, phản xạ cơ vòng hậu môn và 
phản xạ da lòng bàn chân. 


— Phản xạ da bụng (bụng trên T6 — T9, bụng giữa T9 — T11, bụng dưới TI1 — LI). 
Khám bằng cách kéo nhẹ một đường từ rốn theo đường chéo ra ngoài theo mỗi góc tư của 
bụng (xem Hình 34.51). Phản xạ co thắt cơ thành bụng mất đi khi có tôn thương ở neuron 
vận động trên ở đoạn tủy phía trên hay cũng xuất hiện sau phẫu thuật làm cắt đứt các dây 
thần kinh. Ngoài ra, phản xạ này cũng mất đi khi BN mê hoặc ngủ sâu hoặc trong suốt quá 
trình gây mê. Phản xạ này khó nhận ra trong trường hợp BN béo phì và thường không có 
trong khoảng 20% người khỏe mạnh. Mất phản xạ đa bụng kèm theo tăng phản xạ gân 
xương được cho là do bất thường của vỏ gai. 


| 


Hình 34.51. Phản xạ da bụng, vệt lên da bụng hướng từ rốn ra ngoài 
theo góc phần tư và quan sát sự co thắt của cơ thành bụng. 


690 


— Phản xạ da bìu LI — L2. Kích thích mặt trong đùi theo hướng đi xuống. dưới, đáp 
ứng bình thường là co thắt cơ bìu kéo bìu và tinh hoàn lên trên. Thường không CÓ ở người 
lớn tuổi, người bị tràn dịch tỉnh mạc hay viêm tinh hoàn. 


— Cảm giác vùng yên ngựa và phản xạ hậu môn. Khi nghi ngờ có tốn thương chùm 
đuôi ngựa (ví dụ như tiêu tiêu không tự chủ). Có thê mất cảm giác vùng mông hay da xung 
quanh lỗ hậu môn (S3 — S5). Ở những trường hợp này cần phải khám phản xạ cơ vòng hậu 
môn (S2, 53, 54). Bình thường cơ thắt ngoài co lại để đáp ứng với kích thích xung quanh 
hậu môn, phản xạ này có thể bị mất do tổn thương đoạn tủy củng. hay chùm đuôi ngựa. 
Tuy nhiên, nêu như những khoanh tủy cùng thấp nhất không bị tốn thương nhưng những 
đoạn tủy bên trên bị tôn thương, điều này có thể là do một tồn thương bên trong tủy sông. 


— Cột sống. Thực hiện khám cột sống và nghiệm pháp nâng thắng chân (Lasègue). 
34.3.3. Khám thần kinh ngoại biên của chỉ dưới 
34.3.3.1. Thần kinh bì đùi ngoài 


Hình 34.52. Phân bố của dây thần kinh bì đùi ngoài. 

Kiểm tra sự mắt cảm giác (xem Hình 34.52). Một tôn thương của dây thần kinh này 
thường xảy ra do sự bó chặt giữa dây chằng bẹn và gai chậu trước trên. Nó thường xuất 
hiện nhiều ở những người thừa cân hoặc ngồi lâu (ví dụ như lái xe tải, công chức). Nó gây 
mắt cảm giác mặt ngoài đùi mà không làm giảm vận động. Nếu đau, nó được gọi là đau 
đùi dị cảm (meralgia paraesthetica). 


34.3.3.2. Thần kinh đùi (L2, L3, L4) 


Kiểm tra sự yếu liệt các cơ duỗi gối (yếu. liệt CƠ tứ đầu). Yếu cơ gấp hot só thể. 
và sức cơ khép được bảo tồn. Phản xạ gối mất, mất cảm giác da ở mặt ... đùi vẽ | tằng 
chân (xem Hình 34.53). Ƒ 


691 


Hình 34.53. Vùng chỉ phổi cảm giác của thân kinh đùi. 


Hình 34.54. Vùng chi phối cảm giác của dây thần | kinh tọa. 
34.3.3.3. Dây thần kinh tọa (L4, L5, S1, S2) 


Dây thần k kinh này chi phối ‹ các cơ dưới gối và gân kheo. Khám dây thần kinh này gồm 
kiểm tra m mắt sức cơ dưới gối có thể gây dâu hiệu bàn chân rũ (bàn chân gấp về phía 
lòng) và yếu cơ gấp gối. Khám phản xạ, một tôn thương ở dây thần kinh tọa không làm 


giảm phản xạ gối nhưng mắt phản xạ gót và phản dạ da lòng bàn chân. Khám cảm giác đùi 
sau, vùng khoeo sau và ngoài, bàn chân (nếu tôn thường ở đầu gần (xem Hình 34.54). 


34.3.3.4. Thần kinh mác chung L4, L5, S1 


Đây là nhánh tận lớn nhất của dây thần kinh tọa, dây thần kinh này vận động cho các 
cơ ở khu cắng chân trước và ngoài (xem Hình 34.55). Khi khám dây thần kinh này chú ý 
quan sát dâu hiệu bàn chân rũ (xem List 34.7 và Hình 34.56). Khám động tác gấp về phía 
mu và lật ngoài của bàn chân. Khám phản xạ, thường những phản xạ này sẽ còn nguyên 
vẹn. Khám cảm giác, có thể mắt những cảm giác đơn giản bờ ngoài mu bàn chân. Chú ý 
những rồi loạn này có thê nhầm lẫn với các triệu chứng do tổn thương rễ L5, nhưng tôn 
thương rễ này sẽ gây yếu cơ gấp gối và lật trong bàn chân và mất cảm giác ở vùng da do 
rễ L5 chỉ phối. 


692 


Hình 34.55. Vùng cảm giác da do thần kinh mác chung chỉ phối. 


Hình 34.56. - (8) dấu hiệu bàn chân rũ: yêu cầu BN nâng chân bị tổn 
thương lên để bàn chân khỏi mặt đất. (b) đôi giày hỗ trợ cho những BN 
có bàn chân rũ. 


693 


List 34.7. Các tổn thương có dấu hiệu bàn chân rũ. 
—_ Liệt thần kinh mác chung. 
—_ Liệt thần kinh tọa. 
— _ Tốn thương đám rối thắt lưng cùng. 
—_ Tốn thương rễ L4- L5. 
—_ Bệnh lý thần kinh vận động ngoại biên. 


— Bệnh lý cơ ở ngọn chĩ. 
— Bệnh lý neuron vận động. 


—_ Đột quị - động mạch não trước hoặc hội chứng lỗ khuyết (lacunar 


34.3.4. Tư thế dáng đi 


Hình 34.57. 

Phải chắc chắn rằ 

bộ vài mét sau đó qu 
trừ tôn thương tiểu I 
(tốn thương ST sẽ kl 
có bàn chân rủ x 


ão — đi kiểu gót chân — ngón chân. 

ốc thấy được chân BN một cách rõ ràng. Yêu cầu BN đi 
và quay lại, rồi đi theo kiểu gót chân — ngón chân để loại 
ø giữa (xem Hình 34.57). Yêu cầu BN đi bằng mũi chân 
ện), sau đó đi bằng gót chân (trong tổn thương L4 hoặc L5 
khó làm được). 


ng (nghiệm pháp Romberg), yêu cầu BN đứng thắng, hai bàn chân 
mở mắt (xem Hình 34.58a), sau đó yêu cầu BN giữ thăng bằng và 
ình 34.58b), so sánh sự vững vàng tư thế khi mở mắt và nhằm mắt trong 
gay cả khi BN không có bệnh lý thần kinh nào, cũng có thể có sự mất 
ø khi đứng và nhằm mắt. Nghiệm pháp dương tính khi mà BN không vững 


` 


và có thê gây té ngã. Người bình thường có thể duy trì vững vàng một cách dễ dà 
60 giây. Nghiệm pháp Romberg cũng dương tính khi BN đứng không vững n 
nhắm mắt. Dấu hiệu này thường thấy ở BN mất cảm giác bản thể, đứng 
mà sự cảm nhận thị giác về vị trí bị thay đôi. 


Mắt thăng bằng khi mở mắt là do tổn thương chức năng tiền đình v 


Tổn thương dáng đi được tóm tắt trong List 34.8. 


694 


Bệnh Parkinson. 
—_ Khởi động chậm 
—_ Kéo lê chân 
— ĐứngIm 
—_ Tiến lên 
—_ Lùi lại 

Tiểu não. Dáng đi Ì \y rượu, BN lảo đảo về bên tổn thương 

ø đi nhanh vụng về, bước chân rộng. 

Bàn châ hân lên cao. 

Bệnh cơ ¡. Dáng đi lạch bạch ở cả hai chân. 

án. Chân giống như bị dính vào nền nhà khi họ đứng thăng và cử động dễ 

năm ngửa. 

ng đi kỳ lạ, không hằng định 


695 


T&O"C essentials 

1. Quan sát sự mất cân đối hai bên. 
Đánh giá phản xạ tốt nhất là tăng hay mắt phản xạ, còn phân độ mức độ thường không hữu ích. 
Giới hạn bình thường của trương lực cơ rất khác nhau. 
Thậm chí mức độ cảm giác kim châm cũng rất khác nhau, đôi khi có thể nói rằng những dấu 
hiệu này trên lâm sàng là không hữu ích. 


Ệ=m cơ lề 


OSCE ôn tập 


Thăm khám bệnh lý thần kinh ngoại biên 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

1.. Người đàn ông này có vấn đề về thăng bằng, hãy thăm khám chỉ dưới cho ông ấy để tìm các 
dâu hiệu tiêu não. 

2. Người đàn ông này bị khó khăn trong việc nâng bàn chân phải lên khi ông ấy đi bộ, hãy thăm 
khám cho ông ây. 

3. Hãy khám các phản xạ ở chi dưới cho người đàn ông này. 
Hãy khám sức cơ chi trên cho người phụ nữ này. 

5.. Người phụ nữ này nhận thấy bà ấy bị teo các cơ nhỏ ở bàn tay trái, hãy thăm khám cho bà ấy. 


DẤU HIỆU LẦM SÀNG VÀ 
BỆNH LÝ THÂN KINH 


3 B SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA 


 , 
= 
le 
= 
SE 
° 


Lê Minh Châu, Admin 
35.1. TỔN THƯƠNG NEURON VẬN ĐỘNG TRÊN 


Trong thần kinh học, đưa ra một chân đoán lâm sàng khi có sự xuất hiện của thiếu hụt 
thần kinh, quyết định dựa trên mức giải phẫu tôn thương và sau đó sẽ cân nhắc các nguyên 
nhân có khả năng nhất. Việc quan trọng cần làm là phân biệt giữa các dấu hiệu neuron vận 
động trên và các dấu hiệu neuron vận động dưới (xem List 35.3). Các dấu hiệu đầu tiên 
xảy ra khi có một tôn thương làm gián đoạn các đường dẫn truyền ở phía trên các tế bào 
sừng trước tủy sống: ví dụ, đường dẫn truyền vận động ở vỏ não, bao trong, cuống não, 
thân não hoặc tủy sống. Các dấu hiệu này bao gồm: liệt nặng các động tác dạng và duỗi 
chi trên, gập và dạng chỉ dưới, vì chức năng bình thường của các đường dẫn truyền này là 
điều hòa co cơ tự chủ của các cơ kháng trọng lực. Tuy nhiên, tất cả các cơ khác đều yếu 
hơn bình thường. Teo cơ nhẹ hoặc không có teo cơ, có thê bởi vì các yếu tố dinh dưỡng cơ 
do các neuron vận động dưới tiết ra không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không vận động do 
liệt nặng cũng có thể gây teo cơ. 

List 35.1. Các mức tổn thương neuron vận động trên. 
—_ Chân: LI trở lên. 
—_ Tay: C3 trở lên. 


—_ Mặt: Cầu não trở lên. 


—_ Song thị: trung não ) TẾ lên. 


Các dấu hiệu neuron vận động trên xảy ra khi tổn thương nằm ở não hoặc thy 8 sống 
trên mức neuron vận động dưới (xem List 35. L). 

Co cứng cơ xảy ra do sự phá hủy bó vỏ — lưới — gal, gây ra hiện tượng tăng phản xạ 
gân xương. 

Monoplegia là liệt một chi khi có tôn thương ở vỏ não vận động hoặc một phần của 
bao trong. Hemiplegia là liệt ở một bên của cơ thể do tốn thương đường dẫn truyền đến 
vùng vỏ não đối bên. 

Paraplegia là liệt hai chi dưới, quadriplegia là liệt tứ chi do nguyên nhân chấn thương 
tủy sông hoặc ít gặp hơn là tôn thương thân não (ví dụ: huyết khối động mạch thân nền). 


697 


Chức năng 


* Nhồi máu lỗ khuyết: thường nhỏ do các mảng xơ vỡ gây 
tắc ở các nhánh xuyên. 


Hình 35.1. Giải phẫu giác Willis, chức năng quan trọng của các động 
mạch cấp máu. : 
35.2. NGUYÊ 
NEURON VÀ 


TRÊN) 


ình 35. 1). Sự thiếu hụt này thường tiễn triển trong vòng vài li phút 
ø tiếp theo đó có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc vài ngày gây ra do 


698 


hiện (xem Bảng 35.1). Hẹp động mạch cảnh trong đoạn cô có thể nghe được âm thôi. 


Đột quy do xuất huyết thường liên quan đến bao trong hoặc nhân bèo (gây liệt nửa 
người đối bên và thường có mắt cảm giác) hoặc đôi thị (gây mất cảm giác nửa người đối 


bên). 


Tổn thương động mạch đốt sông — thân nền có thê gây liệt các dây thần kinh sọ, các 
dấu hiệu tiêu não, hội chứng Horner và mất cảm giác, cũng như là các dẫu hiệu neuron vận 
động trên (thường xảy ra hai bên bởi vì đầu gần của cấu trúc này ở hai bên nằm cạnh nhau 
trong thân não). Ví dụ, tốn thương trung não dẫn đến liệt dây II và các dấu hiện neuron 
vận động trên đối bên. Mắt cảm giác nửa người và bán manh đồng danh thường xảy ra nếu 
động mạch não sau bị tôn thương. Một hội chứng quan trọng cần phải được nhận biết là 


hội chứng hành tủy bên (xem List 35.2). Mảng vữa ở động mạch chủ đoạn lên được coi 


như là nguồn gốc gây huyết khối động mạch nội sọ. 


Động mạch não 


giữa 


Nhánh chính 
. Nhằi máu 1/3 giữa một 
"bên bán cầu: UMN 
mặt, tay > chân; bán 
manh đồng danh; loạn 
. ngôn hoặc dấu hiệu bán 
cầu không không ưu 
thế (tùy bên); mất cảm 
giác vỏ não. 
Nhánh 
Nhỏi máu bao trong: 
DMN mặt, UMN tay > 
chân 


Động mạch não 
sau 


Nhánh chính” 

Nhỏi máu đồi thị và vỏ 
não thùy chấm: mất 
cảm giác nửa người 
(mất tất cả cảm giác); 
bán manh đồng danh 
(hoàn toàn); mù màu. 


Bảng 35.1. Huyết khối hoặc thuyên tắc nội so: đặc điểm lâm sàng. 


Động mạch não 
trước 


UMN chân > tay; chỉ | 


mất cảm giác vỏ não 
phần chân; (nếu có tổn 
thương thể chai) tiểu 
không tự chủ. 


| dấu tiêu não; các dấu 


Động mạch đốt 
sống/thân nên 
(thân não) 
Vận động/cảm giác 
“chéo” (ví dụ: mặt trái, 
tay phải); mất cảm 
giác/vận động nặng 2 
bên; hội chứng Horner; 


hiệu thần kinh sọ thấp. 


xuyên 


UMN = upper motor neurone lesion: tổn thương neuron vận động trên. 


*Gác tác động rất đa dạng bởi vì mạng lưới thông nối của các nhánh xa động mạch não giữa và cấp 
máu từ động mạch thông sau, nhưng nên đánh giá riêng biệt mất chức năng thùy chấm và thuy thái 


_ dương. 


List 35.2. Hội chứng hành tủy bên (hội chứng Wallenberg*) 


Tắc nghẽn động mạch đốt sống hoặc động mạch tiểu não sau dưới hoặc động mạch hành tủy 
bên gây ra các dầu thân kinh cùng bên và “chéo bên”: 


— _ Dấu tiểu não (cùng bên). 


—_ Hội chứng Horner (cùng bên). 


— _ Tổn thương dây TK sọ nằm dưới thấp (IX, X) - liệt khâu cái và dây thanh âm (cùng bên). 


— - Mất cảm giác đau ở mặt (cùng bên). 


— Mất cảm giác đau ở tay và chân (đối bên). 


—.. Không có tôn thương neuron vận động trên. 


” Adolf Wallenberg (1862 - 1942), giáo sư y khoa, thành phố Danzig. 


699 


35.2.2. Tổn thương chèn ép và thâm nhiễm 
Các khối u có khuynh hướng phát triển ở các thùy não và các dấu thần kinh khu trú 
phụ thuộc vào vị trí khôi u. Các dầu hiệu định vị thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy châm và 
thùy trán gợi ý quá trình diễn tiên của bệnh. Tuy nhiên, khi có tăng áp lực nội sọ, có thê có 
các triệu chứng định vị giả, ví dụ như liệt dây VI một bên hoặc hai bên (bởi vì đường đi 
của dây thân kinh này trong sọ khá dài). Phù gai thị thường xuât hiện kèm theo nêu có tắng 
áp lực nội sọ. 
35.2.3. Thoái hóa myelin 
Xơ cứng tải rác gây ra tôn thương ở nhiều vị trí khác nhau với hai quá trình hồi phục 
và thoái hóa xảy ra song song. 


35.2.4. Nhiễm trùng 


Nhiễm virus HIV là nguyên nhân quan trọng gây ra các vân đê về thân kinh, bao gôm 
các hội chứng neuron vận động trên. 


35.3. TỔN THƯƠNG NEURON VẬN ĐỘNG DƯỚT 
Tổn thương neuron vận động dưới làm gián đoạn cung phản xạ tủy sống, do đó gây 
teo cơ, giảm hoặc mất phản xạ và đôi khi gây rung giật bó cơ. Nguyên nhân là do tốn 


thương các neuron vận động ở tủy sống, rễ vận động hoặc dây thần kinh ngoại biên (xem 
List 35.3). 


List 35.3. Tổn thương neuron vận động trên và dưới. 
Dấu hiệu tổn thương neuron vận động trên (bó tháp) 


= Yếu tất cả các nhóm cơ. Tuy nhiên chỉ dưới yếu nhiều ở cơ gấp và cơ dạng. Chỉ trên yếu 
nhiêu ở cơ duôi và cơ khép. It khi có teo cơ. 

—_ Co cứng: tăng trương lực cơ (kiểu đao nhíp) và thường đi kèm với đa động. 

—_ Tăng phản xạ ngoại trừ phản xạ bề mặt (ví dụ: phản xạ da bụng), thường mất. 

— Phản xạ da lòng bản chân (BabinskI) dương tính. 

Dấu hiệu tổn thương neuron vận động dưới 

—_ Yếu cơ biểu hiện rõ ở ngọn chỉ hơn gốc chỉ, cơ gấp và cơ duỗi như nhau. Teo cơ là triệu 
chứng nôi bật. 

— _ Trương lực cơ giảm 

— _ Giảm phản xạ và phản xạ Babinski bình thường hoặc mắt. 


— _ Có thể xuất hiện rung giật bó cơ. 


35.3.1. Bệnh neuron vận động 

Đây là bệnh lý vẫn còn chưa rõ bệnh nguyên, gây ra do các thay đổi bệnh học ở các tế 
bào sừng trước tủy sông, nhân vận động ở hành tủy và các bó đi xuông. Do đó dân đên 
xuât hiện phôi hợp cả các dâu hiệu của dâu neuron vận động trên và neuron vận động dưới, 
mặc dù sẽ có một trong hai dạng sẽ chiêm ưu thê hơn. 

Một điều quan trọng đó là: rung giật bó cơ gần như lúc nào cũng xuất hiện. Các phản 
xạ căng cơ thường xuât hiện (thường là tăng phản xạ) cho đên giai đoạn muộn của bệnh 
và hiêm khi có thay đôi vê cảm giác (15 — 20% BN khai là có các dâu hiệu về cảm giác). 


700 


List 35.4. Bệnh thần kinh ngoại biên. 
Nguyên nhân (chấn đoán phân biệt) các bệnh lý thần kinh ngoại biên 


1. Thuộc (ví dụ: 1soniazid, vincristine, phenytoin, nitrofuranfoin, cispatinum, kim loại nặng 
amiodarone). 


Nghiện rượu (có hoặc không thiếu vitamin B;). 
Chuyên hóa (ví dụ: đái tháo đường, bệnh thận mạn). 
Hội chứng Guillain — Barré. 
Bệnh lý ác tính (ví dụ: carcinoma phổi [bệnh thần kinh cận u], bện 
Giảm vitamnn (ví dụ: B:›) hoặc tăng (ví dụ: Ba). 
Bệnh lý mô liên kết hoặc viêm mạch máu (ví dụ: PAN, ` 
Di truyền (ví dụ: bệnh lý thần kinh vận động và cảm giác di t 
Khác (ví dụ: thoái hóa dạng bột, nhiễm HIV). 

10. Vô căn. 
Nguyên nhân từ bệnh lý ưu thế trên thần kinh vận động 


Ð @ HO 0B 


1. Hội chứng Guillain - Barré, viêm đa rễ dây thần kinh 
2. Bệnh thần kinh vận động và cảm giác di truyền. 
3. Đái tháo đường. 
4. Khác (ví dụ: rồi loạn chuyên hóa porphyrin g 
lý thân kinh block dân truyền đa ô). 
Nguyên nhân bệnh thần kinh cảm giác đau nợ 
1. Đái tháo đường. 
Rượu. 
Giảm vitamin Bị hoặc B:a. 
Carcinoma. 
Loạn chuyền hóa porphyrin. 


CN. VU đề CỰU Áo 


Nhiễm độc arsen hoặc thallium 


ạch dạng nút. 
s ban đỏ hệ thống. 


ĐAN = poly/arteritis nodosa - Viê 
SLE = systermic lupus erythe. 
HV = human ứmmunodefici 


35.3.2. Bệnh lý 


Phần xa của dây t 
gây mắt cảm giác h‹ 
điển hình là mất 
35.2). Không sỉ Ỗ 
rễ thần kinh, ›ảm 
có thể do tôn thương 


nh ngoại biên 

h thường bị tôn thương đầu tiên vì chúng nằm xa thân tế bào, 
lộng hoặc cả hai ở ngọn chi. Triệu chứng rối loạn cảm giác 
giác kiểu mang găng — mang vớ đối xứng hai bên (xem Hình 
triệu chứng thấy ở tồn thương một dây thần kinh hoặc bệnh lý 
không đối xứng hoặc chỉ giới hạn ở một chi. Yếu cơ ngoại biên 


y vận động. Đôi khi, bệnh lý neuron vận động có thể xảy ra mà 
không có tha m giác. Trong giai đoạn muộn, phản xạ giảm nhưng có thê không xuât 
hiện ở ngọt n List 35.4). 


701 


Hình 35.2. Bệnh thần kinh ngo ần: mất cảm giác kiểu mang găng — 


kinh cấp tính) 

Được cho là do tự miễn, có thê khở 
gây liệt mêm gôc chi và ng 
Hiêm khi có teo cơ. Giảm 
bệnh lý này chỉ có liệt đơn ‹ 


ường hợp điển hình là đi từ chỉ dưới lên chi trên. 
n xạ. Ảnh hưởng đến các dây thần kinh SỌ, đôi khi 


ØanØ, cơ vòng. ít bị ảnh hưởng. Yếu cơ hô hấp có thể gây tử 
iới hạn. Nhiễm HIV cũng có thể gây hội chứng tương tự. 

9 lánh giá chức năng hô hấp của BN thường xuyên bằng cách 

đo FEV: và FVC ác thông số này có thê gây suy hô hấp và tử vong. 


35.3.4. Xơ rài rac 
Đây là bệnh lý chưa rõ căn nguyên, với các đặc điểm có các vùng viêm rải rác ở hệ 
thần kinh trui (CNS — central nevous system). Cân khai thác bệnh sử cân thận vì 


chân đoán xơ cứng rải rác dựa vào sự hiện diện của ít nhất hai vẫn đề thần kinh riêng biệt 
ở hai thời trí khác nhau của CNS (xem LIst 35.5). 

ắ iệu rất đa dạng. Cần tìm các dấu hiệu liệt cứng hai chỉ đưới và mất cảm giác 
| như các dâu tiêu não. Khám các dây thân kinh sọ. Xem xét cân thận đê phát 
hiện mật thị lực, teo thị, viêm nhú và ám điêm (thường là trung tâm). Liệt mặt liên nhân là 


702 


dấu hiệu quan trọng và đa số xảy ra ở người trẻ. Liệt mắt liên nhân là tình trạng liệt cử 
động đưa mắt vào trong ở một bên do tôn thương bó đọc giữa cùng bên; do đó có thể có 
rung giật nhãn cầu ngang khi đưa mắt nhìn ra ngoài. Liệt mắt liên nhân hai bên luôn là hậu 
quả của xơ cứng rải rác. 

Các dây thần kinh sọ khác hiếm khi bị ảnh hưởng (dây III, IV, V, VI, VI, giả liệt hành 
tủy) do tốn thương bên trong thân não. Tam chứng Charcot trong xơ cứng rải rác bao gồm: 
rung giật nhãn cầu, rung tay có chủ ý và nói ngắt quãng từng tiếng, nhưng chỉ xảy ra ở 
10% BN. 

Tìm dấu hiệu Lhermitte (cảm giác như điện giật ở chỉ hoặc thân mình sau khi gập 
cô). Nguyên nhân có thể do rồi loạn ở cột sống cổ như phức hợp thoái hóa tủy sống bán 
cấp, thoái hóa cột sống, u tủy cô, u lỗ lớn xương chẩm, lạm dụng nitrous oxide và nhiễm 
xạ vùng cổ — vai — ức (mantle). 

List 35.5. Các biểu hiện lâm sàng gợi ý xơ cứng rải rác. 
—_ Liệt mắt liên nhân, mắt bị ảnh hưởng — yếu cơ vận động nhìn trong; mắt còn lại — rung giật 
nhãn câu theo hướng ngang khi nhìn ngoài. 
—_ Viêm thần kinh thị (mất thị lực trung tâm, đau mất, đĩa thị nhạt màu). 
—_ Đồng tử Marcus Gunn. 
~ Tôn thương neuron vận động trên. 
—_ Dấu tiểu não. 
— Mất cảm giác cột sau. 


—_ Tiêu/tiểu không tự chủ. 


35.3.5. Dày dây thần kinh ngoại biên 
List 35.6. Viêm dây thần kinh đa ổ. 

Định nghĩa. Là tình trạng viêm riêng biệt nhiều hơn một dây thần kinh ngoại biên (ft gặp ở 
dây thần kinh SỐ) bởi một bệnh duy nhất. 
Nguyên nhân cấp (thường là mạch máu) 

—_ Viêm đa động mạch dạng nốt. 

—_ Đái tháo đường. 

—. Bệnh mô liên kết (ví dụ: viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống). 
Nguyên nhân mạn 

—_ Bệnh lý chèn ép đa dây thần kinh. 

— SarCOIdOSIS. 

—_ To đầu chỉ. 

—_ Nhiễm HỊV. 

—. Bệnh phong. 

—_ Bệnh Lyme. 

—.. Khác (ví dụ: carcinoma — hiếm gặp). 


2 Jaccques Jean Lherrmitte (1877 - 1939), bác sĩ thân kinh và tâm thần kính người Pháp. 


703 


Nếu có bằng chứng tổn thương dây thần kinh ngoại biên, bệnh lý thần kinh ngoại biên 
hoặc viêm đơn dây thần kinh đa ô (xem List 35.6), hãy sờ đề phát hiện dày dây thần kinh. 
Dây thần kinh giữa ở cổ tay, dây thần kinh trụ ở hủy tay, thần kinh tai lớn ở cô và thần 
kinh mác chung ở đầu xương mác là các vị trí dễ khám nhất. Nếu có dày thần kinh, cân 
nhắc các chân đoán sau: 


— Bệnh cực đại đầu chỉ. 

— Bệnh thoái hóa dạng bột. 

— Bệnh viêm đa rễ dây thần kinh hủy myelin mạn tính. 
— Bệnh phong. 


— Bệnh thần kinh vận động và cảm giác di truyền (di truyền tính trạng trội; xem List 
35.10). 


— Khác (ví dụ: sarcoidosIs, đái tháo đường, u sợi thần kinh). 
35.3.6. Chèn ép tủy sống 
Điều quan trọng cần nhớ là tổn thương tủy sống sẽ gây ra các dấu hiệu neuron vận 
động dưới ở tại mức tôn thương và dâu neuron vận động trên ở dưới mức tôn thương (xem 
list 35.7). Cân năm rõ giải phầu tủy sông và mạch máu câp máu (xem Hình 35.3). 
Bó gai tiểu não sau 
Bó vỏ gai bên Bó chêm 


Bó gai tiểu não trướ 


Bó gai đồi thị 


Bó vỏ gai trước Ị ` Động mạch 
»" tủy sau 


Động mạch khe trước 


Động mạch mũ 


Hình 35.3. Giải phẫu và cung cấp máu của tủy sống. 

Sau khi khám cảm thận các chi dưới (xem bên trên), phải xác định có thay đổi bất kỳ 
cảm giác ở khoanh tủy nào không (xem Bảng 35.2). Sau đó khám lưng để tìm các thương 
tốn khu trú. Tìm biến dạng, sẹo và u sợi thần kinh. Sờ cột sông. và nghe tìm âm thối. Sau 
đó khám hai chỉ trên và các dây thần kinh sọ để xác định các tôn thương ở mức cao hơn 
nếu các triệu chứng không rõ ràng. 


704 


List 35.7. Các thay đổi về vận động và phản xạ quan trọng do chèn ép 


tủy sống. 
Xem Hình 35.5 đến Hình 35.7: thay đôi cảm giác 4 
Cổ cao 
Dấu neuron vận động trên ở chỉ trên và chỉ dưới 
— C5 
+ Yếu cơ kiểu neuron vận động dưới và teo 


, `. ` z nã 
cơ trám, cơ delta, cơ nhị đầu và cơ cánh tay 
— quay. 
+_ Dấu neuron vận động trên ở phân còn lại : 
của chi trên và toàn bộ cơ chi dưới; mât 
phản xạ cơ nhị đâu và tăng phản xạ cơ cánh + 
tay — quay. + 
— C§ " 
+ Yếu cơ kiểu neuron vận động dưới và teo + 
cơ bản tay. 


+ Dấu neuron vận động trên ở chỉ dưới. 
Ngực giữa 
Liệt cơ liên sườn. 
Dấu neuron vận động trên ở chỉ dưới. 
Mất phản xạ da bụng trên ở T7 và T8. 


— T10- TII 
+ Mất phản xạ da bụng dưới và rốn lệc 
trên. 
+ Dấu neuron vận động trên ở chi ‹ * 
— LI 
+ Mất phản xạ da bìu (phản + 
thường). + 
+ Dấu neuron vận động trên ẻ — 
— L4 + 
+ Yếu cơ kiểu neuron x 
cơ tứ đầu đùi. + 
+_ Phản xạ gồi + 
+ 


* Dấu neuron vậ 


không giỡng cá ổn thương ngoài tủy. 


Phản xạ gót có thể tăng cùng với dấu 
Babinski (+), nhưng đa phân nón tủy bị 
ảnh hưởng, dân đên tí 7 T€UTON 
vận động dưới. 

L5-—-S1 


Yêu cơ kiêu neuron 
gôi, duôi hông (ST) 
bụng chân và cơ b¿ 


/ận động dưới: gấp 
dạng hông (L5), cơ 


Phản xạ ø( 


ám giác yên ngựa. 
1 dưới bình thường. 
ân chèn ép tủy sống 

f sống 

oái hóa cột sống. 

Chấn thương. 

Lồi đĩa đệm. 

U: 
Nhiễm trùng. 

Ngoài màng cứng 

U Iympho, u di căn. 

Nhiễm trùng (ví dụ: áp xe). 

Trong màng cứng nhưng ngoài tủy 
U (ví dụ: u màng tủy, u sợi thần kinh). 
Trong tủy” 


U (ví dụ: glioma, ependynoma). 
Rỗng tủy. 
Xuất huyết tủy. 


thể lan ra vài khoanh tủy và liệt cứng thường xảy ra vào giai đoạn muộn, 


'.v 


Bảng 35.2. Các kiều bất thường cảm giác quan trọng. 
Dấu hiệu Vị trí tổn thương 


Mắt hoàn toàn cảm giác một bên. Đồi thị hoặc thân não trên (tồn thương H102 
Phần hành não chứa nhân củ 
dây V và bó gai đôi thị lên 
bên) (xem Hình 35.9). 


Mắt cảm giác đau nhiệt một bên mặt và thân mình 
đôi bên. 


Tổn thương tủy sống (tôn thương tủy trước: chỉ 


Mãt hoàn toàn cảm giác hai bên dưới tôn thương. mm... ốc... 


¬. `"... Tổn th tủ ¡ chứng B 
Mãt cảm giác đau nhiệt một bên dưới tôn thương. ba biet. i0? bò». XâkG 


— Séquard; xe 
: Tôn thương tủy nội tại gần trung tâm trước (bao 
Mãt cảm giác đau nhiệt vài khoanh tủy, phân tủy gồm các sợi bắt chéo) — ví dụ: rồng tủy sống, u 
sông còn lại bình thường. tủy nội tại (chú ý: tổn thương phía sau nhiều hơn 
705 sẽ gây mât cảm giác bản thê). 
Mất cảm giác nhiều khoanh tủy, ngoại trừ tủy cùng. 
Mắt cảm giác hình yên ngựa (phần thấp nhất của Tổn thương chùm đuôi ngựa (còn cảm giác sờ 


tủy cùng). trong tôn thương hành nón tủy). 


Mật cảm giác sâu. 


Mất cảm giác kiểu mang găng — mang vớ (chân và Bệnh thần kinh ngoại biên. 
tay). 


Mật tât cả cảm giác một phân nào đó của cơ tỈ 


Cắt ngang tủy hoàn toàn Hội chứng Brown - Sequard 


‹f 


bo” »._ ` « KG, - 

Hội chứng tủy sau (giang Hội chứng tủy sau bên Hội chứng phức hợp tế 
mai thần kinh) (thoái hóa Anh hợp bán bào sừng trước - bó tháp 

(xở cứng teo cơ cột bên) 


Hội chứng tế bào sừng Tắc động mạch tủy trước 
trước 


¬" Hình 35.4. Các hội chứng tủy sống. 


706 


Hình 35.5. Hội chứng Brown 


tổn thương, mất cảm giác sâ ên tổn thương. 
35.3.7. Các hội chứng "g quan trọng 
35.3.7.1. Hội chứng séquard ° 
Các đặc điêm lâm sàng đ ày ở Hình 35.5, là do hậu quả của tình trạng bị cắt 


ngang tủy ở một bên. 


tổ 


— Thay đôi vận động: (1) dầu neuron vận động trên cùng bên dưới mức tôn thương; 


ảm ø ) mât cảm giác đau nhiệt đôi bên — cân lưu ý giới hạn trên 
của mât cảm giác thường năm dưới tôn thương ở một vài khoanh tủy; (2) mât cảm giác 


-Séquard (1817 - 1894) thành công sau Claude Bernard ở College de France. Ông 
/ä con trai rưởng người Mỹ (hải tặc) và một phụ nữ Pháp. Sinh ra tại Mauritius dưới sự cai trí 
hoàn cảnh như vậy, ông đã đi khắp nơi trên thế giới, làm việc tại Paris, Mauritius, 
. Hội chúng mang tên ông thường xuất hiện sau khi giết người thát bại. Theo truyền 
gười cắt mía ở Mauritius, khi muốn giết một ai đó, họ sế dùng 1 con dao dài và mỏng 
ơng sườn từ phía sau, làm đút động mạch chủ hoặc tím. Chỉ loại dao như thế mới có thể 


“đ 


lâm cho tủ g bị cắt ngang một bên. 


— Nguyên nhân: (1) xơ cứng rải rác; (2) u mạch máu; (3) chấn thương: (4) viêm tủy; 
(Š) bệnh lý tủy sông sau xạ trỊ. 


707 


Hình 35.6. Mất cảm giác do cắt ngang tủy sống. 


u mất cảm giác do các bệnh lý bên trong tủy sống. Ví dụ: 
hoặc ít gặp hơn là chèn ép từ bên ngoài với tủy cùng bình 


708 


vùng yên ngựa. 
35.3.7.2. Thoái hóa fc hợp bán cấp của tủy sống (thiếu 
vitamin B12) 
Đặc điểm lâm sàng: (1) 
gây thât điêu; (2) dâu neurc 
xạ gót; phản xạ gôi có thê 


mng thường là tăng quá mức. Có thê có (3) bệnh thần kinh 
cảm giác ngoại biên (ít gặp và 


hường nhẹ); (4) teo gai thị và (5) sa sút trí tuệ. 


35.3.7.3.M ác phần ly 
Đây là dấu hiệu chỉ điểm bệnh tủy sống nhưng cũng có thể do bệnh lý thần kinh ngoại 
biên 
yên nhân chỉ tốn thương bó gai — đồi thị: (1) rỗng tủy; (2) hội chứng Brown 
— Séquard ( lối bên); (3) tắc động mạch tủy trước; (4) hội chứng hành tủy bên (các 
triệu chứt ên; xem Hình 35.9); (5) bệnh lý dây thần kinh ngoại biên sợi nhỏ (ví dụ: 
đái thoái đường, thoái hóa dạng bột — amyloid). 


ên nhân tổn thương cột sau: (1) thoái hóa phức hợp bán cấp của tủy sông; 
Brown — Séquard (chân cùng bên); (3) thoái hóa bó gai tiêu não (ví dụ: mất 


điều hòa Eriedreich `); (4) xơ cứng rải rác; (Š) giang mai biến chứng thần ki 
dorsalis); (6) bệnh thân kinh ngoại biên (ví dụ: đái tháo đường, suy giáp); (7 
kinh cảm giác (bệnh lý hạch rê sau có thê do carcinoma, đái tháo đường hoä 


SJögren). 

35.3.7.4. Rồng tủy (khoang trống ở trung tâm tror 

Tam chứng lâm sàng: (1) mắt cảm giác đau nhiệt phía trên cô, va h tay (kiểu 
áo choàng); (2) teo cơ (teo cơ và mât phản xạ) cánh tay và (3) dâu neuron v ộng trên ở 


hai chi dưới. 
Có thê vẹo cột sông ngực do yêu các cơ cạnh cột sông không đ Ôi xứng. 


709 


tốn thươn; P hình phối hợp tổn thương neuron vận động trên và chẻn ép chùm đuôi 


° Nịchola 2dreich (1825 - 1882), bác sĩ người Đức, mô tả triệu chứng và nắm 1863. Ông là giáo sư 
Đệnh học ở Helidelberg. Bàn chân vòm (pes cavus) còn được gọi là bàn chân Friedreich. 


710 


mai (liệt do giang mai); (5) mất điều hòa Friedreich; (6) bệnh thần kinh 
nhiêm virus HTLV — I (human T — cell lumphotropIcvirus). 

Bảng tóm tắt các đặc điểm giúp phân biệt tổn thương trong tủy và ng 
bày trong Bảng 35.3. 
Bảng 35.3. Phân biệt tổn thương trong tủy và 
Trong tủy Ngoài tủy 


Đau theo rễ hiếm gặp Đau theo rễ thường gặp 


Các dâu hiệu vỏ — gai khởi phát muộn Các dấu hiệu vỏ 


Dâu neuron vận động dưới lan rộng ra nhiêu 


` Dấu neuron vận động dưới tại chỗ 
khoanh tủy Sc So CÓ ; 


Mắt cảm giác kiêu phân ly (đau nhiệt) có thể xuất Hội chứng d nếu có chèn ép nửa 


hiện bên tủy 


Dịch não tủy bình thường hoặc thay đổi ít. Tủy 
sông cùng không bị ảnh hưởng 

List 35.8. Các nguyên nhân (chẩn đoán 

cơ. 

Nguyên nhân yếu cơ gốc chỉ 
—_ Bệnh cơ. 

—._ Bệnh tiếp hợp thần kinh cơ (ví dụ: bệnh 

— _ Nguồn gốc thần kinh (ví dụ: bệnh 

— Welander [teo cơ gôc chi và ru 

NST thường]). 


Nguyên nhân bệnh cơ 


Bất thường dịch não tủy, xuất hiện sớm 


) yếu cơ gốc chỉ và bệnh 


ng, bệnh lý đa rễ thần kinh, bệnh Kugelberg 
o tôn thương tế bào sừng trước — gen lặn trên 


—_ Loạn dưỡng cơ di truyền (x 


—_ Bệnh cơ bâm sinh (hiếm 
—_ Bệnh cơ mắc phải (cho , PODS) 
+ Polymyositis (viêm đ m đa cơ (xem Hình 35.11) 
+_ Alcohol (rượu), A 
+ Carcinoma 
+ Endocrine (n tường giáp, suy giáp, hội chứng Cushing, to đầu chỉ, suy tuyến yên). 
+ 1 u kỳ, kali máu có thê tăng, giảm hoặc bình thường). 
jš 
+ clofibrate, chloroquine, st(eroids, zidovudine). 
n 
Chú ý: bệnh cơ gốc chỉ kèm với bệnh thần kinh ngoại biên: 


lý mô liên kết. 


711 


List 35.9. Bệnh loạn dưỡng cơ. 


Loạn dưỡng cơ Duchenne' (giả phì đại cơ) 


—_ Chỉ xảy ra ở nam (gen lặn trên NST giới tính). 

— _ Cơ bụng chân và cơ delta: lúc đầu phì đại, sau đó yếu cơ. 

—_ Yếu cơ gốc chỉ: xảy ra sớm. 

— Bệnh cơ tim dãn. 

BeckerT 
—_ Chỉ xảy ra ở nam (gen lặn NST giới tính). 
—. Lâm sàng giống với Duchenne ngoại trừ ít ảnh hưởng đến tim, ôn hơn và diễn tiến 
chậm hơn. 
Loạn dưỡng cơ quanh vai hoặc chậu (girdle) 

— _ Có thể xảy ra ở nam và nữ (gen lặn NST thường), khởi phát 

—_ Ảnh hưởng các cơ quanh vai và chậu. 

— Mặt và tim thường không bị ảnh hưởng. 
Loạn dưỡng mặt - vai — cánh tay 

— Nam hoặc nữ (gen trội NST thường). 

— Yếu cơ ngực hoặc cơ mặt kèm phì đại cơ delta 
Loạn trương lực cơ teo (gen trội NST thường) 
"Guifaume Duchenne (1806 - 75), một người tả quái gở, khai sinh ra thần kinh học của 
Pháp. Ông chết vì đột quy. 

* Peter Becker (1908 - 2000), giáo sư di truyŠ 


c9 


Hình 35.10. Loạn dưỡng cơ mặt - vai. 


712 


35.4. BỆNH CƠ 


Yếu cơ có thê do tôn thương một dây thần kinh ngoại biên, viêm dây thần kinh đa ô, 
bệnh lý thần kinh ngoại biên hoặc bệnh lý tủy sống. Mỗi bệnh có đặc điểm riêng biệt. Bệnh 
cơ nguyên phát gây yếu cơ nhưng không mắt cảm giác. Yêu vận động giống với loại tốn 
thương neuron vận động dưới. Có hai dạng chính: bệnh cơ góc chi và bệnh cơ ngọn chỉ. 

Bệnh cơ gốc chi là dạng thường gặp. Khi khám sẽ phát hiện teo cơ gốc chi và yêu cơ 
(xem List 35.8 và List 35.9, Hình 35.10 và Hình 35.11). Phản xạ liên quan tới các cơ này 
có thể giảm. Có thể do di truyền (ví dụ: loạn dưỡng cơ) hoặc mắc phải. Bệnh cơ ngọn chỉ 
cũng có thê #ặp và luôn luôn là do di truyền, mặc dù bệnh thần kinh ngoại biên là nguyên 
nhân chủ yếu gây yếu cơ ngọn chi. Nếu ngọn chỉ bị ảnh hưởng, cần nghĩ đến bệnh thần 
kinh và cảm giác di truyền (xem List 35.10). Bệnh neuron vận động cũng có thể gây yêu 
cơ mà không ảnh hưởng đến cảm giác. 


Hình 35.11. Viêm da cơ. (a) dấu Gottren trong viêm da cơ — các nốt sân 
phẳng màu đỏ ánh xanh (giống màu hoa đỉnh tử hương) trên các ụ 
xương bàn ngón tay nhưng cũng có thể thấy ở khuỷu hoặc gối và có thể 
có loét. (b) viêm da cơ cũng có thể gây ban màu đỏ ánh xanh trên mặt 
(đặc biệt ở mi mắt, hàm trên và trán), phù quanh ổ mắt, ban đỏ, sẩn, 
viêm da. Viêm da cơ và những bệnh lý có liên quan mật thiết với viêm đa 
cơ là những bệnh cơ tự phát vô căn. Gần 10%% BN trưởng thành mắc 
bệnh viêm da cơ có tiềm ẩn ác tính. (c) hoa đỉnh tử hương. 


35.4.1. Loạn trương lực cơ teo 
Nếu nghi ngờ BN mắc bệnh này (di truyền theo NST thường) nên thực hiện động tác 
bắt tay với BN vì BN không thể thực hiện được động tác này (tăng trương lực cơ) hoặc khi 
khám tổng quát phát hiện các dấu hiệu đặc trưng (xem Hình 35.12), cần khám theo trình 
tự sau. 
Sụp mi một phân, đục "¬.- 
thủy tỉnh thế lắng Hỏi đầu 
đọng nhẹ dưới bao .b Gương hình tam giác 


Teo cơ thái dương Teo cơ ức đòn chũm 


(yếu động tác gập cổ) 
Teo và yếu cơ gốc chi 
Suy tim (bệnh cơ tim) 


Nữ hóa tuyến vú "_ 
Loạn trương lực cơ khi gõ 


Teo và yếu cơ cẳng tay 


Teo tỉnh hoàn 
Teo và yếu cơ gốc chỉ 
Glucose niệu 


Hình 35.12. Loạn trương lực cơ teo. 

— Quan sát mặt BN đề tìm: hói đầu (có thể BN đội tóc giả), gương mặt góc cạnh vô 
cảm, teo cơ thái dương và sụp mi một phân. Đeo kính dày, một triệu chứng kinh điên của 
bệnh, ngày nay rât khó đê phát hiện điêu này, do phẫu thuật thay lens. Cũng nên khám mắt 
vì có thê BN có thể có đục thủy tính thê dạng phát quang và lắng đọng dưới bao. 


— Khám cổ: xem có teo cơ ức — đòn — chũm và sau đó làm test gập cô (yếu cơ gập 
cô, trong khi động tác ngửa cô vân bình thường). 

— Khám chỉ trên: bắt tay BN và thực hiện test gõ đề tìm tăng trương lực cơ. Gõ vào 
mô cái sẽ gây co lại và sau đó dãn ra từ từ của cơ dạng ngón cái ngăn. Khám cánh tay đê 
tìm teo cơ và yêu cơ ngọn chi (căng tay thường bị ảnh hưởng đâu tiên) và gôc chi. Không 
có thay đôi cảm giác. 

— Khám ngực tìm nữ hóa tuyến vú (øynaecomastic) ở nam (ít gặp). Khám tim mạch 
đê tìm bệnh cơ tim. Sau đó, sờ đê phát hiện teo cơ. Khám hai chi dưới, dây thân kinh chày 
là dây đầu tiên bị ảnh hưởng. Luôn phải kiêm tra glucose niệu (đái tháo đường luôn đi kèm 
với bệnh này). 

Chú ý: tăng trương lực cơ cũng có thê gặp trong bệnh tăng trương lực cơ bẩm sinh di 
truyên (gen lặn hoặc gen trội NST thường) và loạn trương lực cơ di truyên (tăng trương 
lực cơ do lạnh di truyền gen trội năm trên NST thường). 

List 35.10. Đặc điểm bệnh thần kinh vận động và cảm giác di truyền 


(bệnh Charcot — Marie — Tooth”). 


Bàn chân vòm (pes cavus). 

Teo cơ ngọn chi do thoái hóa dây thần kinh ngoại biên; thường không xuất hiện từ khuỷu trở lên 
hoặc trên 1/3 giữa đùi; teo cơ mác khiên cho chân có hình dạng chai rượu champazne lộn ngược. 
Mắt phản xạ. 

Cảm giác chi dưới giảm nhẹ hoặc bình thường. 

Dày dây thần kinh. 

Teo thị, đồng tử Argyll Robertson (hiếm). 


” Jean Martin Charcot (1825 —- 93), bác sĩ và nhà thần kính học ở Paris; Plerre Marle (185. —- 1940), nhà 
thần kính học ở Paris và là học trò giỏi nhất của Charcot; và Howard Henrj/ Tooth (1856 - 1926), bác sĩ ở 
Londơn, người đã tự mình mô tả các triệu chứng vào nắm 1666. Loại ï thường là gen trội trên NST thường. 


714 


Hình 35.13. Sụp mi hai bEïi sau khi nhìn lên trong bệnh nhược cơ nặng. 
35.4.2. Bệnh nhược cơ 


Là một bệnh tự miễn của tiếp hợp thần kinh — cơ. Trong đó các kháng thể chồng lại 
các receptor của acetylcholine. Khác với bệnh cơ gốc chi ở điểm sức cơ sẽ yếu dần theo 
thời gian sử dụng. Ít khi teo cơ và không thay đổi cảm giác. 


Khoảng 65% BN có triệu chứng ở các cơ vận nhãn bao gôm song thị và sụp mi. BN 
(hoặc là sinh viên của họ nêu BN là giảng viên đại học) sẽ nói răng lời nói của họ trở nên 
khó hiệu nêu thời gian giảng kéo dài. 


Cần phải kiểm tra sự mỏi cơ. Kiểm tra cơ vận nhãn bằng cách yêu cầu BN giữ mắt 
nhìn lên trong khoảng một phút và quan sát tình trạng sụp mi (xem Hình 35.13). Tìm dâu 
hiệu peek sign (dâu “nhìn trộm”) do yêu cơ vòng mi. Yêu câu BN nhăm mắt; nêu dương 


715 


tính, trong vòng 30 giây mép của mi mắt bắt đầu tách ra, để lộ củng mạc. Nghiệm pháp 
này tăng tỉ số khả dĩ của nhược cơ (LR+ = 30, LR- = 0,88). Yếu cơ mặt cũng 
ra nhưng BN ít khi than phiền. Có thể có dấu hiệu cười ngang. Yếu cơ nâng 
giống như nhăn nhó mỗi khi cười. Để phát hiện ra dấu hiệu này, thầy thu 
BN nghe vài câu chuyện cười và quan sát thật kỹ gương mặt. 


Sau đó làm các test đối với các cơ khung gốc chi — yêu cầu BN ; phía trên 
đầu. Thầy thuốc dùng tay đây tay BN xuống nhiều lần cho đến khi \ yêu đi. Sức 
cơ sẽ giảm dân khi co cơ lập đi lập lại. 

Tìm sẹo mồ cắt tuyến ức (phía trên xương ức) — cắt tuyến ú à chỉ điểm cho 
việc điều trị nhược cơ lan tỏa. 


Rung giật nhãn cầu 
Ngôn ngữ 


Chỉ trên: 

- Cánh tay rơi 

- Run 

- Giảm trương lực cơ 


Thất điêu thân 


Loạn liên động 


Nghiệm pháp ngón 
tay chỉ mũi 


Chân (BN nằm 
xuống) 
Trương lực cơ 


Đùng đưa gối 


Nghiệm pháp gót - 
chày 


4. Khám chức năng tiểu não. 
35.5. TIEU 


Nêu BN th việc tay chân vụng về hoặc có vân đê trong việc phôi hợp vận 


động, cần phải não (xem Hình 35.14). Các dấu hiệu trong bệnh lý tiểu não 
thường xảy tôn thương. Bởi vì phân lớn các bó sợi thân kinh từ tiêu não bắt 
chéo hai lâ cả sợi dân truyên đên và đi. Khám theo thứ tự như sau. 


rung giật nhãn cầu — thường là rung giật nhãn cầu theo hướng ngang 
khi nhìn về phía tổn thương. .. mà nhãn câu dịch chuyển nhanh 


716 


Hình 35.15. West Register Street, Edinburg. 
— Khám chỉ trên: yêu cầu BN đưa hai cánh tay ra trước và quan sát sự rơi xuống ở 
phân trên cánh tay do giảm trương lực cơ đôi vận. Kiêm tra trương lực cơ. Giảm trương 
lực cơ 3 do mât sự hỗ trợ liên động của các neuron vận động ở tủy sông. 


— Kế đến thực hiện test ngón tay chỉ mũi: yêu cầu BN dùng một ngón tay chạm mũi 
của mình sau đó xoay ngón tay lại để chạm vào ngón tay thầy thuốc. Ghi nhận tình trạng 
rung tay có chủ ý (rung khi đang cô gắng chạm tới mục tiêu — do mắt liên kết của tiêu não 
tại thân não) và quá tầm (BN chỉ tay đi quá mục tiêu). Nghiệm pháp cử động luân phiên 
nhanh: BN luân phiên chạm lòng bàn tay và mu bàn tay vào tay còn lại hoặc đùi của mình. 
Nếu BN không thể thực hiện đễ dàng: loạn liên động. Bây giờ, thực hiện kiểm tra sự bật 
lại: yêu cầu BN đưa cánh tay lên nhanh và dừng lại đột ngột (mất phối hợp giữa cơ đồng 
vận và cơ đối vận sẽ làm BN không thê dừng cánh tay). Trước khi thực hiện, luôn phải giải 
thích cho BN. 

— Khám chân: kiểm tra trương lực cơ. Nghiệm pháp gối — gót: đánh giá cử động 
chính xác khi BN trượt gót từ từ trên xương chày theo hướng xuống mỗi chân vài lần. Sau 
đó yêu cầu BN đưa ngón chân cái lên chạm vào ngón tay thầy thuốc và quan sát hiện tượng 


Khái niệm giảm trương lực cơ, co giật kiểu dội và kiểu quả lắc trong bệnh tiểu não bắt nguồn từ cuốn 
Gordon Holnes nấm 1917, mô tả các dâu hiệu của bệnh tiêu não một bên cấp. Có thể chúng không xuất 
hiện ở các vấn đề về tiêu não khác. Tuy nhiên, sinh viên nên biết cách khám các dấu hiệu nảy. 


717 


rung có chủ ý và quá tầm của động tác. Sau đó yêu cầu BN dùng gót chân chạm vào xương 
chày chân còn lại và làm luân phiên nhau. 

"- Kiểm tra mất điều hòa thân (thất điều thân): yêu cầu BN khoanh hai tay lại và ngồi 
xuông. Khi BN đang ngôi, yêu câu BN đưa chân ra khỏi giường và kiêm tra sự đung đưa 
của gôi (căng chân tiêp tục đung đưa thêm vài lân rôi mới dừng lại — đây là băng chứng 
của giảm trương lực co). 

— Đánh giá dáng đi (nếu có tồn thương tiêu não một bên, BN sẽ lảo đảo về phía tổn 
thương). Nếu chắc chắn CÓ các vấn đề về tiểu não một bên, kiểm tra các dây thần kinh sọ 
để phát hiện u góc cầu — tiêu não (dây V, VII và dây VI) hoặc hội chứng hành tủy bên và 
dùng ông nghe đê nghe tiêu não. 

— Luôn luôn kiểm tra đáy mắt xem có phù gai thị không. Sau đó kiểm tra các dấu 
hiệu thần kinh ngoại biên của bệnh lý ác tính và bệnh lý mạch máu (âm thôi động mạch 
cảnh hoặc động mạch đôt sông). Khám sàn sọ tìm sẹo do phẫu thuật thân kinh trước đó. 

— Nếu có bằng chứng tôn thương đường giữa như: thất điều thân, bất thường kiêu đi 
gót chân — ngón chân (đi một hàng: gót chân này bước lên ngay phía trước mũi chân kia) 
hoặc bắt thường lời nói, cân nhắc u đường giữa hoặc hội chứng cận u (xem L¡ist 35. l 1). 
Nếu tôn thương hai bên, tìm dấu hiệu xơ cứng rải rác, mất điều hòa Friedreich (bàn chân 
vòm là dâu hiệu tin cậy nhất; xem List 35.12) và suy giáp (hiếm gặp). Thoái hóa tiểu não 
do rượu (tồn thương phần trước thùy nhộng) thường không ảnh hưởng đến tay. Nhưng nếu 
có, có thê do các dẫu neuron vận động trên, nguyên nhân nằm trong List 35.13. 

List 35.11. Nguyên nhân bệnh tiểu não. 

Tổn thương phần mỏ thùy giun (chỉ ảnh hưởng chỉ dưới). Thường do rượu. 
Một bên 

~- Tôn thương do khối choán chỗ (u, abscess, u hạt). 

—_ Thiếu máu nuôi (bệnh lý động mạch đốt sống - thân nên). 

—  Xơ CỨng tải rác. 

—_ Chấn thương. 
Hai bên 

—_ Thuốc (ví dụ: phenytoin). 

— Rượu (cấp và mạn tính, có thê do giảm thiamine). 

— _ Mất điều hòa Eriedreich. 

—_ Suy gIấp. 

—_ Hội chứng cậnu. 

— XƠ cứng rải tác. 

—_ DỊ dạng Arnold — Chiari. 

— Tốn thương choán chỗ rộng, bệnh lý mạch máu não. 
Đường giữa 

— - Hội chứng cận u. 

—__U đường giữa. 


List 35.12. Đặc điểm lâm sàng mất điều hòa Friedreich (gen lặn NST 


thường). 
Thường xảy ra ở người trẻ: 
— _ Dấu tiểu não (hai bên) bao gồm rung giật nhãn cầu. 
—_ Bàn chân vòm”, ngón chân quặp; gù vẹo cột sống. 
—_ Dấu neuron vận động trên ở chi (mặc dù các phản xạ mất). 
—_ Bệnh thần kinh ngoại biên. 
—_ Mất cảm giác cột sau ở chỉ. 
—_ Bệnh cơ tim (hơn 50% BN có bất thường ECG). 
— _ Đái tháo đường (thường gặp). 
— _ Teo thị (ít gặp). 
—_ Tâm thần bình thường. 
* Gác nguyên nhân khác của bàn chân vòm bao gôm: bệnh thần kính vận động và cảm giác di truyên, 
7 1 9 thoái hóa gai — tiêu não hoặc bệnh thần kính ở trẻ em. 
List 35.13. Nguyên nhân gây co và liệt nhẹ 2 chỉ dưới mất điêu hòa (kết 
hợp dấu neuron vận động trên và dấu tiểu não). 
Tuổi vị thành niên 
—_ Thoái hóa gai - tiểu não (ví dụ: mất điều hóa co cứng Marie). 
Trưởng thành 
—_ XƠơ CỨng tải rác. 
—_ Thoái hóa gai - tiểu não. 
— Viêm tủy — màng tủy do giang mai. 
—_ Dị dạng Arnold — Chiari hoặc các tôn thương khác ở đoạn nối não - tủy. 
Lớn tuổi 
— Xơ CỨng tải rác. 
— Rỗng tủy. 
—_ Nhồi máu (phần trên cầu não hoặc bao trong một bên — “thất điều — liệt nhẹ nửa người”) 
— Tổn thương đoạn nối não — tủy (ví dụ: u màng não) 


Chú ý: các bệnh không liên quan nhau nhưng có mối tương đồng (ví dụ: thoái hóa cột sống cổ và thoái 
hóa tiểu não do rượu) có thể gây ra các bệnh cảnh giỗng nhau. 


Cần nhớ là có một liên kết qua lại quan trọng giữa tiêu não, thùy đỉnh và thùy trán. 
Điều này giải thích vì sao các bất thường tiêu não có thê gây ra các vấn đề về chức năng 
khác. Mắt lưu loát trong ngôn ngữ, vân đề về ngữ pháp trong lời nói và khó khăn trong 
việc phi nhớ và lập kế hoạch: tất cả đôi khi là triệu chứng của bệnh tiểu não. 


35.6. BENH PARKTNSON 
Đây là bệnh ngoại tháp thường gặp ở từ tuổi trung niên đến già (chiếm tỉ lệ 1% người 
trên 65 tuổi), do thoái hóa chất đen và đường dẫn truyền của nó. Kết quả là giảm dopamine 
và tăng quá mức sự dẫn truyền cholinergic ở nhân đuôi và nhân bèo, gây tăng các xung 
động kích thích trên tủy sống. Bệnh sử với khởi phát âm thầm và không đối xứng. Các 
triệu chứng không đặc hiệu (bất thường giấc ngủ, táo bón, trầm cảm và sa sút trí tuệ) có 
thể xuất hiện trước hoặc cùng lúc với triệu chúng run tay điển hình. 


719 


Khám theo thứ tự sau. 


35.6.1. Quan sát 
Ghi nhận sự thiếu biểu cảm của gương mặt, giống như chiếc mặt nạ. Có tư thế gập đặc 
trưng và có vài cử động không có chủ ý. 


35.6.2. Dáng đi và cử động 


Hình 35.16. Chậm vận động. (a) gõ ngón tay; (b) xoay vòng. 
Yêu cầu BN đứng dậy, đi lại, xoay nhanh, đứng lại và lặp lại như thé. 


— Dáng đi đặc trưng được mô tả là giống như chân bị dính vào sàn nhà — đi các bước 
nhỏ và BN rất khó đề nâng bàn chân lên khỏi sàn nhà. Khó khăn trong giai đoạn khởi động 
đi, nhưng khi đã đi được thì BN gấp gáp (tăng tốc) và khó dừng được. BN Parkinson đường 
như luôn cô gắng đề bắt kịp với trung tâm trọng lực. BN không thể đánh tay bình thường 
được. Đi kiểu gót chân — ngón chân rất khó khăn. 


— Nghiệm pháp đây tới hoặc đây lui (đầy tới: đây từ phía sau BN, đây lui: đây từ phía 
trước BN) có giá trị không chắc chắn và phải cảnh báo trước cho BN, đồng thời làm thật 
cần thận vì BN có thể không dừng lại được và té ngã. Thầy thuốc có thể đứng phía sau BN 
và kéo họ ngược về phía sau, nhưng phải chuẩn bị để chụp được BN. 


— Chậm vận động (là tình trạng giảm tốc độ và biên độ của các phức hợp vận động) 
có thê do tôn thương đường dẫn truyền nhân đen - thể vân (đường dopaminergic), ảnh 
hưởng sự dẫn truyền giữa nhân bèo, nhân đuôi và vỏ não vận động, gây bất thường việc 
lập trình các cử động và làm gia tăng bất thường các đơn vị vận động riêng lẻ. Hai nghiệm 
pháp đơn giản (xem Hình 35.16) đề đánh giá là: gõ ngón tay và xoay vòng. Yêu cầu BN 
gõ ngón tay lên một mặt phẳng nhiều lần, nhanh và hai tay cùng một lúc. Xoay vòng: xoay 


720 


một bàn tay vòng quanh bàn tay còn lại và để ở phía trước mặt. Các cử động này chậm và 
vụng về ở người bệnh Parkinson nhưng cũng phụ thuộc vào chức năng vận động và tiêu 
não. Khó khăn trong việc rời khỏi ghế ngôi cũng là một dấu hiêu khác của chậm vận động 
và BN thường gặp khó khăn trong việc năm lên trên giường ngủ. 

Cử động nhanh nghịch lý là tình trạng BN có khả năng thực hiện các cử động nhanh 
(đặc biệt khi giật mình). Ví dụ: BN có thể chạy xuống cầu thang ngay khi nghe tiếng 
chuông báo cháy nhưng không thể dừng lại khi đã xuống mặt đất — đây là test không được 
khuyến cáo thực hiện. 

35.6.3. Run tay 

Cho BN trở lại giường. Run tay lúc nghỉ, thường không đối xứng. Các cử động đặc 
trưng được mô tả như pill — rolling (động tác như đang se tròn viên thuốc). Cử động các 
ngón tại khớp đốt bàn cùng với cử động ngón cái. Các cử động theo các hướng khác nhau 
có thể xuất hiện tại cô tay. Trong nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi: run tay lúc nghỉ giảm, 
nhưng đột ngột run nhanh hơn có thê xảy ra bất chợt. 

Run tay có thể xuất hiện khi cho BN thực hiện “chuỗi số 7” — đếm ngược từ 100 với 
mỗi lần trừ đi 7 và tiếp tục như thế (kích thích tâm thần) — hoặc di chuyên chỉ đối bên (ví 
dụ: chạm nhanh ngón cái lần lượt vào các ngón tay còn lại). Các loại run khác được tóm 
tắt ở List 35. 14. 


List 35.14. Phân loại run không do sinh lý. 
l 


Bệnh Parkinson — run tay lúc nghỉ. 


2. Run tư thế/hoạt động; xảy ra trong suốt thời gian vận động; Những nguyên nhân thường gặp 
gây run tư thế kiểu dạng — duỗi cánh tay: 


— _ Tự phát (thường gặp nhất). 

—_ Lo lắng. 

— Thuốc. 

—_ Gia đình. 

—_ Nhiễm độc giáp. 

Vô căn/g1a đình 

Run tự ý (bệnh tiêu não); tăng khi tập trung vào vật đích 


VỐN hề SP 


Trung não (“nhân đỏ”) = cử động dạng — khép của chỉ trên với cô tay gập — duỗi (thường đi 
kèm với run tự ý). 


* Run là dao động có nhịp điệu của một phần cơ thể quan một điểm cổ định. 


35.6.4. Trương lực cơ 

Kiểm tra trương lực ở hai cô tay. Tăng trương lực cơ này được gọi là cứng kiểu bánh 
răng cưa hoặc tạo hình (ống chì). Trương lực cơ tăng không liên tục, kèm với những lúc 
CO giật cơ. Nếu tăng trương lực cơ không rõ, thực hiện test làm mắt chú ý của người bệnh, 
có thể yêu cầu BN xoay đầu qua lại hoặc vẫy cánh tay đối diện khi khám trương lực cơ. 
Co cứng cơ kiêu bánh răng cưa sẽ xuât hiện bởi vì phản xạ gập căng quá mức bị gián đoạn 
do sự run tay. 

Cần nhớ răng, các dấu hiệu thường không đối xứng trong giai đoạn sớm của bệnh 
Parkinson. 


721 


35.6.5. Mặt 


Có thê thấy hiện tượng đầu lắc lư (run), không chớp mắt, rỉ nước bọt và gương mặt 
thiếu biểu cảm. Nghiệm pháp gõ gốc mũi (phản xạ): ngón tay thầy thuốc đưa ra khỏi tầm 
nhìn của BN, gõ vào giữa trán BN (phần gốc mũi) với ngón giữa (xem Hình 35.18). Dâu 
hiệu dương tính khi BN nhắm mắt liên tục mỗi khi gõ. Người bình thường chỉ nhắm mắt 
trong một hoặc hai lần đầu khi thầy thuốc gõ. Phản xạ gốc mũi là phản xạ nguyên phát 
thường xuất hiện trong các bệnh lý thùy trán. 


Hình 35.17. (a) và (b) Nghiệm pháp gõ vào gốc mũi (dấu Wilson) 

Khám lời nói: thường đơn điệu, nhẹ và yếu, thiếu âm sắc. Đôi khi có nói lắp; lặp lại 
âm cuối cùng của một từ (khác với kiêu nói lắp bắp). 

Khám vận động nhãn cầu, cụ thê là yếu cử động nhìn lên. Chỉ yếu cử động nhìn lên là 
đặc điểm của bệnh Parkinson. Có một nhóm các BN với co cứng và liệt vận nhãn sẽ được 
chân đoán là liệt trên nhân tiến triển hơn là bệnh lý Parkinson. Các BN này đầu tiên mất 
cử động nhìn xuống, sau đó mất cử động nhìn lên và cuối cùng mắt luôn cử động nhìn 
ngang. 

Cảm giác lông mày nhớt âm (bã nhờn) hoặc ướt mồ hôi, do rối loạn chức năng thần 
kinh thực vật. Hạ huyết á ấp tư thế đứng cũng có thể do cùng nguyên nhân. 

Phản xạ gan tay — cằm thường xuất hiện ở những BN này và thường rõ ràng ở những 
BN mất vận động nặng. Sa sút trí tuệ phát triển ở 30% BN. 

35.6.6. Khả nẵng viết 

Yêu cầu bện nhân viết tên của họ và địa chỉ. Thói viết nhỏ là triệu chứng đặc trưng. 
Tuy nhiên BN cũng có thê không làm được do sa sút trí tuệ, giai đoạn muộn. Đánh giá các 
trung tâm cao hơn nếu thích hợp. Xem Good signs guide 35.1. 

Good signs guide 35.1. Bệnh Parkinson. 
Dấu hiệu LR+ LR— 


722 


— _ Co cứng, run tay và chậm vận động đều xuất hiện. 2,2 0,5 | 


— Chỉ có run tay. 15 0,47 
= Co cứng. l [ 28 _ 0,38 K 
— Gõ gốc mũi. | 4.5 1.“ 
—_ Giọng nói yếu. | .....- 
—_ Khó khăn khi đi gót chân — ngón chân. | 2,9 W s-: 


List 35.15. Nguyên nhân của hội chứng Parldnson. 
Vô căn: bệnh Parkinson. 
Thuốc (ví dụ: phenothiazines, methyldopa). 
Sau viêm não (hiện nay rất hiếm). 


2Ó 


Khác: ngộ độc (CO, mangan), bệnh Wilson, liệt trên nhân tiễn triển, hội chứng Steele — 
Richardson, hội chứng Shy — Drager, giang mai, u (ví dụ: u màng não thùy thái dương kích 
thước lớn). 

5... Xơ vữa là nguyên nhân vẫn còn bàn cãi. 


35.6.7. Nguyên nhân của hội chứng parlinson 
Được tóm tắt trong List 35.15. 


35.7. CAC ROI LOẠN VAN ĐỌNG NGOẠI THAP KHAC (LOẠN 
VẬN ĐỘNG) 

35.7.1. Múa giật 

Tổn thương ở thê vân, gây ra các cử động co giật đột ngột, không lặp lại, không có chủ 
ý. Các cử động này có thê một bên hay toàn thê. BN thường thực hiện một cử động có chủ 
ý khác đê che đậy. Trong bệnh này, đường dân truyên dopaminergic hoạt động mạnh hơn 
hệ cholinergic. 

Múa giật có thê phân biệt với múa vung bán thân, múa vờn và giả múa vờn. Múa vung 
bán thân do tôn thương dưới đôi thị đôi bên. Gây ra các cử động ném rât mạnh của các 
khớp ở gôc chi. Có thê thây các vêt thương ở da do bị chân thương chỉ. Các cử động này 
có thê tôn tại trong lúc ngủ. Múa vờn hoặc loạn trương lực cơ là do tôn thương phân ngoài 
của nhân bèo, gây ra các cử động uốn éo chậm rãi ở ngọn chi trong lúc BN nghỉ ngơi. Giả 
múa vờn là tình trạng giống. múa vờn ở các ngón tay kèm theo mất cảm giác bản thể nặng 
(đặc biệt rõ khi nhắm hai mắt). 

Nếu BN có múa giật hoặc nghi ngờ múa giật, cần khám theo thứ tự như sau. Đầu tiên 
bất tay BN. Có thê phát hiện run tay hoặc loạn trương lực làm BN không thê duy trì lực 
năm chặt tay (kiêu vắt sữa). Yêu câu BN lẫy tay ra, quan sát tình trạng múa giật (loạn 
trương lực). Dấu hiệu điền hình: duỗi quá mức của các ngón tay, ngón cái và gập cô tay. 


Quan sát mặt và và khám mắt để tìm: lồi mắt (nhiễm độc giáp), vòng tròn Kayser — 
Fleischer (bệnh Wilson) và sung huyết kết mạc (đa hồng cầu). Yêu cầu BN đưa lưỡi ra và 
chú ý tình trạng co rút của lưỡi (các cử động uốn khúc). Tìm các ban da (ví dụ: lupus ban 
đỏ hệ thông, viêm mạch). Nếu BN là trẻ gái, khám tim để tìm dấu hiệu của bệnh thấp tim 


723 


(múa giật Sydenham 9). 

Khám phản xạ. Phản xạ da bụng thường nhanh, nhưng phản xạ gân cơ giảm và có kiểu 
quả lắc (do giảm trương lực co). 

Khám các trung tâm cao hơn để tìm sa sút trí tuệ (múa giật Huntington Ö. 

Các nguyên nhân gây múa giật được ghi trong LIst 35.16. 

List 35.16. Nguyên nhân gây múa giật: 

Thuốc (ví dụ: quá liều levodopa, phenothiazines, thuốc ngừa thai uống, phenytoin). 
Bệnh Huntington (gen trội NŠT thường). 
Múa giật Sydenham (thấp tim) và tình trạng hậu nhiễm trùng khác (cả hai đều hiếm xảy ra). 
Lão suy. 
Bệnh Wilson. 
Bệnh vàng da nhân não (hiếm). 
Viêm mạch máu hoặc bệnh mô liên kết (ví dụ: lupus ban đỏ hệ thống — rất hiếm). 
Nhiễm độc giáp (rất hiếm). 


C6 SN Ôn gi Q3 [Ôi cm 


Đa hồng cầu hoặc hội chứng tăng độ nhớt máu (rất hiếm). 
10. Viêm não do virus (rất hiếm). 


35.7.2. Loạn trương lực cơ 
BN có biến hiện các tư thế bất thường không chủ ý phối hợp với co quá mức các cơ 
đối vận. Loạn trương lực cơ có thể khu trú (ví dụ: rối loạn trương lực cơ cô), theo khoanh 
hoặc toàn thân. Các dạng rỗi loạn vận động khác cũng có thể xuất hiện (ví dụ: loạn trương 
lực cơ kiểu múa giật). Khởi phát cấp của loạn trương lực cơ là tình trạng thường gặp của 
tác dụng phụ của thuốc (ví dụ: levodopa, phenothiazines, metoclopramide). 


35.8. TIẾP CẬN BỆNH NHÂN MÊ 
Thăm khám nhanh chóng và hiệu quả là điều quan trọng đổi với BN mê. Từ COMA 
(hôn mê) giúp thây thuôc dê nhớ 4 nhóm nguyên nhân chính gây mật tri giác: 


— COz: hôn mê do CO2 (suy hô hấp: ít gặp). 


— Overdose: quá liều (ví dụ: thuốc giảm đau, rượu, salicylate, CO, thuốc chống trầm 
cảm). 


— Metabolic: chuyền hóa (ví dụ: hạ đường huyết, toan chuyên hóa do đái tháo đường, 
ure huyết, suy giáp, hôn mê gan, tăng calci máu, suy thận). 


— Apoplexy: tồn thương cấp ở não (ví dụ: chấn thương đầu, tai biến mạch máu não 
[nhồi máu hoặc xuất huyết], tụ máu dưới màng cứng hoặc ngoài màng cứng, viêm màng 
não, viêm não, động kinh). 


° Thommas S/denham (1624-89). Ông là đại úy của quân đội Cromwell và trở thành bác sĩ nổi tiếng nhất 
thời bấy giờ, đã mô tả các đặc điểm lâm sảng của bệnh gout (mà ông mắc phải), cúm, hysteria và bệnh 
lây truyền qua đường tình dục. Ong được gọi là cha đẻ của Y Học Lâm Sảng Anh Quốc. 

Ẹ George Huntington (1650-191 6} Đác sĩ đa khoa người Mỹ. Ông mô tả bệnh này trong sổ tay lâm sảng 
của mành vào năm 1872, khi đó ông chỉ mới 22 tuổi. 


Hôn mê xảy ra khi hệ lưới bị tác động bởi tổn thương hoặc bất thường chuyển hóa 
hoặc tôn thương vỏ não lan tỏa. 
35.8.1. Khám tổng quát 
Cân nhớ ABC: 
— AIrWay. 
— Breathing. 
— Circulation. 


35.8.1.1. Đường thở và hô hấp 
Kiểm tra xem BN còn thở không bằng các nhìn vào các cử động của lồng ngực. Nếu 
không, cần phải cấp cứu ngay, bao gồm làm sạch đường thở và hỗ trợ thông khí. Ghi lại 
các kiểu thở cụ thê. Các dấu hiệu quan trọng cần phát hiện: kiêu thở Cheyne — Stokes (nhịp 
thở và độ sâu của hô hấp tăng lên, sau đó giảm dân, cuối cùng có một giai đoạn ngừng thở 
724 và lặp lại chu kỳ, gợi ý tốn thương não hai bên, nhưng không đặc hiệu), kiêu thở mắt điều 
hòa không đều (thở kiểu Biot, do tốn thương thân não) và thở nhanh sâu (ví dụ: kiểu 
kussmaul, thứ phát do toan chuyền hóa, trong bệnh đái tháo đường). 


35.8.1.2. Tuần hoàn 
Ghi nhận các dấu hiệu của shock, mất nước và xanh tím. Màu đỏ mận điển hình hiếm 
khi xảy ở các trường hợp ngộ độc CO. Đo huyệt áp và mạch. 
35.8.1.3. Tư thế 
Tìm các dấu hiệu của chấn thương. Chú ý tình trạng duỗi quá mức của cô (ở những trẻ 
bị kích thích màng não hoặc thoát vị hạnh nhân tiêu não). 
Tìm các dấu hiệu: 
— Duỗi cứng mắt não, có thê tự nhiên hoặc xuất hiện do kích thích, gợi ý tổn thương 
trung não nghiêm trọng. Hai cánh tay duôi và xoay trong, hai chân duôi thăng. 
— Gồng cứng mất vỏ, gợi ý tổn thương trên thân não. Một bên hoặc hai bên. Cánh 
tay gầp và xoay trong, hai chân duôi. 
35.8.1.4. Cử động không chủ ý 


Các cử động co giật tái phát hoặc tiếp diễn, có thê khu trú hay toàn thân, gợi ý tình 
trạng động kinh. Co giật có thê xảy ra sau tổn thương giảm oxy và do bệnh chuyên hóa ở 
não. Cần nhớ răng động kinh phức hợp từng phần có thể làm giảm ý thức mà không có các 
cử động co giật. 

35.8.2. Mức đồ ý thức 

Chạm vào mũi của BN băng một miếng bông và xem các cử động gương mặt. Cách 
này ít gây nguy hại cho BN hơn các phương pháp truyền thông bằng cách đè ngón tay vào 
xương ức của BN để kích thích đau. 

Xác định mức độ hôn mê của BN. Hôn mê là tình trạng mất ý thức với giảm đáp ứng 
với các kích thích bên ngoài. Hôn mê nhẹ là BN có phản ứng không hoàn toàn chủ tâm. 
Trong hôn mê sâu: BN hoàn toàn không phản ứng với bất kỳ kích thích nào và mắt tất cả 
phản xạ (thường là do tổn thương thân não hoặc cầu não, mặt dù cũng có thể do quá liều, 


725 


đánh thức 


ví dụ như barbiturate). Lơ mơ (stupor) là tình trạng mất ý thức nhưng vẫn có th 
BN. Các cử động có chủ tâm xuất hiện khi kích thích đau. Ngủ gà gần giống 
đang ngủ bình thường. BN có thê dễ dàng bị đánh thức hoàn toàn, nhưng sa 
giác ngủ. Thang điểm Glasgow (xem Bảng 35.4) dùng để đánh giá mức đ( 
xác hơn: cộng điểm mỗi phân lại và cho ra điểm tổng hợp. 


Bảng 35.4. Thang điểm Glasgow. 


Theo mệnh lệnh Làm đúng 6 

Gaạt đúng 5 

Vân đô Co — rút lại 4 
ận độn : 

lu Theo kích thích đau Gông cứng 3 

Duỗi cứng 2 

Không phản ứng 1 


35.8.3. Cổ 


Nêu không có băng chứng ơng cô, khám dâu hiệu cô cứng và dâu hiệu Kernig 


ương mặt (ví dụ: yêu cơ mặt). Bên liệt sẽ lõm vào và lồi ra 
cần vào khuyết trên ô mu ‹ sẽ làm mặt BN nhãn lại và sự bất 


sọ). Tìm sự bất đối › 
khi thở. Kích thích 


726 


dụ: một phần của hội chứng hành tủy bên hoặc tổn thương vùng hạ đồi; xem Hình 35.18). 
Đồng tử nằm ngay giữa và mất phản xạ gợi ý tốn thương trung não, thiếu oxy mô hoặc 
thuốc (anticholinergic). Dãn đồng tử một bên gợi ý máu tụ dưới màng cứng, tăng áp lực 
nội sọ (thoái vị lều một bên) hoặc xuất huyết dưới màng nhện do vỡ phình động mạch 
thông sau. Đồng tử dãn to có thể xuất hiện trong tăng áp lực nội sọ và thứ phát sau xuất 
huyết thân não, hoặc thuốc kháng cholinergic. 


_= 


Hình 35.18. Hội chứng Horner. Chú ý sụp mi phải cùng bên tổn thương 
và đồng tử nhỏ (co lại). 

Xuất huyết kết mạc gợi ý nứt sọ. Khám tìm phù gai thị, bệnh lý võng mạc do đái tháo 
đường hoặc do tăng huyết áp, xuất huyết dưới màng dịch kính. Hội chứng khóa trong 
(locked — in) hiếm khi xảy ra; do tổn thương phần dưới thân não, BN tỉnh táo nhưng chỉ 
cử động được mắt. 

Nhìn vào vị trí của mắt. Liệt dây thần kinh sọ có thể gây lệch vị trí của mắt ở nhiều 
hướng khác nhau. Dây VI dễ bị tổn thương do đường đi trong sọ của nó khá dài. Lệch mắt 
cả hai bên về một hướng ở những BN mất tri giác có thể do tôn thương hủy hoại ở một bán 
cầu đại não, gây lệch mắt về phía tôn thương. Tình trạng động kinh có thê làm mắt lệch 
khỏi phía tốn thương. Lệch mắt hướng lên hoặc xuống gợi ý vẫn đề ở thân não. Cản trở 
nhãn cầu hoặc cơ vận nhãn ngoài do gãy xương có thể làm mắt ở vị trí bất thường hoặc cử 
động mắt bất thường. 

Nghiệm pháp mắt búp bê: nâng mi mắt hai bên và xoay đầu qua lại. Khi phản xạ tiền 
đình bình thường (ví dụ: thân não bình thường), mắt vẫn g1ữ vị trí có định như đang nhìn 
vật ở khoảng cách xa, nhưng thay đổi vị trí tương đối so với đầu. Gọi là “hiện tượng mắt 
búp bê” bình thường. Tôn thương thân não hoặc tác dụng của thuốc lên thân não có thể 
làm mắt di chuyên theo đầu, sự có định của mắt không còn nữa. 

35.8.4.2. Tai và mũi 

Tìm có xuất huyết hoặc rỉ dịch não tủy không (rỉ dịch não tủy gợi ý nứt sọ). Dịch tiết 
có thê đem đi xét nghiệm tìm đường bên trong. Hiện diện của đường (glucose) khắng định 
đó là dịch não tủy. 

35.8.4.3. Lưỡi và miệng 

Chấn thương có thể cho biết cơn co giật trước đó và vết ăn mòn hay lở loét quanh 
miệng gợi ý BN đã nuốt chất gây ăn mòn. Tăng sản nướu gợi ý BN có thê đang điều trị 
động kinh bằng phenytoin. Mùi hơi thở có thể cho biết: ngộ độc rượu, nhiễm ceton do đái 
tháo đường, hôn mê gan hoặc ure huyết cao. Cần lưu ý là say rượu có thể đi kèm với chắn 


727 


thương đầu. Khám phản xạ nôn; nếu không có nghĩa là BN đang có bệnh lý ở thân não 
hoặc hôn mê sâu, nhưng không phải là triệu chứng đặc hiệu. Dâu căn trên lưỡi gợi ý co 
giật do động kinh có thê là lý do khiên BN mât tri giác. 


35.8.5. Chi trên và chỉ dưới 


Tìm các dấu tiêm chích (nghiện ma túy, BN tiêu đường). Khám trương lực cơ bằng 
cách thông thường: nâng tay BN lên và thả xuống. So sánh hai bên, tìm băng chứng liệt 
nửa người. BN hôn mê và liệt nửa người cấp do não, phản xạ co thắt cơ có thể bình thường 
hoặc giảm lúc đầu ở bên liệt. Giai đoạn sau các phản xạ co thắt cơ tăng và mất các phản 
xạ đa. 

Khám cảm giác đau bằng cách dùng một cây bút đặt lên đốt xa ngón tay hoặc ngón 
chân ngay dưới giường móng. Ấn mạnh và quan sát tay hoặc chân có co lại không. Khám 
tất cả các chi. Không có phản ứng nếu mất cảm giác đau hoặc hôn mê sâu. Nếu cảm giác 
bình thường nhưng chi bị liệt, BN sẽ nhăn mặt và cử động các chi khác. 

Sự xuất hiện của nhăn mặt hoặc các cử động có chủ đích rất quan trọng. Các phản xạ 
tủy đơn thuân cũng có thê làm cho chi cử động khi kích thích đau. 

35.8.6. Cơ thể 
Tìm dấu hiệu chấn thương. Khám tim, phổi và bụng. 
35.8.7. Tiết niệu 

Chú ý nếu tiểu không tự chủ. Xét nghiệm nước tiểu tìm #lucose và ketone (nhiễm 

ceton acid do đái tháo đường), protein (tăng ure huyệt) và máu (chân thương). 
35.8.8. Glucose máu 

Luôn luôn lẫy máu ở ngón tay BN và thử đường nhanh để đánh giá tăng hay hạ glucose 
máu. Nêu không thê thực hiện được ngay, cho BN liêu bolus glucose đường tĩnh mạch 
(thường không gây hại ở BN nhiêm ceton acid do đái tháo đường, nhưng sẽ cứu sông BN 
hạ glucose máu). Nêu nghi ngờ bệnh não Wernicke, cho thêm thiamine (vitamin Bị). 

35.8.9. Nhiệt độ 

Giảm nhiệt độ (ví dụ: tiếp xúc với môi trường lạnh hoặc suy giáp) hoặc sốt (ví dụ: 

viêm màng não) cân phải được phát hiện. 
35.8.10. Chất.trong dạ dày 
Trong lúc bảo vệ đường thở, kiểm tra các chất trong dạ dày bằng cách đặt sonde dạ 


dày và thực hiện rửa dạ dày nếu nghi ngờ dùng thuốc quá liều hoặc các chân đoán khác 
không rõ ràng. 


35.8.11.Thang điểm hôn mê 
Là thang điểm tốt nhất để đánh giá mức độ hôn mê, cũng như thay đôi mức độ tỉnh táo 
có thê được đánh giá khách quan hơn (xem Bảng 35.4). 


T&O"'C essentials 


1. Chân đoán bệnh Parkinson là chân đoán lâm sàng. 

2. Nếu khám một BN đi lại khó khăn, yêu cầu họ đi tốt hơn là bắt đầu khám thần kinh hai chi dưới. 

3... Cố gắng quyết định xêm các dấu hiệu thực thể này là do yếu cơ, bất thường thần kinh ngoại biên 
hoặc bệnh lý ở não. 

4. Sơ đồ phân bố mất cảm giác giúp phân biệt bệnh thần kinh ngoại biên với bệnh rễ thần kinh 
hoặc dây thân kinh ngoại biên. 


OSCE ôn tập 


Các hội chứng và rối loạn thần kinh 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Người đàn ông này nhận thấy rằng ông ấy hay bị run, hãy thăm khám cho ông ấy. 
7 2 S 2. Người phụ nữ này bị khó khăn trong việc đi lại, hãy thăm "- cho bà ấy. 
3. Người phụ nữ này bị tê ở bàn chân, hãy thăm khám cho bà ây. 
4. Người phụ nữ này cảm thấy khó khăn để bước ra khỏi ghế, hãy thăm khám cho người phụ nữ 
này. 
5. Hãy giải thích và mô tả phương pháp tiếp cận BN hôn mê. 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
O 


2Ó 


TÓM TẮT THẮM KHÁM 
VÀ CẬN LÂM SÀNG 


CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 
THÂN KINH 


36.1. TÓM TẮT THẮM KHÁM THÂN KINH 


1. 
Tư thế nằm hoặc ngồi 
1. 


`= 


Text box 36.1. Tóm tắt thăm khám thần kinh. 


Hình 36.1. Khám hệ thần kinh trung ương. 


Khám trung tâm thần kinh cao cấp 


Quan sát tổng trạng 

Quan sát tốn thương các dây thần kinh sọ 
hoặc tôn thương ở các ch1. 

Hỏi BN thuận tay phải hay tay trái. 
Trình độ học vấn. 

Bắt tay với BN. 

Định hướng 

Không gian. 

Thời gian. 

Bản thân. 

Lời nói 

Tên đồ vật (loạn ngôn ngữ gọi tên). 
Thùy đỉnh 

Bán cầu ưu thế (hội chứng Gerstamamn): 
Mắt khả năng tính toán. 

Mắt khả năng viết. 


SỨc cơ 

Vai, 

Khuỷu tay. 

Cổ tay. 

Các ngón tay. 

Chức năng thần kinh giữa và thần kinh trụ. 
Phản xạ 

Cơ nhị đầu. 

Cơ tam đầu. 

Cơ ngửa. 

Ngón tay. 

Phối hợp động tác 

Nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi — độ rung 
cơ, quá tâm. 

Rối loạn liên động. 

Phản xạ giật lại. 


Cảm giác 


730 


+ Mất khả năng định hướng trái — phải. 

Mắt khả năng nhận biết các ngón tay. 

Bán cầu không ưu thế. Mất khả năng mặc 
quân áo. 

—_ Hai bên: 

Rối loạn tập trung cảm giác. 


+ 


Rối loạn tập trung thị giác. 


+ + + 


Mắt cảm giác vỏ não (rồi loạn sơ đồ cảm 
giác, nhận thức hai điêm, tư thê khớp, cảm 
giác lập thê). 

+ Mất khả năng xây dựng cấu trúc hoặc vẽ. 

5. Trí nhớ (thùy thái dương) 

— _ Trí nhớ gần (ví dụ: tên các loài hoa). 

— Trí nhớ xa. 

6. Thùy trấn 

—_ Các phản xạ nguyên thủy như: cằm nắm, 

tìm bú, gan tay — căm. 

—__ Diễn tả ngôn ngữ. 

—_ Mùi, 

—_ Đáy mất. 

—_ Dáng đi. 

7. Khác 

—_ Thị trường. 

—_ Âmthôi. 

—_ Huyết áp,... 

II Cổ cứng và dấu hiệu Ker 

HI. Dây thần kinh sọ 

—_ H- thị lực và thị trường 


—_ VII-— các cơ mặ 


—_ VIII- thính] 
— IX,X-— xạ nôn 
— XI-cơth đòn chũm 


Đau. 
Rung động. 


Bản thê — khám ở các 
ngón xa (môi tay). 
Xúc giác. 
Khác 
Dày dây thần kinh 
Hồ nách. 
Cô. 


Rung giật bó cơ. 

Run. 

Sờ 

Bó cơ. 

Đau cơ. 

Trương lực cơ 

Gối — và test đa động. 
Gót — và test đa động. 
Sức cơ 

Hồng. 

Gối. 

Gót chân. 

Bàn chân. 

Phản xạ 

Gối. 

Gót. 

Da lòng bàn chân. 
Phối hợp động tác 
Test gót — gồi. 


731 


2. Bắt tay + Test ngón tay — ngón chân. 
3. Vận động + Test bàn chân gõ. 

Kiểm tra vai — cánh tay 4. Cảm giác 
+ Teo cơ. —_ Đau. 
+ Rung giật bó cơ. —_ Rung động. 
+ Run. — Bản thẻ. 
+ Test rơi xuống của cánh tay. — Xúc giác. 
— Sờnẵn 5. Cảm giác vùng ngồi yên ngựa. 
+_ Bó cơ. 6. Phản xạ hậu môn. 
+_ Đau cơ. 7. Lưng 
—_ Trương lực —_ Biến dạng. 

Cổ tay. —_ SỆO. 
+_ Khuỷu tay. —_ Điểm đau. 

—_ Âm thôi. 


36.1.1. Bên thuận, định hướng và lời nói 
Hỏi BN thuận tay phải hoặc trái. Đánh giá tầm soát tình trạng BN, hỏi tên; tuổi; ngày 
sinh BN. Hỏi tiêp tên một đô vật và yêu câu BN chỉ điêm một đô vật nào đó được gọi tên 
trong phòng, đê kiêm tra rôi loạn ngôn ngữ. Yêu câu BN nói “British constitution” đê đánh 
giá sự rôi loạn vận ngôn. 
36.1.2. Dấu hiệu cổ cứng và kernig 


BN nằm trên một mặt phăng và nhẹ nhàng gập cô băng một tay đặt ở dưới châm. BN 
nằm gấp hông, gấp gối và sau đó cô gắng duỗi thắng căng chân. 


36.1.3. Các dây thần kinh sọ 

BN ngồi cạnh giường nếu có thê. Bắt đầu khám tổng quát đầu và cô tìm sẹo phẫu thuật 
mở hộp sọ, u xơ thần kinh, bất đối xứng khuôn mặt, sụp mi mắt, lồi mắt, lé mắt, mất đối 
xứng đồng tử. 

36.1.3.1. Dây thần kinh số TT 

Khám thị lực kỹ càng đối với những BN có mang kính. Khám từng mắt riêng biệt, mắt 
còn lại được che kín bằng một thẻ nhỏ. 

Khám thị trường bằng cách sử dụng đầu viết hoặc ngón tay. Đầu của thầy thuốc ngang 
mức đầu BN. Khám riêng biệt từng mắt. Nếu thị lực kém, thị trường có thể được ghi lại 
bằng cách sử dụng các ngón tay. 

Soi đáy mắt. 

36.1.3.2. Dây thần kinh số TIT, IV, VT 

Nhìn vào đồng tử, chú ý hình dạng, kích thước tương đối và bất cứ tổn thương nào liên 
quan đến mi mắt. Sử dụng đèn pin bỏ túi và chiếu ánh sáng từ phía bên để đánh giá phản 
ứng của các đồng tử với ánh sáng. Đánh giá một cách nhanh chóng cả đáp ứng trực tiếp và 
đồng cảm. Tìm khiếm khuyết hướng tâm của đồng tử bằng cách di chuyền ánh sáng theo 
hình vòng cung từ đồng tử bên này sang đồng tử bên kia. Kiểm tra sự điều tiết bằng cách 


732 


yêu cầu BN nhìn vào một vật ở khoảng cách xa và sau đó nhìn vào đầu viết hoặc ngón tay 
thầy thuốc được đặt cách mũi BN khoảng 30 cm. 

Đánh giá vận nhãn của cả hai, yêu cầu BN nhìn theo đầu viết của thầy thuốc và thầy 
thuốc sẽ di chuyển đầu viết theo nhiều hướng. Tìm hướng chuyên động kém và dấu hiệu 
rung giật nhãn cầu. Hỏi BN có xuất hiện dấu nhìn đôi ở mỗi hướng. 

36.1.3.3. Dây thân kinh số V 

Test phản xạ giác mạc, yêu cầu BN nói có nếu cảm nhận được sự chạm nhẹ của các 
sợi bông vào giác mạc. Các thành phần cảm giác của cung phản xạ này là dây V và thành 
phần vận động là dây VI. 

Khám cảm giác mặt trong ba phân: mắt, hàm trên và hàm dưới. Khám cảm giác đau 
với đầu kim và vẽ lại bản đồ nếu có bất kỳ vùng nào bị mất cảm giác từ tù đến nhọn. Khám 
cảm giác xúc giác, để phát hiện vùng phân ly cảm giác nếu có. 


Kiểm tra nhánh vận động của dây V bằng cách yêu cầu BN nghiến chặt răng trong khi 
thầy thuốc sẽ sờ để cảm nhận sự co thắt của cơ cắn. Sau đó yêu cầu BN mở miệng trong 
khi thầy cỗ găng dùng lực để đây kín nó lại; điều này không thể nếu các cơ chân bướm 
hoạt động bình thương. Tổn thương một bên có thể làm hàm chệch hướng về bên yếu (bên 
bị ảnh hưởng). 

Kiểm tra phản xạ giật hàm. Tăng lên trong trường hợp liệt giả hành não. 

36.1.3.4. Dây thân kinh số VTITI 

Kiểm tra các cơ biểu hiện trên khuôn mặt. Yêu cầu BN nhìn lên và quan sát nếp nhăn 
trán. Hãy tìm dấu hiệu mắt nếp nhăn và cảm nhận sức cơ bằng cách đây da trán xuống ở 
mỗi bên. Nếp nhăn trán vẫn còn nếu có tốn thương neuron vận động trên bởi vì vỏ não hai 
bên chi phối các cơ này. 

Tiếp theo yêu cầu BN phải nhắm mắt thật chặt và so sánh hai bên. Cho BN cười và 
quan sát rãnh mũi má hai bên. 

36.1.3.5. Dây thần kinh số VIII 


Yêu cầu BN lặp lại một số từ mà thầy thuốc thì thầm cách tai BN khoảng 60 cm. Kiểm 
tra ống tai ngoài và màng nhĩ nếu cân. 


36.1.3.6. Dây thần kinh số IX và X 

Nhìn vào khoang miệng và lưu ý bất kỳ sự di lệch nào của lưỡi gà. Yêu cầu BN nói 
“Ah” và nhìn sự đối xứng trong chuyên động của khâu cái mềm. Một tổn thương một bên 
gây ra lưỡi gà bị kéo về phía bên bình thương. Test cảm giác vùng hầu (dây IX). Yêu cầu 
BN nói chuyện để đánh giá sự khàn tiếng và ho. Ho kiểu bò cho thấy tổn thương dây thần 
kinh quặt ngược thanh quản. 


36.1.3.7. Dây thần kinh số XII 
__ Khám miệng, kiểm tra lưỡi để tìm dấu hiệu teo cơ và rung giật bó cơ. Tiếp theo yêu 
câu BN thè lưỡi ra. Với tôn thương ở một bên lưỡi thì lưỡi sẽ lệch vê bên lành. 
36.1.3.8. Dây thần kinh số XI 


Tìm tật vẹo cô và khám các cơ thang và cơ ức đòn chũm. Yêu câu BN nhún vai và 
cảm giác được cơ thang khi thây thuôc đây vai xuông. Sau đó yêu câu BN xoay đâu đê 


733 


chông lại kháng lực và cũng cảm nhận được bó cơ của cơ ức đòn chũm. Sau đó kiêm tra 
hộp sọ và nghe âm thôi động mạch cảnh. 


36.1.4. Chi trên 


Hãy: bắt tay BN một cách chắc chắn. Mời họ ngồi trên giường và đối mặt với thầy 
thuốc, nếu có thể. 

Khám vận động một cách có hệ thống. Quan sát có teo cơ không (cả gốc chi và ngọn 
chĩ) và rung giật bó cơ. Đừng quên quan sát đai vai trong lúc khám. 

Yêu cầu BN giữ vững cả hai tay (lòng bàn tay hướng lên trên) với cánh tay dang rộng 
và nhăm mắt. Tìm dấu hiệu yếu của một hoặc cả hai tay (tồn thương neuron vận động trên, 
tốn thương tiêu não, mắt chức năng cột sau tủy sống). Cần lưu ý bất cứ dấu hiệu run hoặc 
giả múa vờn do mắt cảm giác bản thê nào. 

Kế tiếp sờ bắp cơ, cả ngọn chỉ và gốc chi, lưu ý các điểm đau cơ. 

Đánh giá trương lực cơ bằng cách vận động các khớp với tốc độ khác nhau ở cô tay và 
khuỷu tay. 

Đánh giá sức cơ của vai, khuỷu, cô tay và các ngón tay. 

Nếu có chỉ định, khám dây thần kinh trụ (hấu hiệu Froment) và dây thần kinh giữa 
(nghiệm pháp chạm đầu viết). 

Khám các phản xạ: cơ nhị đầu (C5, Có), cơ tam đầu (C7, C8), cơ cánh tay quay (C5, 
C6). 

Khám sự phối hợp của các động tác với các nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi và tìm dấu 
hiệu rối loạn liên động và phản xạ giật lại. 

Yếu vận động có thể là do một tổn thương ở neuron vận động trên, neuron vận động 
dưới hoặc bệnh lý ở cơ. Nếu có băng chứng của một tốn thương neuron vận động dưới, 
hãy xem xét tốn thương các tế bào sừng trước tủy sông, rễ thần kinh hoặc tôn thương đám 
rỗi thần kinh cánh tay, thần kinh ngoại biên hoặc một bệnh lý thần kinh vận động ngoại 
biên. 

Khám cảm giác sau khi làm các nghiệm pháp vận động, bởi vì điều này có thể làm tốn 
nhiều thời gian. 

Đầu tiên khám đường dẫn truyền cảm giác gai đôi thị (đau và nhiệt). Giải thích cho 
BN về việc sắp thực hiện, sử dụng một cây kim nhọn đặt lên trên thành ngực hoặc trán. 
Sau đó yêu cầu BN nhắm mắt và nói với thầy thuốc rằng họ cảm nhận được vận nhọn hay 
vật tù. Bắt đầu ở gốc chi và khám chi tiết từng khoanh da. Vẽ vùng bản đồ cảm giác da bất 
thường. Khi thầy thuốc khám, cô gắng tập trung vào khoanh da mắt cảm giác để định vị 
tốn thương (tôn thương tủy sống hoặc rễ thần kinh), thần kinh ngoại biên, bệnh lý thần 
kinh ngoại biên (kiểu mang găng tay) hoặc giảm cảm giác nửa người (vỏ não hoặc tủy). 
Thường không cần thiết phải khám cảm giác nhiệt. 

Kế tiếp đường dẫn truyền cột sau (rung và cảm giác bản thể). Sử dụng một âm thoa 
tần số 128 Hz đề đánh giá cảm giác rung động. Đặt âm thoa đang rung lên phần xa của các 
khớp đốt ngón tay khi BN nhắm mắt lại và cho biết nếu họ cảm nhận được. Sau đó, yêu 
cầu BN nói khi nào âm thoa không còn rung nữa. Nếu có giảm cảm giác, thực hiện nghiệm 
pháp tương tự ở cổ tay, khuỷu tay và vai. 


734 


Khám cảm giác bản thể với các khớp liên đốt ngón xa của ngón V. Khi BN mở mắt, 
cầm lẫy đầu xa khớp liên đốt ngón xa và giải thích cho BN là động tác nào gập lên và động 
tác nào gập xuông, sau đó yêu cầu BN nhắm mắt và lặp lại thao tác đó. Bình thường, chỉ 
cần dịch chuyền ngón tay một chút thôi là có thê nhận ra được và BN có thê nhận biết khi 
nào ngón tay gập lên và khi nào ngón tay gập xuống. Nề êu có bất thường, làm nghiệm pháp 
vận động lớn hơn và sau đó thực hiện nghiệm pháp ở cổ tay và khuỷu tay nếu cần thiết. 


Khám cảm giác xúc giác với mảnh cotton nhỏ, chạm lên da BN một cách nhẹ nhàng 
theo từng khoanh da. 

Cảm giác dày dây thần kinh — dày dây thần kinh trụ ở khuỷu tay, thần kinh giữa ở cổ 
tay và thân kinh quay ở cô tay và sờ ở hô nách nêu nghi ngờ có tôn thương ở gôc chi. Tìm 
sẹo trên da và cuôi cùng là khám vùng cô nêu cân thiết. 

36.1.5. Chi dưới 

Đầu tiên khám tư thế và dáng bộ nếu cần thiết. Sau đó cho BN về giường bệnh với hai 
chân được bộc lộ hoàn toàn. Phủ một mảnh vải lên vùng bẹn của BN và ghi nhận lại BN 
có được đặt sonde tiêu hay không. 

Quan sát có teo cơ, có rung giật bó cơ hay không, ghi nhận lại nếu có rung xuất hiện. 
Sờ năn khôi cơ tứ đâu đùi, tới căng chân, chú ý khám có teo cơ chày trước không. 

Khám trương lực cơ ở gối và mắt cá, đồng thời với khám tình trạng đa động của các 
khớp. Kiêm tra sự đa động xương bánh chè băng cách đặt một bàn tay lên phân dưới cơ tứ 
đâu đùi với gôi duôi thăng và dịch chuyên xương bánh chè xuông phía dưới một cách đột 
ngột. Sự co thăt nhịp nhàng của cơ tứ đâu đùi sẽ liên tục miên là lực kéo căng xuông được 
duy trì. Gập đột ngột bàn chân vê phía mu với gôi gâp và đùi xoay ngoài. Khi xuât hiện đa 
động ở mắt cá, thì sẽ có những cử động gập — duỗi bàn chân sẽ lập đi lập lại. Hiện tượng 
đa động này kéo dài miễn là thầy thuốc vẫn duy trì động tác gập bàn chân về phía mu. 


Khám sức cơ ở hông, gối và mắt cá. 
Khám phản xạ: gối (L3 —- L⁄), gót (S1 — S2), phản xạ da lòng bàn chân (L5, S1, S2). 
Khám sự phối hợp động tác: gối — gót, ngón tay — ngón chân và dấu hiệu bàn chân gõ. 
Khám cảm giác giống như chị trên: cảm giác đau, rung, bản thể và cảm giác xúc giác. 
Nếu mất cảm giác ngoại biên, cô gắng xác định khoanh da bị mất cảm giác bằng cách dịch 
chuyên từ ngọn chi đến gốc chi, bụng và ngực. Khám cảm giác vùng yên ngựa và test phản 
xạ hậu môn (S2, S3, S4). 
Khám lưng. Nhìn xem lưng có biến dạng, sẹo hoặc u xơ thần kinh. Sờ tìm điểm nhạy 
cảm đau trên cột sông và nghe âm thôi. Tiên hành khám nghiệm pháp nâng thăng chân. 
36.2. CÂN LÂẦM SÀNG CHẨN ĐOÁN 
_ Chân đoán thân kinh phụ thuộc vào bệnh sử và thăm khám lâm sàng. Hình ảnh học có 
thê xác định được vị trí tôn thương cũng như bệnh học là gì. Các cận lâm sàng đặc biệt 
được chỉ định tùy từng tình huông lâm sàng. 
36.2.1. Chọc dò tủy sống 
Nếu nghỉ ngờ viêm màng não cấp hoặc trong trường hợp lâm sàng nghi ngờ có xuất 
huyệt dưới nhện nhưng CT scan lại âm tính thì chọc dò tủy sông được chỉ định. Chọc dò 


tủy sống cũng giúp ích trong việc chân đoán các bệnh lý thần kinh như: viêm màng não do 
u, viêm màng não do lao, giang mai thần kinh, viêm mạch máu, tăng áp lực nội sọ tự phát 
(bệnh não giả u), đầu nước áp lực bình thường. Ngoài ra, chọc dò tủy sống cũng có thê hữu 
ích trong việc chân đoán xơ cứng rải rác, hội chứng Guillain — Barré hoặc hội chứng cận 
u. 

Nếu có phù gai thị khi soi đáy mắt hoặc xuất hiện dấu thần kinh khu trú (yếu/liệt nửa 
người) thì đầu tiên nên chụp CT scan hoặc MRI để loại trừ tăng áp lực nội sọ (bởi vì BN 
sẽ có nguy cơ tụt não khi chọc dò tủy sống trong trường hợp này). 

Dịch não tủy sẽ được gửi đi nhuộm gram và cấy, cũng như đếm số lượng tế bào, định 
lượng glucose và protein. Các test đặc biệt đối với dịch não tủy như: tìm nâm, giang mai, 
vi khuân khử acid và cấy, kháng nguyên kháng nắm. 


Nên nhớ rằng, nếu nghi ngờ viêm màng não cấp nên cho kháng sinh ngay khi chọc đò 
tủy sông — đừng đợi. 


735 36.2.2. Hình ảnh học thần kinh 


Những bước tiễn mới trong lĩnh vực hình ảnh học thần kinh đó là CT scan và MRI, 
góp phần nâng cao khả năng chính xác trong chân đoán các bệnh lý thần kinh. Những kỹ 
thuật này hầu như không xâm lấn, mặc dù khi chụp CT scan BN phải phơi nhiễm với tia 
X có liều tia khá lớn và khi CT scan có chất tương phản, một số trường hợp có thể ảnh 
hưởng đến BN. MRI không thể chỉ định trong những trường hợp BN có mang di vật kim 
loại cản từ trong người (mà hầu hết là các máy tạo nhỊp). 

Việc phân tích CT scan cần phải đánh giá trên nhiều mặt phẳng và nhiều lát cắt hoặc 
dựng hình 3D. 

Một số ví dụ thường gặp cho thấy vai trò quan trọng của hình ảnh học từ Hình 36.2 
đến Hình 36.8 và Hình 36. I0. 


Hình 36.2. Đột quy nhôi máu. Những hình CT scan này cho thấy có một 
vùng nhồi máu lớn của động mạch não giữa ở BN có rung nhĩ. 


736 


Hình 36.3. Đột quy xuất huyết não trên nên nhồi máu. Những CT scan 
này không có cản quang, (a) và (b) cho thấy có thay đổi đậm độ ở vùng 
chất trắng sâu trên BN có liệt 1⁄2 người trái. (c) hai ngày sau đó BN diễn 
tiến sang tình trạng xuất huyết trong vùng nhồi máu và vỡ vào trong 
não thất. 


Hình 36.4. Bệnh xơ cứng rãi rác. Các tổn thương xơ cứng rải rác trên 
MRI có khuynh hướng nằm ở vùng quanh não thất, thể chai, thân kinh 
thị giác. (4) những tổn thương này dạng khối câu, nằm riêng biệt và có 
tín hiệu cao trên T2. (b) tổn thương dạng oval với một trục dài từ phía 
trên não thất đến bê mặt của não thất gọi là ngón tay Dawson. 


Hình 36.5. U tiểu não. Đây là loại u não xuất hiện điển hình trên MRI, gọi 
là u nguyên tủy bào. (a) những khối u này có tín hiệu thấp trên spin echo 
T1. (b) sau khi tiêm chất tương phản (Gadolinium), những khối u này 
bắt thuốc rất mạnh do sự phá vỡ hàng rào máu não. 


Hình 36.6. Áp xe não. Trên MRI có tiềm chất tương phản thấy được 
những tổn thương dạng vòng nhẫn, bắt thuốc dạng viền do nhiễm 
Nocardia. 


Hình 36.7. Teo não. Trên CT scan này cho thấy các rãnh não rộng hơn so 
với bình thường. Các thùy não teo lại, v vỏ não bị co rút so với bản sọ 
trong của hộp sọ. Não thất dấn ra. 


= 


„0P N2 “>5. 
Hình 36.8. Phình bệ máu não. MRI cho thấy có huyết 
lòng túi phình khống lồ. 


m. `^ 


t khối phần trong 


739 


Hình 36.9. Biểu đồ thị trường. Hai mắt được đặt chồng lên nhau. Điểm 
mù được cho là có màu tối trên hình. 


Hình 36.10. U tủy. 


T&O'C essentials 


I. Thăm khám thần kinh cần nhiều thời gian và thao tác khá phức tạp. Việc thăm khám lâm sàng 
có thê được định hướng trực tiếp dựa vào bệnh sử nhưng thăm khám thầm kinh tầm soát vẫn 
được khuyên cáo thực hiện thường quy. 

2... Việc thực hành nhiều trên lâm sàng là rất cần thiết, vì kinh nghiệm đó sẽ chỉ cho chúng ta dẫu 
hiệu nào là đúng, dâu hiệu nào là sa. 

3. Sự đối xứng hai bên là người bạn đồng hành của chúng ta, khi có sự mắt cân xứng hai bên sẽ 
giúp chúng ta định vị được vị trí tôn thương. 

4.. Nguyên tắc khi thăm khám những bộ phận khác nhau phải trở nên thuần thục đến mức chúng ta 
có thê đặt những dâu hiệu đó lại với nhau môi khi phát hiện, hơn là chúng ta cứ suy nghĩ bước 
kê tiệp phải thăm khám cái gì. 

5. Các chuyên gia thần kinh học có thê định vị chính xác cị trí tổn thương từ việc kết hợp những 
dâu hiệu đặc biệt được phát hiện. 

6. Định khu thần kinh tốn thương có thể phát hiện trên CT scan và MRI. MRI cho những kết quả 

7 40 chính xác đối với những tổn thương ở thân não. Sử dụng những hình ảnh cắt ngang cũng có thể 

xác định bệnh nguyên (nhiễm trùng, u) khi vị trí của tôn thương nằm ở hệ thần kinh trung ương. 


OSCE ôn tập 


Trung tâm thần kinh cao cấp và dây thân kinh sọ 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 

1. Người đàn ông này bị nhìn đôi, hãy thăm khám cho ông ấy để tìm các tốn thương của dây thần 
kinh sọ. 
Người phụ nữ này có vấn đề về ăn uống, hãy thăm khám các dây thần kinh cho bà ấy. 
Người đàn ông này có vấn đề về thăng bằng, hãy tiễn hành thăm khám các dấu hiệu tiểu não. 
Người phụ nữ này cảm thấy khó khăn khi đi bộ, hãy thăm khám dáng đi cho người phụ nữ này. 


Wà sạc # 


Người đàn ông này có vân đê vê trí nhớ, hãy thăm khám cho ông ây. 


Điều luật số 4: Người bệnh là một thực thể có bệnh. 
Samuel shem, the house of good 
Chương này Sẽ giải quyết vấn đề về tâm thần và sức khỏe tâm thần. Nhà lâm sàng phải 
7 4 1 có được sự hiểu biết về các bệnh lý tâm thần và cách biêu lộ của chúng như thế nào, cũng 
như thăm khám và phát hiện ra chúng. Ngoài ra, còn có thê có sự trùng lặp giữa các bệnh 
về tâm thần và thê chất. 

Các rối loạn tâm thần (đặc biệt là lo lắng và trầm cảm) là rÂt thường gặp. Những người 
phải chịu đựng các rối loạn này thường gặp những vân đề về nội khoa. Sự điều trị thích 
hợp đối với những BN này đòi hỏi hiểu biết về sự tiến triển của các rối loạn tâm thần và 
ảnh hưởng của nó với các vấn đề nội khoa thường gặp. Một bệnh lý thực thể có thể đi kèm 
với các bệnh về tâm thần. Ví dụ: một số rỗi loạn nội tiết như bệnh phù niêm, có thể xuất 
hiện kèm theo trầm cảm. Ngoài ra, một số bệnh tâm lý tâm thần cũng có thể xuất hiện các 
bệnh lý thực thể kèm theo. Một sự hoảng sợ cấp tính có thể bị nhầm lẫn là một cơn nhồi 
máu cơ tim cấp. Hơn nữa, trạng thái tâm thần của BN có thể gây nhiễu cho việc phát hiện 
tiền triển của các bệnh lý thực thê. Nó có thê đưa đến sự làm tăng quá mức các triệu chứng 
và phủ định mức độ nặng của các triệu chứng thực thể. 

Bệnh sử về bệnh tâm thần thường theo một cấu trúc cơ bản giống bệnh lý thực thể và 
các nguyên tắc cơ bản ở CHƯƠNG 1 và CHƯƠNG 2 được áp dụng như nhau với bất kỳ 
bệnh lý nào. Bác sĩ nên khai thác bệnh sử bệnh hiện mắc, tiền sử tâm thần và dùng thuốc 
trước đó, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, mục đích của hỏi bệnh sử nhằm gợi ra nhiều dữ 
liệu về các bệnh lý, từ sự hình dung, tập trung một cách rõ ràng không những về triệu 
chứng của BN mà còn về các môi quan hệ xã hội, chức năng tâm thần và hoàn cảnh cuộc 
sống (tiếp cận tâm sinh lý xã hội). Vì thế cần chú ý hơn đến sự phát triển, tiền sử cá nhân 
và xã hội hơn là một bệnh sử của các bệnh lý thực thê thông thường. 

Công cụ khai thác bệnh sử về tâm thần khác với các cuộc hỏi bệnh thông thường giữa 
bác sĩ và BN. Mục đích của buồi trò chuyện nhằm chẩn đoán cũng như điều trị. Thông qua 
nó, bác sĩ hy vọng BN có thê nói về các vấn đề họ đang gặp phải. Điều đó giúp BN giảm 
nhẹ đi các mối lo lắng. Đề đạt được điều này thái độ của bác sĩ không nên vội vã mà phải 
kiên nhẫn và thấu hiểu. Bệnh sử về tâm thần cũng nhằm mục đích thu được thông tin về 
các vấn đề của BN xuất hiện từ đâu, ví dụ như trong sinh hoạt, các mối quan hệ, quan điểm 
về xã hội và tỉnh thần. Một kế hoạch điều trị tốt nhất có thể giải quyết được các vẫn đề 
trên. Ở mặt này việc khai thác bệnh sử giống với các cuộc khai thác bệnh sử thông thường. 
Các yếu tố về bệnh sử tâm thần là quan trọng và có mối quan hệ với bất kỳ bệnh lý nào. 


742 


Đặc biệt là các bệnh lý mạn tính và có thể đe doạ tính mạng. Vấn đề về tâm thần và thực 
thê có thê cùng tôn tại và chúng có thê tác động lân nhau. Một cuộc trò chuyện về các vân 
đê y khoa giữa bác sĩ và BN gọi là toàn diện nêu bao gôm cả hai phân: thực thê và tâm 
thần. 


37.1. CACH KHATI THÁC BỆNH SƯ 

Nhà lâm sàng khai thác về bệnh sử tâm thần muốn BN nói về những câu chuyện của 
họ với những vấn đề đang gặp phải. Với cách này, BN sẽ dễ dàng hơn trong việc bộc lộ 
những khía cạnh quan trọng nhất của căn bệnh. Tắt nhiên là cách này vân được áp dụng 
cho thăm khám các bệnh lý thực thể thông thường khác. Hiệu quả nhật là sử dụng các tiếp 
cận cởi mở, không bị chỉ phối với các câu hỏi mở. Câu hỏi mở yêu cầu BN phải thuật lại 
những gì đã xảy ra với mình hơn là những câu trả lời đơn thuần. Nó cho phép BN có cơ 
hội nói ra các vấn đề của họ. Câu hỏi đóng, mặt khác, chỉ gợi ý trả lời là có hoặc không. 
Ví dụ: đánh giá trầm cảm ở BN, câu hỏi đóng sẽ là: ông/bà đã từng bị trầm cảm bao giờ 
chưa? Câu hỏi mở sẽ là: hãy nói cho tôi biết cảm xúc của ông/bà như thế nào? Ban đầu 
nếu nhìn qua, có thể câu hỏi mở sẽ có hiệu quả thấp vì cần phải có thêm thời gian để đánh 
giá mức độ của triệu trứng. Tuy nhiên, với một cách tiếp cận cân thận và thận trọng nó cho 
phép BN kế lại câu chuyện của họ, khai thác được một bệnh sử đầy đủ và hiệu quả. Đây 
không phải là nói thắng vào mục tiêu, nên không cần phải sử dụng quá nhiều câu hỏi đóng 
— chúng cần thiết cho việc gợi ra các thông tin của các triệu chứng chắc chăn. 

Cần phải có kinh nghiệm và thực hành trên lâm sàng nhiều, mới có đủ cảm giác tự tin 
và không bị bối rối khi trò chuyện với những BN có những vấn đề khó khăn về tâm lý có 
đi kèm với những dấu hiệu lâm sàng chắc chắn hoặc khi hỏi BN về những vấn đề giới tính 
hoặc đời sống tình dục của họ. Tất nhiên, người thầy thuốc cần có thái độ đồng cảm với 
những vấn đề khó khăn mà BN đang gặp phải. 

Trong khi BN kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của họ, lúc đó chúng ta nên đưa ra 
các giả thiết về các vấn đề hoặc chân đoán mà BN có thê gặp phải. Những giả thiết này 
được kiểm tra bởi những câu hỏi trọng tâm hơn sau đó và có thê bị bác bỏ hoặc được tiếp 
tục theo đuôi. Ví dụ: BN than phiền mệt mỏi, thờ ơ, không thể tập trung, ăn mắt ngon, các 
triệu trứng này gợi ý trầm cảm. Những câu hỏi tiếp theo nên tập trung vào khả năng này. 
Cần hỏi những câu hỏi về các triệu trứng khác của trầm cảm: ông/bà cảm thấy thế nào về 
chính bản thân mình? Khí sắc của ông/bà như thế nào? Giấc ngủ của ông/bà như thế nào? 

37.1.1. Câu hỏi mở đầu 

Đánh giá các triệu chứng của BN tâm thần nên bắt đầu bằng những câu hỏi không đe 
dọa. Sau khi bác sĩ giới thiệu mình, có thể bắt đầu bằng những thông tin hành chính cơ bản 
như (tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, nơi ở, những người chung sống với BN,...) 
và sau đó tạo cho BN cảm giác dễ chịu bằng những câu chuyện ngoài lề. Một vài trường 
hợp, vấn đề liên quan đến tâm lý hoặc tâm thần có thể xuất hiện rõ ràng. Ví dụ, BN nói: 
tôi đi khám vì tôi cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài các vấn đê tâm thần rõ ràng 
có thể có nguyên nhân từ các bệnh lý thực thể. Ví dụ: suy chức năng tuyến giáp hoặc mắc 
một bệnh nội khoa trầm trọng nào đó gần đây. Thường xuyên hơn, vấn đề tâm thần xuất 
hiện từ một vấn đề thông thường: tôi không có năng lượng và tôi cảm thấy mệt mỏi suốt 
ngày. Triệu chứng này có thê do trầm cảm hoặc nguyên nhân thực thê như thiếu máu. Nên 


743 


nhớ răng các vân đê tâm thân và thực thê có liên quan mật thiệt với nhau. Hiêm khi các 
cuộc trò chuyện chỉ tập trung hoàn toàn vào các vân đê tâm thân. 


37.1.2. Khởi phát các triệu chứng 


Để đánh giá sự khởi phát bệnh, chúng ta nên bao trùm ở nhiều góc độ tiếp cận khác 
nhau. 


37.1.2.1. Vấn đê 

Đề tìm ra vẫn đề của BN một cách tự nhiên nhất cũng như sự chấp nhận của họ là rất 
khó khăn. Tắt nhiên rồi, sẽ là khó nếu BN bị loạn thần và không tin rằng có bất cứ vấn đề 
nào tôn tại trong họ. Ví dụ: BN hưng cảm có thê suy nghĩ rằng mình không bao giờ sai và 
thái độ của họ là hợp lý. Nhưng trái lại, người nhà của họ có thể nhận ra rằng việc thuê 
một chiếc xe thê thao đắt tiền khi gia đình đang túng quẫn thì thật sự là có vấn đề. 

Độ nặng của các triệu chứng trong các rồi loạn tâm thần thường gặp cần được xem xét 
lại trong bảng đánh giá khởi phát triệu chứng. Nó bao gồm sự thay đôi khí sắc, lo âu, lo 
lắng, cách ngủ, sự ngon miệng, ảo giác, hoang tưởng. Việc thiết lập một bộ câu hỏi cho 
mỗi bệnh được đề cập trong Bảng 37.1. 

Bảng 37.1. Các rối loạn tâm thân thường 
RỒI LOẠN KHÍ SẮC (MOOD DISORDERS) 

Rối loạn khí sắc là một rối loạn bệnh lý (trầm cảm hoặc hưng cảm) với đặc điểm trầm cảm hoặc hưng 
cảm chiêm ưu thê trong khoảng thời gian nào đó. Chúng phân biệt nhau bởi khí sắc bình thường và thay 
đôi theo thời gian, độ nặng và sự dai dăng của các triệu chứng. Có thê đi kèm với các triệu chứng khác 
và sự suy giảm chức năng. 


Jặp và các câu hỏi đánh giá. 


Rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) 

Định nghĩa rồi loạn lưỡng cực là các cơn hưng cảm xen kẽ với trầm cảm, giao giữa hai giai đoạn này là 
cảm xúc bình thường. 

Questions box 37.1. Những câu hỏi để hỏi BN bị 
hưng cảm. 


a) Hưng cảm (maina) 
— Tăng khí sắc, hoang tưởng tự cao, rôi loạn 


hành vi (tăng hoạt động và mắt kiểm soát hành vi). 

—_ Triệu chứng khác: nói nhanh, nói nhiều và dễ 
bị kích thích, giảm nhu cầu ngủ, mất khả năng ức 
chế (xuất hiện hành vi buông thả như: tiêu nhiều 
tiền vào các cuộc ăn chơi, hành vi tình dục lồ lăng, 
hành vi xã hội quá thân mật). 


b) Trầm cảm (depression) 


— Rối loạn có đặc điểm: khí sắc trầm + sự hiện 
diện của thay đôi thực thể (rỗi loạn giác nøủ, ăn 
mắt ngon, mệt mỏi và tăng cân), tâm lý (giảm tự 
tin, lo âu, ý tưởng bị tội, ý tưởng tự sát), xúc động 
(buồn, dễ bị kích thích, mất hứng thú, mất sinh 
lực), triệu chứng tâm thần vận động (vận động 
chậm chạp, bối rồi). 


1. Ông/bà có thấy mình giỏi một cách đặc biệt 
không? 

2. Ông/bà muốn ngủ ít hơn so với bình thường? 

3. Ông/bà có thấy mình là một người đặc biệt hay 
có sức mạnh đặc biệt? 

4. Có khi nào ông/bà có những việc làm quá mức 
hơn so với thường ngày? 

Questions box 37.2. Những câu hói để hỏi BN bị 
trầm cảm. 

1. Ông/bà cảm giác về bản thân mình như thế nào? 
2. Khí sắc của ông/bà như thế nào? 

3. Có bao giờ ông/bà buôn, chán nản, thất vọng hay 
tuyệt vọng? 

4. Có bao giờ ông/bà mắt hứng thú với các hoạt 
động thiết yêu hằng ngày? 

5. Giấc ngủ của ông/bà như thế nào? 


744 


RỒI LOẠN LO ÂU (ANXIETY DISORDERS) 


Định nghĩa: BN trải qua tình trạng lo âu quá mức. Lo âu có thê là thực thể (đánh trống ngực, khó thở, 
miệng khô, nôn ói, đi tiêu thường xuyên, chóng mặt, căng cơ, vã mồ hôi, tăng nhu động ruột, run, da 
lạnh) hoặc tâm lý (sự kinh sợ, nỗi sợ hãi, dễ bị kích thích, hoang mang, lo âu, căng thắng về tinh thần, 
lo lắng quá mức về tin đồn nhảm nhí, khó tập trung, mắt ngủ, không thê thư giãn). 


1. Rối loạn lo âu thông thường (generalised 
anxiety disorder - GAD) 

— Rối loạn mạn tính với khuynh hướng lo âu 
quá mức về tât cả mọi thứ xuât hiện môi ngày. 

— Các triệu chứng đi kèm: lo âu, căng thắng về 
tinh thần (lo lắng, mắt tập trung, bực mình, dễ cáu 
gắt), căng thăng về thực thẻ. 


2. Rối loạn hoảng sợ (panie disorder) 


— Đặc trưng bởi những cơn hoảng loạn xảy ra 
trong những tình huống tự phát mà đa số mọi người 
không lo sợ. 


— Triệu chứng đặc trưng bởi các rồi loạn thực 
thê (hồi hộp, đánh trồng ngực, đau ngực, cảm giác 
nghẹt thở, co thắt dạ dày, chóng mặt, cảm giác thấy 
mƠ hồ) hoặc sợ hãi với một sô thảm họa (mất kiểm 
soát, mất trí, đau tim, đột tử). Chúng xuất hiện bất 
thình lình, nhanh chóng và mất đi sau vài phút. 

3. Ám ảnh sợ khoảng rộng (phobic anxiety) 

— Định nghĩa: rỗi loạn có sự tránh né riêng biệt 
một số nơi (như: siêu thị, ga tàu hỏa) nơi mà họ 
cảm thấy sợ hãi, có thể có những cơn hoảng loạn 
và không thê trốn chạy. 


4. Rôi loạn ám ảnh và cưỡng bức (obsessive — 
compulsive disorder) 


— Rối loạn vừa có ám ảnh và cưỡng bức gây ảnh 
hưởng đến cuộc sống thường ngày. 


Questions box 37.3. Những câu hỏi để hỏi BN có 
rồi loạn lo âu. 

1. Ông/bà có cảm thấy lo lắng hay căng thăng? 

2. Ông/bà có lo lắng về nhiều vẫn đề xảy Ta Xung 
quanh ông/bà không? Có khó khăn khi muôn nghỉ 
ngơi hay dừng lại không? 

3. Ông/bà có lo lắng về những thứ mà nhiều người 
không bao giờ lo lăng vê chúng? 

Questions box 37.4. Những câu hỏi để hỏi BN có 
rôi loạn hoảng sợ. 

1. Ông/bà có khi nào có cơn rối loạn hoảng sợ cấp 
tính (đột ngột có cảm giác rất lo lắng hoảng sợ và 
cảm giác một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra?) 

2. Sự hoảng sợ của ông/bà xảy ra trong trường hợp 
mà người khác không sợ hãi không? 

3. Nó có thê đến vào bất kỳ lúc nào không? 


Questions box 37.5. Những câu hỏi để hỏi BN có 
ám ảnh sợ khoảng rộng. 
1. Ông/bà có từ chối việc đi ra ngoài không? 


2. Ông/bà từ chối đi đến một vài địa điểm vì ông/bà 
sợ răng ông/bà có thê có những cơn hoảng loạn? 


Questions box 37.6. Những câu hỏi để hỏi BN có 
rôi loạn ám ảnh và cưỡng bức. 

1. Ông/bà có nhiều thói quen hay sở thích mà 
ông/bà phải thực hiện chúng mỗi ngày không? 

2. Chúng có là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề của 
ông/bà hoặc khiên Đhb Bãi lo âu không? 

3. Ông/bà có thấy rằng, ông/bà phải làm nhiều thứ 
mặc dù chúng dường như không cần thiết và nó 
giúp ông/bà ngăn chặn ám ảnh đó? 

4. Có bao giờ ông/bà có một suy nghĩ diễn ra trong 
đâu ông/bà và ông/bà không thê giải thoát khỏi 
chúng không? 


CÁC RÓI LOẠN LIÊN QUAN ĐÉN STRESS 


745 


1. Rối loạn stress cấp tính (acute stress 
disorder) 

— Đặc trưng bởi sự xuất hiện trong thời gian rất 
ngắn sau một sang chấn với các triệu chứng: lo âu, 
trầm cảm, rồi loạn giấc ngủ, có vấn đề về trí nhớ 
hoặc sự tập trung. Các hình ảnh, giác mơ, đoạn hồi 
tưởng về sang chấn đó có thể xảy ra. 


2. Rối loạn stress sau sang chấn (post — 
traumafic stress disorder) 

— Sự kiện sang chấn có tác động nặng nề riêng 
rẽ diễn ra trong 6 tháng trở lại đây. 

— Đặc trưng sự tái hiện lại và lặp lại các hình 
ảnh, giấc mơ, hồi ức về sang chắn. Giấc ngủ sự tập 
trung, trí nhớ, khí sắc và sự chú ý có thể bị rối loạn. 
Ngoài ra còn có thể có trạng thái thờ ơ, không có 
cảm xúc và tránh né những thứ có thể gợi lại sự 
kiện trên. 


Questions box 37.7. Những câu hỏi để hỏi BN có 
rồi loạn stress cầp tính. 


1. Ông/bà đang có vấn đề liên quan đến,....? 
2. Có bao giờ ông/bà cảm thấy mình lo âu hay lo 


lắng quá mức? Hoặc chán nản, thất vọng? Không 
thể loại những suy ~ đó ra khỏi đầu. 


3. Có bao giờ ông/bà rối loạn giấc ngủ không? 

4. Ông/bà có điều gì tồi tệ trong ký ức không? 
Questions box 37.8. Những câu hỏi để hỏi BN có 
PTSD. 

1. Từ sau sự việc ... xảy ra, có bao giờ ông/bà cảm 
thây phiên muộn về những ký ức tôi tệ đó không? 
2. Có bao giờ ông/bà gặp ác mộng không? 

3. Có bao giờ giấc ngủ của ông/bà bị rối loạn 
không? 

4. Ông/bà có lo lắng với những kí ức của mình 
không? 

5. Ông/bà có cô gắng đề tránh né bất kỳ sự việc nào 
gợi nhớ đên sự kiện đó không? 

6. Ông/bà hay hốt hoảng, bồn chồn không? 


TÂM THÀN PHÂN LIỆT VÀ RÓI LOẠN HOANG TƯỞNG (SCHIZOPHRENIA AND 


DELUSIONAL DISORDER) 


— Đặc trưng bởi sự xuất hiện các rồi loạn hoang 
tưởng, cách suy nghĩ (khó hiểu để liên kết các ý 
nghĩ của người bệnh), ảo giác (ảo giác thường là ảo 
thính), hành vi (đi lang thang hoặc hành vi kỳ quái) 
và cảm xúc (thờ ơ hoặc hội chứng caI). 


Questions box 37.9. Những câu hỏi để hỏi BN có 
tâm thân phân liệt và rôi loạn hoang tưởng. 

1. Ông/bà có bao giờ nghe thấy tiếng người đang 
nói chuyện trong khi xung quanh không có a1? 

2). Ông/bà có bao giờ nghe giọng nói ở bên tai như 
thê là có ai đó ở đây? 

5 Ông/bà có nghe thấy tiếng người nói chuyện 
trong đầu của ông/bà như thê có ai đang ở đây? 


4. Ông/bà có bất kỳ suy nghĩ hay niềm tin nào mà 
người khác cho là bât thường hoặc kỳ lạ không? 


5. Ông/bà có cảm giác ai đó đang chống lại mình? 
6. Có bao giờ ông/bà cảm thấy TV hay radio gửi 
một sô thông điệp cho ông/bà? 

7. Ông/bà có bao giờ có cảm giác như ai đó đang 
theo dõi hay âm mưu ám hại ông/bà? 

8. Ông/bà có bất kỳ ý tưởng nào mà ông/bà không 
thích nói về chúng bởi sợ người khác sẽ không tin 
hoặc sẽ nghĩ là có một vài điêu không đúng với 
ông/bà? 


RỒI LOẠN TÂM THÂN DO NÃO (ORGANIC BRAIN DISORDER) 
— Định nghĩa: có nhiều rỗi loạn xảy ra đặc trưng bởi sự suy giảm chức năng của não với các biểu hiện 
của ở sự rôi loạn hành vi như mật trí nhớ, mât định hướng và rôi loạn hành vi. 


746 


1. Mê sảng (hội chứng não cấp) 

= Rối loạn đặc trưng bởi sự khởi phát. cấp tính 
của rỗi loạn ý thức cộng với sự thay đôi về hành vi 
mà không có sa sút trí tuệ trước đó. Nó là hậu quả 
sinh lý trực tiếp của các bệnh lý thực thể thông 
thường như nhiễm độc, hội chứng cai, sử dụng 
thuốc, tiếp xúc với chất độc hoặc kết hợp với các 
yếu tố trên. 

— Đặc trưng bởi sự thay đối tri giác, ý thức u 
ám. Có thể đi kèm với kém tập trung, kích động, 
mất trí nhớ, mất định hướng, rối loạn về cảm xúc, 
hoang tưởng, ảo giác, sự đa nghi và rối loạn giấc 
ngủ (đảo ngược hoàn toàn thời gian ngủ). 

— Mê sảng giảm hoạt động: đặc trưng bởi hội 
chứng cai, chậm chạp trong suy nghĩ và hành vi, 
biểu hiện dạng giống trầm cảm. 


2. Sa sút trí tuệ (hội chứng não mạn) 

— Sự suy giảm chung về nhận thức, trí nhớ và 
nhân cách nhưng không có suy giảm về ý thức. Đặc 
trưng bởi mất trí nhớ (đặc biệt là trí nhớ gần), sự 
mắt định hướng và hủy hoại các chức năng xã hội, 
hành vi và khả năng kiểm soát cảm xúc (có thê xuất 
hiện sớm: buôn bã hay kích động). 


MỘT SÓ RÓI LOẠN KHÁC 
Có nhiều rồi loạn khác có thể xuất hiện với các vẫn đề thực thê hoặc có thể thấy ở khoa cấp CỨUu VỚI 
một sô biên chứng (đặc biệt là tự sát). 


A. Rối loạn ăn uống (chán ăn, thèm ăn tâm thần) 


Questions box 37.12. Những câu hỏi để hỏi BN 
có rôi loạn ăn uông 


— Đa số gặp ở phụ nữ, họ gặp vấn đề về vóc 
dáng cơ thể với một nỗi sợ hãi không giải thích 
được về sự béo phì. Họ làm mọi biện pháp mạnh 
mẽ để giảm cân (ăn kiêng, nôn ói, sử dụng thuốc 
xổ, tập thê dục quá mức). BN phủ nhận việc mình 
có vấn đề về cân nặng và sở thích ăn uống. 

— Thèm ăn tâm thần có đặc điểm ăn uống điên 
cuồng theo sau là nôn ới và uống thuốc xổ. Chán 
ăn tâm thần có đặc điểm ăn kiêng quá mức, nhưng 
có thê cũng xuất hiện ăn nhiều, nôn ói và dùng 
thuốc xố. BN sẽ thiếu cân một cách trầm trọng và 
xuất hiện các dẫu hiệu của suy dinh dưỡng. Vô kinh 
cũng là biểu hiện thường gặp. 

B. Các rối loạn dạng bản thể 
1. Rối loạn bản thể 


— Đặc trưng bởi nhiều lời than phiền thực thể 
mà không thể giải thích rõ ràng bằng bệnh thực thể. 
Đặc biệt là những than phiên vê các cơ quan như: 


Questions box 37.10. Những câu hỏi để hỏi BN 
có me sang. 

1. Ngày hôm nay là thứ mấy? 

2. Ông/bà đã ở đây bao lâu rồi? 

3. Địa điểm mà chúng ta đang ở tên là gì? 

4. Ông/bà có nhớ tên của tôi không? 

S. Ông/bà có bị rối loạn về sự thức tỉnh? 

Hỏi để yêu cầu BN tập trung 

6. Ông/bà có thể tập trung trong mọi sự thay đôi 
của hoàn cảnh? 

7. Những vấn đề trên xuất hiện một cách đột ngột? 
(thăm khám sức khỏe tâm thần Bảng 37.4). 


Questions box 37.11. Những câu hỏi để hỏi BN 
có sa sút trí tuệ 


1. Hôm nay là ngày mấy? 

2. Ông/bà ở đây được bao lâu rồi? 

3. Nơi ông/bà đang ở là nơi nào? 

4. Ông/bà có nhớ tên tôi không? 

(Bảng 37.4 về khám sức khỏe tâm thần.) 


1. Ông/bà có lo lắng về cân nặng của ông/bà? 

2. Ông/bà có nghĩ là ông/bà mập không? Ông/bà 
cảm thây gì vê cân nặng của ông/bà? 

3. Ông/bà đang ăn kiêng? Những điều mà ông/bà 
làm đê kiêm soát cân nặng của mình? 

4. Có bao giờ ông/bà làm cho mình bị bệnh sau một 
bữa ăn? 


Questions box 37.13. Những câu hỏi để hói BN 
có rối loạn bản thể. 


1. Ông/bà có vấn đề y khoa nào khác không? 


2. Có khi nào ông/bà có các triệu chứng mà bác sĩ 


?47 


dạ dày, tim mạch, hô hâp, cơ xương khớp, kinh 
nguyệt. Thường khởi đầu ở tuôi vị thanh niên hoặc 
giai đoạn sớm của tuôi trưởng thành và có các yếu 
tố nguy cơ của biến chứng do thầy thuốc gây ra. 


2. Rối loạn nghi bệnh 

— Những BN này sợ hãi cho rằng họ có một 
bệnh nặng mặc dù việc sử dụng lại thuôc được bảo 
đảm và bị ám ảnh bởi các triệu chứng thực thê. Họ 
thường cô găng tìm được lý do đê tiệp tục uông 
thuộc. Một vài trường hợp, rôi loạn có thê bị đánh 
lừa (nhiêm kí sinh trùng ở da). 
3. Các rối loạn phân ly (hysteria) 

— BN xuất hiện các bất thường về thần kinh mà 
không giải thích được. Một sô triệu chứng như: mù, 
rồi loạn đáng đi, mất cảm giác, liệt vận động, mắt 


khả năng nói. Thường xuất hiện sau sang chân tâm 
lý đột ngột và tiền sử có nhiều đợt tương tự. 


LẠM DỤNG CHÁT 


không thê tìm được nguyên nhân? 
3. Ông/bà có thường xuyên bị bệnh không? 


Questions box 37.14. Những câu hỏi để hỏi BN 
có rồi loạn nghỉ bệnh. 

1. Ông/bà có lo lắng về sức khỏe của ông/bà? 

2. Ông/bà nghĩ rằng điều gì là không đúng với sức 
khỏe của mình? 


3. Bác sĩ đã nói gì với ông/bà? 


Questions box 37.15. Những câu hỏi để hỏi BN 
có rôi loạn phân ly. 

1. Ông/bà có nhận thấy các hành vi của ông/bà là 
không đúng không? 

2. Ông/bà đã làm những test gì rồi? 

3. Ông/bà nói gì về căn bệnh của mình? 


— Bao gồm lạm dụng rượu, sử dụng thuốc cắm, thuốc bán theo đơn. 


RỒI LOẠN NHÂN CÁCH 

— Đặc trưng bởi các triệu chứng không đặc hiệu 
gồm: rối loạn về hành VÌ, có vấn đề với kiểm soát 
các cơn tức giận, các mối quan hệ cá nhân và khí 
sắc. Thường có nhiều vấn đề liên quan đến nhiều 
khía cạnh nhân cách của BN. 

— Việc cá nhân cô ý lặp đi lặp lại các hành vi tự 
làm hại bản thân thường có rỗi loạn nhân cách. Họ 
có thê có những hành vi không thê dự đoán trước, 
khi ở BV, họ thường gây nhiều khó khăn cho các 
nhân viên y tế. 


SUY NHƯỢC THÂN KINH 


Questions box 37.16. Những câu hỏi để hỏi BN 
có rôi loạn nhân cách. 

1. Có bao giờ ông/bà cô găng gây hại cho chính 
bản thân mình? 

2. Ông/bà đang có vấn đề với các mối quan hệ của 
mình không? 


— Vấn đề đang được tranh luận bao gồm phân độ WHO cho các rối loạn tâm thần. 


RỒI LOẠN TÂM THÂN SAU SINH 


— Bao gồm loạn thần và trầm cảm sau sinh. Việc 
phát hiện sớm rối loạn này ở mẹ và trẻ rất quan 
trọng. Nó phân biệt với một hội chứng gọi là trầm 
cảm sau sinh (post partun blues — xuất hiện từ ngày 
thứ 4, 5 sau khi sinh, các tính chất bao gồm dễ 
khóc, dễ cáu kỉnh, buồn và thất vọng, kết thúc ngày 
thứ 10 sau khi sinh). Người mẹ xuất hiện các triệu 
chứng đặc biệt: lo lắng quá mức về đứa trẻ hoặc 
cảm thấy thất bại hoặc mất phương hướng trong 
việc làm mẹ. Nó có thể còn là sự mắt tình cảm của 
đứa trẻ và người mẹ trở nên cô lập với mọi người. 
Về loạn thần sau khi sinh, trẻ có thê gặp phải những 
vẫn đề do loạn thần của mẹ. 


Questions box 37.17. Những câu hỏi để hói BN 
có rồi loạn tâm thân sau sinh. 

1. Có bao giờ bà lo lắng khi bà có thể muốn gây 
tôn thương cho con mình? 

2. Có bao giờ bà suy nghĩ việc làm tôn thương 
chính mình? 


745 


Việc khai thác các triệu chứng về lo âu và trầm cảm là rất quan trọng (đây là những 
rôi loạn tâm thân thường gặp). Một cách tiêp cận đơn giản liệu BN có trâm cảm hay không 
băng các câu hỏi: 

— Tháng vừa qua, ông/bà có cảm thấy buôn chán, thất vọng không? 
— Ông/bà có cảm thấy mắt đi sự thích thú, hài lòng khi làm một việc gì không? 

Nếu câu trả lời là có đối với các câu trả lời trên, chúng ta nên tìm kiếm các thông tin 
chị tiêt về trâm cảm (LR+ = 2,9 và LR- = 0,05). Nhớ răng, việc sử dụng những câu hỏi 
tâm soát kiêu như vậy với tât cả các BN (với những BN có khả năng rât thâp mặc bệnh 
hoặc xác suât mặc trâm cảm thâp) có thê gây dương tính giả. 

Định nghĩa các triệu chứng khác được nêu trong Bảng 37.2. Nó rất quan trọng khi hỏi 
về tiên sử sử dụng thuôc (hợp pháp hay không) cũng như rượu và chât kích thích (liên quan 
đên rôi loạn lo âu). 

Bảng 37.2. Triệu chứng của các bệnh tâm thần. 
Khả năng hành vi quan sát được đánh giá bởi trạng thái cảm xúc bên trong của 


TH TU HC COn nBười. 


Sự gia tăng quá mức các hoạt động kết hợp những căng thắng về nội tâm. Các 
hoạt động thường không đa dạng và lặp đi lặp lại. Bao gôm các hành vi: đứng 
ngôi không yên, tăng vận động, tay liên tục cựa quậy, câu xé quần áo, không 
thể duy trì trạng thái ngồi lâu. 


Kích động 


Sự sợ hãi dự đoán được về môi nguy hiểm hoặc sự rủi ro ở tương lai. Nó thường 


L â Ẫ lì .z x “2 ¬ FÀ tà _ ^ Ầ h ^ 
Vào kêt hợp với cảm giác căng thăng và triệu chứng của hệ thân kinh tự động. 


Mắt hoặc thay đổi chức năng vận động và cảm giác. 

Các yếu tố tâm lý được đánh giá kết hợp với sự tiễn triển của các triệu chứng 
không được giải thích bởi điêu kiện vê giải phẫu hay sinh lý. Triệu chứng là 
kêt quả của những xung đột vô thức và không giả vờ? 


Rối loạn phân ly 


Niềm tin hoặc ý tưởng sai lệch với thực tại, BN không bao giờ thừa nhận ý nghĩ 


Hoang tưởng 


Sự giải thể nhân 
cách 


Mắt nhận thức 


Mắt định hướng 


Tư duy phi tán 


Tự cao 


Ảo giác 


của mình là sai lầm. Hoang tưởng không liên quan đến học vấn, văn hóa và địa 
vị xã hội. 

Thay đổi về trạng thái thức tỉnh của BN. Cảm giác đặc biệt như thể họ không 
có thật. 


Sự thay đôi về nhận thức hoặc trải nghiệm từ thế giới bên ngoài dường như 
không có thật. 


Lần lộn về thời g1an trong ngày, ngày hoặc mùa, nơi chôn vả con người. 


Những lời nói liên tục, nối tiếp nhau với sự thay đổi đột ngột từ chủ đề này 
sang chủ đề khác dựa trên thông tin hiểu biết phù hợp, sao nhãng các kích thích 
hoặc chơi chữ. Trong trường hợp nặng, lời nói có thê không có trật tự hoặc thê 
hiện sự rời rạc. 


Sự đánh giá quá mức về giá trỊ, sức mạnh, sự hiểu biết, tầm quan trọng, cá tính. 
Khi nặng lên, có thê trở thành hoang tưởng thật sự. 

Cảm giác như có thật về sự vật, hiện tượng nhưng xảy ra khi không có kích 
thích phù hợp từ bên ngoài đến các giác quan. Nó không sử dụng trong trường 
hợp cảm giác sai lệch xuất hiện trong giấc mơ, khi buồn ngủ hoặc mới thức dậy 


749 


(mơ màng). 


Cảm thây các sự kiện xảy ra không chủ định, các sự kiện bên ngoài có ý nghĩa 


T liên hệ SEN tui N TA Bi Hgd À T5 ỆNG Tiiao hoi PS bai Site `. 
í duy liên Hệ đặc biệt và không bình thường nhưng lại có ý nghĩa riêng biệt với người đó. 
Ảo tưởng Nhận thức sai lầm hoặc ý nghĩa sai lầm về các kích thích thực tế bên ngoài. 
Khí sắc Là trương lực của cảm xúc, mang tính kéo dài và ôn định trong một thời gian, 
tô điêm cho cảm giác về thê giới xung quanh. 
Niềm tin vô lý, quá mức đang tồn tại nhưng không mạnh bằng hoang tưởng 
Định kiên (người bệnh có khả năng biết được niềm tin đó là không đúng). Niềm tin này 


được chấp nhận bởi các thành viên khác của một cộng đồng hay nền văn hóa. 


Tổng thê nhận thức lâu dài, các mối quan hệ và suy nghĩ về môi trường và bản 


Nhân cách thần, 


Nỗi sợ không hợp lý về một sự vật đặc biệt, một hoạt động hay tình huống (ám 


HA DU II TU! ảnh kích thích) kết quả là hình thành một hành động bắt buộc để né tránh nó. 


Lời nói tăng vê sô câu chữ, tôc độ và khó ngắt lời. Thường nói rât lớn và mạnh 
mẽ. Người bệnh thường nói khi không có kích thích từ bên ngoài và có thê nói 
chuyện dù không có ai nghe. 


Nói dồn dập 
Chậm chạp vận động Hiện diện thường xuyên sự chậm chạp trong hoạt động và lời nói. 
Dùng với nghĩa mất hết sự kết nối với thực tại, bao hàm cả sự xuất hiện của ảo 
giác và hoang tưởng. 
Text box 37.1. Đánh giá nguy cơ tự sát. 

Câu hỏi: 

1. Có bao giờ ông/bà nghĩ cuộc sống này 

không đáng sông không? 


Loạn thần 


— _ Tự sát có thê là bi kịch, là kết quả của bệnh 
tâm thần. Đánh giá về yếu tô nguy cơ tự sát 
là một phần cần thiết trong cuộc trò chuyện ¬ . 
về tâm thần. 2. Có bao giờ ông/bà cảm thây tôi tệ đên nỗi 


—_ Khi hỏi về vấn đề này không Ð nh có suy nghĩ muôn kêt thúc mọi thứ không? 


làm tăng nguy cơ hay gieo rắc ý tưởng tự Nếu “có”: 


sát vào đâu BN. Nó có thê làm giảm nguy 
cơ, đê họ có thê cảm thây tin tưởng và nói 
ra hêt nôi sợ của họ. Yêu tô nguy cơ tự sát 


Có bao giờ ông/bà nghĩ sẽ tự sát? 
Ông/bà nghĩ sẽ thực hiện điều đó như thế 
nào? 


được đánh giá bởi những câu hỏi trực tiếp 1 .ẽ Ẫ ` 
Tn BN có dự tnhẩ àu đó không? 3. Ong/bà đã từng lên kê hoạch đê thực hiện 


nó? 


37.1.2.2. Hoàn cảnh khởi phát bệnh 

Bệnh tâm thần hiếm khi xảy ra mà không có nguyên do và thường có một sự kiện làm 
khởi phát bệnh, mặc dù nó có thê không rõ ràng khi bắt đầu. Các sự kiện bao gồm một loạt 
các trải nghiệm có thể ảnh hưởng đến BN hoặc một thành viên trong mạng lưới quan hệ 
xã hội của BN. Các sự kiện như vậy cũng có thể là bệnh thực thể, điều trị bằng thuốc hoặc 
không tuân thủ điều trị có thể gợi ý khởi phát. BN có bệnh lý về tâm thần thường không 
tuân thủ điều trị vì họ coi điều đó chưa xứng đáng với bệnh họ đang mắc. Điều này ít gặp 
ở những người không có bệnh lý về tâm thần, nhưng nếu điều đó xảy ra sẽ là một đóng 
góp to lớn vào sự tái phát của bệnh. 


37.1.2.3. Yếu tố nguy cơ 


Một đánh giá về các yếu tố nguy cơ gây hại BN, cả cho mọi người và chính bản thân 


750 


họ là điều cần thiết. Nó cho chúng ta biết liệu BN có muốn điều trị tự nguyện hay không. 
BN loạn thần, trong một vài trường hợp muốn được điều trị tự nguyện dưới sự quản chế 
phù hợp thì các đặc điểm cần thiết sau nên được ưu tiên: (1) BN có bệnh về tinh thần, (2) 
BN đang gây nguy hiểm cho chính họ và người khác. Đánh giá sự nguy hiểm cho người 
khác là rất khó, cách dự đoán tốt nhất là dựa vào tiền sử đe dọa/gây hại cho người khác. 
Tốt nhất trong trường hợp này là thiên về mặt dự báo cần trọng cho những người khác. 
Đánh giá về yêu tố nguy cơ tự sát nên được đưa vào với sự nhạy cảm và cách tiếp cận trực 
tiếp, được nêu trong Text box 37.1. 


37.1.3. Tiên sử bệnh tật và điều trị trước đây 
Bảng 37.3. Một số loại thuốc thần kinh và tác dụng chủ yếu. 


Giải lo âu (benzodiazepines, beta — blockers [kiểm 


Si , R Rối loạn lo âu, hội chứng cai rượu, mất ngủ. 
soát triệu chứng thực thê]). : ' ° : ề 


Thuốc chống loạn thần thứ yếu, phenothiazines, 


TH ng à Tâm thần phân liệt, hưng cảm, mê sảng. 
butyrophenones, hầu hêt các thuôc an thân. P : z ° 


Thuốc chống trầm cảm (ba vòng, ức chế chọn lọc 
tái hâp thu serotonin- SSRI, ức chê hâp thu 
serotonIn — noradrenaline [SNRI]). 


Thuốc ôn định khí sắc: lithium, thuốc chống động 
kính như carbamazepine, natri valproate. 


Trâm cảm, rôi loạn lo âu, rôi loạn ám ảnh — cưỡng 
chê. 


Ngăn chặn rôi loạn lưỡng cực hoặc điêu trị hưng 
cảm. 


Cả tiền sử bệnh lý tâm thần và thực thể trước đây cả cần được đánh giá. "Và được đánh 
giá giống như các bệnh lý thực thê thông thường khác. Điều này nên được thực hiện bắt 
buộc để có thê tái hiện lại các đợt bệnh trước đây và hướng đến sự tái phát. Kết quả thu 
được không chỉ là kết quả chân đoán mà còn là việc điều trị và kết quả điều trị của BN 
trước đây. 

Khai thác về tiền sử điều trị không dùng thuốc bao gồm: tư vấn, liệu pháp tâm lý, liệu 
pháp sốc điện và liệu BN có hiệu quả đối với phương pháp điều trị hay không. Và có khi 
nào BN phải nhập viện điều trị tại đơn vị tâm thần không? Nếu có thì bao lâu? 

Tìm kiếm trên thông tin về tiền sử điều trị sử dụng thuốc; đặc biệt thuốc hướng tâm 
thần (xem Bảng 37.3), hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc. Các thuốc chống loạn thần 
thường có tác dụng phụ kéo dài (xem List 37. l). 


List 37.1. Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc chống loạn thần. 
I.. Anticholinergic: khô miệng, nhìn mờ, bí tiểu, rối loạn cương dương, hội chứng chuyền hóa (tăng 
cân, đê kháng, tăng lipid máu), an thân kéo dài. 
2. Tăng nhạy cảm quá mức: viêm da do nhạy cảm với ánh sáng, vàng da ứ mật, mất bạch cầu hạt 
(clozapine) 
3. Thuốc ức chế dopamine: parkinson, mất kiểm soát vận động tay chân, rối loạn vận động tự ý, 
rôi loạn trương lực cơ, chứng vú to ở nam, hội chứng an thân ác tính. 


37.1:4. Tiền sử gia đình 
Đây là phần quen thuộc trong nhiều rối loạn về tâm thần. Hai khía cạnh cần được đánh 
g1á trong tiên sử gia đình. 


— Đầu tiên, hỏi BN một cách khéo léo nếu có bắt cứ ai trong gia đình có bất kỳ bệnh 


751 


nào về tâm thần hay tâm lý hoặc có liên quan đến tự sát. Bác sĩ cũng nên hỏi nếu bắt kỳ ai 
trong gia đình có điều trị các vấn đề liên quan đến tâm thần như lo âu, trầm cảm, ám ảnh 
sợ khoảng rộng, rối loạn ăn uống, vấn đề liên quan đến thuốc và rượu. Một vài vấn đề 
thường không được xem xét với BN bị loạn thần hay có bệnh về tâm thần. 


— Thứ hai, cỗ gắng xác định các thành viên trong gia đình của BN bằng cây sơ đồ 
phả hệ. Những thông tin chính xác của mỗi thành viên cần cho cây sơ đồ phả hệ (tuôi, 
trạng thái tinh thần, sức khỏe). Ngoài ra, trong bệnh sử tâm thần người bác sĩ còn muốn 
biết về tính cách của từng thành viên trong gia đình và sự hòa thuận của họ. Cố gắng khai 
thác xem sự chăm sóc (hay thờ ơ) với BN của cha/mẹ họ như thế nào? Sự nuôi dạy và bảo 
vệ của họ như thế nào? Hai yếu tố trên cũng cho thấy sự quan trọng cho việc chi phối căn 
bệnh hiện tại của BN. Hỏi về chất lượng mỗi quan hệ của cha mẹ và không khí chung của 
g1a đình. 

Sự bạo hành trẻ em (về cảm xúc, thể chất hoặc tình dục) có thể là một sự kiện quan 
trọng đưa đến sự xuất hiện của nhiều bệnh và ta nên hỏi về những điều này. Có thể bắt đầu 
với những câu hỏi như: đôi khi trẻ em có thể có những trải nghiệm xấu, bác tự hỏi không 
biết cháu có không? Có ai đó muốn hãm hại hay đe dọa cháu không? Về vấn đề quấy rối 
tình dục? Cháu có thể nói cho cô (chú) nghe chuyện øì đã xảy ra? 

Có được đữ liệu chỉ tiết về tiền sử gia đình giúp ta dựng nên toàn cảnh về sự phát triển 
của BN và để biết cần phải làm gì tiếp theo. 

37.1.5. Tiên sử vê bản thân và xã hội 

Sử dụng các câu hỏi mở là cách tốt nhất để thu được các thông tin về tiền sử bản thân 
và xã hội. Có thể hỏi: ông/bà có thê nói cho tôi nghe một chút về những thứ xung quanh 
ông/bà, về sự phát triển của ông/bà, một phần tuổi thơ của ông/bà, những điều quan trọng 
về thời thơ ấu làm ông/bà nhớ nhất? Sau đó cho phép BN kề về câu chuyện của họ. Trong 
quá trình kế chuyện, BN có thể được gợi ý để bổ sung thêm thông tin về những mốc quan 
trọng: tiền sử sinh nở (tâm thần phân liệt có liên quan đến các bệnh xảy ra trong thời kỳ 
mang tha1), sự phát triển sớm và liệu có những vấn đề trầm trọng về thời thơ âu, như chân 
thương đầu hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng. BN đối phó thế nào với việc sống tự lập sớm, 
việc này thường xảy ra khi trẻ bắt đầu đi học tiêu học hoặc lên trung học (sự khó khăn 
trong cuộc sông tự lập là yếu tố nguy cơ cho rỗi loạn hoảng sợ và những hành vi bệnh bắt 
thường). Hỏi thêm BN vệ các môi quan hệ xã hội, tình bạn, trường học, khả năng học vấn, 
mối quan hệ trong độ tuôi thanh thiếu niên. Ở độ tuôi trưởng thành nên tập trung vào chất 
lượng các mối quan hệ thân thuộc và mạng lưới hỗ trợ xã hội, đặc biệt là những người BN 
tin tưởng. 

Nơi sinh sống của BN trong nhiều trường hợp cần được khai thác giống như các bệnh 
lý thực thể khác. Bác sĩ cũng nên tập trung vào nghề nghiệp của BN: không chỉ là loại hình 
nghề nghiệp mà còn là khả năng đương đầu với công việc hoặc nếu họ không có việc làm 
thì họ sẽ đối phó với điều đó như thế nào. 

Nhân cách trước khi mắc bệnh. Một đánh giá về nhân cách của BN trước khi mắc 
bệnh nên được tiễn hành. Yêu cầu BN nói về chính bản thân họ. Nhân cách có thể được 
mô tả với những nét chính như: ám ảnh, sự nóng nảy, cáu gắt hay mệt mỏi quá sức. Không 
cần thiết phải sử dụng một hệ thống đầy đủ đề mô tả tính cách của họ. Việc đánh giá này 


752 


là quan trọng trong cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của BN, cách họ đối mặt hoặc phản 
ứng lại với những khó khăn trong cuộc sông, sở thích của họ, những mặt mạnh và mặt yêu 
kém đang hiện hữu trong họ. 


37.2. THAM KHAM TRẠNG THAI TAM THAN 

Khi đánh giá BN, cần thận trọng trong việc quan sát dáng điệu hành vi, đặc điểm lời 
nói, thái độ và cách tương tác với bác sĩ. Những quan sát này được tập hợp với nhau thành 
hệ thống gọi là thăm khám trạng thái tâm thần. Đây không phải là một vài thứ “đã được 
thực hiện” khi kết luận một bệnh sử tâm thần, nó là một phần cần thiết trong quá trình đánh 
giá toàn diện BN. 

Tuy nhiên có nhiều nghiệm pháp cần được sắp xếp một cách phù hợp đề trở thành một 
phần trong thăm khám sức khoẻ tâm thần. Nó bao gồm đánh giá trạng thái nhận thức (sự 
định hướng, trí nhớ, chú ý, việc đăng kí khám chữa bệnh của BN) và kiểm tra về sự rồi 
loạn tri giác, một vài trường hợp là rối loạn tư duy. Test thăm khám sức khoẻ tâm thần 
cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin có giá trị chân đoán. Ở một số rồi loạn, những thông 
tin này là đầu mối cho chẩn đoán. 


Các chủ đề của việc thăm khám được ghi lại và đề cập trong Bảng 37.4, kết hợp với 
các nghiệm pháp khác trong đánh giá nhận thức của BN. Bảng này cũng trình bày một sô 
đặc điêm bât thường trong thăm khám sức khoẻ tâm thân thường gặp trong một sô rôi loạn 
tâm thần. 


Bảng 37.4. Bảng kiểm tra trạng thái sức khoẻ tâm thần. 


Mô tả 
căn 
bản 


Đánh giá mồ tả, quan Biều hiện bệnh ly tâm Chẩn đoán 


sát căn bản thần thường gặp 


Các dấu hiệu tổng quát 


Rối loạn loạn thần (tâm thần 
Dáng điệu kỳ quái. phân liệt, hưng cảm), rối loạn 
Bao gồm hình dáng, tư thế, nhân cách. 
ăn mặc phù hợp, khuôn mặt 
trang điểm, chải chuốt và Ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác. 
Dáng sạch sẽ. Chú ý bất kỳ dấu 
điệu hiệu nào trên cơ thể (hình Edè, sợ sệt, lo âu. Rối loạn lo âu. 
xăm....), biểu lộ cảm xúc trên 
nét mặt (trầm cảm, e đè, sợ 
sệt, lo lắng,...). 


Tâm thân phân liệt, trâm cảm, 
mê sảng, sa sút trí tuệ. 


An mặc loè loẹt, mât kiêm 


s Hưng cảm. 
soát. Š 


"=-. `... .... 


chuyên nghiệp. 
Sự phù hợp hành vi của BN : Rối loạn loạn thần, rối loạn 
trong suốt quá trình giao tiếp. Hành vi bất hợp tác. nhân cách, mê sảng, nhiễm 
Một số cử động bắt thường: độc. 
Hành vỉ kiểu Si, Ạ Hi ÌNg so: Hành vi kiểu cách. Rối loạn loạn thần. 

Thay đôi vận động: mât vận : : | 
động, thay đôi hoạt động cơ Rôi loạn loạn thân, mât khả 
thê (kích động, giảm Hành vi định hình. năng phát triên, các hội chứng 


động....). thực thể. 


Thái độ 
đối với 
người 
khám 


Cách BN phản ứng, mức độ 
hợp tác, sẵn sàng bộc lộ các 
thông tin. Phạm vi của thái độ 
và sự sai lệch có thể xảy ra từ 
thù địch đến sự thân thiện. 


Khí sắc và sự phản ứng 


Khí 
sắc 


Lời 
nói 


Rôi 
loạn 


nhận 
thức 


Tư duy 


Trạng thái cảm xúc kéo dài: 
mức độ, cường độ, dao động 
của khí sắc. Khí sắc có thể 
trung tính, phấn khởi, trầm 
cảm, lo âu hay kích động. 


Cách BN thể hiện trạng thái, 
cảm xúc của họ. Có thể tràn trẻ, 
thiếu ý tứ, hạn chế, không phù 
hợp. 


BN có phản ứng phù hợp với 
chủ đề đang nói trong suốt cuộc 
trò chuyện. 


Nhịp độ, ngữ điệu và âm lượng 
lời nói của BN cần được mô tả. 
Chú ý những trường hợp rối 
loạn ngôn ngữ và rối loạn vận 
ngôn. 


Xuất hiện ảo giác (ảo thanh, ảo 
thị, ảo vị, ảo xúc). Việc kiểm tra 
xem có sự chi phối của bộ phận 
cảm giác không là rất quan 
trọng. 

Ảo giác lúc buồn ngủ hay mới 
thức dậy là bình thường và một 
SỐ rỗi loạn nhận thức khác cần 
chú ý như ảo tưởng, phủ định 
nhân cách... . 


Hành vi kỳ quái. 


Hung hăng, đe doạ. 


Vận động không ngừng. 


Thay đổi tâm thần vận động 
động (hội chứng caI). 


Thái độ không hợp tác, thù 
hãn. 


Quyến rũ, ngọt ngào. 


Khí sắc trầm 


Lo lắng dễ kích động 
Khí sắc trầm. 


Thiếu ý tứ, nghiêm khắc. 


Không phù hợp. 


Tăng nhịp độ. 


Chậm chạp. 


Ảo thị. 


Ảo thanh. 


Ao v1 ảo xúc. 


Rối loạn loạn thân, nhiễm độc, 
mê sảng. 
Hưng cảm, rôi loạn nhân cách, 


mê sảng, nhiêm độc, rôi loạn 
thân kinh. 


Đứng ngồi không yên do tác 
dụng của thuốc chống loạn 
thần. 


Trâm cảm, mê sảng. 
Rôi loạn loạn thân, rôi loạn 


nhân cách, mê sảng, nhiễm 
độc. 


Hưng cảm hoặc giảm hưng 
cảm, rôi loạn nhân cách. 


Trầm cảm. 

Trầm cảm, rối loạn lo âu. 
Trầm cảm. 

Tâm thần phân liệt. 

Tâm thần phân liệt. 


Hưng cảm, tâm thần phân liệt 
câp. 


Trâm cảm. 


Hội chứng não câp (mê sảng), 
động kinh, cai rượu, ngộ độc 
thuôc. 


Tâm thần phân liệt, mê sảng, 
tôn thương thực thê (loạn ảo). 


Động kinh, tâm thần phân liệt. 


Hình 
thành 
tư 
duy 


Nội 
dung 
tư 
duy 


Là quá trình suy nghĩ của BN. 
Nó gồm số lượng các ý tưởng 
(tư duy dồn dập, tư duy nghèo 
nàn) và cách thức hình thành tư 
duy. Chúng có logic và thích 
hợp hay rời rạc và không liên 
quan? Sự liên kết giữa các nội 
dung cần được đánh giá - trôi 
chảy hay rời rạc, thiếu liên kết? 
Chúng được kết nối bằng 
những quan điểm không có 
thực (nhịp, cách họ nói — đi 
kèm “tiếng vang”9). 


Nội dung các suy nghĩ của BN, 
đi từ lo lắng, ám ảnh, đánh giá 
quá mức đến hoang tưởng. Các 
chủ đề nên được đánh giá: ý 
tưởng tự sát, giết người, ý nghĩ 
hoang tưởng. Trong tình huông 
bệnh thực thể sự lo lắng về 
bệnh tật (hoang tưởng nghĩ 
bệnh) cần được đánh giá đi 
cùng với suy nghĩ ấu trĩ hay 
huyện bí, sự phủ định bệnh tật 
khi đang hiện hữu. 


Các giác quan và nhận thức 


Rối loạn hình thành tư duy. 


Tư duy nhịp nhanh. 


Tư duy nghẻo nàn. 


Hoang tưởng. 


Tâm thần phân liệt, hưng cảm, 
mê sảng. 


Hưng cảm, tâm thần phân liệt. 


Tâm thân phân liệt, trâm cảm, 
sa sút trí tuệ. 


Tâm thân phân liệt, hưng cảm, 
trâm cảm, mê sảng và các hội 
chứng thực thê khác. 


Những điều liệt kê dưới đây là những test liên quan để đánh giá cơ bản về chức năng nhận thức 


Sự 
thức 
tỉnh 


Định 
hướng 


Trí 
nhớ 
ngắn 
hạn 


Trí 
nhớ 
dài 
hạn 
Tập 
trung 


Mức độ của tri giác cần được 
đánh giá. Tri giác u ám hay sự 
dao động của tri giác cần được 
chú ý. 

Định hướng về không gian, thời 
gian và con người. Ngày, 
tháng, năm, nơi chốn. 


Là khả năng lặp lại thông tin 
sau 3 — 5 phút. Nếu ít hơn thì 
gọi là nhớ lại ngay lập tức. Cho 
BN lặp lại tên ba đồ vật sau 3 — 
5 phút. 


Khả năng nhớ lại những sự kiện 
đã lâu. Yêu cầu BN nhớ lại các 
sự kiện của vài ngày cũng như 
vải năm trước đây. 

Yêu cầu BN lấy 100 trừ 7 và 
tiếp tục trừ cho 7 hoặc đánh vần 
các chữ cái theo thứ tự ngược 
lại. 


U ám. 


Mất định hướng. 


Mắt trí nhớ ngắn hạn. 

Mất khả năng gọi tên tức thì 
trong mê sảng do kém tập 
trung. 


Mất trí nhớ dài hạn. 


Kém tập trung. 


Mê sảng. 


Mê sảng, sa sút trí tuệ. 


Mê sảng, sa sút trí tuệ. 


Sa sút trí tuệ. 


Mê sảng, sa sút trí tuệ. 


Kiến — Hỏi về một số sự kiện gần đây. 
thức Trí thông minh có thể được 
cơ đánh giá qua việc sử dụng ngôn 
bản, ngữ. Yêu cầu BN thực hiện một 
trí vài phép tính đơn giản. Khả 
thông năng đọc viết cũng cần được 
minh đánh giá. 


755 


Bảng 37.5. Các nguyên nhâ 


Kiên thức cơ bản yêu kém. 


Ngộ độc thuốc Rượu, thuốc giảm lo 


Mê sảng, loạn thân câp, sa sút 
trí tuệ. 


áp của mê sảng. 


— dopa, thuốc không rõ nguồn gốc. 


Trạng thái cai Rượu (mê sảng nặng), thuốc an thần, giảm lo âu. 


Rối loạn chuyển hoá 


Rối loạn nội tiết Nhiễm ceton do đái tháo đường, tăng glucose máu. 


Nhiễm trùng hệ thống 


ng tiểu, nhiễm trùng huyết, nhiễm virus. 


Nhiễm trùng nội sọ Viêm màng não, viêm não. 


Tổn thương nội sọ khác 


nội sọ làm tăng áp lực nội sọ. 


Chắn thương đầu Tụ máu dưới màng cứng, dập não, chắn động não. 
3HiẾU NU dưỡng Chất "Thanh tản não wernicke), B12, acid nicotInic. 
vitamin 

Động kinh Trạng thái động kinh, trạng thái sau cơn động kinh. 


Khi nghi ngờ 


) 


chức năng về nhận thức như BN bị sa sút trí tuệ, cần tiễn 
về chức năng nhận thức. Một công cụ được sử dụng rộng rãi 
pháp thăm khám trạng thái tâm thần thu nhỏ (mini — mental 
giúp đánh giá về các mặt định hướng, trí nhớ và sự tập trung. 
ản quyên. Một công cụ hữu ích để tầm soát khác là test MiniCog 
ơn giản. Ở test này, yêu cầu BN phi nhớ ba từ (lặp lại cho họ ba lần 
ọ năm bắt chính xác ba từ đó). Tiếp theo, yêu cầu BN vẽ mặt đồng hồ 


với n và vẽ các kim chỉ một thời gian nhất định (ví dụ: 11 giờ 10 phút). Sau 


ặp lại chính xác ba từ. Tông điểm là 5, I điểm cho mỗi từ lặp lại đúng, 2 
ặt đông hô chính xác (0 điêm nêu không chính xác hoản toàn). Điêm sô từ 


756 


0— 2 gợi ý chân đoán sa sút trí tuệ. 
Một số nguyên nhân gây mê sảng và sa sút trí tuệ được liệt kê trong Bảng 37.5 và Bảng 
37.6. 
Bảng 37.6. Các nguyên nhân gây sa sút trí tuệ. 


Sa sút trí tuệ tuổi già của bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ do sự thoái hoá 
thuỷ trán và thuỳ thái dương (chậm chạp trong tư duy, rôi loạn ngôn 


Thoái hoá ngữ,...), múa giật Huntington, bệnh Parkinson, tràn dịch não thất với áp 
lực bình thường, xơ cứng rải rác. 
Alzheimer di truyền Đột biến của gen tông hợp presenilin — l. 
Khối choán chỗ nội sọ U, tụ máu dưới màng cứng. Í 
Chắn thương Chân thương đầu, bệnh não do boxing. 


Nhiễm trùng và các yếu tố Viêm não, giang mai thần kinh, HIV (sa sút trí tuệ do AIDS), bệnh Jacob 
liên quan — Cresutzdelt. 


Mạch máu Sa sút trí tuệ do nhồi máu đa vùng, tắc động mạch cảnh. 
Chuyển hoá Tăng tre m máu, suy giảm ơ chức năng gan. 

Độc chất. Sa sút trí tuệ do rượu, ngộ độc kim loại nặng. 

Thiếu 0xy máu Thiếu mấu, ngộ độc CO, ngừng tim, suy hô hấp mạn tính. 
Thiếu hụt yiLamin. lau B 12, aXIf ft, BI (hội chứng W9 R5 : _Xgnng2|NMDD), 


Nội tiết Phù niêm, bệnh Addison. 


37.3. CHAN ĐOAN 

Việc kết luận một bệnh sử tâm thần, bao gồm các thăm khám thực thể thông thường, 
chân đoán sơ bộ, chân đoán xác định nên được đưa ra. Điều cần thiết hơn chân đoán xác 
định là một sự tông hợp mọi yếu tổ lại với nhau, cô đọng toàn diện về thái độ, sự thấu hiểu 
vẫn đề của BN. 

Các rồi loạn tâm thần thường xuất hiện thông qua sự kết hợp các yếu tố tâm sinh lý, 
tâm lý xã hội và mỗi yếu tố nên được xem xét khi một vấn đề của BN được đánh giá (tiếp 
cận tâm sinh lý BN). Vấn đề của BN được hiểu theo chiều dọc, bằng cách phát hiện các 
yếu số sinh lý khởi phát bệnh, đặc biệt là các yếu tố đóng vai trò nguyên nhân gây bệnh và 
các yếu tố duy trì bệnh (yếu tố kéo dài bệnh). Một bảng đơn giản được sử dụng để đánh 
giá BN về cử chỉ của họ (xem Bảng 37.7). Các yếu tố sinh học, tâm lý, tâm lý xã hội này 
đưa đến sự khởi phát, nguyên nhân trực tiếp hoặc duy trì bệnh được nhận biết. Các yếu tố 
duy trì bệnh là rất quan trọng, đặc biệt là các bệnh lý do thuốc, bởi vì các bệnh lý thực thê 
có thê duy trì vẫn đề tâm thần của BN. Vì thế cho nên yếu tô tâm lý có thể duy trì bệnh lý 
thực thể của BN. 

Một ví dụ về một hệ thống xây dựng chân đoán xác định ở Bảng 37.8. BN 53 tuổi bị 
trầm cảm sau cơn nhồi máu cơ tim, tiền sử gia đình có người bị trầm cảm (yếu tố di truyền 
khởi phát bệnh), giảm tự trọng về bản thân (yếu tô tâm lý khởi phát bệnh), ông ấy đương 
đầu với chúng bằng sự thành công trong kinh doanh. Ông â Ấy, có ít bạn và một cuộc hôn 
nhân không được tốt đẹp (yếu tố tâm lý xã hội). Ông ấy bị nhồi máu cơ tim một tuần sau 
khi nghe tin không được thăng chức (yếu tố tâm lý) và công việc đang bị đe doạ (nguyên 


nhân tâm lý xã hội gây bệnh). Việc công việc của ông ấy không được đảm bảo và thất bại 
trong hôn nhân, kết hợp với giảm tự trọng bản thân, làm duy trì bệnh của ông ấy. Nó như 
là sự thay đổi sinh học trong hệ thông dẫn truyền thần kinh. 

Sự tiếp cận BN theo cách thức này giúp cho chúng ta lập một kế hoạch tiếp cận điều 
trị hiệu quả để có thể tập trung vào tất cả các yếu tố thích hợp, áp dụng cho BN trong ví 
dụ này, một sự kết hợp giữa thuốc chống trầm cảm, tư vấn hôn nhân và luyện tập sự quyết 
đoán (xây dựng lòng tin nơi bản thân) có thể được thực hiện 

- Một bệnh sử tâm thần đầy đủ sẽ cung cấp góc nhìn bao quát về BN và cho phép sự 
điêu trị thích hợp được tiên hành theo kê hoạch. Đây là công việc đáng làm với nhà lâm 
sảng, cũng như cân nhặc lợi ích cho với BN. 

Bảng 37.7. Hệ thống xác định chẩn đoán. 
Yếu tố khởi phát ˆ Nguyên nhân trực Yếu tố duy trì 
bệnh tiếp gây bệnh bệnh 


7 b 7 Yếu tố sinh học | | | | 


Yếu tố tâm lý | |_ | | 


Yếu tố tâm lý xã hội | : | | 
Bảng 37.8. Hệ thống chẩn đoán hoàn chỉnh. 
Nguyên nhân gây Yếu tố duy trì 


Yếu tố khới phát 


bệnh bệnh 
Sự thay đối dẫn truyền 


Sinh học Di truyền. Nhôi máu cơ tim câp. ng 
Ả ¿T2 n Không được thăng Giảm tự trọng và công 
Ti NG, KHIIP LIHHOHI chức. việc không bảo đảm. 


Tâm lý xã hội 


—_ Thiếu sự hỗ trợ. Thất bại trong hôn 
— _ Thất bại trong hôn nhân. nhân. 


755 


T&O"'C essentials 


1. Nhà lâm sàng tâm thần có thể là một nhà chân đoán cũng như nhà điều trị. 

2. Việc thăm khám trạng thái tâm thần là việc làm hằng ngày của phần đánh giá BN nghỉ ngờ có 
sự suy yêu nhận thức kéo dài. 

3... Có thể cần nhiều nhà tư vẫn cho một BN đề tăng thêm sự tự tin cho họ. 
Câu hỏi mở thích hợp có thê tạo nên những đáp ứng chính xác hơn. 

5. BN trầm cảm cần được theo dõi định kỳ. Hỏi BN về diễn biển những triệu chứng của trầm cảm 
đê xác định bât kỳ bệnh lý thực thê mạn tính nào hoặc lạm dụng rượu hoặc liệu họ có thực sự 
trâm cảm không. 


6. Sự suy sụp cấp tính nhận thức gợi ý mê sảng thường là do thuốc 


OSCE ôn tập 


Bệnh sử và thăm khám sức khỏe tâm thần 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Hãy tiến hành thăm khám theo MME cho BN có vấn đề về trí nhớ xuất hiện trong thời gian 
gân đây. 
Người phụ nữ này có vấn đề về lo âu, hãy hỏi bệnh sử từ bà ấy. 
Người phụ nữ này nhận thấy bà ấy gần đây tăng cân quá mức, hãy hỏi bệnh sử bà ấy. 


Người đàn ông này có vấn đề về lo lắng trong suy nghĩ, hãy hỏi bệnh sử ông ấy. 


THẮM KHẨM BỆNH LÝ 
MẮT VÀ TAI MŨI 


HỌNG 


 , 
“= 
le 
=, 
SE 
O 


Phan Trân Bảo Duy 


Chẩn đoán không phải là kết thúc, nó là bắt đầu của việc điều trị. 
Martn H Fischer 
Việc khám mắt và tai, mũi và họng là rất quan trọng cho bất kỳ BN nào vì tin bộ 
phận này có thể liên quan đến các bệnh lý tại chỗ hoặc toàn thân. 
Mống lhủy Giác Tiền 
Hậu mắt tỉnhthể mạc phòng 
Schlemm 


phững ⁄ Góc tiền 
phòng 
Biểu mô sắc tố `. — : Á`< Viền giác - cũng mạc 
của thể mi “8y ” >> `  x $ 
⁄ SG Thể mi 


Ống 


F4 “ : =““c ` ® 
Kết mạc mắt 2 2 >.m< „—`= \ Dây chăng treo thủy 
Hố trong Nà ˆ ` tết 
: —— răng cưa 
suốt \ 
Thể dịch 
L | = 
Cơthẳng 7 j Cơ thẳng 
trong Kb2gg 
Võng mạc 
N Màng mạch 
Gai thị (đĩa thị) bà 
I( Ị XGỢ——_ Cũng mạc 


Lá sàng— đnÚ ¿ 1 482<< ca go Số” 
Động mạch tung (2 Ì Hố thị giác 


l / HH cán kinh thị 


Hình 38.1. Cấu trúc của nhấn câu. 


760 


38.1. MAT 
38.1.1. Giải phâu 
Cấu trúc của mắt được thể hiện trong Hình 38.1. 
Nhãn cầu gồm có 3 lớp: 
— Lớp trong hay lớp thần kinh hình thành võng mạc, gồm có lớp trong và lớp ngoài. 

Lớp ngoài chứa tê bào săc tô, còn lớp trong là sự liên tục của thân kính thị giác, chứa các 
tê bào que (năm ở ngoại vi, giúp nhìn ban đêm) và tê bào nón (năm ở trung tâm, g1úp cảm 
nhận màu sắc). 


— Lớp trung tâm hay còn gọi là màng bồ đào, gồm móng mắt và thê mi ở phía trước 
và màng mạch phía sau. Màng mạch là một cấu trúc mạch máu, cung cấp dinh dưỡng cho 
dây thần kinh thị giác, hồ thị giác (khu vực thị lực nhạy bén nhất) và hai phần ba sau của 
võng mạc. Thể mi sản xuất thủy dịch. Chất lỏng trong suốt này nằm phía sau giác mạc và 
lấp đầy tiền phòng. Thủy dịch di chuyển qua đồng tử và dẫn lưu qua mạng lưới thủy dịch 
tại các góc tiền phòng. Thủy tinh thê nằm phía sau giác mạc và được treo bởi dây chẳng 
của thê mi. 

— Lớp bên ngoài là một lớp xơ. Phần trước là giác mạc trong suốt và phần còn lại là 
củng mạc. Khối lượng chính của nhãn cầu là thê dịch, đó là một chất gel trong suốt. 

Giải phẫu thần kinh thị giác được mô tả trong CHƯƠNG 32. 

Mi mắt cung cấp và phân phối độ â âm cho giác mạc từ ba loại tuyến (hai nhỏ và một 
lớn). Hai loại tuyến lệ nhỏ * trong mi mắt tiết ra nước mắt, tạo mucin và dầu. Những thứ 
này đủ để bôi trơn các mi mắt và giác mạc trong trường hợp bình thường. Sự xúc động 
hoặc dị vật sẽ kích thích tuyến lệ lớn nằm giữa thành ngoài xương hốc mắt, nhãn cầu và 
cơ thắng ngoài. Từ mỗi ống tuyến, một lượng lớn nước mắt chảy vào phần trên của mi 
mắt. Nước mắt hoặc bay hơi hoặc chảy qua bờ trong của mắt để vào rảnh lệ và sang túi lệ, 
ống lệ, ngách mũi dưới và sau đó đến mũi — và, nêu cần thiết, vào một chiếc khăn tay. Kết 
mạc là một niêm mạc lót mi mắt và giữ cho mi mắt trơn ở bên trong. 


38.1.2. Bệnh sử 

Các triệu chứng bao gồm đau, khó chịu và đỏ mắt (xem Bảng 38.2 và Questions box 
38.1), mất hoặc rồi loạn của thị giác, khô mắt hoặc chảy nước mắt và nhiễm trùng mi mắt 
và cấu trúc liên quan. Mất thị giác và các triệu chứng về thị giác khác (xem Bảng 38.1 và 
Questions box 38.2) cũng được nói đến trong CHƯƠNG 32. 

Câu hỏi tổng quát hơn về tiền sử viêm khớp hoặc viêm mạch, bệnh xơ cứng tải rác 
hoặc bệnh tuyến giáp; nghề nghiệp và tiền sử tiếp xúc với mảnh kim loại hoặc hàn hồ 
quang: sử dụng kính áp tròng: tiền sử bệnh mạch máu; bệnh đái tháo đường hoặc rung nhĩ 
và hút thuốc. Viêm kết mạc là một đặc điểm của bệnh sởi (xem Hình 38.2). Hỏi về các vẫn 
đề về mắt trước đó hoặc phẫu thuật kế cả phẫu thuật laser. Đã đo áp lực nội nhãn trong 


2 Lacrima, từ tiếng Latin. Từ này xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp khi mà Aeneas nhìn thấy sự sụp đổ của 
thành Troy. Anh ta rất xúc động và nói rằng "Sunt lacrimae retrum”- đó là giot nước mắt cho điều này. 


761 


thời gian gần đây? 
Bản 
Triệu chứng 


Đột ngột mắt một phần 
hoặc hoàn toàn thị lực 
ở một mắt (phân biệt 
với bán manh). 


38.1. Các n 


uyên nhân thường gã 
Nguyên nhân 
— Thoáng qua: thiếu máu cục bộ võng mạc (chứng thoáng mù), chứng đau 
nửa đâu võng mạc (retinal migraine), viêm dây thân kinh thị giác (có thê xảy 
ra sau khi tập thê dục hoặc tắm nước nóng). 

—. Kéo dài: bong vống mạc, tắc mạch võng mạc, bệnh võng mạc đái tháo 


Bán manh 


đường (đột ngột hoặc từ từ), viêm động mạch thái dương, chấn thương. 


Nhôi máu ở vùng võ não thị giác, nhôi máu 


Dần dần mắt đi thị lực 
một bên hoặc hai bên 


Đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, tăng nhãn áp (không đau nếu mạn 
tính), khôi u ở nên sọ (ví dụ như u màng não, adenoma tuyên yên). 


Mừờ mắt 


Tật khúc xạ, đục thủy tỉnh thể, thoái điểm (thường là một ám 


điểm trung tâm). 


Song thị 


— Một mắt: lệch trục thủy tinh thể, đục thủy tinh thể, loạn thị, hysteria. 
— Hai mắt: cử động mắt bất thường (ví dụ như liệt cơ vận nhãn). 


Halos (hình ảnh bị bóp 
méo quanh nguôn sáng) 


Khô mắt (BN cảm thấy 
có cái gì đó trong mặt) 


Đau mắt và đau đâu 


Đau khi liếc mắt 


ø tâm: viêm kết mạc (mi mắt bị dính với nhau). 


— Không tâm: viêm mống mắt, glaucoma cấp tính (giác 
: ` mạc mây 
THẬN NDIUSA ỦE — n mắt: viêm củng mạc (ví dụ như viêm mạch hệ thống). 
= ¡ dưới đảo ngược). 
= (herpes simplex, kính áp tròng). 
khe DO. Thoái hóa thủy tĩnh thê (liên quan đến độ tuổi và cận thị). 


Questions bO› 


viêm khớp hay hồng ban? (viêm mạch máu) 


n áp tròng không? (loét giác mạc) 
cử động mắt không? (viêm mống mắt hoặc củng mạc) 

ông/bà có dính nhau vào buôi sáng không? (viêm kết mạc) 

n thương hay làm việc với rác thải, máy mài kim loại hoặc hàn điện? (chấn 


vật hay bỏng) 


762 


Bảng 38.2. Phân biệt các nguyên nhân phổ biến gây đỏ và đau mắt. 


Viêm kết mạc 
do vỉ khuân 


Viêm thượng 
cúng mạc 


Viêm mông mặt 
cầp 


Glaucoma 


Loét giác mạc 
Xuất huyết dưới 
kêt mạc 


Xuất huyết kết 
mạc 


Vị trí đỏ Bê mặt giác mạc 


Kêt mạc ngoại vi 


n: ` Bình thường Bình thường 

Hai bên (cương tụ trung tâm) 

Phân đoạn, thường xung 

quanh giác mạc Bình thường Bình thường 

Một bên 

Mi đỏ >- Nhỏ, hình dạng bất 
SN: Đục (nhìn mờ) thường, có thê mât 

Một bên 


phản xạ ánh sáng. 


Xung quanh giác mạc Hình oval, mất phản xạ 


mã. Đục S§niyi: 
Một bên ánh sáng. 
Xung quanh giác mạc Đục, vết loét bắt màu ŠiIHilinpbz 
Một bên nhuộm huỳnh quang. 
Xuất huyết khu trú 

kẻ sói ta là : Bình thường Bình thường 
Không có giới hạn ở sau 
Xuất huyết khu trú 

SD St Bình thường Bình thường 


Có giới hạn ở sau 


Hình 38.2. Viêm kết mạc ở BN bị bệnh sởi. 


763 


† . Dâu hiệu có thê gợi ý chân đoán một vân đê câp bách hoặc nguy hiêm. 


1. Có bất thường khi ông/bà nhắm lần lượt từng mắt? (mất thị trường) 


t 


Ông/bà có cảm giác như có một bức màn chắn trước tầm nhìn? Sau đó thị l 
thường? (chứng thoáng mù) 

3 Ông/bà có bị đột quy hoặc rung nhĩ trước đó? (tắc mạch võng mạc, 
4. Mắt của ông/bà có bị đau không? (glaucoma cấp, viêm mống mắt) 
5... Ông/bà có bị chấn thương ở mắt hoặc đầu? (chắn thương mắt h 
6. Ông/bà đã có rối loạn thị giác trước đó ví dụ như nhìn thấy á 
Migraine) 

Ông/bà có đau đầu dữ dội cùng bên không? (viêm động ¡ đực 
Ông/bà có bị yếu hoặc đau nhói ở tay hoặc chân hoặc rôi loặc bàng quang? (bệnh 
xơ cứng rải rác và viêm dây thân kinh thị giác) 


sẽ 


Ông/bà có bị bệnh tiêu đường? (bệnh võng mạc tiêu 


z 
x 


Hỏi về tiên sử dùng thuôc. Hỏi về thuôc nhỏ mắt 


isoniazid (bệnh thần kinh thị giác). 
38.1.3. Khám lâm sàng 


mi ở một hoặc cả hai bên). 


củng mạc 
' lăng đọng của bilirubin gây vàng da). 


(có thể là do tạo xương bắt toàn, vì củng mạc mỏng cho phép các sắc tố ở 
hiện ra bên ngoài; màu xanh ở củng mạc cũng có thể xảy ra trong gia đình 
tạo xương bất toàn); màu xanh xám ở củng mạc đổi màu xảy ra ở BN bị 


764 


bệnh da xám nâu, do sự tích tụ của acid homogenfisic trong mô liên kết ở những bệnh di 
truyên này; loa tai (xem Hình 38.3), khớp và van tim thường bị ảnh hưởng. 


List 38.1. Nguyên nhân của viêm màng bồ đào. 


Viêm mống mắt (viêm màng bồ đào trước) Viêm màng mạch (viêm màng bồ đào sau) 
—_ Virus. —_ Tự phát. 
—_ Tự phát. — Bệnh lý toàn thân 
— Bệnh lý toàn thân + Đái tháo đường. 
+. Bệnh lý khớp cột sống không có thay đổi + Bệnh u hạt (ví dụ như sareoidosis). 
trên huyệt thanh + Nhiễm trùng (ví dụ toxoplasmosis, giang 
+ Bệnh viêm nhiễm đường ruột. mai, bệnh lao, nhiễm toxocaral). 
+__ Đái tháo đường. + Màng bổ đào bao gồm màng bồ đào trước 
+ Bệnh u hạt (ví dụ như: sarcoidosis). (mông mắt) và màng bô đào sau (thê mi và 
:Ã N ; m3 màng mạch). 
+ Nhiêm trùng (ví dụ như lậu, giang mai, 


toxoplasmosis, brucella, lao). 


Đỏ (viêm mống mắt hoặc viêm củng mạc, thường gây viêm nhiễm trung tâm; hoặc 
viêm kết mạc, gây ra viêm nhiễm ngoại vi có mủ; hoặc xuất huyết dưới kết mạc, gây ra 
chảy máu giống như hậu quả của chân thương; xem Bảng 38.2 và List 38. I). 


+ Củng mạc xanh xao, xuất hiện trong bệnh thiêu máu — kéo mi mắt xuống thấp và 
tìm sự tương phản bình thường giữa phân sau màu trắng ngọc và phân trước màu đỏ của 
kêt mạc; mât sự tương phản này là một dâu hiệu đáng tin cậy của thiêu máu (xem hình 
38.4 (b)). 


Và, 


ñ Ẳ 
Hình 38.4. (a) củng mạc bình thường; (b) kết mạc xanh xao ở một BN bị 
thiếu máu. Lưu ý sự tương phản giữa trước và phần sau trong mắt bình 
thường. 

Nhìn từ phía sau và bên trên BN để tìm lỗi mắt (exophthalmos), đó là sự gỗ lên của 
đôi mắt. Nếu mắt nhô ra khỏi hốc mắt, thì gọi là lồi mắt thực sự (propfOSIS). Điều này tốt 
nhất được phát hiện bằng cách nhìn vào mắt từ phía trên trán, nếu mắt nhô ra khỏi bờ trên 
hốc mắt là bất thường. Nếu có lồi mắt, kiểm tra chỉ tiết về bệnh lý tuyến giáp: dấu lid lag 
(BN nhìn xuống theo ngón tay của thầy thuốc — mi mắt trên xuống chậm hơn đồng tử), phù 


kết mạc (phù nề hành kết mạc), loét giác mạc và liệt mắt (yếu chức năng nhìn lên). Tìm 
bất thường của giác mạc, chăng hạn như bệnh giác mạc hoặc vòng đục rìa giác mạc (arcus 
seml1s). 

Tìm xem có loét giác mạc không, có thê quan sát rõ ràng nếu nặng. Nhuộm fluorescein 
có thê làm vết loét đễ nhìn thấy hơn. 

Tiến hành khám như khám các dây thần kinh sọ — kiểm tra thị lực, thị trường, phản xạ 
ánh sáng và sự điều tiết của mắt. Sự gián đoạn của đường dẫn truyền thần kinh giao cảm 
của mắt ở bất kỳ điểm nào gặp trong hội chứng Horner (sụp mi một phần và co đồng tử 
nhưng vẫn còn phản xạ ánh sáng). Đồng tử không đều (đường kính của đồng tử không 
bằng nhau) đã được được tìm thấy trong 20% của những người khỏe mạnh. Cần nhớ rằng 
ở người cao tuổi có thể không tìm thấy phản xạ ánh sáng. 

Khám vận nhãn (xem hình 38.5). Kiểm tra độ mỏi của cơ mắt bằng cách yêu cầu BN 
phải nhìn lên một cái ghim cài mũ (hat — pin) hoặc ngón tay trong khoảng 30 giây. Trong 

765 bệnh nhược cơ, cơ mắt sẽ mỏi và mi mắt sẽ sụp xuống. 


6 = '- 


...... 


Hình 38.5. Các dây thần kinh sọ TTI, IV và VI: cử động mắt tự ý. (a) nhìn 
qua trái, (b) nhìn bên phải, (c) nhìn lên, (d) nhìn xuống. 

Kiểm tra sự cảm nhận màu sắc nếu thị lực BN còn tốt. Bảng Ishihara (nhiều điểm màu 
khác nhau có dạng số) có thê được sử dụng. Giảm độ bão hòa màu đỏ (giảm khả năng nhìn 
thấy các vật màu đỏ) có thể xảy ra với bệnh lý thần kinh thị giác. Mù màu xanh — đỏ ảnh 
hưởng đến 7% nam giới (gen lặn năm trên nhiễm sắc thê X). 

Khám phản xạ giác mạc (xem CHƯƠNG 32). 

Thực hiện soi đáy mắt. Để soi đáy mắt thành công cần được thực hành nhiều trên lâm 
sàng. Điều quan trọng là cần thực hiện trong môi trường ánh sáng yếu để đồng tử của BN 
được dãn ra một phần và bác sĩ không bị phân tâm. Điều này làm cho việc khám trở nên 


766 


dễ dàng, đặc biệt là soi đáy mắt qua kính của BN. Mặc khác những BN có tật khúc xạ cần 
được điều chỉnh bằng kính soi đáy mắt thích hợp. BN nên được yêu cầu nhìn chăm chằm 
vào một điểm trên tường phía sau bác sĩ hoặc trên trần nhà và không chú ý vào ánh sáng 
của kính soi đáy mắt. BN thường sẽ cố gắng tập trung vào ánh đèn của kính soi đáy mắt 
và cần yêu cầu BN không làm điều này. 


a 
Hình 38.6. Ảnh võng mạc. (a) viêm võng mạc sắc tố; (b) tắc động mạch 
trung tâm võng mạc. 

— Bắt đầu bằng việc kiểm tra giác mạc. Sử dụng mắt phải để kiểm tra mắt phải của 
BN và ngược lại. Xoay ống kính của đèn soi đáy mắt tới +20 và kiểm tra giác mạc cách 
BN 20 em. Chú ý tìm viêm loét giác mạc. Xoay ống kính dần xuống đến 0 trong khi di 
chuyên kính gần đến BN. Các cấu trúc, bao gồm cả thuỷ tinh thê, thể dịch và võng mạc, ở 
khoảng cách tăng dần để tập trung vào đáy mắt. 


— Kiểm tra võng mạc (xem Hình 38.6). Tập trung vào một trong các động mạch võng 
mạc đề tìm đĩa thị giác. Bình thường đĩa tròn và có màu nhạt hơn so với võng mạc xung 
quanh. Rìa của đĩa thị giác thường sắc nét nhưng nó sẽ bị mờ nếu có phù gai thị hoặc viêm 
nhú, hoặc nhạt nếu có teo thị thần kinh. Nhìn vào phần còn lại của võng mạc, đặc biệt đối 
với xuất huyết và các thay đổi võng mạc do đái tháo đường hoặc tăng huyết áp. 

— Có bốn loại xuất huyết: vệt xuất huyết (streaky haemorrhage) gần mạch máu (dạng 
đường hoặc dạng ngọn lửa); vết bầằm máu lớn (large ecchymoses) làm xóa mạch máu; 
chấm xuất huyết (petechiae), có thể bị nhằm lẫn với vi phình mạch; và xuất huyết dưới 
màng dịch kính (tràn máu hình liềm và có giới hạn rõ; một mức chất lỏng có thể được nhìn 
thấy). Hai loại đầu tiên xuất hiện trong bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp và đái tháo 
đường. Hai loại xuất huyết này cũng có thê là hậu quả của tăng áp lực nội sọ hoặc sung 
huyết tĩnh mạch hoặc rối loạn đông máu. Loại thứ ba xuất hiện trong bệnh đái tháo đường 
và loại thứ tư là đặc trưng của xuất huyết dưới nhện. 

— Có hai loại chính của biến đổi võng mạc ở BN đái tháo đường là không tăng sinh 
và tăng sinh. Biến đôi không tăng sinh bao gồm: (1) hai loại xuất huyết xuất hiện trong 
bệnh đái tháo đường — chấm xuất huyết, ở lớp trong của võng mạc; và mảng xuất huyết, 
lớn hơn và nông hơn ở lớp sợi thần kinh; (2) vi phình mạch (chỗ phình nhỏ, Ở thành mạch 
máu), do thành mạch bị tôn thương gây ra và (3) hai loại xuất tiết dịch — xuất tiết cứng, có 
bờ thắng do rò protein qua thành mạch bị tốn thương và xuất tiết mềm (vệt cottonwool), 
có dạng lông do vi nhồi máu. Thay đổi tăng sinh bao gồm hình thành mạch máu mới, có 


767 


thê dẫn đến bong võng mạc hoặc xuất huyết thê dịch. 
List 38.2. Nguyên nhân của những bất thường ở mắ 


Đục thủy tỉnh thể 

1. Tuổi già (đục thủy tỉnh thể đo tuổi già). 
Nội tiết (ví dụ: đái tháo đường, steroids). 

3. DI truyền hay bắm sinh (ví dụ: loạn trương 
lực cơ teo, bệnh Refsum }) 

4. Bệnh ở mắt (ví dụ: glaucoma). 

5. Bức xạ. 

6. Chấn thương. 


Phù gai thị và viêm nhú gai 


Phù gai thị Viêm nhú gai 
- Đĩa thị sưng — Đĩa thị sưng phòng. 
phòng, không có tĩnh _ Thị lực kém. 
Bài hủ — Ám điểm trung tâm 
- Thị lực bình lạm, 


MHEDHD HDIEIDDRDPBOHUS. „...ứp cả  @ âu che 


— Khởi phát đột ngột, 
thường là một bên. 


— Điểm mù lớn. 
— Khiếm khuyết thị 
trường ngoại VI. 


' ' „ — Khả năng nhận biệt 
— Khả năng cảm màu sắc màu sắc bị án 
nhận màu sắc bình hưởng (đặc biệt là màu 
thường. đỏ sẫm). 
— Thường bị hai bên. 


Nguyên nhân gây phù gai thị 
I. Tổn thương choán chỗ (gây tá 
sọ) hoặc khối u sau ô mắt. 
2. Dãn não thất 
— _ Tắc nghẽn (tắc não thất, công 
thoát của não thât tư, ví d 
—_ Dãn não thất loại tỈ 
—_ Tăng tiết dịch nãot ú đám rối màng 
mạch — hiêm nh 


—_ Giảm hấp thụ củ ão tủy (khối u gây 
chèn ép tĩnh oang dưới nhện 
do viêm màng não) 

sọ lành tính (giả u não) 


3. Tăng áp lực nội s 
(não t hỏ hoặc bình thường). 


ừa thai. 
dison. 


Ốc (ví dụ nitrofurantoin, tetracycline, 
n A, steroid). 


—_ Chấn thương đầu. 

4. Tăng huyết áp. 

5.. Huyết khối tĩnh mạ 
Nguyên nhân gây teo gai 


' võng mạc. 


I. Phù gai thị mạn tính hoặc viêm dây thần 
kinh thị giác. 

2. Tốn thương thần kinh 
lực nội nhãn. -~ 

hai 


hị giác do tăng áp 


3. Glaucoma 


4. Thiếu : 
1 tt ìm võng mạc sắc tỐ, bệnh 

êu hòa Friedreich). 

viêm dây thần kinh thị giác 

ứng rải rác. 

ìú độc (ethambutol, 

Ine, rượu). 

“huyền hóa (thiếu hụt vitamin B12). 

Thiếu máu cục bộ (đái tháo đường, bệnh 

1êm động mạch thái ương, mảng xơ vữa). 

Di truyền (ví dụ bệnh Leber). 

Nhiễm khuẩn (ví dụ tăng bạch cầu đơn 

nhân do nhiễm khuẩn). 


chloroquine, 


Nguyên nhân của viêm võng mạc sắc tố 
I. Bắm sinh (liên quan với đục thủy tỉnh thể 
và tật câm điệc) 
2. Hội chứng Laurence —- Moon - Biedl 3. 
3. Chấn thương di truyền. 
Bệnh lý thần kinh có tính chất gia đình 
(bệnh Refsum). 


! Sievald Refsum (1907 — 1991), bác sĩ người Na 


Uy. 

? Theodor von Leber (1840 — 1917), bác sĩ nhãn 
khoa tại Göttingen and Heidelberg. 

3 John Laurence (1830 — 1874), bác sĩ nhãn khoa 
tại London, Robert Charles Moon (1844 — 1914), 
bác sĩ nhãn khoa người Mỹ, Arthur Biedl (1869 — 
1933), giáo sư sinh lý tại Prague. 


765 


— Sự thay đổi do tăng huyết áp có thê được phân thành 4 độ: 


+ Độ I: “vòng bạc” động mạch (thành mạch bị xơ cứng làm giảm độ trong suốt nên 
vệt sáng trung tâm rộng hơn và bóng hơn). 
+ Độ 2: vòng bạc động mạch và co thắt mạch máu võng mạc — ÀAV nicking (lỗi lõm 
hoặc đây lệch tĩnh mạch nơi chúng bắt chéo với động mạch). 
+ Độ 3: độ 2 cộng thêm xuất huyết (dạng ngọn lửa) và xuất tiết (dạng mềm do thiếu 
máu cục bộ hoặc dạng cứng lăng đọng lipid do rò qua thành mạch). 
+ Độ 4: độ 3 cộng thêm phù gai thị. 
— Quan trọng là phải mô tả được sự xuất hiện của các biến đối hơn là phải đưa ra 
phân độ. 
— Xem xét cần thận nếu nghi ngờ có tắc động mạch trung tâm võng mạc, toàn bộ đáy 


mắt có màu trắng sữa do phù nê võng mạc và khẩu kính động mạch giảm đi nhiều. Bệnh 
xuất hiện đột ngột, không đau, mù một bên thì đây là một câp cứu nội khoa. 


— Huyết khối tĩnh mạch trung tâm võng mạc làm cho tĩnh mạch võng mạc ngoăn 
ngoèo và xuât huyết rải rác trên toàn bộ võng mạc dọc theo các tĩnh mạch (gọi là võng mạc 
mu và sâm sét). BN thường đột ngột mât một phân thị lực và không đau. 

— Viêm võng mạc sắc tố gây ra sự phân tán sắc tô đen theo đường chéo. Dễ bỏ sót 
nêu ngoại vi của võng mạc không được xem xét. 

= Trong bong võng mạc, võng mạc thường cao và gấp nếp. BN mô tả một “bóng râm 
đi xuống”, ánh sáng nhấp nháy hoặc có nhiều điểm đen. Khi có chân đoán cần giới thiệu 
ngay đến bác sĩ chuyên khoa để cố gắng ngăn chặn bong võng mạc hoàn toàn hoặc mù 
không hôi phục. 

— Đốm trăng xuất hiện trong viêm màng mạch và khi ở dạng hoạt hóa sẽ có dạng bở 
mêm mại ở rìa mặt (ví dụ như trong toxoplasmosIs, sarcoIdos1s). 

— Cuối cùng, yêu cầu BN nhìn trực tiếp vào ánh sáng của đèn soi. Điều này cho phép 
thây thuôc xác định vị trí và kiêm tra hoảng điêm. Thoái hóa hoàng điêm là nguyên nhân 
hàng đâu gây mù; mật thị lực trung tâm. Dạng Drusen trong thoái hóa hoàng điêm là sự 
lăng đọng hyalin ở dưới biêu mô trung tâm võng mạc. Thoái hóa hoàng điêm có thê xuât 
hiện thứ phát sau thoái hóa hoặc tân sinh mạch máu. 

Sờ nắn hốc mắt để kiêm tra độ mềm mại. Nghe mắt với phần chuông của ống nghe — 
mắt được khám nhăm lại trong khi mắt kia mở và BN được yêu câu ngừng thở. Nghe được 
âm thôi có thê là một dâu hiệu của dị dạng động tĩnh mạch hoặc u mạch máu. 

Sờ được hạch trước tai (viêm kết mạc do adenovirus). 

Xem xét khả năng BN có thể mang mắt thủy tinh (mắt giả). Điều này nên được nghi 
ngờ nêu thị lực ở mắt đó băng không và không có phản xạ ánh sáng. Việc cô găng khám 
đáy mặt của một con mắt thủy tinh sẽ làm cho BN có hy vọng nhưng không có ích gì. 

Nguyên nhân của những bất thường phổ biến về mắt được tổng kết trong List 38.2. 


769 


38.1.4. Song thị 

Hầu hết các trường hợp song thị (khoảng 60%) không phải do bất thường của các dây 
thân kinh sọ. Điêu quan trọng là phải có một phương pháp tiêp cận đôi với vân đê đê tìm 
ra nguyên nhân. 

Đầu tiên tìm hiểu xem là song thị một mắt (25%) hay hai mắt. Song thị một mắt vẫn 
còn khi mắt kia bị che lại. Mắt đó thường có vân đề như loạn thị, lệch trục thủy tinh thê, 
bề mặt kính sát tròng không bằng phẳng hoặc kính dày và một số do đục thủy tinh thể. 
Song thị biến mắt khi BN nhìn qua một lỗ nhỏ. Hysteria là một nguyên nhân vô cùng hiếm 


SặP. 
Nếu như song thị cả hai mắt, xem xét các nguyên nhân phô biến sau đây: 


___— Liệt dây thân kinh sọ (IH, IV hoặc VI) - sụp mi, đồng tử thay đôi (II), vận nhãn 
bất thường. 


— Bệnh của cơ vận nhãn (nhược cơ) — ngày càng nặng, nặng hơn sau khi mắt nhìn 
lên trong thời gian dài và kêt hợp với sụp mi hai bên. 


— Bệnh mắt do tuyến giáp — mắt lồi, dấu lid lag, phù kết mạc. 
— Chấn thương hốc mắt — tiền sử hoặc dấu hiệu chấn thương. 


_. — Internuclear ophthalmoplegia (liệt mắt liên nhân) — thường đi kèm với các dấu hiệu 
thân kinh. 


38.1.5. Hội chứng Horner 
38.1.5.1. Giải phẫu 


Sự gián đoạn dẫn truyền ở bất cứ điểm nào của thần kinh giao cảm ở của mắt (xem 
Hình 38.7) sẽ gây ra hội chứng Horner ° (xem List 38.3). 


Hình 38.7. Hội chứng Horner bên trái, với sụp mi một phần và co đồng 
tử. 


? Johann Friedrich Horner (1831 - 1886), giáo sư nhãn khoa tại Ziirich, mô tả hội chứng này năm 1669. 


770 


List 38.3. Nguyên nhân gây hội chứng Horner. 

1. Carcinoma đỉnh phối (thường ung thư biểu mô tế bào vảy). 
2. Cổ 

— Trường hợp ác tính (tuyến giáp). 

— Chấn thương hoặc phẫu thuật. 
3. Tỗổn thương thân dưới của đám rối thần kinh cánh tay 

— Chấn thương. 

— Khốiu. 
4. Tổn thương động mạch cảnh 

— Phình động mạch cảnh hoặc bóc tách. 

— Khốiu quanh động mạch cảnh (hội chứng Raeder *). 

— Đau đầu từng cụm. 
5. Tỗn thương thân não 

— Bệnh mạch máu (đặc biệt là hội chứng hành tủy bên). 

— Khốiu. 

— Bệnh rỗng hành não (syringobulbia). 
6. Bệnh rỗng tủy sống (hiếm). 


* Không ảnh hưởng tới bài tiết mồ hôi khi khối u nằm ở vị trí của động mạch cảnh trong 


38.1.5.2. Tiếp cận lâm sàng 

Hội chứng này bao gôm sụp mi một phần (sợi thần kinh giao cảm chỉ phối các cơ trơn 
của cả hai mí mặãt) và đông tử co (mât cân băng thân kinh đôi giao cảm) phản ứng bình 
thường với ánh sáng (xem Hình 38.7). 

Cần xem xét các nguyên nhân khác gây sụp mi (xem Bảng 38.3). 

Kiểm tra sự khác biệt (giảm) tiết mô hôi ở mỗi chân mày với mặt lưng của ngón tay 
(không có dâu hiệu này không loại trừ chân đoán) °. 

Hội chứng Horner có thê là một phần của hội chứng hành tủy bên 1. 

Tiếp theo yêu cầu BN nói và lưu ý độ khàn của giọng nói, có thể là do liệt dây thần 
kinh quặt ngược thanh quản do ung thư phôi hoặc do một tôn thương dây thân kinh sọ 
thâp. 

__ Bây giờ nhìn vào bàn tay, nếu có ngón tay dùi trống hoặc dạng ngón tay yếu. N ếu có 
bât kỳ dầu hiệu nào thì thực hiện khám hô hâp, tập trung vào các đỉnh phôi đê tìm dâu hiệu 
của ung thư phôi. 

Khám hạch cổ, ung thư biểu mô tuyến giáp và phình động mạch cảnh hoặc tiếng thôi. 


‹ Lỡm mắt hoặc co kéo ở mắt, thường được coi như là một đặc điểm của hội chứng Horner nhưng có lẽ 
không xuất hiện trên người, nó có thể xuất hiện trên mẻo. Trong các tài liệu gốc của Horner thì chủ yếu 
viết về co đồng tử và sụp mí, nhung cũng từnh cờ đề cập đến vị trí của mắt "hơi lốm vào trong? lốm mắt 
thường là kết quả của phức hợp sụp mí và nâng mí dưới (sup mí trên dưới). 

2 Tắc nhữhg động mạch sau đây đều gây nên hội chứng này: động mạch đốt sống, động mạch tiểu não 
sau dưới, động mạch hành tủy trên, giữa, dưới. 


Bệnh rỗng tủy sống là một nguyên nhân hiếm gặp của hội chứng này. Do đó, cần kiểm 
tra mât cảm giác phân ly. Hãy nhớ răng, bệnh rông tủy sông có thê gây ra hội chứng Horner 
ở hai bên mắt. 


Bảng 38.3. Nguyên nhân quan trọng gây sụp mi. 


Nguyên nhân Đặc điểm liên quan 
Lão hóa cơ hoặc cân nâng m1. Phổ biến, thường không đối xứng. 
U hoặc viêm hốc mắt. Hốc mắt bất thường. 
Co đồng tử, giảm tiết mô hôi. Hội chứng Horner 
Mắt nhìn xuống ra ngoài, đồng tử dãn. Liệt dây III 
Nhược cơ hoặc loạn trương lực cơ teo. Liệt cơ hốc mắt, yếu cơ 
Bấm sinh hay tự phát. 


771 _ 38.1.6. Viêm mống mắt 
- Viêm mống mắt (viêm màng bồ đào trước) có các triệu chứng đau, sợ ánh sáng và đỏ 
mặt (Bảng 38.2 và List 38.1). Khám mất thây thê mi đó với dãn mạch xung quanh mông 
mặt. Có thê nhìn thây mủ ở tiên phòng. Đông tử thường không đêu. Cũng có thê có mạch 

máu mới hình thành trên mông mắt. 

Viêm mống mắt có liên quan với bệnh viêm khớp HLA — B27, bao gồm viêm cột sống 
dính khớp, bệnh viêm đường ruột, hội chứng Reiter và bệnh Behcct với diên biên câp tính. 
Viêm mông mắt mạn tính có thê liên quan đên bệnh viêm khớp dạng thâp chưa thành niên, 
cũng như sarcoidosIs và ø1lang mai. 

Viêm giác mạc có thê gây loét, thường là do herpes simplex hoặc chấn thương (do 
mảnh kim loại từ máy mài hoặc bỏng do ánh sáng hồ quang). Người đeo kính áp tròng nêu 
kính không được vệ sinh tốt cũng có nguy cơ mắc bệnh. Lỗi mắt nặng hay liệt thần kinh 
mặt làm mi không nhắm được có thê là một nguyên nhân cơ học. 

Viêm củng mạc cũng có biểu hiện tương tự nhưng kèm theo hai mắt đỏ và đau; bệnh 
có liên quan đên bệnh khớp HLỤA — B27. Mặt đau khi vận nhãn. 

38.1.7. Glaucoma 

Tăng áp lực nội nhãn kéo dài gây mất dân thị lực. Glaucoma góc đóng (góc hẹp) là 
nguyên nhân gây tăng áp lực nội nhãn nhanh chóng. Các triệu chứng bao gôm đau mắt 
nặng, thấy quằng sáng xung quanh ánh đèn và buôn nôn; đây là một trường hợp cấp cứu 
nhãn khoa. 

Thây thuốc có thê thấy đồng tử dãn nhẹ, có định, xung huyết kết mạc và giác mạc đỏ; 
nhãn áp tăng lên. Bệnh xuât hiện thứ phát sau tình trạng mạch máu mông mất tân sinh 
(trong đái tháo đường) hoặc nguyên phát từ một mông mắt bất thường (di truyền). Bệnh 
glaucoma cấp có thê bùng phát với các thuốc kháng cholinergic (amitriptyline). 


38.1.8. Bệnh zona 
Herpes zoster liên quan đến nhánh đầu tiên (nhánh mắt) của dây thần kinh sinh ba có 
thê dân đên viêm màng bô đào, viêm giác mạc và đe dọa thị lực. Đỉnh mũi, giác mạc và 
mông mắt được chi phôi bởi dây thân kinh mũi — mi (một nhánh của dây thân kinh sinh 


ba, xem Hình 38.8 và Hình 38.9). Sự xuất hiện của các mụn nước trên chóp mũi (mụn 
nước Hutchinson °) ở BN bị herpes zoster làm tăng nguy cơ xuât hiện các biên chứng về 
mắt (LR+ = 3,5). 


772 


Hình 38.9. Zona mắt, dọc theo nhánh mắt của dây V. 


SSïr Jonathon Hutchinson (1828 — 1913), có nhiều tải liệu khác nhau viết về ông. Ông là phẫu thuật viên 
tại bệnh viện Moorfields Eye. Sau đó trở thành hiệu trường trường Đại Học Phâu Thuật Hoàng Gia năm 
1889 được chọn vào Hoàng Gia vào nắm 1892 và phong tước nắm 1908. 


38.1.9. Mi mặt 
Cần nhớ một số bệnh lý ở mi mắt sau đây: 
— 1. Lẹo mắt (hordeolum) là tình trạng nhiễm trùng tuyến bã nhờn ở đáy của mi mắt 
gây ra bởi Staphylococcus aureus, thường nhạy đau (xem Hình 38.10a). 
— 2. Chắp (chalazion) là một nốt tiến triển chậm, không đau của mi mắt (xem Hình 
38.10b); là tình trạng viêm vô trùng của tuyên sụn mi nêu ở sâu hoặc của tuyên bã nhờn 
nêu ở nông. 


773 


4 ý 


Hình 38.10. (a) leo, (b) chắ 


Hình 38.11. Viêm tuyến lệ. 

— 3. Viêm tuyến lệ là nhiễm trùng các tuyến lệ hoặc lệ đạo (xem Hình 38.1 1). 

— 4. Viêm mô tế bào hốc mắt có thê lan sang mi mắt (xem Hình 38.12). 

—5. Lộn mi là mi mắt mất tính đàn hồi rủ xuống do lão hóa và rớt khỏi 
củng mạc. Điêu này làm cản trở quá trình thoát nước mắt, mắt trở nên khô và nước mắt 
tràn trên má BN. 

— 6. Quặm mi. Sẹo hoặc mi dưới dày dẫn đến giác mạc bị bào mòn do hàng mi quặm 
ngược. 


774 


Hình 38.12. Viêm mô tế bào hốc mắt. 


38.2. TAI 
38.2.1. Giải phầu 
Tai được chia thành ba phần: tai ngoài, tai giữa và tai trong 
— Tai ngoài gồm loa tai, ống tai ngoài và màng nhĩ, có thê dễ dàng đánh giá với thiết 
bị đơn giản (xem Hình 38.13). Các tuyên trên da của ông tai tiệt ra ráy tai. Khi các tê bào 
lột vảy từ mặt ngoài của màng nhĩ chúng kêt hợp với ráy tai và bị đây ra phía ngoàải đê tạo 
sáp tai bình thường. 


— Tai giữa bao gồm các lớp bên trong của màng nhĩ, hòm nhĩ (thượng nhĩ, trung nhĩ 
và hạ nhĩ), các xương nhỏ (xương búa, xương đe và xương bàn đạp), các vòi nhĩ và xoang 
chũm. Vòi nhĩ nối tai giữa với hầu mũi. Một nhánh của dây thần kinh mặt, thừng nhĩ đi 
vào hòm nhĩ qua thành sau của nó, đi ngang qua màng chùng của màng nhĩ, qua cô của 
xương búa dính với niêm mạc, sau đó quay trở về để nhận các tín hiệu vị giác từ phần 
trước của lưỡi. 


— Tai trong (mê đạo) có tiền đình (liên quan với sự cân bằng) và ốc tai (liên quan đến 
thính giác). Tiền đình bao gồm các ống bán khuyên nằm tạo góc với nhau. Cử động đầu 
làm xáo động nội dịch, một chất lỏng lắp đầy trong ống bán khuyên. Điều này kích thích 
các tế bào lông, gây xung động thần kinh để đi đến phần tiền đình của thần kinh VỊI. 
Chuyên động của xương bàn đạp trên cửa số bầu dục của ốc tai kích thích các tế bào lông 
trong ốc tai, chúng chuyên đổi chuyển động này thành các xung thần kinh trong ốc tai đi 
đến dây VIII. 


775 


Gờ luân Màng 


Các xương con 


Gờ đối luân Bh = ——— Các ống bán 
Búa Xe khuyên 
Hố thuyền. _ .. Ÿ 
) \ : / : \ 
ị 


Thân kinh tiên 


“_ đình 
Hố tam giác - ___ Thần kinh ốc tai 
Loa tai >——— Túi bầu dục 
Ốc tai 
Xoăn tai Đỉnh ốc tai 
ãã - Bón 
Ống tai ngoài ——” Bo KT 
Ông hầu vòi tai 
CHỦ Cửa sổ tròn 
Dái tại (ốc tai) 
“HÊP Tiên đình 


Màngthái ` 


ˆ dương ¬- 
Tuyến mang Tai giữa 
tai (khoang nhĩ) 


Đế xương bàn đạp che 
phủ cửa sổ bầu dục 
(tiên đình) 
Hình 38.13. Giải phẫu cắt ngang của tai thấy loa tai, ống tai ngoài, giữa 

và tai trong. 
List 38.4. Triệu chứng thường gặp của tai. 
— Điếc. 
— Chóng mặt. 
~ 
— _ Đau tai. 
—_ Chảy dịch tai. 
—_ Ngứa tai. 


38.2.2. Bệnh sử 


BN có thê có các triệu chứng của ba phân của tai: 


— Tai ngoài. Các triệu chứng bao gồm ngứa, ban đỏ và chảy dịch (thủng mảng nhĩ 
và nhiễm trùng hoặc viêm tai ngoài; xem List 38.4). Loa tai có thể được bị tôn thương do 
lực chân thương hoặc mắc phải hoặc bệnh di truyền của sụn. Chảy dịch tai thường là mạn 
tính hơn nhưng chảy dịch mủ có thể gây phiền hà, khó chịu và khiến BN nhập viện. Đó có 
thể là do cholesteatoma. Cholesteatoma là sự tăng trưởng của lớp biểu mô lát tầng xuất 
phát từ tai giữa hay xương chũm. Tổn thương thường lành tính, tiễn triển chậm dẫn đến 
phá hủy các cấu trúc xương và tai. Khi thủng màng nhĩ, có thể có dịch mủ trắng như pho 
— mát chảy ra. Nếu các xương con bị ảnh hưởng, có thể gây ra mắt thính lực. Sự tích luỹ 
của sáp tai cũng là một nguyên nhân gây giảm thính lực. 


— Tai giữa. Các triệu chứng bao gồm nhiễm trùng thường ở trẻ em và gây ra đau tai, 


776 


nếu thủng màng nhĩ, có thể gây chảy mủ tai. Xơ cứng tai là một sự bất thường di truyền 
ảnh hưởng đến các xương con và gây điếc. U ở tai giữa và viêm tai giữa mạn tính cũng là 
những nguyên nhân gây ra điếc. 

— Tai trong. Điếc và rối loạn thăng bằng bao gồm chóng mặt là những triệu chứng 
thường gặp của các bệnh lý ở tai trong. Ù tai, mà thường là được mô tả như là “chuông reo 
trong tai”, xảy ra ở hầu hết các loại bệnh lý ở tai trong. 


Một BN than phiền về việc điếc tai cần phải được hỏi về ảnh hưởng của tình trạng này 
tới công việc, cuộc sông, gia đình và các hoạt động xã hội. Hỏi vê mức độ nặng của điếc, 
tuôi khởi phát và tốc độ khởi phát. Cũng cần tìm hiểu BN đã đối phó với việc điếc tai như 
thế nào. Có thể bao gồm sử dụng máy trợ thính, ngôn ngữ cơ thê và hỗ trợ nhóm. Những 
người đã được điếc từ thời thơ âu có thê có vẫn đề về lời nói và khó khăn về giáo dục. Tắt 
cả những điều này cần phải được đánh giá. 


Questions box 38.3. Những câu hỏi để hỏi BN bị điếc. 


Ong/bà có vân đê về nghe bao lâu rôi? (ví dụ bâm sinh) 


9 == 


Có công việc hoặc bất kỳ sở thích nào của ông/bà thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn? 


bê 


Ông/bà đã từng được điều trị bằng các loại thuốc có thê làm tồn hại thính giác của ông/bà? 
(ví dụ salicylat, cisplatin và øgentamicin). 

Gia đình của ông/bà có ai bị điếc? (ví dụ xơ cứng taI) 

Các ông/bà đã có nhiễm trùng tai tái phát? (đặc biệt phố biến ở trẻ em thổ dân) 

Ông/bà đã có vấn đề với sáp trong tai của ông/bà trong quá khứ? 


SN CƠN Q7 Ác 


Ông/bà có bất kỳ tốn thương tai hoặc đầu của ông/bà hoặc một bệnh nhiễm trùng nghiêm 
trọng như viêm màng não? 
S. Ông/bà có bị ù tai? (ví dụ bệnh MénIère). 

Đối với bất kỳ BN nào có biểu hiện điếc, một số câu hỏi có thê giúp xác định nguyên 
nhân (xem question box 38.3). Đôi khi cách một BN nói trong quá trình hỏi bệnh sử có thê 
hữu ích. BN bị điếc dẫn truyền có thê nghe tiếng nói của mình bằng đường dẫn truyền qua 
xương sọ và thường nghĩ rằng họ đang nói lớn tiếng nhưng thực tế họ có xu hướng nói 
chuyện một cách nhỏ nhẹ. Những người điếc thần kinh tiếp nhận không nghe thấy tiếng 
nói của mình tốt và họ có khuynh hướng nói chuyện lớn tiếng. 

Kiểm tra thính giác có thê cung cấp thông tin về mức độ nặng và vị trí giải phẫu gây 
mắt thính lực. 


38.2.3. Khám 

Khám tai bao gồm quan sát, sờ nắn, soi tai, khám bằng rung âm thoa, kiểm tra thính 
lực và kiểm tra tiền đình ngoại biên. Trong một số trường hợp cần phải khám các dây thần 
kinh sọ thấp. 

Kiểm tra vị trí của loa tai và lưu ý kích thước và hình dạng của nó. Lưu ý bất kỳ vết 
sẹo hoặc sưng nề xung quanh tai. Quan sát xem có tai phụ — accessory auricle xuất hiện rõ 
ràng hay không (mảnh sụn tách biệt với loa tai), tai súp lơ — cauli flower (Ổ tụ máu từ chấn 
thương tái phát, mà có thê bị các đặc điểm giải phẫu bình thường của loa tai che khuất) và 
tai dơi — bat ears (tai nhô thắng hướng lên trên đầu). 

Quan sát đề tìm các dấu hiệu viêm ở bên ngoài hoặc chảy dịch — mủ tai ra ngoài. Kiếm 


777 


tra các lỗ tai và tai ngoài. Có bôn loại viêm tai ngoài, là tình trạng đi kèm với viêm da của 
ông bên ngoài: 

— Viêm tai ngoài khu trú câp tính liên quan đên một phân ba ngoài của ông tai ngoài 
nơi da che phủ sụn và nang lông. Nó là một dạng của nhọt và thường là hậu quả của nhiễm 
S. aureus. 


— Viêm tai ngoài cấp lan tỏa thường được gọi là bệnh tai vận động viên bơi lội mặc 
dù nó cũng có thể xuất hiện ở những người không bơi lội. Hơi nước quá nhiêu, , nóng và độ 
âm, mất ráy tai bảo vệ và tăng độ pH làm cho da bị âm ướt và kích ứng. Nhiễm trùng có 
thê do Pseudomonas aeruginosa. Các triệu chứng ban đầu là ngứa, có thể tiến triển thành 
đau và tăng lên khi loa tai chuyển động. Vùng da thăm khám có thể có đỏ da từ nhẹ đến 
nặng và sưng nề. Có thể có một ít dịch tai màu trắng và kết khối chảy ra. 

— Viêm tai ngoài mạn tính thường là hậu quả của sự kích ứng tại chỗ tái phát nhiều 
lần. Điều này có thể là do chảy dịch tai dai dẫng của nhiễm trùng tai giữa mạn tính nhưng 
cũng có thể được gây ra bởi sự chèn của dị vật vào tai (ví dụ như tăm bông, cây. lây ráy 
tai). Ngứa là triệu chứng nổi trội hơn so với đau. Với sự hiện diện của viêm da hông ban 
tróc vầy. Nhất thiết phải phân biệt với các dạng khác của viêm da chẳng hạn như vây nến, 
viêm da cơ địa và viêm da tiết bã nhờn. 

— Viêm tai ngoài ác tính (xâm lắn) với tính chất mạnh mẽ và đôi khi đe dọa tính 
mạng. Nó tác động đến những người cao tuổi bị đái tháo đường và BN suy giảm miễn dịch. 
Nó bắt đầu từ ống tai ngoài và lan dần dần vào bên trong. Nếu không điều trị có thê gây ra 
viêm tủy xương nền sọ và lan dần đến não — màng não. Nhiễm Pseudomonas là nguyên 
nhân thường gặp nhất. Đau tai sâu là triệu chứng nồi bật nhất. Triệu chứng xuất hiện đầu 
tiên tương tự như viêm tai ngoài mạn tính nặng. Khám có chảy dịch mủ tai, Ống tai sưng 
và đỏ. 


Cán xương 
búa 


Hình 38.14. Sử dụng kính (đèn) soi tai. 


Sau đó tìm kiếm dấu hiệu của nốt tophi của gout (nốt cứng chắc, nhạt màu và không 
đau do sự tích tụ của urate trong sụn tai, đặc hiệu nhưng không nhạy đôi với chân đoán 
gout). 

Sờ năn loa tai tìm dấu hiệu sưng tây hoặc các nốt. Nhẹ nhàng kéo loa tai xuống, thường 
sẽ gây đau khi có nhiễm trùng ống tai ngoài. 


Việc soi tai yêu cầu sử dụng của một ống soi tai phù hợp với kích thước Ống tai, cho 
phép kiểm tra ống tai và màng nhĩ (xem Hình 38.14). Việc thăm khám này là cần thiết cho 
bất kỳ BN nào có dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp trên và bất kỳ triệu chứng nào liên 
quan đến tai, chóng mặt, liệt mặt hoặc chấn thương đầu. Luôn luôn kiểm tra cả hai tai! 

Các kỹ thuật đúng được thực hiện như sau. Yêu cầu BN hơi XOay đầu sang một bên, 
sau đó kéo loa tai theo hướng lên trên, ra ngoài và ra sau đề làm thắng ống tai và cho phép 
tầm nhìn tối ưu nhất. Duỗi các ngón tay của bàn tay giữ kính soi tai để chạm má của BN, 
mực đích để giữ vững các dụng cụ và tránh những cử động đột ngột của đầu BN. Khi khám 
tai phải của BN, kính soi tai tốt nhất nên được giữ bằng tay phải hướng xuống dưới, trong 
khi sử dụng tay trái để kéo loa tai lên. Một tư thế giữ kính soi khác như hướng lên trên, 
nhưng sẽ co nguy cơ gây chấn thương nếu BN đột ngột cử động. 

Quan sát ống tai ngoài để tìm bằng chứng của viêm nhiễm (như đỏ hoặc sưng) hoặc 
chảy dịch. Bình thường sẽ không có sự có nhạy đau, trừ khi có viêm nhiễm. Ráy tai thường 
là màu trắng hoặc hơi vàng, mờ và sáng bóng; nó có thê ầm hoặc cứng và bị nêm chặt. Nó 
có thê che khuất tầm nhìn tới màng nhĩ. Máu hay dịch não tủy (chảy nước, chất lỏng trong 
suốt) có thể được nhìn thấy trong ống tai nếu có một vét nứt ở nền sọ. Ở những BN bị 
zona, có thê có mụn nước (mụn nước chứa đầy dịch lỏng) ở thành sau xung quanh lỗ tai 
ngoài. 


Hình 38.15. Màng nhĩ được xem qua đèn soi tai. 


779 


Kiểm tra màng nhĩ bằng đưa đèn soi vào ống tai theo hướng về phía trước và xuống 
dưới. Bình thường màng nhĩ là một màu xám ngọc trai. Nó có hình bầu dục và bán trong 
suốt (xem Hình 38.15). Một phần năm trên được gọi là màng chùng và bốn phần năm dưới 
được gọi là màng căng. Cán của xương búa thường có thể nhìn thấy ở gần trung tâm của 
màng căng. Từ phía dưới của cán búa có một vệt sáng hình nón có thê được nhìn thấy: tam 
giác sáng (the light reflex). Sự hiện diện hay vắng mặt của tam giác sáng không phải là 
một dấu hiệu nhạy cảm hay đặc hiệu của một bệnh nào đó (xem Hình 38.16 và Hình 38. |7). 
Lưu ý màu sắc, độ trong suốt và bất kỳ bằng chứng nào về sự xuất hiện của đãn mạch máu 
(xung huyết — một dấu hiệu của viêm tai giữa; xem Hình 38.17). Hãy tìm dâu hiệu phồng 
hoặc rút lại của màng nhĩ. Màng nhĩ phông có thể do chất lỏng nằm bên dưới hoặc mủ ở 
tai giữa. Màng nhĩ rút lại có nghĩa là giảm áp lực trong tai giữa và là dấu hiệu của tắc ống 
Eustachian. Thủng màng nhĩ nên được lưu ý xem xét (xem Hình 38.18). 


Mãu dài Dây chẳng nhĩ búa trước sau 
xương đe Phần chùng 


1/4 sau 
trên 


Tam giác sáng 
Hình 38.16: Các chỉ tiết của màng nhĩ. 


Hình 38.17. Viêm tai giữa với xung huyết màng nhĩ. 


780 


Hình 38.18. Thủng màng nhĩ. 

Nếu nghĩ ngờ nhiễm trùng tai giữa, đèn soi tai có bơm hơi có thê hữu ích. Sử dụng đèn 
soi đủ lớn để vừa khít với ông tai. Gắn một bóng bóp cao su vào đèn soi tai. Khi bóng được 
bóp nhẹ, áp suất không khí trong ống tai tăng lên và màng nhĩ bị đây vào bên trong. Nếu 
không có hoặc giảm sự chuyền động của mảng nhĩ là một dấu hiệu có dịch trong tai giữa. 


Để kiểm tra thính giác, nói thì thầm số hoặc từ như “mark” hoặc “ 'park” vào một tai 
của BN trong khi tai kia bị làm phân tâm bởi sự chuyên động của ngón tay thầy thuốc trong 
ống tai hoặc ống tai được bịt bởi áp lực đè trên vành tai. Điều quan trọng là phải đứng đằng 
sau BN đê ngăn chặn họ đọc được khâu hình của thầy thuốc. Sau đó lặp lại với tai còn lại. 
Việc kiêm tra này sẽ đánh giá được phạm vi thính giác bình thường của tai. Nêu một BN 
nói răng mình là người khiêm thính hoặc khám băng tiêng nói thì thâm là dương tính, kiêm 
tra thính lực (đo thính lực) cân được chỉ định. 

Theo một cách truyền thống, nghiệm pháp Rinné và Weber được thực hiện nếu nghi 
ngờ BN bị điệc, nhưng đây không phải là những nghiệm pháp sàng lọc hữu ích: 

— Test Rinné: đặt một âm thoa rung 512 Hz ở xương chũm. Khi không còn nghe thấy 
âm thanh, di chuyên âm thoa gân với ông tai, nêu dân truyên không khí (như bình thường) 
tôt hơn so với xương, âm thanh sẽ lại được nghe thây. Nêu điệc dân truyện thì dân truyền 
của xương tôt hơn so với không khí. 

— Test Weber: đặt một âm thoa rung 512 Hz tại giữa trán của BN. Điếc thần kinh làm 
cho âm thanh có thê nghe tôt hơn ở tai bình thường, nhưng điệc dân truyện âm thanh được 
nghe tôt hơn ở tai bât thường. 

38.3. MUTI VA XOANG 
38.3.1¿ Giải phầu 

Một phần ba trên của mũi được hình thành bởi hai xương mũi và hai phần ba dưới 
được hình thành từ sụn (xem Hình 38. 19). Sụn chia mũi thành hai khoang. Các xương mũi 
khớp với xương trán và xương hàm trên. Ở thành ngoài của mũi có ba cặp xương xoăn mũi 
(trên, giữa và dưới) tạo dòng xoáy không khí đi vào mũi. Điều này làm cho các hạt bụi rơi 
vào trong niêm mạc mũi, nơi lông mũi quét chúng xuống vùng mũi hầu. Không khí cũng 


781 


được sưởi âm và làm âm trong mũi. Dưới mỗi xương xoăn mũi là một ngách được đặt tên 
theo xương xoăn mũi ở phía trên nó. 


Xoang trán Xứơng xoăn 


mũi trên Xoang trán 
Xương xoăn >>. A 
mũi giữa Xoang “. 
2N 


So ề n2 


tai ' ¬ 
` Các xương 
xoăn mũi j 


Hình 38.19. Giải phẫu mũi, (a) mặt phẳng coronal của các xoang cạnh 
mũi và (b) mặt phẳng sagittal của các xoang cạnh mũi. 

Xoang trán, xoang hàm và hai xoang sàng trước thoát dịch qua ngách mũi giữa. Xoang 
sàn sau thoát dịch qua ngách mũi trên. Sự thoát dịch được hỗ trợ bởi sự chuyên động của 
biểu mô có lông chuyên. Xoang hàm trên thoát dịch lên trên ngược với trọng lực thông qua 
lỗ xương của nó rồi đỗ vào khoang mũi. Điều này giải thích tầm quan trọng của dẫn lưu 
dịch tư thế trong điều trị viêm xoang do vi khuẩn và tại sao nước nhỏ giọt ra ngoài từ mũi 
của những người bơi lội khi họ cúi xuống để làm khô tóc. Ông lệ mũi đỗ vào ngách mũi 
dưới. Sự thoát dịch có thể bị gián đoạn do phù nề (ví dụ như dị ứng viêm mũi), tắc nghẽn 
cơ học (ví dụ như polyp mũ!) hoặc lông mũi giảm chức năng (hội chứng Kartagener). 

Các xoăn mũi là các cầu trúc mạch máu và chúng được cung cấp máu là dưới sự kiểm 
soát của hệ thần kinh tự động. Kích thích giao cảm gây co mạch và làm co các xương xoăn 
mũi. Kích thích phó giao cảm gây dãn mạch, sưng và đôi khi cản trở luồng không khí và 
chảy nước mũi. Mũi được cấp máu từ động mạch cảnh ngoài và cảnh trong. Các mạch máu 
của vách mũi trước gặp nhau ở khu vực Little Ï. Vùng này cách lỗ mũi ngoài khoảng 2 em. 
Chảy máu mũi thường do tốn thương những mạch máu ở khu vực này. 

Dây thần kinh của mũi bao gồm các dây thần kinh khứu giác, chi phối biểu mô khứu 
giác ở phần trên của mũi. Dây thần kinh khứu giác đi qua lá sàng của xương sàng đến hành 
khứu giác trong não. Phần còn lại của bên trong mũi được chi phối bởi các nhánh của dây 
thần kinh sinh ba. 

Mạch máu niêm mạc mũi tiết chất nhày, trong đó có chứa các globulin miễn dịch. Chất 
nhằy và sợi lông mũi (vibrissae) bẫy các hạt bụi và ngăn chặn chúng đi vào phối. Chất 


f W/jliam Little (1810 - 1894), một phẫu thuật viên tại Bệnh viện St Luke ở New York ông mô tả vùng này 
vào nắm 1843. 


782 


nhằy được quét ngược bởi lông mũi và được nuốt vào dạ dày. 
38.3.2. Bệnh sử 
Các triệu chứng thường gặp bao gồm: 

— Chảy mũi (số mũi): xem xét viêm mũi dị ứng (chảy nước mũi), cảm lạnh (số mũi; 
dịch nhớt hơn có hoặc không có sôt và triệu chứng hệ thông) hoặc viêm xoang hoặc dị vật 
(chảy mủ) — xem Questions box 38.4. 

— Nghẹt mũi: lạnh, dị vật, vẹo vách ngăn mũi. 

— Chảy máu mũi: chấn thương, dị ứng hay cảm lạnh. Hỏi về việc sử dụng các thuốc 
chống đông máu và kháng tiểu cầu. 


— Mắt mùi hoặc giảm cảm giác về mùi (thường có mất vị giác rõ ràng): xem xét có 
tắc nghẽn cơ học do polyps hay không, nhiễm trùng hoặc chấn thương nếu có mất khứu 
giác hoàn toàn. 

— Các triệu chứng của viêm xoang: ho, nghẹt mũi, sung huyết mũi, hắt hơi, đau mặt 
hoặc đau đâu tăng lên khi cúi người, chảy mủ — xem Bảng 38.4. 

— Mũi lớn: mũi sư tử (rhinophyma). 

Questions box 38.4. Những câu hỏi để hỏi BN bị nghẹt mũi. 
1. Ông/bà bị nghẹt mũi bao lâu? (cấp tính thường là nhiễm trùng) 
Có phải cả hai bên mũi bị ảnh hưởng hoặc chỉ có một? (vẹo vách ngăn mũi) 
Ông/bà có dị ứng không? 
Ông/bà có polyp trong mũi không? 


T4 Vi VỀ 


Vấn đề của ông/bà có tệ hơn ở những thời điểm khác nhau trong năm không? (viêm mũi dị 
ứng) 
Có đi kèm hắt hơi? (viêm mũi đị ứng) 


Đa 


Ông/bà có bị chấn thương mũi? Có vật gì trong mũi? (dị vật) 
§. Có bất kỳ triệu chứng nào khác không? (mất khứu giác — polyp nhức đầu và nặng đầu — 
viêm xoang; sôt) 


Bảng 38.4. Đánh giá BN viêm xoang. 


Nhiều khả năng bị viêm xoang Ít khả năng bị viêm xoang 
— _ Đau răng hàm trên. — Viêm họng. 
—  Nghẹt mũi. —_ Ngứa mắt. 


—_ Mũi chảy mủ. 
—_ Ho và hắt hơi. 


: Không đặc hiệu 
—_ Đau đâu. 


j. —_ MỆt mỏi. 
— _ Đau nặng hơn khi cúi người. 
— Đau ở trên mất (viêm xoang trán). 


—._ Đau quanh hốc mắt (viêm xoang sàng). 


783 


38.3.3. Khám 
Khám mũi xoang bao gồm nhìn, sờ và khám cảm giác về mùi. 

— Quan sát da. BN có mũi lớn có thê có bệnh mũi sư tử (rhinophyma). Sự phì đại và 
biên dạng của da mũi là do phì đại tuyên bã nhờn. Nó thường được găn liên với bệnh trứng 
cá đỏ (rosacea). Lưu ý lệch mũi (quan sát tốt nhất từ phía sau BN và nhìn từ trên xuống). 
Chú ý sưng nề quanh mắt (viêm xoang). Kiểm tra lỗ mũi ngoài bằng cách ân đỉnh mũi và 
đây lên trên bằng ngón tay cái. 

— Sờ nắn xương mũi. Sau đó sờ tìm cảm giác sưng nề hoặc các dâu hiệu viêm nhiễm 
ở mặt. Chặn môi mũi đê đánh giá tắc nghẽn băng cách yêu câu BN hít vào. Nêu BN có tiên 
sử mât mùi, thực hiện thăm khám khứu giác như trong mô tả ở CHƯƠNG 32. 

— Mũi gãy biến dạng (xẹp vách ngăn mũi) có thê xảy ra trong u hạt Wegener và viêm 
đa sụn tái ổi tái lại. 

— Quan sát bên trong mũi bằng cách sử dụng mỏ vịt mũi. Thiết bị đơn giản này với 
hai lưỡi được sử dụng đê mở lỗ mũi ngoài. G1ữ thiệt bị trong tay trái và đưa nó vào mũi 
của BN theo hướng một lưỡi ở trên và một lưới ở dưới. Các lưỡi không nên tựa hoặc được 
đây vào các vách ngăn mũi. Tay còn lại dùng đê giữ và di chuyên đâu của BN đê nhìn thây 
rõ các thành của mũi. Ngón trỏ tay trái nên tỳ vào mũi của BN đê giữ lưỡi trên (xem Hình 
38.20). Cô găng chú ý những vân đê sau: 

+ 1. Lệch hoặc thủng của vách ngăn trước. 


+ 2. Màu sắc của niêm mạc, thường là một màu đỏ sâm (đậm hơn so với niêm mạc 
miệng) và mịn, âm và sạch sẽ. 


+ 3. Chảy máu, sưng hoặc tiết dịch. 

+ 4. Polyp — thường thấy ở gần ngách mũi giữa. 

+5. Dị vật. 

+ 6. Chảy máu ở vùng Little nêu có chảy máu mũi — xem Hình 38.21. 
+ 7. Sự hiện diện và tính chất của dịch tiết (ví dụ chảy nước, mủ, máu). 


+ 8. Kích thước và màu sắc của các xoăn mũi. 


-< 


— 


— 


Hình 38.20. Khám mũi. 


784 


Hình 38.21. Vùng Little. 
38.3.4. Viêm xoang : 


Viêm xoang là tình trạng viêm của các xoang cạnh mũi. Đau và tăng cảm giác da trên 
các xoang. Đối với người lớn, viêm xoang được phân loại là cấp tính nêu dưới 4 tuần, bán 
cấp nếu trong vòng 4— 12 tuần và mạn tính nếu kéo dài trên 12 tuần. Viêm xoang cấp tính 
thường là thứ phát sau nhiễm virus. 


Hình 38.22. Viêm xoang sàn do vi khuẩn. 


755 


Viêm xoang cấp do vi khuẩn (xem Hình 38.22) có thê xảy ra sau khi nhiễm virus hoặc 
do viêm mũi dị ứng, ở những BN có bắt thường về giải phẫu chẳng hạn như biến dạng 
vách ngăn mũi hoặc polyp trong mũi hoặc ở những BN suy giảm miễn dịch. Các nguyên 
nhân thường gặp nhất của viêm xoang là do Streptococcus pneumoniae và Haemophilus 
influenzae. Bốn đặc điểm lâm sàng quan trọng gợi ý viêm xoang do vi khuẩn là: (1) các 
triệu chứng xấu đi sau khi có cải thiện sớm (dạng hai pha); (2) có mủ chảy ra từ mũi; (3) 
đau răng và đau mặt ngay phía trên xoang hàm (đặc biệt nếu đau một bên) và (4) tăng cảm 
giác da ngay phía trên xoang hàm (một bên). Có thê có sốt. 

Các biến chứng của viêm xoang cấp do vi khuẩn có thể bao gồm viêm mô tế bào hốc 
mắt, viêm màng não, huyết khối xoang hang, áp xe não và viêm xương xoang. Do đó, nếu 
BN có bắt kỳ dấu hiệu cảnh báo nào sau đây — phù nề quanh hốc mắt, thay đổi thị giác 
hoặc thay đôi trạng thái tâm thần — thầy thuốc cần phải nghĩ đến các biến chứng của viêm 
xoang do vi khuẩn. Viêm mô tế bào hốc mắt thường có biểu hiện ban đỏ của mí mắt, phù 
mi mắt và lồi mắt. Viêm mô tế bào quanh hốc mắt là một tình trạng lành tính gây ra bởi 
nhiễm trùng nguyên phát ở da xung quanh hốc mắt. 

Những bệnh lý có biểu hiện giống với viêm xoang cấp do vi khuẩn bao gồm các u hạt 
Wegener, carcinoma hay lymphoma, sarcoidosis và ở những BN suy giảm miên dịch, đái 
tháo đường, viêm xoang do nắm. Viêm xoang mạn tính có biểu hiện tắc nghẽn xoang mạn 
tính, mũi sau nhỏ giọt, ho, đau đầu và hơi thở hôi. 

Bệnh nắm Mucor ở mũi não là một bệnh lý nhiễm nắm gây phá hủy các xoang. Có thể 
nhìn thấy một vậy đen trên niêm mạc mũi hoặc khâu cái. 


Hình 38.23. Gọi sáng xoang. 

Khám. Có hai cách thường được sử dụng trong rọi sáng các xoang. Phương pháp đơn 
giản là đặt một ngọn đèn hoặc đèn chiếu sáng qua mô trong miệng của BN. Phòng phải 
hoàn toàn tối đen và BN phải ngậm môi lại để che đè soi. Xoang bình thường có thê nhìn 
thấy qua làn đa mặt và xuất hiện với cảm giác ấm áp. Phương pháp này có lợi thế là có thể 
so sánh được hai bên. Phương pháp thứ hai tránh sự cần thiết phải làm sạch đèn soi giữa 


các lần khám. Đặt đèn trên bờ dưới ô mắt và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng, nhìn chăm chú vào 
miệng BN để quan sát xem khẩu cái cứng được chiếu sáng hay không — xem Hình 38.23. 


38.4. MIỆNG VÀ HỌNG 
38.4.1. Giải phẫu 
Răng cửa Răng cửa 
bên giữa Khẩu cái mềm 


Cung khẩu : 
cái - hầu Răng nanh 


Lưỡi gà 
786 Thành sau 
hầu - 


Hạnh nhân Răng hàm số 3 


khẩu cái 
Răng hàm số 2 
Cung lưỡi - Răng hàm số 1 
hầu 


Răng tiền 
hàm số 2 
.Răng tiền 
Rãnh giữa hàm số 1 
Hình 38.24. Giải phẫu miệng và họng. 
Cấu trúc giải phẫu chính của khoang miệng (Hình 38.24) bao gồm: 

— Môi: được phủ bởi lớp biểu mô mỏng và nhiều nhú mạch máu (làm cho môi có 
màu đỏ). 

— Lưỡi: bám vào xương móng, có chức năng ăn uống, phát âm, khu vực chính để 
cảm nhận các vị thức ăn. Nó có một rãnh dọc giữa và kêt thúc ở phía sau lố tịt. Bê mặt gô 
ghê gôm những gai lưỡi vì chúng được phủ bởi các nhú. Các nhú dạng nâm có ở đỉnh lưỡi 
và hai bên lưỡi. Nhú lớn nhât ở phía trước lỗ tỊt gọi là nhú dạng vòng. Chúng chia lưỡi 
thành 2/3 trước và 1/3 sau. 

— Răng 

— Khẩu cái cứng: là một cấu trúc xương lõm. Phía trước, nêm mạc gấp nếp gọi là các 
nêp khâu cái. Khâu cái mêm là lớp cơ mêm dẻo, kêt thúc ở lưỡi gà, giúp đóng mũi hâu khi 
nuôi. 


— Các nụ vị giác ở hai bên của lưỡi. Thừng nhĩ, là một nhánh của dây thần kinh mặt, 
nhận tính hiệu vị giác từ 2/3 trước lưỡi và dây thần kinh thiệt hầu nhận vị giác ở 1⁄3 sau 
lưỡi. Vị mặn được cảm giác bởi hai bên lưỡi, vị ngọt ở đầu lưỡi, vị đắng và chua ở 1⁄3 sau 
lưỡi do dây thần kinh thiệt hầu chỉ phối. 

— Các tuyến nước bọt tiết nước bọt làm trơn miệng, nó chứa enzyme tiêu hóa như 
amylase thủy phân tinh bột. Tuyến lớn nhất là tuyến nước bọt mang tai, nó đồ ra ống 
Stensen và qua một nhú đối diện với răng hàm số I của hàm trên. Tuyến dưới hàm có kích 
thước nhỏ hơn, nó nằm ở dưới góc xương hàm dưới, đồ qua ống Wharton đến nhú hai bên 
hăm dưới lưỡi. Nhỏ nhất là tuyến dưới lưỡi, nó nằm ở sàn miệng gần lưỡi và đồ ra ngoài 
qua nhiều ống nhỏ. 


38.4.2. Bệnh sử 
Questions box 38.5. Những câu hỏi để hỏi BN đau ở miệng và họng. 
7 97 I. Ông/bà bị đau ở miệng phải không? (bệnh về răng, loét) 
2. Cơn đau như thê nào? (âm ỉ, đêu — đau răng; chỉ khi hoạt động — viêm họng; đau khi ăn — 
bệnh ở khớp thái dương hàm) 
3... Khi nuốt ông/bà có đau không? (viêm amidal, loét hầu họng) 
4. Cơn đau kéo đài bao lâu rồi? (cấp tính gợi ý viêm nhiễm) 
5... Ông/bà có vấn đề gì với hàm răng của mình không? 
Questions box 38.6. Những câu hỏi để hỏi BN loét miệng. 
I. Ông/bà có bị nhiều hơn một ô loét ở miệng? (đa ô loét gợi ý bệnh hệ thống, như bệnh 
Crohn) 
2. Chúng làm cho ông/bà bị đau không? (nếu không đau gợi ý bệnh ác tính) 
3; Ông/bà có bị loét hay có thương tốn khác ở âm đạo, dương vật, hậu môn? (gợi ý bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, bệnh Crohn). 
4. Ông/bà có cảm thấy không được khoẻ và có loét ở môi? (thường do nhiễm Herpes Simplex) 
5.. Ông/bà có bị loét lần nào tương tự? (gợi ý loét áp tơ) 
6. Ông/bà có hút thuốc hay uống rượu? (loét ác tính) 


Questions box 38.7. Những câu hỏi để hỏi BN bị khàn giọng. 


Ông/bà khàn giọng bao lâu rồi? (bệnh sử mới xuất hiện gợi ý viêm thanh quản) 
Triệu chứng có nặng lên không? 
Ông/bà có bị chân thương ở vùng cỗ? 


Tu l2 


Ông/bà có bao giờ hút thuốc? (carcinoma thanh quản, carcinoma phối, liệt thần kinh quặt 

ngược thanh quản) 

5. Ông/bà có hay nói lớn không? (sử dụng quá nhiều, u nhú thanh quản) 

6. Ông/bà có sử dụng thuốc gây mê gần đây không? (chấn thương khí quản do đặt nội khí 
quản) 

7. Ông/bà có bệnh về tuyến giáp? (cường giáp) 


Các triệu chứng quan trọng của các bệnh miệng và họng bao gồm: 
— Đau ở miệng và họng (xem Questions box 38.5). 
— Loét (xem Questions box 38.6). 


785 


— Chảy máu: xem máu chảy từ đâu (lợi, họng hay ho ra máu). Tìm nó nếu BN cảm 
thây có một khôi trong miệng hoặc họng, xem liệu còn nơi nào chảy máu nữa không hoặc 
BN có đang sử dụng thuôc chông kết tập tiêu câu hay thuôc kháng đông không? 

— Một khối hoặc u cục lỗi lên trong miệng: hỏi xem nó có đau (nhiễm trùng) hay 
không, cơn đau xuât hiện bao lâu rôi và liệu nó có chảy máu (u tân sinh)? 

— Khô miệng: hỏi về tiền sử sử dụng thuốc (thuốc chống trầm cảm, anti histamine), 
xạ trị gân đây (phá huỷ các tuyên nước bọt), khô mắt (hội chứng sicca) và nâm ở miệng 
(có kêt hợp candida). 

— Khó nuốt: hỏi điều này nếu BN chỉ khó nuốt chỉ với chất rắn (chít hẹp hoặc khối u 
thực quản) hoặc cả chât răn lần chât lỏng (vân đê vê vận động thực quản) hoặc kêt hợp với 
đau họng (viêm amidal). 

— Nói khó: khó khăn khi sử dụng lời nói (xem Questions box 38.7). 

38.4.3. Công cụ thăm khám 
Thăm khám họng bao gồm quan sát và sờ. 

— Nhìn, quan sát môi tìm loét do herpes, hội chứng Peutz — Jeghers, tím và khối u 
xuât hiện trên môi. Nguyên nhân thường gặp nhật là bọc niêm dịch (mucocele — xem Hình 
38.25), tôn thương dạng nang có thê dài tới vài cm. Nguyên nhân gây ra bởi những tôn 
thương chân thương làm hoặc tắc nghẽn tuyên nước bọt nhỏ. 

: mm. 


Hình 38.25. Bọc niêm dịch. 

— Nhìn niêm mạc má, khẩu cái, răng. Sử dụng đèn, bộc lộ nêm mạc má bằng cây đè 
lưỡi. Chú ý bất cứ dẫu hiệu nào của viêm (đỏ, phù,...). Nhìn lỗ đồ tuyến mang tai (đối với 
trường hợp viêm nhiễm). Một mảng trăng không đau (bạch sản) có thê xuất hiện ở lưỡi, 
lợi, niêm mạc má. Đây là gợi ý cho tiền ung thư. Máng giống Lichen cũng có thê là nguyên 
nhân gây tốn thương mảng trắng không đau ở miệng, nó có dạng lưới. Tìm tổn thương 
dạng khối hoặc loét (xem Hình 38.28). Khám răng tìm sâu răng và dấu hiệu nhiễm trùng 
rõ ràng. 

— Khám lợi, chú ý dấu hiệu phì đại (liên quan đến việc sử dụng phenytoin, bệnh bạch 
cầu hoặc thai kỳ), chảy máu và viêm nhiễm. Mảng đỏ là dạng bắt thường niêm mạc miệng 


789 


với đặc điểm có những nốt sân đỏ tươi dễ chảy máu. Nó có nguy cơ tiềm tàng ác tính cao 
hơn cả bạch sản. 


— Ở miệng ta phải kiểm tra lưỡi đầu tiên, yêu cầu BN đưa lưỡi ra ngoài, di chuyên từ 
bên này sang bên kia. Yếu vận động cơ lưới có thể do các bệnh lý thần kinh hoặc cơ. Tìm 
khối u hoặc sự thay đổi của niêm mạc với các phần khác của lưỡi. Bề mặt lưỡi có thê đỏ ở 
một số nơi lộ ra những nhú mạch máu được bao xung quanh bởi lớp viền màu trắng hoặc 
vàng trông giống như bản đô. Nó còn được gọi là “lưỡi địa hình” và khá lành tính. Lưỡi 
kéo dài và nhuộm màu (từ thức ăn hoặc thuốc lá hoặc vi sinh vật) làm các nhú ở luỡi trở 
nên đen và rậm lên. Điều này gợi ý sự lành tính. Sự tăng sinh quá mức các rãnh lưỡi, người 
ta gọi là lưỡi bìu (scrotal tongue — xem Hình 38.26), nó cũng là tôn thương lành tính. Tìm 
kiêm bằng chứng của nhiễm candida (xem Hình 38.29) với tôn thương trăng bao phủ niêm 
mạc viêm và có thể là kết quả của suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng kháng sinh kéo dài. 


vở XZ/N N 


Hình 38.26. Lưỡi bìu. 

— Kiểm tra sàn miệng và dưới lưỡi. Yêu cầu BN cong lưỡi lên hướng về phía khẩu 
cái cứng giúp chúng ta dễ quan sát hơn. Những tĩnh mạch lớn có thê thấy được ở đưới lưỡi 
ở người cao tuổi. Chúng lành tính và không gây chảy máu. Kiểm tra niêm mạc bề mặt tìm 
những bắt thường đã mô tả ở trên. Có thê xuất hiện u nang dưới lưỡi (ranula —- xem Hình 
38.27) — một nang lớn chứa chất nhày. Chúng có thê khá lớn và mặc dù không đau nhưng 
gây cản trở việc ăn uống và nói chuyện. 


“để 


Hình 38.27. U nang dưới lưỡi. 


790 


— Kiểm tra khẩu cái cứng và khâu cái mềm đề tìm các tổn thương niêm mạc tương 
tự và đm xuất huyết ở khâu cái cứng. Phì đại xương ở phần sau khẩu cái cứng là những 
dấu hiệu lành tính thường gặp. Nó thường nằm ở đường giữa và thường có nhiều thuỳ con. 
Nó gọi là torus palatinus — câu trúc lồi ở đường giữa của khẩu cái cứng. 


__ — Cảm giác lưỡi bằng tay có đeo găng. Nắm nó bằng một ít gạc với một tay và sờ 
băng tay còn lại. 2/3 trước lưỡi có thê sờ được mà không gây phản xạ nôn. Cảm giác chai 
cứng (khó sờ) ở bât kỳ tôn thương nào (là một dâu hiệu ác tính). 

— Bây giờ sờ cảm giác sàn miệng. Sử dụng cả hai găng tay, cảm giác bằng ngón tay 
trỏ tay phải vào một điểm ở dưới lưỡi và đây xuống dưới. Ngón trỏ tay trái đặt ở đưới cằm 
và đây lên trên. Sử dụng ngón tay cái và giữa tay tráo đặt vào má BN giữa hai hàm răng 
đê tránh trường hợp BN căn các ngón tay của thây thuộc. Dùng các ngón tay đê sờ khôi u 
và đánh giá sự nhạy cảm đau của chúng. Cảm nhận tuyên nước bọt dưới hàm. 

___— Yêu cầu BN nói “Ah” để kiểm tra vòm họng và lưỡi gà. Thường dùng cây đè lưỡi 
đê việc quan sát được chính xác hơn. Sử dụng hai cây đè lưỡi đề quan sát sâu hơn. Lưỡi 
nên ở vị trí phía sau hàm răng. Đặt cây đè lưỡi quá sâu khiên BN buôn nôn, đặt quá gân vê 
phía trước khiên cho lưỡi cuộn lại và che lâp hầu. Kiêm tra amydal (chú ý kích thước, hình 
dáng, màu sắc, sự chảy mủ và màng bao phủ bên ngoài — nó có thê bị che lâp đi ở người 
trưởng thành hoặc không thây). Amydal to lên được phủ bởi một lớp màng hoặc mủ là đặc 
trưng của viêm amydal do vi khuân hoặc virus. Sự phì đại này có thê xảy ra ở BN bị bệnh 
bạch câu hoặc lymphoma. Nhớ kiêm tra hạch lympho ở cô. 

— Những thứ cần phải nhìn, sờ và nghe khi khám miệng và họng: 

+ Viêm nứt góc miệng (angular stomatitIs). 

+ Trạng thái của răng và nướu. 

+ Loét ở nướu và lưỡi (Herpes simplex), loét áp tơ, nhiễm candida (xem Hình 
38.29). 

+ Khối nhày (cân nhắc ác tính). 

+ Mủ ống mang tai. 

+ Nốt Koplik (sởi, xem hình Hình 38.30) 

+ Lưỡi: trơn (thiếu sắt, vitamin B12), lớn (bệnh cực đại đầu chi, khối u), lưỡi có 
dấu răng và bần (bệnh neuron vận động), loét to và có mảng trắng. 

+ Amydal: thấy hoặc không, viêm hoặc bao phủ bởi mủ, phì đại (Iymphoma). 

+ Các tuyên nước bọt: kích thước và tăng cảm giác đau, đè vào lỗ đỗ của tuyến xem 
mủ có chảy ra không. 

+ Hạch lympho sưng và chảy dịch: tăng nhạy đau và sự phì đại (xem Hình 38.3 1). 

+ Tiếng ho và khò khè. 


+ Sự chỉ phối của các dây thần kinh sọ, nếu cần thiết. 


791 


Hình 38.30. Nốt Koplik. 


792 


Hình 38.31. Áp xe dưới hàm. 


38.4.4. Viêm hầu 

Cơn đau họng do viêm hầu xuất tiết ở người lớn thường do nhiễm trùng thứ phát. 
Nguyên nhân thường gặp bao gồm virus, đặc biệt là Epstein — Barr virus ở tuôi thiếu niên 
khoảng 50% các trường hợp, trong khi khoảng 10% là liên cầu tan huyết beta nhóm A 
(xem Hình 38.32). Não mô câu là nguyên nhân không thường gặp gây viêm hầu ở TIEƯỜI 
lớn, HIV gây nhiễm trùng cơ hội, đặc thù hơn, có các yếu tố nguy cơ tình dục xuất hiện 
trong bệnh sử. Hai virus phô biến khác gây bệnh là Herpes simplex và adenovirus. Nhiều 
trường hợp không rõ nguyên nhân gây bệnh. Trên lâm sàng, vùng hầu đỏ lên kèm theo có 
hoặc không có loét. 

Tiêu chuẩn lâm sàng giúp xác định nguyên nhân liệu có phải do liên cầu tan huyết beta 
nhóm A hay không (4 tiêu chuẩn theo thang điểm Centor): 

— Không ho. 

- Sốt. 

— Hầu xuất tiết. 
— Hạch cô trước. 

Nếu đủ cả bốn tiêu chuẩn đồng nghĩa khẳng định tác nhân trên gây bệnh. Nếu thiếu ba 
tiêu chuẩn gợi ý cuối thì nhiễm trùng không phải do liên cầu tan huyết. Điều quan trọng là 
phải nhận biết điều này bởi viêm hầu do nhiễm liên cầu tan huyết beta có thê đưa đến nhiều 
biến chứng nhiễm trùng trực tiếp (viêm tai giữa, viêm xoang, áp xe quanh amydale, nhiễm 
trùng khoang dưới hàm — cơn đau Ludwig) và biến chứng gián tiếp (sốt thấp khớp cấp và 
viêm cầu thận cấp). Viêm cầu thận cấp không thê dự phòng bằng kháng sinh. 


Hình 38.32. Viêm họng do Streptococcal. 
793 38.4.5. Viêm nắp thanh quản 


Bệnh hiếm gặp nhưng là nguyên nhân quan trọng gây đau họng. Biểu hiện lâm sàng 
kinh điển với tam chứng: đau họng, đau khi nuốt và sốt. BN có thê có thở rít, dễ nhằm lẫn 
với hen. Hít vào có tiếng khò khè do có viêm nhiễm trên nắp thanh quản. Ứ đọng chất tiết 
là một gợi ý khác giúp chẩn đoán. Cần phải chỉ định điều trị nội khoa tích cực để ngăn 
chặn tắc nghẽn đường hô hấp. 

38.5. CAN LAM SANG CHAN ĐOAN 

CT scan đầu có thê sử dụng thường quy đê giúp chân đoán viêm xoang và các khối u 
vùng hầu họng. Chúng có thê giúp nhận ra sự lan tràn của nhiễm trùng vào trong não hoặc 
ô mắt (xem Hình 38.33 và Hình 38.34). 

Thị trường có thê được định vị chính xác bằng biểu đồ thị trường. Hình ảnh chụp võng 
mạc thường được sử dụng đề tầm soát cho những BN đái tháo đường. 

⁄ “ ¬ ` 


£ `. ` 


Hình 38.33. Carcinoma vùng hầu họng. Hình ảnh cho thấy một khối u 
phần mềm làm tắc mũi hầu bên phải và vòi Eustachian (P). 


Hình 38.34. Viêm xoang cấp. Hình ảnh chụp tư thế axial cho thấy xoang 
hàm bên phải trở nên mờ đục. Xoang hàm bên trái mờ hoàn toàn, chỉ 
nhìn thấy một bóng khí nhỏ. 


T&O”C essentials 


1. Bệnh tại chỗ hay bệnh hệ thống quan trọng có thể bị bỏ qua trừ phi mắt và tai được thăm khám 
như một phân của các thăm khám nội khoa thông thường khác. 

2. Soi đáy mắt chính xác bằng đèn soi đáy mắt nên được sử dụng thường quy. Thuốc dãn đồng tử 
có thê cân thiệt đê có được một kêt quả chính xác. 

3. Những dấu hiệu khó quan sát ở mắt, ví dụ như hội chứng Horner có thê bị bỏ qua trừ phi có đủ 
thời gian đên quan sát rõ ràng và so sánh hai bên. 


Bài test OSCE 


Khám mắt 


Bà Barker bị đau hai mắt. Vui lòng khám củng mạc và kết mạc cho bà ấy. 
1. Nhìn BN từ phía sau, có lẽ sẽ gợi cho ta một vài dấu vết để chẩn đoán. 

2. Quan sát để tìm dấu hiệu vàng củng mạc mắt. Theo dõi diễn tiến nếu có. 

79 B 3. Nhìn kết mạc có nhợt nhạt, sung huyết, phù nề hoặc tụ máu dưới kết mạc không. 

4. Chú ý bất kỳ vùng đỏ nào (mắt đỏ một bên trong viêm mống mắt). Nếu kết mạc xung huyết 
trung tâm — cương tụ rìa gặp trong viêm mông mắt hoặc lan ra ngoại vi — cương tụ kêt mạc gặp 
trong viêm kêt mạc. 

5.. Nếu kết mạc bị sung huyết thì cần sử dụng găng tay trước khi kéo mi mắt xuống. Chú ý bất kỳ 
dịch gì chảy ra ở mặt (viêm kêt mạc). 

6. N ếu kết mạc nhọt nhạt, kéo mi mắt xuống và so sánh với vùng trắng như hạt ngọc trai phía sau 
kêt mạc và vùng đỏ ở phía trước. 

7. Nếu phù, tìm dấu hiệu mắt lỗi và những dấu hiệu khác của cường giáp. 

§.. Nhìn mống mắt (BN có cảm giác có màn sương che phủ gợi ý phù hoặc viêm). 


9. Nhìn và test phản xạ đồng tử (đồng tử nhỏ không đều trong viêm mống mắt, dãn đồng tử hình 
bâu dục với phản xạ ánh sáng kém gợi ý glaucoma câp). 

10. Đánh giá vận nhãn (đau trong viêm mống mắt). 

11. Soi đồng tử (loét giác mạc màu đen dưới sự kiểm tra của ánh sáng đỏ). 

12. Tìm bằng chứng của viêm mạch máu hệ thống (xét nghiệm nước tiểu). 


Soi đáy mắt 
Ông Abbott bị đái tháo đường đường. Vui lòng soi đáy mắt cho ông ấy. 
I.. Đồng tử phải được làm dãn trước khi soi. 
2. Sử dụng đèn soi đáy mắt với quy trình nhất định được cho phép. 
3... Tìm sự thay đổi của tăng huyết áp và đái tháo đường trên võng mạc. 
Mắt thị lực 
Cô Jenny Elder đang bị mắt thị lực đột ngột. Vui lòng khám cho cô ấy. 
1. Kiểm tra mức độ mất thị lực mỗi bên mắt, đánh giá thị trường đầy đủ. 


2. Đánh giá phản xạ đồng tử bằng đèn và ánh sáng phòng, sự khiếm khuyết phản xạ đồng tử (tôn 
thương thân kinh thị). 

3. Kiểm tra sự vận nhãn và hỏi BN có đau khi vận nhãn (viêm thần kinh thị). 

4. Kiểm tra đáy mắt. Chú ý dấu hiệu phù gai thị, có màu hồng hoặc trăng bất thường (thiếu máu 
cục bộ thần kinh thị), chú ý sự nhợt nhạt của võng mạc (tắc động mạch), xuất huyết (tắc tĩnh 
mạch) và huyết khối rõ ràng (ngay chỗ phân nhánh của động mạch). 


5. Kiểm tra thị giác màu sắc nêu có bảng test đỏ — xanh lục phù hợp (tìm sự phá huỷ thần kinh thị). 


796 


6. Ngheâm thôi động mạch cảnh (hẹp động mạch cảnh). 
7... Bắt mạch (rung nhĩ), đo huyết áp (tăng huyết áp). 
8. Tổng phân tích nước tiểu hoặc protein (viêm mạch máu). 
Khám tai 
Ông Li than đau nhức tai. Vưi lòng kiểm tra ống tai ngoài và màng nhĩ cho ông Ấy. 
1. Chú ý nếu BN có vẻ không được khoẻ hoặc sốt. 
2. Quan sát loa tai và ống tai ngoài tìm nốt tophy, viêm da, viêm mô tế bào, dấu hiệu chân thương 
(tụ máu), sẹo (phâu thuật) và chảy dịch — mủ. 
3. Quan sát cả hai ta. 
4. Hỏi BN nếu BN đau nhiều, trước khi dùng đèn soi tai để thăm khám ống †ai ngoài và màng nhĩ. 
5... Tìm hồng ban hoặc chỗ sưng lên của loa tai, ráy tai, mủ hoặc chảy dịch tai từ màng nhĩ. 
6. Quan sát màng nhĩ chú ý có thủng, thừng nhĩ hoặc mắt tam giác sáng. 
7. Kiểm tra khả năng nghe bằng nghiệm Weber hoặc Rinne. 
§.. Sờ khớp thái dương hàm để xem có đau và tiếng kêu lắc rắc (dựa vào cơn đau). 
9... Quan sát họng đề tìm sự viêm nhiễm (dựa vào cơn đau). 
Khám họng 
Cô Peta Smith than phiền về đợt đau họng tái phát. Vui lòng khám cho cô ấy. 
1. Đeo găng, lẫy răng giả ra. Chú ý nếu có đờm dãi, ửng đỏ hoặc BN có khó chịu. 
2. Mở đèn và yêu cầu BN mở miệng to ra. 
3. Kiểm tra miệng và hầu với cây đè lưỡi. Chú ý sự to ra của amydal và bất cứ mảng hồng ban 
hoặc bât cứ dâu hiệu nào của viêm nhiễm. 
4. Chú ý nêu BN không thê mở miệng hoàn toàn (cứng hàm). 
5. Cảm nhận khoang miệng và lưỡi nhẹ nhàng với các ngón tay có đeo găng. 
6.  Sờ các hạch cổ một cách cân thận. 
7. Đo thân nhiệt (sốt). 
§.. Yêu cầu thăm khám mũi với đèn soi tai (viêm mũi) và soi thanh quản gián tiếp nếu CÓ ØỢI ý. 


Một vài test khác có thê bao gồm: phết họng (viêm amydale do vi khuẩn) và một số test nhanh 
phát hiện EBV và monospot test (sốt VIrUS). 


OSCE ôn tập 


Thăm khám mắt, tai, mũi, họng 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 


Í. 


g3 #9 £ @ì 


Người phụ nữ này mất thị lực, hãy hỏi bệnh sử và thăm khám cho bà ấy. 

Người phụ này than phiền rằng bà ấy bị đau mắt đỏ, hãy thăm khám cho bà ấy. 

Người đàn ông này bị nhìn đôi, hãy thăm khám cho ông ấy. 

Người đàn ông này bị đái tháo đường và có vấn đề về thị lực, khám thấy đồng tử ông ấy dãn, 
hãy soI đáy mắt cho ông ây. 

Người phụ nữ này bị đau họng, hãy thăm khám cho bà ấy. 

Người phụ nữ này nói rằng bà ấy lại bị viêm xoang, hãy thăm khám cho bà ấy. 

Người đàn ông này bị loét miệng, hãy hỏi bệnh sử và sau đó thăm khám cho ông ấy. 


Người đàn ông này bị điếc, hãy hỏi bệnh sử và sau đó thăm khám cho ông ấy. 


^ O THĂM KHÁM VÚ 


Hạnh phúc nhất là khi thầy thuốc có được bệnh sử đầy đủ, cái nhừn sắc bén và suy luận tốt. 

Malter Œ Alvarez (1976) 

Khám vú là phần cự kỳ quan trọng trong thăm khám tổng quát. Ở những BN nữ 40 

tuôi hoặc hơn, thăm khám tầm soát ung thư vú được khuyến cáo (tự khám vú mỗi tháng 

và đến bác sĩ khám hàng năm) nhưng không có bằng chứng thuyết phục về giá trị của việc 
tự thăm khám vú. 


39.1. GIAIT PHAU 

Ở phụ nữ, vú năm đè lên cơ ngực lớn và trải đài từ xương sườn số 2 đến xương sườn 
số 6 ở phía trước khung sườn, vì thế vú bao phủ phần lớn phía trước thành ngực. Ở phía 
trước, mô vú trải dài từ dưới xương đòn đến giữa xương ức; còn ở phía ngoài, mô vú trải 
dài nách và có thê ra phía sau đến cơ lưng rộng(xem Hình 39.1). Vùng này có hình 
dáng vuông vức hơn là hình tròn. Đuôi nách (tail of Spence) là một vùng trải rộng của 
phần trên ngoài của vú theo hướng lên trên đến nách. Đuôi nách dọc theo bờ dưới của cơ 
ngực lớn và có thê đi qua mạc sâu để tiếp cận đến các hạch Iympho ở nách. 


 , 
“= 
le 
= 
SE 
Ö 


Đuôi nách 


Hình 39.1. Giải phẫu vú. 


795 


Về mặt hình thái, vú có hình nón với đáy là thành ngực và đỉnh là núm vú nằm ở trung 
tâm của vú. Có một quằng da sắc tố quanh núm vú gọi là quằng vú. Kích cỡ của quâng vú 
rất khác nhau ở phụ nữ, quằng vú chứa các tuyến Montgomery. Những tuyến này tiết các 
dịch dầu có tác dụng bôi trơn và bảo vệ núm vú. Lớp mạc nông xung quanh vú tách biệt 
với da bằng mô mỡ dưới da dày khoảng 0,5 — 2,5 cm. Lớp mạc nông này dính với da bởi 
các mô liên kết sợi kéo dài gọi là dây chẳng Cooper. 

Thành phần của vú gồm mô mỡ, mô tuyến và mô liên kết sợi. Ngoại trừ các mô tuyến 
sữa, hầu hết các thành phần còn lại của vú đều là mô mỡ. Tuyến vú ở phụ nữ trưởng thành 
có khoảng 14 — 18 phân thùy không đều nhau, tất cả cùng hội tụ tại núm vú. Sữa được tiết 
ra từ các phân thùy sẽ được đồ vào các ông góp ở mỗi phần thùy, đường kính khoảng 2 
mm, rồi tới các xoang chứa sữa dưới quâng vú có đường kính từ Š đến 8 cm. Có tất cả 
khoảng 5 đến 10 ống dẫn sữa mở ra ở núm vú. 

Có rất nhiều bất thường lành tính của vú gây thay đổi hình thê và các biểu hiện khác 
của vú, gồm: 

— U sợi tuyến vú (fibroadenomas) gây ra do sự tăng trưởng quá mức của các mô liên 
kết xung quanh vú. 


— Nang vú do tắc các ống thu thập. 
— U nhú lòng ống dẫn sữa. 


— Dãn ống tuyến vú xuất hiện khi các ống dẫn sữa gần núm vú dãn ra, thành ống dày 
và ông dẫn được lấp đầy bởi dịch gây chảy dịch ra ngoài núm vú. 
39.2. BỆNH SƯ 

Cũng giống như thăm khám các cơ quan khác, hỏi bệnh sử là bắt buộc trước khi thăm 
khám tuyến vú. Những câu hỏi thiết yếu để hỏi BN phải xoay quanh những vấn đền như: 
khoảng thời gian mà BN cảm thấy được có khối u ở vú; đau; sự thay đôi về kích cỡ, hình 
thái của vú; mối liên quan đến chu kỳ kinh và sự chảy dịch qua núm vú. Hỏi BN có tự 
thăm khám vú của mình đều đặn không và có nhận ra sự thay đổi nào không. Đồng thời 
cũng hỏi về tiền sử chọc hút nang gì đó ở vú trước đây hay không. 

Tìm những yếu tổ nguy cơ liên quan đến ung thư vú như tiền sử gia đình có người bị 
ung thư vú hoặc ung thư buông trứng. Tiền sử bản thân có liên quan đến ung thư vú như: 
béo phì, thời gian bắt đầu kinh nguyệt sớm, mãn kinh trễ, mang thai lần đầu muộn, sử dụng 
rượu nặng, phơi nhiễm với tỉa xạ và sử dụng oestrogen ở thời kỳ hậu mãn kinh. Ở những 
BN có tiền sử tăng sản (ống dẫn sữa hoặc phân thùy tuyến vú) không điển hình làm tăng 
nguy cơ ung thư vú lên 3 đến 5 lần. Tuy nhiên, ba phần tư BN ung thư vú không biết được 
yếu tố n8ØuUV CƠ. 

Các gen gây ung thư vú BRCAI và BRCA2 có tương quan mạnh đến tần suất xuất 
hiện ung thư vú (và ung thư buồng trứng) ở nữ cũng như ung thư vú ở nam giới. BN có 
tiền sử gia đình có nhiều người bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng cần phải hỏi BN 
có làm xét nghiệm di truyền học hay chưa. Chụp nhũ ảnh tầm soát được khuyến cáo thường 
quy cho tất cả phụ nữ trên 50 tuổi. 

Nữ hóa tuyến vú ở nam giới có thể do tác động của liệu pháp hormone hoặc thuốc 
(điều trị careinoma tuyến tiền liệt hoặc sử dụng aldactone — spironolactone). Thường có 


799 


tăng cảm giác da, vú lớn cả hai bên thường lành tính nhưng nếu lớn ở một bên thì đa phần 
do nguyên nhân ác tính. Vì tốn thương ác tính ở tuyến vú thường xuất hiện ở những BN 
có nữ hóa tuyến vú nên vú lớn không cân xứng ở nam giới cần phải quan : tâm đặc b 
Carcinoma tuyến vú ở nam giới ít gặp khoảng 100 lần so với nữ giới vì mô tuyến vú ở nam 
giới rất ít và bệnh lý này lại ít khi được nghĩ đến nên phần lớn bệnh đã xâm - lấn ra xung 
quanh ở ngay thời điểm bệnh được phát hiện. : 


39.3. THĂM KHÁM NT 


Đề việc thăm khám vú được thực hiện một cách hoàn chỉnh, cần có nhiều thời gian đề 
làm điều này (khoảng 3 phút cho mỗi bên). Trước khi bắt đầu thăm khám cần phải giải 
thích rõ ràng cho BN biết được những gì thầy thuốc sẽ thực hiện. BN: cần được che phủ 
bởi một Hàng sạc đối v VỚI kkc chưa Pệt khám. Á 


tuyến v vú (LR+ = 14,1 và LR-= 0 47). 


Hình 39.2. CarciyiE vú phải, hình ảnh cho thấy vú phải nằm cao hơn, 
da bị lõm và co rút. núm vú. 


39.3.1. Nhìn 


Yêu cầu BN ng ồi _ Ê và bộc lộ hoàn toàn vùng ngực. Vẫn còn bàn cãi về giá trị của 
việc quan sắt t tuyến vú như là một phần của thăm khám thực thể nhưng những ung thư tiễn 
triển có thể ‹ lan sắt rõ ràng bằng cách này. Nhìn vào núm vú, nêu núm vú co rút thường 
do ung thưh hoặc sơ: hóa, một sô BN bình thường cũng có co rút núm vú, điều quan trọng 
là phải ì hỏi BN Sự ro rút núm vú này xuất hiện bao lâu rồi. Trong bệnh Paget tuyến vú 
(bệnh nền. sây ung thư vú) gây đỏ ở một bên núm vú và chảy máu ở da. Kích cỡ của vú có 
thê không. cân đối ở những người bình thường, điều quan trọng là phải hỏi họ, sự bất cân 
xứng này xuất hiện mới hay đã lâu rồi. 


500 


Kế tiếp nhìn vào phần còn lại của da, quan sát các tĩnh mạch trên da nếu xuất hiện rõ 
ràng ở một bên có thê do ung thư vú, da bị rút lõm hoặc có dạng như quả cam (có thê gặp 
ở ung thư vú tiến triển là phù lõm da do các tuyến mồ hôi). 

Các mảng đỏ da xuất hiện dai dằng ở quằng vú có thể do viêm da hoặc kích ứng da 
nhưng nếu không cân xứng hai bên hoặc không đáp ứng với điều trị có thê là một bệnh lý 
ác tính ở vú như bệnh Paget tuyến vú. 

Yêu cầu BN đưa tay lên đầu và sau đó hạ xuống từ từ. Nhìn sự dịch chuyển của núm 
vú hoặc da, sự đây lệch vị trí của núm vú hoặc khối u cỗ định của vú (xem Hình 39.2). 

Chú ý bất kỳ khối u nào thấy được rõ ràng ở nách. Yêu cầu BN thả lỏng tay và khép 
vào hông. Sau đó thầy thuốc dùng tay đây tay BN ra trong khi yêu cầu BN chống lại kháng 
lực đề đánh giá cơ ngực lớn. Vùng trọng tâm này có thể lõm hoặc cô định. 


Chú ý những bệnh lý không liên quan đến tuyến vú như lõm ngực (pectus excavatum), 
lồi ngực (pectus crainatum), phông tĩnh mạch do tắc tĩnh mạch chủ dưới và những dấu hiệu 
của nam hóa như nỗi mụn trứng cá và rậm lông. 

39.3.2. Sờ 

Khám cả vùng thượng đòn và vùng nách để tìm các hạch lympho. Tuy nhiên, có thể 
rất khó khăn vì khó phân biệt các hạt mỡ ở nách với sự to lên của các hạch lympho. 

Sau đó yêu cầu BN nằm xuống. Việc thăm khám chỉ được thực hiện khi vú nằm phẳng 
trên thành ngực. Nếu vú lớn, thao tác đặt tay BN ra sau đầu khi thăm khám ở bờ ngoài của 
vú và đưa khuỷu tay lên ngang vai khi thăm khám ở bờ trong có thể hữu ích. 

Thao tác sờ được thực hiện một cách nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay của 3 ngón giữa 
song song với các viền vú. Sờ để cảm giác ở mỗi phần tư của vú theo một hệ thống (xem 
Hình 39.3a). Đừng nặn bóp vú vì nó có thể tạo ra cảm giác như thể chúng ta sờ được khối 
u. Khám tổng thể nên được thực hiện trong vùng hình vuông được giới hạn bởi xương đòn, 
xương ức, đường nách giữa, xương sườn 6. Bắt đầu từ trong nách và sờ theo một đường 
hướng xuống dưới tới xương sườn 6. Kiểu khám này giống như gặt lúa, theo những đường 
dọc hình zig zag để khám toàn bộ vú (xem Hình 39.3b). Không có cách nảo là khám đúng 
cả miễn là tất cả các vùng của vú phải được khám. Có thể sờ theo mỗi phần tư, theo kiểu 
xoắn ốc từ núm vú hướng ra ngoài hoặc theo dạng cánh hoa (flower petal) từ núm vú tỏa 
ra quanh vú. 

Mỗi vùng thăm khám ba lần, di chuyên tay với phạm vi nhỏ và áp lực tay thầy thuốc 
sờ cũng phải nhẹ nhàng. Thao tác sờ sẽ khó chính xác đối với những BN có cấy silicon. 
Cách thăm khám tốt nhất đối với những BN này là cho họ nằm ngửa và tay để dọc xuôi 
theo thân mình. 

Kế tiếp sờ để cảm giác phía sau núm vú và chú ý những u cục được sờ thấy. Đồng thời 
quan sát bất kỳ dịch nào chảy ra từ núm vú: máu loãng (u nhú ống dẫn sữa, u xơ tuyến vú 
hoặc carcinoma), dịch huyết thanh vàng (u xơ tuyến vú), dịch huyết thanh (g1ai đoạn sớm 
của thai kỳ), dịch sữa (tiết sữa), dịch màu xanh (dãn ống tuyến sữa). 

Đừng nhằm lẫn những cấu trúc bình thường với khối u. Chúng ta có thể có cảm giác 
của khối u khi sờ thấy xương sườn hoặc khớp sườn ức nếu chạm quá sâu. Chúng ta có thể 
sờ được các mảng mềm như cao su (mô sợi tuyến) bình thường, đặc biệt ở phân tư trên 


601 


ngoài. Bình thường có thể sờ thấy mô vú hơi cứng ở quẳng vú và phần tư trên ngoài thường 
đặc. 


Vú trái 
Đuôi nách 
Vú trên 
Trên ngoài 
Vú dưới n c. 
Dưới ngoài 
›x...... 


bị 
Hình 39.3. Khám vú, (a) kiểu một phần tư, (b) khám theo hệ thống. 


39.4. ĐÁNH GIÁ KHỐI U VÚ 


5 đặc điêm sau đây cân phải đánh giá cân thận nêu xác định được khôi u: 


— Vị trí: khối u nằm ở phần tư nào của vú và có gần núm vú không. 

— Kích thước, hình dạng, tính chất của khối u: một nốt cứng, không đều là đặc trưng 
của carcinoma; một nôt cứng, đêu, trơn láng thường là u sợi tuyên vú đặc biệt ở những phụ 
nữ trẻ tuôi. 

— Cảm giác đau: có thê do viêm nhiễm hoặc nang vú; ung thư vú thường không tăng 
cảm giác đau, mặc dù ung thư vú viêm nhiễm thường đi kèm với tăng cảm giác đau. 

— Di động/cố định: di động của u vú được xác định bằng cách giữ vú bằng bàn tay 
người khám và dịch chuyên nó trên thành ngực, trong những carcinoma tiên triên có thê bị 
cô định vào thành ngực. 

— Tổn thương đơn độc hoặc đa khối u: nhiều nốt cục có thê thấy ở các nang lành tính 
hoặc u xơ tuyên vú. 

Nên nhớ rằng những u cục khám được ở vú có thể không liên quan đến tuyến vú gồm: 
u mỡ (lipoma) và nang bả đậu (sebaseous cyst). 

Cũng nên nhớ rằng nhiều BN có tuyến vú bình thường cũng có thê sờ được các u cục 
và mặc dù các tôn thương lành tính có khuynh hướng mêm, di động, đêu; chúng có thê có 
những đặc điêm của một tôn thương ác tính. Nguyên nhân gây ra những u cục của vú được 
liệt kê trong Bảng 39.1. 


Bảng 39.1. Các nguyên nhân gây u cục ở vú. 


Không đau Đau 

Nang. —_ Nang. 
Carcinoma. — Áp xe vú 
U xơ tuyến vú. — UXxơ 

U sợi tuyến vú. - Viêm 
Nguyên nhân không thường gặp: "":. 


— _ Chấn thương, hoại tử mỡ. 
— Các nang khác (nang sữa đóng kén). 
—___ Viêm vú hạt (một bệnh lý viêm nhiễm giống ung thư). &7 
— Thành ngực (lipoma, viêm sụn sườn, bệnh Tietze). lên 
Ở nam giới bị nữ hóa tuyến vú, một đĩa của tuyên vú có thê sờ thấy dưới quâng vú. 
^ ^ ki. ` » Ả ” „ L4 ~., »x® LẺ *% ` ^ F - ^ 
S0 Đây không phải là biêu hiện ở nam giới — những người chỉ có | ›hì đơn độc. Các nguyên 
nhân gây vú lớn ở nam giới nêu trong CHƯƠNG 29...“ 
KG 
£ 
.^~ 
TS 
_ 
À 


@^ 
Sà 
Â 
©) 
⁄ 


. 
ở 
Na 


‹ 


c 
© 5° 
S 
«+ 
) 


T&O”C essentials 


1. Sờ thấy u cục rõ ràng nhất nếu có: 
—_ Thấy được ở ba mặt phăng. 
—_ Phân biệt với các cấu trúc xung quanh. 
— So sánh không cân xứng so với vú còn lại. 
—_ Tôn tại trong suốt chu kỳ kinh. 
— Không trơn láng, giới hạn rõ và di động. 
2. Khối u cục ở tuyến vú có thể là ác tính nếu có những đặc điểm sau: 
—. Cứng. 
—._ Bờ không đều, giới hạn không rõ. 
—_ Không di động hoặc cố định. 
—_ Da có thể bị co lõm. 
80 3 —_ Có thể đi kèm với co rút núm vú hoặc tróc vảy núm vú. 


— Chảy dịch máu qua núm vú. 


— _ Có thể sờ thấy các hạch lympho. 


41 { THĂM KHÁM DA LIẾU, 
MÓNG VÀ KHỐI U Ở DA 


 , 
= 
Ð 
= 
T 
O 


Nguyễn Đăng Khoa 


Một sai lãm được tạo ra vì không biết sẽ có mười sai lầm được tạo ra do không nhìn thấy. 
1A Liadsa/ 


40.1. GIATI PHAU 

Hình 40.1 cho thấy 3 lớp chính của da: thượng bì (biểu bì), lớp bì và mô mỡ dưới da. 
Tất cả các lớp của da đều có thể liên quan đến biến đôi khác nhau trong các bệnh lý ở da. 
Ví dụ: hầu hết khối u ở da phát sinh ở lớp thượng bì (xem Hình 40.2), một số sang thương 
hồng ban bóng nước xuất hiện giữa lớp thượng bì và lớp bì, bướu mỡ là những khối u xuất 
hiện ở lớp mỡ dưới da. Các phần phụ của da gồm tuyến mồ hôi (có hai loại là tuyến mồ 
hôi toàn vẹn — xuất hiện ở hầu hết các nơi trên cơ thể, có chức năng tiết ra mồ hôi đề làm 
mát cơ thể; tuyến mô hôi bán hủy — xuất hiện ở nách và quanh hậu môn, chúng không có 
chức năng làm mát), nang lông (xem Hình 40.3) và móng là những vị trí thường gặp của 
nhiễm trùng. 


Tiểu thể Meissner 


Đầu tận tự do : 
._—__ củadâyTK Lông Lớp sừng 
Đầu tận 
Lớp hạt 
đe) 
le) 
B_ Lớp gai 
5 p gai 
ˆ= 
= “ 
Tuyến bả 
œ -~ 
†T————Mỡ dưới da 


Mạc sâu 


Tuyến mồ hôi Nang lông 
Đầu tận dây TK Cơ Nhú da 
Tiểu thể Pacini 
Bó Krause 


Hình 40.1. Các lớp của da. 


505 


=I 3 
lì = 
Melanoma EÌ == 
@ ki 
c Z 
® 


n n_ ——— | 
Hình 40.2. (a) melanoma, (b) carcinoma tế bào đáy. 
THƯỜNG Tích tụ 


bì Ú, 
: bả nhờn 


Da bình thường Mụn đầu đen Nhiễm trùng chân lông 


Hình 40.3. Những vị trí thường gặp của nhiễm trùng da. 

Tuyến mô hôi toàn vẹn có mặt ở mọi nơi trên cơ thê trừ ø1ường móng và bề mặt của 
một số niêm mạc. Chúng có khả năng tiết 5 lít mô hôi mỗi ngày. Tuyến mồ hôi bán hủy 
được tìm thấy ở nang lông nhưng chỉ có ở một số vùng nhất định trên cơ thể; bao gồm 
nách, quanh hậu môn và núm vú. Ở người, chúng tiết một chất lỏng sền sệt với chức năng 
không rõ ràng . 

Móng tay phát triển từ chất nền của móng và chúng được tạo ra do hóa sừng của nhiều 
tế bào. Chất nên tiến triển theo hình bán nguyệt và dưới dạng phần trắng ở ngón tay và 
ngón chân bình thường. Tóc cũng là sản phẩm của các tế bào biểu mô chuyên biệt, chúng 
phát triển từ nền tóc ở trong chân tóc. 


40.2. BỆNH SƯ DA LTIÊU 

Đối với các BN có phát ban hay bệnh da, hỏi BN về thời gian và vị trí khởi phát; phân 
bố của sang thương; chúng có thay đổi theo thời gian không; sang thương có liên quan đến 
sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nóng hoặc lạnh và bất kỳ đáp ứng nào với điều trỊ 
hay không (xem Questions box 40.1) là những việc làm cực kỳ quan trọng. Hỏi nếu ngứa 
kèm theo; vùng da bị ngứa thường là do các bệnh da liễu. Xác định xem BN có đau nhức 
và tăng cảm giác da có xuất hiện hay không: ví dụ, do viêm nhiễm và phù nề gây ra đau 
nhức ở da, khi bệnh liên quan đến bó thần kinh mạch máu và dây thần kinh có thể gây mắt 
cảm giác (ví dụ: bệnh phong, bệnh giang mai). Triệu chứng toàn thân như sốt, đau đầu, 
mệt mỏi, chắn ăn và sụt cân cũng cần được ghi nhận. 


506 


Questions box 40.1. Những câu hỏi dùng để hỏi BN bị phát ban. 

1. Ông/bà bị phát ban bao lâu rồi? 

2.. Trước đây ông/bà có phát ban lần nào không *? 

3. Chúng có nặng lắm không? 

4... Vùng da nào bị ảnh hưởng (vùng da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vùng da tiếp xúc với 
quân áo hoặc hóa chât)? 

5... Phát ban dạng phẳng hay nhô cao hoặc nốt phồng rộp? 

6. Có vùng da nào bị ngứa không? 

7. Có gì làm cho phát ban giảm hơn không? 

§.. Chế độ ăn uống gần đây có gì thay đổi không? 

9. Ông/bà đã thử điều trị gì chưa? 

10. Ông/bà có sốt hay đau nhức khớp không? 

11. Ông/bà có bị dị ứng không? 

12. Ông/bà có dùng bất kỳ thuốc viên hay dược phẩm gì khác không? Có bất cứ điều gì mới 
trong hai tuân qua không? 

13. Ông/bà có thay đổi xà phòng, dầu gội đầu, chất khử mùi hoặc bột giặt gần đây không? 

14. Ông/bà làm những loại công việc gì? Ông/bà có tiếp xúc với hóa chất lúc làm việc hoặc 
sinh hoạt hàng ngày hay không? 

15. Ông/bà có đi du lịch gần đây không? Ở đâu? 

16. Người thân hoặc hàng xóm, có ai bị phát ban không? 

17. Ông/bà có vấn đề sức khỏe nào khác không? 


Cần hỏi về tiền sử phát ban và dị ứng. Hen suyễn, chàm hay cảm mạo gợi ý dị ứng. 
Tương tự, chứng cứ về các bệnh lý hệ thống xuất hiện trước đây có thể quan trọng đối với 
BN bị phát ban (bệnh đái tháo đường, bệnh mô liên kết, bệnh viêm nhiễm đường ruột). 

Chỉ tiết về tiền sử xã hội cần phải được thu thập đặc biệt liên quan đến nghề nghiệp và 
thói quen, cũng như tiếp xúc với hóa chất, tiếp xúc với động vật hoặc thực vật, vì tất cả 
chúng đều có thể gây ra viêm da. Tất cả các loại thuốc đã dùng cần phải được ghi chép lại. 
Thuốc dùng đường uống hoặc không phải đường uống có thể gây phản ứng toàn thân biểu 
hiện ra ngoài với những tồn thương dưới da và có thê giống với một số bệnh lý ở da (xem 
Bảng 40.1). Tương tự, tiền sử gia đình về viêm da dị ứng, cảm mạo hay nhiễm ký sinh 
trùng ở da có thê rất hữu ích. 


40.3. NGUYÊN LÝ THĂM KHÁM BỆNH LÝ DA LIỄU 


Mục đích của chương này là đưa ra phương pháp tiếp cận để chân đoán các bệnh lý da 
liễu. Các dấu hiệu đặc biệt biêu hiện ngoài da có thể gợi ý chân đoán các bệnh lý hệ thống. 
Các chương khác đã bao gồm các gợi ý để đưa ra các chân đoán cụ thê. Chương này cô 
gắng đề thông nhất các quan điểm về “thăm khám quan sát” như là một điểm khởi đầu có 
giá trị trong thăm khám BN. 


Yêu cầu BN cởi đồ. Toàn bộ bề mặt da và phần phụ của da phải được quan sát một 


2 Khi bác sĩ da liễu không thể xác định được nguyên nhân gây phát ban, câu hỏi này có thể giúp ích. Nêu 
họ trả lời là có thì các nhà lâm sàng có thể tự tin mà nói rằng: "họ bị phát ban lại rồi“ 


607 


cách cân thận (xem List 40.1). 

Khi khám những tôn thương da thật sự, một số đặc điểm phải được kiểm chứng. Đầu 
tiên, mỗi tổn thương phải mô tả đúng hình dạng và kích thước. Sử dụng thuật ngữ da liễu 
phù hợp (xem Bảng 40.2), điều này có thể làm cho việc chân đoán bệnh lý da liễu tốt hơn, 
thay vì không giải thích được. Nhiều bệnh lý da liễu được chân đoán hoàn toàn qua việc 
mô tả, việc mô tả tốt sẽ giúp ích đáng kế cho việc chấn đoán. Thứ hai, sự phân bố tổn 
thương cần phải được ghi nhận, vì sự phân bố tổn thương có thê gợi ý chân đoán cụ thể. 
Thứ ba, dạng tổn thương, như dạng đường; hình khuyên (hình nhẫn); hình mắt lưới; dạng 
văn (như da rắn) hoặc hỗn hợp, chúng cũng giúp ích cho việc xây dựng chân đoán. Sau đó 
sờ vào tổn thương, chú ý tính đồng nhất; độ mềm mại; nhiệt độ; độ sâu và tính di động. 
Các loại tốn thương da trình bảy trong Hình 40.5và thuật toán chân đoán lâm sàng trình 
bày trong Hình 40.6. 


Bảng 40.1. Các dạng phản ứng thuốc ở da. 
Mụn trứng cá (steroid). 
Ruụng tóc (chứng rụng tóc [hói đầu], hóa trị ung thư). 
Thay đổi sắc tố: giảm sắc tô (hydroquinone, cloroquine, steroid tại chỗ) hoặc tăng sắc tố da. 
Viêm da tróc vây hoặc đỏ da toàn thân. 
Nổi mề đay (do sử dụng thuốc kháng viêm non — steroid, tiếp xúc tia xạ, penicillin). 
Hồng ban dát sẵn (dạng sởi), xem Hình 40.4 do tác dụng phụ của ampicillin, allopurinol. 


TU ÔN co NO, 


Hồng ban cảm quang (do sử dụng sulfonamide, sulfonylurea, chlorothiazid, phenothiazine, 
tetracyllin, acid nalidixic, thuôc chông động kinh). 

§.. Lupus ban đỏ do thuốc (thuốc procainamide, hydralazine). 

9... Bệnh viêm mạch (do propylthiouraeil, allopurinol, thiazide, peniciline, phenytonn). 

10. Hoại tử da (warfarm\). 

11. Thuốc gây lăng đọng porphyrin (rượu, barbiturate, sulfonamide, viên thuốc ngừa thai). 

12. Hồng ban dạng lichen (thuốc chồng sốt rét, beta — blocker). 

13. Hồng ban cô định do thuốc (sulfonamide, tetracyllin, phenylbutazone). 

14. Hồng ban bóng nước (thuốc frusemide, acid nalidixic, penicillin, clonidine). 

15. Hồng ban nút hoặc hồng ban đa dạng. 


16. Hội chứng thượng bì nhiễm độc hay hội chứng Lyell, bệnh da cấp tính (allopurinol, phenytoin, 
sulfonamide, ÑSAID). 


17. Ngứa (thuốc phiện, kháng sinh, ức chế men chuyền, kháng thê đơn dòng). 


List 40.1. Những vấn đề cân tập trung khi khám da liêu. 


Tóc. 

Móng. 

Tuyến bã nhờn - chúng hiện diện ở đầu, cô và lưng. 

Tuyến mồ hôi toàn vẹn - tiết mồ hôi, chúng ở hầu hết các nơi trên cơ thê. 
Tuyến mồ hôi bán hủy - tiết mồ hôi, chúng hiện diện ở nách và bẹn. 


ĐY h6 0 


Niêm mạc. 


Hình 40.4. Hồng ban dát sẩn (maculopapular eruptions). 


6508 


Nhọt chùm trắng 
Áp -xe 


- (a) tổn thương da nguyên phát, sờ thấy khối 
đặc. 

- (b) tổn thương da nguyên phát: sờ được, 
chứa đầy dịch. 

- (c) tổn thương da nguyên phát đặc biệt 

- (d) tổn thương da thứ phát, dưới mặt phẳng 


Í da. 
...« - (e) tổn thương da thứ phát, trên mặt phẳng 
.ấ da. 


Hình 40.5. Các loại tổn thương da. 
Bảng 40.2. Các thuật ngữ da liều. 
Thuật ngữ Định nghĩa Thuật ngữ mô tả 


Teo da Mỏng lớp thượng bì do mất mảng da Hình khuyên Hình nhẫn (hình tròn rỗng 
(Atrophy) bình thường. trung tâm, như nhiễm nâm 


509 


da). 


Bóng nước 


Hình uôn cong 


hương dính lại 


Hình tròn mà trung tâm 
không rồng (lupus). 


(Bulla) Chât lỏng tích tụ bên dưới thượng bì. Hình cung thứ phá). 
Ậ- sa Hình cuộn 
Vây tiệt n : 
C ; Huyêt thanh khô và rỉ dịch. tròn như lá Vòng tròn. 
(Crus0) cây dương xỉ 
Bằm máu Ñ.m. 
'Vệt bâm tím. Hợp lưu 
(Ecchymoses) 
Tróc da ô ãi dẫn đến mất ló 
ca Tôn thương do gãi dân đên mât lớp Hình đĩa. 
(Excoriaion) thượng bì. 
Seo lỗi 


(Keloid — xem 


Vết sẹo phì đại. 


Hình 40.7) 

Dát Là một mảng vòng tròn thay đổi màu sắc 

(Macule) da. 

Nốt Một khối giới hạn sờ thấy được 

(Nodule) đường kính > I cm. 

Sản Tổn thương nhô cao trên bề mặt da, bên 
trong chứa chât đặc, sờ chặc, đường kính 

(Papule) 


< 1 em (hồng ban dạng nút). 


Châm xuât 


êm và có vây (chàm dị 


Dày lên do tăng keratin 
(vây nên). 


Dày lên và xù xì của lớp 
thượng bì đi kèm với những 
mảng da nôi bật. 


Dạng đường 


Hình đường thằng (viêm da 
tiệp xúc). 


Sân vây 


Các mảng kết hợp với tróc 
vây. 


huyết Đỏ, ấn không mắt, < 5 
(Petechiae) 

ôi đ©ede Tăng hoặc giảm sắc tố. 
Máng Một tồn thưo 

(Plaque) được. 


Đó là hệ thống mạng lưới 


Ban xuất huyết 
(Purpura) 


Dạng lưới (nhiễm ký sinh trùng ngoài 
da). 
"L8NM 0920) | tflAnfyšø | ẤY goằn ngoèo. 


Đỏ, ấn không mắt > 5mm. 


Mụn mủ 
(Pustule) 


Dạng ÉẾcpet 
(Hình 40.8) 


Phân bố theo vùng thần 
kính chi phôi 


^ 


ụn có mủ bên trong. 


Vấy da 
(Scale) 


Xơ cứng cứng của các mô dưới da, liên 
(Selerosi đên phân bì. 


Loét 
(Ulcer) 


Những phiến mỏng của lớp sừng tách rời 
khỏi lớp thượng bì. 


Sự mât một vùng của mô hoặc niêm mạc. 


Tổn thương nhô cao trên bề mặt da, bên 


(Vesicle) 


Tnm1. 


trong chứa thanh dịch, đường kính < 5 | 


Mày đay 
(Wheal) 


Vùng da bị phù nề. 


Chặc, đỏ, 
ng tróc 
vây 


Hình 


\W9)11) 


610 


Sân đỏ 
(u 
mạch 
máu 
dạng 
dâu 
tây) 


Nót đỏ 
(nhọt) 


Hồn bà 
ban tạm 
thời 
(hông 
ban mày 
đay) 


Hồng 
ban kéo 
dài 
(hông 
ban nút, 
hông 
ban đa 
dạng) 


Không 
phá vỡ 
biêu 
mô 


Máng 
nhô 
lên 
(vây 
nên, 
nâm 
da) 


da nhô 
lên 

(viêm 
đa đị 
ứng, 
ghẻ) 


Sân 
TỜI rạC 


( 


Xước 
đa ít 
(viêm 
đa tiệt 
bả 
nhờn, 
viêm 
đa tiêp 
xúc) 


lichen 
phăng) 


Phá 


biêu 
mô 


Nhìn và sờ 


Chắc đỏ, 
chóc vây 


Màu da: 
mụn cóc, 
VỠ ung thư 
đa, 
lipoma, 
nang bả 
đậu 


Nâu Trăng 


den 


4 Nhiêu 
đôm, 
mảng 
(bạch 
biên) 


Dát, 
sân, 
nôt (u 
hắc tô, 
U XƠ 
bì, dày 
sừng 
bả 
đậu) 


Nhiều 

sân (u 
mêm 
Ib)) 


Chắc, 
không đỏ 


Vàng 


Trơn 
láng 
(ban 
ng 
190101912178 
hoại tử 


Ð))10ã 0101011) 
trứng cá, 
mụn trứng 
cá đỏ) 


Sfeven - 
Johnson, 
herpes 
simplex, 
virecella 
Zoster, viêm 
đa dạng 
herpes 


h 40.6. Thuật toán chẩn đoán các bệnh lý da liễu. 


Chứa 
đây dịch 


611 


40.4. CÁCH TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG VỚI CÁC U 
CỤC TRÊN DA 


Đầu tiên, xác định vị trí; kích thước; hình dạng; khả năng di động; tính đồng nhất và 
tính nhạy đau của các u cục. Tiếp theo, xác định những khối u cục đó năm trong lớp nào. 
Nếu chúng ở trong da (nang bả đậu, nang thượng bì, u nhú), chúng sẽ đi động khi ta di 
động da, nhưng nếu chúng ở mô dưới đa (u xơ thần kinh, u mỡ) da có thê dịch chuyền trên 
khối u. Nếu chúng ở trong cơ hoặc gân (bướu), khi co hoặc gân co thắt sẽ gây hạn chế sự 
di động của khối u. Còn khi chúng xuất hiện trên dây thần kinh, nhắn vào khối u có thê 
gây cảm giác tê rần rần như kiến bò và cảm nhận trong sự phân bố của các dây thần kinh, 
khối u không thể di chuyền theo trục đọc nhưng có thể di chuyển theo trục ngang. Còn khi 
chúng ở trong xương thì sẽ không di động. 

Xác định khối u có khả năng bập bềnh hay không (chứa chất lỏng). Đặt ngón trỏ 
(watching finger) nằm giữa phần trung tâm và ngoại vi của khối u. Đặt ngón trỏ của tay 
còn lại (displacing finger) ở phía đối diện với “*watching finger” có khoảng cách băng nhau 
từ trung tâm khối u tới hai ngón tay. Ân “displacing finger” và vẫn giữ “watching finger”. 
Nếu khối u có chứa chất lỏng thì “watching finger” sẽ bị dịch chuyển ở cả hai trục của 
khối u (gọi là bập bềnh khối u). 

Đặt một đèn pin nhỏ phía sau khối u để xác định xem ánh sáng đèn pin có chiếu qua 
khối u được hay không. Ánh sáng sẽ truyền khối u dạng nang và làm cho khối u phát sáng. 

Cần chú ý nếu có sự xuất hiện của bất kỳ dấu hiệu viêm nhiễm nào (sưng, nóng, đỏ, 
đau) °. 

Tìm kiếm khối u tương tự ở những nơi khác như: đa u cục đưới da của u xơ thần kinh 
hoặc u mỡ. U xơ thần kinh nhỏ hơn u mỡ. Trong bệnh u xơ thần kinh type 1 (bệnh von 
Recklinghausen °), những khối u này nhìn có vẻ cứng nhưng thực ra là khá mềm. Chúng 
liên tục gia tăng về số lượng trong suốt cuộc đời và chúng có liên quan đến đdát “màu cả 
phê sữa” xuất hiện khi còn nhỏ và đôi khi xuất hiện u xơ thần kinh trong cột sống. 

Nếu nghi ngờ có viêm nhiễm hoặc khối u tân sinh, luôn nhớ rằng phải kiểm tra các 
hạch bạch huyết vùng và nhóm hạch bạch huyết khác. 


40.5. SỰ TƯƠNG QUAN CỦA TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ VÀ 
BỆNH LÝ DA LIỄU 


Có rất nhiều bệnh da khác nhau với đa dạng các triệu chứng thực thể (xem Hình 40.6). 
Với mỗi nhóm triệu chứng chính của bệnh quan trọng thường gặp cần được xem xét liệt 
kê. 


°Bốn dấu hiệu kính điển này được mô tả bởi Celsus trong tập sách y khoa của ông ấƒ (bản thứ 8) để đạy 
cho những học viên yêu thích phẫu thuật. Sau đó những nhà phẫu thuật được cảnh báo để chú ý cẩn thận 
sự xuất hiện của bốn dấu hiệu kinh điển này sau mổ - calor, rubor, dolor, tumor. Các nhà phẫu thuật hiện 
đại đã thêm dấu hiệu mất chức năng vào những dấu hiệu kinh điển nà J. 

“Frederich von Recklnghausen (1633 — 1910). Ông LD) phụ tá của Wirchow ở Berlin và sau đó trở thành 
giáo sư giải ' phẫu bệnh ở Strasbourg từ năm 1872. Ông mô tả bệnh lý này vào năm 1882 và bệnh lý nhiễm 
sắc tố sắt vào năm 1889. 


612 


Hình 40.7. Seo lồi. 


Hình 40.8. Phát ban Zosteriform ở mông trái. 
40.5.1. Ngứa 


Triệu chứng ngứa (pruritus) đơn giản nghĩa là ngứa ngáy (itching). Nó có thể ở toàn 
thân hoặc khoanh vùng. Vết trầy xước thường hiện diện do BN gãi. Vùng ngứa khu trú 
thường do một bệnh lý nào đó về da, ví dụ như viêm da hoặc chàm. NÑ gứa toàn thân có thể 
gây ra do các bệnh lý da nguyên phát, các bệnh lý hệ thông hoặc yếu tổ tâm lý. 


Phải xác định nguyên nhân gây ngứa vì nó là điều cần thiết trong thăm khám chi tiết 
các bệnh lý da liễu (xem List 40.2). Thường xuất hiện các vết trầy xước, bào mòn da do 
BN gãi gây ra, bất kê do bệnh lý nền nào gây ra ngứa. Đây là những đặc điểm đặc hiệu cho 
những bệnh lý da liễu như: viêm da, ghẻ (xem Hình 40.9) hoặc những bóng nước của bệnh 


613 


lý viêm da dạng herpes (Duhring — Broque) cần phải được xem xét tìm hiểu kỹ. 
Khi bệnh da nguyên phát đã được loại trừ, hỏi bệnh sử và thăm khám chi tiết nên được 
thực hiện đê xem xét các bệnh lý hệ thông khác, trong List 40.3. 


List 40.2. Các bệnh lý da nguyên phát gây ngứa. 


I1. Khô da tróc vậy (asteatoSIS). 

2... Viêm da đị ứng (hồng ban, phù nè, sân ở đầu, cổ, bề mặt uốn cong). 
3. Nổi mè đay. 

4. Ghẻ. 

5. Viêm da dạng herpes. 


List 40.3. Các bệnh lý toàn thân gây ngứa. 


Tắc mật. 

Bệnh thận mạn. 

Mang thai. 

Lymphoma và các bệnh lý ác tính khác. 
Thiếu sắt, đa hồng cầu. 


NV đà d2 19 


Bệnh nội tiết (đái tháo đường, suy giáp, cường giáp, hội chứng carcinoid). 


Hình 40.9. Bệnh ghẻ. Những sẩn nhỏ rải rác, ngứa dữ dội. Các đường 
hầm cuộn lại một đầu trên ngón tay rất thường gặp. 


40.5.2. Phát ban vấy hồng 


Phát ban VẬY, hồng (erythrosquamous eruptions) tạo nên những sang thương đỏ và có 
vây. Chúng có thể có ranh giới rõ hoặc lan tỏa. Chúng có thể ngứa hoặc không triệu chứng. 


Khi đưa ra một chẵn đoán có sang thương phát ban vẫy hồng thì việc hỏi bệnh sử là 
rất quan trọng. Hỏi về thời gian của đợt phát ban, tiền sử gia đình về các bệnh da tương tự 
và liệu có hay không về tiền sử dị ứng của gia đình. Sang thương có ngứa hay không ngứa 
và sự phân bố của sang thương (thường trên bề mặt cơ duỗi của tay chân) cũng giúp đưa 
ra những gợi ý cho chân đoán. 

Sang thương không có triệu chứng trên lòng bàn tay và bàn chân là những gợi ý của 
bệnh giang mai thứ phát, trong khi các sang thương ngứa ở những vị trí tương tự gợi ý 
nhiều đến bệnh lichen phẳng (xem Hình 40.10 và Hình 40.11). Lichen phăng đôi khi đi 


kèm với xơ gan mật nguyên phát và các bệnh gan khác, bệnh lý mảnh ghép kháng lại vật 
ký chủ mạn tính (chronic graft versus host — cGVHD) và thuốc (ví dụ: penicillamine, ức 
chế men chuyên). Tổn thương rải rác xuất hiện gần đây trên thân mình gợi ý nhiều của 
bệnh vầy phấn hồng (xem Hình 40.12), ngược lại, tổn thương rộng, lan tỏa hơn gây ngứa 
dữ dội gợi ý nhiều đến bệnh chàm dạng đồng tiền (xem Hình 40.13 và List 40.4). 

Tổn thương có vây có bờ với ranh giới nổi rõ trên bề mặt duỗi của chi thường do vầy 
nến (xem Hình 40.14 và Hình 40. 15). 


614 


Hình 40.10. Lichen phẳng, với các tổn thương phẳng đa giác có màu hơi 
tím. 


Hình 40.11. Lichen phẳng, các tổn thương tiến triển ở những vùng bị 
chấn thương -— hiện tượng "Koebner”. 


Hình 40.12. Bệnh vẩy phấn hồng, những sang thương tróc vấy hình bầu 
dục rải rác khắp thân mình và có một mảng "vệ tỉnh” lớn. 
L] + _ ——” 


lệ 


615 


a b _ *Z 1 _ấi 
Hình 40.13. (a) chàm đồng tiền - những tổn thương viêm da không đau 
dạng đồng tiền phân bố rải rác; (b) chàm đồng tiền, cận cảnh các tổn 
thương điển hình; (c) chàm đồng tiền. 


Hình 40.14. (a) bệnh vẩy nến — màu đỏ sáng điển hình, có mảng tróc vẩy 
bạc ở khớp; (b) bệnh vẩy nến da đầu ở đường chân tóc. 


Hình 40.15. (a) vấy nến mụn mủ cấp tính lan rộng. Thường phát ban 
dạng đỏ sáng với đặc điểm kỳ quái và mụn mủ chủ yếu ở rìa tổn thương, 
(b) vấy nến mụn mủ của bàn tay. 
916 List 40.4. Nguyên nhân gây phát ban vấy hồng. 
1. Vây nên (mảng hồng ban dạng sáng và vây bạc). 
2. Chàm dị ứng (hồng ban lan tỏa và vây mịn). 
3. Bệnh vây phần hồng (rìa màu hồng, vấy, tổn thương phát ban như cây thông giáng sinh, mảng 
vệ tinh, tự giới hạn). 
Chàm đồng tiền (những mảng tròn viêm da bán cấp). 
Viêm da tiếp xúc (chất kích thích hoặc dị ứng). 
Nhiễm nắm dermatophyte (bệnh ecpet mảng tròn). 
Lichen phẳng (phẳng, màu đỏ, nhỏ, sẵn hình đa giác). 


Ø8 s1 Cx Chị 


Giang mai thứ phát (phẳng, đỏ, tốn thương tăng sừng hóa). 
40.5.3. Phát ban dạng bóng nước 
List 40.5. Nguyên nhân gây phát ban bóng nước. 


Bóng nước sau chấn thương hoặc bỏng. 


© 


Chốc bóng nước (do liên quan đến staphylococcus aureus). 
Bóng nước do virus (herpes simplex, varicella). 

Hồng ban bóng nước đa dạng. 

Pemphigoid bóng nước. 

Viêm da herpetiformis. 

Pemphigus. 

Rối loạn chuyền hóa porphyr1a. 


VV UV I 20 1Ẻ 2” Áo ch 


Bệnh ly giải thượng bì bóng nước. 


= 
© 


. Bệnh nâm da. 


— 
kai 


. Viêm da tiếp xúc cấp tính. 


= 
\ 


. Viêm cân mạc hoại tử. 
13. Vêt côn trùng căn. 


Có rất nhiều bệnh khác nhau biểu hiện lâm sàng với các sang thường phông rộp và 
bóng nước (xem List 40.5). Viêm da có thê có biêu hiện như một phát ban bóng nước, đặc 
biệt là viêm da tiệp xúc câp tính (xem Hình 40.16 và Questions box 40.2). 


617 


Questions box 40.2. Những câu hỏi để hỏi BN phát ban dạng bóng nước. 
1... Dấu hiệu có thể gợi ý chân đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
I.. Ông/bà có bóng nước ở mu bàn tay mà dễ vỡ và xấu hơn nếu tiếp xúc với ánh năng mặt trời 
không? (bệnh porphyrin da mắc phải muộn) 
2. Ông/bà có vết loét hoặc bóng nước trong miệng xuất hiện trước bóng nước ở da? 
(pemphigus thể thông thường) 
l 3. Ông/bà có bị loét và đau đớn đột ngột trong miệng không? (hội chứng Steven — Johnson, 
xem Hình 40.17) 
4... Có bóng nước trên môi hoặc bộ phận sinh dục không? có ngứa hoặc rát bỏng không? (herpes 
simplex) 
! 5... Tốn thương bóng nước xuất hiện vài ngày, sau đó đau nặng hay rát bỏng ở những vùng mà 
các bóng nước vở ra? (herpes zoter) 
6. Ông/bà có thấy điểm màu hồng xuất hiện trên da và thấy ngứa trước khi bóng nước xuất 
hiện không? (bóng nước pemphigoid) 


Đặc điểm lâm sàng của phát ban bóng nước 


— Bóng nước do virus chăng hạn như những người bị nhiễm .herpes simplex virus 
(xem Hình 40.18) có một hình thái đặc biệt (nhóm mụn nước trên nền hồng ban). 


— Bóng nước pemphigoid là một bệnh lý hiếm gặp, thường ảnh hưởng đến những 
BN lớn tuôi. Mụn nước lan rộng, có vòm dày và không có khuynh hướng dê vỡ (xem Hình 
40.19). 


— Pemphigus thê thông thường (pemphigus vulgaris) sẽ nặng nề hơn nhiều so với các 
thể khác (xem Hình 40.20). Nó là bóng nước có vòm mỏng dễ vỡ và tạo thành vầy tiết. Bề 
mặt da bị ảnh hưởng có thê dịch chuyên qua các lớp da sâu hơn (dấu Nikolsky). Lở loét 
miệng cũng thường gặp. 

— Bệnh Duhring — Broque đặc trưng bởi bóng nước lan rộng rất ngứa hoặc phát ban 
bóng nước. 

— Bệnh porphyrin da mắc phải muộn đặc trung bởi bóng nước trong hoặc xuất huyết 
ở trên bàn tay hay ở nơi tiếp, xúc với ánh sáng mặt trời, tăng sắc tỐ và gia tăng lông mặt; 
nhiều BN viêm gan C và uống rượu có thê gây ra các triệu chứng trên (do giảm men 
uroporphyrinogen decarboxylase). 


Hình 40.16. Viêm da tiếp xúc dị ứng từ việc sử dụng thuốc bôi lên các 
xoang bị tắc nghẽn. 


618 


Hình 40.19. Bóng nước pemphigoid. 


619 


Hình 40.20. Pemphigus thể thông thường. 


40.5.4. Đỏ da toàn thân 

Đỏ da toàn thân là giai đoạn cuối của nhiều bệnh da (xem List 40.6). Những BN đỏ da 
toàn thân thường đỏ da gần như toàn bộ bề mặt da của cơ thể với hồng ban viêm nhiễm 
tiễn triển, thường kèm theo tróc da. Thường có liên quan đến phù nề và teo cơ. Điều này 
cho thấy rằng, đây là một tình trạng rất ít gặp và thường là một bệnh lý da liễu cần phải 
khẩn trương điều trị. 

Cần có găng xác định nguyên nhân nên của đỏ da toàn thân, điều này tốt nhất nên dựa 
vào quá trình hỏi bệnh và thăm khám lâm sảng. Điều trị cụ thể có thể hướng trực tiếp vào 
các nguyên nhân nền được xác định. Một số BN đỏ da toàn thân sẽ tiến triển tôi đa với các 
biểu hiện toàn thân của rỗi loạn chuyển hóa (gồm giảm albumin máu và mất nước ngoài 
thận), những BN này cần được theo dõi cần thận và giám sát liên tục cho đến khi họ qua 
khỏi giai đoạn cấp của bệnh. 

Nguyên nhân phổ biến nhất là chàm, chúng thường là dị ứng đa dạng. Những BN này 
ngứa rất dữ dội. Một sô người trong đó sẽ tiến triển thành một bệnh đỏ da mạn tính từng 
đợt. 


List 40.6. Nguyên nhân đỏ da toàn thân. 


Chàm. 

Vấy nến. 

Do thuốc (phenyfoin, allopurino]). 

Vậy phần đỏ nang lông. 

U sùi dạng nắm, bệnh bạch cầu, lymphoma. 

Lichen phẳng. 

Pemphigus foliaceus. 

Rối loạn di truyền. 

Bệnh nắm da. 

10. Hội chứng sốc nhiễm độc — đỏ da toàn thân lan rộng. 


09-1. 0y ý 0.9 pc 


40:5.5. Những sang thương mụn mủ và vấy tiết 
Biều hiện lâm sàng của sang thương mụn mủ là kết quả của sự tích tụ bạch cầu đa nhân 
trung tính. Sự tích tụ như vậy thường là hậu quả một quá trình nhiễm trùng tiên triên; tuy 


620 


nhiên, mụn mủ vô trùng có thể hình thành như là một phần của một số bệnh da do sự phóng 
thích các yêu tố hóa ứng động sau một phản ứng miễn dịch. 

Vậy tiết hay mày là một tinh thể màu vàng tìm thấy ở trên da, chúng được tạo thành 
do sự đông lại của chất dịch huyết thanh, mủ hay máu trên da. 

Việc cần thiết là phải xác định liệu có hay không có sang thương mụn mủ (hoặc một 
nhóm sang thương mụn mủ) là biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng nguyên phát tiến triển 
hay tình trạng viêm nhiễm ở da. Ví dụ: sang thương mụn mủ ở trên tay và chân có thể do 
nhiễm nắm da, vây nến mủ nguyên phát hoặc bệnh mụn mủ (pustulosis) lòng bàn tay, bàn 
chân (xem List 40.7 và Questions box 40.3). 

List 40.7. Nguyên nhân gây những sang thương mụn mủ và đóng vẩy. 
1. Mụn trứng cá thông thường (mụn trứng cá, sân, mụn mủ, tổn thương dạng nang, sẹo sâu hẹp — 
không dãn mao mạch) 

2. Mụn trứng cá đỏ (tồn thương giống mụn trứng cá, hồng ban và dãn mao mạch ở trung tâm khuôn 
mặt). 

Chốc lở. 

Viêm chân lông. 

Tổn thương do virus. 

Vậy nến mủ. 

Phát ban do thuốc. 

Nhiễm nắm dermatophytes. 


1n cG 


Hội chứng Sweet — bệnh da mụn mủ. 


Questions box 40.3. Những câu hỏi để để hỏi những BN có sang thương 


mụn mủ. 

1. Ông/bà có dùng cortisone? (mụn steroid) 
Da của ông/bà bị đau đớn hay ông/bà có bị sốt không? (vây nến mụn mủ) 
Trước đây ông/bà có từng bị bệnh vầy nến không? 


XS to? V0 


Ông/bà có thấy khuôn mặt của ông/bà dễ bị đỏ ửng không? Ví dụ, khi ông/bà uống đồ uống 
nóng? (bệnh trứng cá đỏ) 

Đì Ông/bà có bị đái tháo đường không? (nhiễm nắm candida ở da) 

6. Ông/bà có đồ mồ hôi quá mức không? (viêm chân lông) 


40.5.6. Mảng da 
Mảng là sự dày lên khu trú ở da thường gây ra do sự biến đổi ở lớp bì hoặc lớp mỡ 
dưới da. Điêu này có thê do quá trình viêm mạn tính hoặc sẹo xơ chai (xem L1st 40.8). 
Các dạng sang thương da dạng mảng, tuổi BN và các triệu chứng lâm sàng khác cho 
phép chúng ta thiệt lập nên chân đoán. 
__ Hội chứng Sweet là bệnh lý liên quan đến những mảng đỏ ở da gây đau và sốt cao (sốt 
câp tính do bệnh da ưa neutrophil); 10% có bệnh bạch câu câp. 
Lupus pernio (xem Hình 40.21) xuất hiện với các sang thương dạng sẵn và mảng màu 
tím. Chúng cũng có thê xuât hiện ở một sô BN sarcoidos1s. 


Hình 40.21. Lupus pernio. 
List 40.8. Nguyên nhân gây sang thương dang mảng ở da. 
U hạt dạng vòng (xem Hình 40.22). 
Hoại tử mỡ do đái tháo đường. 


621 


Bệnh sarcoidosis. 

Hồng ban nút. 

Lupus ban đỏ. 

Bệnh xơ cứng bì khu trú và xơ cứng bì toàn thê. 
Bệnh lao. 

Bệnh phong. 


6-2 eY i8 9) R3 


Hình 40.22. U hạt dạng vòng. 
40.5.7. Hồng ban nút 
Đây là sang thương gặp nhiều nhất trong nhóm bệnh viêm mạch máu dạng nốt. Những 
sang thương hông ban nút thường được tìm thây phía dưới gôi, vùng trước xương chày và 
thường là hông ban, sờ thây được và nhạy đau. Có thê đi kèm với sôt (xem List 40.9). Tình 


622 


trạng này thường gặp sau khi nhiễm liên cầu khuẩn, nhiễm virus; có thể xuất hiện sau khi 
uống thuốc tránh thai, sử dụng sulfonamide; sarcoidosis và các bệnh lý viêm nhiễm đường 
ruột. Tuy nhiên, các biến đôi ở da trong bệnh sarcoidosis có thể giống với hầu hết bất kỳ 
các bệnh lý da liễu nào (ngoại trừ mụn nước). 
List 40.9. Nguyên nhân gây hồng ban nút, 
SarcoIdosIs. 
Nhiễm liên cầu khuẩn. 
Bệnh lý viêm nhiễm đường ruột. 
Thuốc (sulfonamides, penicilin, sulfonylurea, oestrogen, 1od, thuốc an thần). 
Lao. 
Nhiễm trùng khác (lepromatous leprosy, toxoplasmosis, histoplasmosis, yersinia, clamydia). 


TY VU đề lam DO Sự 


Lupus ban đỏ hệ thống. 
6. Hội chứng Behcet. 


40.5.8. Hồng ban đa dạng 

Đây là một phản ứng viêm riêng biệt của da và niêm mạc. Nó không phải là một bệnh 
lý hệ thống. Sang thương điển hình với dạng hình bia, thường xuất hiện ở ngọn chi (xem 
Hình 40.23). Phía ngoại vi sang thương có màu đỏ, ngược lại ở trung tâm có màu xanh 
hoặc thậm chí có ban xuất huyết. Các sang thương này có thể biến thành bóng nước, trong 
những trường hợp nặng có thê làm bong tróc vây lan rộng trên bề mặt niêm mạc (hội chứng 
Steven — Johnson). Trong nhiều trường hợp, sang thương này là khởi phát lâm sàng hoặc 
tiền triệu của nhiễm herpes simplex virus. Các nguyên nhân khác gây sang thương này bao 
gồm: mycoplasma pneumonia, nhiễm nắm histoplasmosis, bệnh lý ác tính, sarcoidosis và 
một số loại thuốc (gồm những trường hợp có thê gây ra hoại tử thượng bì nhiễm độc). Đôi 
khi không tìm thấy được nguyên nhân nên gây bệnh. 

Hoại tử thượng bì nhiễm độc, mặt khác, nó là một bệnh lý hệ thống và thường là thứ 
phát của phản ứng thuốc. Nó gây ra sự bong tróc một vùng da lớn. Những nguyên nhân 
chính có thê do: Penicillin, sulfonamide, phenytoin, NSAID. 


Hình 40.23. Hồng ban đa dạng với sang thương dạng cầu vồng hoặc hình 
bia, thứ phát sau nhiễm herpes simplex ở môi. 


Hình 40. 2+ kế mô Ô tế bào. 


Hình 40.25. Viêm quầng. 
40.5.9. Viêm mồ tế bào và viêm quầng 
Viêm mô tế bào (cellulitis— xem Hình 40.24) là tình trạng viêm nhiễm ở lớp mô 
dưới da. Chúng thường do nhiễm khuẩn và hầu hết xuất hiện ở chân. Viêm quầng 
(erysipelas) là một bệnh lý nhiễm trùng xuất hiện giữa lớp bì và lớp mô dưới da 
(xem Hình 40.25). Chúng có thê xuất hiện ở mặt và chân. Cả hai có thể rất khó phân 
biệt nhưng viêm quẳng có đặc trưng là bờ nhô cao lên, do có sự tham gia của lớp bì. 
Cả hai thường là hậu quả của nhiễm liên cầu tan huyết beta. Có thể đi kèm với sốt 
và mệt mỏi. Cũng có thể có một điểm vào rõ ràng từ một cơ quan nào đó của cơ thể, 
như nắm da pedis, loét dãn tĩnh mạch hoặc có bệnh lý nên như đái tháo đường. 
40.5.10. Viêm nang lông, nhọt và nhọt chùm 
Những sang thương này là biểu hiện của tất cả các bệnh lý nhiễm trùng của nang lông 


624 


ở các mức độ khác nhau. 

Viêm nang lông là tình trạng viêm nhiễm bề mặt của nang lông. Nhiều trường hợp do 
nhiễm tụ cầu nhưng chúng cũng có thể gây ra bởi chấn thương hay hóa chất. Tình trạng 
này thường hay gặp và tự hết sau một tuần hoặc lâu hơn. Nếu tình trạng nhiễm trùng trở 
nên sâu hơn, chúng sẽ trở thành một nhọt và nếu chúng lan ra nhiều nang lông kế cận thì 
chúng sẽ trở thành nhọt chùm. Kích thước của chúng có thê lên đến 10 em. Chúng có thể 
xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên bề mặt da nhưng thường ở mông, cổ và khu vực tầng sinh 
môn. Chúng có thể làm BN rất đau đớn và thường đi kèm với nhiều triệu chứng toàn thân. 
Nguyên nhân gây ra thường do tụ cầu. Những tốn thương sâu thường lành lại bằng cách 
làm vỡ hoặc thoát mủ ra ngoài và sau đó thường để lại sẹo. Hạch bạch huyết dẫn lưu có 
thể to ra và đau. 

Bệnh lý viêm tuyến mô hôi nung mủ (hidradenitis suppurativa) thường gặp ở phụ nữ 
trẻ béo phì và thường đi kèm với nhọt. Bệnh lý này liên quan đến tuyến mô hôi bán huỷ ở 
nách, bẹn và vùng dưới vú. 

Hăm da (intertrigo) là tình trạng nhiễm trùng ở nếp gấp da, nơi những vùng da âm chà 
xát với nhau. Nhiễm candida albicans thường gây nên những sang thương này (xem Hình 
40.26). Nhiễm nắm candida niêm mạc mạn tính hiểm khi gây ra các bệnh da mạn tính và 
nhiễm nắm nặng. 


Hình 40.26. Nhiễm nấm candida albicans. 
40.5.11. Các nhiễm trùng khác 


Nhiễm virus có thê dẫn đến phản ứng da. Bệnh sởi là một ví dụ của nhiễm trùng gây 
phát ban virus (xem Hình 40.27). Nhiều loại virus gồm cytomegalovirus (CMV), Epstein 
— Barr virus (EBV), coxsackievirus và các bệnh cơ hội sau nhiễm HIV có thể gây phát ban 
tương tự. BN bị nhiễm EBV điều trị bằng amoxicillin sẽ phát triển với tình trạng phát ban 
đặc trưng (xem Hình 40.28). Nhiễm khuẩn não mô cầu gây phát ban xuất huyết nặng (xem 
Hình 40.29). 

Viêm niệu đạo không đặc hiệu và nhiễm khuẩn shigella dysentery có thê đi kèm với 
da dầy sừng do bệnh lậu; vây sừng xuất hiện trên lòng bàn tay và bàn chân (xem Hình 
40.30). U mềm lây (Molluscum contagiosum) là một bệnh truyền nhiễm do virus của da 
đặc trưng bởi nót sẵn rời rạc hình vòm giống sáp, thường lõm trung tâm (xem Hình 40.3). 


Nhiễm nắm da gồm nắm da, thường liên quan đến bàn chân (tinea pedis, xem Hình 
40.32). Nó được gây ra bởi nhiêu loại nầm. 


625 


Hình 40.28. Nhiễm EBV sau sử dụng amoxicillin. 


Hình 40.29. Phát ban xuất huyết. 


3\ 
31. U mềm Ï 


2i 


ây. 


inh 40. 


` 


H 


627 


Hình 40.32. Bệnh nấm da ở bàn chân. 


40.5.12. Tăng sắc tố da 
Sự hiện diện của tăng sắc tô có thể do các bệnh lý hệ .... (xem Lst 40.10). 


List 40.10. Các bệnh lý gây tăng sắc tố lan tỏa 
Bệnh nội tiết 
1. Bệnh Addison (bài tiết quá mức ACTH). 
2. Chế tiết ACTH bắt thường (carcinoma). 
3. Viên uống tránh thai hoặc mang thái. 
4. Cường giáp, bệnh cực đại đầu chỉ, phaeochromocytoma (u tế bào ưa chrom ở tuyến thượng 
thận). 
Chuyển hóa 
I.. Hấp thu kém hoặc dinh dưỡng kém. 
2. Các bệnh của gan (nhiễm sắc tỐ sắt, XƠ gan mật nguyên phát, bệnh Wilson). 
3. Bệnh thận mạn, rỗi loạn chuyền hóa Porphirin, nhiễm trùng mạn tính (viêm nội tâm mạc nhiễm 
trùng). 
4... Bệnh mô liêm kết (lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, viêm da cơ). 
Chủng tộc và di truyền 


Khác 
I. Thuốc (chlorpromasine, busulfan, aasenicals). 
2. XatrI. 


40.5.13¿ Da đỏ bừng và đổ mồi hôi 
Chứng đỏ bừng ở da đôi khi có thể quan sát được, đặc biệt là ở mặt. Một SỐ nguyên 
nhân của hiện tượng này được liệt kê trong L¡st 40.11. 
Sự tăng tiết mô hôi quá mức (hyperhidrosis) có thể xuất hiện trong cường giáp, u tế 
bảo ưa chrom tuyên thượng thận, bênh to cực đại đâu chiĩ, tăng calci máu, suy giảm chức 
năng hệ thân kinh thực vật, lo lăng, sôt và mãn kinh. 


628 


List 40.11. Nguyên gây đỏ bừng mặt 
Mãn kinh. 
Thuốc và thức ăn (nipedipin, sildenafil, mononatri glutamat). 
Sử dụng rượu sau khi uống Disulfiram (hoặc chỉ là rượu đơn thuần ở môt số người). 
Bệnh lý tế bào mast hệ thống. 
Bệnh lý đỏ mặt (rosacea). 


SN TU 097 K9) ca 


Hội chứng carcinoid (do khối u tiết serotonin và các hóa chất trung gian khác gây ra đỏ bừng 
mặt, tiêu chảy và bệnh lý valve tim). 

7. Rối loạn chức năng thần kinh thực vật. 

§. Ung thư tuyến giáp. 


40.5.14. Những khối u ở da 

Những khối u ở da rất thường gặp và hầu hết là lành tính (xem List 40.12). Phần lớn 
các u ác tính ở da có thể khỏi hoàn toàn nếu chúng được phát hiện sớm và điều trị thích 
hợp (xem List 40.13). 

Ung thư ở da thường xuất hiện trên một số chủng tộc riêng biệt (cư dân da trăng Ở 
Celtic hoặc vùng Bắc Âu) vì tiếp xúc thường xuyên với tia cực tím. Những ung thư ở da 
có thể xuất hiện với những sang thương dạng vẫy phăng hoặc vẫy nhô lên trên bề mặt da 
hoặc những sang thương trơn láng. Chúng có thê lớn hoặc nhỏ và có thê có loét. Tất cả các 
tốn thương loét lâu lành nên được xem xét là ung thư đa cho đến khi chứng minh được do 
các nguyên nhân khác. 


Tổn thương sớm nhất là sang thương sừng hóa khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đó 
là những dát hoặc sân màu hồng được bao phủ bởi các vẫy bám dính chặt vào sang thương 
(xem Hình 40.34). Ung thư tế bào đáy có đặc điểm những sẵn trong mờ lõm ở trung tâm 
và được bao xung quanh bởi những mạch máu dãn (xem Hình 40.35). Ung thư tế bào vầy 
thường có dạng những sân mờ đục hoặc mảng bị ăn mòn hoặc tróc vây (xem Hình 40.36). 

List 40.12. Các loại u lành tính ở da. 

1. _ Mụn cóc (wart). 

2. Bệnh mềm lây. 

3... Dầy sừng tiết bả nhờn (seborrhoeic keratoses). 


4..U xơ da. 
5..U xơ thần kinh: 
6. _U mạch máu. 
7. _U vàng. 
List 40.13. Các loại u ác tính ở da. 
1. Ung thư tế bào đáy (basal cell carcinoma). 
2... Ung thư tế bào vậy (squamous cell careinoma). 


3. Bệnh Bowen* (ung thư tế bào vây giới hạn bởi lớp thượng bì của đa — carcinoma in situ). 
4. - Melanoma ác tính (có thê cho di căn xa — xem Hình 40.33). 
5.. U lắng đọng thứ phát. 

* John Templeton Bowen (1857 - 1941), bác sĩ da liễu ở Boston. 


629 


4. Dày sừng quang hoá. Tổn thương lõm nhẹ và có vẩy. Trên 
ó thêm các sang thương dày sừng hạt sân sùi có thể sờ chạm 


Hình 40.35. (a) ung thư tế bào đáy, chú ý những cuộn có bờ rõ trên u. 
(b) ung thư tế bào đáy dạng sắc tố, với tính chất giống ngọc trai và lõm 
ở trung tâm, ở BN có da dê bị tổn thương bởi ánh sáng mặt trời. 


® 


Hình 40.36. Ung thư tế bào vẩy. 


631 


Melanoma ác tính cao thường là tổn thương tăng sắc tô nằm sâu, lớn dân và có giới 
hạn hình khía không đều (xem Hình 40.37). Đây là sang thương sắc tô rất đa dạng. 
Melanoma ác tính nên được nghĩ đến nếu có những thương tổn sau: 


— Không cân xứng. 

— Bờ không đều. 

— Màu sắc phân bố không đều. 
— Lớn (kích thước > 6 mm). 


— Rồ lên trên bề mặt da. 


Hình 40.37. Melanoma lan rộng trên bê mặt da. 
Có rất nhiều sang thương dạng bớt sắc tố bất thường và lớn (hội chứng loạn sản dạng 
bớt) làm gia tăng nguy cơ phát triển nVenon: ác tính. 


40.6. MÓNG | _ 

Các bệnh hệ thống. thường đi kèm với những thay đổi ở móng tay, móng chân và 
giường móng. Sự phát triển chậm của móng có nghĩa là có một giai đoạn tiến triển lâu dài 
của một bệnh dẫn đến sự thay đổi của móng. Có nhiều sự dấu hiệu đã được mô tả ở các 
chương khác nhưng đặc điểm. quan trọng của sự thay đổi ở móng sẽ được đề cập trong 
chương này. 


Nhiễm nắm móng _ A Hình 40.38) là bất thường thường gặp nhất ở móng. Nó xảy 
ra trong khoảng 40% các tốn thương ở móng và 30% trong tổng số các thương tôn do nắm 
gây ra. Đặc điểm của tốn thương: móng tay lõm, mất bóng, dày cứng, gợn sóng và biến 
dạng. Nó có thể bị nhằm lẫn với những tôn thương móng ở BN vây nên. Nhiễm candida ở 
móng ít gặp hơn bởi vì nắm ngoài da chiếm ưu thế. Nhiễm nắm candida (chân đoán qua 
soi hoặc cây) gợi ý khả năng nhiễm candida trên da và niêm mạc mạn tính. Chúng hiếm 
khi đi | kèm với các bệnh chuyên hóa khác. 


632 


.38 


. Nhiễm nấm móng 


h 


Hìn 


ầy nên. 


259%o BN vấ 


óng xuất hiện trên 


z 


Hình 40.39. Tổn thương m 


633 


Những tồn thương ở móng có thể xuất hiện ở BN vây nến, chiếm khoảng 25% (xem 
Hình 40.39). Đặc điểm của tôn thương là móng tay lõm. Đặc điểm này có thể xuất hiện ở 
BN nhiễm nâm, viêm quanh móng mạn tính, lichen phẳng và rụng tóc từng vùng (alopecia 
areata). Vậy nến cũng là nguyên nhân thường gặp gây hở, bong tróc móng tay. Những tốn 
thương ít gặp bao gôm: dày sừng theo trục dọc (kế móng — onychorrhexIs), dày sừng theo 
trục ngang ở đầu gần, dày sừng dưới móng, móng mất màu tự nhiên, chuyên sang màu 
vàng nâu. 

Sự xuất hiện của sự dãn mao mạch ở các nếp gấp móng là một dấu hiệu quan trọng 
trong các rối loạn hệ thống bao gồm lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì và hội chứng 
Raynauld. Những thay đổi này không đặc hiệu và rất đa dạng, vì gâp nêp dạng mao mạch 
có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh. BN viêm da móng, móng gâp nêp dãn mao mạch 
thường đi kèm với phì đại lớp biểu bì và các ô nhồi máu xuất huyết nhỏ. Hội chứng 
Raynauld cũng có những thay đổi ở móng gây ra do việc cung cấp máu không đầy đủ. 
Triệu chứng bao gồm: móng giòn dễ gãy, dày móng theo trục dọc, nứt, phăng, hở, bong 
tróc móng, móng lõm hình thìa, giường móng đỏ hơn bình thường. 

Ngón tay đùi trống là một bất thường ở móng quan trọng nó được mô tả ở BN HIV và 
dường như là một yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ suy giảm miễn dịch của BN. 
Nhiễm HIV cũng thường đi kèm với nhiễm nắm, dày sừng trục dọc, những đường đen xuất 


hiện dọc trên . thứ lưˆ sau điều trị với Zidovudine. 


Cânxứng Giớihanrõ Chỉ có một ĐK < 1/4 inch Không tiến triển, 


màu không thay đổi 
w ` ðp> m` k 
Không cân Giới hạn không Nhiều màu ĐK > 1⁄4 inch Tiến triển, thay 
xứng rõ đối về màu sắc 


và kích thước 


Hình 40.40. Phân biệt nốt ruôi lành tính và ác tính. 
Text box 40.1. Tóm tắt thăm khám bệnh lý da liều. 


Dấu rằng BN chỉ bộc lộ một vùng da nhỏ những bất thường, bác sĩ cũng phải tiến hành thăm 
khám tất cả các vùng da còn lại: 

Sau khi chuẩn bị cho nơi khám có đủ ánh sáng và yêu cầu BN cởi quần áo, bắt đầu 
quan sát móng và bàn tay. Viêm quanh móng là tình trạng nhiễm trùng ở da bao quanh móng. 
Những thay đổi khác cần chú ý bao gồm: móng tay lốm, mất bóng (vấy nến, nhiễm nấm) và 
bong tróc móng (cường giáp, vấy nến). Những vết đen ở dưới móng có thể là khởi đầu của 
một melanoma dưới móng. Những đường tụ máu đứt đoạn (viêm mạch máu) hoặc dẫn mao 


LÀNH TÍNH 


ÁC TÍNH 


6534 


mạch (lupus ban đỏ hệ thống) có thể thấy ở giường móng. 

Một vệt đổi màu hơi đỏ tía ở các khía trên các khớp ngón tay có thể gợi ý tình trạng 
viêm da cơ. Đồng thời quan sát mặt lưng bàn tay và cẳng tay để tìm những bóng nước đặc 
trưng của rối loạn chuyển hoá porphyrin. Nó xuất hiện ở những vùng da không được che phủ. 
Sẩn hoặc dấu trầy xước trên mu bàn tay, giữa các ngón tay và quanh cổ tay có thể gợi ý cái 
ghẻ. Mụn cóc do virus thường xuất hiện ở bàn tay. 

Quan sát gan bàn tay tìm co cứng cơ Dupuytren. Nốt ruồi sắc tố dạng phẳng nối liền 
với nhau (có nguy cơ cao trở nên ác tính) và u vàng ở các nếp của gan bàn tay. 

Tiếp theo quan sát cảng tay nơi những mảng lichen có thể xuất hiện ở mặt L gấp (đặc 
trưng bởi những sẩn nhỏ, sáng, màu đỏ tím) và vẩy nến có thể xuất hiện ở mặt duỗi của chỉ. 
Những ban xuất huyết có thể sờ chạm được - những mảng bầm tím nhô lên gợi ý tình trạng 
xuất huyết dưới da - có thể quan sát được ở cánh tay và gợi ý tìh trạng viêm mạch máu. Mảng 
da đen và dày có thể xuất hiện ở nách. 

Quan sát tóc và da đầu của BN liệu tóc họ có khô hay không? Phân bố như thế nào? 
Tình trạng rụng tóc có thể gợi ý hói đầu ở nam giới, bệnh nặng gần đây, có thể là nhược giáp 
hoặc Cường giáp. Những mảng rụng tóc có thể xuất hiện ở bệnh lý rụng tóc từng. vùng. Tóc 
dễ gây, ngắn xuất hiện trong bệnh lý lupus ban đỏ hệ thống. Ở vẩy nến, những vẩy màu bạc 
có thể xuất hiện ở da đầu. U lắng đọng thứ phát hiếm khi cảm nhận được chắc chắn ở da đầu. 
Nang bả đậu khá thường gặp. Đôi khi cũng có thể tìm thấy chấy trên đầu BN. 

Bây giờ, quan sát tiếp lông mày, tìm các mảng tróc vẩy hay bả nhờn, hai dấu hiệu 
này xuất hiện trong bệnh lý viêm da tiết bả nhờn. Mảng hồng ban hơi tím xuất hiện ở xung 
quanh mi mắt trong viêm da cơ. U vàng thường ở gần mi mắt. 

Quan sát mặt tìm mụn trứng cá đỏ, là nguyên nhân của các hồng ban sáng ở mũi, 
má, trán, cằm và thỉnh thoảng có mủ hoặc bệnh mũi sư tử (sự phồng ra làm biến dạng cấu 
trúc bình thường của mũi). Mụn trứng cá gây sẩn, mủ hoặc sẹo ở trên mặt, cổ, thân mình. 
Hồng ban cánh bướm của lupus ban đỏ hệ thống xuất hiện ở hai bên má nhưng hiếm. Dấu 
sao mạch có thể có. Tổn thương loét ở mặt có thể gợi ý các bệnh: ung thư tế bào đáy, ung 
thư tế bào vẩy hoặc hiếm hơn là lao da. 

U lành tính ở mặt bao gồm u gai sừng (tổn thương giống núi lửa từ tuyến bả nhờn) 
và u mạch máu bẩm sinh. 

Tìm kiếm những bóng nước xuất hiện trong nhiễm herpes zoster, vị trí thường gặp là 
vùng da chi phối của một trong ba nhánh của dây thần kinh sinh ba. 

Quan sát tiếp ở cổ, nơi có thể chứa đựng những sang thương lan từ trên mặt xuống. 
Sang thương hiếm gặp là xuất hiện những nếp da thừa lỏng lẻo trong bệnh giả u vàng đàn hồi 
xuất hiện ở quanh cổ. 

__ Tiếp tục quan sát thân người, nơi bất kỳ đợt phát ban nào xuất hiện lúc nhỏ sẽ trở 
nên dễ nhận biết bởi tính đặc trưng của chúng. Tìm dấu sao mạch nếu nghi ngờ. Sẩn hồng 
ban màu đỏ anh đào (Campbell de Morgan spots) có thể tìm thấy ở bụng (và ngực), chúng 
thường có dạng phẳng; nhờn, có khi là mụn cóc tiết bả nhờn màu vàng. Hồng ban có bờ rõ 
(sốt thấp khớp cấp) xuất hiện ở ngực, bụng. Herpes zoster có thể được tìm thấy ở bất kỳ vùng 
da nào theo sự chi phối của thần kinh. 

U di căn từ cơ quan khác đến bất kỳ vị nào trên da là rất hiếm gặp. U xơ thần kinh là 
một khối u mềm, có màu như màu da; khi đi kèm với nhiều hơn 5 bớt màu cà phê sữa (màu 
nâu, ranh giới không đều), chúng gợi ý đến bệnh u xơ thần kinh (bệnh von Ricklinghausen). 
Những nốt ruồi sắc tố có thể thấy trên thân mình và cần phải tìm những bằng chứng về sự ác 
tính của những sang thương này khi được phát hiện. Vùng mông và vùng cùng cụt cần phải 


được thăm khám thường quy đối với những BN nằm lâu. Vùng bụng và đùi có thể có một số 


vùng teo đi hoặc phì đại do tiêm insulin. 

Tiếp theo đến chân, các sang thương hồng ban nút hoặc hồng ban đa d 
xuất hiện ở cẳng chân. Hoại tử mỡ do đái tháo đường ảnh hưởng đến da xung 
chày. Phù niêm trước xương chày cũng thường gặp. Tìm kiếm vết loét ở 
phần thấp ở chi dưới. Mạng mạch bầm tím có cấu trúc giống như mạng 
mạng mạch xuất hiện trong viêm mạch máu, hội chứng kháng phospholip ì thuyên tắc 
mạch do xơ vữa mạch máu. 

Quan sát bàn chân để tìm những tổn thương đặc trưng của 
sừng lậu, nơi mà những sang thương vẩy tiết có thể lan rộng ra lò 
giữa mụn nước và mụn mủ. Tìm kiếm dấu hiệu thiếu máu cục bộ 
hiệu hủy da và các phần phụ của da (các tuyến bả, lông, móng 
thấy được ở BN có bệnh lý thần kinh ngoại biên (đái tháo đườ 
từng ngón chân để tìm melanoma. 


Ïi kèm với dấu 
dưỡng có thể 


Chấy 


Rụng tóc R Viêm da tiết bả nhờn 
935 Viêm da tiết bả nhờn Nãg BS BHM Viên đa cơ 
Vẩy nến U di căn 
Dày sừng quang hóa U vàng 
Mụn trứng cá đỏ SN cản 
Lupus đỏ hệ thống š 


Đỏ bừng mặt 


Dấu sao mạch 
Dày sừng gai đen 


Các xước da 
Dấu tiêm chích Cánh tay 
- Mặt duỗi 
Bàn tay + Vẩy nến 
- Ghẻ + Viêm da dạng Herpes 
- Mụn cóc 


- Nhạy cảm với ánh sáng 
- Hiện tượng Raynaud 
- Xơ cứng bì 


Móng 

- Viêm quanh móng 

- Vẩy nến 

- Ngón tay dùi trống 

- Xuất huyết từng mảng 


Phù 


Da dày sừng 


- Mặt gấp 
+ Lichen phẳng 


Vùng bẹn 

- Mụn cóc 

- Herpes 

- Săng giang mai 
- Chảy dịch 

- Ghẻ ở bìu 


Cẳng chân 

- Hồng ban nút 

- Hồng ban đa dạng 

- Viêm mủ ở da 
Loét 

Bàn chân 

- Loét thiểu dưỡng 
- Thiếu máu cục bộ 


Hình 40:41. Vị trí của các dang thương da thường gặp ở chi, mặt và thân. 


636 


T&O"'C essentials 


lỆ 
2 
Si: 


Thời gian khởi phát sang thương có thê là một gợi ý cho chân đoán. 

Hỏi bệnh sử cân thận có thể biết được một bệnh lý hệ thống gây ra các sang thương ở da. 

Hỏi về sự tiền SỬ tiếp xúc: sử dụng loại xà phòng mới hay chất tạo mùi mới giúp giải thích sự 
phát ban mới xuât hiện. 

Phát ban có thê xuất hiện như là kết quả của việc sử dụng một loại thuốc mới trừ phi được chứng 
minh do nguyên nhân khác. 

Việc thăm khám da liễu cần thận phải bao gồm toàn bộ bề mặt của da, lông, tóc, móng và đánh 
giá bê mặt niêm mạc. 

Nhiều bất thường về da liễu thường gặp có thể chân đoán qua quan sát (vì thế sinh viên cần phải 
có đủ kinh nghiệm đê nhận ra chúng). 

Với bất kỳ tổn thương tăng sắc tố nào cân nhắc sử dụng bảng triệu chứng ABCDE của 
melanoma: 

A _ Không cân xứng — asymemtrical. 

Bờ không đều — Border irregular. 

Màu sắc không đồng đều — colour irregular. 

Kích thước lớn — diameter large. 


mừ©?ữœ°Se 


Nhô lên trên bề mặt của da — elevated above the skin. 


Bài test OSCE 


Thăm khám bệnh lý da liễu 


Ông Talbot có một thương tốn tăng sắc tố ở ngực. Vui lòng thăm khám ông ấy. 


EU ÉP và bệ Ð Bề 


Hỏi về các vùng da tiếp xúc với mặt trời từ lúc nhỏ cũng như trưởng thành. 

Hỏi về tiền sử gia đình xem có ai bị melanoma không? (10% melanoma có tiền sử gia đình). 
Tổn thương xuất hiện khi nào? Nó có mới không? 

Chúng biến đổi ra sao so với lúc mới xuất hiện? 

Nó có ngứa hay chảy máu? 

Các sang thương đã được làm sinh thiết hay các xét nghiệm khác trước đó không? 

Quan sát tôn thương: có cân xứng? bờ rõ hay không rõ? phăng hay nổi gồ lên? tăng sắc tố đơn 
dạng hay đa dạng? có loét hoặc viêm ở da? Đánh giá kích thước của chúng. 

Quan sát da toàn bộ cơ thể bao gồm cả tóc đề tìm các tôn thương tăng sắc tô khác. 

Áp dụng bảng triệu chứng ABCDE. 


THẮM KHẢM BỆNH LÝ 
TRUYỀN NHIÊM 


 , 
= 
le 
= 
T 
O 


Võ Thị Ánh Trinh 


Đhải có hai người mới làm nên một cuộc tranh cấi, vì vậy phải có hai yếu tổ mới 
làm nên một căn bệnh, nó là vị khuẩn và chủ thê, 
Charles Chapln (1656 — 1941) 


o2” Chúng tôi đã chọn hai bài giảng quan trọng, hai bài giảng này được đề cập trong suốt 
b9/ chương này đê trình bày việc làm thê nào tiêp cận các bệnh lý truyên nhiêm một cách hệ 
thống. 


41.1. SỐT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN 
List 41.1. Các nguyên nhân thường gặp gây sốt. 


Khối u 
— _ U lympho Hodgkin và u lympho không Hodgkin, bệnh bạnh cầu, bệnh mô bào ác tính. 
—_ Những khối u khác ở: gan, thận, phối, ung thư biểu mô lan tỏa, u nhày ở tâm nhĩ. 
Nhiễm trùng 
—_ Vi khuẩn: tuberculosis, brucellosis và các loại du khuẩn huyết khác, áp xe (đặc biệt là áp xe 
vùng chậu hay vùng bụng), viêm nội tâm mạc, viêm màng ngoài tim, viêm tủy xương nhiễm 
khuẩn, viêm đường mật, viêm bề thận, các bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu (pelvic inflammatory 
disease — PID), viêm tuyến tiền liệt, giang mai, bênh Lyme, bệnh mèo cào (cat — scratch disease), 
áp xe ở răng. 
— __ Virus: tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn, nhiễm cytomegalovirus, viêm gan B hoặc C, nhiễm 
HIV, nhiễm Ross River virus. 
—_ Ký sinh trùng, nhiễm rickettsia và một sỐ nguyên nhân khác như: sốt rét (malaria), sốt Q, bệnh 
nhiêm ký sinh trùng toxoplasma. 
— Nhiễm nắm: bệnh nhiễm nắm histoplasma, cryptococcus, blastomycosis. 
Bệnh mô liên kết 
— _ Viêm khớp đạng thấp ở tuôi thiếu niên, lupus ban đỏ hệ thống. 
— Viêm mạch máu: viêm động mạch tế bào không lồ, viêm đa động mạch nút. 
Sốt do thuốc 
Hỗn hợp 
— Bệnh viêm nhiễm ô ống tiêu hóa, bệnh gan do rượu, bệnh u hạt (sarcoidosis), thuyên tắc mạch 


máu phôi, viêm nhiễm tuyến giáp, suy tuyến thượng thận, u tế bào ưa chrom, sốt Địa Trung 
Hải có tính chất gia đình và các hội chứng sốt định kỳ di truyền khác, giả sốt. 


_ Không rõ nguyên nhân 


Sốt không rõ nguyên nhân (pyrexia of unknown origin — PUO) được định nghĩa theo 


638 


một số tài liệu là sốt (> 38°C) trong hơn 3 tuần, những thăm khám và xét nghiệm cơ bản 
không tìm được nguyên nhân gây sốt. Các nguyên nhân thường gặp nhất có thê xét đến là: 
lao phổi, áp xe kín (thường trong ô bụng), viêm tủy xương, nhiễm trùng, viêm nội tâm 
mạc, lymphoma hoặc bệnh bạch cầu, đợt cấp của viêm khớp dạng thấp tuôi thiếu niên, 
bệnh viêm động mạch tế bào không lồ (giant cell arteritis— GCA) và sốt do thuốc (sốt do 
thuốc là chiếm 10% các nguyên nhân nhập viện do sốt). Trong các nghiên cứu về sốt không 
rõ nguồn gốc, nhiễm trùng là nguyên nhân của 30% các trường hợp, tốn thương u tân sinh 
30%, bệnh mô liên kết 15% và các nguyên nhân khác ở 15%; trong đó 10% còn lại, vẫn 
chưa biết nguyên nhân (xem List 41.1). Nên nhớ rằng, sốt càng lâu thì càng ít có khả năng 
do nguyên nhân từ một bệnh truyền nhiễm. Đa số các BN ít khi mắc những bệnh lý hiếm 
gặp mà hay mắc phải những bệnh lý thông thường được biêu hiện dưới dạng khác thường. 
41.1.1. Bệnh sử 
Questions box 41.1. Những câu hỏi để hỏi những BN có sốt. 
!.. Dấu hiệu có thể gợi ý chấn đoán một vấn đề cấp bách hoặc nguy hiểm. 
Ông/bà bị sốt bao lâu rồi? 
Ông/bà có tự đo thân nhiệt chưa? Thân nhiệt đo được là bao nhiêu? 
Ông/bà có lạnh run hay không? (cần nghĩ đến nhiễm trùng huyết) 
Có ai mắc bệnh tương tự mà ông/bà biết hay không? 
Những loại thuốc nào mà ông/bà đang dùng? 
Gần đây ông/bà có mắc bệnh gì hay không? 
Ông/bà có được phẫu thuật hay làm các thủ thuật y tế gần đây hay không? 
Ông/bà có đi du lịch trong thời gian gần đây hay không? (nếu có, là nơi nào?) 


GÀ, 01v Vô DO 


Ông/bà có dùng thuốc phòng sốt rét và tiêm chủng theo khuyến cáo cho chuyên đi của 
ông/bà hay không? 
10. Ông/bà có vật nuôi hay không? Chúng gần đây có bị bệnh hay không? 

Bệnh sử có thể cung cấp một số manh mối ở các trường hợp khó. Khai thác bệnh sử 
cân thận ở một sô BN có thê giúp đưa ra chân đoán trong khi các xét nghiệm đất tiên thât 
bại. Xem Questions box 41.1. 

Thời gian và diễn tiễn sốt cũng như bắt cứ các triệu chứng đi kèm nào đều phải được 
hỏi rõ. Các triệu chứng của các hệ thông khác nhau trên cơ thê cũng phải được thực hiện 
hỏi bệnh và thăm khám một cách tuân tự. 

Ví dụ: 

— Hệ tiêu hóa: tiêu chảy, đau bụng, phẫu thuật bụng gần đây (viêm nhiễm ở ống tiêu 
hóa, viêm túi thừa, viêm đường mật). 

— Hệ tim mạch: âm thối, thủ thuật nha khoa (viêm nội tâm mạc), đau ngực (viêm 
màng ngoài tim). 

— Hệ xương khớp: đau khóp, phát ban. 

—~ Hệ thần kinh: đau đầu (viêm màng não, áp xe não). 

— Hệ tiết niệu: tiền sử bệnh thận hoặc nhiễm trùng, tiêu buốt. 


— Hệ hô hấp: lao cũ, tiếp xúc với bệnh lao gần đây, đau ngực. 


639 


Thông tin chỉ tiết về việc đi nước ngoài gần đây của người bệnh cũng rÂt quan trọng. 
Tìm hiểu xem BN có nuôi và tiếp xúc với vật nuôi nào hay không. Yếu tố nghề nghiệp 
cũng khá quan trọng. Tiền sử sử dụng thuốc. Tìm các yếu tô nguy cơ đến lây nhiễm HIV 
nếu BN bị phơi nhiễm. Các BN đã nhập viện có thể bị nhiễm khuẩn đường tiêm truyền 
hoặc vị trí của các ống thông. 

Nhiễm trùng huyết (có vi khuẩn trong dòng máu) làm tăng nguy cơ tử vong. Nhiễm 
trùng huyết hiện diện trên 20% BN vào viện với cơn sốt cấp tính. 


Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (the systemic 1nflammatory response syndrome — 
SIRS) bao gồm > 2 trong 4 triệu chứng sau: sốt > 38,3°C (hoặc < 369C), nhịp tim nhanh (> 
90 lần/phút), thở nhanh Œœ 20 lần/phút), số lượng bạch cầu tăng (mặc dù nó có thể bị ức 
chế). SIRS có thể do tình trạng nhiễm trùng cấp tính nhưng cũng có thể xuất hiện sau khi 
bị bỏng hoặc phẫu thuật hoặc các bệnh viêm nhiễm khác (thuyên tắc mạch, viêm tụy, viêm 
mạch máu, bệnh tự miễn). Nhiễm trùng huyết đề cập đến sự nhiễm trùng dẫn đến SIRS, vì 
vậy SIRS có độ nhạy cao nhưng không đặc hiệu cho nhiễm trùng huyết. Chân đoán sớm 
nhiễm trùng huyết với các triệu chứng lâm sàng và sử dụng kháng sinh ngay có thể cứu 
sông BN. 


41.1.2. THĂM KHÁM 
41.1.2.1. Khám toàn trạng 


Nhìn vào biểu đồ thân nhiệt để nhận dạng đặc điểm của sốt. Quan sát BN và nhận định 
mức độ trầm trọng của BN như thế nào. Tìm các triệu chứng của SIRS (sốt, nhịp tim nhanh, 
nhịp thở nhanh). Tìm bằng chứng của sự sụt cân (trong các bệnh lý mạn tính), ghi nhận bất 
kỳ các vết phát ban nào (xem List 41.2). Việc kiểm tra chỉ tiết sẽ phụ thuộc vào bệnh sử 
của BN. 


List 41.2. Chẩn đoán phân biệt sốt kèm theo phát ban. 
1 


Virus: bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, rubella, SXH Dengue. 

2. Vi khuẩn: giang mai, bệnh Lyme. 

3. Không nhiễm trùng: thuốc, lupus ban đỏ hệ thống, hồng ban đa dạng (có thể liên quan ít nhiều 
đến nhiễm trùng tiêm ẩn). 


41.1.2.2. Khám bàn tay 
Tìm dâu hiệu của bệnh lý viêm nội tâm mạc hoặc viêm mạch. Ghi nhận dấu hiệu ngón 
tay dùi trông. Sự biêu hiện bệnh ở các khớp hoặc hiện tượng Raynaud là dâu hiệu chỉ điêm 
cho bệnh lý ở mô liên kết. 
41.1.2.3. Khám cánh tay 
Quan sát các vị trí tiêm chích chứng tỏ việc tiêm chích thuốc thường xuyên. Kiểm tra 
các hạch nách và hạch trên lôi câu (Iyphoma, bệnh ác tính khác, sarcoidosis, nhiễm trùng 
khu trú). 
41.1.2.4. Khám đầu và cổ 
Quan sát động mạch thái dương nông, viêm động mạch thái dương có thê sờ thấy đau 
và dày. 
Thăm khám mắt để phát hiện viêm mống mắt hoặc viêm kết mạc (bệnh lý mô liên kết 


540 


— hội chứng Reiter) hoặc vàng mắt (viêm đường mật, sốt rét). Soi đáy mắt tìm nốt lao kê 
trong tồn thương lao lan tỏa, đm Roth trong viêm nội tâm mạc nhiễm trùng và xuất huyết 
võng mạc hoặc thâm nhiễm bạch cầu hoặc lymphoma. 

Quan sát ban hình cánh bướm ở mặt (bệnh lupus ban đỏ hệ thống), viêm da tiết bả 
nhờn, thường phô biến ở BN nhiễm HIV. 

Quan sả tìm các vết loét ở miệng, nướu răng, nhiễm candida, răng và viêm amidan 
(như áp xe). Quan sát tai để phát hiện viêm tai giữa. Sờ để phát hiện viêm tuyến mang tai. 

Sờ năn các hạch vùng cô. Kiểm tra kích thước và tăng cảm giác da vùng tuyến giáp 
(viêm tuyến giáp bán cấp). 

41.1.2.5. Khám ngực 

Kiểm tra ngực, sờ năn nhẹ nhàng để tìm vị trí tăng cảm giác da. Kiểm tra cần thận cơ 
quan hô hấp (các dấu hiệu của bệnh viêm phối, lao phối, viêm mủ màng phổi, ung thư biểu 
mô) và âm thổi của tim (viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, u nhày tâm nhï) hoặc tiếng cọ 
màng tim (viêm màng ngoài tim). 

41.1.2.6. Khám bụng 

Khám bụng, tìm các đồm ban trên da bụng, bao gồm cả các đốm màu hồng (bệnh sốt 
thương hàn thì các đốm đỏ, phẳng, từ 2 - 4 mm, nhạt màu khi đẻ ép và thường xuất hiện 
ở vùng bụng trên và ngực dưới). Tìm dấu hiệu gan to và bán bụng (viêm phúc mạc tự phát 
do vi khuẩn, ung thư gan, ung thư di căn), lách to (bệnh lý tạo máu ác tính, viêm nội tâm 
mạc nhiễm trùng, sốt rét), thận to (carcinoma tế bào thận) hoặc đau khu trú (tụ mủ). Sờ 
nắn kiểm tra tỉnh hoàn có to không (trong ung thư tế bào mâm tinh hoàn — seminoma, lao 
tỉnh hoàn), sờ nắn hạch bẹn. 

Thăm trực tràng, kiểm tra xem có u cục, đau ở trực tràng hoặc vùng chậu không (áp 
xe, carcinoma tuyến tiền liệt). Thăm âm đạo đề tìm các ô tụ mủ hoặc biểu hiện của viêm 
nhiễm vùng chậu. Quan sát dương vật và bìu xem có chảy dịch hoặc phát ban không. 

41.1.2.7. Khám hệ thần kinh trung ương 

Kiểm tra hệ thần kinh trung ương tìm các dẫu màng não (lao màng não mạn tính, viêm 
màng não) hoặc dấu thần kinh khu trú (áp xe não, viêm đơn dây thần kinh đa ô trong viêm 
đa động mạch nút). 


41.2. NHIỄM HIV VÀ AIDS 


Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (the acquired immunodeficiency syndrome — 
AIDS), được mô tả đầu tiên vào năm 1951, do một loại virus gây suy giảm miễn dịch ở 
người (HIV). Nó là một loại virus ưa tế bào lympho T, hậu quả là phá hủy tế bào T4, vì 
thế diễn ra sự bùng phát của các bệnh lý nhiễm trùng cơ hội, sự phát triển của các khối u, 
đặc biệt là sarcoma Kaposi *, Iymphoma non Hodgkin. 


41.2.1. Bệnh sử 
Nhiễm HIV nên được chú ý đặc biệt khi BN thuộc nhóm nguy cơ cao (đồng tính nam, 


2 Moritz Kohn Kaposi (1837 - 1902), giáo sư da liễu, Vienna, mô tả loại sarcoma này vào nắm 1892, 


841 


nghiện chích ma túy, có quan hệ tình dục không an toàn, bạn tình của người nhiễm HIV, 
hemophilia, truyền máu, gái mại dâm hay người có quan hệ tình dục với một trong số 
những nhóm nguy cơ trên). 

BN có thê đã có một sự chuyền đổi huyết thanh (50% các trường hợp). Bắt kỳ sự phối 
hợp nào của sốt, sưng hạch, phát ban dát sẵn, đau khớp, viêm họng, buôn nôn và ói mửa, 
nhức đầu, giảm cân và nhiễm candida miệng đều có thê là dấu hiệu của nhiễm HIV. 

Hỏi những câu hỏi cần lưu ý (xem questions box 41.2) là điều quan trọng nhưng nếu 
BN không hợp tác thì nên để sau đó. BN có thể không muốn thông báo cho bạn tình của 
họ rằng họ đang bị nhiễm bệnh. Điều này khiến những người đó có nguy cơ nhiễm bệnh 
và đặt ra một nhiệm vụ cho các bác sĩ về việc thông báo, kiểm tra và bảo vệ những người 
đó (ví dụ bằng cách sử dụng bao cao su). 

Questions box 41.2. Những câu hỏi để hỏi BN nghĩ ngờ nghiễm HIV. 
I.. Ông/bà có nhớ được những triệu chứng của căn bệnh chuyền đổi huyết thanh hay không? 
Tại sao chân đoán bị nghi ngờ? 
Làm thế nào mà ông/bà nghĩ là mình đã bị nhiễm bệnh? 
Bạn tình của ông/bà có biết bệnh của ông/bà hay không? 
Họ có đưa ra những biện pháp phòng ngừa để tránh nhiễm trùng cơ hội hay không? 
Ông/bà đã được xét nghiệm viêm gan chưa? 
Ông/bà có vấn đề gì ở vùng ngực của mình hay với sự nhiễm trùng này không? 
Ông/bà đã bắt đầu điều trị hay chưa? 
Ông/bà đã được nghe nói gì về tiên lượng căn bệnh của ông/bà? 


SỆU TU N VI 2 1© 


Nhiễm HIV thường kết hợp với các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như 
giang mai, bệnh lậu và với những bệnh nhiêm virus viêm gan B và C. Tỉ lệ này sẽ thay đôi 
ở các nước khác nhau, nhưng viêm gan C không phô biên ở những BN nhiễm HIV ở 
Australia. 

HIV nên được nghi ngờ nếu BN có biểu hiện bệnh lao và bệnh lao nên được nghi ngờ 
ở những BN nhiêm HIV mặc các bệnh hô hâp mạn tính. Nhiêm HIV có thê che khuât các 
triệu chứng của lao băng các triệu chứng của các bệnh cơ hội khác. Xét nghiệm HIV nên 
được làm đôi với bât kỳ một bệnh truyên nhiễm nào không giải thích được. 

41.2.2. Thăm khám 


41.2.2.1. Khám tổng quát 
Lấy thân nhiệt của BN. BN có thể có bệnh và yếu đi do các bệnh lý mạn tính hoặc 
nhiễm trùng cơ hội. Nhiễm Mycobacterium avium complex (MAC) biêu hiện với sôt và 
sụt cân. 
Quan sát da để tìm các vét phát ban: 
— Các ban dát sân ở BN nhiễm HIV cấp tính (tổn thương dát từ 5 đến 10 mm trên 
mặt và thân, hiêm khi có trên lòng bàn tay và lòng bàn chân). 
— Zona (giời leo, bao gồm nhiều hơn một vùng da bị bệnh và thường gặp sớm nhất 
trong các biêu hiện của nhiêm HTV). 


— Herpes ở miệng (mụn rộp) hoặc herpes sinh dục. 


— Nhiễm nắm candida ở miệng hoặc vùng nếp gấp (khi mức CD4 dưới 200/mm°). 
— U mềm lây, bệnh chốc lở, viêm da tiết bả nhờn hoặc phát ban không đặc hiệu khác. 


— Sarcoma Kaposi: u mạch máu màu đỏ — tím cứng. Thường xuât hiện trên da, nhưng 
có thê xuât hiện ở bât cứ nơi nào. 


— Có thê tìm thấy các tổn thương da giống như sarcoma Kaposi. Chúng được gọi là 
bướu máu không tân sinh do vi khuân dạng que và được gây ra bởi Bartonella henselae và 
Bartonella Quintana (xem Hình 41.1 và Hình 41.2). 


2/1002: L 
V/V, t⁄/ 7 X*2 


542 


Hình 41.1 Nốt đỏ của bướu máu không tân sinh. 


xo 


cua 


543 


Bệnh vây nến nặng thường gặp ở BN nhiễm HIV. 

Các phản ứng có hại của thuốc thường gặp ở BN bị nhiễm HIV và có thể là nguyên 
nhân gây phát ban. Hãy quan sát các điêm tăng sắc tô trên da. BN dùng các thuôc 
clofazimine đê điêu trị nhiễm MAC da thường có tăng sắc tô sâu. Teo mỡ ngoại v1 — loạn 
dưỡng mỡ - trên chân tay, má và mông có thê được thây ở 20 — 30% BN được điêu trị với 
các thuôc ức chê protease. Một sô BN có tái phân bô mỡ trong béo phì trung tâm. 

41.2.2.2. Khám bàn và cánh tay 

Hãy tìm thay đổi ở móng bao gồm cả sự bong tróc móng. Sờ các hạch vùng trên lỗi 
câu cánh tay, có thê đặc trưng bởi các hạch 0,5 cm hoặc lớn hơn. Chú ý bât kỳ dâu tiêm 
chích nào được phát hiện. 

41.2.2.3. Khám mặt 
Quan sát miệng để tìm: 
— Mảng candida (xem Hình 41.4). 
— Viêm góc miệng. 
— Loét áp tơ. 
— Loét lưỡi (ví dụ herpes simplex, bệnh cytomegalovirus hoặc nhiễm candida) hoặc 
viêm nướu. 
— Bệnh nha chu. 


Sarcoma Kaposi (xem Hình 41.3) cũng có thể xuất hiện trên khâu cái cứng hay mềm 
(hầu như các tôn thương luôn luôn có mặt ở những nơi khác trong đường tiêu hóa). Ung 
thư biểu mô tế bào vảy ở miệng và lymphoma non Hodgkin cũng thường gặp ở BN AIDS. 


Phì đại tuyến mang tai đôi khi được xem như là một kết quả của hội chứng Sjogren. 
Những BN nhiễm y có thể có khô mắt và miệng do nguyên nhân này. 


b -: 
Hình 41.3. (a) sarcoma Kaposi trong miệng, (b) sarcoma Kaposi ở chân. 


544 


Hình 41.4. Nhiễm nấm candida ở miệng. 
Bạch sản lông đặc trưng bởi một khối nhô cao hoặc mảng phắng màu trắng, không đau 
và thường tìm thấy sang thương dạng lông xuất hiện trên mặt bên của lưỡi; nó được gây ra 
bởi virus epstein — barr (EBV) ở những người nhiễm HIV. 


Sờ nắn nhẹ nhàng các xoang để tìm tăng cảm giác đau trên xoang(viêm xoang). Kiểm 
tra các hạch nách và hạch cô. Có thê liên quan đên các bệnh toàn thân của hạch bạch huyết, 
nên kiêm tra tât cả các nhóm hạch bạch huyết. 


41.2.2.4. Khám ngực 


Ghi nhận các đấu hiệu thở nhanh hoặc ho khan. Chú ý các dấu hiệu ho mạn tính, ho 
khan hoặc ho có đàm. Nghe rale nỗ ở phổi có thể có viêm tiểu phế quản phối tắc nghẽn. 
Đó là những dấu hiệu thường gặp, tuy nhiên cũng có trường hợp không có bất kỳ dẫu hiệu 
lâm sàng nào ở phổi nhưng có biểu hiện thâm nhiễm trên x — quang phổi do nắm 
pneumoeystis jiroveci (trước đây là carinii) hoặc nhiễm trùng cơ hội khác. 


41.2.2.5. Khám bụng 

Khám tìm các dấu hiệu gan, lách to (nhiễm trùng, Ilymphoma). Thăm khám trực tràng 
(viêm loét hậu môn do herpes simplex) và soI đại tràng sigma tìm sarcoma Kaposi hoặc 
viêm niêm mạc trực tràng (cytomegalovirus, herpes simplex, bệnh ly amip hoặc viêm đại 
tràng giả mạc từ việc sử dụng kháng sinh). Khám bộ phận sinh dục để tìm các sang thương 
do nhiễm herpes simplex, mụn cóc, mụn mủ hoặc săng giang mai. 

41.2.2.6. Khám hệ thần kinh trung ương 

Tìm các dấu hiệu màng não (viêm màng não do cryptococcus). Đó có thê là dấu hiệu 
gợi ý một tôn thương choáng chỗ nội sọ (ví dụ như toxoplasmosis, lymphoma non 
Hodgknm). 


545 


Hình 41.5. Sẹo vống mạc do .toxoplasma cũ. 

Một hội chứng tương tự như hội chứng Guillain — Barré và bệnh thần kinh cảm giác 
đơn thuần có thể xảy ra. Việc nhiễm HIV, nhiễm trùng cơ hội hoặc các loại thuốc sử dụng 
trong điều trị có thê là nguyên nhân của các bệnh thần kinh ngoại biên, viêm đa cơ, bệnh 
rễ thần kinh, viêm đơn dây thần kinh đa ổ, bệnh lý ở tủy sống). 

Soi đáy mắt tìm sự xuất tiết của võng mạc (thường gặp ở BN AIDS), vết sẹo 
(toxoplasmosis — xem Hình 4l.5) hoặc viêm võng mạc (viêm võng mạc do 
cytomegalovirus với xuất huyết quanh mạch và xuất tiết dạng lông tơ, có thể gây khởi phát 
mù lòa nhanh chóng — xem Hình 41.6). Đó có thể là dấu hiệu của bệnh sa sút trí tuệ (bệnh 
não do AIDS). 


Hình 41.6. Viêm vống mạc do Cytomegalovirus. 


T&O'C essentials 


1. Sốt kéo dài có thể do một căn bệnh thông thường nhưng biểu hiện dưới dạng không điển hình. 

2. Khai thác bệnh sử, tiền sử và thăm khám một cách cân thận sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các chỉ định 
xét nghiệm tìm căn nguyên gây sôt hoặc những BN có khả năng bị nhiễm trùng huyết. 

3. Việcđi du lịch gần đây hoặc tiếp XÚC với những BN khác hoặc vật nuôi có thể gợi ý một số điểm 
đặc biệt đê đưa ra các phương tiện chân đoán. 

4.. Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân có thể biểu hiện dưới ít nhất là 2 trong số 4 biêu hiện dưới 
đây: sôt > 38,3”C (hoặc < 36°C), nhịp tim nhanh (> 90 lân/phút), nhịp thở nhanh (> 20 lân/phút) 
và sự tăng SỐ lượng tế bào bạch cầu. Điều này CÓ thể do hội chứng nhiễm trùng cập. tính gây ra 
(tuy nhiên cần phải loại trừ nhiễm trùng huyết), nhưng các triệu chứng trên cũng có thể xảy ra 
sau bỏng, sau phẫu thuật hoặc sau một bệnh lý viêm nhiễm khác như: huyết khối tĩnh mạch, 


viêm tụy). 
5... Khả năng nhiễm HIV nên được xét đến đối với những BN mắc lao hoặc những bệnh nhiễm trùng 
không rõ nguyên nhân. 
8 46 6. Cần đặt ra câu hỏi trên những BN mới được chân đoán nhiễm HIV về những dạng nhiễm trùng 


có thê xảy ra và liên kết quan trọng với các tổ chức sức khoẻ cộng đồng. 


THĂM KHÁM CÁC BỆNH 
LÃO KHOA 


 , 
= 
le 
= 
T 
O 


Võ Thị Ánh Trinh 


Ông già hay quên 
WIain Shakespeare, Herry/ V 
Vẫn còn chưa có sự thống nhất về tuổi của các BN lão khoa. Khoảng 140 năm trước 
đây, người già được tính là những người trên 50 tuổi. - Ngày nay, ở các nước phương tây 
tuôi được xem là người già có thê mở rộng trên 65 tuổi (đó là điều mà các bác sĩ có kinh 
nghiệm muốn phân loại trên lâm sàng?). Việc phân loại tuỳ ý giữa các nhóm tuổi gồm: 
nhóm trẻ (65 — 74), nhóm giữa (75 — 84) và nhóm già nhất (85+) không nhất thiết phản 
ánh tuổi sinh học. Nhóm già nhất có xu hướng tăng dần đều: sự thay đổi này tạo ra thách 
thức lớn với hệ thống y tế và tác động không nhỏ đến tương lai. 
List 42.1. Thăm khám BN lão khoa: các phần cần đánh giá (ABCSs). 
1. Hoạt động thường ngày. 


2. Thăng bằng, thăm khám vận động. 

3. Hành vi. 

4. Trầm cảm, thuốc (nhiều thuốc không cần dùng), răng (dinh dưỡng và sự thay đổi cân nặng). 

5.. Môi trường: vị trí nhà ở, sự hỗ trợ xã hội, các nguồn thu nhập, các ý định trong cuộc sống (kế 
hoạch chăm sóc). 

6. Nguy cơ té ngã (tiền sử té ngã, test đứng dậy và đi, test phạm vi chức năng). 

7. Tốc độ di chuyên (những người đi nhanh thường sống lâu hơn). 

§. _ Khả năng nghe nhìn. 

9. Rối loạn tiêu tiểu, chức năng, tỉnh dục. 


BN lớn tuổi có xu hướng biểu hiện rí rất ít triệu chứng nhưng có nhiều bệnh mạn tính. 
Do đó, biểu hiện của bệnh thường không điển hình, nên phải khai thác kỹ bệnh sử của BN. 
Đặc biệt nhân mạnh 4 vân đê sau: 
— Bất động. 
— Không vững vàng. 
— Trí tuệ hoặc trí nhớ giảm sút. 
— Tiêu tiêu không tự chủ. 
Cần xác định các nguy cơ té ngã, khả năng di chuyền, ứng phó và sự an toàn khi đối 
mặt với các vẫn đề trong cuộc sống (xem List 42. và questions box 42.L). Suy giảm chức 


năng và sa sút trí tuệ là những vấn đề sức khỏe rất quan trọng cần xác định ở những BN 
lớn tuôi. Giảm thính giác và thị giác cũng như giảm khả năng nhận thức có thê ảnh hưởng 


548 


đến việc khai thác bệnh sử (xem List 42.2). 
Questions box 42.1. Những câu hỏi đặc biệt cân hỏi ở BN 


I. Ông/bà đang dùng thuốc gì? Ông/bà có nhớ uống thuốc không? Gần ở 
không? Ông/bà có nghĩ rằng thuốc là nguyên nhân gây nên vấn đề hiệ 


2. Ông/bà có thể đi lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào không? (a) ) đi mua 
săm? 

3. Ông/bà có tập thể dục thường xuyên? 

4... Trong năm qua ông/bà đã từng bị tế ngã? Nguyên nhân? Ông/bà 

Ông/bà có bị viêm khớp hay bệnh Parkinson? 

Ông/bà có lần nào bị gãy cột sống, cổ tay hoặc hông? 

Ông/bà có thê lái xe? 

Ông/bà ở cùng với ai? 

Ông/bà có vấn đề gì với việc nâu ăn, tắm giặt hay 


vs VÀ J0 


ặp trở ngại? Ông/bà phải 
f2 AI là người nâu chúng? 


Ông/bà có cảm giác ngon miệng khi ăn? Răng của 
nghiên chúng trước khi ăn? Buôi tôi ông/bà ăn b 
10. Khả năng nhìn của ông/bà như thế nào? Ông/bà thuỷ tinh thể? Ông/bà có mang 
kính? 
11. Khả năng nghe của ông/bà như thế nào? Ổ 
động tôt không? 
12. Ông/bà nghĩ là vẫn đề chính ông/bà đ 
13. Ông/bà có lo lắng khi không thê đư 
sẽ quản lý sức khoẻ của mình nh 


lùng máy trợ thính? Chúng có hoạt 


gì? 

ø lai phía trước? Ông/bà nghĩ là ông/bà 
úng trở nên tệ hơn? 

mắt hy vọng trong tháng vừa qua không? 


14. Ông/bà có cảm thấy mệt mỏi, t 
ø trong khi làm việc? 


Ông/bà có lo lắng với sự hứn 
15. Ông/bà có thể cho phép tôi a với người thân hay bạn bè về tình hình sức khoẻ của 
ông/bà? 


List 42.2. Những thay đồ 


1. Tôc độ tiêp xúc chậm rãi. 


ệc khai thác bệnh sử ở BN lớn tuổi. 
Điều chỉnh cách tiếp cận chức năng nghe nhìn hoặc sa sút trí tuệ tuổi già. 
Tương tác tối đa, khi ¡ BN đảm bảo BN có thể thấy được mặt của chúng ta. 


Đừng đối xử bằng với họ. 


1 cột l9 


Với sự cho phép ) ai thác người thân hay bạn bè (không quá nhiều) đề giúp ích cho 
các nhà lâm sàng 


— Sự than ph nột than phiền nào cũng là bất thường. 


¡ tình trạng chủng ngừa của BN, đặc biệt là đôi với phê câu, cúm và 


\g thuốc: nhiêu. BN sử dụng nhiều loại thuốc cho một số bệnh, nhưng 
số loại không cần thiết (gọi là polypharmacy). Một danh mục toàn diện 
dụng thuốc là rất quan trọng trong việc điều trị. Bất kỳ triệu chứng mới 
xuất phát từ polypharmacy. 


trong số 
cho 
nào 


549 


— Tiền sử xã hội: 

+ Nơi ở: tìm hiểu xem BN sống trong một căn nhà, căn hộ chung cư hay một nhà 
công vụ, nhà dịch vụ và những người sông cùng BN. Hỏi về sức khỏe của các thành viên 
trong gia đình cũng như sự gân gũi với người thân và bạn bè. 

+ Tập thể dục: tập thể dục là an toàn ở nĐØƯỜi cao tuổi, nói chung nó cải thiện tính 
linh hoạt, sự cân băng, độ bên và sức mạnh, có thê giúp duy trì chức năng độc lập cũng 
như cải thiện chât lượng cuộc sông. Nó còn làm giảm nguy cơ té ngã. 

+ Hút thuốc lá: hỏi chỉ tiết về tiền sử hút thuốc được xem như là thường quy khi 
hỏi tiên sử. NÑgưng hút thuôc là có thê cải thiện chức năng của phôi kê cả những người trên 
60 tuôi. Hơn nữa, lời khuyên bỏ thuôc lá ở những người lớn tuôi sẽ thành công nhiêu hơn 
so với ở những người trẻ. 

+ Sử dụng rượu: uống rượu không phải hiếm ở người cao tuổi nhưng phải được ghi 
nhận cân thận. 

+ Lạm dụng và bị bỏ bê: đây có thể là vấn đề ở độ tuôi này. Những câu hỏi tế nhị, 
những cuộc phỏng vân thường xuyên có thê phát hiện ra vân đê này. 

+ Khám tổng quát: đặc biệt chú ý chức năng nghe, nhìn, nhai, thay đổi trọng lượng, 


táo bón và tiêu không tự chủ, té ngã thường xuyên, tiên sử gãy xương và bệnh ở bàn chân 
(xem LIst 42.3). 


List 42.3. Các yếu tố nguy cơ của té ngã. 
Tiền sử nhiều lần té ngã trước đây (số lần, nơi chân thương). 
Tuổi > 80. 
Khó khăn trong việc rời khỏi ghế. 
Sử dụng gậy hoặc khung tập đi. 
Viêm khóp. 
Tầm nhìn hạn chế. 
Rối loạn hành vi hoặc trầm cảm. 
Yếu cơ. 
Bệnh Parkinson. 
. Có vấn đề về dáng đi hay thăng bằng. Ví dụ: đột quy. 


NGỆP iễn D0 l0 2p và ng 


¬ — 
¬ CC 


. Các vân đê về việc bày trí các vật dụng trong nhà (thảm mêm, câu thang). 


¬ 
l) 


. Sử dụng thuốc (sử dụng thuốc quá nhiều, đặc biệt là thuốc an thần, chống trầm cảm, thuốc hạ 
áp, anticholinergic). 


+ Ngã là một nguyên nhân chủ yếu gây tử vong ở người cao tuổi, thường do nhiều 
yếu tố: chóng mặt tư thế, giảm thị lực, suy giảm nhận thức, bệnh lý ở bàn chân, giảm mật 
độ xương và rỗi loạn dáng đi, tất cả có thê góp phần làm trầm trọng thêm vẫn đề. BN có 
xu hướng té ngã nhiều hơn nếu trong tiền sử có té ngã nhiều hơn 3 lần hoặc trong năm vừa 
qua BN có té ngã dẫn đến chấn thương hoặc BN đang có viêm khớp hoặc bệnh Parkinson. 


+ Hỏi về cách bày trí trong nhà của BN, như: các bậc thang, lan can hoặc phòng 
tắm. Hỏi về các vấn đề liên quan đến trầm cảm vì đây là vấn đề hay gặp ở người cao tuôi 
và cần phải được chân đoán và điều trị kịp thời. 


650 


— Chú ý các vấn đề cụ thể sau: 

+ Các hoạt động sinh hoạt hẳng ngày: hỏi về việc sử dụng điện thoại, mua sắm, nâu 
ăn, dọn đẹp, giặt g1ũ, lái xe và sử dụng thuôc. 

+ Các hoạt động thể chất hằng ngày: tắm rửa, mặc quần áo, đi vệ sinh và giữ tiền; 
các hoạt động đó có thê bị ảnh hưởng bởi nhiêu căn bệnh mạn tính khác nhau. 

+ Quyết định điều trị và quyết định được chết: BN thường thích thú với chủ đề này, 
nó được chủ động đưa ra từ phía bác sĩ điêu trị. Đó là một thủ tục đê khuyên khích các BN 
ghi vào các văn bản về quyết định của mình, như: “không cứu chữa” (do not resuscitate) 
và kế hoạch chăm sóc. 


42.2. KHÁM LÂM SÀNG LÃO KHOA: CẦN CHÚ Ý ĐẶC BIỆT 
Hoàn chỉnh cuộc thăm khám như thông thường, tuy nhiên cần xem xét kỹ các kết quả 
thu được. 


42.2.1. Khám tổng quát 

Đánh giá sự thay đối huyết áp theo tư thế. 

Đánh giá xuất nhập nước ở BN, chức năng này bị suy giảm ở BN có suy giảm chức 
năng nhận thức. 

Quan sát kỹ da của BN để tìm các vết loét, vết bằm của việc té ngã hoặc bạo hành đôi 
với người già. Tìm các dâu hiệu nghi ngờ ung thư da. 

Đo chiều cao và cân nặng đề tính BMI, việc sụt cân là thường gặp ở người già. 

42.2.2. Khám tim 

Nếu nghe thấy âm thôi tâm thu thì cân nhắc liệu có phải do hẹp van động mạch chủ, 
nêu nghiêm trọng hơn cân phải khám và đánh giá cụ thê hơn. Phù mặc cá chân thường có 
thê do suy tnh mạch hoặc sử dụng thuôc hạ áp (thuôc ức chê kênh calcI) hơn là suy tim 
sung huyệt. Thiêu máu cục bộ cơ tim hay gặp nhưng thường không có biêu hiện triệu 
chứng ở người già. 

42.2.3. Khám ngực 
Ở người già thường có biểu hiện khó thở, nó có thê có nguyên nhân từ tim hoặc phối. 
42.2.4. Khám hệ tiêu hóa 
__ Quan sát răng, tìm các dấu hiệu của khô miệng, vì nó có thể gây ăn uống kém. Chú ý 
đên việc sụt cân gân đây. Có thê sờ thây một khôi ở phân bụng dưới bên trái ở những BN 
bị táo bón và nó biên mât khi được điều trỊ. 

Có thê sờ thấy mạch đập của động mạch chủ bụng ở BN gây, điều này có thê gây nhằm 
lân với phình động mạch chủ bóc tách. Tuy nhiên nêu sờ được động mạch chủ lớn bât 
thường thì tiến hành thăm khám và hình ảnh học để chẩn đoán phình động mạch chủ là 
cần thiết. Với các biểu hiện như: đau lưng, chướng bụng, cốc, giảm tuần hoàn ngoại vi ở 
chân không đôi xứng thì đó có thể là dẫu hiệu của vỡ phình động mạch chủ. 

_ Tiến hành thăm khám trực tràng, đề loại trừ khối u phân, đặc biệt ở những người có 
tiên sử tiêu, tiêu không tự chủ. 


651 


Bàng quang to có thể có ở BN bí tiêu cấp, hay gặp ở BN mê sảng. 
42.2.5. Khám hệ thần kinh 
Ở người già cần được đánh giá thường quy chức năng nhận thức và trạng thái tâm 
thân. Công cụ đánh giá trạng thái tâm thân tôi thiêu ở người già là khá hữu ích. Nêu BN lú 
lân, thì việc quan trọng là phải phân biệt đó là suy giảm nhận thức (sa sút trí tuệ) hay là 
một trạng thái tâm thân câp tính (mê sảng, xem Bảng 37.5 và Bảng 37.6, CHƯƠNG 37). 
Các phản xạ nguyên thủy như phản xạ trán mắt (glabellar reflex), phản xạ lòng bàn tay 
(palmar mental reflex) và phản xạ năm (grasp reflex) được tìm thây ở người có tuôi lớn và 
có thê đó là băng chứng của việc sa sút trí tuệ. 
Quan sát, đánh giá dáng đi, sự thăng bằng ở người già (thường đánh giá tốc độ đi 8 m 
có bâm giờ, tôc độ trung bình ở người già khỏe mạnh dao động từ I,1 — 1,5 mét/ giây). 
Đánh giá thêm với kiểm tra “đứng dậy và đi” (xem Hình 42. Ï), yêu cầu BN ngôi trên 
ghế, đứng dậy khỏi ghê, đi về phía trước 3 m, quay người 1809, đi trở về ghế và ngồi xuống. 
Đánh giá những vấn đề sau đây: 
— Khi BN ngồi trên ghế: BN có gặp khó khăn khi rời khỏi ghế có và không có tay 
vịn? 
— Khi BN đứng gần ghế: BN có đứng vững không? Có gặp vấn đề gì không? 
— Khi BN đang đi: dáng đi có bất thường không? Đi chao đảo, dáng đi Parkinson, 
dáng đi liệt nửa người, đi cân khung hay thanh vịn không? 
— Khi BN quay trở về: BN có chậm chạp hoặc do dự không? 
— Khi BN ngồi xuống: BN có do dự, hay có dấu hiệu thần kinh nào không? 


Xoay người 
và quay trở 
lại ghế 


~ Thời gian trung bình để hoàn thành bài kiểm tra từ 7 -10s 
- Nếu bệnh nhân không thể hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian này, có thể họ có một vài vấn để về di chuyển, đặc biệt là khi họ mất khoảng thời 
gian đến trên 20s 


Hình 42.1. Test "đứng dậy và đi”, (1) "bây giờ hãy đứng dậy và đi qua 
đây ; (2) "bây giờ hãy quay lại và đi trở lại”, (3) "bây giờ hãy đến và ngôi 
xuống ghế một lân nữa”. Gặp khó khăn khi đứng dậy chỉ ra sự gia tăng 
nguy cơ té ngã. 


652 


Quan sát sự bất thường về dáng đi, sự thăng bằng và lực đi. Kiểm tra này được đánh 
già từ 1 điểm (bình thường) đến 5 điểm (suy sụp nghiêm trọng), tuy nhiên thường tính theo 
thời gian (khoảng cách đi bộ cô định), so sánh với thời gian thực hiện trung bình của người 
bình thường cùng độ tuổi (tuy nhiên thực hiện nhiều lần có thể làm hạn chế giá trị chân 
đoán). Đánh giá cân thận với chân yếu hơn, nếu cần có thể kiểm tra sức cơ của chân đó. 


Hình 42.2. Test phạm vi chức năng. 
Kiểm tra khả năng, nguy cơ té ngã với test phạm vi của chức năng. Yêu cầu BN đứng 
dọc theo bức tường, tay BN vịn vào tường, sau đó cúi người về trước tối đa. BN có thể di 
chuyên bàn tay của dọc theo bức tường mà không được bước chân lên hoặc phải thực hiện 
từng chút một. Đo khoảng cách bàn tay di chuyển được. Khi khoảng cách đó dưới 15 em 
thì nguy cơ té ngã sẽ tăng cao. 


42.2.6. Khám mắt và tai 


Kiểm tra khả năng nghe, nhìn của BN vì nó có thể ảnh hưởng cuộc sống tự lập của 
BN. Kiểm tra xem BN có đặt máy trợ thính? Tầm nhìn có bị hạn chế do đục thủy tỉnh thể 
hay không. 

42.2.7. Khám khớp 
Thăm khám tất cả các biến dạng, suy giảm chức năng vận động, bao gồm cả bàn chân. 
42:2.8. Khám vú 


Thăm khám vú ở những BN là nữ, tỉ lệ ung thư vú tăng cao theo tuổi. 


Khả năng nghe ¬ 
(mang máy trợ thính) Suy giảm nhận thức 
Gù cột sống Khả năng nhìn 
(xẹp đốt sống) 
Teo cơ, sức cơ, 


thăng bằng 


Bệnh lý valve 
động mạch chủ 


Rung nhĩ Huyết áp tư thể 


653 


Sẹo mổ thay 


khớp, bất động Viêm khớp xương ở 


bàn tay chức năng 
Tổng trạng: dinh dưỡng 
Các test đặc biệt để đánh giá 
nguy cơ té ngã và thăng bằng 
như: đứng lên và đi, test phạm 
vi chức năng 
àng cho người cao tuổi. 


OSCE ôn tập 


Thăm khám các bệnh lý lão khoa 


Topic này thường hay gặp trong OSCE, sẽ giúp ích khi ôn tập lại. 
1. Cụông 89 tuổi sử dụng I1 loại thuốc. Hỏi tiền sử sử dụng thuốc của cụ. 
2. Cụ bà 77 tuổi có vài vấn đề về trí nhớ của mình, hãy hỏi bệnh sử của cụ. 
3. Cụ bà goá 88 tuổi sụt cân. Vui lòng hỏi bệnh sử của cụ. 
4.. Cụ ông 79 tuổi gặp khó khăn trong việc tự quản lý nhà cửa. Vui lòng hỏi bệnh sử của cụ. 
5. Cụ bà 77 tuổi khởi phát đột ngột một cơn đau lưng cấp tính. Vui lòng hỏi bệnh sử và thăm 


khám phù hợp. 
6. Một cụ bà có nhiều lần té ngã gần đây và đã bị gãy xương ở cô tay. Vui lòng hỏi bệnh sử và 
tiên hành thăm khám. 


654 


THĂM KHÁM BỆNH LÝ 
CẤP CỨU 


Ð 
= 
Ð 
=) 
T 
O 


Phạm Thế Anh 


/é, lì S]g / 3/ ỉ Gì h Ôi 2n lài È  jä 2£ 2Ï Jj 
Điêu gi nên làm và không nén lan? Đó la tmót câu hỏi. 
Wiiairn Shakespeare, Harnilet 


43.1. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU 


Hình 43.1. (a) ngửa cổ - nâng cằm, (b) đẩy hàm xuống và ngửa cổ để 
mở rộng đường thở, (c) làm sạch đường thở, (d) hồi sinh tim phổi. 

Trong suốt quá trình học tập và làm việc, chúng ta sẽ hy vọng trở thành một chuyên 
gia về hồi sức tim phối cơ bản hoặc nâng cao. Quá trình này đòi hỏi phải được thực hành 
và làm mới thường xuyên. Nếu chúng ta hiểu được rõ ràng về tình trạng nặng của BN, việc 
đầu tiên cần làm là hỏi BN “vẫn ôn chứ?” Nếu BN không đáp ứng hoặc chỉ rung lắc nhẹ, 
nhanh chóng kiểm tra liệu đường thở còn thông thoáng và nếu họ còn thở, nhanh chóng 
đánh giá tuần hoàn. Mắt không quá 10 giây cho các việc làm trên. Bắt đầu hồi sức tim phổi 
(cardiopulmonary resuscitation — CPR, xem Hình 43.1). Nếu BN không thở hoặc thở ngáp 
cá cô găng nhờ ai đó gọi xe cấp cứu. Nhiều phác đồ hiện hành nhắn mạnh tầm quan trọng 
của việc xoa bóp tim ngoài lồng ngực đúng cách (100 nhịp/phút, đặt tay ở giữa xương ức, 


ân sâu tôi thiêu 5 em cho mỗi nhịp và không ngừng lại, ghi nhớ phải ấn nhanh và vững 


chăc. 
Dấu hiệu sớm: OR (95% C..) Dấu hiệu muộn: OR (95% C.I.) 
: Không đáp ứng với lời nói 
34,8 (10,7 - 113) 
Tắc một phần đường thở 


38,7 (3,9 - 64,4) ”mm-__—”. 


pH<7,2 
116,1 (7,1 - 1906,1) 


N': 
` Kiềm dư < -8 mmol/L 


Ñ 29 (3,1 - 268,3) 


Tưới máu ngoại vi kém 
34,4 (6,8 - 174) LỤ) 
pH: 7,2 - 7,3 / Í 
29 (3,1 - 268,3) 7 


856 ) 
lli 


Kiềm dư: -5 đến -8 mmol/L 


40,2 (7,7 - 208,8) Lượng nước tiểu < 200 ml/24 giờ 


188,6 (30,1 - 179,8) 


Vô niệu 


\ 
ă. 
Mất dịch qua dẫn lưu nhiều | 
\ 29 (3,1 - 268,3) 


30,1 (6,1 - 148,9) 
h"ẩ 
\ lÀ 


Hình 43.2. Đánh giá BN nặng: "top 5” dấu hiệu sớm và muộn của sự phá 
huỷ các chức năng sinh lý của cơ thể đưa đến nguy cơ tử vong. A: đường 
thở, tắc nghẽn? Quan sát các vết thương. B: hô hấp, kiểm tra lông ngực 
bị chấn thương? Quan sát cử động lông ngực? Có co kéo cơ hô hấp phụ 
không? Nghe phổi và so sánh hai bên. C: tuần hoàn, mạch quay hoặc đùi, 
tân số và tốc độ? Huyết áp? Sự tưới máu: màu sắc, nhiệt độ? D: mất khả 
năng, trạng thái tri giác sử dụng thang điểm Glasgow? Phản xạ đồng tử? 
Cử động bất thường: dạng như động kinh? Dấu hiệu cục bộ: tăng phản 
xạ. Dấu hiệu khác: vết thương, vòng cảnh báo y khoa, đơn thuốc trong 
túi. 

BN đáp ứng đúng, trả lời thích hợp các câu hỏi, da niêm hồng, chỉ ấm và khô, BN 
không cần thiết phải can thiệp cấp cứu trước khi khai thác bệnh sử đầy đủ và thăm khám 
lâm sàng được hoàn tất. Nếu tri giác của BN xấu dân, kiểm tra lại đường thở, hô hấp và 
tuần hoàn (ABC§), kiểm tra đường huyết (không được bỏ qua hạ đường huyết) và ngay lập 
tức thiết lập đường truyền tĩnh mạch. 

BN bị bệnh cấp tính nhập viện còn khả năng cung cấp thêm một vài thông tin về bệnh 


sử, hãy hỏi: 
— Ông/bà làm sao vậy? 
— Chuyện gì đã xảy ra? 
— Ông/bà có bị thương không? Ông/bà có bị đau ở đâu không? 

Nếu có thê, trong lúc bắt đầu thăm khám thực thể (xem Hình 43.2), hãy hỏi về tiền sử 
các bệnh lý nội khoa: bệnh tim mạch, đái tháo đường, hen và trâm cảm. Nêu có ai đó đi 
cùng với BN, hãy hỏi họ nêu họ biệt thêm bât kỳ thông tin nào. Tìm vòng đeo tay cảnh 
báo (xem Hình 43.3) hoặc đơn thuôc ở trong túi của BN. 


657 


Hình 43.3. Vòng đeo tay cảnh báo. 
43.2. ĐÁNH GIÁ TRI GIÁC 


Đánh giá tri giác bằng hệ thống AVPU: 
— A  alert- thức tỉnh (bình thường). 
—V  verbal stimulus responsive — đáp ứng với lời nói. 
—=P_ pain stimulus responsive — đáp ứng với kích thích đau. 
—U  unresponsive —- BN không đáp ứng 

Nếu BN chỉ có đáp ứng với kích thích đau hay không đáp ứng, đánh giá họ bằng thang 
điêm Glasgow 

Tập hợp các dữ liệu, được tóm tắt bằng thuật ngữ dễ nhớ AMPLE: 
— Á_ Allergies— dị ứng. 
—M_ medical currently taken — thuốc sử dụng hiện tại và gần đây. 


=P past medical history — tiền sử y khoa. 


658 


—L last meal — bữa ăn cuôi cùng. 


—E events preceding the current incident — các sự kiện diễn ra trước đợt bệnh 
hiện tại đang mắc. 


NÑ ếu BN thở nhanh, kiểm tra SpO2 và bắt đầu sử dụng oxy liệu pháp nếu không có 
chông chỉ định. Nêu BN có nhịp nhanh hoặc nhịp chậm, đo ECG. 
43.3. Một số thăm khám khác 


(Xem List 43.1) đánh giá huyết á áp BN và các dấu hiệu sinh tôn khác. Nếu BN tụt huyết 
áp cân nhắc thiết lập đường truyền tĩnh mạch và đánh giá thường xuyên dâu hiệu nhịp tim, 
huyết áp, nhịp thở, lượng nước tiêu mỗi giờ (nếu cần thiết bằng cách đặt sonde tiêu lưu). 


List 43.1. Các dấu hiệu cân sẵn sóc đặc biệt. 
Các dấu hiệu hô hấp 
Thở rít hoặc rút lõm lồng ngực. 
Đe dọa hoặc tắc nghẽn đường thở (do chắn thương hay phù nè, phù nề hay phù mạch máu — xem 
Hình 43.4). 
Nhịp thở bất thường > 35 lần/phút hoặc < 8 lần/phút. 
Không thể thở gắng sức. 
Suy hô hấp: sử dụng cơ hô hấp phụ, không thê nói thành câu hoàn chỉnh (cơn hen nặng). 
SpO2 < 90% với dụng cụ hỗ trợ oxy. 
Tăng PaCO2: kiểm tra khí máu động mạch (được cho là dấu hiệu giảm thở gắng Sức). 
Các dấu hiệu tìm mạch 
Mắt mạch. 
Nhịp tim < 40 lần/phút hoặc > 180 lần/phút. 
Huyết áp tâm thu < 100 mmHg (huyết áp đo được ngay trước đó bình thường). 
Giảm tưới máu ngoại biên (gợi ý giảm oxy mô). 
Giảm lượng nước tiêu: < 0,5 ml/ke/giờ (qua sonde tiểu). 
ECG: vô mạch (không có nhịp), rung thất, nhịp nhanh kịch phát tại thất, block tim hoàn toàn. 
Các ấu hiệu thần kinh 
Đường thở bị đe doạ do không có phản xạ nôn. 
Không đáp ứng mệnh lệnh của thấy thuốc. 
Không đáp ứng kích thích đau. 
Chỉ cử động một bên khi có kích thích (đột quy nhồi máu hoặc xuất huyết não). 
Giảm nhịp thở. 
Giảm trí giác đột ngột. 
Kích thước đồng tử và phản xạ ánh sáng (đồng tử co nhỏ gợi ý xuất huyết cầu não). 
Co giật tái diễn (động kinh cơn lớn). 
GCS < 10 điểm. 


Đánh giá thời gian đồ đầy mao mạch bằng cách ấn mạnh vào móng ngón tay hay ngón 
chân cho đến khi tái nhợt, sau đó thả ra và chi nhận thời gian màu sắc trở vê bình thường, 
bình thường < 2 giây. Chậm thời gian đỗ đầy mao mạch gặp trong sốc giảm thê tích hay 


sốc tim. 

Kiểm tra lồng ngực tìm bất cứ dấu hiệu nào của tràn khí màng phối áp lực (gõ vang 
xung quanh nơi tràn khí, tim bị đây lệch sang phía đôi diện, tràn khí dưới da và tĩnh mạch 
cô nôi rõ). 

Đánh giá xem có bị chèn ép tim không (tĩnh mạch cổ nồi, tụt huyết áp và mạch nghịch). 

Khám tất cả các cơ quan đề tìm các dấu hiệu của xuất huyết hay chân thương khác. 

Quan sát da trong trường hợp tử ban điểm gặp trong nhiễm não mô cầu (xem Hình 
43.4) và phù do mạch máu gặp trong sôc phản vệ (xem Hình 43.5). 

Kiểm tra nhiệt độ BN, nếu tăng, cân nhắc xét nghiệm máu và nước tiểu. 


659 


Hình 43.4. Tử ban điểm do nhiễm não mô cầu. 


<< "w® 
-. 
š _ J2 


HN — 
Hình 43.5. Phù do mạch máu. 


660 


Bài test OSCE 


Thăm khám bệnh lý cấp cứu 
Ông Sherlock có nhiều cơn mắt ý thức đột ngột, vui lòng thăm khám cho ông ấy. 
1. Đánh giá tri giác, test định hướng không gian; thời gian và con người. 
2. Khám thần kinh: dáng đi, sau đó đến tứ chỉ và 12 đôi dây thần kinh sọ, tìm kiếm các dấu hiệu 
thân kinh khu trú (đột quy, khôi u trong sọ). 
3. Chú ý BN có vết rách ở lưỡi không (do co giật). 
: Tiếng thôi động mạch cảnh (hẹp động mạch cảnh). 
5. Bất mạch BN (loạn nhịp tim: rung nhĩ, block tim), kiểm tra huyết áp tư thế đứng và ngồi (hạ 
huyết áp tư thê). 
6. Khám tim (âm thôi mới xuất hiện, chèn ép tim). 
7... Đo thân nhiệt và khám dấu hiệu cô cứng (nhiễm trùng huyết, nhiễm não mô cầu). 


41 41 THẨM ĐỊNH CÁI 
CHẾT 


Nguyễn Đăng Khoa 

Tôi không sợ chết, tôi chỉ không muốn ở đó xem chuyện gi đang xảy ra. 

Woody Alan 

Tất cả chúng ta cuối cùng đều phải chết, mặc dù hầu hết chúng ta cố gắng để không 

phải suy nghĩ về đề tài này. Xác nhận cái chết của BN là một trong những trách nhiệm vê 

mặt pháp lý của một bác sĩ. Những việc này có thể tạo không khí rất đau buồn cho các bác 

sĩ cũng như người thân của BN. Sinh viên cần được tạo cơ hội để quan sát các đàn anh 

thực thụ của mình thực hiện các nhiệm vụ và đề tìm hiệu những gì là bát buộc về mặt pháp 

lý và tình cảm. Rõ ràng, việc khai báo rằng một BN đã chết phải chính xác, cũng như thê 
hiện sự cảm thông đối với điều này. 


Ð 
= 
le 
=) 
T 
= 


Cái chết không phải dễ dàng xác định được một cách tuyệt đối nhưng thường có nghĩa 
là chêt não — trạng thái mât ý thức không hôi phục, thông thường nhưng không phải luôn 
luôn liên quan đên mật khả năng tự hô hâp không hôi phục. 


44.1. ĐÁNH GIÁ 


Khi chúng ta đánh giá một BN không đáp ứng, đừng cho rằng BN đã chết: hãy bắt đầu 
hồi sức cấp cứu tim phổi ngay lập tức và kêu gọi sự giúp đỡ, trừ khi có yếu tô gì đó để 
khẳng định “đừng hồi sức” (do — not — resuscitate: DNR) và “không hồi sức thêm” (not for 
resuscifation: NER). 

44.1.1. Quyết định đừng hôi sức 

Hầu hết các bệnh viện đều có chính sách cụ thê về địa điểm hồi sức cấp cứu. BN có 
quyền để sống hoặc được thực hiện theo các ý nguyện của họ về việc hồi sức cấp cứu được 
ghi chép lại trước đó; ví dụ, một BN có bệnh nan y giai đoạn cuối có thể lựa chọn từ chối 
hồi sinh tim phổi hoặc duy trì sự sống khi ngừng tim xảy ra. Các chỉ định khi đã đưa ra 
cần được tôn trọng thực hiện. Tuy nhiên, nếu BN có thay đổi ý định của mình trước khi 
mắt ý thức và điều này sẽ được các nhân viên y tế thông báo bằng lời nói, quyết định bằng 
lời nói lúc này có giá trị hơn những quyết định được ghi chép trước đó và nó phải được 
tôn trọng thực hiện (tức là chúng ta cân phải thực hiện hồi sinh tim phôi và cô găng duy trì 
sự sống cho BN). Đôi khi, mong muốn có thể được ghi chép cụ thể hơn. Ví dụ, mong muốn 
không được đặt nội khí quản khi hồi sức. Vì vậy, sẽ là sai lầm nếu từ chối cơ hội chuyển 
nhịp tim cho những BN rung thất, nhưng nó sẽ là hợp lý nếu chúng ta không sử dụng thêm 
các phương tiện hôi sức xâm lấn khác. Nếu BN không biết đến chúng ta, điều quan trọng 
là phải bỏ qua mọi cảnh báo và bắt đầu hồi sức cho BN. 


44.1.2. Không được chân đoán sai bệnh nhân đã chết 

BN chết không thể đáp ứng, không có cử động hô hấp, không có nhịp hoặc tiếng tim, 
rât xanh xao và đôi mặt thường mở và nhìn chăm chăm. Đôi màu đỏ tím ở những vùng 
phụ thuộc trọng lực, xuât hiện khoảng nửa giờ sau khi chêt, trong khi cứng đờ (co cứng 
cơ) sẽ xuât hiện khoảng một giờ sau đó. 

Lưu ý rằng cái chết có thê được và đã được chân đoán lầm ở những trường hợp BN 
thở máy. Điêu kiện quan trọng đê loại trừ trước khi tuyên bô một người đã tử vong bao 
gôm: 

— Hạ thân nhiệt. 
— Đuối nước. 
— Dùng thuốc quá liều (đặc biệt là rượu và thuốc an thần). 
— Hạ đường huyết. 
662 — Nguyên nhân khác của tình trạng hôn mê sâu hoặc tăng trương lực nặng. 
Trong những trường hợp này, một số hoạt động của tim và hô hấp vẫn còn. 
44.1.3. Khám những bệnh nhân nghĩ ngờ tử vong 

List 44.1 tóm tắt việc thăm khám thực thê để xác nhận BN tử vong. Sau khi chết não, 
có thê vân còn các cử động tự phát từ tủy sông hoặc dây thân kinh ngoại biên. Ví dụ BN 
gập cô, khuỷu tay và thân mình (được gọi là “dâu lazarus”) hoặc cử động gâp các ngón 
tay. 

List 44.1. Xác nhận cái chết: kiểm tra cơ thể. 
Nhìn 

—._ Kiểm tra có bất kỳ chuyên động nào của thành ngực (không). 

—. Nhìn xem có bất kỳ vận động tự phát (không). 

— _ Khám phản xạ đồng tử đáp ứng với ánh sáng (cô định, dãn đồng tử, không phản ứng). 

— _. Khám phản xạ giác mạc (mất đáp ứng với kích thích bằng bông gòn). 

—_ Khám phản xạ nôn (mất phản xạ). 

Sờ 
— Sờ động mạch cảnh hoặc động mạch đùi (mạch bằng không sau hơn 1 phút). 


— _ Khám phản xạ đáp ứng vận động với đau (không đáp ứng khi kích thích đau ở phía trên ô mắt). 


— _ Nghe tiếng tỉm (bằng không sau hơn I phút). 
— _ Nghe tiếng hơi thở (bằng không sau hơn 3 phút). 


Hãy nhớ rằng, xác nhận cái chết có từ kết quả pháp y. Là một bác sĩ, bạn sẽ được yêu 
cầu thăm khám BN và ghi lại những phát hiện của mình trong hồ sơ bệnh án, bao gồm 
ngày và thời gian mà sự sống của BN kết thúc. Nếu có thể, bạn nên ghi luôn cả nguyên 
nhân gây ra cái chết và ký tên một cách rõ ràng. Bạn phải thông báo cho các nhà chức trách 
bất kỳ cái chết bất ngờ hay nghi ngờ. 


663 


44.1.4. Chết não 

BN thông khí cơ học đòi hỏi phải đánh giá thêm để xác nhận họ thực sự chết. 

Các nguyên nhân có khả năng gây hồi phục luôn luôn phải được loại trừ (đặc biệt là 
thuốc; xem ở trên). Đã có trường hợp chết não đã rõ ràng và BN đấy đã bị đánh thức sau 
đó. 

Đừng quên “hội chứng khóa trong”. Điều này có thể xảy ra sau một thuyên tắc động 
mạch thân nền hoặc một số chân thương khác của vùng cầu não. Những BN không may 
mắn, họ không bị mắt tri giác nhưng không thể vận động được cơ mặt, tay, chân và thân 
mình. Chúng ta có thê xác định hội chứng này bằng cách yêu cầu BN chớp mắt một lần là 
“có” và hai lần để chỉ là “không”; cử động chóp mắt chủ động cũng như cử động mắt theo 
trục dọc không bị ảnh hưởng. 

Các protocol thăm khám đều phải dựa trên pháp luật, nó thay đổi theo từng quốc gia 
và nhà nước. Theo truyền thống, việc thăm khám phải được thực hiện bởi hai bác sĩ khác 
nhau ở hai thời điểm khác nhau, thông thường cách nhau khoảng 24 giờ, để đảm bảo rằng 
trạng thái này là không hồi phục (nhưng thời gian thăm khám lặp lại phụ thuộc vào tuổi 
của BN và nguyên nhân gây tử vong). Việc thăm khám thường bao gôm khám thực thê 
(theo List 44.1), sự mất đi đáp ứng khi hút qua các ống khí quản, cùng với làm test nước 
lạnh (khám phản xạ tiền đình — vận nhãn): không có đáp ứng vận nhãn khi cho ít nước lạnh 
vào tai. Nếu việc thăm khám cho thấy BN đã chết não, làm test tăng COa do não bộ và 
hành tủy (medullary brainstem hypercapnia), theo đó ngưng máy thở trong khi vẫn cho 
100% O¿ và CO; động mạch được cho phép để tăng trên ngưỡng cài đặt trước (> 6,7 kPa). 
Quan sát, không thấy cử động hô hấp sau 8 — 10 phút cho thấy rằng đã mất chức năng của 
hành tủy. 


44.2. THÔNG BẢO CHO NGƯỜI THÂN 

Thông báo cho người thân luôn luôn là việc làm khó khăn nhưng đo là việc phải làm 
của người bác sĩ. Đó là một trong những điều khó khăn nhất các bác sĩ phải làm. Cung cấp 
các thông tin về BN - các thông tin này cần được đánh giá sâu sắc. Thông báo những tin 
tức xâu một cách chuyên nghiệp và đây tình thương. Tìm một môi trường riêng và yên 
tĩnh, nói rõ ràng và súc tích, có thể hỗ trợ, tôn trọng văn hóa tín ngưỡng tôn giáo và khuyến 
khích giúp đỡ của các nhóm (ví dụ như y tá, nhân viên xã hội, giáo sĩ). Thân nhân thường 
muốn biết những gì đã xảy ra, đặc biệt nếu cái chết Xảy ra bất ngờ. Nếu biết rõ ràng nguyên 
nhân tử vong, chúng ta có thê đưa ra lời giải thích; nêu không, chúng ta nên đề nghị người 
thân sắp xếp để được các chuyên gia tư vấn cho BN đề thảo luận về mọi thứ. 


44.3. HOÀN THÀNH GIẤY CHỨNG TỬ 


Giấy chứng tử là một tài liệu pháp lý. N ếu cái chết đã được dự kiến (và không nghĩ 
ngò) thì chúng ta nên hoàn tất các giấy chứng nhận càng sớm càng tốt. Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) cung cấp một mẫu chứng nhận được áp dụng trên toàn cầu. Xác nhận bệnh 
trực tiếp dẫn đến cái chết (trong phần I của mẫu), cũng như bất kỳ các bệnh khác đã góp 
phần vào đó (phần II của mẫu). 


44.4. KHÁM NGHIỆM TỬ THỊ 


Phải có sự đồng ý của các thân nhân trước khi thực hiện điều đó. Hiện nay, sự đồng ý 


664 


cam kết khám nghiệm tử thi đã suy giảm nhiều trong những thập kỷ gần đây do không có 
sự đồng thuận của thân nhân cũng như trong cộng đồng về điều này. Nếu lý do yêu cầu 
khám nghiệm được truyền đạt rõ ràng và cảm thông thì nhiều người sẽ đồng ý ký vào cam 
kết. 


Hãy nhớ răng, các thông tin thu thập được từ việc khám nghiệm tử thi không hiếm 
việc đưa đến những bất ngờ về nguyên nhân tử vong và nên thông báo cho các chuyên gia, 
để họ giúp đỡ tránh những sai lầm chân đoán và điều trị trong tương lai. 

Nếu nguyên nhân tử vong không chắc chăn thì việc khám nghiệm tử thi trở nên quan 
trọng hơn và các sự kiện rõ ràng như mới phẫu thuật hoặc chấn thương gần đây, các trường 
hợp đó nên được chuyên đến cơ quan điều tra. Lúc này cơ quan điều tra sẽ ra quyết định 
khám nghiệm tử thi. 


44.5. HIEN TẠNG NỌI TẠNG 

Trong những tình huống chết não, thông khí cơ học cần được tiếp tục, để tìm hiểu 
mong muốn hiến tạng và vì lý do đạo đức. Mong muốn của BN có thể được tìm hiểu (ví 
dụ như trên giấy phép lái xe hoặc giấy đăng ký đăng ký hiến tạng hoặc kết quả của cuộc 
thảo luận trước đó giữa BN và người thân). Hiến tặng nội tạng có thể tạo nên niềm an ủi 
cho người thân BN. 


